ĐẠO NGUYÊN HY HUYÉN 
Đỗ Đình Đồng dịch 


CHÁNH PHÁP NHÃN 'TẠNG 
(SHÖBO GENZO) 





ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Nguyên tác: Shöbõ Genzö 

Tác giả: Đạo Nguyên Hy Huyền 
Anh dịch: KazuakIi Tanahashi, et al 
Việt dịch: Đỗ Đình Đồng 


Các dịch giả của bản văn tiếng Anh: 


Robert Aitken 
Steve Allen 

Reb Anderson 
Chozen Jan Bays 
Hogen Bays 
Edward Brown 
Gyukuko Carlson 
Kyogen Carlson 
Linda Ruth Cutts 
Andy Ferguson 
Norman FIscher 
Gaelyn Godwin 
Natalie Golberg 
Joan Halifax 
Paul Haller 
Blanche Hartman 
Arnold Kotler 


Taigen Dan Leighton 
Peter Levitt 

John Daido Loori 
Susan Moon 

Wendy Egyoku Nakao 
Josho Pat Phelan 
Lewis Richmond 
David Schneider 
Jean Selkirk 

Alan Senauke 
KazuakI Tanahashi 
Katherine Thanas 
Mel Witman 

Dan Welch 

Michael Wenger 
Philip Whalen 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 


Với lòng kính trọng và biết ơn sâu xa 
đối với các Thiền sư Shunryu Suzuki, 
Taizan Maezumi, và Dainin Katagtri, 
những người đã khai phóng pháp tu và giáo lý 
của Thiền Đạo Nguyên ở Bắc Mỹ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 





Thiền sư Đạo Nguyên (1200-1253), 
Người sáng lập chùa Vĩnh Bình (Eihei) 


(Hình trích từ “Shöbögenzö, 
The Eye and Treasury of the True Law” 
translated by Kösen Nishiyama & John Stevens) 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 5 
MỤC LỤC 


Lời người dịch s8 

Lời giới thiệu của Philp Kapleau 13 
Lời tựa và ghinhận 15 

Lời dẫn nhập của người chủ biên 19 


1. Nói chuyện tu đạo (Bendöwa: Biện đạo thoại 42 
2. Trí lớn đến bờ bên kia (Maka Hannya Haramitsu: Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa) 
60 
. Hiện thành công án (GenJõö Kõöan: Hiện thành côngán) 63 
. Một viên ngọc sáng (Ikka Myoju: Nhất cá minh châu) 67 
. Những điều lệ của Trọng Vân Đường (Jũ`Undõ Shiki: Trọng Vân Đường 
Thức) 71 
6. Tâm tức là Phật (Sokushin Zebutsu: Tức tâm thị Phật) 74 
7. Rửa sạch (Senjõ: Tây tịnh) 78 
8. Rửa mặt (Semmen: Tây diện) §7 
9. Lễ bái được tủy (Raihai Tokuzui: Lễ bái đắctủy) 99 
10. Tiếng khe sắc núi (Keisei Sanshoku: Khê thanh sơn sắc) 111 
11. Không làm điều ác (Shoaku Makusa: Chư ác mạt tác) 121 
12. Hữu thời (UJ: Hữu thời) 129 
13. Công đức áo cả-sa (Kesa Kudoku: Cà-sa công đức) 136 
14. Truyền áo cà-sa (Den'e: Truyền y) 159 
15. Kinh núi và nước (Sansuikyöõ: Sơn Thủy kinh) 175 
1ó. Phật Tổ (Busso: Phậttổ) 185 
17. Chứng thư thừa tự (Shisho: Tự thu) 188 
18. Pháp Hoa chuyển Pháp Hoa (Hokke ten Hokke: Pháp hoa chuyên pháp hoa) 
199 


Ch+Š Gò 


19. Tâm bắt khả đắc (Shin Fukatoku: Tâm bất khả đắc) 208 

20. Tâm bắt khả đắc, phần sau (Go Shin Fukatoku: Hậu Tâm bắt khả đắc) 212 
21. Gương xưa (Kokyö: Cổ kính) 221 

22. Xem kinh (Kankm: Khán kmh) 236 

23. Tánh Phật (Busshõ: Phật tánh) 247 

24. Oai nghi của các phật hành trì (Gyðbutsu ligi: Hạnh phật oainghi) 270 
25. Giáo lý của các Phật (Bukkyö: Phật giáo) 284 

26. Thần thông (Jinzũ: Thần thông) 294 

27. Đại ngộ (Daigo: Đạingộ) 303 

28. Bài châm ngồi thiền (Zazen Shin: Tọa thiền châm) 309 

29. Sự hướng lên trên phật (BukköJö Ji: Phật hướng thượng sự) 320 

30. Như thế (Immo: Nhằm ma) 328 

31a. Hành trì, phần một (Gyðji, jõ: Hành trì,thượng) 335 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 6 


3Ib. Hành trì, phần hai (Gyð, ge: Hành trì,hạ) 356 

32. Hải ấn tam-muội (Kai"in Zemmai: Hải ấn tam muội) 381 

33. Thọ ký (JukI: Thọ ký) 387 

34. Quan Âm (Kannon: QuanÂm) 395 

35. A-la-hán (Arakan: A-lahán) 401 

36. Cây bách (HakuJushi: Bách thọtửủ) 406 

37. Quang minh (Kömyö6: Quang minh) 4II 

38. Thân tâm học đạo (ShimJin Gakudö: Thân tâm học đạo) 417 

39. Trong mộng nói mộng (Muchũ Setsumu: Mộng trung thuyết mộng) 424 
40. Nói được (Dõtoku: Đạo đắc) 430 

41. Bánh hồ vẽ (Gabyö: Họa bính) 435 

42. Toàn cơ (ZenkI: Toàn cơ) 440 

43. Mặt trăng (Tsuki: Đô ky, Nguyệt 442 

44. Hoa hư không (Kũge: Không hoa) 446 

45. Tâm cô phật (Kobutsu Shin: Cổ phậttâm) 455 

46. Bốn nhiếp pháp của Bồ-tát (Bodaisatta Shi Shõhö: Bồ-đề-tát-đỏa tứ nhiếp 
pháp) 459 

47. Sắn bìm (Kattõ: Cát đằng) 463 

48. Ba giới không lìa tâm (Sangal Yuishm: Tam giới duytâm) 469 
49. Nói tâm nói tánh (Sesshin Sesshõ: Thuyết tâm thuyết tánh) 474 
50. Đạo của các phật (Butsudöõ: Phật đạo) 481 

51. Thực tướng của tất cả các pháp (Shohö Jissö: Chư pháp thực tướng) 496 
52. Mật ngữ (Mitsugo: Mậtngữ) 507 

53. Kinh Phật (Bukkyö: Phật kmnh) S512 

54. Vô tình thuyết pháp (Mujõ Seppõ: Vô tình thuyết pháp) 521 
55. Bản tánh của các pháp (Hosshöõ: Pháp tánh) 529 

56. Đà-la-m (Daram: Đa-lam) 533 

57. Đối diện thọ nhận (Menju: Diệnthọ) 538 

58. Nghỉ thức ngồi thiền (Zazen Gi: Tọa thiền nghỉ) 546 

59. Hoa mai (Baika: Maihoa) 548 

60. Mười phương (Jippo: Thập phương) S557 

61. Thấy Phật (Kembutsu: Kiến phậ) 562 

62. Tham học tất cả (Henzan: Biến tham) 573 

63. Tròng mắt (Ganzei: Nhãn tình) 578 

64. Nếp nhà (Kajõ: Giathường) 583 

65. Rồng ngâm (Ryũgin: Longngâm) 588 

66. Xuân thu (Shunju: Xuânthu) 591 

67. Ý Tô sư từ Tây đến (Soshi Sairai I: Tổ sư Tây lai ý) 597 

68. Hoa ưu-đàm (Udon Ge: Ưu đàm hoa) 600 

69. Phát tâm vô thượng (Hotsu MuJö Shm: Phát vô thượng tâm) 603 
70. Phát tâm bồ-đề (Hotsu Bodai Shin: Phát bồ-đề tâm) 609 

71. Toàn thân Như Lai (Nyorai Zenshin: Như Lai toàn thân) 616 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG T 


72. Vua tam-muội (Sammai Özammai: Tam-muội Vương tam-muội) 619 

73. Ba mươi bảy phâm bồ-đề phần pháp (Sanjũshichi Hon Bodai Bumpö: Tam 

thập thất phâm bồ-đề phần pháp) 622 

74. Chuyên bánh xe pháp (Tembörin: Chuyên pháp luân) 640 

75. Tự chứng tam-muội (Jishö Zammai: Tự chứng tam muội) 645 

76. Đại tu hành (Dai Shugyöõ: Đại tuhành) 652 

77. Hư không (Kokũ: Hư không) 661 

78. Cái bát ăn (Hou: Bátvu) 665 

79. An cư (Ango: Ancu) 668 

80. Thấy tâm người khác (Tashin Tsũ: Tha tâm thông) 686 

§1. Vua muốn tiên-đà-bà (Ösaku Sendaba: Vương sách tiên-đà-bà) 694 

82. Văn dạy làm việc nhà bếp (Ji Kuin Mon: Thị khố viện văn) 699 

83. Xuất gia (Shukke: Xuất gia) 702 

84. Tám điều tỉnh giác của bậc đại nhân (Hachi Dainin Gaku: Bát đại nhân giác) 
706 

85. Nghiệp trong ba thời (SanJi Gõ: Tam thời nghiệp) 711 

86. Bốn loại ngựa (Shime: Tứ mã) 722 

87. Công đức xuất gia (Shukke Kudoku: Xuất gia công đức) 726 

88. Cúng dường các Phật (Kuyö Shobutsu: Cúng dường chư Phật) 745 

89. Qui y Phật Pháp Tăng (Kle Buppõsö: Qui y Phật Pháp Tăng) 762 

90. Tim sâu nhân quả (ShmJin Inga: Thâm tín nhân quả) 772 

91. Tỳ-kheo của thiền thứ tư (Shizen Biku: Tứ thiền Tỳ-kheo) 778 

92. Chỉ Phật với Phật (Yuibutsu Yobutsu: Duy Phật dữ Phật) 795 

93. Sinh tử (ShöJi: Sinhtủ) 802 

94. Tâm đạo (Döshin: Đạo tâm) 804 

95. Thọ giới (Jukal: Thọ giới) 806 

96. Một trăm lẻ tám cửa chứng ngộ pháp (Ippaku Hachi Hõmyõ Mon: Nhất bách 

bát pháp mnh môn) 812 


Lời cuốisách §I§ 

Phụ lục 1: Phố Khuyến Tọa Thiền Ngh 820 

Phụ lục 2: Cuộc đời và giáo lý của Thiền sư Đạo Nguyên 823 
ThưMục 834 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 8 
Lời Người Dịch 


ó thê nói Chánh Pháp Nhãn Tạng (Shöbö Genzö) là tác phẩm cả đời của 
Đạo Nguyên Hy Huyền vì nó đã được sư viết trong thời gian hơn hai mươi 
lăm năm cho đến khi sư tịch (1253), còn truyền lại đến ngày nay và đang 
phát triển sang thế giới phương Tây. Cùng với những tác phẩm khác như 
Phổ Khuyến Tọa Thiên Nghỉ (Fukanzazen-gi), Vĩnh Bình Quảng Lục (Eihel 
Kõroku), Vĩnh Bình Thanh Qui (Eihei Shingi), và Điển Tòa Giáo Huấn 
(Tenzo Kyökun), v.v...là những viên đá móng mà Đạo Nguyên đã dùng 
trong công cuộc xây dựng về mặt lý thuyết ngôi nhà Phật Giáo Thiền Tào 
Động Nhật Bản từ thế kỷ 13. Ngày nay, Phật Giáo Thiền Tào Động của sư 
là tông phái đông người theo nhất trong Phật Giáo Thiền ở Nhật Bản. 


“Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết-bàn Diệu Tâm,” theo Đạo Nguyên, là 
kho tàng Phật Pháp do Phật Thích-ca-mâu-ni truyền lại qua hai đường. 
Đường thứ nhất là qua các kinh, đặc biệt là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, do 
Phật Thích-ca-mâu-ni thuyết. và thêm nữa là Luận Đại Trí Độ của Bồ- tắt 
Long Thọ, Tổ sư thứ mười bốn của truyền thống Thiền Ấn Độ, thừa truyền 
từ Phật Thích-ca-mâu-nI. Đường thứ hai là qua sự đối diện truyền thụ, giữa 
thầy và trò, hay giữa phật và phật, cũng từ Phật Thích-ca-mâu-ni đến Đại 
Ca-diếp và các Tổ sư kế tiếp như A-nan, Thương- -na-hòa-tu,... Bồ-đề- đạt- 
ma, Huệ Năng, vân vân, qua Như Tịnh và cuôi cùng đến Đạo Nguyên. Điều 
này cũng được ghi lại trong các ngữ lục của các Thiền sư, 7ruyềễn Đăng Lục 
và Thiên Uyển Thanh Qui mà Đạo Nguyên thường trích dẫn khi viết. 


Nhưng thế nào là Phật Pháp theo Đạo Nguyên? 

Khi đọc Chánh Pháp Nhãn Tạng, chúng ta có thể thấy Đạo Nguyên đã 
dạy phật pháp một cách rất tỉ mi về những hoạt động cụ thê hằng ngày của 
cá nhân và tập thê tăng nhân ở cộng đồng tự viện. Đạo Nguyên đã dạy tăng 
chúng cách đánh răng, súc miệng, rửa mặt, tăm và làm thơm thân thẻ, giặt y 
phục, cách đi nhà xí và dùng các vật dụng trong nhà xí, làm vệ sinh thân thê 
sau khi đi cầu và giữ vệ sinh nhà xí như thế nào, v.v... Cách chào hỏi, lễ 
lạy, chúc tụng, thỉnh an sư trụ trì, các trưởng lão, các bậc trưởng thượng, 
các vị duy-na, thủ tọa, bạn đồng tu đồng học, cách ngồi thiền, tụng kinh, 
cũng như tìm đúng loại vải để may và mặc các loại y đúng cách, và kích cỡ 
của các loại y như đã được chính đức Phật truyền lại, v.v... mỗi mỗi đều 
được qui định, hướng dẫn theo phật pháp. Đạo Nguyên không chấp nhận và 
khuyên tăng chúng không nhận dùng các loại y không may theo đúng theo 
lời Phật dạy. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 9 


Về mặt trừu tượng, đứng trên quan điểm Phật Pháp này, Đạo Nguyên đã 
phân tích, lý luận, phân biệt, so sánh, phê phán, phủ nhận hay đả phá những 
điều mà sư cho là không phải là Phật Pháp, là sai lầm, là ngoại đạo, mặc dù 
những điều này đã được chấp nhận từ lâu trong thế giới Thiền Trung Hoa. 
Thí dụ như về khẩu ngữ: “Bát lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền, Trực chỉ 
nhân tâm, Kiến tánh thành Phật,” Đạo Nguyên cho rằng “Giáo ngoại biệt 
truyền” hay “Giáo lý truyền bên ngoài kinh điển” là không phải Phật Pháp, 
vì đây là trái với kinh điển, xa lìa kinh điền, tức là ngoại đạo. Hoặc “nhân 
tâm,” theo Đạo Nguyên, thì không phải là “phật tâm” mà chỉ là tâm thế 
gian, cũng như “kiến tánh” là việc làm của người ngoại đạo vì sư cho rằng 
chữ “kiến tánh” trong Kinh Pháp Bảo Đàn không phải là chữ của Lục tô 
Huệ Năng mà là của người ngụy tạo đưa vào kinh này. Tuy nhiên, Đạo 
Nguyên lại biện minh cho việc nói tâm nói tánh, đàm huyền luận diệu là 
Phật Pháp (xem “Nói Tâm Nói Tánh”). Nhưng nếu một người không thấy 
tâm mình không thấy tánh mình, nói cách khác là nếu không biết tâm mình 
không biết tánh mình, thì làm sao có thể nói về tâm mình nói về tánh mình 
được? Như vậy, Đạo Nguyên có tự mâu thuẫn với chính mình chăng? 

Cũng đứng trên quan điểm Phật "Pháp này, Đạo Nguyên cho răng tất cả 
năm vị sư là Triệu Châu Tùng Thẩm, Huyền Sa Sư Bị, Ngưỡng Sơn Huệ 
Tịch, Hải Hội Thủ Đoan, Tuyết Đậu Trùng Hiển đã có kiến giải sai lầm vì 
không biết phật pháp của Quốc sư Huệ Trung khi Huệ Trung theo yêu cầu 
của nhà vua trắc nghiệm thuật tha tâm thông của pháp sư Đại Nhĩ của Án 
Độ (xem “Tháy Tâm Người Khác”). 

Cũng đứng trên quan điểm Phật Pháp này, Đạo Nguyên cho rằng chỉ có 
một đạo Phật duy nhất mà không có bất cứ tông phái nào như Qui Ngưỡng, 
Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, v.v..., sở dĩ có những tên gọi 
như thế (tông Lâm TẾ, tông Tào Động, v.v...) là do những người theo học 
không đầy đủ và không biết đã gọi nhằm mà có tên các tông như vậy. Hơn 
nữa, chính các Thiền sư như Qui Sơn, Ngưỡng Sơn, Lâm Tế, Động Sơn, 
Tào Sơn, Vân Môn, Pháp Nhãn không tự đặt hay gọi giáo lý của họ là tông 
gì hết. Đạo Nguyên còn cho rằng những giáo pháp như “Tứ Liệu Giản” và 
“Tứ Chiêu Dụng” của Lâm Tế hay “Ngũ Vị” của Động Sơn, v.v..., không 
phải là Phật Pháp. Về điểm này chúng ta thấy răng “Tứ Liệu Giản: ” “Tứ 
Chiếu Dụng,” hay “Ngũ Vị” là những phương tiện thiện xảo mà các sư 
Lâm Tế Nghĩa Huyền và Động Sơn Lương Giới đã dùng để hướng dẫn 
người học đến giác ngộ hay đưa họ đến những mức độ cao hơn trong chứng 
ngộ. Như vậy, có nên phủ nhận hay loại bỏ chúng chăng? 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 10 


Cũng đứng trên quan điểm Phật Pháp này, Đạo Nguyên đã phê bình thô 
bạo Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo về cái thấy và phương tiện sử dụng trong 
tu học và chỉ dạy khác nhau giữa Đại Huệ và sư. Trong khi Đại Huệ đề cao 
tọa thiền công án và phê bình tọa thiền mặc chiếu là tà thiền thì Đạo 
Nguyên cho rằng thoại đâu công án hình như cải thiện chút ít cái hiểu của 
hành giả, nhưng thực tế nó chỉ đưa hành giả đi càng lúc càng xa đạo của các 
phật và các tổ, trong khi chỉ quán đá foa không quan tâm ngay cả đến sự 
chứng đắc trong khi ngồi, và đây chính là đạo của các tổ sư.' Tuy nhiên, khi 
phê bình cá nhân Đại Huệ, Đạo Nguyên đã không dẫn chứng đầy đủ, nhất 
là về sự đạt ngộ của Đại Huệ dưới Thiền sư Viên Ngộ và đã được Viên Ngộ 
ấn chứng và chia tòa ngồi cho Đại Huệ. Đại Huệ cũng đã được vua Hiếu 
Tông nhà Tổng phong tặng danh hiệu “Thiền sư Đại Huệ.” Đạo Nguyên đã 
không trích dẫn những điều vừa nói trong bài viết của sư để chứng minh lời 
phê bình của sư đối với Đại Huệ. Mặt khác, dù Đại Huệ là đối thủ chính 
của Thiền sư Hoằng Trí thuộc tông Tào Động, người chủ trương và bênh 
vực Thiền mặc chiếu, nhưng Hoằng Trí và Đại Huệ rất tôn trọng và tin 
tưởng nhau nên trước khi viên tịch, Hoằng Trí đã ủy thác cho Đại Huệ lo 
việc hậu sự của mình.ˆ Như vậy, bài phê bình của Đạo Nguyên về Đại Huệ 
đã không chứng minh đầy đủ, và do đó, không đủ sức thuyết phục người 
đọc (xem “7 Chứng Tam-muội`). 

Hơn nữa, cũng đứng trên quan điểm Phật Pháp này, Đạo Nguyên còn 
phê phán, trách măng những tăng nhân tham danh lợi, qui lụy quan quyên, 
hoặc dùng thủ đoạn lừa gạt để có được chứng thư thừa tự của thầy để hành 
nghề tu và để khi về già dùng nó xin chính quyên địa phương ban cho chức 
trụ trì một ngôi chùa an hưởng tuổi già. Theo Đạo Nguyên, đây là một 
trong những tệ nạn có tính cách xã hội của nhiều tăng nhân thời nhà Tống 
Trung Hoa, khiến cho Phật đạo Suy đồi. 

Ngoài ra, Đạo Nguyên còn đứng trên quan điểm hữu thê và thời gian của 
mình (xem “#u Thời”) mà phê phán lời dạy đệ tử của Thiền sư Ứng Am 
Đàm Hoa thuộc tông Lâm Tế cũng như phê bình quan điểm về thời gian 
của Cư sĩ Duy-ma-cật nói trong Kinh Duy-ma-cật. Như chúng ta có thể 
thấy trong Kinh Duy-ma-cật, dù đức Phật đã mặc nhận những gì Cư sĩ Duy- 
ma-cật thuyết trong kinh ấy nhưng Đạo Nguyên không chấp nhận và đòi 
hỏi Cư sĩ Duy-ma-cật phải xuất gia vì Đạo Nguyên cho rằng cư sĩ không 
thể thành Phật và kế thừa Phật Pháp hay ngồi tòa Phật (xem “Thọ Ký”). Đối 


” Về tính cách, hiệu quả và công đức của hai pháp môn tu chính của Thiền: tọa thiền công 
nD và chỉ quán đả tọa, xem “Ba Trụ Thiền” của Philip Kapleau. 

? Xem Zen“s Chinese Heritage, The Masters and Their Tegchings, pp. 439-45 của Andy 
Ferguson, Wisdom Publications, 2000. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 11 


với Cư sĩ Bàng Uấn và những cư sĩ khác, Đạo Nguyên cũng đánh giá thấp 
theo quan điểm này (xem “Ba Mươi Bảy Phẩm Bô-đề Phần Pháp”). 

Tuy nhiên, hầu như toàn bộ những bài viết trong Chánh Pháp Nhãn 
Tạng đã được Đạo Nguyên suy nghĩ và viết ra, kế cả những bài viết có tính 
cách vấn đáp, như bài “Biện Đạo Thoại” chăng hạn, cũng không phải là 
loại vấn đáp thường xảy ra giữa các Thiền sư và đệ tử hay giữa các Thiền 
sư với nhau, nên thiếu tính chất sống thực của các giai thoại Thiền mà 
chúng ta thường gặp trong ngữ lục của các Thiền sư Trung Hoa qua các 
thời đại nhà Đường và nhà Tống. Nói cách khác, các bài viết của Đạo 
Nguyên mang tính cách phân tích, so sánh, lý luận và phê phán. Như vậy, 
Đạo Nguyên có tính cách của một triết gia Phật giáo hơn là một Thiền sư 
như Philip Kapleau nhận định trong quyên 7e Three Pillars oƒ Zen (Ba 
Trụ Thiền) của ông mà chúng tôi trích in lại trong “Lời Giới Thiệu” ở đầu 
bản dịch này. Và Thomas Cleary, một học giả và dịch giả nỗi tiếng của 
phương Tây về Phật giáo và Đạo học phương Đông, đã gọi Thiền của Đạo 
nguyên là Rz/ional Zen (Thiền hợp lý).` 

Không phải tất cả những gì Đạo Nguyên nói trong Chánh Pháp Nhãn 
Tạng của sư đều đúng hay đều có thể áp dụng được trong thời đại chúng ta, 
như các vật dụng phụ trợ trong việc vệ sinh thân thể như vật dụng đánh 
răng, vật dụng làm sạch bộ phận kín khi đi cầu, v.v... Kết hợp với luận lý 
mang tính khó hiểu của sư khi viết, Đạo Nguyên còn vận dụng thủ thuật 
dùng chữ nên có những câu văn kết cấu bất thường, những chỗ khó hiểu, 
phải cần thời gian suy gẫm mới có thể hiểu được. Vì vậy, độc giả cũng như 
dịch giả của Đạo Nguyên đã đọc, hiểu, và diễn đạt một cách rất khác nhau 
về cùng một điểm sư viết. 

Nói chung, Chánh Pháp Nhãn Tạng của Đạo Nguyên chứa những cái 
thấy và kiến giải của sư về nhiều vấn đề khác nhau của Phật giáo Thiền 
Trung Hoa trong suốt lịch sử của nó từ khởi nguyên cho đến thời nhà Tống. 
Nó là một kho tàng rất phong phú bao hàm rất nhiều các cạnh khía của Phật 
giáo và Thiền mà Đạo Nguyên đã trích dẫn lời Phật từ các kinh và lời của 
các Tổ sư và các Thiền sư từ các ngữ lục và kèm theo lời bình của sư như 
một luồng gió mới thổi qua dòng lịch sử Phật giáo Thiền Trung Hoa. 


Bản dịch tiếng Việt “Chánh Pháp Nhãn Tạng” này được chúng tôi thực 
hiện theo bản văn tiêng Anh “The Treasury oƒ the True Dharma Eye — Zen 
Master Dogen s Shobo Œenzo” do Kazuaki Tanahashi và nhóm cộng tác 


3 Rational Zen, The Mind oƒ Dögen Zenji, translated and edited by Thomas Cleary, 
Shambhala Publications, 1992. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 12 


của ông [gồm hơn ba mươi thành viên] dịch từ nguyên tác Shöbø Œenzõ 
của Đạo Nguyên. Söbø GŒenzõø được Đạo Nguyên viết bằng tiếng Nhật thời 
trung cổ, nên trước khi dịch sang tiếng Anh, Kazuaki Tanahashi đã dịch nó 
từ tiếng Nhật thời trung cô sang tiếng Nhật hiện đại, và bản dịch tiếng Anh 
này đã được nhà Shambhala Publications, Inc. xuất bản ở Hoa Kỳ, năm 
2010. 

Trong khi dịch, chúng tôi có tham khảo các bản dịch tiếng Anh khác, 
cũng từ nguyên tác tiếng Nhật, như “M⁄4ster Dogen Shobogenzo” của 
Gudo Nishijima & Chodo Cross, do nhà Windbell Publications Ltd. xuất 
bản ở London, Anh quốc và phát hành ở châu Âu và Hoa Kỳ, 1994; 
“Shobogenzo — The Treasure House oƒ the Eye oƒ the True Teaching” của 
Hubert Nearman, PDE file on Internet, 2007; và “Dögen Zenji s 
Shõbögenzö — The Eye and Tlreasury oƒ the True Law” của Kösen 
Nishiyama và John Stevens, do nhà Daihokkaikaku Publishing Co. xuất bản 
ở Nhật Bản, 1975. 

Có điều đáng chú ý là Chánh Pháp Nhãn Tạng trong nguyên tác tiếng 
Nhật có nhiều phiên bản khác nhau, số lượng các bài viết chứa trong các 
phiên bản cũng khác nhau, như có phiên bản chỉ gồm 12 bài viết, có phiên 
bản gồm 75 bài viết, và có phiên bản có đến 96 bài viết như phiên bản này. 


Dù đã cô găng nhiêu nhưng chắc vẫn còn sai sót, mong các bậc cao 
minh rộng lượng chỉ bảo cho. Đa tạ. 


Erederick, Thu 2017 
Đô Đình Đông 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 13 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA PHILIP KAPLEAU 
(Trích 5a Trụ Thiên) 


Trong những trang trước chúng tôi thường có dịp nhắc đến Thiền sư Đạo 
Nguyên và tác phẩm hàng đâu của ông, bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng 
(Shobogenzo), cả con người lẫn tác phẩm của ông đáng được viết thành 
sách. Ở đây chúng tôi chỉ có thể cống hiến vài nét tượng trưng về tác phẩm 
mà thôi. 

Đạo Nguyên Hy Huyền (Dogen Kigen), còn gọi là Đạo Nguyên Vĩnh 
Bình (Dogen Eihei) theo tên ngôi chùa của ông, chùa Vĩnh Bình (Eihei-jI), 
sống từ năm 1200 đến năm 1253 và có lẽ một tâm linh sáng chói nhất mà 
Phật giáo Nhật bản đã sản sinh. Mặc dù người ta cho rằng Đạo Nguyên đã 
mang giáo lý tông Tào Động từ Trung hoa về Nhật bản, rõ ràng đường như 
ông không bao giờ có ý định lập một phái Thiền Tào Động như thế, mà 
đúng hơn ông đã nuôi đưỡng một thứ Thiền tổng hợp đặt căn bản trên giáo 
lý của Phật Thích-ca Mâu-ni. Thực tế, ông làm nản lòng tất cả những cách 
xếp loại có tính chất tông phái hoặc Tào Động, Lâm Tế hay Hoàng Bá 
(Obaku), hoặc các phạm trù rộng hơn như Tiểu thừa hay Đại thừa. 

Thực là sai lầm khi mô tả Đạo Nguyên như một “nhà biện chứng tinh 
tế,” dù ông có tính cách triết gia hơn là Thiền sư. Như là một bậc thầy có 
tâm hồn cao cả đã sống sâu xa những gì mình dạy, Đạo Nguyên đã tìm thấy 
con đường giải thoát con người khỏi sự xiềng xích của tham, sân, si bằng 
cách dạy cho họ làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa đích thực, 
đặt căn bản trên Đạo của Phật và không thiết lập một hệ thống tư tưởng suy 
lý. 

Bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng gồm 95 phẩm, được viết suốt khoảng thời 
gian 25 năm, nhưng chỉ hoàn thành trước khi Đạo Nguyên mất một thời 
gian ngăn. Trong đó Đạo Nguyên bàn đến những điều đơn giản và thế tục 
như cách thực hiện đúng những phận sự vệ sinh trong đời sông tự viện cũng 
như các vấn đề siêu hình cao độ như mối tương quan giữa thời gian và hữu 
thê đối với sự tu- -ngộ. Toàn bộ cách thức diễn đạt của Đạo Nguyên thực độc 
đáo và chắc chắn là do phẩm chất giác ngộ của ông, nhiều người tin là một 
trong những giác ngộ triệt để nhất của Phật giáo Nhật bản, cũng như do tâm 
hồn sáng tạo cao độ, sáng chói tự nhiên của ông. Trong giới hiểu biết 
Thiên, người ta nói rằng những phần thâm áo nhất trong Chánh Pháp Nhãn 
Tạng là núi Everest của Phật giáo Nhật bản và ai muốn leo lên tận đỉnh phải 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 14 


mở con mắt ngộ đầy đủ và người leo muốn đặt chân chắc chắn trên ấy cũng 
phải đạt nhiêu năm nô lực. 
(Ba Trụ Thiên, Chương VI) 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 15 


LỜI TỰA VÀ GHI NHẬN 


Là một hân hạnh lớn đối với tôi khi được giới thiệu tác phẩm để đời của 
Thiền sư Vĩnh Bình Đạo Nguyên (1200-1253), một thiền giả phi thường, 
một nhà tư tưởng, một người thấu thị, một bậc thầy, một nhà văn, một học 
giả, một nhà lãnh đạo cộng đồng tâm linh, và một nhà cải cách Phật giáo ở 
Nhật Bản. Chúng tôi dịch nguyên tác tiếng Nhật nhan đề Shöbõ Genzö 
[Chánh Pháp Nhãn Tạng| là “Treasury of the True Dharma Eye”. Chữ 

“eye” [nhãn: con mắt] ở đây chỉ cái hiểu cũng như kinh nghiệm thực tại qua 
công phu thiền định. 

Đạo Nguyên cống hiến một giáo lý thực tiễn, sâu xa, và toàn điện về 
thiền định, trình bày trong một loạt những phần được biết như là những 
fascicles. Chữ “fascicle” nghĩa đen là một mớ trang, một phần của một tác 
phẩm thành văn tức là mỗi kỳ một phần của một tác phẩm lớn hơn. (Trong 
ân bản hiện tại, chúng tôi xem fascicle đôi khi như “bài luận” (essay) và đôi 
khi như “bản văn” (text). Cũng vậy, vì tiện lợi, chúng tôi xem tác phẩm một 
cách nhất quán đo bản dịch tiếng Anh của nó trong các lời bình và ghi chú 
dẫn nhập.) 

Chúng tôi giới thiệu một kết tập đầy đủ nhất của bản văn Chánh Pháp 
Nhãn Tạng. Bản văn căn bản của chúng tôi là ấn bản chín mươi lăm bài viết 
(fascicles)" của Kozen, xuất bản vào thế kỷ 17. Thêm vào, chúng tôi gồm 
cả bài VIẾC, “Một Trăm Lẻ Tám Cửa Chứng Ngộ Pháp” từ phiên bản mười 
hai bài viết của Nghĩa Vân (Giun), một bản sao ở thế kỷ 13 mà Kozen 
không biết. Sự thêm bài viết này vào khiến phiên bản của chúng tôi lên đến 
chín mươi sáu bài viết. 

Các luận văn có tính cách thi ca và gây rắc rối lộ những thị kiến khiến 
người ta giật mình, thường mang tính nghịch lý và không thê hiểu được. 
Bạn có thê gọi Đạo Nguyên là một nhà hậu hiện sinh (post- ~-exIsfentialIst) 
của thế kỷ 13. Sư thấy thế giới vô thường, song tiếng nói của sư luôn luôn 
sống động và có tinh thần cao. Sư thách thức chúng ta bằng câu hỏi thúc 
giục: làm sao chúng ta sống một cách trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa từng giây 
phút? Sư làm cho chúng ta cảm thấy không bị đóng khung và bé nhỏ, 
nhưng tự do và phi thường. 

Vì Đạo Nguyên là một trong những nhà văn vĩ đại nhất trong Phật giáo 


* Trong bản tiếng Việt này, chúng tôi cũng dùng chữ “bài viết” để dịch chữ “fascicle” của 
tiếng Anh. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 16 


Thiền qua suốt thời gian và không gian, pho sách này đóng vai trò hướng 
dẫn toàn bộ về lịch sử, văn học, triết học, và tu tập của Thiền. Vì sư cũng là 
một trong những nhà giải thích rộng rãi nhất các kinh điển Phật giáo, tập 
sách này tóm lược làm sao sư, như một nhà Phật học Á Đông về các thời 
đại xa xưa, đã xem và giải thích pháp cho những người học sư. Đạo 
Nguyên căn bản được xem là người khai sáng tông Tào Động của Thiền 
Nhật Bản mà sư đã thiết lập hình thức và thủ tục thiền định của Thiền. 
Ngày nay pháp tu của sư đang lan rộng khắp thế giới phương Tây. Bạn có 
thê ngạc nhiên biết bao về phong trào tu tập trong thiền đường ở Thiên viện 
(Zen center) trong thành phố quê nhà của bạn, như đã được Đạo Nguyên 
dạy vào thế kỷ 13, hầu như đã bảy trăm năm qua. 

Tôi cực kỳ may mắn được hợp tác dịch thuật với một số Thiền sư và nhà 
văn xuất sắc. Tôi đã làm với một hai người đồng sự trong việc dịch mỗi 
luận ngắn. Chúng tôi khảo sát nguyên văn các câu từng từ một và kết thúc 
với cách diễn đạt tốt nhất có thể có được trong Anh ngữ. Là người hợp tác 
hiệu đính tác phẩm này, Peter Levitt đã đi qua toàn bộ bản văn nhiều lần và 
đề nghị nhiều ý kiến có giá trị. Sức mạnh và tính nhất quán của bản dịch 
của chúng tôi là sự chính xác tối đa mà chúng tôi có thể đạt được, nhưng 
cũng gợi hứng thú và hữu dụng cho những người tu tập pháp ở thế giới 
phương Tây. 

Văn viết của Đạo Nguyên nổi tiếng là khó hiểu, chúng tôi cung cấp 
nhiều loại phụ trợ khác nhau giúp người đọc “giải mã” bản văn: 


e Chúng tôi trình bày các luận theo thứ tự ngày tháng (như Đạo Nguyên 
đã ghi) để người đọc có thê theo dõi dấu vết sự phát triển tư tưởng và giáo 
lý của Đạo Nguyên. Trong phần “Các Bản Văn Trong Mối Liên Hệ Với 
Cuộc Đời của Đạo Nguyên và Các Dịch Giả của Bản Dịch,” chúng tôi giải 
thích bối cảnh của mỗi tập trong liên hệ với các tập khác.” 

e Lời dẫn nhập của người chủ biên bàn về các biểu hiện có đặc tính Đạo 
Nguyên, với những thí dụ trích dẫn trong các chú thích ở cuối lời dẫn 
nhập. 


” Chúng tôi thấy đa số các tin tức trong phần “Các bản văn trong mối liên hệ Cuộc Đời... và 
các Dịch giả của Bản dịch”, như ngày Đạo Nguyên viết hay trình bài luận đã có ở cuối mỗi 
bài nên không cần lặp lại một lần nữa ở chỗ khác như trong bản tiếng Anh đã làm. Hơn 
nữa, chúng tôi cũng đã chuyển tên của các dịch giả từng bài của bản tiếng Anh đến phần 
cước chú cuối mỗi bài, nên chúng tôi xin lược bỏ phần này (không dịch) trong bản dịch 
tiếng Việt của chúng tôi. ND. 

° Chúng tôi cũng đã lược bỏ nhiều chú thích dẫn chứng cho phần này vì độc giả có thể tìm 
thấy trong chính các bài viết của Đạo Nguyên, khi đọc. ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 17 


e Trong bản văn, những giải thích ngăn ở trong ngoặc móc. 
® Lời của các cô đức và các nhà văn khác mà Đạo Nguyên bình luận 
được In nghiêng. 


Chánh Pháp Nhãn Tạng là dự án thứ tư về sách của Đạo Nguyên được 
San FrancIsco Zen Center bảo trợ, sau ÄMoon ïn the Dewdrop (Trăng Trong 
Giọt Sương), Englightenment Unƒolds (Giác Ngộ Khai Mở), và Beyond 
Thinking (Ö Bên Kia Suy Nghĩ). Tôi đã làm việc cho San Franciseo Zen 
Center từ năm 1977 đến năm 1984 như một học giả nội trú. Từ đó, Zen 
Center đã ủng hộ những dự án dịch thuật [các tác phẩm của] Đạo Nguyên. 
Trước đó, từ 1960 đến 1968 tôi đã làm việc với Lão sư Shoichi Nakamura, 
một vị thầy dạy Thiền và người cộng tác dịch thuật của tôi, để tạo ra bản 
dịch tiếng Nhật hiện đại đầy đủ tác phẩm Chánh Pháp Nhãn Tạng của Đạo 
Nguyên. Vào năm 1965, Lão sư Robert Aitken và tôi đã thực hiện bản dịch 
đầu tiên của bản văn “Actualizing the Fundamental Point” [Hiện Thành 
Công Án] gồm trong tập sách này. Một nửa thế kỷ của cuộc hành trình đàm 
thoại với bậc thầy kính yêu của tôi, Đạo Nguyên, đã qua. Tôi đã vui thích 
từng giây phút nghiên cứu bài viết của sư và dịch nó. 

Tôi cảm ơn Lão sư Shunyru Suzuki đã mời tôi nói về Đạo Nguyên với 
đệ tử của Lão sư ở chùa Soko vào năm 1964, trước khi Lão sư sáng lập San 
Francisco Zen Center. Điều này đã trở thành hạt giống cho sự hợp tác dài 
hạn của tôi với Zen Center. Tôi cảm ơn Lão sư Richard Baker, các vỊ trụ trì 
kế tiếp, và các vị tri sự của Zen Center ủng hộ dự án dịch thuật khi họ làm 
nhiệm vụ. Tôi đặc biệt cảm ơn Lão sư Michael Wenger đã trông coi tổng 
quát dự án như là người chủ nhiệm việc xuất bản ở Zen Center và đã viết 
lời bạt cho tập sách này. 

Tất cả các vị đồng dịch giả của tôi đã hoan hỉ làm việc với tôi và dạy tôi 
rất nhiều. Lão sư Mel Weitsman là người cùng dịch thường xuyên nhất với 
tôi và là người tôi đã cùng làm việc lâu nhất. Lão sư Joan Halifax đã mời 
tôi cống hiến pháp thoại trong một số các kỳ nhiếp tâm và cũng hướng dẫn 
các buôi hội thảo về Đạo Nguyên. 

Chúng tôi được rất nhiều lợi ích từ các học giả Tào Động, Menzan 
Zuiho và Bokusan Nishiari. Các tác phẩm của T.s. Doshu Okubo và T‹s. 
Fumio Mastami luôn luôn hữu ích. 

Tôi cảm ơn T.s. Carl Bielefeldt, T.s. Linda Hess, T.s. William Johnston, 
Lão sư Shohaku Okumura, Christan H. B. Haskett, và T.s. Friederike 
Bossevain vì sự khuyên bảo chuyên môn của họ. Cảm ơn Thiền sư Daegak 
Genthner, Shirley Graham, Roberta Werdinger, Luminous Owl Henkel, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 18 


Jogen Salberg, Junna Murakawa, Silvie Senauke, Mahiru Watanabe, 
Nathan Wenger, Wolfgang Wilber, Ann Colburn, Karuna Tanahashi, và Ko 
Tanahashi vì sự giúp đỡ nhiều cách khác nhau của họ. Dự án địch thuật của 
chúng tôi nợ nhiều ơn huệ của chùa Dragon Mountain (Long Sơn). 

Lão sư Norman Fischer cũng là người hiệu đính bản dịch Moon ïn a 
Dewdrop và là tác giả lời dẫn nhập quyên Beyond Thinking của Susan 
Moon, là người hiệu đính bản dịch Enighiment Unƒolds, cũng đã giúp làm 
sống động những miêu tả của một vài sư Trung Hoa trong bản dụng ngữ. 
Dan Welch là người hiệu đính bản dịch 5eyond Thinkĩng. T.s. Taigen Dan 
Leighton, một nhà hiệu đính thông thái, đã kiểm tra bản dụng ngữ và cập 
nhật hoá thư mục. Andrew Ferguson đã cung cấp tin tức về các sư Trung 
Hoa qua tập sách China s Zen Heriiage (Di Sản Thiền Trung Hoa) của ông 
và ông đã tử tế kiểm tra tất cả những từ dịch âm cũng như các địa điểm trên 
bản đồ. 

Làm việc với ban nhân viên của nhà xuất bản Shambhala Publications 
luôn luôn tuyệt diệu. Tôi hết sức cảm ơn Peter Tuner, Dave O”Neal, Hazel 
Bercholz, và Ben Gleason vì đảm nhiệm dự án to lớn này. Tôi cảm ơn 
Kendra Crossen đã hiệu đính bản sao một cách tuyệt vời. 


KazuakI Tanahashi 
Berkley, California 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 19 


LỜI DẪN NHẬP CỦA NGƯỜI CHỦ BIÊN 


THIÊN ĐỊNH NHƯ LÀ KINH NGHIỆM VÔ NGÃ 


Thiền định (zazen: tọa thiền) có thể là yên nghỉ và thích thú, theo Đạo 
Nguyên. Cảnh giới của nó (Samadhi: định) có thể giống như biển lớn tĩnh 
lặng nhưng động đích.” Cảnh giới của nó có thê bao la như thời gian mùa 
xuân, bao gôm tắt cả bông hoa, chim chóc, và màu sắc của núi. Mùa xuân 
chúng ta nghe tiếng suối trong thung lũng hay trở thành hoa mai uốn mình 
trong gió. 

Những miêu tả có tính chất thi ca của Đạo Nguyên có thê có vẻ như trái 
ngược với kinh nghiệm thiền định thông thường của chúng ta. Chúng ta 
thường bị phiền vì đau đớn thê xác và buồn ngủ; tâm chúng ta phân tán, và 
những quan tâm hằng ngày tiếp tục xâm chiếm chúng ta. Chúng ta có thể 
cảm thấy rằng mình có một thời thiền định tồi tệ. Tuy nhiên Đạo Nguyên 
dường như không cho thấy sự thích thú nào trong những vẫn đề cụ thê này. 
Sư chỉ đơn giản nói vê sự trang nghiêm của thiền định và khẳng định Trắng 
chúng ta có thê kinh nghiệm ánh quang minh ngay khi chúng ta bắt đầu 
thiền định. 

Những gì chúng ta nghĩ mình kinh nghiệm trong thiền định có thê khác 
với những gì chúng ta thực tế kinh nghiệm. Vậy thì chúng ta kinh nghiệm 
những gì? Làm sao chúng ta nhận ra kinh nghiệm sâu xa của mình và áp 
dụng nó vào đời sống hằng ngày của chúng ta? Đây là một vài câu trong 
những câu hỏi Đạo Nguyên nói trong các bài luận trình bày trong tập sách 
này. 

Nếu chúng ta tóm lược giáo lý của Đạo Nguyên bằng một chữ, chữ ấy 
có thê là “không tách rời.” Trong thiền định, thân kinh nghiệm chính nó 
không tách rời với tâm. Chủ thể trở nên không tách rời với khách thê. 

Trong khi sự suy nghĩ của chúng ta thường bị giới hạn ở ý niệm “tôi,” 
nó bị thân “của tôi,” tâm “của tôi,” và tình trạng “của tôi,” Đạo Nguyên dạy 
rằng chúng ta có thể trở thành vô ngã trong thiên định. Rồi chúng ta không 
còn bị giam hãm bởi thế giới quan vị ngã và cảm giác chiếm hữu thống trị 
của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta trở nên trong suốt và đề tất cả sự vật tự 
nói cho chúng thì tiếng nói của chúng có thể được nghe và chân tướng của 


” Xem Phổ Khuyến Tọa Thiền Nghĩ. 
® Xem Hải Ấn Tam Muội. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 20 


chúng xuất hiện. 

Khi chúng ta bình tĩnh và tránh xa cách thức hoạt động của thân và tâm, 
chúng ta thường có ý tưởng tốt hay đôi khi ngay cả nội kiến phi thường 
trong thiền định. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn sơ khởi. Nếu đi thêm nữa, 
chúng ta có thê kinh nghiệm sự giải thê ý niệm về ngã. Đạo Nguyên miêu 
tả kinh nghiệm như thế của chính sư vào giây phút cực điểm của tham thiền 
là “thoát lạc thân tâm.” 


Ở BÊN KIA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN 


Khoảng cách từ đây đến đó không còn cụ thê nữa. Một thiền giả đi trên núi 
cao và bơi đưới biên sâu, không những chỉ trở thành người giác ngộ mà còn 
đồng nhất với a-tu-la. Người lễ bái trở thành một với người được lễ bái. 

Kích thước trở nên tự tại với kích thước. Chiều sâu của giọt sương là 
chiều cao của mặt trăng. Toàn thể thế giới thấy trong một vi trần. Cực lớn 
trở thành cực nhỏ, và ngược lại. Đây là một cái thấy khác về thực tại khác 
với cách thấy thông thường của chúng ta. 

Đó không phải là nhị nguyên dừng lại hay vận hành; nhỏ vẫn là nhỏ và 
lớn vẫn là lớn. Thân vẫn là thân và tâm vẫn là tâm. Không phân biệt sự 
khác nhau giữa các sự vật, chúng ta không thể hành xử ngay cả một việc 
làm đơn giản nhất trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Song trong thiền 
định những phân biệt dường như giải thể và mất ý nghĩa thông thường của 
chúng. Đạo Nguyên gọi loại kinh nghiệm bất nhị này là niếr-bàn hiện hữu 
từng giây phút trong thiền định. 

Có lẽ Đạo Nguyên là Thiền sư duy nhất trong thế giới xưa minh biện chỉ 
tiết nghịch lý của thời gian. Đối với sư, thời gian không tách rời hữu thê: 
thời gian là hữu thê. 

Chắc chắn, có quãng thời gian được sự vận hành của mặt trời hay đồng 
hồ ghi dấu luôn luôn thị hiện một chiều, từ quá khứ đến hiện tại, đến vị lai. 
Mặt khác trong một vài trường hợp chúng ta cảm thấy thời gian bay, và 
trong những trường hợp khác nó di chuyên chậm hay hầu như đứng yên. 

Trong thiền định, theo Đạo Nguyên, thời gian đa chiều: Hôm qua chảy 
vào hôm nay, hôm nay chảy vào hôm qua; hôm nay chảy vào ngày mai, và 
ngày mai chảy vào hôm nay. Hôm nay cũng chảy vào hôm nay. Thời gian 
bay, song nó không bay mất. Giây phút này, gồm trong tất cả thời, là phi 
thời. 

Hơn nữa, thời gian không tách rời người kinh nghiệm nó: thời gian là tự 
kỷ. Thời gian chảy trong “tôi,” và “tôi” làm thời gian chảy. Nó là “tôi” vô 
ngã khiến cho thời gian đầy đủ và trọn vẹn. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 21 
Ở BÊN KIA SINH TỬ 


Thời gian cũng là sông. Cùng tính cách ấy, thời gian là chết. Giống như 
các Thiền sư khác, Đạo Nguyên nhiều lần đặt câu hỏi cấp bách về hiện hữu: 
nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc đời chúng ta, chúng ta cân sáng tỏ nghĩa cốt 
yêu của sông và chết. 

Trong Phật giáo, sống và chết thường được gọi là “sinh và tử,” đặt căn 
bản trên cái hiểu rằng chúng ta sinh và chết vô số lần từng giây phút một. 
Thiền định là cách trở nên quen thuộc với sống và chết. Nếu chúng ta nhận 
ra rằng chúng ta tiếp tục sinh và chết trong tất cả thời, chúng ta trở nên thân 
mật với chết cũng như sống. Như thế, chúng ta có thê chuẩn bị tốt hơn cho 
giây phút chúng ta ra đi từ thế giới này; và đến lượt, điều này làm giảm 
thiểu nỗi sợ chết của chúng ta. 

Đối với Đạo Nguyên, mỗi giây phút của cuộc sống chúng ta có thê là 
một kinh nghiệm đây đủ và bao gồm tất cả. Cuộc sống của “tôi” không tách 
rời cuộc sống của toàn thể — cuộc sống, của tất cả chúng sinh. Cũng vậy, 
chết là một kinh nghiệm đầy đủ và bao gôm tất cả. 

Khi chúng ta sông cuộc sống một cách đầy đủ và chết cái. chết một cách 
đầy đủ, sống không loại trừ chết; chết không loại trừ sông. Rồi sống và chết 
không còn là sô nhiều mà là số ít như sông- -chết hay sinh-tử. 

Ay là tình trạng lưỡng nan của sống: Tất cả chúng ta chết, song tránh 
chết không phải là giải pháp. Khi chúng ta triệt để đối mặt với chết, chết trở 
thành “bất tử.” Đạo Nguyên bảo chúng ta rằng đây là nghĩa của “sinh-tử” 
đối với người tỉnh giác. 


GIÁC NGỘ VÀ Ở BÊN KIA 


Thiền đạo đi qua bên kia cửa ải nhị nguyên là thiền định trong tập trung 
trọn vẹn. Đây gọi là “chỉ ngồi” hay chỉ quán đả tọa. 

Sự đóng góp vô giá của Đạo Nguyên làm sáng tỏ nghĩa thâm sâu của 
thiền định là sự giới thiệu của sư vê khái niệm gọi là “cái vòng đạo”. ° Có 
nghĩa là mỗi giây phút thiền định của chúng ta bao gồm cả bốn yếu tố: chí 
khí, tu, ngộ, và niết-bàn. 


? Cái vòng đạo hay đạo hoàn. Với Đạo Nguyên, sự tu đạo của mỗi người ở mỗi giây phút 
bao gồm chí khí (quyết tâm vì ngộ), tu, ngộ, và niết-bàn. Cũng vậy, sự tu tập của mỗi 
người hiện thành là do sự tu tập của tất cả các phật suốt khắp thời gian, và đồng thời 
hiện thành đạo lớn của tất cả các phật. Như thế cái vòng đạo có khía cạnh vi mô (cái 
trước) và khía cạnh vĩ mô (cái sau). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 22 


“Chí khí” là quyết tâm theo đuôi giác ngộ. “Tu” là nỗ lực cần thiết để 
đạt giác ngộ. “Giác ngộ” là sự tỉnh giác chân lý, pháp. “Niết-bàn,” trong 
trường hợp của Đạo Nguyên, là cảnh giới tịch tĩnh thâm sâu, ở đó những ý 
nghĩ nhị nguyên và dục vọng yên nghỉ. 

Đạo Nguyên nói rằng ngay cả một giây phút thiền định do một thiền giả 
sơ cơ cũng hiện thành đầy đủ sự chứng ngộ vô thượng, dù nhận thấy hay 
không. Như thế, giác ngộ, thường được xem là mục đích, chính nó là đạo. 
Đạo không khác hơn mục đích. 

Chữ “giác ngộ,” là dịch tư chữ Phạn bodhi (bồ-đề, nghĩa đen là tỉnh 
giác), có những tầng lớp ý nghĩa: 


1. Theo các kinh Đại Thừa, Phật Thích-ca-mâu-mi nói, “Ia đạt giác ngộ 
cùng một lúc với tất cả chúng sinh trên trái đất.” Nghĩa là tất cả chúng sinh 
hữu tình và vô tình được bản giác của Phật chiếu sáng và như thế mang 
tánh phật — tiềm năng hay đặc tính của giác ngộ. Nói cách khác, trong con 
mắt của Phật, tất cả đều bình đăng giác ngộ và không. một chúng sinh nào 
tách rời Phật. Tuy nhiên, đây không có nghĩa, theo viên tượng bình phàm, 
là nhị nguyên, răng tất cả chúng sinh trở nên nh tuệ và không có mê hoặc. 

2. Theo sự giải thích của Đạo Nguyên về “cái vòng đạo,” tất cả những 
người tu tập thiền định giác ngộ đầy đủ. Giác ngộ không tách rời tu tập; 
giác ngộ ở từng giây phút không khác hơn giác ngộ vô thượng. Khía cạnh 
này có thê gọi là sự hợp nhất của tu-ngộ hay tu-chứng. Đạo Nguyên nhấn 
mạnh tu không thể tách rời ngộ là sự tu đạo cốt yêu của những người tỉnh 
giác — phật đạo. Tuy nhiên, giác thức của giác ngộ không nhất thiết tất cả 
mọi người mọi lúc có thể nhận biết được, vì nó là kinh nghiệm sâu hơn 
kinh nghiệm người ta lãnh hội chỉ bằng lý trí. 

3. Khi tu tập thiền định, chúng ta không nhận biết rằng mình đã giác 
ngộ, và như thế chúng ta tìm ngộ ở chỗ nào đó hơn là trong tu tập. Đạo 
Nguyên gọi khuynh hướng tách rời này là “đại mê.” Tuy nhiên, sự theo 
đuổi này cung cấp cho chúng ta tiềm năng “đại ngộ,” mà nó là sự hòa nhập 
của tu-ngộ vô thức và tu-ngộ ý thức. 

Cái ngộ này có thể xảy ra một cách bất ngờ và bi tráng khi kinh nghiệm 
thân-tâm về sự không tách rời của tất cả mọi sự vật, hơn là cái hiểu có tính 
chất lý thuyết. Những cái đả thông tâm linh như thế, đôi khi được gọi là 

“thấy tánh” (kiến tánh), có thể đem đến sự tràn trễ. Đạo Nguyên trích dẫn 
nhiều câu chuyện về “hốt nhiên ngộ được” như thế của những người tu 
Thiền Trung Hoa làm công án tham học. 

Tuy nhiên, Đạo Nguyên không khuyến khích người học của sư gắng sức 

vì những đả thông như thế, cảnh báo răng sự theo đuôi này đặt căn bản trên 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 23 


ý niệm tách rời tu và ngộ. Loại chứng ngộ hay “đắc đạo” này tốn thời gian 
và thường hay theo sau một loạt những có gắng thất bại. Về điểm này, Đạo 
Nguyên nói, “dù cho ông dẫn mình vào những tu tập kịch liệt, ông có thể 
không trúng đích một lần trong một trăm lần. Nhưng bằng. cách theo thầy 
hay kinh, cuối cùng ông có thê trúng đích. Sự trúng đích lần này là do sự 
trật đích một trăm lần trong quá khứ; nó là sự trưởng thành của sự trật đích 
một trăm lần trong quá khứ. 

Một người tỉnh giác, một vị phật, là một người hiện thành giác ngộ. Nếu 
giác ngộ không gì khác với tu tập, thì rõ ràng là tất cả những người tu tập 
thiền định như được giới thiệu trong Phật giáo là những vị phật. Những 
người có kinh nghiệm và hiểu sâu về sự không tách rời của tất cả mọi sự 
vật được xem là những người đắc đạo. 

Tuy nhiên, với Đạo Nguyên, đắc đạo không phải là mục đích cuối cùng. 
Sư khuyến khích tu phật đạo đi qua bên kia các phật và không để lại vết 
tích giác ngộ. Nghĩa là, chúng ta không ở lại trong lãnh vực bắt nhị. 

Đi qua bên kia biên giới của tất cả sự vật là quan trọng. Ấy là trí tuệ mà 
nó là căn bản của từ bi. Chỉ khi chúng ta đồng nhất với người khác là chúng 
ta có thê hành động chân thật với từ tâm đối với người khác. Tuy nhiên, 
đồng thời với những lý do thực tiễn và đạo đức trong những hoạt động hằng 
ngày, chúng ta cân duy trì các biên giới của ta và người khác. Người giác 
ngộ là người hiện thân cái hiểu sâu xa về tính bất nhị trong khi hành động 
phù hợp với các biên giới thông thường, không bị ràng buộc vào thế giới 
nào nhưng hành động một cách tự tại và hài hòa. 


SỰ TRỚ TRÊU CỦA TÍNH ĐÍCH THỰC 


“Tự ngộ không có thầy” được xem như là nguyên nhân của tính tự phụ và 
kiêu căng, và như thế về phương diện truyền thống nó không được khuyên 
khích trong Thiền. Tuy nhiên, Đạo Nguyên tự tại và cấp tiến đủ đề nói rằng 
tham học pháp với kinh hay thầy thì không gì khác hơn là tự ngộ không có 
thầy. Vì mọi người có bối cảnh, tính cách, và tình thế khác nhau, người ta 
đi đến sự chứng ngộ riêng của họ. Mặt khác, Đạo Nguyên đủ chính thống 
để nói rằng chứng ngộ không có thầy /à tham học với thầy và tham học với 
kinh. 

Điểm duy nhất Đạo Nguyên mang ra lặp đi lặp lại suốt sự nghiệp giảng 
dạy của sư là tính đích thực. Sư tự miêu tả mình như một người đích thực 
thọ nhận sự truyền chánh pháp từ thầy sư, Như Tịnh. Tất cả nỗ lực trong 
các bài viết của sư là hướng thắng đến hiểu biết, kích hoạt, xiên dương, và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 24 


truyền những gì sư thấy là giáo lý đích thực của Phật. Đôi khi Đạo Nguyên 
dùng những từ “đích thực” hay “một cách đích thực” nhiều lần trong cùng 
một câu! 

Các nguồn hứng thú chính của Đạo Nguyên, ngoài những lời của Như 
Tịnh, là các kinh điển của Ấn Độ và các bản văn Thiền của Trung Hoa. Đạo 
Nguyên lấy những câu chuyện, câu nói, thơ kệ, và qui điều từ các bản văn 
này để chứng tỏ tính đích thực sự tu đạo mà sư đã dấn thân vào. Những từ 
ngữ “hoài cổ” của Đạo Nguyên phản ánh rõ sự ngưỡng mộ và hiến dâng 
của sư đối với giáo lý của Phật Thích-ca-mâu-ni và những con cháu nối tiếp 
trong pháp cho đến Như Tịnh.” 

Một vài người trong những người tu Thiền trước kia ở Trung Hoa có 
tính cách quái dị và tính thần hoang dã, không sống trong tự viện. Đạo 
Nguyên lấy các giáo lý từ những tâm gương của họ, nhưng chính sư chọn 
theo truyền thống tu tập triệt để và nghiêm khắc hằng ngày của tự viện. Sư 
xem tất cả các hoạt động hăng ngày, gồm cả mặc y, nấu ăn, và dân thân vào 
công tác điều hành, là thiêng liêng. Đạo Nguyên phối hợp toàn thê đời sống 
tự viện trong các kiểu mẫu nghĩ lễ, phối trí cao độ mọi cử động — khi nào và 
đi vào thiền đường như thế nào, cách lễ bái, cách ngồi, cách ăn, và ngay cả 
cách dùng nhà xí. 

Nguyên lý hành tác của sư đặt căn bản trên thanh qui của các tự viện 
Trung Hoa. Ngồi và cử động tổ chức theo cấp bậc quanh vị trụ trì như là uy 
quyền tối cao. Địa vị của các vị tri sự của tự viện và tuổi đạo (theo số năm 
từ khi thọ giới) của các tăng nhân kế tiếp theo hàng. Về mặt địa lý, phương 
bắc được xem là cao hơn phương nam và bên trái cao hơn bên phải. Có lẽ 
điều này phản ảnh sự kết hợp của phong tục cổ Ấn Độ và hệ thống triều 
đình hoàng đế Trung Hoa. Người ta mong mọi người trong cộng đồng tự 
viện theo đúng thanh qui. Bằng cách tham gia vào môi trường cộng đồng đã 
được thiết lập tốt, sư tin, những người tu tập có thể thuần thục tâm linh của 
họ ít có cơ hội tạo nghiệp bắt thiện. 

Với Đạo Nguyên, đích thực có nghĩa là chân thực không những với 
truyền thống mà còn với kinh nghiệm cá biệt của từng người, có tính cách 
trực giác và tươi mát. Điều này có thể giải thích tại sao những người tu 
Thiền đã sản sinh một khối lượng văn học phi thường. Sự nhấn mạnh về 
tính tự phát và sự sáng tạo cá nhân có thê giải thích tại sao chính Đạo 
Nguyên đã sản sinh một số lượng lớn và độc đáo văn viết. 

Thực ngạc nhiên khi thấy rằng sự ám ảnh của Đạo Nguyên với những 
qui định nghiêm cách của tự viện không đóng khung sư trong những biểu 
đạt có tính cách tưởng tượng và kích thích suy nghĩ. Đúng hơn, cách sống 
hằng ngày theo mẫu mực cao của sư trở thành căn bản cho mức độ tự tại 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 25 


không có tiền lệ trong cách sử dụng ngôn ngữ. Với sư, thế giới của sự 
tưởng tượng vô biên đên từ chính thực tại — chỉ do chính sự tu tập đích thực 
mang lại. 


BÚT PHÁP CỦA ĐẠO NGUYÊN 


Đạo Nguyên là một trong những sư Phật giáo viết bằng tiếng Nhật. (Cho 
đến thời ấy, người Nhật Bản học Phật giáo thông thường đọc và viết bằng 
chữ Hán, phát âm theo lỗi Nhật tương tự như cách phát âm của người Hán). 
Sư đã viết Chánh Pháp Nhãn T gng bằng tiếng Nhật thời trung cô, mặc dù 
sư vẫn giữ hình thức chữ Hán cô đại và trung cổ khi trích dẫn các bản văn 
Thiền và thế tục bằng chữ Hán, cũng như các kinh Phật giáo. Trong khi 
trong một ít thơ ca của sư sáng tác bằng chữ Nhật, Đạo Nguyên đã viết tất 
cả những lời công bố chính thức, đa số các qui củ của tự viện, và nhiều bài 
thơ của sư bằng chữ Hán. 

Ngôn ngữ Trung Hoa có hằng ngàn cách tượng hình, giàu biểu đạt hình 
ảnh thi ca và khái niệm triết học. Trong khi nó không có sự chia các thì 
trong ngữ pháp và thiếu các bộ phận nhất định của ngôn từ. Sự liên hệ giữa 
các từ ngữ thường là hiểu ngầm. Như thế, cấu trúc câu của nó có tính cách 
gợi ý và mơ hồ. 

Hệ thống văn viết Nhật ngữ kết hợp cách tượng hình của chữ Hán và các 
chữ âm Nhật. Ngữ pháp của nó có những biến tố và các bộ phận ngôn từ, 
như vậy cấu trúc câu thường rõ ràng. Như thế, cầu trúc hợp lý của ngôn ngữ 
Nhật cho phép Đạo Nguyên khai thác một thê loại bình luận rộng rãi vô bờ 
trong ngôn ngữ của riêng sư. 

Khi Đạo Nguyên lấy các bản văn Trung Hoa biến nó thành bản dịch của 
mình, đôi khi sư mở rộng nguyên nghĩa của nó. Phần thi ca và cách suy 
nghĩ đáng ngạc nhiên của Đạo Nguyên được sự mở rộng này tạo thành nét 
đặc trưng. Thí dụ, câu thơ của Như Tịnh bình thường có thể dịch là “Hoa 
mai nở đầu xuân.” Đạo Nguyên dịch là “Hoa mai nở xuân sớm.” Cũng như 
câu Kinh Đại Bát Niết-bàn theo truyền thống dịch là “Tất cả chúng sinh đều 
có phật tánh.” Sư dịch là “Tắt cả chúng sinh /¿ phật tánh.” 

Có những lúc Đạo Nguyên cũng chia một câu chữ Hán thành những chữ 
cá thể và sắp xếp lại thứ tự. Ví dụ: “Tức tâm thị phật,” “Tâm tức là phật,” 
“Phật tức là tâm,” “Tức tâm là phật,” “Phật là tức tâm.” 

Một bài viết (fascicle) của Chánh Pháp Nhãn Tạng thường bắt đầu bằng 
một đoạn tóm lược với những câu có tính khí Đạo Nguyên, đem lại cho đề 
tài một giá trị tối hậu. Khi nói về chiếc áo tu, chăng hạn, sư miêu tả nó như 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 26 


một điều thiết yêu nhất trong pháp tu Phật giáo. Cùng tính cách â Ấy, tất cả 
những hoạt động tự viện cũng như kinh điên, các tổ sư, và sự truyền thụ 
pháp, đều được cho một giá trị tuyệt đối. 

Rồi khi sư trích dẫn các kinh điển Phật giáo, các cuộc vẫn đáp Thiên, 
hay những bài thơ và lời bình Thiền ở mỗi câu, tạo nên sự khảo sát chi tiết 
về ý nghĩa nằm phía sau lời nói. Sư không ngần ngại phê bình thô bạo các 
đại sư như Lâm Tế và Vân Môn, trong khi ngưỡng mộ giáo lý của Các sư ấy 
ở những đoạn khác. Cùng một lúc, sư tôn kính các câu chuyện về những 
bậc sư vào thời kỳ đầu tiên ở Trung Hoa, như Bồ-đề-đạt-ma và Lục tổ Huệ 
Năng, cũng như các vị tổ sau này thuộc dòng truyền. CỦa Sư. 

Đạo Nguyên tập trung vào các khía cạnh lý thuyết của giáo lý, trong khi 
liên tục nhắc nhở người học rằng tỉnh giác thì ở bên kia suy nghĩ. Trong 
một vài bài luận của sư và những qui định của tự viện, sư cho những chỉ 
dạy chỉ tiết về các khía cạnh ngồi thiền và những hoạt động cộng đồng, 
thường pha lẫn với những giải thích triết lý và biểu đạt thi kệ. 

Khi bình lời nói của các Thiền sư trước kia, Đạo Nguyên phát triển tư 
tưởng của riêng mình và tìm cách mở rộng lời nói của họ để trau dồi cái 
hiểu của mình về tầm quan trọng tột cùng của từng giây phút. Một thí dụ 
đáng chú ý về điểm này là sự giải thích của sư về một bài kệ của Thiền sư 
Dược Sơn (t.k. 9-10): “Hữu thời đứng trên núi cao...” Từ đó, Đạo Nguyên 
phát triển tư tưởng của sư là thời gian không khác hơn hữu thể — khái niệm 
“hữu thời” mà tôi đã ám chỉ trước đây. 

Văn học Thiền Trung Hoa chứa một số câu chuyện trong đó vị sư giảng 
kinh bỏ giảng vì thích Thiền, hay trong đó các Thiền sư có lời bình có vẻ 
hoài nghĩ điều căn bản của kinh. Thực tế, các Thiền sư không thường dụng 
công nhiều quá để khảo sát ý nghĩa của những câu kinh. Dường như Thiền 
Trung Hoa đánh dấu sự bắt đầu phân biệt với các bản văn Đại Thừa thể 
hiện huyền thoại về vũ trụ mỹ lệ và các lý thuyết có hệ thống cao độ. Thay 
vì thế, các nhà lãnh đạo Thiền tập trung vào kinh nghiệm của người tu tập 
về chính giây phút ở mỗi tình thế cá nhân. Họ có khuynh hướng chỉ vào 
những vật cụ thê hằng ngày như đôi dép, cây phất tử, hay cây tích trượng. 
Các bộ phận của thân thể — đỉnh đầu, tròng mắt, lỗ mũi, năm tay, và gót 
chân — là những điểm viện dẫn ưa thích. 

Đạo Nguyên nói ngôn ngữ Thiền như vậy. Tuy nhiên, cùng lúc sư 
hướng dẫn cuộc thương lượng tường tận về các câu nói từ một số kinh, 
khiến sư trở thành độc nhất vô nhị như là một Thiền sư. Những bài viết của 
sư trong Chánh Pháp Nhãn Tạng cung cấp một tổng hợp của hai khía cạnh 
truyền thống này: tham học kinh chứa những câu nói có tính cách hệ thống 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 37 


quảng đại của giáo lý Phật giáo, và Thiền nhắn mạnh kinh nghiệm trực tiếp 
vê yêu tánh của giáo lý Phật giáo qua thiền định. 

Đa số các bài văn trong Chánh Pháp Nhãn Tạng đã được trình bày với 
cộng đồng tu tập của Đạo Nguyên. Có thê đã đọc lớn bản văn (đối lại với 
nói một cách tự phát theo ghi chú vội vàng) mà không có bằng chứng sư có 
nhận câu hỏi. Thính giả chính của sư gồm tăng nhân nội trú, và có thể một 
ít ni cô thâm niên là đệ tử của sư. Những người tại gia như những người bố 
thí và lao động, bất ngờ làm việc công tác xây dựng của tự viện trong 
những lúc được mời dự. Sư cũng có những thính giả vô hình của cõi trời, 
và đôi khi miêu tả các pháp, sư như là “thầy của người và trời.” 

Rõ ràng là sự suy nghĩ và cái hiểu của Đạo Nguyên tiến sâu hơn khi sư 
viết các bài luận này. Sư cần thận duyệt lại các bản văn của mình với sự trợ 
giúp của Hoài Tráng, đệ tử thâm niên và là người thừa kế tương lai của sư. 
Hoặc Đạo Nguyên hoặc Hoài Tráng đã hoàn thành bản cuối cùng các bản 
thảo của sư. 


GIẢI MÃ NGHỊCH LÝ THIÊN 


Những bài viết của Đạo Nguyên nổi tiếng là khó hiểu. Những hành giá 
Thiền tham cứu Chánh Pháp Nhãn Tạng nói rằng thường mắt hằng năm để 
hiểu một vài đoạn trong bản văn. Cái khó trong các bài viết của sư đến từ 
độ sâu tư tưởng Phật giáo nói chung và sự dùng những câu chuyện hay câu 
nói Thiền có tính chất bí ân, cộng với phong cách viết văn đặc dị của riêng 
SƯ. 

Trong khám phá thâm nghĩa của các câu chuyện Thiên, thơ, giáo lý và 
kinh điển Phật giáo, Đạo Nguyên mở rộng, bẻ ngoặc, uốn nắn nghĩa của 
những câu sư trích dẫn từ các bản văn. Có lúc bằng cách trình bày những 
giải thích quá đáng, sư mở xiềng cho những miêu tả dị biệt lớn về cảnh giới 
thiền định. 

Đạo Nguyên vận dụng tất cả giới hạn tu từ học của Thiên về nghịch lý 
của tỉnh giác ở bên kia tư lượng. Công cụ dạy truyền thống gồm những biểu 
đạt không lời như im lặng, hét, đánh, và điệu bộ đã được ghi lại bằng lời. 
Những câu nói phạm thánh hay bạo động, những hình ảnh phi lý có ý định 
nghiền nát sự suy nghĩ rập khuôn bất thường trong di sản Thiền. Những câu 
trả lời trái nghịch cho cùng một câu hỏi, và những câu hỏi có thê được trả 
lời bằng cùng một câu đáp. 

Đây là những thí dụ của các kiểu tu từ học của Thiền mà Đạo Nguyên 
theo và dùng: 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 28 


1. Hình ảnh khiến giật mình: “Có [núi] đi. Có [núi] chảy, và có giây 
phút núi sinh núi con.” 

2. Nói ngược: “Rừng chạy quanh con chó săn.” 

3. Trùng phức: “Cá bơi như cá... Chim bay như chim.” 

4. Trùng phức phủ định: “Một phật xưa nói, “Núi là núi, sông là sông, 
nước là nước.” Những lời này không có nghĩa là núi là núi; chúng có nghĩa 
núi là núi.” 

5. Luận lý giao hoán: “Vào chính giây phút hỏi ý Tô sư từ Tây sang, 
bánh xe pháp này không gì là cốt yếu. Không gì là cốt yếu không có nghĩa 
là lợi dụng hay phá vỡ bánh xe pháp này. Bánh xe pháp này chuyển vào 
không gì là cốt yếu.” 

6. Mâu thuẫn: “Chúng ta thị hiện tiếng nói của chúng sinh vô tình thuyết 
pháp bằng mắt. Hãy thương lượng rộng rãi mắt. Bởi vì tiếng nói nghe bằng 
mắt cũng là tiếng nói nghe bằng tai, tiếng nói nghe bằng mắt không giống 
tiếng nói nghe bằng tai.” 

7. Cùng một chữ với những nghĩa trái nghịch: “Học tự ngã [đại ngã vô 
ngã| là quên tự ngã. Quên tự ngã là được vạn vật hiện thành.” 

8. Những cách dùng trái nghịch cùng một tỉ dụ: (a) “Khi Bồ-đẻ-đạt-ma 
từ Ấn Độ đến, rễ sắn bìm [sự quấn quyện giữa văn tự và lý thuyết] liền bị 
cắt đứt phật pháp thanh tịnh, đơn độc lan truyền. _Hy vọng răng nó sẽ như 
thế trên đất nước chúng ta. (b) “ “Thầy và đệ tử hỗ tương tu tập' là sắn bìm 
[thâm mật tương tác] của phật tô.” 

9. Đảo ngược câu nói: “Một phật xưa nói, “Hình vẽ cái bánh hồ không 
làm thỏa mãn cơn đói.”... không có phương thuốc nào làm thỏa mãn cơn 
đói khác hơn là cái bánh hồ vẽ.” 

10. Kết thúc không hợp lý: “Triệu Châu ... có lần một ông tăng hỏi, 
“Con nghe nói hòa thượng thân thấy Nam Tuyền. Có đúng không?' Triệu 
Châu nói, *Ở Trấn châu củ cải to.`” 

11. Một bằng nửa: “Từ lúc thâm mật vây quanh ông, thì đầy thâm mật, 
nửa thâm mật.” 

12. Một bằng nhiều: “Khi dù chỉ một vật tĩnh lặng, vạn vật tĩnh lặng.” 

13. Giống như chuyện thế gian: “Triệu Châu, Đại sư Chân Tế, hỏi một 
ông tăng mới đến, “ “Ông đã từng ở đây chưa?? Ông tăng nói, “Dạ, đã từng 
ở đây.” Triệu Châu nói, “Uống trà đi.”” 


Những kiểu phi lý, mâu thuẫn, và nghĩa nhị bội này là phần có tính Á 
Đông nhưng đa phần Thiên, có sự không tin có hữu vào ngôn ngữ và luận 
lý học. Đạo Nguyên thường nỗ lực để phá nát và thâm nhập những cái thấy 
của lý trí bình thường, đi thắng đến nguồn thức mà nó chính là thực tại, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 29 


trước khi lý luận nhị nguyên và bất nhị phát sinh. Đôi khi sư gọi mô thức 
giao thiệp này là “mật ngữ” hay “đạo đắc.” Ấy là cảnh giới của ngôn phi 
ngôn và luận lý phi luận lý. 


HÌNH ẢNH SIÊU VIỆT 


Tỉnh giác bắt đầu với sự nhận biết rằng có những người tỉnh giác và những 
người không tỉnh giác. Một khi đã tỉnh giác, bạn tự tại với sự phân biệt giữa 
hai loại đó. Sự tự tại này siêu việt điểm có những người tỉnh giác và những 
người không tỉnh giác, nó xuất hiện tương tự giai đoạn đầu. Tuy nhiên ở 
bình diện tự tại cao độ này, bạn hoàn toàn là mình và hành động vô ngại. 

Như thế, có: khắng định, phủ định, phủ định của phủ định, và phủ định 
của “phủ định của phủ định.” Chiều hướng này hướng về bình diện kinh 
nghiệm kế tiếp có thể đặc trưng như: nhị nguyên, bất nhị siêu việt nhị 
nguyên, siêu việt của siêu việt, và siêu việt các hoạt động. 

Có thể xem đây như một tắm bản đồ về tự tại, một sự phân tích lý trí. 
Nhưng thực ra, loại siêu việt này được người ta kinh nghiệm một cách tự tại 
và trực giác. Chúng ta hãy xét một vài hạn từ Đạo Nguyên sử dụng chứng 
minh một kinh nghiệm tức thời: 

“Buông xả thân tâm,” ném bỏ giới hạn, “vất bỏ giác ngộ” là một vài 
hình ảnh phóng thích tự nghiệm hạn chế. Điều đó có nghĩa là bạn “để sang 
một bên” những mối quan tâm thông thường và “xa lìa” cả tỉnh giác và 
không tỉnh giác. 

Trong khi bạn “từ bỏ chấp trước,” bạn bất động. Đúng hơn, bạn “dứt 
bỏ” và nhận “con đường buông xả.” Bạn “nhảy vọt ra,” “nhảy vọt qua,” và 
“nhảy vọt rõ ràng.” Bạn “nhảy,” “bay qua bên kia,” và “nhảy vọt qua bên 
kia quá khứ và hiện tại.” Ở Trung Hoa và Nhật Bản, siêu việt được miêu tả 
như là “đi qua bên kia” [hướng thượng] (như trong “đi qua bên kia phật”), 
ám chỉ hướng “đi lên,” “vượt qua” các phật và các tổ. 

Hành động “hỏi lên trên” và “nói lên trên” không gì khác hơn là “đả 
thông cái mắt tre [lý trí và các lý thuyết]” và “đi qua bên kia ý nghĩ phân 
biệt” bằng cách “phá vỡ,” “thâm nhập,” và “lọt qua cửa ải nhị nguyên.” 


326 š 


“Tự tại và thanh tịnh” có thể có được bằng cách “cắt đút,” “cất lia,” “cắt tận 
gốc,” “nghiền nát,” và “làm biến mất.” Điều này đôi khi được trình bày 
bằng những câu nói linh động như “phá vỡ hạt bụi” và “móc tròng mắt.” 

Khi tất cả những ý niệm có trước về mục đích và đối tượng “mất đi,” 
bạn “trôi nồi tự do” và “đề vạn vật tự tiễn tới.” Đó là “cõi vô vL” “bất tr1,” 


à “phi tư lượng.” Ở đây, có “vô công” và “vô tác.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 30 


Chỗ “vô vi” này không phải là lười biếng hay suy nghĩ nhàn hạ về tự tại. 
Thay vì thế, nó là kinh nghiệm “vô ngại” vì mục đích “hiểu thấu suốt,” 
“hiện thành đây đủ,” “thân chứng,” và “hiện thân” của “trực tiếp sáng „ cái 
nguồn vô ngôn.” Nó không tách rời với mỗi giây phút “ngồi dứt” và “ngồi 


ha.” 
THỜI ĐẠI ĐẠO NGUYÊN SÓNG 


Trong lịch sử Nhật Bản, thời đại Đạo Nguyên sống gọi là Thời kỳ Kiêm 
Thương (Kamakura, 1185-1333). Các thời kỳ đi trước là Thời kỳ Phi Điều 
(Asuka, 593-710), Thời kỳ Nại Lương (Nara, 710-794), và Thời kỳ Bình 
An (Heian, 794-1185). Giáo thuyết Phật giáo du nhập vào Nhật Bản qua 
những bản văn chữ Hán từ Triều Tiên vào giữa thế kỷ thứ sáu. Từ khi Phật 
giáo có phương pháp viết và kỹ thuật tiên tiến của nền văn minh lớn đi 
kèm, nó nhanh chóng nhận sự bảo trợ của hoàng để và truyền bá khắp 
nước. Sự chỉ định Thái tử Thánh Đức (Shotoku) làm quan Nhiếp Chính, 
đánh dấu sự khởi đầu của Thời kỳ Phi Điều. 

Kế hoạch hình ô vuông thành phố của Nại Lương, kinh đô mới của Nhật 
Bản, theo kế hoạch kinh đô Trường An của Trung Hoa. Cấu trúc chùa 
Đông Đại (Todai-J1), có nhà chứa tượng Phật không lồ, tiêu biểu cho nỗ lực 
hòa hợp quốc gia được chế độ quân chủ khởi xướng tạo đựng xã hội đặt căn 
bản trên sự quang minh vô tận của ánh sáng phật vĩ đại miêu tả trong Kinh 
Hoa Nghiêm. Sáu tông phái Phật giáo, đa số đặt căn bản trên các nguyên lý 
triết lý khác nhau, đều hưng thịnh. 

Một thành phố có kế hoạch ở mức lớn hơn của Bình An (Kyoto), phía 
bắc Nại Lương trở thành thủ đô của thiên hoàng, nơi nền văn hóa triều đình 
tinh luyện cao độ phát triển. Dịch vụ trao đổi với Trung Hoa gia tăng, và 
một số tăng nhân học ở Trung Hoa thời nhà Đường, một đề quốc tầm cỡ thế 
giới hưng thịnh. Tông Chơn Ngôn (Shingon) tập trung vào những cầu 
nguyện Phật giáo Mật giáo được nghi thức hóa cao độ, trở thành một trong 
hai tông có ảnh hưởng nhất ở Nhật Bản. Tông Tendai (Thiên Thai) — hình 
thức Nhật Bản của tông Tiantai (Thiên Than) Trung Hoa — là một tông khác 
có nhiều quyên lực, với một trung tâm tu luyện Phật giáo toàn diện trên núi 
Tỉ Duệ ở đông bắc Kyoto (Kinh đô). 

Hòa đồng với Thần đạo (Shintoism) bản xứ, Phật giáo trở thành bộ phận 
không thê phân ly của đời sống hằng ngày. Các sư Phật giáo đua nhau 
giành sự bảo trợ của thiên hoàng, cống hiến nhiều những cầu nguyện thần 
bí khác nhau. Núi Tỉ Duệ có nhà chứa một trong những đoàn quân tăng- 
nhân-chiến-sĩ mạnh nhất, thường tham gia trận chiến, đôi khi đốt các tự 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 31 


viện khác. Các lực lượng vũ trang của Thiên Thai nổi tiếng vì họ thường 
biểu diễn ở Kyoto và vì cưỡng bách yêu cầu của họ đối với chính phủ thiên 
hoàng. 

Theo các bản văn Phật giáo, thời kỳ năm trăm năm sau thời Phật Thích- 
ca-mâu-ni là Thời kỳ Chánh Pháp, năm trăm năm tiếp theo là Thời kỳ 
Tượng Pháp. Rồi Thời kỳ Mạt Pháp xuất hiện. Nhiều người Phật giáo Nhật 
Bản tin rằng đây là thời kỳ cuối cùng không có tu tập hay giác ngộ, bắt đầu 
vào năm 1052. Người ta qui các tai họa như nạn đói, dịch hạch, rối loạn xã 
hội, và chiến tranh cho thời kỳ mạt pháp. Ước mong tái sinh ở cõi Tịnh Độ 
chiếm ưu thế nơi những người cảm thấy rằng không hy vọng gì đạt ngộ 
trong thế giới hiện tại. 

Các hiệp sĩ (samurai) — tộc Taira ở phía tây đất nước và tộc Minamoto ở 
phía đông — làm vệ binh của thiên hoàng và bành trướng ảnh hưởng của họ. 
Đầu tiên, Kiyomori Taira trở thành người cai trị quân đội quyền lực, vẫn 
phục vụ thiên hoàng. Rồi, Yorimoto Minamoto đánh bại các đoàn quân 
Taira ở một loạt trận chiến và thiết lập chính phủ Shogun (Tướng quân) ở 
Kiêm Thương. Đây là mở đầu. Thời kỳ Kiêm Thương. Về sau, nhà họ Hojo 
(Bắc Điều) năm lấy chính quyền Kiêm Thương và tự gọi là “Nhiếp Chính.” 

Phật giáo trong thời kỳ này có thê được đặc tính hóa bởi sự xuất hiện 
của “pháp tu duy nhất.” Pháp Nhiên (Honen) và đệ tư nổi tiếng của sư, 
Thân Loan (Shinran), bước vào cuộc xung đột với sự thiết định của Thiên 
Thai, cưỡng bách họ lưu đày, nhưng họ tiếp tục truyền bá pháp tu toàn tâm 
niệm Phật A-di-đà. Đạo Nguyên thành lập pháp tu Thiền “chỉ quán đả tọa.” 
Sau đó, Nhật Liên (Nichiren) truyền bá pháp tu niệm Nzm-mô Diệu pháp 
Liên hoa Kinh theo Kinh Pháp Hoa. “Pháp tu duy nhất” này của Phật giáo, 
trong toàn bộ những biến thái của nó, đương nhiên trở thành dòng suỗi tín 
ngưỡng chính ở Nhật Bản. 


GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA CUỘC ĐỜI ĐẠO NGUYÊN 


Tiểu sử đầu tiên của Đạo Nguyên do Oánh Sơn Thiệu Cần (Keizan Jokin) 
viết. Oánh Sơn Thiệu Cần là người thừa kế pháp của Nghĩa Giới (Gikai), và 
Nghĩa Giới là một trong những đệ tử lâu năm của Đạo Nguyên. Tiểu sử ấy 
xuất hiện như là một chương trong tập 7?uyên Quang Lực (Denko roku) 
của Oánh Sơn, hoàn thành bốn mươi bảy năm sau khi Đạo Nguyên tịch. 
Chúng tôi in nó ở phụ lục 2. 

Ba tiểu sử sớm xuất hiện khác, tất cả được viết hơn một thế kỷ sau khi 
Đạo Nguyên tịch, cũng là những nguồn tài liệu quan trọng để tái cấu tạo 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 32 


giai đoạn đầu đời của Đạo Nguyên. Đó là Vĩnh Bình Tự Tam Tổ Hành 
Nghiệp Ký (ElheI-JI sanso gyogo-kl), tác giả vô danh, đã có vào niên hiệu 
Ứng Vĩnh (Oei, 1394-1428); Sơ Tổ Đạo Nguyên Thiên Sư Hòa Thượng 
Hành Lục (Shoso Dogen Zenji osho gyoroku), tác giả vô danh, xuất bản 
năm 1673; và Vĩnh Bình Khai Sơn Hành Trạng Kiến Tê Ký (Eihei kaisan 
#yojo Kenzei-kI) của Kiến Tê (Kenzei, 1415-1474). 

Theo tiêu sử của sư do Oánh Sơn viết, Đạo Nguyên — không biết tên cha 
mẹ đặt cho là gì (tên Vĩnh Bình của sư là lấy từ tên ngôi chùa) — sinh năm 
1200 sau C.N... Theo lời của chính Đạo Nguyên, sư là con nuôi của một 
“quan thượng thư của họ nhà Minamoto.” Oánh Sơn nhận diện là 
Motofusa, Lãnh chúa Tùng Lâu (Pine Palace), là người thần bí này. Tuy 
nhiên, đường như sau này thuyết của các nhà sử học Tào Động qui cho 
Michitomo Minatomo (1171-1227) là dưỡng phụ của Đạo Nguyên là có sức 
thuyết phục nhất. Michitomo là một thi sĩ nôi tiếng được biết như là người 
biên soạn Si» Kokin Su, một tuyển tập hòa ca (waka) danh tiếng của thiên 
hoàng, [waka: một thê thơ truyền thống của Nhật Bản gồm ba mươi mốt âm 
tiết]. Đạo Nguyên áng chừng đã nhận một nên học vấn dạy kèm cao độ 
trong văn học Trung Hoa và thi ca Nhật Bản. Sư nói, “Khi còn trẻ, tồi yêu 
thích học văn chương mà nó không liên quan trực tiếp với Phật giáo.” 

Đạo Nguyên mất mẹ khi sư lên tám (theo cách tính tuổi của người 
Nhật). Có thê là ám chỉ sự bất hạnh sớm này, chính sư đã nói, “Nhận ra sự 
vô thường của cuộc đời, tôi bắt đầu phát tâm cầu đạo.” Năm mười ba tuổi, 
sư tham kiến tăng Lương Quán (Ryokan), sống trong một cái am ở chân núi 
Tỉ Duệ, đông bắc Kyoto, và kết quả chính sư đã gia nhập tăng lữ. Năm sau 
sư thọ giới với Công Viên (Koen), Chủ tọa của tông Thiên Thai. Có lẽ 
Công Viên là người đã đặt tên cho vị sa-di này là Phật Pháp Đạo Nguyên 
(Buppo Dogen: Phật Pháp, Nguồn Đạo). 

Đạo Nguyên rời núi Tỉ Duệ sau khi nhận sự huấn luyện căn bản làm 
tăng nhân và học các kinh. Sau này sư hồi tưởng, “Sau khi tâm bồ-đề phát 
sinh, tôi bắt đầu cầu tìm pháp, tham kiến các sư ở những nơi khác nhau 
trong nước chúng ta.” Chúng ta không biết sư đã tham kiến những ai, trừ 
Công Dận (Kom), trụ trì chùa Viên Thành (OnJo) — một trung tâm tu tập 
mật giáo nỗi tiếng của tông Thiên Thai — và dâng hoa Pháp Nhiên, người 
truyền bá chính của pháp tu niệm A-di-đà. Đạo Nguyên nhớ lại: “Cố Tăng 
chính Công Dận nói, “Tâm đạo có được sau khi hiểu rằng một niệm bao 
gồm toàn bộ hiện hữu trong hằng tỉ thế giới." Đạo Nguyên tóm lược bốn 
năm theo đuổi đầu tiên của sư: “Con đã hiểu được chút ít lý nhân quả; tuy 
nhiên, con không thể sáng tỏ cội nguồn chân thật của phật, pháp, và tăng- 
già. Con chỉ thấy ngoại sắc — các tướng và danh.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 33 


Đạo Nguyên. tiếp: “Sau đó con vào thất của Vinh Tây, Thiền sư Thiên 
Quang, và lần đầu tiên nghe giáo lý của tông Lâm Tế. ” Minh Am Vinh Tây, 
người đã viếng Trung Hoa hai lần và nhận sự truyền pháp từ Hư Am Hoài 
Sưởng (Xuan Huaichang), trong những người đầu tiên dạy Thiền ở Nhật 
Bản. Nhưng vì sự thiết định của Thiên Thai đang đàn áp các phong trào 
mới của Phật giáo, sư phải dạy các pháp tu mật giáo qui ước cùng với 
Thiền. Khoảng năm 1214 khi Đạo Nguyên tham kiến Vinh Tây tại chùa 
Kiến Nhân ở Kyoto, một trong ngôi chùa Vĩnh Tây sáng lập. Vĩnh Tây đã 
bảy mươi bốn tuổi, và sư viên tịch vào năm sau. 

Vào năm 1217, Đạo Nguyên trở thành đệ tử của Phật Thọ Minh Toàn 
(Butsuju Myozen), người thừa kế Vinh Tây làm trụ trì chùa Kiến Nhân. 
Chúng ta có thể cho rằng Đạo Nguyên đã được Minh Toàn huấn luyện 
trong việc tham học công án, là phương pháp tu luyện chính trong tông 
Lâm Tế. Công án là những mẫu chuyện tiêu biểu của các cổ đức chỉ thăng 
vào chứng ngộ, được người học tham vấn dưới sự hướng dẫn cá nhân của 
thầy, và có thê đưa đến kinh nghiệm trực tiếp tướng bắt nhị của tất cả các 
pháp ở bên kia lý trí. Vào năm 1221, Đạo Nguyên nhận được sự chứng 
nhận đã thành tựu đầy đủ từ Minh Toàn. 

Minh Toàn được kính trọng ở Kyoto và còn ban bề-tát giới cho cựu 
thiên hoàng Hậu Cao Thương (Gotakakura), nhưng sư ý thức cân phải tham 
học thêm sâu hơn nữa. Khi Trung Hoa là nơi duy nhất sư có thể tham học 
Thiền đích thực, sư muốn theo gương Vinh Tây du hành sang Trung Hoa. 
Đạo Nguyên, một học nhân trẻ nhưng xuất sắc ở chùa Kiến Nhân được cho 
phép cùng đi với Minh Toàn. 

Nhóm của Minh Toàn, gồm Đạo Nguyên và hai đệ tử khác, rời Nhật 
Bản ở cảng Hataka trên đảo Cửu Châu (Kyushu) vào tháng hai năm 1223. 
Hai tháng sau, thuyền đến cảng mậu dịch lúc đó là Ninh Ba (N Inbo, thuộc 
tỉnh Triết Giang ngày nay). Phản chiếu chuyện này Đạo Nguyên viết, “Sau 
chuyến du hành nhiều HD) trong lúc tôi phó mặc thân mình cho sóng lớn, 
cuối cùng tôi đã đến... 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đạo Nguyên với Thiền Trung Hoa xảy ra vào 
tháng sau khi sư vẫn còn trên thuyền, chờ sự cho phép nhập vào chùa. Minh 
Toàn, được thừa nhận là người thừa kế pháp của Vinh Tây, đã rời thuyền và 
được nhận vào chùa. Một vị tăng già là điên tọa của một ngôi chùa gần đó 
lên thuyền mua nấm khô. Sau một cuộc đàm thoại, Đạo Nguyên nói, 
“Thượng tọa điền tòa, tại sao ngài không tập trung vào tu tập ngôi thiền và 
tham học lời của các sư xưa, hơn là tự làm phiền mình mà giữ địa vị điển 
tòa và chỉ làm việc?” Vị tăng già cười đáp, “Này người tốt từ nước ngoài 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 34 


đến, anh chưa hiểu tu hay biết nghĩa lời nói của các sư xưa.” Đạo Nguyên 
ngạc nhiên và xấu hồ. 

Các chùa Thiền được xếp hạng cao nhất của Trung Hoa nằm ở tỉnh Triết 
Giang, nơi Đạo Nguyên đến. Sư đã nhập vào một trong các chùa đó, chùa 
Cảnh Đức (Jingde) trên núi Thiên Đồng (Tiantong), cũng có tên là Đại 
Bạch Phong (Taibai). Chăng bao lâu sư chú ý thấy những tăng nhân quanh 
mình giơ những chiếc áo pháp đã xếp lại lên, đặt chúng trên đầu, lặng lẽ 
tụng một bài kệ với hai tay chắp lại: “Vĩ đại thay! Chiếc áo giải thoát...” 
Thấy nghi thức trang nghiêm này lần đầu tiên, sư tự nguyện, “Dù tôi có thể 
không thích hợp đến đâu, tôi sẽ trở thành một người thừa kế đích thực của 
phật pháp. thọ nhận chánh pháp đích truyền, và với bị tâm sẽ cho những 
người ở đất nước tôi thấy chiếc áo pháp đích truyền.” 

Trụ trì của chùa Cảnh Đức là Vô Tế Liễu Phái (Wuji Liaopai), thuộc 
dòng truyền của Đại Huệ Tông Cảo (Dahui Zonggao) là người biện hộ có 
ảnh hưởng nhất về phép tham công án trong tông Lâm Tế. Trong khi tham 
học ở hội chúng của Liễu Phái một năm rưỡi, Đạo Nguyên đã trở nên quen 
thuộc với các pháp tu chính thức của tự viện. Rồi sư bắt đầu viếng các chùa 
khác đề tìm chân sư. 

Đầu năm 1225, Đạo Nguyên đến tham kiến Trụ trì Nguyên Đỉnh 
(Yuanzi) ở chùa Vạn Niên (Wannian) trên núi Thiên Thai (Tiantai), người 
đã cho Đạo Nguyên xem chứng thư thừa kế pháp và cống hiến sự truyền 
pháp. Đạo Nguyên được biết ý nghĩa của chứng thư thừa tự trong truyền 
thống Phật giáo Trung Hoa, là bằng chứng hoàn tất việc học và sự thừa kế 
dòng pháp. Những chứng thư đó thường được giữ bí mật một cách nghiêm 
túc, nhưng Đạo Nguyên đã được thấy một vài cái và nghiên cứu chúng cân 
thận. Xúc động vì sự hiến tặng truyền pháp cho ông của Nguyên Đỉnh, Đạo 
Nguyên lễ bái và đốt nhang, nhưng không nhận. 

Càng thấy gần hơn những gì đang xảy ra trong các tự viện ở vùng đất 
trung tâm của Thiền Trung Hoa, Đạo Nguyên càng thất vọng. Trong nhật 
ký của mình, Đạo Nguyên bình phẩm: “Ngày nay các trưởng lão của những 
tự viện khác nhau nói răng chỉ kinh nghiệm trực tiếp không phân biệt — 
nghe những điều không thể nghe và thấy những điều không thê thấy — là 
đạo của phật tổ. Vì thế họ giơ năm tay hay dựng phất tử, hoặc hét và đánh 
người bằng gậy. Loại giáo lý này không làm được bắt cứ điều gì khiến học 
nhân tỉnh giác. Hơn nữa, các sư này không cho phép người học tham hỏi về 
những điều cốt yếu trong lời chỉ dạy của Phật và họ không khuyến khích 
những pháp tu nhằm mục đích đem lại kết quả trong lần sinh vị lai. Những 
sư này có thực sự đang dạy đạo của phật tổ không?” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 35 


Đạo Nguyên cũng thấy sự suy đồi trong tu tập ở các tự viện. Ngay cả 
những chứng thư thừa tự pháp được cho là có giá trị với sự kính trọng tối 
đa cũng đã được ban cho những người không đủ tư cách. Tăng nhân có 
khuynh hướng tìm uy tín từ những bậc thầy nổi danh đã ban sự thừa kế 
pháp cho những quan chức tùy tùng của vua. Một vài tăng nhân, khi già, đã 
hối lộ các quan chức chính quyền đề có được ngôi chùa và giữ chiếc ghế trụ 
trì. 

Vào năm 1225, Đạo Nguyên nghe Như Tịnh, trụ trì của viện Thanh 
Lương (Qingliang) và chùa Tịnh Từ (Jingcl), đã trở thành trụ trì của chùa 
Cảnh Đức (Jingde) trên núi Thiên Đồng (Tiantong), nơi Đạo Nguyên đã ở 
đầu tiên. Như Tịnh là một vị tăng của tông Tào Động (Caodong), nhắn 
mạnh “chỉ quán đả tọa” hơn là tham công án. Sư có tiếng là vị thầy nghiêm 
túc và chân chánh, không dễ dàng nhận tăng nhân vào chùa mình và thường 
trục xuất những người không nghiêm túc tu luyện. Đạo Nguyên trở về núi 
Thiên Đồng. Trong khi sư tham dự tu tập ở chùa như một trong hằng trăm 
tăng chúng, sư viết thư cho Như Tịnh, giải thích tại sao sư từ Nhật Bản đến 
và yêu cầu có được địa vị của học nhân có thê vào phòng của trụ trì nhận sự 
chỉ dạy cá nhân [độc tham]. Lá thư này gây ấn tượng với Như Tịnh, đã 
nghe các vị tri sự của chùa nói rằng Đạo Nguyên là một học nhân đáng chú 
ý. Như Tịnh viết thư trả lời và ban cho sư theo yêu cầu, nói, “Được, con có 
thê đến không theo nghỉ thức để hỏi bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, từ giờ 
trở đi. Đừng lo về chuyện nghỉ thức; chúng ta có thê như cha và con.” 

Vào ngày mông một tháng năm, năm 1225, Đạo Nguyên vào phòng trụ 
trì và tham kiến Như Tịnh lần đầu tiên. Nhân địp này Như Tịnh khẳng định 
thừa nhận Đạo Nguyên và nói, “Pháp môn đối diện truyền thụ từ phật đến 
phật, tổ đến tổ, bây giờ hiện thành.” 

Thời gian hoan hỉ trở lại này đối với Đạo Nguyên cũng là thời gian mất 
mát lớn. Minh Toàn tịch vì bệnh vào ngày hăm bảy cũng trong tháng đó. Sư 
đã là thầy của Đạo Nguyên trong tám năm, cũng là người bạn đồng hành 
cầu đạo. 

Nói lên sự nghĩ ngờ của mình với Như Tịnh về khuynh hướng hiện thời 
của các sư đạy Thiền nhân mạnh “truyền ngoài kinh điển” và không khuyến 
khích người học học giáo lý của Phật, Đạo Nguyên hỏi xin lời bình của 
Như Tịnh. Như Tịnh nói, “Đạo lớn của phật tổ không quan tâm bên trong 
hay bên ngoài... Chúng ta là những người theo Phật trong thời gian dài. 
Làm sao chúng ta có thể chấp vào những cái thấy bên ngoài đạo của Phật? 
Dạy người học sức mạnh của giây phút hiện tại như là giây phút duy nhất là 
giáo lý thiện xảo của phật tổ. Nhưng đây không có nghĩa là tu hành không 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 36 


có quả vị lai.” Như thế, Như Tịnh chứng tỏ rằng sư là người thầy lý tưởng 
cho Đạo Nguyên, người đang tìm cầu Thiền hiện thân đầy đủ giáo lý của 
Phật được miêu tả trong kinh điền. 

Trong khi thọ nhận sự huấn luyện mạnh mẽ từ Như Tịnh, Đạo Nguyên 
hỏi thêm những câu hỏi theo cách kính trọng nhưng có tính cách thách 
thức, bày tỏ sự chân thành cũng như sự sáng láng của sư. Như Tịnh tự tin là 
người mang truyền thống Thiền đích thực, và Đạo Nguyên tìm kinh nghiệm 
trái tìm giáo lý của sư. Một hôm sự tu tập của sư đã lên đến tột đỉnh trong 
khi ngồi thiền khi Như Tịnh nói trong tăng đường. Phản chiếu lại kinh 
nghiệm này, Đạo Nguyên nói, “Khi nghe [hòa thượng] Như Tịnh nói chữ 

“thoát lạc,' tôi đạt được phật đạo.” Vào mùa thu năm 1227, sau khi hoàn tất 
sự học và nhận chứng thư thừa tự từ Như Tịnh, Đạo Nguyên chấm dứt cuộc 
viêng thăm Trung Hoa bốn năm. Sư trở về Nhật Bản dạy người ở nước sư. 


ĐẠO NGUYÊN NHƯ LÀ MỘT PHÁP SƯ 


Vào tháng mười năm 1227, chẳng bao lâu sau khi trở về chùa Kiến Nhân ở 
Kyoto, Đạo Nguyên viết một ký sự về việc mang, xá-lợi của cựu trụ trì 
Minh Toàn về quê hương. Trong cùng năm Ấy, sư viết một tuyên ngôn ngắn 
gọi là “Phố Khuyến Tọa Thiền Nghi,” ngắn gọn nhưng theo nghỉ thức và 
phong cách cần thận của Trung Hoa. Bản văn này, bản dịch kèm theo trong 
phụ lục 1, là tuyên ngôn của sư về sự thiết lập một hình thức tu tập Phật 
giáo mới ở Nhật Bản, đặt căn bản trên sự hiểu biết về Thiền truyền thống 
mà sư đã học ở Trung Hoa thời nhà Tống. Đạo Nguyên đã hăm tám tuổi 
theo cách tính của người Nhật. 

Chánh Pháp Nhãn Tạng cung cấp tin tức chỉ tiết về cuộc đời giảng dạy 
của Đạo Nguyên, vì sư đã tỉ mỉ ghi lại ngày sáng tác trong các lời bạt của 
đa số bài viết (fascicles). Một vài bài trong sô các bài viết của sư, gồm 
thanh qui tự viện, có đề ngày tháng. Các học nhân của Đạo Nguyên ghi lại 
những bài pháp thăng đường thường kỳ mà ngày tháng hoặc có đề ngày 
tháng hoặc có thê là phỏng đoán. Chúng tôi giới thiệu đại cương về cuộc 
đời của sư như là một Thiền sư qua bằng chứng bản văn trong phần có nhan 
đề “Các Bản văn trong Mối Liên hệ với Cuộc đời của Đạo Nguyên và các 
Dịch giả của Bản dịch” [tiếng Anh].'° 

Phân đầu sự nghiệp giảng dạy của Đạo Nguyên là thời kỳ du phương và 
chuẩn bị, từ năm hăm tám đến ba mươi bốn tuôi (1227-1233). Rôi sư dựng 
một ngôi chùa nhỏ và dạy ở đó như một trụ trì: thời kỳ chùa Hưng Thánh 
Bảo Lâm (Kosho Horin-ji), từ năm ba mươi bốn đến năm bốn mươi bốn 


'° Xem chú thích số 5 trang 16. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 37 


tuôi (1233-1243). Sư tiếp tục dạy và viết trong thời kỳ xây một ngôi chùa 
lớn đầy đủ, từ năm bốn mươi bốn đến năm bốn mươi sáu tuổi (1243-1245). 
Rồi sư dạy ở chùa Đại Phật (Daibutsu-ji), về sau đồi tên là chùa Vĩnh Bình 
(Eihei-jI), từ năm bốn mươi sáu đến năm Tiãm mươi bốn tuổi (1245-1253). 

Đầu tiên Đạo Nguyên có ý định truyền bá phép ngồi thiền rộng rãi cho 
tất cả mọi người, nhưng dần dần sư đặt nặng vào sự huấn luyện những 
người cam kết học Thiên đến độ nói rằng sự đạt đạo chỉ có thê đối với 
những người xuất gia (những tăng ni đã thọ giới). Sư đã truyền pháp cho 
một ít đệ tử, trong đó có Hoài Tráng (EJo) — người trợ giáo và hiệu đính 
trong đời sư, đã thừa kế sư làm trụ trì chùa Vĩnh Bình. 

Chánh Pháp Nhãn Tạng (Shöbö Genzõ) là tác phẩm cả đời của Đạo 
Nguyên, trong khi Vĩnh Bình Đạo Nguyên Hòa Thượng Ngữ Lục (Ethel 
Dogen Osho Goroku) — do các đệ tử của sư, Thuyên Huệ (Sen'e), Hoài 
Tráng (Ejo), và Nghĩa Diễn (Gien) hiệu đính — là một biên tập lớn những 
bản văn gồm những bài pháp trên pháp tòa, những thanh qui của tự viện, 
những bài thơ theo phong cách Trung Hoa và hòa ca (waka), cũng như 
những bài viết khác. 

Mặc dù sư bác bỏ sự gọi cộng đồng của sư là Thiền tông hay Phật Tâm 
tông, khó cho con cháu trong pháp của sư phân biệt nhóm của họ với các 
tông phái khác của Phật giáo. Đạo Nguyên được xem là người sáng lập 
tông Tào Động (Soto) — hình thức Nhật Bản của tông Tào Động (Caodong) 
mà Như Tịnh đã truyền dòng đến Đạo Nguyên. 

Do nỗ lực của những người thừa kế pháp và con cháu trong đạo của sư, 
đặc biệt là của Oánh Sơn Thiệu Cần (Keizan Jokin, 1268-1325), đã kết hợp 
giáo lý của Đạo Nguyên vào giáo lý của pháp tu Mật giáo Phật giáo, tông 
Tào Động truyền bá rộng rãi ở vùng quê là căn cứ chính của nó. Điều này 
ngược lại với tông Lâm Tế (Rinzai), được các tướng quân (shogun) của tộc 
Túc Lợi (Ashikaga) và các thiên hoàng trong Thời kỳ Thất Đinh 
(Muromachi, 1336-1573) ủng hộ, và phát triển văn hóa Thiền, tập trung ở 
thành phố Kyoto. Tông Tào Động hiện thời là tông lớn nhất của Phật giáo ở 
Nhật Bản. 


SỰ TRUYÊN CÁC BẢN VĂN 
VÀ TÍNH CÁCH HỌC GIÁ SAU NÀY 


Nguyên tác và những bản chép tay các bài viết của Đạo Nguyên ở rải rác 
trong các chùa trên khắp Nhật Bản. Nhưng nhờ sự uyên bác truyên thông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 38 


và đương thời, một ấn bản có phê bình so sánh những dị biệt trong tất cả 
những phiên bản khả dụng của các bản văn của Đạo Nguyên đã được xuất 
bản và có thể dùng đề tham cứu. 

Trong khi con cháu trong pháp của Đạo Nguyên gia tăng, do sự ủng hộ 
của quần chúng và xây chùa khắp cả Nhật Bản, phần lớn các bài viết của sư 
bị quên lãng một cách nhanh chóng. Không một lời bình có chất lượng nào 
về các luận văn của sư được viết ra giữa các thê kỷ 14 và 17. 

Tuy nhiên sau thế kỷ 17, có một phong trào phục hưng tính thần của 
người sáng lập. Phong trào này gồm có sự nghiên cứu rộng những bài viết 
của Đạo Nguyên, kết quả là sự xuất bản bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng của 
chùa Vĩnh Bình, cùng với sự xuất hiện của những bình luận về các bài viết 
của Đạo Nguyên của nhiều vị tăng học giả. 

Các nghiên cứu về Đạo Nguyên vẫn ở trong lãnh vực học thuật có tính 
cách môn phái Tào Động cho đến những năm 1920, khi các học giả Nhật 
Bản của Triết học phương Tây bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của tư tưởng 
Đạo Nguyên. Đó là khi quyên Sa-môn Đạo Nguyên (Shamon Dogen) của 
Tetsuro Watsuji đánh thức sự thích thú tác phẩm của Đạo Nguyên trong 
giới trí thức. 

Vào những năm 1960, Đạo Nguyên bắt đầu được thừa nhận là một trong 
những luận gia vĩ đại nhất trong lịch sử văn học Nhật Bản. Những bài viết 
của sư được tuyên chọn cho những tập văn học cô điển khác nhau. Từ 
những năm 1960, sáu bản dịch! toàn bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng đã được 
xuất bản, khiến cho tư tưởng của Đạo Nguyên khả dụng đối với độc giả 
Nhật Bản. 

Khi pháp môn thiền định của Thiền bắt đầu truyền bá đến thế giới 
phương Tây vào những năm 1950, những bản dịch một vài bài viết của Đạo 
Nguyên bắt đầu xuất hiện trong các ngôn ngữ phương Tây. Hơn năm chục 
sách dịch và nghiên cứu về Đạo Nguyên đã được xuất bản bằng Anh ngữ, 
khiến cho Đạo Nguyên trở thành người Phật giáo Á Đông được nghiên cứu 
nhiều nhất cho đến nay ở thế giới phương Tây. Ảnh hưởng của sư rộng đến 
đâu chưa thấy được. 


ĐẠO NGUYÊN TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA 


Tầm quan trọng của thiền định có được sự gia tăng trong xã hội hiện thời. 
Vì kỹ thuật học tiễn bộ và nhịp bước của cuộc sống càng lúc càng trở nên 


** Okubo Doshu, ed., Dogen Zenji Zenshu, 3 vols. (Tokyo: Chikuma Shobo, 1970). 
1ˆ sáu bản dịch ở đây chỉ sự dịch từ tiếng Nhật thời trung cổ của Đạo Nguyên ra tiếng 
Nhật hiện đại. ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 39 


nhanh hơn, những người tham dự vào xã hội trên toàn cầu luôn luôn cảm 
thấy căng thắng do sự bắt an trong những nỗ lực của họ đề bắt kịp tốc độ và 
sự phức tạp của đời sống hằng ngày lèo lái. Thế giới trong tình trạng này, 
cần có một nhu cầu phi thường đề chúng ta chậm lại, thư giãn, và lành lại. 

Đạo của Đạo Nguyên, cùng với các nghệ thuật thiền định như yoga, và 
thái cực (taichi), có thê là một trong những phương pháp thực hành giúp 
chúng ta bình tĩnh và giữ bình an trong khi chú ý đến thân, tâm, và những 
tình huống bên ngoài. 

Mặc dù có thể chúng ta thiền định hằng năm mà vẫn vị kỷ, giáo lý về 
ngã vô ngã — kinh nghiệm tính vô ngã qua thiền định — hữu dụng phi 
thường. Rồi làm sao chúng ta có thể đạt được tự tại bên trong? Làm sao 
chúng ta có thể tự tại với cái ta đa cực với người khác? Làm sao chúng ta 
có thể tự tại với suy nghĩ nhị nguyên và với chính ngôn ngữ? Dường như 
Đạo Nguyên cung câp các đầu mối cho những câu hỏi này. 

Những miêu tả về thiền định của Đạo Nguyên chỉ vào sự bành trướng 
căn bản của thế giới quan của chúng ta. Tức là qua cách sống có căn bản 
thiền định, ý thức về mối tương quan của tất cả sự vật phát triển cảm thức 
về tự kỷ của chúng ta ở bên kia những gò bó có tính cách qui ước của một 
thế giới tập trung vào bản ngã cá nhân của chúng ta. Như thế, sự phân biệt 
giữa ta và người trở nên ít ý nghĩa hơn. Càng lúc chúng ta càng cảm thấy 
niềm vui và sự đau đớn của người khác nhiều hơn. Điều này giúp chúng ta 
lân mẫn và dẫn đến hành động giúp người khác và chính mình bằng cách từ 
áI. 

Chúng ta có thê không hiểu hay không đồng ý mọi điều Đạo Nguyên 
nói: Chúng ta có thể không thích sự phê phán của sư về những người Phật 
giáo hay không phải Phật giáo. Giáo lý của sư có thể quá. khổ hạnh, quá 
nghiêm khắc, và quá tu viện đối với chúng ta. Quan điểm về lịch sử của sư 
có thê không phù hợp với học thuật đương thời. Tuy nhiên, niềm tin không 
lay chuyển của sư vào sức mạnh của thiên định và tiềm năng bao la của 
hành động cá nhân có thê gây hứng khởi. 

Với Đạo Nguyên, mộng và huyễn cũng có thực tướng nhiều như hiện 
tượng thực tế. Ý niệm này đưa chúng ta đến công nhận sức mạnh của ảo 
tưởng và thị kiến, mà nó thường là căn bản cho tất cả các kiểu theo đuôi 
sáng tạo, khoa học, và xã hội. Mặc dù Đạo Nguyên không phải là một nhà 
cải cách xã hội hay một người hoạt động hòa bình, là một người Phật giáo 
sư là một người hòa bình. Đồng thời, tư tưởng của sư về sức mạnh của thị 
kiến có thê hữu ích vô cùng đối với những người làm việc cho hòa bình và 


1 Xem Hữu Thời. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 40 


môi trường. 

Sự thuyết giảng của Đạo Nguyên về nghiệp soi sáng tính bất khả phân ly 
của nhân và quả. Ở đâu có nhân, dù lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, ở đó có và sẽ 
có quả. Chúng ta có thể không đồng ý với sư về điểm này, đặt căn bản trên 
kinh điển Phật giáo, rằng một quả nào đó trong các quả sẽ xảy ra trong các 
đời vị lai hay các đời sau khi chết và tái sinh. Sự thực, chúng ta có thể 
không tin gì cả về sự đầu thai. Tuy nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng hành 
động của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những người khác, các thế hệ tương 
lai, và môi trường, thay vì một mình chúng ta. Chúng ta cũng có thể thấy 
rằng chúng ta, những người khác, tất cả chúng sinh, và môi trường tương hệ 
gân gũi. 

Như thế, có thê lập thành tri kiến rằng tất cả nhân đều có quả, và không 
nhân nào không có quả. Niềm tin sâu vào nhân quả như thế có thể là căn 
bản cho hành động trong thời đại của chúng ta. 

Sự giới thiệu của Đạo Nguyên về cách đánh răng và cách dùng nhà xí có 
thể không còn giá trị nữa, khi lối sống của chúng ta ngày nay khác với lối 
sống thời sư. Mặt khác, nhiều chỉ dạy của Đạo Nguyên về cách ngồi và di 
chuyền trong thiền đường và cách làm việc trong nhà bếp vẫn còn thích hợp 
trong các Thiền viện và các Trung tâm Thiền ở thế giới phương Tây. Sự 
tích cực và tin tưởng cực độ vào sức mạnh của nghiệp đang thúc bách 
những người bị các vấn đề xã hội to lớn của chúng ta làm nản chí và những 
người có khuynh hướng hoài nghi [trở nên] yêm thế và thụ động. Hơn nữa, 
giáo lý của sư vê cách ngồi thắng đứng giúp chúng ta ngồi, đi, và đối mặt 
với thế giới theo cách ngay thắng. Câu nói có tính cách bóng gió của sư, 
“Chúng ta sẽ triệt để tham gia trong từng hoạt động để nuôi dưỡng những 
điều kiện phong phú chuyên hóa mười phương,”"” là một lời nhắc nhở tuyệt 
vời là chúng ta cân chú ý đầy đủ đến mọi chỉ tiết của việc làm của chúng ta 
với những người khác đề chuẩn bị cho mình tự chuyên hóa và từ đó chuyển 
hóa thế giới. 


'Š Donation Requests for Monk”s Hall at Kannon-dori Monastery, Enligtenment Unƒolds. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 


THỜI KỲ DU PHƯƠNG 


1227 - 1233 


41 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 42 


1. NÓI CHUYỆN TU ĐẠO 
(Bendöwa: Biện đạo thoại) 


Tắt cá các Phật Như Lai mỗi mỗi đều truyền pháp không thể nghĩ bàn, 
chứng đắc vô thượng bồ-đề, giác ngộ viên mãn, có diệu thuật, tối thượng và 
vô vi. Tự thọ dụng tam-muội là tướng của nó; chỉ phật truyền phật không 
thiên lệch. Ngồi thăng, tu Thiền, là cửa chính để tự giải thoát nơi cõi vô hạn 
của tam-muội này. 

Mặc dù pháp không thê nghĩ bàn này dư dật nơi mỗi người; nếu không 
có tu tập, nó không hiện thành, và nêu không kinh nghiệm, không thể 
chứng ngộ nó. Khi ông buông, nó đầy tay ông — làm sao nó có thể bị giới 
hạn với một hay nhiều? Khi ông nói, nó đầy miệng ông — nó không bị ràng 
buộc với dài hay rộng. 

Tất cả các phật thường ở trong pháp này, và không lưu lại dấu vết ý thức 
mình ở đâu. Chúng sinh hữu tình thường đi quanh quấn trong pháp này, 
nhưng họ không rõ họ ở chỗ nào trong ý thức của họ. 

Nhiệt tâm tập trung tu đạo mà tôi đang nói đến cho phép tất cả mọi sự 
vật tiến đến chứng ngộ như thế họ có thê tu tập đi qua bên kia trong đạo 
buông xả. Qua được ải [nhị nguyên] và buông bỏ các giới hạn theo cách 
này, làm sao ông có thể bị những cái mắt tre hay nút gỗ [những khái niệm 
và lý thuyết] cản trở được? 


Sau khi tâm nguyện vì giác ngộ phát khởi, tôi bắt đầu cầu pháp, tham 
kiến các bậc thầy ở nhiều nơi khác nhau trong nước. Rồi tôi gặp hòa thượng 
Minh Toàn (Myozen) ở chùa Kiến Nhân (Kennin-ji), tôi tu luyện với sư 
chín năm, và như thế tôi học được chút ít về Thiền Lâm Tế. Một mình hòa 
thượng Minh Toàn, '5 là đệ tử thâm niên, chính thức thọ nhận sự truyền 
pháp phật vô thượng từ [Hòa thượng] Vinh Tây (Eisai);'” không ai có thể 
sánh với hòa thượng Minh Toàn. 


'° Tức Phật Thọ Minh Toàn (Nh. Butsuju Myözen), còn gọi là Toàn Công (Nh. Zen Ko). 
1184-1225, Nhật Bản. Người thừa kế pháp của Vinh Tây Minh Am. Là trụ trì của chùa Kiến 
Nhân(Kennin-ji), Kyöto, sư dạy Thiền Lâm Tế cho Đạo Nguyện. Sư đem Đạo Nguyên đến 
Trung Hoa nhưng tịch ở chùa Thiên Đồng trong lúc tham học. 

1 Minh Am Vinh Tây (Myöan Eisai, also Myöan Yösai). 1141-1225, Nhật Bản. Đến Trung 
Hoa vào năm 1168 và mang về những bản văn Thiên Thai. Viếng Trung Hoa lần thứ nhì 
giữa các năm 1185 và 1191 học Thiền. Người thừa kế pháp của Hư Am Hoài Sưởng (Xuan 
Huichang), tông Lâm Tế. Tác giả của Hưng Thiền Hộ Quốc Luận (Közen Gokoku-ron). Lập 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 43 


Sau đó tôi đến Trung Hoa Đại Tống, tham kiến các sư ở cả hai bên sông 
Chiết Giang (Zhejiang), và nghe các giáo lý của Năm Nhà. 'Š Cuối cùng, tôi 
trở thành đệ tử của Thiền sư Như Tịnh (Rujing) ở Đại Bạch Phong ” và 
hoàn thành cuộc truy cầu đại sự của đời tôi. 

Rồi khoảng. đầu niên hiệu Thiệu Định (Shaoding), [1228-1233] nhà Đại 
Tống, tôi trở về Nhật Bản với dự kiến truyền bá giáo lý và độ chúng sinh — 
một gánh nặng trên vai tôi. Song tôi đã để sang một bên hy vọng làm cho 
giáo lý chiếm ưu thế khắp mọi nơi cho đến khi cơ duyên đến. Trong thời 
gian ấy tôi lang thang đây đó như đám mây trời hay như cỏ trên nước, và để 
cho người ta nghe phong thanh của các bậc thánh xưa. 

Có thê có những người học chân thực không quan tâm đến danh lợi cho 
phép tâm nguyện giác ngộ của họ và nhiệt tâm ham muốn tu tập Phật đạo 
hướng dẫn họ. Họ có thê bị những người thầy không có khả năng hướng 
dẫn sai lầm và cản trở chánh kiến; say mê trong lầm lẫn, họ có thể chìm 
trong cảnh giới mê hoặc một thời gian dài. Làm sao họ có thể nuôi dưỡng 
được hạt giông chánh trí bát-nhã và gặp thời đạt đạo? Vì tôi lang thang đây 
đó, núi sông nào họ có thê viếng thăm? Bởi vì tôi quan tâm đến họ, tôi thích 
ghi lại những tiêu chuẩn cho các Thiền viện mà chính cá nhân tôi đã thấy 
và nghe ở Đại Tổng, cũng như đạo lý thâm sâu đã được thầy tôi truyền lại. 
Tôi ước mong đề lại cho người học giáo lý đích thực của nhà Phật. Đây quả 
thật là điều cốt yếu: 


Đại sư Thích-ca-mâu-ni đã trao pháp cho Đại Ca-diếp (Mahakashyapa) ở hội 
chúng trên núi Linh Thứu; rồi pháp ấy được đích truyền từ tô đến tô xuống đến 
Tôn giả Bồ-đẻ-đạt-ma. Bồ-đề-đạt-ma đến Trung Hoa và trao pháp cho đại sư 
Huệ Khả; đây là bắt đầu sự truyền pháp ở đông thổ. Theo cách này, bằng cách 
truyền trực tiếp, pháp đã đến Huệ Năng, Tổ sư thứ sáu, Thiền sư Đại Giám 
(Daijian). Rồi Phật pháp đích thực truyền bá ở Trung Hoa, và giáo lý không 
quan tâm đến khái niệm và lý thuyết ấ ây thành hình. 

Vào thời ấy có hai đệ tử xuất sắc của Huệ Năng: Nam Nhạc Hoài Nhượng và 
Thanh Nguyên Hành Tư cả hai bình đẳng thọ nhận ấn Phật, làm đạo sư của 
người và trời. Hai dòng truyền của họ lan rộng, và sau đó mở ra Năm Nhà: tông 
Pháp Nhãn, tông Qui Ngưỡng, tông Tào Động, tông Vân Môn, và tông Lâm TẾ. 


chùa Thánh Phúc (Shöfuku-ji) ở Bác Đa (Hakata), chùa Thọ Phúc (Jufuku-ji) ở Kiêm 
Thương (Kamakura). Được xem là sáng tổ của tông Lâm Tế Nhật Bản. 

"8 Năm Nhà (Ngũ gia) hay Năm Tông (Ngũ tông) hay Năm Cửa (Ngũ môn) của Thiền. Năm 
tông phái lớn của Phật giáo Thiền cuối đời nhà Đường Trung Hoa: Qui Ngưỡng, Tào Động, 
Lâm Tế, Vân Môn, Pháp Nhãn. 

' Đại Bạch Phong (Taibaiho): Tên khác của núi Thiên Đồng (Tendo-zan). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG A4 


Hiện thời ở Trung Hoa Đại Tống chỉ tông Lâm Tế thịnh hành khắp cả nước. 
Nhưng dù cho tông phong của họ khác nhau, mỗi một trong Năm Tông đều giữ 
một tâm ấn Phật. 

Ở Trung Hoa sau thời Hậu Hán [25-220], các giáo lý kinh điển của Phật giáo 
được đưa vào truyền bá khắp cả nước, song vẫn chưa có giáo lý chung quyết. 
Khi Bồ-đề-đạt-ma từ Ấn Độ đến [năm 527], gốc rễ săn bìm liền bị chặt đứt và 
Phật pháp thanh tịnh, một mình truyền bá. Hy vọng nó sẽ như vậy trên đất nước 
chúng ta. 

Bây giờ, tất cả các tổ và tất cả các phật giương cao phật pháp làm nó thành 
chánh đạo khai ngộ ngồi thăng, tu tập trong tự thọ dụng tam-muội. Những 
người đạt giác ngộ ở Ấn Độ và Trung Hoa đã theo con đường này. Như thê 
thầy và đệ tử đã thâm mật truyền diệu thuật này như là cốt yếu của giáo lý. 

Trong truyền thống thừa truyền đích thực của chúng ta nói rằng phật pháp 
truyền trực tiếp, thắng xuống này là vô thượng của vô thượng. Ngay từ lần đầu 
ông gặp một bậc sư, không có sự tùy thuộc vào việc dâng hương, lễ bái, niệm 
danh hiệu phật, sắm hồi hay đọc kinh, chỉ toàn tâm ngồi, và như thế thoát lạc 
thân tâm. 


Khi ông ngồi thăng đứng trong định dù chỉ trong giây phút cũng biểu thị 
ấn phật trong ba nghiệp [thân, ngữ, và ý], toàn thê pháp giới (thế giới hiện 
tượng) trở thành ân phật và toàn thể hư không trở thành giác ngộ. Do vậy, 
tất cả các phật như lai tăng thêm an lạc, bản nguyên, và làm mới lại vẻ 
trang nghiêm của các ngài trong sự tỉnh ngộ đạo. Hơn nữa, tất cả chúng 
sinh trong thế giới mười phương và sáu nẻo, kế cả ba nẻo thấp hơn, tức thời 
đạt được thân tâm thanh tịnh, chứng đắc cảnh giới đại giải thoát, và thị hiện 
bộ mặt xưa nay. Vào lúc Ấy, tất cả sự vật đều hiện thành chánh giác; vạn vật 
dự phần thân phật; và ngồi thắng đứng, bậc vinh quang dưới cội bồ-đề, ông 
lập tức nhảy vọt qua bên kia biên giới tỉnh giác. Rồi, ông chuyên bánh xe 
đại pháp vô thượng và thuyết giảng tuệ giác thâm sâu, tối hậu và vô vi. 

Sự tỉnh giác quảng đại này trở lại với ông, và một con đường mở ra ØIÚp 
ông một cách vô hình. Như thế, trong ngồi thiền ông miên mật buông xả 
thân tâm, cắt đứt những niệm tưởng tản mạn từ quá khứ, và nhận ra phật 
pháp tinh yếu. Ông tu dưỡng phật hạnh ở vô số chỗ hành trì của các phật 
như lai khắp mọi nơi, đem đến cơ hội cho mọi người dấn thân vào sự đạt 
cảnh giới phật, và mạnh mẽ giương cao pháp vượt qua bên kia phật. 

Bởi vì đất, cỏ, cây, tường, ngói, và sỏi trong pháp giới [thế giới hiện 
tượng] mười phương tất cả đều cam kết phật hạnh, những người thọ nhận 
lợi ích của gió và nước được hóa thân của phật hộ trợ không thể nghĩ bàn, 
trang nghiêm và bất khả tư nghị, và thâm mật thị hiện giác ngộ. Những 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 45 


người thọ nhận những lợi ích của nước và lửa rộng rãi dẫn thân vào sự 
chuyên hóa thân của phật đặt căn bản trên bản giác. Vì vậy, tất cả những 
người sống với ông và nói với ông cũng thọ nhận đức hạnh vô lượng của 
phật, liên tục tu hành, rộng mở phật pháp vô tận, không trì hoãn, không thể 
nghĩ bàn, không. thể gọi tên suốt khắp toàn thể pháp giới. 

Tuy nhiên, tất cả điều này không xuất hiện trong nhận thức. Bởi vì nó 
tĩnh lặng không tạo tác, nó là sự chứng đắc tức thời. Nếu tu và chứng là hai 
vật, như nó hiện ra với người phàm, mỗi cái có thể được thừa nhận một 
cách riêng rẽ. Nhưng có thể được gì khi sự thừa nhận không phải là sự 
chứng đắc, bởi vì chứng đắc không đạt được bằng tâm phân biệt. 

Trong tĩnh lặng, tâm và đối tượng hòa nhập trong chứng đắc và đi qua 
bên kia giác ngộ. Như thế, trong cảnh giới tự thọ dụng tam-muội, phẩm tính 
của nó hay sự chuyên động một phần tử đơn độc không có sự quấy nhiễu, 
ông dẫn thân vào phật hạnh quảng đại, hóa thân phật cực kỳ thâm sâu và vi 
tê. 

Cỏ, cây, và đất được cách chuyên hóa này bao bọc cùng nhau phát ra 
ánh sáng lớn và không ngừng thuyết giảng pháp thâm sâu không thể nghĩ 
bàn. Có, cây, và tường vách mang đến giáo lý cho tất cả chúng sinh, bao 
gồm cả người phàm và các bậc thánh; tất cả chúng sinh đáp ứng đưa pháp 
này đến cỏ, cây, và tường vách. Như thế trong cõi tỉnh giác và tỉnh giác 
chúng sinh khác thường giữ tướng chứng đắc mà không thiếu thứ gì, và 
chứng đắc tự thị hiện không ngừng giây phút nào. 

Như vậy, sự ngôi thiền của một người ở một giây phút hòa nhập với tất 
cả sự vật một cách vi tế và âm vang đầy đủ qua suốt tất cả thời gian. Như 
thế, trong quá khứ, vị lai, và hiện tại của đại thiên thế giới vô hạn, sự ngồi 
thiền này mang hóa thân phật vô tận và phi thời gian. Mỗi giây phút ngồi 
thiền đều là toàn thể sự tu tập. đều là toàn thê sự chứng nộ. 

Điều này như thế không phải chỉ trong lúc ngồi; như chiếc búa nện vào 
hư không, trước và sau khi âm thanh tuyệt diệu của nó thấm nhập mọi nơi. 
Làm sao nó có thể bị giới hạn ở thời gian và không gian này? Tất cả vạn 
hữu hiển lộ bản hạnh, bộ mặt xưa nay; không thê đo lường được. Dù cho tất 
cả các phật mười phương, vô số như cát sông Hằng, tận dụng sức mạnh và 
phật trí để đo lường công đức ngồi thiền của một người, họ sẽ không thê 
hiểu đầy đủ được. 


Câu hỏi 1: Bầy giờ chúng ta nghe nói rằng công đức ngồi thiền cao cả và vĩ 
đại. Nhưng người vô minh có. thể nghi ngờ và nói, “Phật pháp có nhiều cửa. 
Tại sao thầy chỉ giới thiệu ngồi thiền?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 46 
Đáp: Bởi vì đầy là cửa trước của phật pháp. 


Câu hỏi 2: Tại sao thầy xem ngồi thiền là cửa trước của phật pháp? 

Đáp: Đại sư Thích-ca-mâu-ni đã đích truyền diệu thuật đạt đạo này, và tắt 
cả các phật như lai quá khứ, vị lai, và hiện tại đạt đạo bằng cách tu tập ngồi 
thiền. Vì lý do này, nó được truyền như là cửa trước. Hơn TỮA, tất cả các vị 
tổ ở Ấn Độ và Trung Hoa đã đạt đạo bằng cách tu tập ngồi thiền. Như thé, 
bây giờ tôi dạy cửa trước này cho người và thần. 


Câu hỏi 3: Chúng tôi hiểu rằng thầy học đạo của các phật và các tổ và 
chính truyền diệu thuật của các như lai. Điều này ở bên kia tằm với của suy 
nghĩ thông thường. Tuy nhiên, tụng kinh và niệm phật phải là nhân duyên 
của giác ngộ. Làm sao ngồi thiền, chỉ ngồi một cách vô dụng không làm gì, 
mà đạt ngộ có thể tùy thuộc vào đó được? 

Đáp: Nếu các ông nghĩ rằng tam-muội của tất cả các phật, đại thuật vô 
thượng của các ngài, chỉ ngôi một cách vô dụng không làm gì, là các ông 
phi bán Đại Thừa. Sự hiệu lầm như thế giống như nói không có nước trong 
khi các ông đang ở giữa biển lớn. Chỉ bây giờ, tất cả các phật ngồi tịch tĩnh 
thong dong trong tự thọ dụng tam-muội. Đây không phải là sự hiện thành 
công đức quảng đại ư? Thương thay con mắt của các ông chưa mở, tâm của 
các ông vẫn còn say! 

Cõi của tất cả các Phật thì không thê nghĩ bàn. Nó không thê đến được 
bằng lý trí — càng không thê đến được đối với những người không tin và 
thiếu tuệ giác biết nó. Chỉ những người có căn cơ lớn niêm tin chân thật là 
có thể vào được cõi này. Những ai không có niềm tin thì không thể chấp 
nhận nó, dù họ nghe nói về nó nhiều đến đâu. Ngay cả ở hội chúng trên núi 
Linh Thứu, cũng có những người mà Phật Thích-ca-mâu-mi đã bảo họ, “Các 
ông có thê đi nêu các ông muôn.” 

Khi niềm tin chân thật phát sinh, hãy tu và học với một bậc thầy. Nếu nó 
không phát sinh, hãy chờ một lúc. Thật đáng tiếc nếu các ông không thọ 
nhận ơn từ bi của phật pháp. 

Cũng vậy, các ông hiểu gì về công đức đạt được bằng đọc kinh, niệm 
phật, và vân vân? Nghĩ rằng chỉ động lưỡi và phát ra tiếng là hành động 
công đức của phật là vô ích. Nếu các ông xem những cái đó là phật pháp, 
nó sẽ càng lúc càng xa lìa. 

Thực tế, ý nghĩa của tham học kinh là nếu các ông hiểu và theo các qui 
tắc tu tập đề đạt chứng ngộ mà đức Phật đã dạy, các ông sẽ đạt ngộ một 
cách không nhằm lẫn. - Trong sự tham học kinh các ông không nên dùng suy 
nghĩ hy vọng vô ích rằng nó sẽ trợ giúp đề đạt ngộ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 47 


Có đạt phật đạo bằng cách niệm phật hằng ngàn lần thì giống như cố 
gắng một cách ngu ngốc đi về "hướng nam trong khi tiến về hướng bắc, hay 
nhét con heo vuông vào cái lỗ tròn. Bị lời và chữ làm tiêu hao trong khi 
không biết cách tu tập thì giống như y sĩ quên cách kê toa thuốc; có thể 
dùng làm gì? Những người lúc nào cũng tụng kinh thì giống như những con 
ếch kêu ộp ệch ngày đêm trên các cánh đồng xuân; nỗ lực của họ không 
dùng được việc gì. Tệ hơn nữa là những người bị danh lợi mê hoặc không 
thê từ bỏ những cách tu hành như thế, bởi vì lòng ham tích góp của họ quá 
sâu. Những người như thế đã hiện hữu trong quá khứ; không phải ngày nay 
còn có nhiều hơn thế sao? Thực đáng thương thay! 

Chỉ hiểu rằng khi một bậc thầy đạt đạo với tâm trong sáng đích truyền 
cho một đệ tử hòa nhập với chứng ngộ, thì diệu pháp của Bảy Phật, trong 
thể tánh, được hiện thành và hộ trì. Những người học ngôn từ không thê 
biết được diệu pháp này. 


Câu hỏi 4: Tông Pháp Hoa và tông Hoa Nghiêm, đã được truyền đến Nhật 
Bản, cả hai đều thuyết giảng giáo lý tối hậu của Đại Thừa. Hơn nữa, giáo lý 
tông Chơn Ngôn (Mantra) được đức Đại Nhật Như Lai (Vairochana 
Tathagata) trực tiếp truyền cho ngài Kim Cương Tát Đỏa (VaJrasattava), và 
dòng truyền của nó từ thầy sang trò không bị gián đoạn. Giáo lý này thuyết 
giảng “Tâm chính là Phật,” và “Tâm của mọi người trở thành phật.” Họ 
cũng biện hộ cho sự giác ngộ đích thực của Năm VỊ Phật bên trong một lần 
ngôi, thay vì tu tập qua nhiêu kiếp. Giáo lý đó được coi như là phật pháp vô 
thượng. Pháp tu thầy nhắc đến có gì phi thường khiến thầy giới thiệu nó, 
bất chấp pháp tu của các tông phái khác? 

Đáp: Ông nên biết rằng trong nhà phật chúng ta không bàn về sự cao thấp 
của giáo lý; chúng ta cũng không quan tâm đến sự nông sâu của pháp, mà 
chỉ quan tâm đến sự tu tập chân thực. 

Có những người bị cỏ, hoa, núi, và nước lôi cuốn, chảy vào phật đạo; và 
có những người, năm lấy đất, đá, cát, và sỏi, giữ gìn ân phật. Dù những lời 
nói vô biên của Phật thấm nhuằn vạn vật, sự chuyên bánh xe pháp lớn chứa 
bên trong một hạt bụi. Theo nghĩa này, câu “Tâm tức là Phật” là mặt trăng 
phản chiếu trên nước, và lời dạy “Ngồi chính là đang thành Phật” là ảnh 
phản chiếu trong gương. Đừng quan tâm vẻ hào nhoáng của lời nói. Chỉ ra 
cách trực truyền thù thăng của các phật tổ, tôi chỉ giới thiệu pháp tu chứng 
ngộ tức thời thôi, hy vọng ông sẽ trở thành một chân hành giả tu đạo. 


Đối với sự truyền phật pháp, người thầy nên là một người đã hòa thành 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 48 


một với chứng ngộ. Những học giả quan tâm ngôn từ và văn tự không thể 
làm được; đây sẽ giống như người mù dẫn đường đám mù. 

Những ai ở trong cửa đích truyền của phật tô kính ngưỡng một bậc lão 
thông đã đạt đạo và hòa nhập với chứng ngộ, và phó thác cho vị thầy này 
duy trì phật pháp. Do đó, khi chúng sinh của các cõi hữu hình và vô hình 
đến lễ bái, hay khi các vị a-la-hán đã đạt quả giác ngộ đến hỏi về pháp, vị 
thầy này chắc chắn sẽ chứng minh phương tiện soi sáng tâm địa của họ. 
Trong các giáo lý khác người ta không biết điều này. Đệ tử của Phật nên 
học một mình phật pháp. 

Hãy biết rằng về mặt nền tảng ông không thiếu sự giác ngộ vô thượng, 
và ông liên tục đầy tràn nó. Nhưng ông không thể nhận ra nó, và có thể vì 
thói quen mà khởi lên những cái thấy phân biệt, và xem chúng là thật. 
Không chú ý, ông lạc mất đại đạo, và những nỗ lực của ông không có kết 
quả. Những cái thấy phân biệt như thế tạo ra hoa hư không. 

Ông có thể tưởng tượng mười hai duyên sinh, hay hai mươi lăm cách 
hiện hữu, và có những cái thấy như thế như là Ba hay Năm Thừa””, và đức 
Phật có hiện hữu hay không. Nhưng đừng lấy những cái thấy này và xem 
chúng là con đường đúng đề tu tập phật pháp. 

Thay vì, hãy toàn tâm ngồi thiên, theo đúng tướng phật, và buông xả 
mỌI SỰ. Rồi, khi nhảy vọt qua bên kia biên giới mê và ngộ, thoát khỏi 
những con đường của phàm và thánh, không bị suy nghĩ tầm thường hạn 
chế, liền được thong dong, phong phú đại ngộ. Khi ông tu tập theo cách 
này, làm sao những người quan tâm đến những cạm bẫy của ngôn từ và văn 
tự có thê sánh với ông? 


Cấu hỏi 5: Trong tam học có tu định, và trong sáu tu có tu thiền. Cả hai 
phép tu này đã được tất cả các bồ-tát tham học ngay từ giây phút phát 
nguyện đạt giác ngộ, và cả hai cũng được kẻ lanh và người chậm tu tập. 
Ngôi thiền mà thầy nói đường như cũng giống như vậy. Tại sao thầy nói 
răng chánh giáo của Như Lai chứa trong đó? 

Đáp: Câu hỏi của ông phát sinh bởi vì chánh pháp nhãn tạng, đại sự duy 


?° Ba Thừa: Bq Thừa hay Tam Thừa. Theo quan điểm truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, 
giáo lý của Phật được xếp theo ba cách: Thừa Thanh Văn (Shrãvaka: người lắng nghe); 
Thừa Duyên Giác (Pratyeka-buddha: Bích-chi Phật); và Đại Thừa (Mahã-yãna). Hai thừa 
đầu được gọi theo cách nghịch lệ là Tiểu Thừa (Hinayäna), cũng gọi là Nhị Thừa (Hai 
Thừa). Đại Thừa, nhấn mạnh sự đưa tất cả chúng sinh đến giác ngộ, cũng gọi là Bồ-tát 
Thừa. Năm Thừa (Ngũ Thừa): Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Đại thừa, Nhân thừa và 
Thiên thừa. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 49 


nhất của Như Lai, pháp vĩ đại vô thượng, được đặt tên là Thiền [Dhyana] 
Tông. Ông nên biết rằng cái tên Thiền [Ch?an] Tông xuất hiện ở Trung Hoa 
và lan truyền về hướng đông. Ở Ấn Độ người ta không nghe nói đến nó. 
Khi đại sư Bồ-đề-đạt-ma ngồi nhìn vách ở chùa Thiếu Lâm trên núi Tung 
Sơn chín năm, tăng nhân hay cư sĩ đều không biết chánh giáo của Phật, vì 
thế họ gọi sư là Bà-la-môn tập trung ngồi thiền. Do đó, tất cả phật tổ của 
mọi thê hệ luôn luôn hiến mình ngồi thiền. Những người không chú ý thấy 
các ngài, không biết sự thật, gọi các ngài một cách không thích hợp là Tông 
Tọa Thiền. VỀ sau chữ /oz — ngồi — bị bỏ rơi, ngày nay nó được gọi là 
Thiền Tông. 

Y nghĩa của giáo lý này được được làm sáng tỏ qua những bài pháp của 
các tô. Đừng đồng hóa ngồi thiền (zazen) với thiền-na (dhyana) hay định 
(samadhn) của sáu pháp tu hay tam học. 

Sự đích truyền của phật pháp này không lúc nào bị che giấu cả. Thuở xa 
xưa ở hội chúng trên núi Linh Thứu, Như Lai đã trao cho một mình Tôn giả 
Đại Ca-diếp giáo lý vĩ đại, vô thượng — chánh pháp nhãn tạng, niễt-bàn 
diệu tâm. Sự kiện này đã được các thần trên thiên giới chứng kiến; đừng 
nghỉ ngờ điều ấy. Phật pháp ấy được các vị thần này bảo vệ và công đức 
của nó không suy giảm. 

Hãy biết răng pháp tu ngồi thiền là con đường đầy đủ của phật pháp, 
không gì có thể sánh được. 


Câu hỏi 6: Tại sao, trong bốn oai nghỉ của thân dạy trong trong nhà phật, 
thầy chỉ nhấn mạnh một mình ngồi, giới thiệu thiền định, và thuyết giảng 
cửa vào chứng ngộ? 

Đáp: Ây là không thể biết đầy đủ những phương pháp mà tất cả các phật từ 
quá khứ đã tu tập và nhập ngộ, từng cái một. Khó biết, nhưng nếu ông nhìn 
vào đó, tất cả các phật dân thân ngồi thiền là cái nguồn của chứng ngộ. 
Đừng nhìn vào cái gì khác. 

Tán dương nó, một cô đức đã nói [trong 7 hiên Uyễn Thanh Quy” nÌ, 
“Ngồi thiền là pháp môn an lạc.” Như thế chúng ta biết rằng pháp tu ngồi, 
trong bốn oai nghỉ của thân, là pháp an lạc. Hơn nữa, nó không những là 
pháp tu của một hay hại vị phật, mà tất cả phật tổ đã tu tập pháp này. 


?* Thiền Uyển Thanh Qui (Chanyuan Qinggui) do Trường Lô Tông Trách [Changlu Zongze] 
của tông Vân Môn biên soạn, thế kỷ 11, Trung Hoa. Xuất bản năm 1103. Một biên tập xưa 
nhất về các qui điều tự viện còn tồn tại, vì đa số những qui điều trước đó được cho là của 
Bách Trượng đã thất lạc. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 50 


Cấu hỏi 7: Trong khi rõ ràng là những người chưa chứng ngộ phật pháp nên 
tu tập ngồi thiền và đạt chứng ngộ, đối với những người đã hiểu chánh pháp 
của Phật, họ nên mong cái gì từ ngồi thiền? 

Đáp: Dù chúng ta không nên nói về mộng với những người không quan 
tâm, cũng không nên cho người tiều phu cây sào chèo thuyền, tuy nhiên tôi 
sẽ cho lời chỉ dẫn về điều này. 

Giả sử rằng tu tập và chứng ngộ không phải là một, là cái thấy ngoại 
đạo; trong phật pháp, chúng không rời nhau. Bởi vì tu tập ở trong chứng 
ngộ xảy ra ngay trong giây phút tu tập, sự tu tập của tâm người sơ cơ chính 
là toàn thể bản giác. 

Khi dạy tu tập ngồi thiền, chúng tôi nói rằng các ông không nên có bất 
cứ sự mong đợi chứng ngộ nào bên ngoài sự tu tập, vì đây là bản giác tức 
thời. Bởi vì đây là sự chứng ngộ của tu tập, không có biên giới nào trong 
chứng ngộ. Bởi vì đây là sự tu tập chứng ngộ, không có sự bắt đầu nào nơi 
tu tập. 

Bằng cách này, đức Như Lai Thích-ca-mâu-ni và Tôn giả Đại Ca-diếp 
cả hai đều được viên mãn trong chứng ngộ do tu tập; đại sư Bồ-đề-đạt-ma 
và Huệ Năng — Cao tô Đại Giám — đều được tu tập kéo vào và chuyên trong 
chứng ngộ. Cách trụ trong phật pháp xưa luôn luôn là như vậy. 

Tu tập là chỉ ở đây không xa lìa chứng ngộ. May mãn là mỗi người 
trong chúng ta đều được phú bẩm sự tu tập này; nhiệt tâm cầu đạo của môi 
người sơ cơ đưa đến bản giác ở cõi không tạo tác. Hãy biết rằng để Sự 
chứng ngộ này không phân chia, mà nó không tách rời tu tập, các phật tổ 
luôn luôn cảnh báo các ông không trễ nãi trong tu tập. Hãy giải phóng sự tu 
tập kỳ điệu này và bản giác làm đầy tay các ông. Hãy giải thoát bản giác và 
sự tu tập kỳ diệu bị giữ lại qua khắp thân các ông. 

Như cá nhân tôi đã thấy ở Đại Tống, những chùa Thiền ở nhiều nơi khác 
nhau tất cả đều có thiền đường, có năm hay sáu trăm, hay ngay cả đến hai 
ngàn tăng nhân, tu tập ngôi thiền ngày đêm. Khi tôi hỏi các vị trụ trì của 
các ngôi chùa ấy, những bậc sư đã thừa kế tâm ấn phật, về đại ý của phật 
pháp, tôi được bảo răng tu tập và chứng ngộ không phải là hai cái khác 
nhau. 

Vì thế, tôi giới thiệu với những người học đã học với một bậc thầy, cũng 
như những người xuất sắc cầu chân lý Phật pháp, tu tập ngồi thiên theo 
cách ở đưới sự hướng dẫn của một bậc thầy đích thực, tham học giáo lý của 
các phật tổ mà không phân biệt sơ cơ hay cao cấp, và không quan tâm đến 
phàm hay thánh. 

Một bậc tô xưa có lần đã nói, “Không phải là không có tu và chứng; chỉ 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG Sỉ 
là chúng không thê phân chia.” Hãy hiểu rằng tu là công phu trong đạt đạo. 


Câu hỏi 8: Trong quá khứ, nhiều thầy đã đi đến Trung Hoa đời nhà Đường, 
trở thành truyền nhân của pháp, và truyền bá giáo lý của kinh rộng khắp 
Nhật Bản. Tại sao họ làm ngơ một pháp tu như thầy miêu tả và chỉ giới 
thiệu giáo lý của kinh điển? 

Đáp: Lý do các sư ngày xưa không giới thiệu pháp này là do thời gian chưa 
chín muỗi. 


Câu hỏi 9: Các sư ngày xưa đó có hiểu pháp này không? 
Đáp: Nêu họ hiệu, nó đã lan rộng. 


Cáu hỏi 10: Một sư nói: 


Đừng phiền não vì sinh và tử. Có con đường tức thời giải thoát khỏi sinh tử, 
tức là, biết cái lý nói rằng bản tính của tâm là thường còn. 

Nó [nguyên lý] có nghĩa là, bởi vì thân này đã sống, tất nhiên nó sẽ chết, 
nhưng bản tính của tâm sẽ không biến mắt. Ông nên thừa nhận rằng bản tánh 
của tâm hiện hữu trong thân ông và nó không bị sinh tử tác động. Thân là sắc 
tướng nhất thời; nó chết ở đây và sinh ở đó, và nó không cô định. Tâm thì 
thường hằng: nó không thay đổi qua quá khứ, vị lai, hay hiện tại. 

Hiểu được điều này là giải thoát khỏi sinh tử. Nếu ông hiểu lý này, ông trở 
nên tự tại với sinh tử thông thường và nhập vào biển lớn tâm-tánh khi thân ông 
hoại diệt. Khi ông chảy vào biến tánh lớn, ông đạt được diệu đức của tất cả các 
phật như lai. Dù cho bây giờ ông chứng ngộ điều này, bởi vì thân ông hình 
thành là do kết quả của những hành động mê hoặc từ các đời quá khứ, ông 
không giống như tất cả các bậc thánh. Nếu ô ông không thừa nhận lý này, ông sẽ 
mãi mãi đi loanh quanh trong sinh tử. Vì thế, ông nên nhanh lên mà hiểu rằng 
tâm-tánh là thường hằng. Nếu ông chỉ phí đời mình ngồi một cách giãi đãi, ông 
có thể mong gì? 


Một lời tuyên bố như thế này có hợp với đạo của tất cả các phật tổ 
không? 
Đáp: Cái thấy ông vừa nói không phải là phật pháp gì cả, đúng hơn là cái 
thấy của Tiên Ni (Shrenika), một ngoại đạo, đã nói: 


Có một linh hồn trong thân một người, và linh hồn này, khi gặp duyên, thừa 


?* Một học giả Bà-la-môn được miêu tả trong Kinh Đại Bát Niết Bàn khẳng quyết rằng linh 
hồn thường hằng nhưng đã bị Phật Thích-ca-mâu-ni bác bỏ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 52 


nhận tốt và xấu, đúng và sai. Phân biệt nhức và ngứa, hay biết khổ và lạc, cũng 
là khả năng của linh hồn này. Tuy nhiên, khi thân hoại diệt, linh hồn thoát ra và 
sinh ở một thế giới khác. Vì thế nó hiện ra là chết ở đây, nhưng vì có sinh ở nơi 
khác, nó thường hằng không chết. 


Theo cái thấy này và xem nó là giáo lý của Phật thì còn ngu hơn cầm 
một viên đá và xem nó là vàng. Sự vô minh đáng xấu hỗ như thế không thể 
so sánh với bất cứ cái gì. Quốc sư Huệ Trung” ở thời Đại Đường đã phê 
bình cái thấy này một cách sâu xa. Chấp giữ cái thấy sai lầm Tăng tâm là 
thường hằng và sắc thân biến mất trong khi xem đây là ngang bằng với điệu 
pháp của tất cả các phật, hay tạo ra các nhân của sinh và tử trong khi ước 
muôn xa lìa sinh và tử — đây không phải là ngu sao? Đây là điều đáng 
thương nhất. Hãy hiểu đó chỉ là cái thấy sai lầm của ngoại đạo và không 
nghe nó. 

Khi tôi không thể tự kìm chế mình khỏi thương xót, hãy để tôi làm cho 
ông thức tỉnh cái thấy sai lầm của ông. Trong phật pháp luôn luôn dạy rằng 
thân và tâm không rời nhau, tánh và tướng không phải hai. Điều này được 
người ta biết đến khắp cả Ấn Độ và Trung Hoa, vì vậy chăng có chỗ để 
nhằm lẫn. 

Thực ra, theo cái thấy thường hằng, tất cả sự vật đều thường hằng; thân 
và tâm không rời nhau. Theo cái thấy đoạn diệt, tất cả sự vật đều đoạn diệt; 
tánh và tướng không thê phân chia. Làm sao ông có thể nói thân biến mắt 
và tâm thường hằng? Đó không phải là trái với lý đích thực sao? Hơn nữa, 
ông nên hiểu rằng sinh tử chính là niết- bàn. Không có chứng ngộ niết-bàn 
bên ngoài sinh tử. Dù cho ông nghĩ rằng tâm là thường hằng tách rời với 
thân, lầm lẫn cả quyết rằng tuệ giác Phật tách rời với sinh tử, cái tâm cả 
quyết này vẫn phát sinh và biến mắt là nhất thời và không thường hằng. Ấy 
không phải thực là phù du sao? 

Hãy phản tỉnh rằng giáo lý về tính nhất thể của thân và tâm luôn luôn 
được thuyết giảng trong phật pháp. Thế thì làm sao tâm có thể một mình lìa 
khỏi thân và không đoạn diệt khi thân đoạn diệt? Nếu thân và tâm có khi 
tách rời và có khi không tách rời, giáo lý của Phật sẽ sai. Nghĩ rằng phải 
bác bỏ sinh tử là sai lầm, không hiểu phật pháp. Ông phải xa lánh điều này. 

Cái gọi là “pháp môn toàn thê thực tướng của tâm-tánh” trong phật pháp 
gồm toàn thê pháp giới [thế giới hiện tượng] mà không có sự tách rời tánh 


3 Nam Dương Huệ Trung (Nanyang Huizhong). Tịch năm 775, Trung Hoa. Người thừa kế 
pháp của Lục tổ Huệ Năng. Dạy ở Nam Dương (Hà Nam) bốn mươi năm và dạy Thiền 
trong khi nhấn mạnh sự tham học kinh điển. Hoàng đế Túc Tông thỉnh Nam Dương làm 
thầy. Được xem là bậc sư của Thiền Bắc tông Trung Hoa. Thụy là Quốc sư Đại Chứng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 53 


với tướng hay sinh với tử. Không có gì, ngay cả giác ngộ hay niết-bàn, 
cũng không ở bên ngoài tâm-tánh. Tất cả mọi sự vật và tất cả mọi hiện 
tượng đều chí là một tâm; không có gì ngoại trừ hay không liên hệ. Người 
ta dạy rằng tất cả các pháp môn đều là nhất tâm, và không có sự phân biệt. 
Đây là cái hiểu về tâm-tánh trong nhà phật. Làm sao ông có thê phân biệt 
điều này trong thân và tâm, tách rời sinh tử và niết-bàn? Ông đã là một 
người con của Phật. Đừng nghe miệng lưỡi của những người điên, dẫn lời 
của ngoại đạo. 


Câu hỏi 11: Những người hoàn toàn dấn thân vào ngồi thiền có nên nghiêm 
túc tuân theo giới luật? 

Đáp: Giữ giới và dân thân vào những hành động thanh tịnh là qui luật của 
Cửa Thiền và là giáo lý của phật tổ. Ngay cả những người chưa thọ giới 
hay đã phá giới vẫn có thể thọ nhận lợi ích của ngồi thiền. 


Câu hỏi 12: Những người tu tập ngồi thiền cũng dẫn thân vào việc niệm 
chú (mantras) hay tu tập chỉ (shamatha) và quán (vipashyana), có được 
không? 

Đáp: Khi tôi ở Trung Hoa tôi có hỏi các sư về cốt yêu của giáo lý, tôi được 
bảo rằng không một vị tổ nào chính thức truyền ấn phật ở Ấn Độ và Trung 
Hoa trong quá khứ hay hiện tại đã từng cam kết một sự kết hợp những pháp 
tu như thế. Quả thực, không hiến mình cho một cái duy nhất, ông không thê 
thâm nhập được một tuệ giác. 


Câu hỏi 13: Nam hay nữ cư sĩ có nên tu tập ngồi thiền hay chỉ những người 
xuất gia là nên tu tập ngồi thiền? 

Đáp: Các tổ sư nói, “ “Trong việc lãnh hội phật pháp, nam và nữ, quí và tiện, 
đều không phân biệt.” 


Câu hỏi l4: Những người xuất gia không có những ràng buộc và không có 
những trở ngại trong ngồi thiền trong sự theo đuổi đạo. Làm sao những 
người tại gia, là những người nhiều bận bịu, có thể toàn tâm tu tập và phù 
hợp với phật đạo mà không có duyên? 
Đáp: Phật tô, vì từ ái, đã mở rộng cửa bi tâm để tất cả chúng sinh hữu tình 
đi vào chứng ngộ. Trong hàng chúng sinh người và thần ai không thể vào? 
Nếu ông nhìn lại thời Xưa, có nhiều tắm gương. Bắt đầu với các Hoàng 
đề Đại Tông và Thuận Tông” có nhiều nhiệm vụ trên nøgaI; tuy nhiên, họ tu 


n Đại Tông [Nh.: Daisö], hoàng đế thứ tám của nhà Đường, Trung Hoa, trị vì 762-779. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 54 


tập ngồi thiền để theo đuôi đạo, xã thâm nhập đạo lớn của phật tổ. Các quan 
tướng quốc họ Lý và họ Phòng ” cả hai đều phục vụ gần gũi với các hoàng 
đề của họ; nhưng họ tu tập ngồi thiền, theo đuổi đạo, và ngộ nhập đạo lớn 
của phật tổ. 

Việc này chỉ tùy thuộc vào ông có chí khí hay không. Nó chăng phải là 
vẫn đề vì ông là cư sĩ hay xuất gia. Những ai có thể phân biệt tuyệt diệu 
luôn luôn đi đến chỗ tin tưởng pháp tu này. Những ai xem những việc làm 
thế gian là chướng ngại đối với phật pháp chỉ nghĩ rằng trong tục giới 
không có phật pháp; họ không hiểu rằng trong phật pháp không có tục giới. 

Thời gian gân đây, có một quan chức cao câp của Đại Tống, tướng quôc 
họ Phòng, là một người thông thạo trong đạo tổ. Có lần ông ấy viết một bài 
kệ về quan điểm tu tập của mình: 


Khi không bận công vụ, 
tôi hoan hỉ ngồi thiền, 
ít khi nằm giường ngủ. 
Dù là một tướng quốc, 
tôi được cả nước biết 
một phật tử lão thành. 


Mặc dù bận rộn công vụ, ông ta đã đạt đạo bởi vì ông ta có chủ ý thâm 
sâu hướng về phật đạo. Khi quan tâm đến một người như ông ta, ông hãy tự 
phản tỉnh và soi sáng hiện tại với quá khứ. 

Trong thời nhà Tống ở Trung Hoa, vua và tướng quốc, quan chức và 
thường dân, đàn ông và đàn bà, đã đặt tâm nguyện của họ lên đạo tổ. Cả 
chiến sĩ và văn nhân cũng phát tâm nguyện tu Thiền và học đạo. Trong 
những người theo đuổi tâm nguyện này, nhiều người đã chiếu sáng tâm địa 
của họ. Do đây chúng ta hiểu rằng các nhiệm vụ thế gian không chướng 
ngại phật pháp. 

Khi chánh pháp của Phật được truyền bá rộng rãi trong nước, sự cai trị 
của quân vương hòa bình bởi vì tất cả phật và các thần không ngừng bảo vệ 
pháp. Nếu sự cai trị hòa bình, phật pháp được nỗi bật. 

Khi Phật Thích-ca-mâu-ni còn sống, ngay cả những người trước kia đã 
phạm trọng tội hay có cái thấy sai lầm cũng đạt được đạo. Trong hội chúng 


Thuận Tông [Nh.: Junsö], hoàng đế thứ mười của nhà Đường, Trung Hoa, trị vì 805-806. 

? Lý tướng quốc. Khoảng thế kỷ thứ 9. Học Thiền với Dược Sơn Duy Nghiêm, dòng Thanh 
Nguyên. Phòng tướng quốc tức Phòng Huyền Linh, 578-648, Trung Hoa. Làm tướng quốc 
[thủ tướng] mười lăm năm phục vụ hoàng đế Đại Tông nhà Đường. Cũng là một nhà viết 
SỬ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 55 


của các tổ, thợ săn, tiều phu cũng đạt ngộ. Lúc đó họ đã như vậy, bây giờ 
bât cứ ai cũng như vậy. Chỉ câu giáo lý của một bậc sư đích thực. 


Câu hỏi 15: Nêu chúng tôi tu tập, chúng tôi có thể đạt ngộ không, dù cho 
đây là thời mạt pháp? 

Đáp: Trong các tông phái theo kinh điển họ giải thích nhiều phạm trù khác 
nhau, nhưng trong giáo lý Đại Thừa chân chánh, pháp không bị phân chia 
thành các thời kỳ chánh, tượng, và mạt pháp. Thay vì thế, nó dạy răng mọi 
người đạt đạo bằng cách tu tập. Đặc biệt là trong giáo lý ngồi thiền đích 
truyền, ông đây đủ cái kho tàng mà ông đã có, hãy nhập vào pháp và hãy để 
sự trói buộc lại phía sau. Những người tu tập biết ngộ có đạt được hay 
không, chỉ như người uống nước biết nó nóng hay lạnh. 


Câu hỏi 16: Có lần có người nói: 

Trong phật pháp, nếu ông hiểu nghĩa của câu “Tâm tức là phật,” thì đủ rồi không 
cần phải tụng kinh hay tu phật đạo. Biết ° “phật pháp vốn ở trong ta” là hoàn thành 
sự đạt đạo. Ngoài cái này ra, ông không cần tìm ở bất cứ người nào khác. 

Tại sao thầy lại phải phiên tu tập ngồi thiền và theo đuổi đạo? 

Đáp: Lời tuyên bố đó hoàn toàn vô căn cứ. Nếu những gì ông nói là đúng, 
thì bất kỳ ai có tâm cũng sẽ tức khắc hiểu được nghĩa của phật pháp. Ông 
nên biết răng học phật pháp là bỏ cái thấy về ta và người. 

Nếu hiểu “Ta chính là phật” là đạt đạo, Phật Thích-ca-mâu-mi sẽ không 
phiền thuyết minh đạo. Hãy để tôi chứng minh điều này bằng một công án 
tuyệt vời của một sư xưa: 

Một hôm một vị tăng gọi là Giám viện Huyền Tắc” ở trong hội chúng 
của Thiền sư Pháp Nhãn.”” Pháp Nhãn hỏi ông ta, “Giám viện Tắc, ông đã 
ở trong hội tôi bao lâu rồi?” 

Huyền Tắc nói, “Con đã học với hòa thượng được ba năm.” 

Pháp Nhãn nói, “Ông là người mới nhập hội gần đây. Sao ông không hỏi 
tôi về phật pháp?” 


?° Báo Ấn Huyền Tắc (H.: Baoen Xuanze, Nh.: Höon Gensoku). Khoảng thế kỷ 9, Trung 
Hoa. Trước học với Thanh Phong (Quingfeng), rồi với Phấp Nhãn Văn Ích, dòng Pháp 
Nhãn. Sư đạt ngộ với Pháp Nhãn và trở thành người thừa kế pháp của Pháp Nhãn. Sư dạy 
ở chùa Báo Ân, Kim Lăng (Jingling). 

?” Pháp Nhãn Văn Ích (H.: Fayan Wenyi, Nh.: Högen Mon/eki/Bun“eki), 885-958, Trung 
Hoa. Cũng gọi là Thanh Lương Văn Ích hay Thanh Lương Pháp Nhãn. Người thừa kế pháp 
của Địa Tạng Quế Sâm (Dizang Guichen), dòng Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Báo Ân. Tác giả 
của nhiều thơ kệ và luận. Được xem là khai tổ tông Pháp Nhãn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 56 


Huyền Tắc nói, “Con không dám dối ngài. Khi con còn học với hòa 
thượng Thanh Phong, con đã được thong dong và hỉ lạc trong phật pháp.” 

Pháp Nhãn nói, “Nhờ đâu ông hội nhập được cảnh giới này?” 

Huyền Sách thưa, “Khi con hỏi hòa thượng Thanh Phong, “Thế nảo là 
cái tự kỷ của Thiền tăng?' Ngài ấy nói, “Cậu bé bính đỉnh đến xin lửa.”” 

Pháp Nhãn nói, “Lời đó hay lắm, nhưng tôi e rằng ông không hiểu.” 

Huyền Sách nói, “Cậu bé bính đỉnh đến xin lửa. Con hiểu rằng lửa đi 
tìm lửa và ta tìm chính ta.” 

Sư nói, “Quả thật ông không hiểu. Nếu phật pháp mà như thế nó sẽ 
không còn truyền đến bây giờ.” 

Rồi Huyền Tắc buồn phiền và rời chùa. Nhưng trên đường đi ông ta 
nghĩ, “Sư ấy là vị thầy danh tiếng trong nước này, bậc lãnh đạo năm trăm 
tăng nhân. Lời phê bình về lỗi của ta ắt có nguyên nhân.” 

Ông ta trở lại với Pháp Nhãn, xin lỗi và nói, “Thế nào là cái tự kỷ của 
Thiền tăng?” 

Pháp Nhãn nói, “Cậu bé bính đỉnh đến xin lửa.” 

Khi nghe lời nói ấy, Huyền Tắc đại ngộ phật pháp. Nếu hiểu “Tự kỷ 
chính là phật” là phật pháp, Pháp Nhãn sẽ không cho lời phê phán hay 
hướng dẫn. Chỉ tham cầu qui tắc tu tập ngay khi gặp thầy, nhất tâm tu tập 
ngồi thiền, và theo đuôi đạo, không đề cái hiểu nửa vời trong tâm. Rồi diệu 
thuật của phật pháp sẽ không vô ích. 


Câu hỏi 17: Chúng tôi nghe nói rằng ở Ấn Độ và Trung Hoa trong quá khứ 
và hiện tại đã có những người nghe tiếng tre bị chạm hay hiểu được tâm khi 
thấy màu hoa nở. Đại sư Thích-ca-mâu-ni ngộ đạo khi thấy sao mai, và Tôn 
giả A-nan hiểu pháp khi cột cờ ngã. Hơn nữa, trong Năm Nhà sau sáu vị tổ 
đầu tiên ở Trung Hoa, có nhiều người nhận ra tâm địa với một lời hay nửa 
câu. Không phải tất cả những người đó đều nhất thiết tu tập ngồi thiền theo 
đuổi đạo; có phải vậy không? 

Đáp: Trong những người đã sáng tỏ tâm họ khi thấy sắc tướng, hay ngộ đạo 
khi nghe âm thanh, không một người nào dùng sự suy nghĩ lý trí mà xem 
công phu đạo và không một người nào quan tâm cái tự kỷ của họ khác hơn 
cái bản kỷ của mình. 


Câu hỏi I8: Người ở Ấn Độ và Trung Hoa bản tính chính trực. Khi họ ở 
trung tâm văn minh, khi họ được dạy phật pháp, họ có thể nhập vào liền. 
Người ở nước ta từ thời xa xưa đã bị mất tuệ giác từ bi, và hạt giống chánh 
trí khó mà nuôi dưỡng. Đây là vì chúng ta không văn minh. Có phải là đáng 
ân hận không? Như thế, tăng nhân trong nước chúng ta thấp kém hơn cả 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 57 


hàng tại gia ở những nước vĩ đại đó. Cả nước chúng ta đều ngu và tâm địa 
hẹp hòi, và chúng ta bị vướng sâu trong công đức hữu hình và ưa thích 
những giá trị thế gian. Nếu những người như thế ngồi thiền họ có thể tức 
thời chứng ngộ phật pháp không? 

Đáp: Ông nói đúng. Nơi những người trong nước chúng ta, tuệ giác từ bi 
chưa chiếm ưu thế, và bản tính họ khá thô. Dù có giải thích chánh pháp cho 
họ, thì mùi vị cam lồ của nó cũng thành chất độc. Họ dễ dàng theo đuôi 
danh và lợi, và khó cho họ thoát khỏi mê hoặc. 

Tuy nhiên, để ngộ nhập phật pháp không cần trí thế gian của người và 
trời làm con thuyền chạy trốn thế gian. Khi Phật còn tại thế, một người đã 
chứng đắc bốn quả khi người ấy đụng phải một quả cầu, một người khác 
hiểu đạo lớn khi mặc áo hè. Cả hai là những người vô minh, như súc sinh, 
nhưng với niềm tin chân thật trợ giúp họ đã có thể giải thoát khỏi mê hoặc. 
Một nữ cư sĩ phục vụ thực phẩm cho một ông tăng già vô minh đang ngồi 
im lặng đã giác ngộ. Điều này không tùy thuộc vào trí tuệ, kinh điển, ngôn 
từ hay lời nói; nó chỉ xảy ra do niêm tin chân thật. 

Bây giờ, giáo lý của Phật Thích-ca-mâu-ni đã được truyền bá trong đại 
thiên thế giới khoảng hai ngàn năm nay. Những nước đó không nhất thiết là 
những nước có trí tuệ từ bi, những người dân ây không nhất thiết là sắc bén 
và thông minh. Tuy nhiên, chánh pháp của Như Lai cốt yếu có sức mạnh 
công đức không thể nghĩ bàn, và lan rộng trong những nước đó khi thời 
gian chín muỗi. 

Nếu ông tu tập với niềm tin chân thật, ông sẽ đạt đạo, bất chấp sắc bén 
hay chậm lụt. Đừng nghĩ rằng trong nước này người ta không thê hiểu được 
phật pháp bởi vì đây không phải là một nước có trí từ bi và người dân ngu 
ngốc. Sự thực, mọi người đều có hạt giống bát-nhã đầy đủ; chỉ là họ hiếm 
khi nhận ra nó và chưa nhận được phật pháp đầy đủ. 

Sự trao đôi hỏi đáp này có thê là khá bối rồi; hoa hư không đã được làm 
cho nở ra một số lần. Tuy nhiên, vì ý nghĩa của ngôi thiền trong sự theo 
đuôi đạo đã không được truyền trong nước này, những người không biết có 
thể â ân hận. Vì thế, vì những người ước mong tu tập, tôi ghi lại một vài giáo 
lý cốt yếu của những bậc thầy mắt sáng mà tôi đã học được ở Trung Hoa. 
Ngoài ra, những hướng, dẫn về chỗ tu tập và những qui điều của tự viện thì 
nhiều hơn tôi có thê kế đến bây giờ. Không nên trình bày những điều đó 
một cách thông thường. 

Nước của chúng ta nằm ở phía đông biển con rồng, xa Trung Hoa, 
nhưng giáo lý của Phật đã được đông truyền đến Nhật Bản, vào thời các 
Thiên hoàng Khâm Minh (Kimme)), [539-571] và Dụng Minh (Yomel), 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 58 


[585-587]. Đây là vận tốt của dân tộc chúng ta, song triết lý và nghi thức 
quân quyện vào nhau, và pháp tu tập chân chính đã không được thiết lập. 
Bây giờ nêu ông làm áo nạp và bát trắm cả đời mình, dựng am tranh gân 
vách đá rêu phong hay tảng đá trắng, và tu ngồi tập thắng đứng, tâm ông 
lập tức vượt qua bên kia phật và trực tiếp làm chủ đại sự tu học của đời 
mình. Đây là lời khuyên của Lang Nha (Longya), cách tu tập được truyền ở 
núi Kê Túc [nơi Đại Ca- diếp tu tập]. Về phương pháp ngôi thiền, tôi giới 
thiệu ông tập “Phổ Khuyến Tọa Thiền Nghi,” tôi đã viết vào thời Gia Lục 
(Karoku), [1225-1227]. 

Mặc dù cần có sắc lệnh của vua để truyền bá pháp trong nước, nếu 
chúng ta nghĩ đức Phật trao phó pháp cho các vua quan trên núi Linh Thứu, 
tất cả các vua quan xuất hiện trong tỷ thế giới sinh ra bởi vì ước nguyện của 
họ từ kiếp. trước bảo vệ và hộ trì phật pháp. Ở đâu giáo lý này chiếm ưu thế 
thì có chỗ nào không phải là đất phật? Như thé, sự truyền bá đạo của phật 
tổ không tùy thuộc vào nơi chốn hay hoàn cảnh. Chỉ xem hôm nay là khởi 
đầu. 

Tôi viết những lời này để lại cho những người tuyệt hảo nguyện tu tập 
phật pháp và cho những người học chân thật lang thang như cỏ-nước, cầu 
đạo. 


Trung thụ [ngày mười lăm tháng tám], năm thứ ba, niên hiệu Khoan Hi 


(Kanki) [1231], do Sa-môn Đạo Nguyên, người truyền pháp từ Trung Hoa nhà 
1 Ống, viết.” 


? Anh dịch: Edward Brown và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 59 


THỜI KỲ CHÙA HƯNG THÁNH 


1233-1243 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 60 


2. MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA 
(Maka Hannya Haramitsu: 
Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa) 


Bồ-tát Quán Tự Tại, 7 trong khi thị hiện thâm sâu bát-nhã (prajna), thấy rõ 
ràng toàn thân tất cả năm uấn đều là không. Năm uấn này — sắc, thọ, tưởng, 
hành, và thức — là năm bát-nhã. Thấy rõ ràng là bát-nhã. Thuyết giảng giáo 
lý này, [trong Tâm Kinh Bát-nhã Ba-la-mậi-ẩa] nói rằng sắc tức là không 
và không tức là sắc. Sắc tức là sắc. Không tức là không. Trăm cỏ là như 
thế. Vạn sắc là như thế. 

Thị hiện thâm sâu mười hai bát-nhã [bát-nhã của sáu thức và sáu trần] 
có nghĩa là mười hai loại nhập [vào phật pháp]. 

Có mười tám bát-nhã: bát-nhã của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý; bát-nhã 
của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, và pháp; và bát-nhã của thức tương ứng 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. 

Có bốn bát-nhã [cao quí]: khô, tập, diệt, và đạo. Có sáu bát-nhã: bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, định, và huệ. 

Có một bát-nhã duy nhất: giác ngộ viên mãn, vô thượng, hiện thành 
trong giây phút này. Có sự thị hiện ba bát-nhã: quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
Có sáu [đại hay sáu yêu tố] bát-nhã: đất, nước, lửa, gió, hư không, và thức. 
Bồn bát-nhã [tư thế của thân]: đi, đứng, ngồi, và nằm, thông thường trong 
các hoạt động hằng ngày. 


Trong hội chúng của Phật Thích-ca-mâu-mI có một vị tỳ-kheo tự nói với 
mình: 


Ta sẽ nương náu trong sự thị hiện bát-nhã thâm sâu này. Mặc dù không gì sinh 
hay diệt trong sự thị hiện bát-nhã này, giới uân, định uân, huệ uân, giải thoát 
uẩn, và sự giải thoát của kiến uân được thành. Các quả nhập lưu (vào dòng), 
nhất lưu (trở lại một lần), bất lai (không trở lại nữa), và a-la-hán được thành. 
Giác ngộ của bích-chi phật được thành. Giác ngộ viên mãn, vô thượng được 
thành. Phật, pháp, và tăng-già được thành. Sự chuyển bánh xe diệu pháp và 
tỉnh giác chúng sinh hữu tình được thành. 


Phật đọc được tâm của vị tỳ-kheo ấy và nói với ông ta, “Đúng vậy, 
đúng vậy. Sự thị hiện bát-nhã thâm sâu này thì vị tê và không dò được.” 


*® Cũng gọi là Bồ-tát Quán Thế Âm. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 61 


Cái hiểu của vị tỳ-kheo này là nương náu nơi tất cả các pháp [vật] là 
nương náu nơi bát-nhã không sinh cũng không diệt. Ở chính giây phút 
nương náu, bát-nhã lập thành giới, định, huệ, và sự tỉnh giác chúng sinh 
hữu tình hiện thành. Bát-nhã này gọi là không. Như vậy sự hiện thành của 
không được thành. Đây là sự thị hiện bát-nhã cực kỳ vị tế và không dò 
được. 


Đế-thích (Indra) hỏi Trưởng lão Tu-bồ-đề, “Thưa Đại đức, nếu các bỗồ- 
tát, các bậc đại sĩ, muốn thị hiện bát-nhã thâm sâu, họ nên tham học như thế 
nào? 

Tu-bồ-đề nói, “Ôi Thiên chủ Đế-thích Kiều-thi-ca (Kausika), nếu các 
bồ-tát, các bậc đại sĩ, muốn kinh nghiệm thị hiện bát-nhã thâm sâu, họ nên 
tham học như tham học hư không.” 

Như thế, tham học bát-nhã là hư không, hư không là tham học bát-nhã. 

Rồi, Đế-thích hỏi Phật, “Thưa Thế Tôn, nếu những người nam tốt và 
những người nữ tốt thọ nhận, đọc tụng, tư duy, và giải thích cho người khác 
sự thị hiện bát-nhã thâm sâu như Thế Tôn đã giải thích, tôi nên hộ trì họ 
như thế nào? Xin hãy dạy tôi.” 

Tu-bồ-đề đáp thay Phật, “Ôi, Thiên chủ Đề-thích Kiều-thi-ca, ngài nghĩ 
có gì ngài cần hộ trì không?” 

Đế-thích nói, “Không, thưa đại đức, tôi không thấy có gì tôi cần hộ trì.” 

Tu-bồ-đề nói, “Ôi, Thiên chủ Đề-thích Kiê-thi-ca, nếu những người nam 
và những người nữ tốt tu tập thị hiện bát-nhã thâm sâu, mà Phật đã giải 
thích, đó chính là sự hộ trì. Nếu họ làm như vậy, họ sẽ không lạc mất nó. 
Như vậy ngài nên biết rằng trong trường hợp là nhân hay phi-nhân muốn 
tìm cách làm hại những người nam tốt và những người nữ tốt, thì không thể 
được. Ôi, Thiên chủ Đề-thích Kiều-thi-ca, hộ trì sự thị hiện bát-nhã thâm 
sâu, đã được Phật giảng dạy, và hộ trì các bồ-tát tu tập nó, không khác với 
hộ trì hư không.” 


Như thé, hãy biết rằng, thọ nhận, đọc tụng, hay tư duy về sự thị hiện bát- 


nhã thâm sâu không khác hơn hộ trì bát-nhã. Chủ ý hộ trì là thọ nhận, đọc 
tụng, và vân vân. 


Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật, nói: 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 62 


Toàn thân là miệng [chuông-g1ó] treo trên hư không, 
bất chấp gió từ đông, tây, nam, hay bắc, 

hội nhập toàn thê đại thiên thế giới 

trong tiếng ngân bát-nhã. 

Ting-ting, ting-ting, ting-ting. 


Đây là người thừa kế đích thực của phật tổ nói bát-nhã. Toàn thân là bát- 
nhã. Toàn tha là bát-nhã. Toàn thê tự kỷ là bát-nhã. Toàn thê đông tây, 
nam, và băc là bát-nhã. 


Phật Thích-ca-mâu-nI nói: 


Này Xá-lợi-phất, chúng sinh hữu tình nên tự hiến mình và kính trọng bát-nhã y 
như kính trọng Phật sống. Họ nên quán chiếu bát-nhã y như tự hiến mình và 
kính trọng Phật, Thế Tôn. Vì sao? Bởi vì thị hiện bát-nhã không khác hơn Phật, 
Thế Tôn. Phật, Thế Tôn, không khác hơn thị hiện bát-nhã. Thị hiện bát-nhã 
chính là Phật, Thế Tôn. Phật, Thế Tôn, là thị hiện bát-nhã. Vì sao? Này Xá-lợi- 
phất, giác ngộ viên mãn, vô thượng của tất cả các như lai xuất hiện từ thị hiện 
bát-nhã. Này Xá- lợi-phất, bồ-tát, đại sĩ, bích-chi-phật, a-la-hán, bát lai, nhất lai, 
nhập lưu tất cả đều xuất hiện từ thị hiện bát-nhã. Này Xá- lợi-phất, mười nghiệp 
lành trong thế gian, bốn giai đoạn thiền định, bốn tam-muội vô tướng, và năm 
lực thần thông tất cả đều xuất hiện từ thị hiện bát-nhã. 


Như thế, Phật, Thế Tôn, là sự thị hiện của bát-nhã. Thị hiện bát-nhã là 
tất các pháp [sự vật]. Tất cả các pháp là tướng của không — không sinh, 
không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, và không giảm. Hiện thành 
sự thị hiện của bát-nhã là hiện thành Phật, Thế Tôn. 


Hãy nhìn vào đây. Hãy tham học cái này. Hiến mình và nương náu trong 
thị hiện bát-nhã là thây và hộ trì Phật, Thê Tôn. Là Phật, Thê Tôn, ây là 
thây và châp nhận. 


Đã trình với hội chúng viện Quan Âm Đao Lợi (Kannondori) vào một ngày an 
cư mùa hạ năm thứ nhất, niên hiệu Thiên Phúc (Tempuku) [1233J."" 


3° Anh dịch: Edward Brown và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 63 


3. HIỆN THÀNH CÔNG ÁN 
(Genjö Köan: Hiện thành công án) 


Khi tất cả các pháp (sự vật) là phật pháp, có mê, ngộ, tu, sinh tử, phật và 
chúng sinh. Khi vạn pháp không có ngã trụ, không mê, không ngộ, không 
phật, không chúng sinh, không sinh tử, trong thê tánh, phật đạo rõ ràng 
nhảy vọt khỏi thừa và thiếu; như thế có sinh và tử, mê và ngộ, chúng sinh 
và phật. Song, trong chấp trước hoa rơi, trong gớm ghét cỏ mọc. 


Đem ta ra chiếu vạn vật là mê. Mà vạn vật đến chiếu lên ta là tỉnh. 

Những người đại ngộ về mê là phật; những người đại mê về ngộ là 
chúng sinh. Xa hơn, có những người tiếp tục tỉnh ngộ ở bên kia tỉnh ngộ và 
những người ở trong mê hoặc qua suốt mê hoặc. 

Khi các phật thực sự là các phật, các ngài không nhất thiết để ý rằng 
mình là phật. Tuy nhiên, các ngài là phật hiện thành, các ngài tiếp tục hiện 
thành phật. 


Khi ông thấy sắc tướng hay nghe âm thanh, với trọn vẹn thân tâm, ông 
liền biết ngay pháp. Không như các vật và ảnh phản chiếu của chúng trong 
gương, không như mặt trăng và ảnh phản chiếu của nó trong nước, khi bên 
này sáng, thì bên kia tối. 


Học đạo giác ngộ là học chính mình. Học chính mình là quên chính 
mình. Quên chính mình là để vạn vật hiện thành. Khi vạn vật hiện thành, 
thân và tâm ông cũng như thân và tâm của người khác thoát lạc. Vết tích 
ngộ không còn, và cái không vết tích này tiếp tục vô tận. 

Khi ông đầu tiên cầu pháp, ông tưởng ông ở cách xa các vùng lân cận 
của nó. Lúc được đích truyền pháp, ông liền là người bổn phận của mình. 


Khi ở trên thuyền nhìn bờ sông, ông có thể cho rằng. bờ sông đang di 
động. Nhưng khi ông để mắt nhìn thuyền, ông có thê thấy răng thuyền di 
động. Tương tự, nêu ông xem xét vạn vật với thân tâm bối rối, ông có thê 
cho rằng tâm và tánh là thường hằng. Khi ô ông tu tập thâm mật và trở về nơi 
ông, thì sẽ rõ ràng rằng không cái gì có ngã bát biến. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 64 


Củi trở thành tro, và không trở lại thành củi. Song, chớ cho rằng tro sau 
và củi trước. Hãy hiểu rằng củi ở trong duyên của nó là củi, gồm đầy đủ 
trước và sau, trong khi nó độc lập với trước và sau. Tro ở trong duyên của 
nó là tro, gồm đủ cả trước và sau. Chỉ khi củi không trở lại thành củi sau 
khi nó là tro, ông không trở lại với sinh và tử. 

Như vậy, đó là cách đã thành trong phật pháp để phủ nhận sinh biến 
thành tử. Do đó, sinh được hiểu như là bất sinh. Ấy là giáo lý không thê lay 
chuyền trong bài pháp của Phật là tử không biến thành sinh. Do vậy, tử 
được hiểu như là bất tử. 

Sinh là duyên đầy đủ trong giây phút này. Tử là duyên đầy đủ trong giây 
phút này. Đó giống như mùa đông và mùa xuân. Ông không gọi mùa đông 
là bắt đầu của mùa xuân, mùa hè là kết thúc của mùa xuân. 


Ngộ như mặt trăng phản chiếu trên nước. Mặt trăng không bị ướt, nước 
cũng không bị vỡ. Mặc dù ánh sáng rộng lớn, mặt trăng phản chiếu ngay cả 
trong một cái vũng lớn vài phân. Toàn thể mặt trăng và toàn thể bầu trời 
đều phản chiếu trong những giọt sương trên cỏ, hay ngay cả trong một giọt 
nước. 

Ngô không phân chia ông, như mặt trăng không làm vỡ nước. Ông 
không thê cản trở ngộ, như giọt nước không nghiền nát mặt trăng trên bầu 
trời. Bề sâu của giọt nước là bề cao của mặt trăng. Mỗi sự phản chiếu, dù 
thời kỳ dài hay ngắn thế nào, đều thị hiện sự mênh mông của giọt sương, và 
nhận ra sự vô hạn của ánh trăng trên bầu trời. 


Khi pháp không làm đầy toàn thể thân và tâm ông, ông có thể cho rằng 
nó đã đủ. Thí dụ, khi ông dong buồm ra giữa biển lớn nơi không thấy đất 
liền, và nhìn bốn hướng, biển lớn trông có vẻ tròn, và không có vẻ khác. 
Nhưng biển lớn không tròn cũng không vuông; các khía cạnh của nó vô 
cùng sai biệt. Nó như một cung điện. Nó như một viên ngọc. Nó chỉ như 
vòng tròn xa như ông có thê nhìn thấy vào lúc đó. Tất cả các vật đều giống 
như vậy. 

Mặc dù có nhiều khía cạnh trong trần ĐIỚI Và thế giới ở bên kia nhân 
duyên, ông chỉ thấy và hiểu những gì con mắt tu tập của ông có thể nhìn 
thấy. Biết được bản tánh của vạn vật, những khía cạnh khác của biển lớn và 
núi thì vô cùng sai biệt; toàn thể các thế giới ở đó. Nó như vậy không 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 65 


những chỉ quanh ông, mà còn ở ngay dưới chân ông, hay trong một giọt 
nước. 


Con cá bơi trong biển lớn, đù nó bơi xa đến đâu, cũng không hết nước. 
Con chim bay trên bầu trời, dù nó bay xa đến đâu, cũng không hết không 
khí. Tuy nhiên, cá và chim không bao giờ bỏ lại các yếu tố [đại] của chúng. 
Khi chúng hoạt động rộng, môi trường của chúng rộng. Khi nhu cầu của 
chúng nhỏ, môi trường của chúng nhỏ. Như thế, mỗi con cá hay mỗi con 
chim bao gồm hết toàn bộ tầm cỡ của nó, và mỗi con cá hay mỗi con chim 
kinh nghiệm hoàn toàn thế giới của nó. Nếu con chim rời khỏi không khí, 
nó sẽ chết liền. Nếu con cá rời khỏi nước, nó sẽ chết ngay. 

Hãy biết nước là sự sống và không khí là sự sống. Con chim là sự sống 
và con cá là sự sống. Sự sống phải là con chim và sự sống phải là con cá. 
Ông có thể đi xa hơn nữa. Có sự tu-ngộ bao gồm sự sống có giới hạn và 
không có giới hạn. 

Bây giờ, một con chim hay một con cá đi đến chỗ hết yếu tố [nước] của 
nó trước khi chuyển vào đó, con chim này hay con cá này sẽ không tìm 
được đường đi hay chỗ của nó. Khi ông tìm được chỗ của mình nơi ông 
đang ở đó, tu tập xảy ra, hiện thành công án. Khi ông tìm được đường đi 
của mình vào giây phút này, tu tập xảy ra, hiện thành công án; vì chỗ ấy, 
con đường ấy, không lớn cũng không nhỏ, không phải của ông cũng không 
phải của người khác. Chỗ ấy, con đường ấy không phải mang đến từ quá 
khứ, và không phải chỉ bây giờ mới phát sinh. Do đó, trong tu-ngộ phật 
đạo, đạt được một điều là thâm nhập một điều; gặp một pháp tu là duy trì 
một pháp tu. 


Ở đây là chỗ ấy, ở đây con đường mở ra. Biên giới của chứng ngộ không 
phân biệt, vì chứng ngộ đến đồng thời với kinh nghiệm đầy đủ phật pháp. 
Đừng cho rằng những gì ông đạt được trở thành tri kiến của ông và được lý 
trí lãnh hội. Mặc dù được hiện thành tức thời, những gì không thê nghĩ bàn 
thì không thê rõ ràng. Nó xuất hiện ở bên kia tri kiến của ông. 


Thiền sư Ma Cốc Bảo Triệt đang tự quạt mình. Một ông tăng đến gần 
nói, “Hòa thượng, tánh của gió là thường tại và không có chỗ nào là không 
đến. Vậy sao hòa thượng phải quạt mình?” 

“Mặc dù ông hiểu rằng tánh của gió là thường tại,” Ma Cốc đáp, “ông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 66 


không biểu nghĩa của không chỗ nào không đến.” 

“Thế nào là nghĩa của không chỗ nào không đến?” ông tăng hỏi. Ma Cốc 
chỉ tiếp tục quạt mình. 

Ông tăng lễ bái thật sâu. 


Sự hiện thành của phật pháp, cách đích truyền trọng yếu, là như thế. Nếu 
ông nói rằng ông không cân quạt mình bởi vì tánh của gió là thường tại và 
ông có thể có gió mà không cần quạt, thì ông chăng hiểu thường tại cũng 
chăng hiểu tánh của gió. Tánh của gió là thường tại; vì thế, gió của nhà phật 
đem đến vàng của đất và làm thuần thục tô lạc [bơ sữa] của trường giang. 

Viết vào trung thu, năm thứ nhất niên hiệu Thiên Phúc (Tempuku) [1233], cho 


đệ tử tại gia là Koshu Yo ở đảo Cứu Châu (Kyushu). Đã xem lại vào năm thứ 
tư, niên hiệu Kiến Trường (Kencho)[1252J.” 


3* Anh dịch: Robert Aitken và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 67 


4. MỘT VIÊN NGỌC SÁNG 
(Ikka Myöju: Nhật cá mỉnh châu) 


Huyền Sa, Đại sư Tông Nhất, ở núi Huyền Sa, Phúc châu, Trung Hoa, Thế 
giới Ta-bà, thường được gọi là Sư Bị. Sư họ Tạ.” Khi còn là gia chủ, sư 
thích câu cá, dong thuyền trên sông Nam Đài, làm những việc của người 
đánh cá. 

Đầu niên hiệu Hàm Thông [860-873], một con cá vảy vàng đến với sư 
dù sư không tìm nó, bỗng nhiên sư có sự thúc giục rời bỏ trần giới. Vì thế 
sư từ bỏ thuyền và đi vào núi. Khi ba mươi tuổi, sư nhận ra sự tạm bợ của 
thế gian tuôn chảy và sự quí báu của phật đạo. Rồi sư đến núi Tuyết Phong 
và tham học với Tuyết Phong, Đại sư Chân Giác (Zhenjiao), ngày đêm cầu 
đạo. 

Một hôm, khi sư đang xuống núi với túi hành lý đi viếng các chùa khác 
đề tham học thêm nữa, ngón chân của sư đụng phải hòn đá và bắt đầu chảy 
máu. Đau quá, sư bỗng nhiên đạt ngộ và tự nói với mình, “Nếu thân ta 
không hiện hữu, cái đau này từ đâu mà đến?” Vì thế sư trở lại với Tuyết 
Phong. 

Tuyết Phong nói, “Chuyện gì xảy ra, Đầu đà Bị?” 

Huyền Sa nói, “Không ai bị lừa cả.” 

Tuyết Phong yêu thích lời của sư và nói, “Ai không hiểu lời này, mà ai 
khác sao có thê nói được?” Rồi Tuyết Phong nói, “Sao Đầu đà Bị không 
mang túi hành trang đi tham học khắp nơi?” 

Huyền Sa nói, “Sơ tô (Bồ-đề-đạt-ma) không đến Trung Hoa, Nhị tổ 
(Huệ Khả) không đi Ấn Độ.” 

Tuyết Phong tán thán sư. 


Mặc dù Huyền Sa là người đánh cá chưa bao giờ đọc kinh dù trong 
mộng, sư chuyên tâm tu tập và quyết tâm mãnh liệt. Tuyết Phong thấy sư tu 
vượt bậc trong chúng và xem sư như một học nhân xuất sắc. Chiếc y vải 
thô lúc nào sư cũng mặc đã mòn rách, vì thế sư mặc một cái áo giấy lót bên 
trong. Đôi khi sư thêm cỏ xạ hương khô để che thân. Sư không tham học 
với ai khác hơn Tuyết Phong. Vì vậy, sư có được khả năng thừa kế pháp 
của Tuyết Phong. 


3* Huyền Sa Sư Bị (H.: Xuansha Shibei, Nh.: Gensha Shibi). 835-908, Trung Hoa. Sư là con 
trai thứ ba trong gia đình họ Tạ, nên gọi là Tạ Tam Lang. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 68 


Mấy năm sau khi đắc đạo, Huyền Sa dạy chúng, nói, “Toàn thế giới 
mười phương là một viên ngọc sáng.” 

Có lần một ông tăng hỏi sư, “Con nghe hòa thượng nói, “Toàn thể thế 
giới mười phương là một viên ngọc sáng. Con nên hiểu lời này thế nào?” 

Huyền Sa nói, “Toàn thê thế giới mười phương là một viên ngọc sáng. 
Ông hiểu để làm gì?” 

Hôm sau Huyện Sa hỏi ông tăng, “Toàn thể thế giới mười phương là 
một viên ngọc sáng. Ông hiểu thế nảo?” 

Ông tăng nói, “Toàn thể thế giới mười phương là một viên ngọc sáng. 
Hòa thượng hiểu để làm Bb” 

Huyền Sa nói, “Tôi thấy ông cố tìm lối ra để đi qua hang qui trên núi 
đen.” 


Huyền Sa là người đầu tiên nói, Toàn thể thế giới mười phương là một 
viên ngọc sáng. Câu ấy có nghĩa là toàn thê thế giới mười phương không 
phải bao la cũng không phải nhỏ bé, không phải vuông cũng không phải 
tròn. Nó không phải trung tính, không phải động và không phải hiển nhiên. 
Bởi vì nó ở bên kia sự đến và đi của sinh và tử, nó là sự đến đi của sinh tử. 
Như thế, những ngày quá khứ đã rời chỗ này và giây phút hiện tại bắt đầu ở 
đây. Khi chúng ta khám xét toàn thê thế giới mười phương, ai có thể thấy 
nó từng chút từng mảnh, ai có thể nói nó là vật kiên có? 

Toàn thể thế giới mười phương cô nghĩa là ông không ngừng đuổi theo 
sự vật và biến chúng thành ngã, và ông đuổi theo ngã và biến nó thành sự 
vật. Khi tình cảm phát sinh, tuệ giác bị đây sang một bên. Do thấy đây là 
tách rời, thầy và đệ tử quay đầu và trao đổi bộ mặt, mở ra đại sự và nhất trí 
lãnh hội. Bởi vì ông đuổi theo ngã và biến nó thành sự vật, toàn thể thế giới 
mười phương không đoạn diệt. Bởi vì ông khởi xướng, ông làm nhiều hơn 
là thấy yêu sự từ xa. 

Một viên ngọc sáng không chỉ là cái tên [của một vật] mà còn là sự trình 
kiến giải. Mặc dù có người nghĩ rằng đó chỉ là cái tên, mội viên ngọc sảng 
kinh nghiệm trực tiếp một vạn năm. Trong khi toàn thể quá khứ chưa đi hết, 
toàn thê hiện tại bây giờ chỉ vừa đến. Ở đây là cái bây giờ của thân, cái bây 
giờ của tâm. Đây là viên ngọc sáng; nó không bị giới hạn với cỏ cây, với ở 
đây ở đó, hay với cả núi sông trong đại thiên thế giới. 

Con nên hiểu lời này như thế nào? Câu này cho thấy sự vô minh của 
ông tăng, nhưng cái dụng lớn xuất hiện ngay tại đây, hiện thành cái lý lớn. 
Hãy bước tới và nhúng một chân vào nước, một chân vào sóng, mười bàn 
chân ngọc, mười bàn chân chiếu sáng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 69 


Khi biểu thị cái hiểu của mình, Huyền Sa nói, “Toàn thể thế giới mười 
phương là một viên ngọc sáng. Ông hiểu để làm gì?” Những lời này là cách 
phật thừa kế phật, tổ thừa kế tổ, và Huyền Sa thừa kế Huyền Sa. Nếu ông 
không muốn thừa kế cách này, có thê có cách không làm như thế. Nhưng 
dù cho ông hoàn toàn tránh nó được một lúc, một cách bình đăng cách này 
xuất hiện ngay bây giờ. 

Hôm sau Huyền Sa hỏi ông tăng, “7oàn thể thể giới mười phương là 
một viên ngọc sảng. Ông hiểu thế nào? ” Đây là câu lẫy từ câu nói hôm qua, 
có thêm một tầng khác, thổi nó trở lại hôm nay. Câu hỏi hôm nay của sư 
đây tiếng CƯỜi gật đầu hôm qua xuống. 

Ông tăng nói, “Toàn thể thế giới mười phương là một viên ngọc sảng. 
Hòa thượng hiểu thế nào?” Nói! Đây là cưỡi ngựa của kẻ cướp đuôi kẻ 
cướp [ngã tìm ngã]. Một vị phật đích thực nói với ông bước đi giữa chúng 
sinh sai biệt. Bây giờ hãy quay ánh sáng vào trong tự chiếu mình. Ông hiểu 
lời này mấy cách? Ông có thể nói, “bảy miếng bánh sữa” hay “hay năm 
miêng bánh cỏ." Song, có giáo lý và pháp tu nam sông Xian và bắc sông 
Tan [bất cứ nơi nào]. ”” 

Huyền Sa nói, Tôi thấy ông đang tìm đường đi qua hang qui trên núi 
đen. Hãy biết rằng mặt trời và mặt trăng đã không thay đổi nhau từ những 
thời xa xưa. Mặt trời xuất hiện với mặt trời, và mặt trăng xuất hiện với mặt 
trăng. Vì thế, ngay cả trong tháng sáu [cao độ của mùa hè] cũng đừng nói 
tánh ông nóng. Chân như phi thời gian của một viên ngọc sáng này thì vô 
biên. Y như toàn thể thế giới mười phương là một viên ngọc sáng, không 
hai hay ba. Toàn thân là một con mắt chánh pháp, chân thân, nhất cú. Toàn 
thân là quang minh; toàn thân là toàn tâm. Khi toàn thân là toàn thân, 
không có chướng ngại. Nó hơi cong và chuyên tròn chuyên tròn. 

Với sức của viên ngọc sáng thị hiện cách này, Quan Âm và Di Lặc thấy 
sắc tướng và nghe âm thanh; các phật cũ và phật mới hiện thân và thuyết 
pháp. Ngay giây phút này viên ngọc sáng treo trên hư không hay được may 
bên trong áo; nó ấn khuất đưới mang [rồng] hay trong tóc. Đây là một viên 
ngọc sáng, toàn thê thế giới mười phương. Mặc dù nó được may bên trong 
áo, đừng cố treo nó bên ngoài áo. Mặc dù nó ân dưới mang hay trong tóc, 
đừng có lấy nó ra. 

Một người may một viên ngọc có giá trị bên trong áo của một người bạn 
thân say rượu [như Kinh Pháp Hoa nói]. Một người bạn thân luôn luôn cho 
viên ngọc có giá trị. Khi viên ngọc được may bên trong áo của một người, 
một người luôn luôn say. Đây là một viên ngọc sáng, toàn thê thế giới mười 


3 Ở đây ý muốn nói, một sự vật có thể có nhiều cách giải thích khác nhau. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 70 


phương. Tắt cả sự vật, chuyên hay không chuyền [thấy khi một người say 
hay tỉnh], đều là một viên ngọc sáng. Biết viên ngọc sáng là một viên ngọc 
sáng. Đây là làm thế nào với một viên ngọc sáng. 

Như vậy, mặc dù ông có thể nói, “Tôi không phải là viên ngọc sáng,” 
ông không nên nghỉ ngờ. Dù ông nghi ngờ hay không, nghi ngờ ấy đến từ 
cái thấy có giới hạn. Những cái thấy có giới hạn thì chỉ là giới hạn. 

Màu sắc và biến thái vô cùng của một viên ngọc sáng đáng yêu làm sao! 
Từng chút từng mảnh màu sắc và biến thái của nó biểu hiện toàn thê thế 
giới mười phương. Không ai có thê lẫy nó đi, hay ném miếng ngói vào nó ở 
ngoài chợ. Đừng quan tâm đến rơi hay không rơi vào nhân quả nơi sáu nẻo. 
Không mờ nhân quả, từ đầu đến cuối, là bộ mặt của viên ngọc sáng, là con 
mắt của viên ngọc sáng. 

Nghĩ hay không nghĩ một trăm lần viên ngọc sáng là gì hay không là gì 
không giỗng như lượm cỏ bó lại [tự bẫy mình]. Nhưng khi ô ông sáng tỏ thân 
và tâm như viên ngọc sáng qua những lời nói pháp của Huyền Sa, ông hiểu 
rằng tâm chẳng phải là ngã. 

Ai quan tâm hay không quan tâm viên ngọc sáng đang xuất hiện hay 
biến mất? Dù cho ông quan tâm, đó không có nghĩa ông không phải là viên 
ngọc sáng. Ấy không phải là một vật gì ở bên ngoài viên ngọc sáng gây nên 
pháp tu và ý nghĩ. Vì vậy, tới hay lui, mọi bước chân của ông trong hang 
qui trên núi đen là một viên ngọc sáng. 


Đã trình với hội chúng ở chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, 


huyện Vũ Trị (UJ)), tỉnh Sơn Thành (Yamashiro), ngày mông tám tháng tư, năm 
thứ tư, niên hiệu Gia Trinh (Katei)[1238J. ”“ 


3 Anh dịch: Edward Brown và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 71 


5. NHỮNG ĐIÊU LỆ CỦA TRỌNG VẬN ĐƯỜNG” 
(Jũ” Un-dö Shiki: Trọng Vân Đường Thức) 


Những ai có tâm cầu đạo và muốn bỏ danh và lợi nên vào. Những ai có tâm 
nửa vời và thiểu thành thật không nên vào. Nếu vào nhằm, sau một vài 
khảo xét người ấy có thê bị yêu cầu từ giã. 

Hãy biết rằng khi tâm cầu đạo đã phát khởi bên trong, thì liền có sự 
thoát khỏi danh và lợi. Trong cả đại thiên thế giới bao la, những người thừa 
kế chánh pháp rất hiếm. Bắt chấp lịch sử lâu dài của đất nước chúng ta, các 
ông nên làm cho giây phút hiện tại thành cái nguồn chân thực, từ bi cho các 
thế hệ sau bằng cách nhắn mạnh hiện tại. 

Hội của những người học trong đường nên hòa vào nhau như sữa và 
nước để phụ trợ sự hoạt động của đạo. Mặc dù bây giờ trong một thời gian 
nào đó ông là khách hay chủ, sau này ông sẽ là phật tổ một cách bình đăng 
suốt thời gian. Vì thế, ông không nên quên cảm giác biết ơn. Hiểm khi gặp 
nhau và tu tập những gì hiếm khi tu tập. Đây gọi là thân và tâm của phật 
pháp; chắc chắn ông sẽ là một phật tô. 

Đã lìa bỏ gia đình và nơi sinh, bây giờ ông tùy thuộc vào mây và tùy 
thuộc vào nước. Sự hộ trợ đối với ông và sự tu tập của ông được hội của 
những người học này tặng cho vượt qua sự hộ trợ do cha mẹ ông tặng cho. 
Cha mẹ ông tạm thời gân gũi với ông trong sinh và tử, nhưng hội của 
những người học này là những đồng hành của ông trên phật đạo giác ngộ 
trong tất cả thời gian. 

Đừng tìm cơ hội để đi ra. Nhưng nếu cần thiết, sẽ được phép đi ra mỗi 
tháng một lần. Những người trong quá khứ đã sống trong núi ho lánh và tu 
tập xa trong rừng. Họ không những thoát khỏi gần hết tất cả những việc thế 
gian mà còn bỏ tất cả những môi quan hệ. Ông nên biết trái tim sáng ngời 
đang ấn khuất và những dấu. vết ám chướng của họ. Bây giờ là thời gian đề 
lửa trên đầu ông được dập tắt. Ông không buồn nếu ông lãng phí thời gian 
này, quan tâm những sự việc thế tục sao? Đời thì vô thường và không thể 


3 Trọng Vân Đường ở chùa Hưng Thánh Bảo Lâm. Chùa vốn là một ngôi điện được gọi là 
viện Quan Âm Đao Lợi (Kannondõri-in), đã có trên những gì còn lại của viện An Dưỡng (An 
yõ-in), một phần của chùa Cực Lạc (Gokuraku-ji), nằm ở Fukakusha, nam Kyotö. Đạo 
Nguyên dời vào chùa này vào năm 1233, xây thêm vài căn nhà, và đặt tên lại là chùa Hưng 
Thánh Bảo Lâm (Köshð Hörin-ji) vào năm 1236. Sư giữ lại tên gốc làm tên núi, hay tên 
riêng, như vậy tên đầy đủ là Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm Tự (Kannondöri 
Köshö Hörin-ji). (Sư cũng dùng chữ Hộ Quốc (Gokoku) làm một trong những danh hiệu 
của chùa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 72 


tin cậy được. Không ai biết ở đâu và khi nào cuộc tồn sinh như sương này 
sẽ rơi khỏi ngọn cỏ. Không thừa nhận vô thường thực là điều đáng tiếc. 

Không đọc sách trong đường, ngay cả các bản văn Thiền, và không 
mang thư từ cá nhân vào đường. Trong đường ông nên công phu tu đạo 
chứng ngộ đại sự. Khi đối diện với cửa số sáng, ông nên soi sáng tâm với 
lời dạy đích thực. Đừng lãng phí một giây phút nào. Hãy tập trung nỗ lực. 

Ngày hay đêm, luôn luôn báo cho vị giám đường ông sắp ở chỗ nào. 
Đừng chơi trò theo sự xung động của mình; hành động của ông ảnh hưởng 
đến kỷ luật của toàn thê hội chúng. Ai biết? Đây có thể là ngày cuôi cùng 
của đời ông. Chết trong khi đắm mình trong dục lạc thực là điều đáng tiếc. 

Không quan tâm lỗi của người khác. Không thấy lỗi của người khác với 
cái tâm khinh ghét. Người xưa nói rằng nếu không thấy lỗi của người khác, 
thì tự nhiên trên được tôn kính và dưới được tôn trọng. Không bắt chước lỗi 
của người khác; chỉ tu dưỡng đức hạnh. Phật cấm những hành vi bất thiện 
nhưng không bảo chúng ta khinh những người làm việc bắt thiện. 

Dù thực hiện chuyện quan trọng hay tầm thường, hãy luôn luôn tham 
khảo ý kiến của giám đường. Ai làm những việc không tham khảo ý kiến 
của giám đường nên từ giã. Nếu ông chênh mảng nghi thức chủ khách, ông 
không thể hiểu cái chánh cũng không hiểu cái duyên. 

Bên trong hay gần đường, không chụm đầu lại với nhau và nói chuyện 
to tiếng. Giám đường nên cấm điều này. 

Không kinh hành trong đường. 

Không cằm hay mang chuỗi trong đường. Không vào hay ra với hai bàn 
tay buông xuống. 

Không niệm phật hay tụng kinh trong đường. Tuy nhiên, điều này được 
cho phép khi những người ủng hộ yêu câu tụng kinh vào dịp đặc biệt. 
Không khạc nhồ, hỉ mũi, hay cười lớn tiếng Hãy tỉnh táo do sự kiện chưa 
làm chủ được việc làm của đạo. Hãy hối tiếc khoảng thời gian vi tế mà nó 
lấy mất cơ hội tu tập đạo này. Rồi ông có thể có cảm giác như là con cá 
trong một cái vũng nhỏ. 

Những người tụ tập trong đường không nên mặc gắm thêu nhưng đúng 
hơn nên mặc những thứ như áo giây. Những người đạt đạo trong quá khứ 
đều như thế. 

Không vào đường khi say rượu. Nếu bất ngờ ông làm như vậy thì nên 
chính thức sám hối. Không mang rượu vào đường. Không vào đường với 
mùi củ hành. 

Những người cãi lộn nên ra ngoài đường, bởi vì sự tranh cãi không 
những cản trở việc làm của họ mà còn làm trở ngại người khác. Những ai 
thấy sự cãi lộn như thế mà không ngăn chận, cũng có lỗi. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 73 


Những ai không theo những điều lệ của đường nên loại trừ. Những ai 
thấy thích hay đồng cảm với những học nhân như thế cũng có lỗi. 

Không chỉ bày bên trong đường cho những tăng nhân khách hay cư sĩ, 
khi chuyện này có thê làm phiền người học. Không nói lớn với khách ở gần 
đường, không nói chuyện về tu tập theo cách tự ca tụng mình, để được cúng 
dường. Tuy nhiên, những ai có chủ ý tu tập lâu dài hay những ai hành 
hương có thể được cho ở bên trong. Trong những trường hợp như thế, luôn 
luôn tham khảo trước ý kiến của giám đường. 

Tu tập ngồi thiền ở đường này chỉ như ở tăng đường. Không bao giờ 
chênh mảng thời ngồi thiền lúc sáng sớm hay thời tu giáo buổi tối. 

Vào lúc ăn trưa, những ai làm rớt bát ăn hay vật dụng của tăng nhân nên 
phạt theo điều lệ của tự viện. 

Nên luôn luôn theo lời khuyến dạy của phật tổ. Thanh qui của tự viện 
phải khắc cốt ghi tâm. 

Hãy nguyện sống tịch tĩnh cả đời và tu đạo không mong chờ gì cả. 

Những điều lệ này là thân và tâm của các phật xưa. Hãy kính trọng và 
tuân theo. 


Những điêu lệ này được viết vào ngày hai mươi lăm, tháng tư, năm thứ nhất, 
niên hiệu Diên Ứng (En ö) [1239J.*° 


3° Anh dịch: Reb Aderson và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 74 


6. TÂM TỨC LÀ PHẬT 
(Sokushin Zebutsu: Tức tâm thị phật) 


Những gì phật và tổ duy trì không có ngoại lệ là “Tâm tức là phật.” Tuy 
nhiên, câu nói đặc biệt này không được biết đến ở Án Độ; trước tiên nó 
được nghe nói ở Trung Hoa. 

Nhiều người học hiểu lầm giáo lý này, khi họ không lập hồ sơ về nó 
[khảo cứu kỹ]. Bởi vì họ không lập hồ sơ, họ rơi vào nhóm những người 
ngoại đạo. Khi nghe câu nói Tâm ứức là phật, người vô minh nghĩ rằng ý 
nghĩ và sự tỉnh giác của chúng sinh bình thường, những người không phát 
nguyện cầu ngộ, đã là phật rồi. Họ nghĩ như vậy bởi vì họ chưa gặp được 
chân sư. 


Tiên Ni (Shrenika), sống ở Ấn Độ, là một trong những người ngoại đạo. 
Đây là thuyết của ông ta: 


Ngay bây giờ đạo lớn nằm trong thân này. Nó vận hành như thế nào thì dễ biết: 
Linh hồn [ý thức trường tồn] phân biệt đau đớn và khoái lạc, lạnh và nóng, đau 
nhức và ngứa ngáy. Nó không bị sự vật chướng ngại và không quan tâm đối 
tượng. Trong khi sự vật đến và đi, đối tượng sinh và diệt, linh hồn hiện hữu bắt 
biến. Nó tràn ngập tất cả chúng sinh hữu tình cả phàm và thánh. 

Mặc dù có hoa hư không, là thực tướng hư ngụy, ngay khi trí tuệ bao hàm 
tất cả xuất hiện dù chỉ trong giây phút, sự vật biến mắt và đối tượng diệt vong. 
Linh hồn, bản tánh, một mình rõ ràng thường hằng. Khi thân tan rã, linh hồn 
xuất ra không tan rã. Giống như chủ của ngôi nhà bị lửa cháy thoát khỏi một 
cách an toàn. 

Cái gì sáng thì gọi là tánh của người giác ngộ hay người trí tuệ, một vị phật. 
Đây là giác ngộ. Ta và người khác đều có tánh này. Cả ngộ và mê đều nối kết 
VỚI nÓ. 

Bắt cứ sự vật hay đối tượng có thê là gì, linh hồn khác với chúng và không 
thay đổi nhiều kiếp. Những đối tượng hiện hữu ngay bây giờ là có thực nêu 
linh hồn ngụ nơi chúng. Khi những đối tượng này phát sinh từ linh hồn, bản 
tánh, chúng là thực tướng. Nhưng chúng không thường hằng: chúng hiện hữu 
và rồi biến mắt. 

Khi linh hồn trực giác biết sáng và tối, nó được gọi là linh tri. Nó cũng 
được gọi là chân ngã, nguôn tỉnh giác, chân tánh, hay chân thân. Nhận ra một 
chân tánh như thế được miêu tả là trở về với thường hằng. Linh hồn này được 
gọi là đại hiện thể trở về với thực tướng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 75 


Sau khi nhận ra như thế, linh hồn không luân hồi sinh tử; nó vào biển lớn 
chân tánh không sinh tử. Không có thực tướng nào khác hơn thực tướng này. 
Khi không phát hiện chân tánh này, ba cõi và sáu nẻo kế tiếp nhau xuất hiện. 


Đó là thuyết của Tiên Ni. 


Huệ Trung, Quốc sư Đại Chứng, đời nhà Đường, Trung Hoa, hỏi một 
ông tăng, “ “Ông từ đâu đến?” 

Ông tăng đáp, “Từ phương nam đến.” 

Huệ Trung hỏi, “Phương nam có loại sư gì?” 

Ông tăng đáp, “Có nhiều loại.” 

Huệ Trung hỏi, “Họ dạy thế nào?” 

Ông tăng đáp, “Các sư trực tiếp giúp học nhân nhận ra rằng tâm chính là 
phật. Họ nói, “Phái có nghĩa là giác ngộ. Tất cả các ông đã có sẵn tánh 
thấy, nghe, hiểu, và biết. Tánh này có thể khiến các ông nhướng mày nháy 
mắt. Nó vận hành trong quá khứ và vị lai. Nó đầy thân các ông. Nếu ông sờ 
đầu, cái đầu biết nó. Nếu ông sờ chân, cái chân biết nó. Như thế, nó được 
gọi là biết đúng, thâm nhập. Không có phật nào khác hơn phật này. Thân 
ông ở trong sinh tử, nhưng tánh của tâm không sinh cũng không chết từ 
thời vô thủy. Thân sinh và chết giống như da con rắn bỏ lại phía sau, xương 
con rồng được thay xương mới, hay căn nhà người chủ bỏ đi. Thân ông vô 
thường, nhưng tánh ông hữu thường.` Đây là đại khái những gì họ dạy ở 
phương nam.” 

Huệ Trung nói, “Nếu như thế, giáo lý của họ không khác hơn giáo lý 
của Tiên Ni, một ngoại đạo. Ông ta nói, “Bên trong thân ông có một linh 
hồn. Nó biết đau và ngứa. Khi thân ông hoại diệt, hồn bỏ đi, như chủ nhân 
của ngôi nhà bị lửa cháy chạy thoát khỏi lửa. Ngôi nhà vô thường, nhưng 
chủ nhân hữu thường." 

“Nếu khảo sát những thuyết này, chúng ta thấy không thuyết nào gần 
chân lý hơn thuyết. kia. Khi tôi hành cước nhiều nơi khác nhau, tôi nghe 
nhiều câu chuyện về loại giáo lý này. Nó đặc biệt phổ biến trong những lúc 
gần đây. Họ tụ họp ba hay năm trăm tăng chúng và bảo rằng đây là giáo lý 
cốt tủy của phương nam. Bằng cách lấy [Pháp Bảo] Đàn Kinh, thay đôi bản 
văn, pha trộn với những chuyện thô thiên, và bỏ ra ngoài những lời dạy 
thiêng liêng, họ làm lẫn lộn những thế hệ sau, làm sao chúng ta có thể gỌI 
những lời họ nói là giáo lý được? Đau đớn thay tông thừa của chúng ta suy 
đồi như thế! Nếu thấy, nghe, hiểu và biết là tánh phật, Duy-ma-cật sẽ không 
nói, “Pháp khác với thấy, nghe, hiểu, và biết. Tu tập thấy, nghe, hiểu, và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 76 


biết là tu tập thấy, nghe, hiểu, và biết. Đó không phải là cầu pháp. ”” 

Huệ Trung, đệ tử thâm niên của Huệ Năng, Cổ Phật Tào Khê [Tổ sư thứ 
sáu], là một đại sư của người và trời. Hãy làm sáng tỏ giáo lý cốt tủy của sư 
và biến nó thành tiêu chuẩn để tham học. 

lâm tức là phật, đã được phật tô hộ trì, không phải là cái mà ngoại đạo, 
hay hành giả của Hai Thừa” có thê mộng thấy. Chỉ phật tổ cùng với phật tổ 
hiện thành và thâm nhập 7n ức là phật. Như thế, nó đã được nghe, tu tập, 
và chứng ngộ. Trăm cỏ của phật đã được nhận lấy, đã bị làm cho biến mất. 
Tuy nhiên, không thể giải thích đây là thân vàng mười sáu /hước”” [của 
Phật]. 

Đây là điểm nên tảng, không chờ đợi hiện thành. Nó không tránh bị phân 
hủy. Nơi chính nó, không có ba giới” - không có bỏ đi. Chính nó không 
chỉ là không rời tâm. Tâm là tường vách. Nó không bị nước bùn vấy bẩn; 
nó không do tạo tác. 

Hãy tham học thấu triệt: “Tức tâm thị phật,” “Tâm tức phật thị,” “Phật 
tức thị tâm,” “Tâm tức Phật thị,” “Thị phật tâm tức.” Bằng cách tham học 
thấu triệt như thế và nhận lấy Tức tâm thị phật, ông đích truyền nó cho 7c 
tâm thị phật. Nó đã được đích truyền cho đến ngày nay. 


Tâm đã được đích truyền là: một tâm là tất cả các pháp, tất cả các pháp 
là một tâm. 

Như thế, một sư xưa nói, “Nếu ông nhận ra tâm này, thì trên trái đất 
không còn tắc đất nào hết.” 

Hãy biết rằng khi ông nhận ra tâm này, toàn thể bầu trời sụp đồ và toàn 
thể trái đất nỗ tung. Hay, nếu ông nhận ra tâm này, trái đất nâng mặt đất lên 
ba tắc. 


Các sư xưa [Ngưỡng Sơn và Qui Sơn] nói với nhau, “Thế nào là điệu 
tâm thanh tịnh?” “Tôi nói ấy là núi, sông, và đất liền; ấy là mặt trời, mặt 
trăng, và những vì sao." 

Như thế, chúng ta biết rằng tâm là núi, sông, và đất liền; tâm là mặt trời, 
mặt trăng, và những vì sao. Những gì nói ở đây không nhiều hơn, không ít 
hơn. 


3” Thanh văn và Duyên giác. 

3® Thước dịch chữ xích của chữ Hán (H.: chi, Nh.: shaku): đơn vị đo lường Trung Hoa, 
tương đương 1/3 mét hoặc một bộ (foot) của Mỹ. 

3 Ba giới: dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 7 


Núi, sông, và đất liền tâm chỉ là núi, sông, và đất liền. Không có sóng 
hay hơi mù thừa [trong tâm này|. Mặt trời, mặt trăng, và những vì sao tâm 
chỉ là mặt trời, mặt trăng, và những vì sao. Không có sương hay mù thừa. 
Sinh tử đến đi chỉ là sinh tử đến đi. Không có mê hay ngộ thừa. Tường, 
ngói, và sỏi chỉ là tường, ngói, và sỏi. Không có bùn hay nước thừa. Bốn 
đại và năm uấn chỉ là bốn đại và năm uẫn. Không có ngựa hay khi thừa. 
Ghế và phất tử, tâm chỉ là ghế và phất tử. Không có tre hay gỗ thừa. 

Như vậy, Tâm fức là phật không phân chia Tâm fức là phát. Phật không 
phân chia phật. Như thê, 74m tức là phật chỉ các phật của nguyện, tu, ngộ, 
và niết-bàn. Những ai không hiện thành nguyện, tu, ngộ, và niết-bàn không 
kinh nghiệm 74m fức là phật. 

Dù cho ông phát nguyện đạt ngộ và hiện thành tu-chứng trong giây phút, 
đó là 74m fức là phật. Dù cho ông phát nguyện đạt ngộ và hiện thành tu- 
chứng trong hạt bụi nhỏ nhất, đó là 7m ứức là phật. Dù cho ông phát 
nguyện đạt ngộ và hiện thành tu-chứng trong một niệm, đó là 74m fức là 
phát. Dù cho ông phát nguyện đạt ngộ và hiện thành tu-chứng trong nửa 
năm tay, đó là Tâm tức là phật. 

Những ai nói rằng tu một kiếp sẽ thành phật không phải là 7m ức là 
phật, [những người ây] không thấy, biết, và tham học 7n ứức là phật. Họ 
không gặp bậc thầy đích thực thuyết giảng Tức tâm thị phật. 

Các phật nói ở đây không ai khác hơn Phật Thích-ca-mâu-mi. Phật 
Thích-ca-mâu-m là 7n fức là phật. Khi tất cả các phật quá khứ, hiện tại, 
và vị lai là những vị phật, các ngài chắc chắn trở thành Phật Thích-ca-mâu- 
ni. Đây là “âm tức là phật.” 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, huyện 


Vũ Trị (UJ), tỉnh Sơn Thành (Yamashiro), ngày hai mươi lăm, tháng giêng, 
năm thứ nhất, niên hiệu Diên Ứng (En 'o)[1239J.“° 


*° Anh dịch: Steve Allen và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 78 


7. RỬA SẠCH 
(Senjö: Tây tịnh) 


Sự tu-chứng mà các phật tô hộ trì được gọi là không ô nhiễm. 

Nam Nhạc Hoài Nhượng, người về sau trở thành Đại sư Đại Huệ ở chùa 
Quan Âm, núi Nam Nhạc, ”' có lần được Huệ Năng, Tổ sư thứ sáu, hỏi, “Có 
còn tu-chứng không?” 

Nam Nhạc nói, “Không phải không có tu-chứng, nhưng không thể ô 
nhiễm được.” 

Huệ Năng nói “Cái không ô nhiễm này được tất cả các phật hộ niệm. 
Ông như thế. Tôi như thế. Tất cả các tổ ở Ấn Độ cũng như thế.””” 


Kinh Ba Ngàn Oai Nghi” nói, “Làm sạch thân có nghĩa là rửa sạch 
phân, nước tiểu, cắt mười móng tay.” 

Như thế, dù cho thân và tâm không ô nhiễm, có những phương pháp làm 
sạch thân và tâm, nhưng cũng làm sạch đất, làm sạch những chỗ [ngồi] 
dưới cây. 

Dù cho đất không bị ô nhiễm, làm sạch đất là chủ ý của tất cả các phật. 
Các phật không quay lưng lại với đất hay bỏ nó ngay cả sau khi các ngài 
đạt quả phật. 

Nghĩa cốt yếu của tẩy sạch thì khó đò. Phương pháp tây sạch tự nó là 
nghĩa cốt yếu. Đạt đạo là phương pháp. 


Phẩm “Tịnh Hạnh” trong kinh Hoa Nghiêm ** nói: 


*° Nam Nhạc Hoài Nhượng (Nangaku Ejö). 677-744, Trung Hoa. Tham học với Lục tổ Huệ 
Năng mười lầm năm và trở thành người thừa kế pháp của Huệ Năng cùng với Thanh 
Nguyên Hành Tư (Quingyua Xingsi). Sư dạy ở chùa Bát-nhã, núi Nam Nhạc (Hành Sơn), 
Heng [?] châu (Hồ Nam). Các dòng giáo lý truyền từ Nam Nhạc và Thanh Nguyên trở 
thành những dòng chính của truyền thống Thiền Trung Hoa. Sau khi sư tịch, được sắc 
phong hiệu là Thiền sư Đại Huệ. 

** pháp Bảo Đàn Kinh viết: Sư viết: “Hoàn khả tu chứng phủ?” Viết: “Tu chứng tức bất 
vô, ô nhiễm tức bất đắc.” Sư viết: “Tức thử bất ô nhiễm, chư phật chi sở hộ niệm. Nhữ ký 
như thị, ngô diệc như thị.” ND. 

*3 Kinh Ba Ngàn Oai Nghi. Một kinh Đại thừa nói về những hoạt động hằng ngày cho 
người xuất gia. Hai trăm năm mươi giới được nói đến cho mỗi một trong bốn oai nghỉ của 
thân trong ba thời — quá khứ, hiện tại và vị lai. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 79 


Khi ô ông đi tiêu tiểu, hãy nguyện tây bỏ ô nhiễm và trở thành không có ái dục, 
tức giận, và vô minh cùng với tất cả chúng sinh. Khi ông đến chỗ có nước, hãy 
nguyện ổi về hướng đạo vô thượng và đạt pháp ở bên kia chuyện thế gian 
cùng với tất cả chúng sinh. Khi ông rửa sạch bằng nước, hãy nguyện thể hiện 
nhẫn nhục thanh tịnh và trở thành hoàn toàn không ô nhiễm cùng với tất cả 
chúng sinh. 


Nước không nhất thiết là tịnh hay bất tịnh do nguồn gốc. Thân không 
nhất thiết là tịnh hay bắt tịnh do căn nguyên. Tắt cả sự vật đều như vậy. 
Nước không là hữu tình hay vô tình. Thân không là hữu tình hay vô tình. 
Tất cả sự vật đều như vậy. 

Giáo lý của Phật, Thế Tôn, như vậy. Chăng phải ông làm thân ông thanh 
tịnh bằng nước; có một phương pháp để duy trì phật pháp với phật pháp. 
Đây gọi là tây sạch. 

Ông đích thực thọ nhận sự tẩy sạch này với một thân-tâm của phật tô. 
Đây là thấy và nghe một câu của phật tổ. Ấy là rõ ràng ở trong ánh quang 
minh duy nhất của phật tổ. Đây là hiện thành công đức vô lượng, vô biên. 

Chính vào lúc hiện thân oai nghi của sự tu tập này nơi thân-tâm, sự tu 
tập căn bản phi thời gian được thành tựu hoàn toàn. Như thế, thân-tâm của 
sự tu tập này căn bản hiện thành. 


Hãy cắt mười móng tay. Mười móng tay có nghĩa là tất cả các móng tay 
của ông. Hãy cắt mười móng chân cũng vậy. Theo một kinh, nếu các đầu 
móng dài hơn một hạt gạo, ông có lỗi. Như vậy, chớ để móng tay mọc dài. 
Đề móng tay dài là theo cách của ngoại đạo. Hãy thường cắt móng tay của 
mình. 

Tuy nhiên, trong tăng chúng ở Đại Tống, nhiều người không được trang 
bị con mắt biết để móng dài. Đầu các móng tay của một ít người trong bọn 
họ dài một hay hai tắc, hay cả đến ba hay bốn tắc. Điều này trái với pháp; 
họ không có thân-tâm của phật pháp. Họ như vậy bởi vì họ không theo tục 
lệ xưa của nhà phật. Các sư duy trì cách ấy thì không như thế. 

Thêm nữa, có nhưng người để tóc dài. Đây cũng là trái với pháp. Đừng 
nhằm cách hành xử như thế của một vài tăng nhân Đại Tống với chánh 
pháp. 


*® Kinh Hoa Nghiêm (Ph.: Avatamsaka Sutra). Một kinh chính của Đại thừa, nổi tiếng vì vũ 
trụ quan trang nghiêm về tất cả các pháp tương chiếu, tập trung vào Phật Tì-lô-xá-na 
(Vairochana Buddha). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 80 


Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật, đã thâm sâu cảnh cáo những ông tăng nào để 
tóc và móng tay dải, nói, “Những ai không cạo tóc thì không phải là tăng 
nhân cũng chăng phải là cư sĩ. Họ là súc sinh. Trong các phật tổ ngày xưa, 
ai không cạo tóc? Những ai không cạo sạch tóc thực sự là súc sinh. 

Khi sư dạy chúng như thế, nhiều người đã mấy năm không cạo đầu liền 
cạo đầu. 

Khi thăng đường [nói pháp] hay khi ban cho tiêu tham, sư búng lớn 
ngón tay và quở: 


Những ai để tóc và móng tay dài một cách vô nghĩa mà không biết lý do nên 
được thương hại vì vi phạm pháp, dù cho họ có thân-tâm của châu Điêm-phù-đề 
phương nam. 

Khi đạo tô đã suy đôi trong hai hay ba trăm năm vừa qua, có một số người như 
thế. Họ trở thành người đứng đầu các tự viện, được ủy quyền thọ nhận danh hiệu 
sư, và giả vờ hướng dẫn người khác. Điều này không lợi ích cho người và thần. 

Ở các tự viện khắp Trung Hoa không có ai có tâm nguyện vì đạo, và trong một 
thời gian dài không có ai đạt đạo. Chỉ có những nhóm người suy đồi. 


Khi Như Tịnh dạy chúng như vậy, không ai trong những người được gọi 
nhằm là trưởng lão của tự viện ở nhiều nơi phân hận hay nói lại. 

Hãy biết rằng việc để tóc dài đã bị phật tổ cảnh báo, và để móng tay dài 
là cách hành xử của ngoại đạo. Con cháu của phật tổ không nên đắm mình 
vào cách hành xử trái với pháp. Hãy làm sạch thân-tâm của ông. Hãy cắt 
móng tay và cạo tóc của ông. Đừng chênh mảng trong việc rửa sạch phân 
và nước tiểu. 


Có lần Xá-lợi-phất đã cải hóa một người ngoại đạo bằng oai nghĩ [thực 
hành tẩy tịnh] của mình. Đây không phải là những gì người ấy muốn hay 
những gì Xá-lợi- phát có găng đạt được, nhưng ở nơi oai nghỉ của phật tổ 
hiện thành, hành giả của giáo lý tà vạy bị hàng phục. 

Khi ông tu tập dưới gôc cây hay nơi đồng trống, không có cầu tiêu, như 
vậy hãy tự làm sạch mình bằng một ít đất bụi và nước từ một con sông gần 
bên hay một khe suối. Ông có thể không tìm được tro, như vậy hãy dùng 
hai hàng bảy viên đất bụi nhỏ. 

Cách dùng hai hàng bảy viên đất bụi là trước hết hãy cởi áo pháp ra, xếp 
nó lại, và đặt sang một bên. Rồi lấy đất bụi màu nâu, không đậm lắm, và 
làm thành những viên lớn bằng hạt đậu nành. Đặt những viên đất bụi đó lên 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 81 


một tảng đá hay một cái gì đó gần bên thành hai hàng, mỗi hàng bảy viên. 
Cũng đặt một hòn đá để chà [làm sạch tay]. Rồi đi tiêu, và sau đó hãy dùng 
một mảnh gỗ hay giấy. Khi đã xong, hãy đi đến chỗ có nước và rửa sạch 
mình. Trước hãy dùng ba viên đất bụi nhỏ. Hãy đặt một viên lên lòng bàn 
tay, trộn nó với nước làm nó lỏng ra, và tây sạch nước tiêu. Với một viên 
khác, hãy tây sạch phân theo cùng cách. [Hãy lặp lại như vậy vài lần]. Hãy 
lấy một viên khác nữa tây sạch chỗ phân đã rơi xuống. Cuối cùng, hãy dùng 
một viên khác nữa rửa sạch hai bàn tay cùng cách ây. 

Từ khi tăng nhân bắt đầu sống trong tự viện, người ta dùng nhà xí. Nó 
được gọi là “đông ty.”?” Người ta quen gọi nó là “nhà suối nhỏ.” Đôi khi nó 
được gọi là “nhà rửa.” Đây là ngôi nhà thiết yếu cho chỗ ở của tăng nhân. 


Đi đến đông ty, hãy luôn luôn mang theo khăn tay. Làm như vây, hãy 
gấp khăn làm đôi [theo chiều đài] và treo nó [lại gấp một nửa] choàng qua 
ống tay áo ngoài bên trái gần cùi chỏ. 

Ở đông ty hãy treo khăn tay trên cây sào tre làm móc treo, cũng giống 
như treo nó trên ống tay áo. Nếu ông mặc áo cả-sa chín hay năm mảnh, hãy 
treo nó bên cạnh cái khăn tay. Hãy treo một cách cần thận để chúng không 
bị rơi xuống. Đừng ném chúng. Hãy nhớ các ký tự trên cây sào tre. Các ký 
tự được viết trên những tờ giấy trắng, cắt theo hình mặt trăng tròn, và xêp 
thành hàng trên những cây sào tre làm móc treo. Nhớ các ký tự, ông biết đề 
y ngoài của mình vào chỗ nào. Khi một số tăng nhân dùng nhà này, đừng 
lẫn lộn chỗ treo của mình với chỗ của người khác. 

Trong khi ấy, nếu các tăng nhân khác đến và đứng thành hàng, hãy chào 
họ bằng cách xoa /h.““ Ông không nhất thiết phải đứng đối diện và bái 
nhau, mà chỉ xoa thủ và tỏ dâu hiệu chào. Ở đồng ứy, dù cho ông không mặc 
y ngoài, hãy tỏ dấu hiệu chào theo cách này. 

Nếu ông chưa dùng tay làm vệ sinh, và nếu ông không cầm vật gì trong 
tay, hãy xoa thủ chào. Nếu ông đã dùng một bàn tay hay đang cầm một vật 
gì trong một bàn tay, hãy dùng bàn tay kia chào. Để làm như thế, hãy đưa 
lòng bàn tay lên, chụm nhẹ các ngón tay vào làm như ông đang múc nước, 
và cúi đầu xuống. Nếu có người nào khác chào ông theo cách này, người 
cũng ấy nên làm như thế. 


* Đông ty (tosu): nhà phía đông, chỉ nhà xí. 

*° Xoa thủ (shashu) bàn tay ôm nắm tay ngang ngực, lòng bàn tay này ôm nắm tay của bàn 
tay kia. Theo truyền thống Trung Hoa thì bàn tay trái ôm năm tay phải. Theo Tào Động 
Nhật Bản thì bàn tay phải ôm nắm tay trái. Đây cũng là cách dùng tay trong kinh hành. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 82 


Trước khi dùng nhà xí, hãy cởi áo trên và áo ngoài ra và treo chúng lên 
sào tre, kế bên khăn tay. Hãy đặt lưng của các ông tay áo ngoài lại với 
nhau, hãy giữ phần nách của các ống tay áo [bằng tay phải], và kéo lên đề 
các ống tay áo phủ mép nhau. Lúc đó, hãy giữ phần cô sau của áo ngoài với 
bàn tay trái như thế đề đầu của các ông tay áo, cũng như cả hai ve áo phú 
mép nhau. Rồi gấp áo ngoài theo chiều dọc đề chắc răng các đầu ố ông. tay áo 
thắng hàng với các ve áo. Lại xếp áo ngoài theo chiều dọc và đưa phần trên 
của áo ngoải qua sào tre. Phần dưới của áo ngoài và các ống tay áo thòng 
xuống phía bên ông của sào tre, trong khi phần thắt lưng của áo ngoài tiếp 
xúc VỚI sào tre. 

Rồi, ngang qua cả hai bên cái khăn, đã được treo, hãy kéo nó vòng 
quanh chiếc áo ngoài, và thắt một cái nút hai hay ba lần để cho chiếc áo 
ngoài không tuột xuông. Sau đó, hãy bái chiếc áo ngoài. Kế tiếp, hãy lấy 
một dây đai buộc các ống tay áo của những đồ lót qua các nách lên vai [ở 
đồ lót]. 

Rồi, hãy đi đến khu vực nhà xí, lấy nước vào một cái thùng gỗ, xách 
thùng nước bằng tay phải, và bước vào phòng xí. Khi đỗ nước vào thùng, 
đừng đồ đầy thùng — chỉ đỗ đến khoảng chín phần mười. Hãy, đổi _ dép của 
ông trước cửa phòng xí. Hãy mang đôi dép cói [được cung cấp sẵn ở nhà 
xí] và bỏ đôi dép rơm của ông lại trước nhà xí. Đây được gọi là “đổi dép.” 


Sách Thiên Uyển Thanh Qui nói, “Khi ô ông muốn đi nhà rửa, hãy đi sớm 
vừa đủ. Đừng vội vã và gây tai nạn. Hãy Xếp áo cà-sa của ông lại và để nó 
lên kệ, hay treo nó lên sào tre nơi nhà rửa.” 


Hãy bước vào bên trong và đây cánh cửa trượt đóng lại bằng tay trái. 
Hãy đồ một chút nước vào cái chậu gỗ. Rồi, hãy đặt cái thùng phía trước 
ông, ở chỗ được cho là như vậy. Trong khi đứng, hãy búng ngón tay [của 
bàn tay phải] ba lần [để loại bỏ bất tịnh], trong khi giữ nắm tay trái ở ngang 
thắt lưng bên trái. 

Hãy kéo phần dưới và các góc của đồ lót, mặt hướng về cửa, đặt hai bàn 
chân lên hai bên thành chậu, ngồi xỏm xuống, và đại tiện. Đừng làm bắn 
các bên. Đừng làm dính đất phía trước và phía sau [thành chậu]. 

Hãy im lặng toàn bộ thời gian. Đừng nói chuyện qua tường hay ngâm 
nga lớn tiếng. Đừng khạc nhô một cách gây phiên. Đừng rên rỉ than thở. 
Đừng viết trên tường. Đừng vẽ trên nền đất bằng que nhà xí. 

Sau khi đại tiện xong, hãy dùng que lau. Một cách khác là dùng giấy, 
đừng dùng giấy đã dùng rồi hay có viết chữ trên đó. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 83 


Hãy để ý xem que chùi sạch hay dơ. Que chùi có hình tam giác [làm 
bằng tre hay gỗ], dài độ ba tắc, và dày bằng ngón tay cái. Một vài que được 
sơn, trong khi những que khác thì không. Những que dơ đặt trong thùng 
chứa que dơ. Những que sạch có thê tìm thấy trên cái bàn gần cạnh chậu 
gỗ. 

Sau khi dùng que hay giấy, hãy nhặt lấy cái thùng bằng tay phải, hãy 
làm ướt kỹ bàn tay trái, chụm nó lại, đồ nước vào, và trước hãy rửa sạch 
nước tiểu cho mình ba lần. Rồi rửa sạch phân. Hãy rửa đúng và làm cho 
thân ông sạch. Trong quá trình này, đừng nghiêng thùng mạnh, đỗ quá 
nhiều nước, hay làm mắt nước nhanh vì quá đầy vôc tay. 

Sau khi rửa thân mình, hãy đề thùng lại vị trí cũ. Dùng que hay giấy lau 
khô hoàn toàn hai vùng của thân ông. Rồi, kéo và làm ngay ngăn quân và 
các góc của đồ lót bằng tay phải. Khi ông xách thùng bằng tay phải và rời 
nhà xí, hãy cởi đôi đép cói ra và mang lại đôi đép rơm của ông. Rồi đi đến 
vùng rửa và trả thùng về vị trí cũ. 

Kế tiếp, hãy rửa hai bàn tay. Hãy lấy cái vá múc tro bằng tay trái, múc 
một ít tro, và đặt nó lên một miếng ngói. Thêm vài giọt nước vào đó với 
bàn tay phải và rửa bàn tay [trái] dính đất. Rửa bằng cách chà nó lên miếng 
ngói, như mài con đao rỉ sét. Rửa nó bằng tro ba lần. Rồi, bỏ bụi lên miếng 
ngói, thêm vài giọt nước, và rửa tay ba lần hay nhiều hơn. Sau đó, lấy một 
ít bột hạt bồ kết” bằng tay phải, nhúng cả hai tay vào nước trong một cái 
thùng gỗ nhỏ, và rửa kỹ. Hãy rửa khắp hai bàn tay lên đến cổ tay. Hãy rửa 
tay với sự chú ý hoàn toàn và thành khẩn. Như thế, hãy rửa ba lần với tro, 
ba lần với bụi, và một lần với bột hạt bồ kết. Như vậy là rửa bảy lần cho 
cho mỗi lần dùng nhà xí là đúng lượng. Cuối cùng, hãy rửa tay ông trong 
một thùng gô lớn. Lần này, đừng dùng cỏ hay tro mà dội tay bằng nước 
lạnh hay nước ấm. Sau khi rửa, hãy cho nước đã dùng vào một cái thùng 
nhỏ. Lấy nước sạch vào một thùng lớn và dội lại hai bàn tay. 


Kinh Hoa Nghiêm nói: 
Rửa tay tôi bằng nước, 
nguyện tât cả chúng sinh 


được bàn tay thù thắng 
đê giữ gìn pháp phật. 


s Tiếng Anh: honey locust powder. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 84 


Khi cầm cái gáo, ông hãy luôn luôn dùng tay phải. Đừng gây tiếng ồn. 
Đừng bắt cần làm tóe nước, văng bột hạt bồ kết, hay làm ướt vùng tây rửa. 

Hãy lau khô hai tay bằng cái khăn dùng chung hay bằng khăn riêng của 
ông. Rồi đi đến cây sào tre nơi ông treo y ngoài, mở nút dây đai, và treo nó 
lên sào. Chập hai tay lại, mở khăn ra, và mặc y ngoài vào. 

Rồi, hãy treo cái khăn qua cùi chỏ trái và làm thơm hai bàn tay. Ở khu 
vực chung, có một cái que bằng gỗ già-la (trằm hương) có khắc hình một 
cái lọ quí. Nó dày bằng ngón tay cái và dài bằng bề ngang của bốn ngón 
tay. Một sợi dây dài khoảng một thước xỏ qua các lỗ ở hai đầu que gỗ già- 
la, treo trên sào tre. Nếu ông chà que này với cả hai bàn tay, chúng trở nên 
có mùi thơm. 

Khi treo dây đai lên sào tre, đừng để nó chập vào nhau; hãy giữ các đầu 
dây đai không quyện vào nhau. 

Phương thức này [dùng cho nhà xí] là để làm sạch đất phật, làm đẹp đất 
phật. Hãy triệt để theo phương thức này. 

Chớ hành động vội vàng. Đừng nghĩ làm cho xong và nhanh chóng trở 
về. Hãy tĩnh lặng suy nghĩ về lời dạy: “Nơi nhà rửa, không thuyết giảng 
pháp.” Đừng quan sát những tăng nhân trên đường đến nhà xí. 

Đề làm sạch phòng nhà xí, nước lạnh là thích hợp. Người ta nói rằng 
nước nóng có thê làm xáo trộn dạ dày. Đề rửa tay, dùng nước ấm là được. 
Nhà rửa được trang bị một cái âm cho mục đích này. 

Thiên Uyển Thanh Quy nói, “Dù đêm khuya, hãy giữ cho nước ấm và 
dầu [cho đèn] cháy. Hãy làm cho nước nóng lúc nào cũng có thể dùng 
được, như thế tăng nhân không bị cắt ngang.” Như thế chúng ta biết rằng cả 
nước nóng và nước lạnh đều được dùng trong nhà rửa. 

Nếu nhà xí bân, hãy đóng cửa và treo biển báo “Bần.” Nếu lỡ làm rơi 
thùng, hãy đóng cửa và treo biển báo “Ướt.” Đừng dùng nhà xí khi ông 
thấy những biển báo như thế. Nếu ông đang vào một nhà xí bẩn hay ướt, và 
có người khác ra dấu cho ông biết bằng cách búng ngón tay, hãy ở ngoài 
một lúc [để người ấy làm sạch nhà xí]. 


Thiển Uyển Thanh Quy nói, “Những ai không làm sạch không được 
phép ngồi trên giường thiền, hãy tôn kính tam bảo, và nhận sự tôn kính của 
người khác.” 

Kinh Ba Ngàn Oai Nghỉ nói, “Những ai không tự làm sạch nước tiêu hay 
phân là phạm lỗi dushkrita [điều sai trái nhẹ]. Họ không được phép ngồi 
trên bồ đòn thanh tịnh của tăng nhân và tôn kính tam bảo. Dù cho họ có làm 
thế, cũng không có lợi ích.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 85 


Như thế, ở chỗ tu tập nhiệt tâm cầu đạo, hãy ưu tiên thực hiện phương 
thức làm sạch này. Làm sao ông có thê không tôn kính tam bảo? Làm sao 
ông có thê không thọ nhận sự tôn kính của người khác? 

Ở chỗ hành trì của phật tổ, luôn luôn có oai nghỉ của sự tây sạch này. 
Tây sạch không phải do ta bắt buộc, nhưng chính là sự hành xử oai nghi. 
Tây sạch là phương thức tiếp, tục của tất cả các phật. Tây sạch là hoạt động 
hằng ngày của tất cả các tổ. Ấy là phương thức của phật không phải chỉ có 
tất cả các phật ở cõi này, mà tất cả các phật trong mười phương. Ấy là 
phương thức của phật của đất tịnh và đất bất tịnh. 

Những ai nghe được chút ít nghĩ rằng các phật không có phương thức 
nơi nhà rửa hay phương thức cho các phật trong Thế giới Ta-bà khác với 
phương thức của các phật nơi tịnh địa. Đây không phải là sự tham học đạo. 


Hãy biết rằng chuyện sạch hay dơ thì giống như sự rỉ máu đối với những 
người xuất gia. Đôi khi nó nhẹ nhàng, và những lúc khác nó trầm trọng. 
Như thé, hãy ý thức rằng tất cả các phật đều dùng nhà rửa. 


Chương 14 của Luật Thập Tụng “Š nói: 


Sa-di La-hầu-la ở tại nhà rửa của Phật và Phật biết điều đó. Vỗ bàn tay phải lên 
đâu La-hâu-la, Phật bảo La-hâu-la: 


Con ở đây chẳng phải vì nghèo 
Cũng chăng vì mất đi sự giàu sang, 
mà vì cầu đạo. 

Người xuất gia nên chịu khó như thế. 


Như ông thấy, có một nhà rửa ở chỗ tu tập của Phật. Oai nghi trong nhà 
rửa của Phật là làm sạch, đã được truyền từ tô đến tổ. Mà phương thức phật 
vẫn được thực hành trong niềm vui cát tường đối với những người cầu đạo 
ngày xưa. Đây là gặp được những gì khó gặp. 


Trên hết, đức Như Lai từ bi giảng pháp cho La-hầu-la bên trong nhà rửa. 
Nhà rửa là nơi hội chúng đê Phật chuyên bánh xe pháp. Phương thức ở chô 
tu tập này đã được các phật tô đích truyền. 


“8 Luật Thập Tụng (Jũju Ritsu): một biên tập về giới luật của trường phái Nhất thiết hữu 
bộ (Sarvãstivãdin), một trong hai mươi trường phái Phật giáo thời kỳ đầu ở Ấn Độ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 86 


Chương 34 của Luật Ma-ha Tăng-k}'” nói: “Không nên đặt nhà rửa ở 
phía đông hay phía bắc [tự viện], mà đặt ở phía nam hay phía tây. Nơi tiêu 
tiện cũng nên như thế.” 

Hãy theo công thức này, đây là phương án cho các tự viện ở Ấn Độ — 
những dãy nhà nơi đức Như Lai vẫn hiện diện. Hãy biết rằng công thức này 
không chỉ là phương thức phật của một vị phật, mà còn là của những nơi tu 
hành — tự viện — của Bảy Phật. Đây không phải là [Phật Thích-ca-mâu-m] 
khởi đầu, mà nó là oai nghỉ của tất cả các phật. 

Nếu ông xây một tự viện và tu tập phật pháp trước khi làm sáng tỏ 
chuyện này, có thê có một số sai lầm, oai nghi không thê đầy đủ, sự giác 
ngộ phật không thể hiện thành. Khi ông kiến trúc một chỗ tu tập và dựng 
một tự viện, hãy theo phương thức phật được phật tổ đích truyền. Vì 
phương thức này của pháp là của những người thừa kế đích thực và của sự 
đích truyền, công đức của nó đã được tích lũy. 

Không có những người thừa kế được đích truyền của các phật tổ, ông 
chưa biết thân-tâm của phật pháp, ông chưa sáng tỏ việc làm của phật. Mà 
phật pháp của Phật Thích-ca-mâu-ni đã truyền bá khắp mười phương nghĩa 
là thân-tâm của Phật hiện thành. Giây phút thân-tâm của Phật hiện thành là 
như vậy. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, huyện 
Vũ Trị (U)), tỉnh Sơn Thành (Yamashiro), vào ngày hai mươi ba, tháng mười, 
năm thứ nhất, niên hiệu Diên Ứng (En 'o) [12397 ."° 


*® Luật Ma-ha Tăng-kỳ (Maka Sogi Ritsu): Một biên tập các giới luật của trường phái Đại 
chúng bộ (Mahäsamghika), một trong mười tám trường phái Phật giáo thời kỳ đầu của Ấn 
Độ. Trường phái này trở thành nguồn gốc của Phật giáo Đại thừa. 

”° Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 87 


8. RỬA MẶT 
(Semmen: Tây diện) 


Kinh Pháp Hoa Ÿ” nói, “Nếu xoa dầu lên thân ông sau khi rửa sạch những 
dơ bân, và mặc y sạch, ông sạch bên trong và bên ngoài.” 


Pháp này đuợc Như Lai thuyết giảng ở hội chúng pháp hoa khi ngài dạy 
những người cam kết tu tập bốn pháp an lạc. Nó không bình đăng với 
những giáo pháp khác và không giống các mục trong các kinh khác. 

Như thế, làm sạch thân và tâm, thoa dầu thơm lên thân sau khi tây sạch 
bản, là một pháp phật tiên khởi. Mặc y sạch là một pháp tây sạch. Bằng 
cách rửa sạch dơ bẩn và thoa dầu thơm lên thân, ông sạch cả trong và 
ngoài. Khi ông sạch cả trong và ngoài, thân, tâm, và y báo của ông tất cả 
đều sạch. 

Những ai vô minh và không nghe và tu tập phật pháp, nói, “Mặc dù ông 
có thê rửa sạch da mình, ông có ngũ tạng lục phủ ” trong thân. Nếu ông 
không rửa sạch tất cả các giác quan của ông, ông không thanh tịnh.” Những 
người nói lời như thế là chưa nghe và biết phật pháp. Họ chưa gặp một vị 
thầy đích thực, con của các phật tô. 

Bây giờ, hãy tham học chánh pháp của phật tổ, bỏ đi lời của những 
người có cái thấy tà vạy. Biên giới của tất cả các pháp không thể quyết định 
được, bên trong và bên ngoài của các đại [yêu tố] không thê năm bắt được. 
Như thế, bên trong và bên ngoài của thân và tâm không thê năm bắt được. 
Tuy nhiên, một vị bồ-tát của thân cuối cùng giặt áo cà-sa và làm sạch thân 
tâm trước khi ngồi nơi đạo tràng và đạt đạo. Đây là oai nghi của các phật 
quá khứ, hiện tại, và vị lai ở mười phương. Một vị bồ-tát của thân cuối 
cùng có công đức, tuệ giác, thân, tâm đáng tôn kính nhất, vô thượng, và 
sáng ngời, khác với những người khác trong tất cả mọi khía cạnh. Đạo tẩy 
tịnh của chúng ta cũng như thê. 


** Kinh Pháp Hoa (Ph.: Saddharma Pundarika). Tức Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. (Nhan đề 
tiếng Phạn không có chữ Kinh “Sutra”). Đầy ngụ ngôn và hình ảnh thi ca, đây là một trong 
những kinh được tôn kính nhất trong kinh điển Đại Thừa. Các kinh khác được coi là quyền 
giáo, đối lại với “viên” hay vô thượng giáo của Pháp Hod. Điều độc nhất vô nhị của kinh 
này là những giáo lý về Nhất Thừa, và về sự giác ngộ của đức Phật từ quá khứ vô thủy. 

”? Cách xếp loại của người Trung Hoa xưa. Ngũ tạng: tim, thận, phổi, gan, và lá lách; lục 
phủ: ruột kết, ruột non, dạ dày, túi mật, bọng đái, và tam tiêu (ba mạng mỡ dính liền với 
các tạng phủ). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 88 


Thân và tâm của một người thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian. Một 
đại thiên thế giới có thể an định qua một cái ngồi đơn độc. Dù thế, vào 
chính lúc ấy thân và tâm không thể đo lường bởi mình hay người khác. Nó 
là sức mạnh của phật pháp. Độ đo của thân và tâm không phải là năm hay 
sáu thước bởi vì năm hay sáu thước không phải là không thể thay đồi. 

Chỗ thân ở không có biên cũng không có vô biên, nó không có giới hạn 
đối với thế giới này hay thế giới kia, với toàn thê thế giới hay toàn thể thế 
giới vô lượng. Như trong một câu nói xưa, “Nó là cái gì đây? Hãy miêu tả 
nó sơ lược hay chỉ tiết.” 

Độ đo của tâm không thê biết được bằng suy nghĩ hay phân biệt. Nó 
cũng không thể biết được bằng không suy nghĩ hay không phân biệt. Độ đo 
của thân và tâm là như vậy; độ đo của sạch sẽ cũng như vậy. Độ đo sạch sẽ 
này, tu tập và chứng ngộ nó, là điều phật tổ quan tâm. 

Đừng biến cái ngã toan tính của ông thành ưu tiên. Đừng làm cái ngã 
tính toán của ông thành có thật. Bằng cách rửa và tây sạch, ông hoàn toàn 
nhận lấy độ đo của thân và tâm và làm cho thân tâm thanh tịnh. Ngay cả 
bốn đại và năm uân, và những gì không thê hủy hoại [nơi thân và tâm], có 
thê tịnh hóa bằng cách tẩy sạch. 

Đừng nghĩ rằng chỉ súc hay giặt bằng nước là làm các vật sạch được. 
Làm sao nước bản lai có thê là tịnh hay bắt tịnh? Dù cho nước bản lai là 
tịnh hay bất tịnh, chúng ta không nói rằng nước làm cho các chỗ nó đến 
được tịnh hay bắt tịnh. Chỉ khi nào ông giữ gìn sự tu chứng của phật tô, 
phật pháp rửa bằng nước và làm sạch băng nước, là nước được truyền. 
Bằng tu chứng theo cách này, ông nhảy vọt qua tịnh, nhập vào bất tịnh, và 
xả bỏ không tịnh và không bắt tịnh. Bằng cách này, giáo lý rửa những gì 
chưa bị ô nhiễm và rửa những gì rất thanh tịnh được duy trì chỉ theo cách 
của phật tổ. Điều này ngoại đạo không biết. 

Nếu lời tuyên bố của những người vô minh là đúng, dù cho ông nghiền 
ngũ tạng lục phủ thành bột, biến chúng thành không, và rửa chúng bằng 
nước của toàn thể biển lớn, làm sao thân và tâm thanh tịnh nếu ông không 
rửa bên trong các vi trần? Làm sao ông có thể đạt được thanh tịnh mà 
không rửa bên trong cái không? Nhưng những kẻ vô minh không biết cách 
tây sạch cái không. 

Khi ông rửa trong chánh pháp được phật tổ đích truyền, bên trong và 
bên ngoài thân và tâm, cũng như bên trong, bên ngoài, và ở g1ữa của ngũ 
tạng, lục phủ, thân, tâm, y báo, thế giới hiện tượng, và hư không đều tức 
thời được sạch sẽ. Khi ông tịnh hóa bằng nhang và hoa, quá khứ, hiện tại, 
vị lai, nhân duyên, và nhân quả tức thời được thanh tịnh. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 89 
Phật nói, “Sau ba [lần] tắm và làm thơm, thân và tâm ông được sạch sẽ.” 


Như thế, cách làm thanh tịnh thân và làm thanh tịnh tâm là luôn luôn 
làm thơm mình sau mỗi [lần] tắm. Tiếp tục cách này, ông hãy tắm ba lần và 
làm thơm ba lần, lễ bái Phật, chuyên [tụng] kinh, ngôi thiền, và kinh hành. 
Nếu ông sắp trở lại ngồi thiền sau khi kinh hành, hãy luôn luôn rửa chân. 
Ngay cả khi chân không đơ, tục lệ của phật tổ là làm như thế. 

Trong ba fắm và ba làm thơm, một tắm có nghĩa là tắm. Toàn thân tắm. 
Sau đó, ông mặc y vào như thường lệ, đốt nhang thơm, và làm thơm bên 
trong phần trên của chiếc y, áO cà-sa, và chỗ ngôi. Rồi, tắm một lần nữa và 
làm thơm một lần nữa. Điều này thực hiện ba lần. Đây là lệ thường trong 
pháp. Đó không phải là làm mới lại sáu căn và sáu trần, mà lực tẩy sạch 
được hiện thành. Đừng nghi ngờ điều đó. Trong phật pháp đức hạnh thanh 
tịnh hiện thành ngay cả khi ba độc”” và bốn điên đảo ” chưa được loại bỏ. 

Khi ông rửa mình bằng già-la [chiên đàn], chớ bẻ nó thành miếng hay 
nghiền nó thành bột, mà dùng nguyên miếng xoa vào thân mình. Trong 
phật pháp có cách chính thức làm sạch thân. Do đó, hãy làm sạch thân, tâm, 
bàn chân, mặt, mắt, miệng, bàn tay, đầu, bát ă ăn, và cả-sa, và hãy rửa sạch 
nước tiểu và phân. Đây là cách đích thực của tất cả phật tổ quá khứ, hiện 
tại, và vị lai. 

Đề cúng dường phật, pháp, và tăng-già, hãy dùng những cây nhang khác 
nhau. Trước hết, hãy rửa tay, súc miệng, và mặc ờ sạch. Đồ nước sạch vào 
một cái thau sạch, rửa và làm thanh tịnh nhang, rôi cúng dường thế giới của 
phật, pháp, và tăng-già. Nguyện rửa sạch hươn ơng € chiên đàn từ núi Ma-la- 
da” băng nước tám đức hạnh từ hồ A-na-bà-đạt”” và cũng đường tam bảo! 

Cách rửa mặt được truyền từ Ấn Độ và lan rộng ở Trung Hoa. Mặc dù 
nó được miêu tả như là thanh quy trong các giới kinh, cách truyền giáo lý 
do các phật tổ truyền [trong truyền thống Thiền] là cách đích thực. Nó 
không những được phật tổ duy trì hằng trăm năm, mà nó còn được người ta 
thực hành rộng rãi hằng tỉ kiếp trước và sau. Rửa mặt không chỉ là loại bỏ 
cái bắn; nó là huyết mạch của phật tổ. 


*Š Bq độc: tham, sân, và sĩ. 

** Bốn điên đảo: bốn cái thấy điên đảo về thường, lạc, ngã, tịnh. 

** Núi Ma-la-da (Malaya). Một nơi ở vương quốc Dravida xưa ở nam Ấn Độ nơi sản xuất 
cây chiên đàn trắng làm nhang. 

*° Hồ A-na-bà-đạt (Anavatapa): Một cái hồ ở trung tâm thế giới theo vũ trụ quan Phật 
giáo. Được các kinh miêu tả là luôn luôn lạnh và tươi tắn không có nóng bức. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 90 


Theo thanh quy, nếu một người không rửa mặt, người lễ bái và người 
được lễ bái cả hai đều có lỗi. Người lễ bái và người được lễ bái vốn là 
không, và vốn đã buông xả. Như thế, hãy luôn luôn rửa mặt mình. 

Thời gian rửa mặt hoặc là canh năm của đêm hay lúc rạng đông. Khi 
tiên sư Như Tịnh làm trụ trì tự viện Thiên Đồng, sư chỉ định phân cuối canh 
ba của đêm là để rửa mặt. 

Hãy mặc y một hay hai mảnh, mang khăn tay, và đi đến thau rửa mặt. 
Khăn tay là tắm vải rộng cỡ bình thường dài mười hai thước." Không nên 
dùng màu trắng. Vải màu trắng bị cắm. 


Kinh Ba Ngàn Oai Nghỉ nói: 


Dùng khăn tay, có năm qui định: Lau khô mình bằng đầu trên và đầu dưới của 
khăn; lau khô tay bằng một đầu và lau mặt bằng đầu kia; đừng dùng nó chùi 
mũi; hãy giặt nó nêu ông lau bân; đừng dùng nó lau toàn thân. Và hãy mang nó 
theo khi ông tắm. 


Hãy giữ gìn khăn theo cách này. Hãy xếp đôi và treo nó trên chỗ khuỷu 
tay trái. Hãy lau khô mặt bằng một nửa khăn và tay bằng nửa kia. Đừng 
chùi mũi có nghĩa là không lau nó bên trong mũi hay chùi nước mũi. Ông 
không nên lau nách, lưng, dạ dày, rỗn, đùi, chân bằng khăn tay. 

Khi nó dơ, hãy giặt và phơi khô trên lửa hay dưới ánh mặt trời. Đừng 
dùng nó đề chà rửa thân khi tắm. 

Cái chậu để rửa mặt cho vân đường [tăng đường] thì để ở vùng phụ 
thêm phía sau [vân] đường. Nó ở phía tây đối với chiêu đường [phòng học]. 
Có một họa đồ xây cất [bao gồm khu vực này] được truyền đến ngày nay. 
Ở các am cư trú và phương trượng cá nhân, thau rửa mặt đặt ở những chỗ 
thuận tiện. Chỗ rửa mặt của vị trụ trì đặt ở phương trượng của trụ trì. Thau 
rửa cho các vị tăng trưởng lão và sư trưởng cũng được cung cấp ở các chỗ 
thuận tiện. Nếu vị trụ trì ngủ ở vân đường, ông ấy nên rửa mặt ở cái thau 
phía sau đường. 

Khi ông đến chỗ cái thau, hãy treo khăn quanh cô mình. Hãy kéo hai đầu 
khăn về phía trước từ hai bên cô, hãy đầy các đầu khăn về phía sau dưới hai 
nách, đưa khăn ngang qua lưng, mang hai đầu khăn tới phía trước, và buộc 
nó lại trên ngực. Theo cách này ve áo của chiếc y ban ngày được chiếc 
khăn che phủ và các ống tay áo được cột lên cao hơn các cùi chỏ. Hai cánh 


”” Xem chú thích số 37, trang 76. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 91 


tay trước và hai bàn tay đề trần, giống như khi ông buộc cái khăn choàng cổ 
[để giữ các ống tay áo xếp nếp]. 

Trường hợp ông rửa mặt ở cái chậu phía sau tăng đường, hãy nhặt cái 
thau rửa mặt, lấy ít nước ấm trong cái nôi lớn, đồ nó vào cái thau. Nếu ông 
ở chỗ nào khác, hãy đồ nước ấm từ cái thùng gỗ ấm. 


Rồi, hãy dùng một cành dương liễu. Cách nhai cành dương liễu đã mất 
từ lâu và không có chỗ nào dùng nó ở các tự viện Trung Hoa Đại Tống. 
Nhưng chúng ta thực có chỗ dùng cành dương liễu ở chùa Vĩnh Bình °Š núi 
Cát Tường. Vậy đây là cách thực hành hiện thời. 

Trước hết, hãy nhai một cành dương liễu: Hãy nhặt một cành với bàn tay 
phải và tụng một lời nguyện. 

Phẩm “Tịnh Hạnh” của Kinh Hoa Nghiêm nói: 


Cầm cành liễu tôi nguyện: 
Tất cả chúng sinh đạt 
chánh pháp và kinh nghiệm 
tính thanh tịnh bản lai. 


Trước khi nhai cành liễu, hãy tụng: 


Nhai cành liễu tôi nguyện: 
Tất cả chúng sinh được 
chiếc răng nanh hàng phục 
và nghiền nát mê hoặc. 


Rồi nhai cành đương liễu. 

Bề đài cả cành dương liễu có thể bằng bốn, tám, mười hai, hay mười sáu 
lần bề dày của một ngón tay. 

Chương 34 của Luật Ma-ha Tăng-chỉ nói, “Hãy dùng những que nhai 
theo bề dài của chúng. Cành dài nhất dài bằng bề dày mười sáu ngón tay, 
và cành ngắn nhất dài bằng bề dày bốn ngón tay.” 


*# Chùa Vĩnh Bình (Eihei-ji): Được đặt tên vào năm 1246. Trước kia được gọi là chùa Đại 
Phật (Daibutsu-ji). Trung tâm huấn luyện Thiền ở huyện Shibi, tỉnh Việt Tiền (Echizen), nay 
là Phúc Tỉnh (Fukui), Nhật Bản, do Đạo Nguyên sáng lập. Eihei là cách dịch âm từ Yong- 
ping (Vĩnh Bình: bình yên vĩnh cửu), niên hiệu của nhà Hậu Hán, 58-75, khi Phật giáo được 
chính thức giới thiệu vào Trung Hoa. Tên núi của chùa là núi Cát Tường (Kichijo-zan). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 92 


Hãy biết rằng que nhai không nên ngắn hơn bề dày bốn ngón tay. Những 
que dài hơn bề dày mười sáu ngón tay là không hợp. Bề dày của một ngón 
tay có nghĩa là bề dày của ngón tay út. Tuy nhiên, không có sự hạn chế các 
ngón tay có thê mỏng như thế nào [làm tiêu chuẩn đo lường]. Quce nhai có 
hình ngón tay út; một đầu dày và một đầu mỏng. Ông nhai đầu dày qua sớ 


gỗ. 


Kinh Ba Ngàn Oai Nghỉ nói, “Đừng nhai hơn ba phân ° của que nhai.” 


Ông nhai que nhai nhiều lần và chải bề mặt của răng như ông đang đánh 
bóng răng. Hãy chải và súc nhiều lần. Cũng chú ý chải nướu răng nữa. Chải 
và làm sạch giữa các răng. Thường súc rửa, miệng ông sẽ sạch. Rồi hãy cạo 
lưỡi. 

Kinh Ba Ngàn Oai Nghỉ nói, “Cạo lưỡi có năm qui định: Đừng cạo thái 
quá; hãy ngừng khi chảy máu; đừng cử động tay rộng có thê làm bấn áo 
ông; đừng ném bỏ cành dương liễu hay dùng nó đánh người khác; luôn 
luôn cạo lưỡi ở nơi kín đáo.” 

Gọi là “ba cạo lưỡi” có nghĩa là cạo lưỡi trong khi giữ nước trong miệng 
ba lần. Nó không có nghĩa là ba nhát cạo lưỡi. Hãy nhớ ngừng lại nếu ông 
bắt đầu chảy máu. Hãy cạo chu đáo theo cách này. 


Kinh Ba Ngàn Oai Nghỉ nói, “Làm sạch miệng có nghĩa là nhai cành 
dương liễu, súc miệng, và cạo lưỡi.” 

Như thế, phật tổ và con cháu của các ngài bảo vệ và duy trì việc dùng 
cành dương liễu. 


[Kinh Hiển Ngu”° nói:] 


Có lần, Phật với một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ-kheo ở tại Rừng Trúc của 
thành Vương Xá (Rajagriha). Đó là ngày mồng một tháng mười hai. Vua Ba- 
tư-nặc (PrasenaJIt) chuẩn bị bữa ăn cho họ. Vào lúc sáng sớm, nhà vua dâng 
một cảnh dương liễu cho đức Phật, ngải nhận lấy, nhai nó, và ném phần còn lại 
trên mặt đất. Nó bắt đầu mọc thành cây; rễ và cành của nó hiện ra dày đặc. Nó 


** Phân (Nhật: bu) đơn vị đo lường xưa của Trung Hoa, bằng 1/10 tốc (sun: thốn). Tương 
đương 0,26 cm. 
5° Một biên tập sáu mươi chín câu truyện. Có nhan đề như thế ở Trung Hoa. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 93 


trở thành cao đến năm trăm do-tuần."" Cành và lá của nó trải ra như những đám 
mây và che phủ khắp cả. Nó nở hoa to như những cái bánh xe. Nó kết trái lớn 
như cái bình. Rễ, cành, nhánh, và lá của nó tất cả đều làm băng bảy báu, cực kỳ 
mỹ lệ, phản ánh và chiếu sáng nhiều màu, che bóng mặt trời và mặt trăng. Quả 
của nó dịu ngọt như đề hồ và hương thơm của nó nhuần thắm khắp mọi nơi và 
làm hài lòng mọi người. Khi gió thôi, tiếng cành lá xào xạc tạo nên điệu nhạc 
tuyệt vời và thuyết giảng pháp, không ai nhàm chán. Thấy sự biến hóa này, tất 
cả mọi người tin sâu hơn. Phật nói pháp đáp ứng với sự lãnh hội của tất cả 
nghe và mở rộng cõi lòng. Một số lớn những người cầu đạo thọ nhận phật quả 
và lên cối trời. 


Như thế, một cách cúng dường đức Phật là dâng một cành dương liễu 
vào lúc sáng sớm. Rồi ông cúng dường nhiều vật khác nhau. Mặc dù có 
nhiều câu chuyện về sự cúng dường đức Phật một cành dương liễu và để 
đức Phật dùng một cành dương liễu, vì các ông cần biết điều đó, bây giờ tôi 
trình bày câu chuyện cúng dường này của vua Ba-tư-nặc, nó đã trở thành 
một cây cao. 

[Theo Kinh Hiển Ngu:] Chín trăm triệu người theo của sáu thầy ngoại 
đạo đã đến gặp Phật và yêu cầu ngài nhận họ làm đệ tử. Phật nói, “Đến đi, 
các tỳ-kheo.” Rồi tất cả bọn họ trở thành tỳ-kheo với tóc râu đã cạo bỏ và 
thân họ quấn áo pháp. Đức Phật giảng pháp cốt yếu. Tham dục của họ tiêu 
tan, tất cả họ đều thành a-la-hán.” 

Như vậy, bởi vì đức Như Lai dùng một cành dương liễu, người và trời 
đã cúng dường cho đức Như Lai. Chúng ta biết rõ răng nhai cành đương 
liễu là điều được các phật, bồ-tát, và đệ tử của các ngài duy trì. Không dùng 
nó, thì cách dùng nó sẽ bị chênh mảng. Không dùng nó là thảm thương. 


Kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới nói: 


Các ông, những người con của Phật, nên tu hạnh đầu đà ngày đêm, ngồi thiền 
trong mùa đông và mùa hè, và tham dự kỳ an cư mùa hè. Luôn luôn dùng cảnh 
dương liễu, bột rửa, ba chiếc y, một cái bình, bát, một nệm ngồi, một tích 
trượng, một bát nhang, một bịch nước, một cái khăn, một con dao, một viên đá 
lửa, nhíp nhồ râu, một nệm rơm, kinh, một tập sách giới luật, một tượng Phật, 
và một tượng bồ-tát. Khi các ông, những bồ-tát tu hạnh đầu đà hay hành cước 


°* Do-tuần (Ph. yojana): Đơn vị đo lường. Bảy đến chín dặm. Quãng đường một ông vua 
ngày xưa du hành trong một ngày. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 94 


một hay hai trăm 7ý (1i), các ông nên luôn luôn mang theo mười tám món này. 
Tu hạnh đầu đà từ ngày mười lăm tháng giêng đến ngày mười lăm tháng ba, và 
từ ngày mười lăm tháng tám đến ngày mười lăm tháng mười. Trong các thời kỳ 
này hãy mang theo mười tám món này như con chim mang hai cái cánh. 


Đừng bỏ một món nào trong mười tám món này. Nếu ông không làm 
theo lời đạy này, sẽ như con chim mất đi một cánh. Dù cho có cánh kia, nó 
sẽ không thê bay. Rồi, nó sẽ không thể theo đường chim. Một bồ-tát cũng 
giông như thế. Không được trang bị mười tám loại cánh này, sự tu tập của 
bồ-tát ấy sẽ không thể được. 

Trong mười tắm món ấy, cành dương liễu được liệt kê đầu tiên. Nó là 
món đầu tiên để mang theo. Những người sáng tỏ cách dùng cành đương 
liễu là những bồ-tát sáng tỏ phật pháp. Những ai chưa sáng tỏ điều này thì 
chưa từng mộng thấy phật pháp. Như vậy, thấy cành dương liễu là thấy 
phật tô. 

Nếu có người hỏi ông, “Thế nào là việc cốt yêu?” hãy nói, “Tôi may 
mắn gặp Ông Già Vĩnh Bình nhai cành dương liễu.” 

Giới bồ-tát này của Kinh Phạm Võng Bô-tát Giới đã được các bồ-tát quá 
khứ, hiện tại, và vị lai hành trì trong quá khứ, hiện tại, và vị lai Như thế, 
một cành dương liễu đã được hành trì trong quá khứ, hiện tại, và vị lai. 


Thiên Uyến Thanh Quy nói: 


Kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới giảng mười giới chính và bốn mươi tám giới phụ. 
Hãy làm quen với những giới ây bằng cách đọc và tụng chúng. Hãy biết làm 
sao giữ những giới ây, làm sao không phạm những giới ây, làm sao mở ra với 
những giới ấy, và làm sao tự kiểm soát mình. Hãy nương vào những lời thánh 
thiện này do miệng vàng của Phật nói ra và đừng nhằm lẫn mà đi theo những 
kẻ tầm thường. 


Hãy biết rằng giáo lý do các phật tổ đích truyền là như thế. Trái nghịch 
với nó thì không phải là phật đạo, không phải là phật pháp, không phải là tổ 
đạo. 

Tuy nhiên, người ta không thấy những cành dương liễu ở Trung Hoa 
Đại Tống vào những ngày này. Lần đầu tiên khi tôi thấy nhiều núi và tự 
viện khác nhau ở đó vào tháng thứ tư, năm thứ mười sáu, niên hiệu Gia 
Tĩnh (Katel), [1224], tăng nhân và những người thuộc các địa vị cao và 


®# Lý (li): đơn vị đo lường. Một lý tương đương 559, 8 mét vào đời nhà Đường và 553 mét 
vào đời nhà Tống. [Trong bản tiếng Việt có khi dịch !¡ là dặm. ND]. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 95 


thấp trong hay ngoài chính phủ không biết gì về những cành dương liễu 
này. Khi trong các tăng nhân không ai biết chuyện cành dương liễu, họ bối 
rối và lầm lẫn khi tôi hỏi họ về những cành dương liễu. Thương thay pháp 
thanh tịnh đã suy! 

Những người làm sạch miệng họ thì dùng bàn chải. Nó được làm bằng 
lông ngựa cắt dài khoảng một /ác và cặm giống như cái bờm ngựa trong 
một hình chữ nhật dài khoảng hai tắc trên một đầu của một cái sừng bò, dài 
sáu hay bảy ác và dày ba phản. Họ rửa miệng bằng một cái bàn chải như 
thế. Nó không thích hợp làm vật dụng cho tăng nhân. Vì nó là một dụng cụ 
bất tịnh, nó không phải là vật dụng cho phật pháp. Ngay cả những người tại 
gia thờ thần cũng nên tránh cái bàn chải như thế. 

Những cái bàn chải như thế cũng được tăng nhân và cư sĩ dùng để phủi 
bụi giày hay chải tóc. Cỡ kích của chúng thay đổi nhưng là cùng một loại 
dụng cụ. Song, trong hàng vạn người chỉ một người dùng chúng. 

Vì vậy, tăng nhân và cư sĩ ở Trung Hoa Đại Tống có hơi thở không tốt. 
Khi họ nói, người ta có thể nghe mùi hơi thở của họ cách xa hai ba /ước, 
thật khó chịu. Những người tự gọi mình là tôn sư đã đạt đạo, hay những bậc 
đạo sư của người và thần, không ý thức cách súc miệng, cạo lưỡi, và nhai 
cành dương liễu. Sự suy đồi đạo lớn của phật tô không thê đo lường được. 

Mạo hiểm sự sống như giọt sương của chúng ta vượt qua biển lớn vạn 
dặm và vượt qua núi sông của một đất nước xa lạ, chúng ta cầu đạo. Tuy 
nhiên, ấy là thời vận đáng thương tiếc của chúng ta để thấy pháp suy đôi 
như thê. Bao nhiêu pháp thanh tịnh đã tiêu vong trước chúng ta? Đáng tiếc, 
thực đáng tiếc. 

Mặt khác, cả tăng nhân lẫn cư sĩ trong và ngoài triều đình Nhật Bản có 
nghe và thấy một cành dương liễu. Nghe và thấy như thế là nghe và thấy 
ánh sáng phật. Nhưng cách nhai cành dương liễu của họ không phù hợp với 
đạo, và cách thực hành cạo lưỡi chưa được truyền cho; cách thực hành của 
họ thô sơ. So với nững người ở nước Tống không biết cành đương liễu, 
nhưng người ở đây có ý thức thực hành tuyệt vời. Những người phù thủy 
cũng dùng cành dương liễu. Hãy biết rằng cành dương liễu là một dụng cụ 
để xa lìa thế giới bụi bặm. Nó là một phương tiện để làm sạch. 


Kinh Ba Ngàn Oai Nghỉ nói: 


Có năm cách dùng cành dương liễu: Hãy cắt cây theo qui định; hãy nghiền 
cành dương liễu theo qui định; không nhai nhiều hơn một phân ba cành dương 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 96 


liễu; chỗ cái nướu nơi cái răng bị mất, hãy đặt cành dương liễu vào khoảng hở 
và nhai ba lân; hãy rửa mắt với nước súc rửa. 


Bây giờ chúng ta vốc nước đã dùng nhai cành đương liễu bằng bàn tay 
phải và súc miệng; lời dạy này đến từ Ba Ngàn Oai Nghỉ của Tăng Nhân. 
Điều này đã được dạy trong các gia đình người Nhật từ những thời xa xưa. 

Cách cạo lưỡi được sư Vinh Tây truyền [từ Trung Hoa]. Trước khi ông 
bỏ cành dương liễu sau khi dùng, ông xé nó ra từng mảnh từ đầu bị nhai. 
Đặt bề bén của một trong những mảnh đã xé lên lưỡi và cạo. Rồi, đỗ nước 
vào vốc tay của bàn tay phải của ông, súc miệng, và cạo lưỡi nhiều lần. 
Ông tiếp tục cạo bằng bề lưỡi của cành dương liễu đã xé ra cho đến khi hầu 
như lưỡi ông bắt đầu chảy máu. 

Khi ông súc miệng, hãy niệm bài chú này của Kinh Hoa Nghiêm: 


Bằng súc miệng đánh răng, 
nguyện tất cả chúng sinh 
hướng cửa pháp thanh tịnh 
đạt giải thoát cuối cùng. 


Hãy súc một số lần trong khi rửa bên trong miệng, gồm cả phía sau môi, 
phía dưới lưỡi, và phía sau hàm trên với các đầu ngón trỏ, ngón giữa, và 
ngón đeo nhẫn, giống như ông đang liếm chúng. Nếu ông vừa ăn đồ ăn có 
dầu, hãy dùng bột trái keo. 

Sau khi dùng cành dương liễu, hãy bỏ nó phía sau bức màn che. Búng 
ngón tay ba lần sau khi bỏ nó. Có một cái thùng để chứa những cành dương 
liễu phế thải nơi cái chậu phía sau tăng đường. Hãy bỏ nó một nơi khác ở 
những chỗ khác. Hãy nhồ nước súc miệng bên ngoài cái thùng. 


Kế tiếp, hãy rửa mặt của ông: Hãy vốc một ít nước âm trong thau rửa 
mặt bằng hai bàn tay và rửa khắp cả từ trán, lông mày, mắt, mũi, phía trong 
tai, hàm, đến má. Trước, hãy lấy một ít nước âm [bằng cái gáo], làm ướt và 
chà tất cả các bộ phận. Đừng để nhêu nước miếng hay nước mũi vào nước. 
Trong khi rửa như thế, đừng lãng phí nước ấm bằng cách làm tràn chậu hay 
làm tung tóe. Hãy rửa mặt cho đên khi sạch bân và không còn chất nhờn. 
Hãy rửa phía sau các giái tai để không có chất lỏng ở đó. Hãy rửa bên trong 
mí mắt để không có cát nơi mắt. Hãy gội tóc và đỉnh đầu. Đây là phương 
thức thiêng liêng. Sau khi rửa mặt và xả cạn nước, hãy búng ngón tay ba 
lân. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 97 


Rồi, hãy lau khô mặt bằng khăn. Hãy lau kỹ và làm khô nó hoàn toàn. 
Sau đó, mở nút khăn ra, xếp đôi nó lại, và treo nó qua khuýỷu tay trái. 

Nơi cái chậu phía sau tăng đường, có cung câp khăn rửa mặt dùng 
chung. Đó là những miếng vải trắng. Cũng có cái hộp bằng gỗ chứa lửa 
than [để hong khô tay]. Không thiếu khăn cho mọi người dùng. Hãy lau 
khô mặt và đầu bằng một cái khăn. Cũng có thể dùng khăn riêng của mình. 

Lúc rửa mặt, đừng gây tiếng động bằng cách để gáo nhêu nước, hay 
bằng bất cứ cách nào khác. Đừng làm tóe nước ấm và ướt chỗ gần đó. 

Hãy yên lặng tư duy và hoan hỉ rằng mặc dù chúng ta sống vào năm 
trăm năm cuối cùng [của ba thời kỳ năm trăm năm sau thời Phật Thích-ca- 
mâu-ni| ở trên một hòn đảo xa xôi của một nước heo hút, khi thiện nghiệp 
của chúng ta từ quá khứ đã không suy tàn, chúng ta chính thức thọ nhận oaI 
nghi của các phật xưa, hành trì nó, và thức ngộ nó mà không làm nó ô uẾ. 
Hãy bước đi nhẹ nhàng và nói một cách điềm tĩnh trong khi trở lại vân 
đường. 

Các am dành cho những hành giả trưởng lão cần có bồn rửa mặt. Không 
rửa mặt là trái với thanh quy. Lúc rửa mặt, có thể dùng thuốc cho da. 


Nhai cành dương liễu và rửa mặt là chánh pháp của các phật xưa. Nó 
nên được những người tu tập với tâm cầu đạo hành trì và nhận ra. Nếu nước 
ấm không có sẵn, hãy dùng nước lạnh, cũng là một phương thức xưa, một 
pháp xưa. Khi nước âm hay nước lạnh không có sẵn vào lúc sáng sớm, hãy 
lau mặt kỹ, thoa cỏ thơm hay bột nhang, rôi lễ bái Phật, đốt nhang, tụng 
kinh, và ngồi thiên. 

Không rửa mặt, tất cả mọi pháp tu đều thiếu tính đích thực. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Láâm vào 
ngày hai mươi ba, tháng mười năm thứ nhất, niên hiệu Diên Ủng 
(En o)[1239). 


HẬU TỪ 


Ở Ấn Độ và Trung Hoa, tất cả mọi nPười, kẾ cả vua, hoàng tử, quan lại, 
viên chức, tục, tăng, đàn ông và đàn bà quí tộc hay thường dân, và nông 
gia, đều rửa mặt. Họ có thau rửa mặt trong nhà, làm bằng bạc hay thiết 
cứng. Họ dâng sự rửa mặt của họ lên điện thờ thiên và thần. Họ dâng sự rửa 
mặt của họ lên các tháp thờ phật tổ. Cả cư sĩ và tăng nhân, sau khi rửa mặt, 
mặc y áo trang nghiêm và lễ bái thiên, thần, tổ tiên, và cha mẹ. Họ lễ bái 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 98 


thầy, tam bảo, vạn hàm linh trong ba cõi, và các chủ, chúa mười phương. 
Ngày nay, nông gia, công nhân vùng quê, ngư dân, tiều phu không quên rửa 
mặt. Song, họ không nhai cành dương liễu. 

Ở Nhật Bản, vua, quan, trẻ và già, quí tộc và thường dân, tục và tăng, 
không quên nhai cành dương liễu và súc miệng. Nhưng họ không rửa mặt. 
Một được, một mắt. 

Duy trì cả rửa mặt và nhai cành dương liễu là làm đầy đủ những gì đang 
thiếu. Ấy là sự hiện diện sáng ngời của phật tô. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine hay Kippo-ji), huyện Cái 
Điện (Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào ngày hai mươi, tháng mười, năm 
thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen)[ 1243]. 


Đã trình một lần nữa với hội chúng chùa Vĩnh Bình (Eihei-ji), núi Cát Tường 


(Kichjo-zan), huyện Cát Điền (Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào ngày 
mười một, tháng giêng, năm thứ hai niên, hiệu Kiên Trường (Kencho) [1250J. 
63 


3 Anh dịch: Linda Ruth Cutts và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 99 


9. LÊ BÁI ĐƯỢC TỦY 
(Raihai Tokuzui:Lê bái đắc tủy) 


Trong tu tập giác ngộ vô thượng, viên mãn, cái khó nhất là tìm được một 
bậc đạo sư. Đạo sư phải là một người mạnh mẽ, bất kế là nam hay nữ. Đạo 
sư nên là một người như vậy, với tri thức tuyệt hảo, tinh thần chồn hoang” 
[biến hóa], dù sống trong quá khứ hay hiện tại. Đây là bộ mặt [tự tánh] 
được tủy, đức hạnh dẫn đạo. Đây là “không mờ nhân quả,” và “Ông và tôi 
là như vậy.” 

Sau khi ông gặp được đạo sư của mình, hãy tỉnh tấn tu tập trong tỉnh 
thần cầu đạo, dứt bỏ vạn duyên, không chừa một giây phút nào. Hãy tu tập 
với trái tim, hãy tu tập ở bên kia trái tim, và hãy tu tập với ngay cả một nửa 
trái tim. Bằng cách này, hãy gạt bỏ lửa trên đầu ông [tu tập khẩn cấp], hay 
hãy đứng trên đầu ngón chân mà tu tập [tu tập kịch liệt]. 

Nếu ông tu tập theo cách này, ông sẽ không bị qui ganh tị tiêu diệt; tổ 
[Huệ Khả] chặt đứt cánh tay mình và được tủy [của Bồ-đề-đạt-ma] mà 
không trở thành ai khác [hơn mình]. Ông chủ thoát lạc thân tâm chính là 
ông. 

Ông đạt được tủy và luôn luôn truyền pháp bằng sự chân thành tối hậu 
và lòng tin của ông. Không có đạo nào đến từ bất cứ cái gì khác hơn lòng 
tin chân thành; không có phương hướng nào xuất hiện từ chính nó. 

Như thế, ông xem pháp là nặng và bản thân ông là nhẹ. Ông rút lui khỏi 
thế gian và tìm đường cư trú của mình. Nếu ông xem bản thân ông nặng 
hơn pháp, pháp không truyền đến ông và ông sẽ không thể đạt đạo. 

Mặc dù tâm nguyện vì pháp nặng không bị giới hạn với một con đường 
duy nhất, và không tùy thuộc vào sự chỉ dẫn của người khác, hãy để tôi nêu 
một hai điểm. 

Xem pháp nặng có nghĩa như vầy: Nếu ông gặp một người nào đó hộ trì 
đại pháp, nhận được sự thừa nhận — “Ông được tủy của tôi — dù người ấy là 
cây cột hay cái đèn lồng, phật, chồn hoang, qui, đàn ô ông hay đàn bà, ông 
nên giữ thân và tâm ở chỗ ngồi thiền và theo người ây ngay cả vô lượng 
kiếp. Thông thường đạt được thân và tâm thì giống như vãi rộng cây lúa, 
cây gai, tre, hay sậy. Nhưng hiếm khi gặp được pháp. 


Phật Thích-ca-mâu-nI nói: 


° Dã hồ tinh. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 100 


Khi gặp các sư thuyết giảng giác ngộ vô thượng, đừng quan tâm đến đăng cấp 
hay tướng mạo của họ; đừng không thích những khuyết điểm của họ hay phán 
xét hành vi của họ. Chỉ đánh giá bát-nhã của họ và cấp dưỡng họ hằng ngày 
với một trăm hay một ngàn lượng vàng. Hãy cúng dường họ những bữa ăn của 
trời. Hãy rải hoa trời cho họ. Hãy lễ bái và tỏ lòng kính trọng họ ngày ba lần, 
và không khởi tâm bối rồi. 

Nếu các ông hành động theo cách này, con đường giác ngộ chắc chắn sẽ có 
chỗ. Đây là cách tôi đã tu tập từ khi tôi phát nguyện đạt giác ngộ, và bây giờ 
tôi đã đạt được giác ngộ viên mãn, vô thượng. 


Như thế, hãy nhìn cây và đá, đồng ruộng và làng mạc, thuyết giảng phật 
pháp. Hãy hỏi về pháp với mấy cây cột và hãy thương lượng với mấy bức 
tường. 

Trong quá khứ, Đế-thích (Indra) đã lễ bái một con chồn hoang để hỏi 
pháp. Con chồn này được biết là một đại bồ-tát. Hành động của Đề-thích 
không đặt căn bản nơi địa vị của chúng sinh cao hay thấp. 

Tuy nhiên, những người ngu chưa nghe phật pháp tự gọi mình là đại 
tăng nhân và sẽ không lễ bái những người trẻ hơn đã đắc pháp. Những 
người có sự tu tập thuần thục qua một thời gian lâu sẽ không lễ bái những 
người đến sau đã đắc pháp. Những người được chứng nhận là sư sẽ không 
lễ bái những người khác chưa được chứng nhận. Những người gánh vác 
trách nhiệm pháp sự sẽ không lễ bái các tăng nhân khác đã đắc pháp. 
Những người là tăng chính sẽ không lễ bái nam hay nữ cư sĩ đã đắc pháp. 
Các Bồ-tát của hàng mười thánh và ba hiền” sẽ không lễ bái các ni cô đã 
đắc pháp. Những người là con cháu của hoàng để sẽ không lễ bái những 
người tùy tùng đã đắc pháp. Những người ngu như thế đã không nghe cũng 
không thấy phật đạo, họ giống như người vô cớ lìa bỏ cha mẹ đi lang thang 
nơi xứ khác. 


Khi Triệu Châu,"' người về sau trở thành Đại sư Chân TẾ, thời nhà 


°3 Các Bồ-tát của hàng mười thánh và ba hiền. Thuật ngữ “thập thánh tam hiền,” nghĩa 
đen là mười bậc thánh và ba bậc hiền. Theo giáo thuyết của Thiên Thai và Hoa Nghiêm, 
các bồ-tát được xếp thành bốn mươi hai giai đoạn căn cứ vào sự thuần thục của họ. Ba 
mươi mức độ đầu được gọi là ba lớp (mười trụ, mười hạnh, và mười hồi hướng). Mười 
mức độ cao hơn được gọi là mười giai đoạn hay mười địa [của Bồ-tát]. Đó tạo thành bốn 
mười địa. Vẫn 0X Hai địa nữa "THƯỚC khi ĐHÔIH phật: cảnh giới giác ngộ tương đương với 


°6 Triệu Châu Tùng Thẩm (Zhaozhou Congshen). 778-897, Trung Hơa: Người thừa kế pháp 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 101 


Đường đã phát nguyện đạt giác ngộ và sắp bắt đầu hành cước, sư tự nói với 
mình, “Ta sẽ học pháp với bất cứ người nào hơn ta, dù là một đứa bé bảy 
tuôi. Ta sẽ dạy bất cứ người nào không bằng ta, dù là một ông lão trăm 
tuôi.” 

Khi hỏi pháp một cậu bé bảy tuổi, một ông lão như Triệu Châu lễ bái. 
Đó là một phát nguyện phi thường, tâm thuật của một cổ phật. 

Ấy là phong thái tham học thù thắng khi một ni cô đã đắc đạo, đắc pháp, 
và bắt đầu dạy, những tăng nhân câu pháp và tham học cùng với hội chúng 
của cô, lễ bái cô, và hỏi đạo. Ấy giống như tìm thấy nước trong cơn khát. 


Chí Nhàn”” ở Trung Hoa là một bậc tôn sư trong dòng Lâm Tế. 

Một lần Lâm Tế thấy Chí Nhàn đến gần liền nắm đứng sư. Chí Nhàn 
nói, “Con hiểu.” 

Lâm Tế buông ra và nói, “Ông được bữa ăn miễn phí ở đây.” 

Như thế, Chí Nhàn đã trở thành đệ tử của Lâm Tế. 

Sau khi từ giã Lâm Tế, sư đến tham kiến Mạt Sơn. 5Š NÍ sư nóI, “Ông từ 
đâu đến?” 

Chí Nhàn nói, “Từ cửa vào.” 

Mạt Sơn nói, “Sao không đóng nó lại?” 

Chí Nhàn im lặng. Sư lễ bái và tự tỏ ra mình như một đệ tử của Mạt 
Sơn. Rồi, sư hỏi, “Thế nào là Mạt Sơn [Núi Mạt]?” 

Mạt Sơn nói, “Chẳng lộ đỉnh.” 

Chí Nhàn nói, “A1 là người trong núi?” 

Mạt Sơn nói, “Ở bên kia đàn ông và đàn bà.” 

Chí Nhàn nói, “Sao ni sư không biến đi?” 

Mạt Sơn nói, “Ta chẳng phải dã hồ tỉnh. Sao phải ta phải biến?” 

Chí Nhàn lễ bái. Rồi sư phát nguyện đạt giác ngộ và làm tri viên [tăng 
nhân quản lý sự làm vườn| ba năm. 


của Nam Tuyền Phổ Nguyện, dòng Qui Ngưỡng. Phát tâm bồ-đề lúc sáu mươi mốt tuổi. 
Dạy bốn mươi năm ở viện Quan Âm, Triệu Châu (Hà Bắc). Giáo lý của sư được ghỉ lại 
trong Triệu Châu Thiền Sư Ngữ Lục. Rất nhiều lời nói, chuyện dật sử về sư, được dùng làm 
công án, gồm cả công án Vô, về phật tánh của con chó. Sư được vua ban hiệu là Đại Sư 
Chân Tế (Shinzai Daishi). 

°” Quán Khê Chí Nhàn (Guanxi Zhixian). Tịch năm 895, Trung Hoa. Người thừa kế pháp của 
Lâm Tế Nghĩa Huyền, tông Lâm Tế. Dạy ở Quán Khê, Trường Sa (Hồ Nam). 

°Š Mạt Sơn Liễu Nhiên (Moshan Liaoran). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. Ni là người thừa kế 
pháp của Cao An Đại Ngu, dòng Nam Nhạc. Dạy ở núi Mạt Sơn, Yun [?} châu, Giang Tây. Ni 
là một nữ Thiền sư nổi bật trong Thiền tông thời kỳ đầu mà nam nhân chiếm ưu thế. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 102 


VỀ sau sư trở thành trụ trì một ngôi chùa và nói với hội chúng, ““Fa nhận 
một nửa vá [cháo] ở chỗ Ông Lão Lâm Tế và nửa vá kia ở chỗ Bà Lão Mạt 
Sơn. Vì thế ta có một vá đầy và thỏa mãn cho đến giây phút này.” 

Bây giờ, khi nghe câu chuyện này, chúng ta ước mong có được một 
cuộc hạnh ngộ xưa như thế. Mạt Sơn là đệ tử xuất sắc của Cao An Đại Ngu. 
Huyết mạch của ni có sức mạnh trở thành Bà Lão của Chí Nhàn. Lâm Tế là 
người thừa kế pháp của Hoàng Bá, Thiền sư Hy Vận. Nhiệt tâm cầu đạo 
của sư có sức mạnh trở thành Ông Lão của Chí Nhàn. Bà Lão có nghĩa là 
mẹ, và Ông Lão có nghĩa là cha. 

Sự kiện Chí Nhàn lễ bái Ni Liễu Nhiên ở Mạt Sơn và hỏi pháp là tấm 
gương chí nguyện tuyệt vời, một kiêu mẫu cho người đến sau. Ấy gọi là 
nện búa mở chốt cửa hay đánh thủng mắt cây tre. 


Ni Diệu Tín”” là một đệ tử của Ngưỡng Sơn. Khi Ngưỡng Sơn đang tìm 
người cho chức vụ tri khách ở chân núi Ngưỡng Sơn, sư yêu cầu các đệ tử 
thâm niên, những vị tri sự trong chùa giới thiệu người cho sư. Sau khi bàn 
luận, Ngưỡng Sơn nói, “Mặc dù Diệu Tín là một nữ nhân, cô ấy có chí khí 
hào hùng. Cô ấy làm tri khách sẽ thích hợp.” 

Mọi người đồng ý, và Diệu Tín được bổ nhiệm vào chức vụ. Không một 
ai trong các đệ tử khác của Ngưỡng Sơn phản đối quyết định này. Vì đó 
không phải là một địa vị thứ yếu, những người giới thiệu Diệu Tín đã cần 
thận trong việc tuyển chọn này. 

Trong khi Diệu Tín vào chức vụ này, có một nhóm mười bảy tăng nhân 
từ đất Shu [Thục?], ở phía tây, đang trên đường tìm thầy. Trên đường leo 
lên chùa của Ngưỡng Sơn, họ dừng lại và tạm trú ở nhà khách. Trong nghỉ 
ngơi vào buổi tối, họ bàn về câu chuyện gió và phướn của Huệ Năng, Cao 
tổ Tào Khê. Kiến giải của mười bảy vị tăng hoàn toàn sai. 

Diệu Tín, bên ngoài phòng nghe cuộc bàn luận, nói, “Lãng phí làm sao! 
Mười bảy con lừa mù này đã đi mòn bao nhiêu đôi dép rơm? Chúng chưa 
từng mộng thấy phật pháp.” 

Người phụ tá của ni bảo họ rằng Diệu Tín không chấp thuận kiến giải 
của họ. Thay vì tức giận vì sự không chấp nhận của ni, các ông tăng xấu hồ 
vì họ thiếu hiểu biết. Họ mặc áo tăng, thắp nhang, lễ bái, và thỉnh ni chỉ 
dạy. 

Diệu Tín nói, “Hãy đến gần hơn.” 

Khi mười bảy ông tăng đang tiến gần, Diệu Tín nói, “Không phải gió 
động. Không phải phướn động. Không phải tâm các ông động.” 


® Diệu Tín (Miaoxin). T.k. 9, Trung Hoa. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 103 


Nghe lời nói của ni, tất cả mười bảy ông tăng được chứng ngộ. Họ cảm 
ơn ni và chính thức trở hành đệ tử của ni. Chẳng bao lâu sau đó, họ trở lại 
đất Shu mà không leo lên chùa của Ngưỡng Sơn. Quả thực, đây không phải 
là điều mà các bồ-tát thuộc hàng mười thánh và ba hiền có thể đến được. 
Đó làm việc làm được phật tô truyền từ người thừa kế đến người thừa kế. 

Như thế, ngay cả ngày nay khi địa vị trụ trì hay vị tăng đầu chúng còn 
trống, ông nên thỉnh một mi cô đã đắc pháp vào địa vị Ấy. Dù có thể là một 
vị tăng cao niên hay thâm niên, dùng người chưa đắc đạo mà làm gì? Bậc 
thầy của một hội chúng nên là người có mắt sáng. 

Những người chìm đắm trong thân tâm của người quê mùa thường rất 
cứng đầu đến nỗi ngay cả cư sĩ cũng có thê cười nhạo họ. Không đáng nhắc 
đến trong phật pháp. Một vài người từ chối lễ bái với các nữ sư đã thọ nhận 
sự truyền pháp. Bởi vì những người này thiếu kiến thức và học hỏi, họ gần 
với súc sinh và xa rời phật tô. 

Nếu những người như thế có được quyết tâm thâm sâu, toàn tâm ném 
thân và tâm họ vào phật pháp, phật pháp thương xót họ mà không bỏ rơi. 
Những người và thần ngu xuân vẫn có khả năng cảm nhận chân lý. Làm sao 
chánh pháp của tất cả các phật lại không có bi tâm đáp ứng những tắm lòng 
chân thành? Ngay cả bùn, đá, cát, và sỏi cũng có trái tim bị lòng chân thành 
cảm động. 

Ngày nay, các ni cô trú trong các tự viện của Đại Tống. Khi sự đắc pháp 
của một trong những người trong bọn họ được thừa nhận và mi cô ấy được 
chính phủ chỉ định làm nữ trụ trì của một ni viện, ni cô ấy đăng tòa dạy 
chúng trong tự viện mà ni cô ấy đang ở lại. Tất cả tăng chúng, kê cả trụ trì, 
tụ tập, đứng nghe ni cô ấy thuyết pháp. Một vài tăng nhân tham hỏi. Đây là 
tục lệ từ những thời xa xưa. 

Một người đắc pháp là một vị phật đích thực và không nên xem người 
ấy giống như trước kia. Khi chúng ta thấy người ấy, một người mới và phi 
thường thấy chúng ta. Khi chúng ta thấy người ấy, hôm nay thấy hôm nay. 

Khi các a-la-hán, bích-chi-phật, bồ-tát thuộc hàng mười thánh và ba hiền 
đến với một ni cô giữ gìn chánh pháp nhãn tạng, họ sẽ lễ bái và hỏi pháp, 
và ni cô ấy sẽ nhận lễ bái của họ. 

Vì sao nam nhân đặc biệt? Không là không. Bốn đại là bốn đại. Năm 
uân là năm uân. Nữ nhân cũng như thế. Cả nam nhân và nữ nhân đều đắc 
đạo. Ông nên tôn vinh sự đắc đạo. Đừng phân biệt nam nữ. Đây là nguyên 
lý kỳ diệu nhất của đạo phật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 104 


Những người được gọi là cư sĩ ở Trung Hoa Đại Tống là những người 
không lìa bỏ gia đình của họ. Một số những người đó kết hôn và có chỗ ở. 
Những người khác thì độc thân nhưng có thê vẫn còn quan tâm thể ,8ian 
nhiều. Tuy nhiên, những tăng nhân với áo mây và tay áo sương mù ” đến 
viếng các cư sĩ đã sáng tỏ pháp, lễ bái họ, và tham hỏi đạo, giỗng như họ 
làm đối với các sư đã xuất gia. Họ cũng sẽ làm như thế đối với những nữ 
nhân thành tựu và ngay cả với thú vật. 

Mặt khác, ngay cả một tăng nhân trăm tuổi chưa từng mộng thấy đại ý 
phật pháp không thể gần với những nam nhân và nữ nhân đã đắc pháp. 
Không nên kính trọng một người như thế nhiều hơn kính trọng một người 
chủ hay một vị khách. 

Ngay cả những cô gái bảy tuổi hành trì phật pháp và biểu hiện phật pháp 
là những đạo sư của bốn loại đệ tử [tăng, ni, nam cư sĩ, và nữ cư sĩ]; họ là 
cha mẹ từ bi của chúng sinh. Họ giống như long nữ đã đạt quả phật. Ông 
nên cúng dường và kính trọng họ như kính trọng các phật như lai. Đây là 
một tục lệ chính của đạo phật. Nên thương xót những người không biết tục 
lệ này và không thọ nhận nó. 


Viết tại chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, vào ngày thanh mình 
[mgày thứ mười lăm từ xuân phân], năm thứ hai, niên hiệu Diên Ủng (En 'o) 
112401. 


HẬU TỪ 


Đã có những nữ nhân ngự trên ngai vua ở Nhật Bản và Trung Hoa. Cả nước 
được cai trỊ bằng chế độ quân chủ, tất cả dân chúng trở thành thần dân của 
bà ta. Làm như thế không phải là kính trọng hình tướng người mà kính 
trọng địa vị. Từ xưa, các ni sư đã được kính trọng chỉ vì sự đắc pháp của 
họ, không phải vì hình tướng người. 


Cũng vậy, nêu có ni nào trở thành a-la-hán, tât cả công đức theo bôn 
z7] Ẫ ` ^* ^ , ~* X ` À Ẫ À z 
quả”” đên và tụ hội quanh cô. Ai trong cõi người và thần đến gần được các 


7® Hán ngữ: vân nạp hà mệ: áo mây tay áo hơi mù. Ý nói áo nạp của tăng nhân như mây 
như ráng (hơi mù), chỉ sự tự tại, tự nhiên. Tăng nhân ở Trung Hoa và Nhật thường mặc áo 
nạp có tay áo rộng. 

” Bốn quả (tứ quả): Bốn giai đoạn của các sa môn (tăng nhân hành cước) trong quá trình 
trở thành a-la-hán. Các thành tựu của hành giả là: nhập lưu (vào dòng) là được thoát khỏi 
mê hoạc; nhất lưu (trở lại một lần) và bất hoàn (không bao giời trở lại nữa) là được giải 
thoát khỏi tham dục; và vô học là không cần học nữa. Giai đoạn cuối cùng được gọi là quả 
a-la-hán. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 105 


công đức của bốn quả? Không thần nào trong ba giới” có thể bằng được 
những công đức ấy; không ai trong bọn họ xứng đáng nhiều như thế. Vì 
thế, tất cả bọn họ tôn kính các công đức ấy. 

Hơn nữa, ai không tôn kính người đã phát đại tâm bồ-tát và được truyền 
chánh pháp của Như Lai? Không tôn kính một người như thế thì tự nhiên 
đáng buồn cười. Không tôn kính sự giác ngộ vô thượng của riêng mình là 
phí báng pháp một cách ngu ngốc. 

Ở Nhật Bản, một vài người con gái của thiên hoàng hay các quan 
thượng thư có địa vị tương tự như địa vị của hoàng hậu. Một vài hoàng hậu 
giữ danh hiệu Phật giáo. Một vài người trong các nữ nhân đó đã cạo đầu và 
những người khác thì không. Những tăng nhân nào tham danh hay vụ lợi 
vội vã chạy đến nhà của những người đàn bà này và dập trán xuống giày 
của họ. Đây còn hạ lưu hơn là những tỳ nữ của họ. Có nhiều người trong 
bọn họ trở thành tôi tớ cho đến già. Đáng thương thay họ đã sinh ra trong 
xứ sở nhỏ bé xa xôi này và không ý thức răng đây là một phong tục suy 
đồi! Điều này không xảy ra ở Án Độ và Trung Hoa, mà chỉ có trong nước 
chúng ta. Thực đáng thương tiếc. 

Họ cạo mặt cạo đầu vô ích và phá chánh pháp của Như Lai. Buồn cho 
họ quên rằng đường thế gian làm bằng mộng, ảo, và hoa đốm hư không và 
bị ràng buộc làm tôi tớ của những người đàn bà này. Họ hành động như thế 
vì lề thói thế gian. Tại sao họ không tôn kính những người nên được tôn 
kính vì giác ngộ vô thượng? Họ hành động như thế bởi vì họ có ít tâm 
nguyện xem trọng pháp và họ không thỏa mãn với tâm nguyện cầu pháp. 

Khi họ tham lam nhận lấy những vật quí giá, họ nghĩ nhận của bố thí là 
chính đáng, nhất là từ nữ nhân. Khi ô ông câu pháp, ông nên có tâm nguyện 
vượt qua bên kia loại suy nghĩ này. Nếu ông làm như Vậy, cỏ, cây, tường 
vách sẽ ban cho chánh pháp; tất cả sự vật trên trời dưới đất sẽ công hiến 
chánh pháp. Đây là lý ông nên biết không sai. Dù cho ông gặp được chân 
sư, nếu ông không phát tâm nguyện cầu pháp, ông sẽ không nhận được ích 
lợi của nước pháp. Hãy tận lực công phu. 


Những người cực kỳ ngu si thì nghĩ rằng đàn bà chỉ là đối tượng của 
tình dục và đôi xử với họ theo cách đó. Những người con của Phật không 


7 Bqa giới (tam giới): đại ý là toàn thể thế giới hiện tượng và ở bên kia. (1) Dục giới, gồm 
cả sáu đường (lục đạo). (2) Sắc giới: thế giới của những ai đã giải thoát khỏi dục vọng.(3) 
Vô sắc giới: thế giới của những người đã đạt được những tâm cảnh tối thượng của thế 
gian qua tu luyện thiền định. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 106 


nên như vậy. Nếu chúng ta phân biệt đàn bà bởi vì chúng ta thấy họ chỉ là 
đối tượng của tình dục, chúng ta cũng phân biệt tất cả đàn ông vì cùng một 
lý do như vậy không? 

Vì nhân ô nhiễm, đàn ông có thể là đối tượng, đàn bà có thể là đối 
tượng, những người không phải là đàn ông cũng không phải là đàn bà có 
thê là đối tượng, ảo ảnh và hoa hư không có thể là đối tượng. Có những 
người bị sập bẫy do hành xử bất tịnh trong khi nhìn hình ảnh trên nước hay 
nhìn mặt trời. Thần có thể là đối tượng, qui có thê là đối tượng. Chúng ta 
không thê đếm hết tất cả những nguyên nhân của hành xử bất tịnh. Người ta 
nói răng có tám mươi bốn ngàn đối tượng. Chúng ta không nhìn chúng hay 
phê bỏ chúng tất cả? 

Giới Kinh nói, “Dùng [tình dục| một trong hai bộ phận của thân đàn ông 
hay ba bộ phận của thân đàn bà là một trọng tội. Những người phạm tội này 
nên trục xuất khỏi tăng-già.” 

Như thế, nếu chúng ta loại ra những ai trở thành đối tượng của tình dục, 
chúng ta phải loại ra tất cả đàn ông và đàn bà như vậy họ sẽ không có cơ 
hội thọ giới. Hãy thương lượng triệt để điều này. 

Có những người đàn ông ngoại đạo không có vợ. Mặc dù họ không có 
VỢ, nêu họ không vào phật pháp, họ là những ngoại đạo có những cái thấy 
sai lâm. 


Trong hàng đệ tử của Phật, có những nam cư sĩ và nữ cư sĩ kết hôn. Mặc 
dù họ kết hôn, họ là đệ tử của Phật; trong hàng người và thần không một ai 
có thê đứng sánh vai với họ. 

Có một ông tăng ngu đã thể không bao giờ nhìn một người đàn bà, từ 
lần sinh này đến lần sinh khác, từ thế giới này đến thế giới khác. Lời thể 
này đặt căn bản trên cái gì — pháp thế gian, pháp phật, hay pháp của thiên 
ma? 

Thế nào là tội lỗi của đàn bà? Thế nào là đức hạnh của đàn ông? Có 
những người đàn ông bất thiện, và có những người đàn bà bắt thiện. Hy 
vọng nghe pháp và xuất gia không tùy thuộc vào là nữ hay nam. 

Trước khi giải thoát khỏi mê hoặc, đàn ông và đàn bà đều không thoát 
khỏi mê hoặc. Lúc giải thoát khỏi mê hoặc và chứng ngộ chân lý, không có 
sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. 

Nếu ông thẻ không nhìn đàn bà trong một thời gian đài, ông có bỏ đàn 
bà ra khi ông nguyện độ vô số chúng sinh? Nếu ông làm như thế, ông 
không phải là một bồ-tát. Làm sao ông có thể gọi đó là bi tâm của Phật? 
Đây chỉ là lời vô nghĩa do một thanh văn say mèm nói ra mà thôi. Người và 
thần không nên tin một pháp tu như thê. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 107 


Nếu ông loại những người đã phá giới, Ông có thể loại bỏ tất cả các bồ- 
tát. Nếu ô ông loại bỏ những người có thể phá giới trong tương lai, ông có thể 
loại bỏ tất cả các bồ-tát phát nguyện vì giác ngộ. Nếu ông loại bỏ họ theo 
cách đó, ông cần phải loại bỏ mọi người. Rồi, làm sao phật pháp có thê hiện 
thành? Lập những thệ nguyện như thế là ý điên của những kẻ ngu không 
biết phật pháp. Nên thương tiếc vậy. 

Nếu ông lập một thệ nguyên như thế [như không nhìn đàn bà], thì Phật 
Thích-ca-mâu-ni và tất cả các bồ-tát đã phá giới luật trong đời họ, phải 
không? Nguyện vọng giác ngộ của họ nông cạn hơn của ông, phải không? 
Hãy tĩnh lặng và suy nghĩ điều này. 

Có phải vì vị tổ được trao cho pháp [Đại Ca-diếp] và tất cả các bồ-tát 
trong đời Phật không thể tu tập được trừ phi họ lập một thệ nguyện như 
thế? Với một thệ nguyện như thế, không những ông không thê thức tỉnh 
được nữ nhân, mà ông cũng không thê đi nghe những nữ nhân đã đắc pháp 
giảng pháp cho người và trời. Nếu không đi nghe họ dạy, ông không phải là 
bồ-tát mà là ngoại đạo. 

Khi chúng ta nhìn Trung Hoa Đại Tống, có những tăng nhân tu luyện 
trong một thời gian dài chỉ đếm cát trong biển lớn [học văn tự] và lang 
thang trong biển lớn sinh tử. Mặt khác, có những nữ nhân đã học với thầy, 
nhiệt tâm vì đạo, và trở thành những đạo sư của người và trời. 

Có một bà lão từ chối bán bánh [cho Đức Sơn] và vất bỏ nó. Thương 
thay có những ông tăng đếm cát trong biển lớn giáo lý và không bao giờ 
mộng thấy phật pháp! 

Nếu ông thấy một đối tượng, hãy biết minh bạch nó. Sợ hãi và chỉ có 
gắng tránh nó là giáo lý và tu tập của hàng thanh văn trong Tiểu Thừa. Nếu 
ông bỏ bên đông và trồn bên tây, ấy không phải là bên tây không có đối 
tượng. Dù cho ông tiếp tục chạy trốn, vẫn có những đối tượng ở xa và 
những đối tượng ở gần. Đây không phải là con đường giải thoát. Ông càng 
đây đối tượng xa ra, ông càng có thê bị dính mắc sâu hơn với chúng. 


Ở Nhật Bản có một tục lệ buồn cười. Tục lệ này gọi là “kết giới” hay 
“chỗ tu tập của Đại Thừa,” nơi các ni cô và nữ cư sĩ không được phép vào. 
Tục lệ tà vạy này đã tồn tại trong một thời gian dài, và người ta không nghĩ 
về nó. Những người học các giáo lý cổ điển không cố gắng thay đổi nó. 
Những người học rộng không nghi vân nó. 
Tục lệ này đôi khi được biện hộ như là sự hạ sinh của giác ngộ hay 
phong cách của thánh nhân xưa, không bị thách thức. Nếu chúng ta cười nó 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 108 


, dạ dày của chúng ta bị kiệt quệ. 

AI là kẻ hạ sinh — một người trí tuệ, một thánh nhân, một vị thần, hay 
một con quỉ? Có phải là một bồ-tát thuộc hàng mười thánh hay ba hiền? Có 
phải là một bồ-tát có giác ngộ bằng phật, hay là một bậc có sự giác ngộ kỳ 
diệu? Hay, những người tin rằng họ không thê giải thoát khỏi luân hồi sinh 
tử trừ phi họ thay đổi những tục lệ đích thực? 

Sự thực, Đại sư Thích-ca-mâu-ni đã đạt giác ngộ viên mãn, vô thượng 
và đã sáng tỏ tất cả những gì cần được sáng tỏ. Ngài đã tu tập tất cả những 
gì cần được tu tập. Ngài đã giải thoát tất cả những gì cần được giải thoát. 
Ngày nay ai có thê đến gần được ngài? 

Trong hội chúng của Phật từ lúc sinh tiền của ngài, có bốn loại đệ ng —fỲ 
kheo, tỳ-kheo-nI, ưu-bả- tác, và ưu-bà-di. Cũng có tám loại thần hộ vệ, ” ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo, “ và tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tắt cả tạo thành 
các cõi phật, tạo nên các hội chúng phật. Hội chúng nào trong những hội 
chúng này thiếu tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, hay tám loại thần hộ vệ? 

Đừng tìm một vùng kết giới thanh tịnh hơn các phật hội đã hiện hữu 
trong khi Phật còn tại thế. Một vùng kết giới như thê là một nơi của thiên 
ma. Những luật lệ cho một phật hội không đổi khác giữa thế giới này và thế 
giới kia, hay một ngàn phật trong quá khứ, hiện tại, và vị lai. Hãy biết rằng 
hễ có những luật lệ khác thì không phải là một phật hội. 

Cái gọi là bốn quả là những cấp bậc tối hậu. Cả trong Đại Thừa và Tiểu 
Thừa, những công đức của bốn quả đều không khác. Khi một số tỳ-kheo-ni 
chứng đắc bốn quả, không có chỗ nào trong ba giới, hay trong đất phật 
mười phương mà họ không thể đến được. Ai có thê ngăn chận được sự tu 
hành của họ? 

Có được diệu ngộ là một cảnh giới vô thượng. Khi nữ nhân thành phật ở 
cảnh giới này, trong tất cả các phương cái gì không thê chứng nghiệm triệt 
để? Ai có thê có gắng ngăn chặn họ và giữ họ lại không đến được cảnh giới 
này? Họ đạt được năng lực chiếu sáng rộng khắp tất cả mười phương. Tạo 
ra một khu vực kết giới thì có điểm gì quan trọng? 

Hay, ông muốn ngăn chận các thiên nữ lại và giữ không cho họ đến khu 


?3 Tám loại thần hộ vệ (thiên long bát bộ): thần, rồng, dạ xoa (quỉ bay), càn-thát-bà (nhạc 
sĩ của trời), a-tu-la (thần thích đánh nhau), ga-ru-đa (thần chim, chim cánh vàng), khẩn- 
na-la (ca sĩ của trời), và ma-ha-gô-ra (rồng đất hay rắn). Thường được tôn xưng là hộ 
pháp. 

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (Tam thập thất phẩm bồ-đề phần pháp hay Tam thập thất 
bộ hay Tam thập thất phẩm). Ba mươi bảy phần bồ-đề (bodhipakshikas), hay những 
thuận duyên đưa đến giác ngộ: bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, 
năm lực, bảy giác chỉ, và tám chánh đạo. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 109 


vực kết giới này? Ông cũng muốn ngăn chận các nữ thần và không cho họ 
đến khu vực kết giới này? Các thiên nữ và nữ thần là những chúng sinh 
chưa được giải thoát khỏi mê hoặc. Họ vẫn còn là những chúng sinh hữu 
tình luân hồi. Đôi khi họ phá giới và đôi khi không. Người nữ và những con 
thú cái cũng có lúc phá giới, và có lúc không. A1 sẽ ngăn chận đường đi của 
các thiên nữ và nữ thần? Họ tham dự các phật hội quá khứ, hiện tại, và vị 
lai và tu tập ở các chỗ của phật. Nếu có những chỗ khác với chỗ phật và 
phật hội, ai có thể tin tưởng đó là những chỗ của phật pháp? Những khu 
vực kết giới như thế là [chỗ] của sự ngu ngốc tột cùng và chỉ làm cho người 
thế gian lầm lẫn. Nó còn ngu hơn những con chồn cô gắng bảo vệ cái hang 
của chúng khỏi bị người [xâm phạm|. 

Cấp bậc các đệ tử của Phật, hoặc bồ-tát hoặc thanh văn, là: thứ nhất, tỳ- 
kheo; thứ nhì, tỳ-kheo-ni; thứ ba, ưu-bà- tắc; và thứ tư, ưu-bà-di. Tình trạng 
này đã được biết đến từ lâu trong thần và người. Những đệ tử thuộc hạng 
thứ nhì của Phật thì cao hơn vị chuyên luân vương hay Đế-thích [Indra]. 
Không có chỗ nào những đệ tử này không thê đi. Địa vị cao của họ không 
thể so sánh với địa vị của vua chúa hay các quan thượng thư của một nước 
nhỏ ở một miền đất xa xôi. 

Khi tôi nhìn những nơi tu tập không cho phép mi cô [vào], tôi thấy rằng 
đàn ông là người dân của đất nước, nông dân, tiều phu vẫn đi vào một cách 
tự do. Không một ai trong hàng vua chúa, thượng thư, quan chức chính 
phủ, và tế tướng bị cắm vào. 

Ai, kế cả nông dân và những người khác này, có thể so với các ni cô 
theo các hạn từ tu đạo và đạt các cấp bậc [của đệ tử của Phật]? Dù là tranh 
biện trên căn bản pháp luật thế gian hay phật pháp, những người dân của 
đất nước không nên vào nơi nào các ni cô vào. 

Căn bản của một khu vực “kết giới” là một nhằm lẫn cực đoan. Tục lệ 
này đã khởi sự trong đất nước nhỏ bé của chúng ta. Thương thay những đứa 
con của người cha từ bị [đức Phật| của ba giới bị ngăn chận lỗi vào ở một 
vài chỗ trên đất nước này! 

Một vài người trong số những người sống ở các khu vực gọi là kết giới 
không tránh mười nghiệp bất thiện và phạm mười trọng tội. Có phải đây là 
những chỗ tội ác và những ai không phạm tội thì bị loại ra? Hơn nữa, năm 
trọng tội được xem là nghiêm trọng nhất trong các nghiệp bất thiện. Những 
ai sống trong các khu vực kết giới cũng có thể phạm những tội như thê. 
Những cõi ma quỉ như thế nên được mở ra. Nếu họ học giáo lý của Phật và 
vào thê giới của Phật, đó chắc chăn sẽ là một hành động trở về với lòng từ 
bị của Phật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 110 


Những vị sư xưa dựng lên những khu vực kết giới có ý thức về ý nghĩa 
của việc tạo ra nó không? Họ đã nhận lời dạy như thế từ ai? Họ được ấn 
chứng của a1? 

Phật, chúng sinh, đại địa, hư không mênh mông, vào khu vực vĩ đại do 
tất cả các phật thiết lập, được giải thoát khỏi ràng buộc và trở về với cội 
nguồn là diệu pháp của các phật. Như vậy, chúng sinh bước vào khu vực 
này dù chỉ một lần cũng nhận được công đức phật. Ấy là công đức không 
lạc hướng và đạt thanh tịnh. 

Khi một chỗ tu tập được thiết lập, tất cả các pháp giới được thiết lập. 
Một khi nó được thiết lập, tất cả các pháp giới được thiết lập. Có một khu 
vực tu tập được thiết lập với nước. Có một khu vực được thiết lập với tâm. 
Cũng có một khu vực được thiết lập với không. Đây là điều được truyền từ 
người đến người. 

Thiết lập một khu vực tu tập, sau khi rưới nước cam lồ, qui y [tam bảo], 
và làm thanh tịnh nền đất, chúng ta tụng câu kệ: “Khu này và tất cả các 
pháp giới đã được thiết lập thanh tịnh.” Các vị tăng cụ thọ nói về các khu 
vực kết giới có biết ý nghĩa của câu này không? 

Tôi cho rằng họ không hiểu khi thiết lập một đạo tràng, tất cả các pháp 
giới được thiết lập. Có lẽ họ say sưa với rượu của thanh văn và xem một 
khu vực nhỏ bé là một khu vực vĩ đại. Tôi hy vọng họ sẽ nhanh chóng ra 
khỏi sự say sưa hàng ngày của họ và hòa lẫn với các pháp giới là một khu 
vực vĩ đại của tất cả các phật. 

Tất cả chúng sinh hữu tình nên lễ bái và tôn kính công đức thọ nhận sự 
công hiến tỉnh giác rộng rãi [của Phật]. Ai không gọi nó là cốt tủy của sự 
đắc đạo? 


Viết tại chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào ngày thanh mình 
[mgày thứ mười lăm kê từ Xuân Phân], năm thứ nhì, niên hiệu Diên Ủng 
(En 'o)[1240J. ” 


7 Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 1ï 


10. TIÊNG KHE SÁC NÚI _ 
(Keisei Sanshoku: Khê thanh sơn sắc) 


Trong sự truyền giác ngộ viên mãn vô thượng bởi vô số phật tổ, những 
pháp tu khác nhau đã phát sinh. Hãy tham học những tắm gương như là 
những hành giả xưa kia nghiền nát xương họ và Huệ Khả chặt tay. Hãy thể 
hiện nơi chính ông sự cúng dường của một đứa bé trải tóc mình trên đất 
bùn cho Phật bước qua. 

Hãy lột bỏ lớp da cũ của ông, không bị những cái thấy quá khứ dồn nén, 
ông liền thị hiện những gì còn mơ màng trong vô biên kiếp. Khi chính giây 
phút này thị hiện, “tôi” không biết, “ai” không biết, “ông” không có bất cứ 
mong đợi nào, và con “mắt phật” thấy bên kia cái thấy. Kinh nghiệm này ở 
bên kia lãnh vực suy nghĩ của con người. 


Ở Trung Hoa nhà Tống, có một người tự gọi mình là Cư sĩ Đông Pha. ° 
Ông ta vốn tên là Thức thuộc nhà họ Tô, tự là Tử Chiêm. Một thiên tài văn 
chương, ông học đạo rồng voi trong biển giác. Ông xuống vực sâu và bay 
bỗng tự do qua mây trời. 

Một đêm khi Đông Pha viếng Lô Sơn, ông ngộ khi nghe tiếng nước suối 
chảy. Ông sáng tác bài kệ sau và trình với Thường Tổng: 


Tiếng khe chính là lưỡi rộng dài. 
Sắc núi đâu khác thân thanh tịnh. 
Đêm nghe tám vạn bốn ngàn bài kệ. 
Ngày mai ta nói được gì đây? ”” 


Xem bài kệ này, Thường Tổng chấp nhận kiến giải của ông ta. 


Thường Tổng, cũng gọi là Thiền sư Chiêu Giác, là người thừa kế 


7° Tô Đông Pha (Su Dongpa). 1036-1101. Nhà thơ rất nổi tiếng thời nhà Tống, cũng là một 
quan chức cao cấp. Trước là đệ tử tại gia của Chiêu Giác Thường Tổng (Zhaojiao 
Changzong), sau học với Phật Ấn Liễu Nguyên (Foyin Liaoyuan). 
„ Nguyên Hán văn: “Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt 

Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân 

Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ 

Tha nhật như hà cử tợ nhân.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 112 


pháp của Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam. Hoàng Long là người thừa kế 
pháp của Thiền sư Từ Minh Sở Viên. 

Một lần khác, khi Đông Pha gặp Liễu Nguyên, Thiền sư Phật Ấn, Liễu 
Nguyên truyền giới luật của Phật cho ông với một chiếc áo pháp, sau này 
Đông Pha đã mặc khi tu tập. Đông Pha tặng Liễu Nguyên một sợi đai ngọc. 
Người ta nói về cuộc trao đôi này như một chuyện kỳ đặc. 

Tiếng khe của Đông Pha làm tươi lại hành giả của các thế hệ sau. Buồn 
thay cho những ai không gặp được pháp của thân phật thị hiện! Làm sao 
thấy sắc núi và nghe tiếng khe khác hơn? Sắc núi tiếng khe là một câu hay 
nửa câu? Đó có phải là tám mươi bốn ngàn bài kệ của các kinh? Ông có thể 
ân hận rằng núi và nước ân thanh giấu sắc, nhưng ông có thể vui mừng rằng 
giây phút giác ngộ hiện ra qua núi và nước. 

Lưỡi [của Phật] không ngừng nghỉ. Sắc ấy ở bên kia đến và đi. Có phải 
thanh và sắc thâm mật khi chúng hiển nhiên, hay chúng thâm mật khi 
chúng bị che khuất? Chúng là một câu hay nửa câu? Trong các mùa xuân 
và mùa thu đã qua, Đông Pha đã không thấy hay nghe núi và nước. Ông ta 
đã thấy và nghe chúng lần đầu tiên đêm đó. Các bồ-tát học đạo, hãy mở tâm 
mình ra với núi chảy và nước không chảy. 

Đông Pha đã có sự tỉnh giác này chẳng bao lâu nghe sau khi Thường 
Tổng nói về chúng sinh vô tình thuyết pháp. Mặc dù Đông Pha không nhảy 
vọt khi nghe những lời của Thường Tổng, những cơn sóng lớn ngất ngưởng 
bay vào hư không khi ông ta nghe tiếng suối. Đó là tiếng suối hay cơn triều 
thức tỉnh làm Đông Pha giật nảy mình? 

Tôi ngờ rằng tiếng nói của Thường Tổng về chúng sinh vô tình thuyết 
pháp đang âm vang ngay cả bây giờ, vân hòa lẫn với tiếng suối đêm. Ai có 
thê thăm dò nước này? Nó chỉ là một sô đầy hay nó đầy cả biển lớn? 

Cuối cùng hãy để tôi hỏi ông: Có phải Đông Pha tỉnh ngộ hay núi và 
nước tỉnh ngộ? Ai hôm nay với con mắt sáng thấy ngay lưỡi rộng dài và 
thân vô vi [của Phật]. 


Hương Nghiêm Trí Nhàn” học ở hội của Qui Sơn Linh Hựu, Thiền sư 
Đại Viên ở núi Qui Sơn. 


” Chiêu Giác Thường Tổng (H.: Zhaojiao Changzong, Nh.: Shökaku Jösö). 1025-1091, 
Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Hoang Long Huệ Nam, tông Lâm Tế. Dạy ở chùa Đông 
Lâm (Dongilin), Jiang [?] châu (Giang Tây]. Thầy của Tô Đông Pha. Thụy là Thiền sư Chiêu 
Giác. 

Hương Nghiêm Trí Nhàn (H.: Xiangyan Zhixian, Nh.: Kyögen Chikan). Tịch năm 898, 
Trung Hoa. Tông Qui Ngưỡng. Thọ giới với Bách Trượng Hoài Hải và học với Qui Sơn Linh 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 113 


Qui Sơn nói, “Ông sáng ngời hiểu biết. Hãy nói một câu về ông trước 
khi cha mẹ sinh ra, nhưng đừng dùng những lời học được từ các luận.” 

Hương Nghiêm cô găng mãi nhưng không thể nói được điều gì. Sư dùi 
mài nhiều sách thu thập được qua nhiều năm nhưng chăng thể tìm ra được 
gì. Hồ thẹn sâu xa, sư đốt hết sách và nói, “Hình vẽ bánh hồ không làm no 
được cơn đói. Ta sẽ chỉ làm một ông tăng nấu bếp, không mong hiệu được 
phật pháp trong đời này.” 


Một ông tăng nấu bếp có nghĩa là một người giúp hội chúng bằng cách 
nâu cơm, tương đương với một phụ bếp ở nước ta. Sư giữ lời nguyện này 
nhiều năm. 

Một hôm Hương Nghiêm nói với Qui Sơn, “Tâm con chẳng khác; con 
không thê nói được. Hòa thượng có thê nói cho không?” 

Qui Sơn nói, “Tôi không ngại nói cho ông, nhưng nếu tôi nói, sau này 
ông sẽ giận tôi.” 

Một thời gian sau, Hương Nghiêm đến chỗ của Nam Dương Huệ Trung, 
Quốc sư Đại Chứng, từng sống ở núi Wudang [Vũ Đang?] và tự dựng một 
cái am. Sư trồng một khóm tre làm bạn. 

Một hôm trong khi quét đường, một viên sỏi bay lên đập vào cành tre. 
Với âm thanh bất ngờ ấy, Hương Nghiêm tỉnh ngộ hoàn toàn. Sau khi tắm 
rửa sạch sẽ, sư hướng về Qui Sơn, thắp hương, quì lạy, và nói, “Hòa 
thượng, nêu người nói cho con lúc Ấy, chuyện này không thê xảy ra. Hòa 
thượng còn tử tế hơn cha mẹ con.” Rồi sư làm một bài kệ: 


Tiếng đội quên sở tri. 
Không còn tu trì nữa. 

Đổi mặt theo đường xưa 
Không rơi vào chỗ trệ. 
Chốn chốn không vết tích, 
Thanh sắc ngoài oai nghi. 
Các phương người đắc đạo 
Gọi tối thượng là đây." 


Hựu. Từ giã Qui Sơn và ngộ khi nghe tiếng sỏi đánh vào bụi tre khi sư đang quét ở mộ của 
Nam Dương Huệ Trung trên núi Wudang [Vũ Đang?], Jun [?] châu (Hồ Bắc). Trở thành 
người thừa kế pháp của Qui Sơn và dạy ở chùa Hương Nghiêm, Đặng châu (Hà Nam). 
Thụy là Đại sư Tập Đăng (H.:Xideng, Nh.: Shũtö). 
8 Nguyên Hán văn: “Nhất kích vong sở tri 

Cánh bất giả tu trì 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 114 
Sư trình bài kệ này với Qui Sơn, Qui Sơn nói, “Ông bạn này qua rồi.” 


Một ngày mùa xuân, sau ba chục năm tu tập, Linh Vân,” người sau này 
trở thành Thiền sư Chí Cần, đi bộ vào núi. Trong lúc dừng nghỉ sư chợt 
thấy hoa đào nở đầy ở một ngôi làng xa xa và bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư viết 
bài thơ này và trình lên Qui Sơn: 


Ba chục năm qua tìm kiếm khách. 
Bao lần lá rụng, chồi non mọc. 
Một lần chợt thấy hoa đào nở — 
Cho đến giờ đây hết cả ngờ." 


Qui Sơn nói, “Một người vào với duyên thuần thục sẽ không bao giờ bỏ 
đi.” Qui Sơn ấn chứng cho sư như vậy. 

Ai không vào với nhân thuần thục? Ai vào rồi lại ra đi? Sự tỉnh ngộ này 
vô hạn đối với Linh Vân. Nếu sắc núi không phải là thân thanh tịnh, làm 
sao cái ngộ này có thê xảy ra? Đây là cách sư thừa kế pháp từ Qui Sơn. 


Có lần một ông tăng hỏi Trường Sa,” Thiền sư Cảnh Sầm, “Làm sao hòa 
thượng biên núi, sông, đât liên rộng lớn thành cái tự kỷ?” 


Đạo dung dương cổ lộ 
Bất đọa tiêu nhiên nghỉ 
Xứ xứ vô tung tích 
Thanh sắc ngoại uy nghi 
Chư phương đạt đạo giả 
Hoặc ngôn thượng thượng nghỉ.” 
Š* Lịnh Vân Chí Cần (H.: Lingyun Zhiqin, Nh.: Reiun Shigon). Khoảng t.k. 9), Trung Hoa. Học 
với Linh Sơn Qui Hựu, tông Qui Ngưỡng. Sau ba mươi năm tu tập, đã ngộ khi thấy hoa 
đào nở. Dạy ở núi Linh Vân, Phước châu. 
®* Nguyên Hán văn: _ Tam thập niên lai tầm kiếm khách 
Kỷ hồi lạc diệp hựu trừu chỉ 
Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu 
Trực chí như kim cánh bất nghỉ. 
®3 Trường Sa Cảnh Sầm (H.: Changsha Jingcen, Nh.: Chösha Keishin). Khoảng t.k. 8), Trung 
Hoa. Người thừa kế pháp của Nam Tuyền Phổ Nguyện, dòng Qui Ngưỡng. Dạy ở chùa Lộc 
Uyển (Luyuan), Trường Sa (Hồ Nam). Có lần sư gặp Ngưỡng Sơn Huệ Tịch và cho Ngưỡng 
Sơn một đap. Vì thế, Ngưỡng Sơn nhận xét Cảnh Sầm thô bạo giống như con cọp, nên sư 
được gọi là Sầm Con Cọp (Sầm Đại Trùng). Cảnh Sầm khuyến khích đệ tử đầu sào trăm 
trượng tiến thêm bước nữa. Thụy là Đại sư Chiêu Hiền (H.: Zhaoxian, Nh.: Shöken). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 115 


Trường Sa nói, “Làm sao ông biên cái tự kỷ thành núi, sông, và đât liên 
rộng lớn?” 


Nói cái tự kỷ biến thành cái tự kỷ không trái nghịch với nói cái tự kỷ là 
núi, sông, và đât liên rộng lớn. 


Lang Nha Huệ Giác, * Đại sư Quảng Chiếu, là cháu trong pháp của Nam 
Nhạc. Một hôm Zhixuan [Trí Huyền?], một sư giảng kinh, hỏi Lang Nha, 
“Nếu bản lai thanh tịnh, làm sao núi, sông, và đất liền rộng lớn bỗng nhiên 
xuất hiện?” 

Lang Nha đáp, “Nếu bản lai thanh tịnh, làm sao núi, sông, và đất liền 
rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện?” 


Bây giờ chúng ta biết. Núi, sông, và đất liền rộng lớn, mà bản lai thanh 
tịnh, không nên nhằm với núi, sông, và đất liền rộng lớn. Thầy giảng kinh 
chưa bao giờ nghe điều này, nên ông ta không hiểu núi, sông, và đất liền 
rộng lớn chỉ là núi, sông, và đất liền rộng lớn. 

Hãy biết rằng không có sắc núi và tiếng khe, chuyện [Phật Thích-ca- 
mâu-ni] cầm hoa giơ lên và [Huệ Khả] được tủy sẽ không xảy ra. Bởi vì 
năng lực của tiếng khe và sắc núi, Phật với đất liền rộng lớn và chúng sinh 
đồng thời đạt đạo, và vô số phật trở nên giác ngộ khi thấy sao mai. . Những 
cái túi da như thế là những thánh nhân ngày xưa có chí nguyện cầu pháp 
thâm sâu. Người ngày nay nên có được sự hứng khởi bởi những người đi 
trước như những người này. Sự tham học đích thực, không quan tâm đến 
danh lợi, nên đặt căn bản trên chí nguyện như thế. 

Ở quốc gia xa xôi này những ngày gần đây những người chân thực cầu 
phật pháp rất hiếm — không phải là không có ai. Nhiều người lìa bỏ gia 
đình, có vẻ thoát khỏi việc thế gian, nhưng thực ra họ dùng đạo phật để cầu 
danh lợi. Thương thay! Buồn làm sao họ lãng phí thì giờ trong những trao 
đổi không ánh sáng! Khi nào thì họ sẽ phá bỏ và đạt đạo? Nếu họ gặp được 
chân sư, làm sao họ nhận ra là rồng thực? 


Lạng Nha Huệ Giác (H.: Langye Huijiao, Nh.: Röya Rkaku). Khoảng t.k.9, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Phần Dương Thiện Chiêu, tông Lâm Tế. Dạy ở núi Lang Nha, Trừ 
châu (An Huy). Lang Nha quyết định trở thành tăng nhân sau khi viếng một ngôi chùa cổ 
trên đỉnh Dược Sơn và cảm thấy như mình đã biết chỗ này. Giáo lý của sư và giáo lý của 
Tuyết Đậu Trùng Hiển được xem là “hai cửa cam lồ.” Được ban hiệu là Thiền sư Quảng 
Chiếu (H.: Guangzhao, Nh.: Kõshö). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 116 


Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật, gọi những người như thế là “những người 
đáng thương.” Bởi vì nhân bất thiện trong các đời trước, họ không cầu pháp 
vì pháp. Trong đời này, họ nghi ngờ rồng thực khi họ thấy nó, và bị chân 
pháp bỏ rơi khi họ gặp pháp. Khi thân, tâm, thịt,và xương của họ chưa sẵn 
sàng theo pháp, họ không thê thọ nhận nó. Bởi vì dòng hệ tổ tông đã bắt 
đầu từ lâu, chí nguyện vì giác ngộ đã trở thành giấc mộng xa xôi. Đáng 
thương làm sao những người không biết hay không thấy kho tàng dù cho họ 
sinh ra trên núi kho tàng! Họ có thể tìm được kho tàng pháp ở đâu? 


Ngay khi ông vừa phát tâm bồ-đề, dù cho ông luân hồi trong sáu đường 
và bốn cách sinh, chính luân hồi sẽ là thệ nguyện đạt ngộ của ông. Mặc dù 
có thể ông đã lãng phí thời gian cho đến bây giờ, ông nên nguyện ngay, 
trước khi đời này chấm dứt: 


Cùng tất cả chúng sinh hữu tình, 

tôi nguyện nghe chánh pháp 

từ lần sinh này suốt các lần sinh vị lai. 

Khi nghe chánh pháp, tôi sẽ không 

nghi ngờ hay không tin tưởng. 

Khi tôi gặp chánh pháp, tôi sẽ bỏ 

những việc tầm thường và duy trì phật pháp. 
Như thế, tôi nguyện chứng đạo cùng với 

đất liền rộng lớn và tất cả chúng sinh. 


Lời nguyện này là căn cứ cho chí nguyện chân thật. Đừng lơi lỏng trong 
quyết tâm này. 


Nhật Bản là một miền đất hẻo lánh mà người dân cực kỳ vô minh. 
Không thánh nhân cũng không thiên tài nào được người ta biết đến xuất 
hiện ở đây, người học đạo chân thực thì hiếm. Khi chúng ta nói về tâm cầu 
đạo, những người không có nó phẫn nộ thay vì tự mình phản tỉnh. 

Khi ông phát tâm nguyện cầu giác ngộ, hãy cố gắng giữ kín sự tu tập 
của mình. Ca tụng sự tu tập của riêng mình là ngoài vân đề. Ngày nay 
người fa rất hiếm khi cầu chân lý. Thiếu tu chứng, họ tìm sự công nhận cho 
nỗ lực của họ và muốn người khác thừa nhận công phu và hiểu biết của họ 
là phù hợp. Đây là mê hoặc chồng trên mê hoặc. Hãy bỏ suy nghĩ nhằm lẫn 
như vậy. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 117 


Trong những người học đạo, hiếm khi thấy được quyết tâm vì chánh 
pháp. Quyết tâm như thế là phật sáng ngời, phật tâm truyền từ phật đến 
phật. 

Từ thời Như Lai đến ngày nay, đã có nhiều người quan tâm đến danh và 
lợi trong học đạo. Nhưng nếu họ gặp được chân sư và quay về với chánh 
pháp, họ sẽ sẵn sàng đạt đạo. Hãy biết rằng có chứng bệnh vì danh lợi trong 
những người tu đạo. Trong những người mới bắt đầu cũng như những 
người tu lâu, một vải người có cơ hội thọ nhận giáo lý, trong khi những 
người khác thì không. Một vài người mong ước đạo xưa, nhưng cũng có 
những con qui lăng mạ giáo lý. Đừng để bị dính mắc hay tức giận trong 
trường hợp nào. Khi ông nhớ làm thế nào nhận ra ba độc là ba độc, ông 
không còn tức giận nữa. 


Đừng quên tâm nguyện hoan hỉ phát sinh khi ông đầu tiên cầu đạo. Khi 
ông phát tâm bồ-đề, ông không cầu pháp để được người khác kính trọng. 
Ông buông bỏ danh lợi, và không có sự buông bỏ phát nguyện đạt đạo. Ông 
không câu sự kính trọng hay tặng vật từ vua quan. Dù vậy, những thứ đó có 
thê đến với ông, chủ ý đầu tiên của ông không phải là trở nên vướng mắc 
với người và thần. Nhưng những người ngu, ngay cả những người có tâm 
cầu đạo, cũng quên nhanh tâm nguyện ban đầu của họ và hy vọng được 
những cúng dường từ người và thần. Thọ nhận những cúng dường như thế, 
họ hoan hỉ răng công đức của phật pháp đã đến. Khi vua quan đến qui y 
phật, những ông thầy ngu có thê cảm thấy được báo đáp. Đây là tai họa của 
tu tập. Hãy nhớ từ bị với họ, nhưng không hoan hỉ. 

Ông có nhớ đức Phật nói những lời vàng này không? “Ngay cả bây giờ, 
vào thời của Như Lai, có nhiều người phản đối.” Như thế, những người ngu 
không hiểu người trí; những người có tâm nhỏ bé xem các bậc đại thánh là 
kẻ thù. ¬ 

Cũng vậy, các tổ ở Ấn Độ đôi khi bị các vua, những người ngoại đạo, 
hay những hành giả hai thừa của Tiểu Thừa lạm quyền. Đó không phải các 
tổ thiếu sự thâm hiểu hay những người khác giỏi hơn. 

Khi Bồ-đề-đạt-ma?” từ Ấn Độ đến và ở lại trên Tung Sơn, cả Lương Đề 
và Ngụy Đề đều không hiểu tổ. Lúc đó có hai nhà phê bình, Pháp sư Bồ-đề- 


®* gồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma). Khoảng t.k. 5-6, Ấn Độ và Trung Hoa. Hoàng tử nước 
Hương Chí (Xiangxi), nhưng không biết tên tiếng Phạn của nước này. Được xem là Tổ thứ 
hai mươi tám ở Ấn Độ và là Tổ thứ nhất ở Trung Hoa trong truyền thống Thiền. Là người 
thừa kế pháp của Bát-nhã-đa-la (Prajñãtãra), Ấn Độ. Theo truyền thuyết, tổ đã đối thoại 
với Lương Vũ Đế, nhưng Vũ Đế không hiểu tổ. Rồi tổ đến phía nam nước Nguy và ngồi ở 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 118 


lưu-chiŸ" và Luật sư Quang Thống."” Họ sợ rằng họ sẽ mất danh và lợi vì 
một chân sư, vì thế họ cố gắng ngăn chận tổ. Đó tựa như họ cô che mặt trời. 
Họ còn tệ hơn Đề-bà-đạt-đa, người đã sống vào thời Phật. Thương thay! 
Danh và lợi mà họ cố bám sẽ bị Bồ-đề-đạt-ma bỏ đi như vật phế thải. Hành 
xử cách này là kết quả của sự thiếu hiểu biết phật pháp của họ. Họ giống 
như những con chó sủa người có thiện ý. 

Đừng tức giận những con chó như thê, nhưng hãy nguyện hướng dẫn 
chúng với sự gia trì: “Chó ơi, hãy phát tâm bồ-đề.” Một bậc thánh xưa nói, 
“Có những con vật mang mặt người.” Mặt khác, có những con quỉ qui y 
Phật và cúng dường ngài. 


Một cô phật nói, “Đừng gân gũi vua, hoàng tử, công chúa, quan thượng 
thư, người quản trị, người Bà-la-môn, và cư sĩ.” 


Hành giả nên nhớ lời khuyên này, như thế, khi sự tu tập của họ tiễn bộ, 
công đức tính tân bô-tát của họ với sơ tâm sẽ tích lũy. 


Có những câu chuyện về Thiên Đế-thích (Indra), vị thần đã xuống thử 
nguyện vọng của hành giả, hay của ma ba-tuần, = những ma làm chướng 
ngại sự tu tập của người. Những chuyện như thế xảy ra khi hành giả không 
thê tự giải thoát họ khỏi lòng tham danh lợi. Nhưng những chuyện như thế 
không xảy ra cho những người có tâm đại bi và những người quảng đại và 
thuần thục nguyện độ chúng sinh. 

Nhờ công đức tu tập, ông có thể được quà tặng của cả nước, và điều này 
có thể có vẻ như là một thành tựu to lớn trên thê gian. Nhưng đừng để nó 
làm cho mù lòa; hãy nhìn sâu vào một cơ hội như thế. Những người ngu có 
thê hân hoan, nhưng họ giống như những con chó liễm một cái xương khô. 
Người trí tuệ và những bậc hiền từ chối điều này y như người thế gian buồn 


chùa Thiếu Lâm, Thiếu Thất Phong, núi Tung Sơn (Hà Nam). Tổ dạy Huệ Khả, Đạo Dục, 
Đạo Phó, và ni Tổng Trì. Dòng pháp của Huệ Khả, Tổ thứ nhì ở Trung Hoa, thịnh hành. 

Š° Bồ-đề-lưu-chi (Bodhiruchi). Khoảng t.k. 5-6), Ấn Độ. Một nhà sư Ấn Độ đến Lạc Dương 
(Hà Nam) vào năm 508 và dấn mình vào việc dịch các kinh sang tiếng Trung Hoa. Một 
trong những tăng nhân chủ tâm lên án và cố dìm Bồ-đề-đạt-ma. 

Š' Quang Thống Huệ Quang (Guangtong Huiguang). 468-537, Trung Hoa. Luật sư biện hộ 
cho bốn phần luật. Một trong những tăng nhân chủ tâm lên án và cố dìm Bồ-đề-đat-ma. 
°Š MỊq ba tuần (Ph.: Päpïyas): Một loại ma đã cố gắng cản trở sự tu tập của Phật và các đệ 
tử của ngài. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 119 


nôn vì phân thôi. 


Nói chung, khi là người mới bắt đầu ông không thể thăm dò được phật 
đạo. Những giả định của ông không trúng mục tiêu. Sự kiện ông không thể 
thăm dò phật đạo khi là người mới bắt đầu không có nghĩa là ông thiếu sự 
hiểu biết tối hậu, nhưng đó không có nghĩa là ông không nhận ra điểm sâu 
xa nhất. 

Hãy toàn tâm gắng sức theo đạo của các bậc thánh hiền xưa. Ông có thê 
phải leo núi vượt biển lớn khi tìm thầy hỏi đạo. Hãy tìm thầy và cầu liễu 
ngộ với tất cả nỗ lực, tựa như ông từ trên trời xuống hay từ dưới đất hiện 
lên. Khi ông gặp được chân sư, ông. khẩn nguyện chúng sinh hữu tình cũng 
như chúng sinh vô tình. Ông nghe bằng thân, ông nghe bằng tâm. 

Nghe bằng tâm là chuyện thường ngày, nhưng nghe bằng mắt thì không 
luôn luôn như vậy. Khi ông thấy phật, ông, thấy ngã-phật, tha-phật, phật 
lớn, và phật nhỏ. Đừng sợ phật lớn. Đừng đề phật nhỏ bị bỏ qua. Chỉ thấy 
phật lớn và phật nhỏ như là tiếng suối và màu núi, như là lưỡi rộng dài, và 
như là tám vạn bốn ngàn bài kệ. Đây là giải thoát, đây là cái thấy siêu việt. 


Có một câu bình thường nói như thế này, “Nhất thiết siêu tuyệt, nhất 
thiết kiên cố.” Một cổ phật nói, “Che trời, che đất.” Đây là tùng xuân thanh 
tịnh, cúc thu mỹ lệ. Chỉ vậy thôi. 

Khi ông đến cảnh giới này, ông là thầy của người và thần. Nếu ông dạy 
người khác trước khi ông đến cảnh giới này, ông sẽ làm hại họ rất nhiều. 
Không biết tùng xuân hay cúc thu, làm sao ông có thể vun trồng chúng và 
làm sao ông có thê nuôi dưỡng người khác và làm sao ông có thể cắt rễ lầm 
lẫn. 


Khi ông lười biếng hay nghỉ ngờ, hãy sám hối trước các phật với tâm 
chân thành. Nếu ông làm như vậy, sức mạnh của sám hối sẽ làm ông thanh 
tịnh và trợ giúp ông. Sức mạnh này sẽ nuôi dưỡng lòng tin và nỗ lực giải 
thoát chướng ngại. Lợi ích này đến với chúng sinh cả hữu tình và vô tình. 

Sám hồi là: “Mặc dù nghiệp bắt thiện quá khứ của con tích lũy, khiến trở 
ngại việc học đạo, nguyện các phật tổ cởi bỏ các nghiệp này và giải thoát 
cho con, nguyện công đức tu tập pháp làm đầy các thế giới vạn tượng bất 
tận. Nguyện bi tâm mở rộng đến con.” 

Trước khi tỉnh ngộ, phật tổ cũng giống như ông. Khi tỉnh ngộ, ông sẽ trở 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 120 


thành phật tổ. Khi ông nhìn phật tổ, ông là phật tổ. Khi ông nhìn tâm 

nguyện vì giác ngộ của họ, ông có tâm nguyện ấy. Làm việc với bi tâm 

cách này và cách kia, ông thành tựu thuận lợi và ông để thuận lợi rơi đi. 
Như thế, Lang Nha nói: 


Nếu quá khứ không ngộ, bây giờ hãy ngộ đi. 
Giải thoát thân này là tột đỉnh của nhiều đời. 
Trước khi ngộ, cô phật như mình. 
Khi ngộ rồi, mình sẽ như cổ phật. 


Đây là kiến giải của một vị phật tu chứng. Chúng ta nên phản chiếu điều 
này. Đây chính là điểm của một vị phật tu chứng. 

Với sám hối chắc chăn ông sẽ nhận được sự hộ trì của phật tô. Hãy sám 
hối với các phật bằng tâm và thân. Sức mạnh của sám hối đánh tan gốc rễ 
bất thiện. Đây là sắc tướng duy nhất của tu tập chân chánh, tâm tin chân 
chánh, thân tin chân chánh. 


Khi ông có sự tu tập chân chánh, thì âm thanh và màu sắc của núi, âm 
thanh và màu sắc của khe, tất cả tiết lộ tám vạn bốn ngàn bài kệ. Khi ô ông tự 
tại với danh, lợi, tâm, và thân, thì khe và núi cũng tự tại. Do đêm mà tiếng 
khe và sắc núi hiện thành tám vạn bốn ngàn bài kệ hay không. Khi khả 
năng của ông nói về khe và núi như là khe và núi là chưa thuần thục, ai có 
thê thấy và nghe ông như là tiếng khe và sắc núi? 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào 
ngày thứ năm kỳ an cư, năm thứ hai, niên hiệu Diên Ứng (En 'o) [1240J. ” 


® Anh dịch: Katherine Thanas và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 121 


11. KHÔNG LÀM ĐIÊU ÁC 
(Shoaku Makusa: Chư ác mạt tác) 


Các Phật xưa nói: 


Không làm điều ác, 
Làm mọi điều lành. 
Giữ lòng trong sạch, 
Là chư phật dạy.” 


Lời dạy này đích truyền từ các phật trước đến các phật sau của vị lai như 
là giới luật chung của Bảy Phật” theo tổ tông. Các phật sau thọ nhận các 
giới luật này từ các phật trước. Lời dạy này không giới hạn ở Bảy Phật; nó 
là lời dạy của tất cả các phật. Hãy thương lượng thấu triệt điểm này. 

Đạo pháp này của Bảy Phật luôn luôn là đạo pháp của Bảy Phật. Truyền 
và thọ nhận các giới luật này là hoạt động hỗ tương. Đây là lời dạy của tất 
cả các phật — giáo lý, tu tập, và giác ngộ của hàng trăm, hàng ngàn, và hàng 
vạn phật. 

Làm ác là [sự thị hiện của] một trong ba tánh: tánh thiện, tánh ác, và 
tánh vô ký. Tánh ác thì bất sinh, cũng như tánh thiện và tánh vô ký đều bất 
sinh. Ba tánh này cũng không cấu uế và là thực tướng. Tuy nhiên, ba tánh 
này thị hiện theo những cách dị biệt. 

Về làm ác, làm ác trong thế giới này và làm ác trong các thế giới khác 
đôi khi giống nhau và đôi khi khác nhau. Làm ác trong các thời trước và 
làm ác trong thời hiện tại đôi khi giống nhau và đôi khi khác nhau. Làm ác 
trong thiên giới và làm ác trong nhân giới đôi khi giống nhau và đôi khi 
khác nhau. Hơn nữa, có sự khác nhau to lớn giữa đạo phật và thế gian nơi 
những gì gọi là làm ác, làm thiện, và hành động vô ký. Làm thiện và làm ác 
là thời gian, mặc dù thời gian không phải là làm thiện cũng không phải là 
làm ác. Làm thiện và làm ác là pháp, mặc dù pháp không phải là làm thiện 
cũng không phải là làm ác. Vì pháp bao hàm tất cả, làm ác bao hàm tất cả. 


?° Hán văn : Chư ác mạt tác, 

Chúng thiện phụng hành, 

Tự tịnh kỳ ý, 

Thị chư Phật giáo. 
** Bảy Phật: 1. Tì-bà-thi, 2. Thi-khí, 3. Tì-xá-phù, 4. Ca-la-ca-tôn-đại, 5. Câu-na-hàm-mâu- 
ni, 6. Ca-diếp, và 7. Thích-ca-mâu-ni. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 122 


Vì pháp bao hàm tất cả, làm thiện bao hàm tắt cả. 

Khi ông lắng nghe, học, tu, và chứng giác ngộ vô thượng viên mãn, nó 
thâm sâu, bao la, và kỳ diệu. Ông học biết giác ngộ vô thượng này hoặc là 
theo thầy hoặc là theo kinh. Đầu tiên ông hiểu nó là không làm ác. Nếu ông 
không hiểu nó là không làm ác, nó không phải là phật pháp chân chính, mà 
là lời nói của qui. Hãy biết rằng hiểu giác ngộ vô thượng là không làm ác là 
phật pháp chân chánh. 

Không làm điều ác. Đây không phải là những gì người bình thường 
trước khi giải nghĩa nó muôn nói, mặc dù nghe giông như vậy khi chúng ta 
nghe giải thích giác ngộ như là giáo lý về giác ngộ. Chúng ta hiểu theo cách 
này bởi vì nó là sự diễn đạt về giác ngộ vô thượng. Nó là lời nói về giác 
ngộ, vì thế nó được nói là giác ngộ. Xúc động bởi những gì được nói và 
nghe — giác ngộ vô thượng — ông nguyện không làm điều ác và tu không 
làm điều ác. 

Khi ông không làm điều ác, sức mạnh của tu tập tức khắc hiện thành. 
Sức mạnh này hiện thành ở tầm mức toàn thê trái đất, toàn thê đại thiên thế 
giới, tất cả thời gian, và tất cả các pháp. Đây là tâm mức của không làm. 

Chính người này ngay giây phút này ở chỗ â Ấy, từ đó đến, và đi đến đó, 
nơi không tạo ra điều ác nào. Không tạo ra điều ác nào, mặc dù người ấy 
xuất hiện phải đối diện với các duyên tạo ra điều ác hay giao thiệp với 
những người tạo ra điều ác. 

Khi sức mạnh của không làm hiện thành, làm ác không thị hiện như là 
làm ác. Làm ác không có tướng cô định. Ông có thê nhặt nó lên hay để nó 
đi. Ngay lúc hiểu điều này, chúng ta không biết rằng làm ác không vượt qua 
người và người không hủy diệt làm ác. 


Khi ông khởi lên toàn tâm và đề nó tu tập, và khi ông khởi dậy toàn thân 
và để nó tu tập, thì tám hay chín phần mười thành tựu trước khi hỏi, và 
không làm ác hiện thành sau khi biết. Khi ông phát khởi thân-tâm và sự tu 
tập của ông, và khi ông phát khởi thân-tâm và sư tu tập của người khác, sức 
mạnh của tu tập với bốn đại và năm uân liền hiện thành. Không làm ô 
nhiễm tự kỷ của bốn đại và năm uân, thì bốn đại và năm uân của hôm nay 
tu tập. Sức mạnh của bốn đại và năm uân tu tập ở giây phút này hiện thành 

sự tu tập của bốn đại và năm uấn trong quá khứ. 

Khi ông lay động núi, sông, và trái đất, cũng như mặt trời, mặt trăng, và 
các vì sao, đến lượt chúng lay động ông tu tập. Đây không phải là con mắt 
mở chỉ một thời, mà là con mắt sống của tất cả mọi thời. Bởi vì nó là tất cả 
con mắt mở, con mắt của tất cả mọi thời, ông lay động tất cả các phật và tất 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 123 


cả các tô tu tập, lắng nghe giáo lý, và chứng quả. 

Vì tất cả các phật và các tổ không cho phép giáo lý, tu tập, và giác ngộ 
bị phân chia, giáo lý, tu tập, và giác ngộ không chướng ngại tất cả các phật 
và các tô. Vì lý do này, khi ông lay động các phật và các tô tu tập, không 
một ai trong các ngài xa rời trước khi hay sau khi ông chứng ngộ, dù trong 
quá khứ, hiện tại, hay vị lai. Vào lúc chúng sinh hữu tình trở thành phật và 
tổ, họ trở thành phật và tổ không chướng ngại các phật và tổ đã hiện hữu. 
Hãy suy nghĩ kỹ điều này trong khi đi, đứng, ngồi, và nằm, suốt mười hai 
giờ trong ngày. Đó không phải là một chúng sinh hữu tình bị hủy diệt, 
mang đi, hay mất đi do trở thành phật tổ, mà là một chúng sinh hữu tình 
được thoát lạc. 

Ông để cho nhân và quả của những việc làm thiện và ác tu tập. Đó 
không phải là ông đưa nhân quả vào hành động hay là ông tạo ra nhân quả, 
nhưng có lúc nhân quả đề cho ông tu tập. 

Bộ mặt bản lai của nhân và quả đã rõ ràng. Bởi vì đây là đang thoát lạc, 
ấy là không làm, bất sinh, vô thường, không vô minh, và không đọa lạc. 

Tham học theo cách này, ông thức ngộ rằng làm ác không gì khác hơn là 
không làm. Được sự thức ngộ này trợ giúp, ông thấy thấu suốt, và bằng 
cách ngôi ông cắt đứt không làm ác. 

Ở đầu, giữa, và cuối, khi không làm ác hiện thành, thì làm ác không phát 
sinh qua nhân duyên. Ấy chỉ là không làm. Làm ác không đoạn diệt qua 
nhân duyên. Ây chỉ là không làm. Vì làm ác bao hàm tất cả, tất cả các pháp 
bao hàm hàm tất cả. 

Những người chỉ biết làm ác phát sinh qua nhân duyên và không thấy 
chính nhân duyên là không làm, nên thương xót họ. Bởi vì hạt giống phật 
sinh qua các duyên, các duyên sinh qua hạt giống phật. 

Không phải làm ác không hiện hữu, mà chỉ là không làm. Làm ác không 
phải là không, mà chỉ là không làm. Làm ác không phải là sắc, mà chỉ là 
không làm. 

Làm ác không phải là không làm, mà chỉ là không làm. Hoa cúc mùa thu 
không phải không hiện hữu cũng không phải hiện hữu. Ây là không làm. 
Tất cả các phật không phải không hiện hữu cũng không phải hiện hữu. Trụ 
cột, đèn lồng, phất tử, và gậy không phải hiện hữu cũng không phải không 
hiện hữu. Chúng là không làm. Tự kỷ không phải hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu. Nó là không làm. 

Tham học cách này là hiện thành công án. Công án được hiện thành. 
Hãy khám xét điều này qua chủ [tự] và hãy khám xét điều này qua khách 
[tha|. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 124 


Vì vậy, tiếc rằng ông đã tạo ra những gì không nên tạo ra cũng là một 
cách không thể tránh được sự tu tập không làm. Tuy nhiên, chủ ý tạo ra làm 
ác chỉ vì ông nói làm ác là không làm thì giỗng như đang đi hướng bắc mà 
có đến nước Việt (Yue) ở phương nam. 

Không làm và làm ác không chỉ là “cái giếng thấy con lừa,” mà còn là 
cái giếng thấy cái giếng [không thể tách rời nhau], con lừa thấy con lừa, 
người thây người, núi thấy núi. Chỉ khi chúng ta nói theo cách này, làm ác 
là không làm. 

Người ta nói, “Pháp thân của phật giống như hư không. hiện sắc 
tướng đáp ứng các duyên như mặt trăng phản chiếu trong nước.” ° Bởi vì nó 
là không làm mà đáp ứng các vật, nó là không làm mà thị hiện sắc tướng. 
Ấy giống như hư không vỗ trái và vỗ phải [không có chướng ngại], giống 
như mặt trăng phản chiếu trong nước. Mặt trăng hoàn toàn ngâm mình 
trong nước. Theo cách này không làm hiện thành, không có gì nghi ngờ. 


Làm mọi điều lành. Làm thiện này là [sự thị hiện của] một trong ba tánh. 
Mặc dù có nhiều sự làm thiện khác nhau, không có sự làm thiện nào đã hiện 
thành và chờ người nào đó thực hành nó. Chính giây phút làm thiện, không 
có hành động thiện nào phát sinh. 

Mặc dù hàng vạn điều thiện là vô sắc tướng, chúng đến chỗ làm điều 
thiện nhanh hơn thanh nam châm hút sắt. Sức của nó mạnh hơn bão lốc 
Vai-ram-ba-ka.” Trái đất to lớn, núi, sông, đất liền, hay kết quả gia tăng 
của việc làm không thể ngăn trở sự gặp gỡ có chủ ý của làm thiện. 

Tuy nhiên, có một nguyên lý là những cái thấy về làm thiện khác nhau 
trong thế gian. Những cái thấy ấy định nghĩa làm thiện là gì. Tất cả các phật 
quá khứ, hiện tại, và vị lai giảng pháp cũng như thế. Các phật thuyết pháp 
trong khi các ngài ở thế gian chỉ là thời gian. Các ngài thuyết pháp không 
phân biệt theo thọ mạng và chiều kích thân của các ngài. 

Như vậy, làm thiện theo một người tu tín thì khác xa làm thiện theo một 
người tu pháp. Tuy nhiên, chúng không phải là hai pháp tách rời. Ấy giống 
như một sa-môn giữ giới và một bồ-tát phá giới. 

Làm thiện không phát sinh do nhân duyên, nó cũng không đoạn diệt do 
nhân duyên. Mặc dù làm thiện là tất cả các pháp, tất cả các pháp không phải 
là làm thiện. Nhân và duyên, cũng như làm thiện, đều bắt đầu trong viên 
mãn và chấm dứt trong viên mãn. 


Mặc dù làm thiện là /đzn, nó không phải là tự, và tự không biết nó. Nó 


** Tiếng Phạn, Vairambhaka: Bão gió lớn rất mạnh, theo truyền thuyết Ấn Độ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 125 


không phải là tha, và tha không biết nó. Trong biết, có tự và tha. Trong 
thấy, có tự và tha. Như thế, con mắt sống của mỗi cái ở trong mặt trời và ở 
trong mặt trăng. 

Đây là làm. Ở giây phút /àm, công án hiện thành. Song, nó không phải là 
bắt đầu hay chấm dứt của công án. Nó không phải là chỗ trụ vĩnh viễn của 
công án. Không nên gọi đây là /2m ư? 

Mặc dù tu tập làm thiện là /vm, nó không thể phân biệt được. Làm 
không hiện thành vì phân biệt. Phân biệt bằng con mắt sống không giống 
như phân biệt bằng cái gì khác. 

Làm thiện không phải hiện hữu cũng không phải không hiện hữu, không 
phải sắc cũng không phải không. Nó chỉ là /ảm. Hiện thành ở bất cứ chỗ 
nào hay hiện thành ở bất cứ giây phút nào tất nhiên là /àm. Làm này luôn 
luôn hiện thành tất cả là làm thiện. Mặc dù hiện thành /ảzn là công án, nó 
không sinh cũng không diệt, không nhân cũng không duyên. Vào, ở, và ra 
đi của /vm cũng như thế. Khi làm một điều thiện trong tất cả các điều thiện 
là /àm, tất cả sự vật, toàn thân, và nền đất thật cùng nhau được chuyển động 
đến làm. 

Cả nhân và quả của làm thiện hiện thành công án qua /2z. Nhân không 
phải là trước và quả không phải là sau. Nhân đầy đủ và quả đầy đủ. Nhân 
bao hàm tất cả như quả bao hàm tất cả. Mặc dù trải nghiệm quả, do nhân 
xui khiến, cái này không phải trước và cái kia không phải sau. Chúng ta nói 
rằng cả trước và sau đều bao hàm tất cả. 


Giữ lòng trong sạch. Đây có nghĩa là ông không làm. Hãy giữ trong sạch 
qua &hông làm. Ông là của riêng ông. Ông đó là tâm. Của riêng ông đô 
không làm. Cái tâm không làm. Cái tâm làm. Hãy giữ trong sạch qua làm. 
Của riêng ông làm. Ông /àm. Đây là lời dạy của tất cả các phật. 

Các phật giống như thần Shiva [thần sáng tạo thế gian]. Trong khi các 
thần của Shiva thì đôi khi giống nhau và đôi khi khác nhau, họ không nhất 
thiết là phật. Các phật cũng giông như các chuyên luân vương. Tuy nhiên, 
không phải tất cả các chuyên luân vương nhất thiết đều là phật. Hãy tham 
học điểm này. Những người không tham cứu thế nào là phật, họ có thể tỏ ra 
gắng sức với nỗ lực lớn, nhưng họ là chúng sinh hữu tình chỉ khổ và không 
phải là những hành giả của phật đạo. Không làm [điều ác] và làm [điều 
thiện] thì giống như “Lừa chưa đi, ngựa đã đến.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 126 


Bạch Cư Dị” đời nhà Đường là đệ tử tục gia của Thiền sư Phật Quang 
Như Mãn,” là cháu trong pháp của Mã Tổ, Thiền sư Đại Tịch ở Giang Tây. 

Khi ông ta làm thứ sử Hàng Châu, ông ta học với Thiền sư Đạo Lâm ở 
Điều Sào. 

Một hôm Cư Dị hỏi, “Thế nào là đại ý phật pháp?” 

Đạo Lâm nói, “Không làm điều ác, Làm mọi điều lành.” 

Cư Dị nói, “Nếu là như vậy, đứa trẻ ba tuổi cũng nói được.” 

Đạo Lâm nói, “Đứa trẻ ba tuổi có thể nói được, nhưng ông lão tám mươi 
không thê làm được.” 

Cư DỊ bái tạ và bỏ đi. 


Cư DỊ là dòng dõi của Tướng quân họ Bạch (General Bai), là một nhà 
thơ xuất chúng. Ông ta được xem là người của văn chương đã sống hai 
mươi bốn đời thi sĩ. Đôi khi ông ta được gọi là Văn Thù hay Di Lặc. 
Không nơi nào người ta không biết đến ông ta, không chỗ nào văn thơ ông 
ta không lưu hành. 

Tuy nhiên, ông ta là người mới bắt đầu và là người đến trễ trong phật 
đạo. Dường như ông ta chưa bao giờ mộng thấy chân nghĩa của không làm 
điểu ác và làm mọi điễu lành. Ông ta nghĩ rằng Đạo Lâm đã đưa ra câu nói 
này chỉ theo cách lý trí. Cư DỊ đã không nghe và không biết rằng không làm 
điều ác và làm mọi điểu lành là giáo lý của phật đạo, đã hàng ngàn hàng 
vạn năm rồi, và áp dụng cho bây giờ và lúc đó. Ông ta trả lời theo cách ông 
đã trả lời bởi vì ông ta không đứng trong phật pháp và không hiểu phật 
pháp. 

Dù cho các ông cần thận đối với việc làm ác có chủ ý, và khuyến khích 
việc làm thiện có chủ ý, các ông hiện thành &hồng làm. Về toàn thê, trong 
phật pháp, những gì các ông nghe trước tiên từ một vị thầy và những gì 
Cuôi cùng các ông đạt được giống nhau. Đây gọi là chân thật từ đầu đến 
đuôi. Nó cũng gọi là, “nhân không thể nghĩ bàn, quả khong thể nghĩ bàn,” 
hay “nhân phật, quả phật.” Nhân và quả trong đạo phật không phải là dị 


* Bạch Cư Dị (H.: Bai Zhuyi, Nh. Haku Kyoi). 772-846, Trung Hoa. Cũng gọi Bạch Lạc Thiên 
(H. : Bo Letian, Nh.: Bai Jui). Một trong những nhà thơ rất nổi tiếng thời nhà Đường. Ông 
sống ở ngoại ô thành Lạc Dương (Hà Nam) làm bạn với thơ, rượu, và đàn tỳ bà. Ông là 
một quan chức làm việc cho chính phủ và tự gọi mình là Cư sĩ Hương Sơn (Xiangshan). 
Học với Điểu Sào Đạo Lâm (Niaoke Daolin) thuộc phái Ngưu Đầu (Niutou). 

** phật Quang Như Mãn (H.: Fuguang Ruman). Khoảng t.k. 8-9), Trung Hoa. Một trong 
những người thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất (Mazu Daoyi), dòng Nam Nhạc. Trụ trì 
chùa Phật Quang, Lạc Dương (Hà Nam), kinh đô của các triều đại gồm cả nhà Đường. 
Bạch Cư Dị là đệ tử tại gia của sư. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG J5 


thục cũng không phải là đồng lưu. Vì là như vậy, không nhân phật, quả 
phật nào không thể kinh nghiệm được. Bởi vì Đạo Lâm đã nói giáo lý cốt 
yêu này, nó là phật pháp. 

Dù cho làm ác đầy các thê giới trên các thế giới, và nuốt chứng tất cả sự 
vật trên tất cả các sự vật, không làm là giải thoát. Làm thiện là làm thiện ở 
đầu, giữa, và cuối. Ấy là chân tánh, tướng, bản chất, và hoạt động của lâm, 
như thực. Bởi vì Cư Dị không theo dấu vết này, ông ta nói, “Ngay cả đứa 
trẻ ba tuổi cũng có thê nói được điều này.” Thiếu khả năng nói được đạo lý, 
ông ta đã thốt ra những lời này. 

Đáng thương thay, Cư DH Tại sao ông nói lời này? Bởi vì ông chưa 
chạm lên gió phật [giáo lý phật]. Ông biết một đứa bé ba tuổi không? Ông 
hiểu lý căn cơ vôn có của đứa bé ba tuổi không? Những người hiểu thì biết 
rằng một đứa bé ba tuôi cũng hiểu tất cả các phật trong ba giới. Làm sao 
những người không thể hiểu được tất cả các phật trong ba giới lại hiểu được 
một đứa bé ba tuổi? Đừng nghĩ răng đối diện với một người là hiểu được 
một người. 

Những người hiểu một hạt bụi hiểu toàn thế giới. Những người làm chủ 
được một vật làm chủ được vạn vật. Những người không làm chủ được vạn 
vật không làm chủ được một vật. Bởi vì những người học làm chủ thấy vạn 
vật cũng như một vật qua sự thâm nhập, những người tham học một hạt bụi 
đồng thời tham học toàn thê giới. 


Thật là ngu ngốc mà cho rằng một đứa trẻ ba tuổi không thê diễn đạt 
được phật pháp và những gì một đứa trẻ ba tuổi nói là dễ. Vấn đề đích thực 
ở đây, sáng tỏ sinh và sáng tỏ tử, là đại sự nhân quả trong nhà phật. 

Một sư xưa nói, “Khi ông sinh ra, ông đã có khả năng rồng như sư tử.” 
Khả năng rống như sư tử là một hạnh của Như Lai chuyển pháp luân. Nó 
đang chuyền bánh xe pháp. 

Một sư xưa khác nói, “Sinh tử đến đi là thân người thật.” 

Theo cách này, sáng tỏ thân người thật là có hạnh rống như sư tử quả 
thật là một đại sự, và không được xem nhẹ. Vì lý do này, hiểu lời nói và 
thực hành của một đứa bé ba tuôi là một đại sự nhân duyên. Điều này đôi 
khi giống nhau và đôi khi không giống nhau như lời nói và sự hành trì của 
tất cả các phật trong ba giới. 

Bởi vì Cư DỊ vô minh và chưa bao giờ nghe đứa bé ba tuổi nói, cũng 
không hỏi điều đó mà nó trả lời như ô ông đã trả lời. Ông ta muốn chỉ ra răng 
Đạo Lâm đã không trúng đích và nói, “một đứa bé ba tuổi cũng có thể nói 
được câu đó.” Như thê ông ta đã không nghe được tiếng sư tử rỗng của đứa 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 128 


bé và bỏ mất việc chuyền bánh xe pháp của Thiền sư. 

Đạo Lâm thương hại ông và trả lời thêm: “Dù đứa bé ba tuổi có thể nói 
được, ngay cả ông lão tăm mươi cũng không làm được.” Đây có nghĩa là 
lời nói của đứa trẻ ba tuổi trúng đích. Hãy tham thấu triệt những lời này. 
Ngay cả ông lão tám mươi cũng không làm được. Hãy thương lượng triệt 
đề những lời này. 

Câu nói của đứa bé trao phó cho các ông; nó không trao phó cho đứa bé. 
Ông lão không thể làm được trao phó cho các ông; nó không trao phó cho 
ông lão. Hiểu, nói, và sống theo cách này là điểm trọng yếu của phật pháp. 


Đã trình với hội chúng chùa Hưng Thánh Bảo Lâm, huyện Vñ Trị (Uj), tỉnh 


Sơn Thành (Yamashiro), vào ngày rằm tháng tám, năm thứ hai, niên hiệu Diên 
Ứng (En 'o)[1240J. ” 


*” Anh dịch: Mel Weitsman và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 129 


12. HỮU THỜI 
(Uji: Hữu thời) 


Một phật xưa [Dược Sơn] nói: 


Hữu thời đứng trên đỉnh núi cao nhất. 

Hữu thời đi dưới đáy đại dương sâu nhất. 

Hữu thời là ba đầu và tám tay [của một a-tu-la]. 
Hữu thời là thân tám hay mười sáu /hước [của Phật]. 
Hữu thời là cây gậy hay cây phất tử. 

Hữu thời là cây cột hay cái đèn lồng. 

Hữu thời là con của nhà họ Trương hay họ Lý. 

Hữu thời là trái đất hay bầu trời. 


Hữu thời ở đây có nghĩa thời là hữu, và tất cả hữu là thời. Thân vàng 
mười sáu thước là thời; bởi vì nó là thời, có sự quang minh của thời. Hãy 
tham học nó như là mười hai giờ của hiện tại. 8a đầu và tám fay là thời; bởi 
vì nó là thời, nó không tách rời với mười hai giờ của hiện tại. 


“Dù ô ông không đo các giờ của ngày như là dài hay ngắn, xa hay gần, ông 
vẫn gọi nó là mười hai giờ. Bởi vì những dấu hiệu của sự đến và đi của thời 
hiển nhiên, người ta không nghỉ ngờ về nó. Mặc dù không nghỉ ngờ về nó, 
họ không hiệu nó. Hay, khi chúng sinh hữu tình nghi ngờ những gì họ 
không hiểu, sự nghi ngờ của họ không kiên định. Vì thế, những nghi ngờ đã 
qua của họ không nhất thiết trùng hợp với nghi ngờ hiện tại. Song, chính 
nghi ngờ không là gì mà chỉ là thời. 


Cách tự kỷ tự dàn bày là hình tướng của toàn thê thê giới. Hãy xem mỗi 
vật trong toàn thể thê giới này như là một giây phút của thời. 

Sự vật không chướng ngại nhau, y như những giây phút không chướng 
ngại nhau. Tâm câu đạo phát sinh trong giây phút này. Một giây phút câu 
đạo phát sinh trong tâm này. Với tu và đạt đạo cũng vậy. 

Như thế, tự kỷ tự dàn bày nó thấy chính nó. Đây là hiểu rằng tự kỷ là 
thời. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 130 


Hãy biết rằng bằng cách này có vạn sắc trăm cỏ [tất cả mọi vật] khắp 
toàn thể thế giới, tuy nhiên mỗi cỏ và mỗi sắc tự nó là toàn thê trái đất. 
Tham học thê này là tu tập bắt đầu. 

Khi ông ở tại chỗ này, chỉ có một cỏ, chỉ có một sắc; có cái hiểu về sắc 
và ở bên kia cái hiểu về sắc; có cái hiểu về cỏ và ở bên kia cái hiểu về cỏ. 
Vì chỉ có giây phút này, hữu thời là tất cả thời ở đó. Cỏ hữu, sắc hữu, cả hai 
là thời. 

Mỗi giây phút là tất cả thời, mỗi giây phút là toàn thể thế giới. Bây giờ 
hãy phản chiếu hoặc bất cứ hữu nào hoặc bất cứ thế giới nào bị bỏ ra ngoài 
giây phút hiện tại. 


Song một người thường không hiểu phật pháp có thể nghe chữ hữu thời 
cách này: “Có lúc tôi là ba đầu và tám tay. Có lúc tôi là thân tám hay mười 
sáu thước. Đây giống như vượt sông và leo núi. Dù cho núi và sông vẫn 
hiện hữu, tôi đã đi qua chúng và bây giờ tôi ở trong điện ngọc và tháp son. 
Những núi và sông đó thì xa tôi như trời xa đất.” 

Nó không đơn giản như thế. Vào lúc leo núi và vượt sông, ông đã là hiện 
tại. Thời không tách rời ông, và ông là hiện tại, thời không bỏ đi. 

Khi thời không bị đến và đi ghi dấu, giây phút ông leo núi là hữu thời 
ngay bây giờ. Nếu thời tiếp tục đến và đi, ông là hữu thời ngay bây giờ. 
Đây là nghĩa của hữu thời. 

Hữu thời này có nuốt chửng giây phút ông leo núi và giây phút ông ở 
trong điện ngọc và tháp son không? Nó có khạc chúng ra không? 


Ba đầu và tám tay có thê là thời của hôm qua. Thân tám hay mười sáu 
thước có thê là thời của hôm nay. Song, hôm qua và hôm nay cả hai ở trong 
giây phút ông đi trực tiếp vào núi và thấy vạn đỉnh. Thời của hôm qua và 
thời của hôm nay không bỏ đi. 

Ba đầu và tám tay tiến tới như là hữu thời của ông. Chúng trông như là ở 
xa, nhưng chúng ở đây và bây giờ. Thân tám hay mười sáu thước tiến tới 
như là hữu thời của ông. Nó trông như là ở gần, nhưng đúng là nó ở đây. 
Như thế, tùng là thời, trúc là thời. 


Chớ nghĩ rằng thời chỉ có bay đi. Đừng xem bay đi là chức năng duy 
nhât của thời. Nêu thời chỉ có bay đi, ông sẽ tách rời với thời. Lý do ông 
không hiêu rõ hữu thời là vì ông nghĩ thời chỉ là đi qua. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 131 


Trong tự tánh, tất cả sự vật trong toàn thê thế giới được liên kết với nhau 
như là những giây phút. Bởi vì tât cả mọi giây phút là hữu thời, chúng là 
hữu thời của ông. 


Hữu thời có tướng chảy qua. Cái gọi là hôm nay chảy vào ngày mai, 
hôm nay chảy vào hôm qua, hôm qua chảy vào hôm nay. Và hôm nay chảy 
vào hôm nay, ngày mai chảy vào ngày mai. 

Bởi vì chảy qua là tướng của thời, những giây phút của quá khứ và hiện 
tại không chèn lên nhau hay xếp hàng cạnh nhau. Thanh Nguyên là thời, 
Hoàng Bá là thời, Mã Tổ là thời, Thạch Đầu là thời, bởi vì tự và tha đã là 
thời. Tu-ngộ là thời. Bị bắn bùn và ướt nước [đề thức tỉnh người khác] cũng 
là thời. 


Mặc dù những cái thấy của một người thường và nhân duyên của những 
cái thấy đó là những gì người thường ấy thấy, chúng không nhất thiết là 
thực tướng của người thường ẫy. Thực tướng chỉ tự thị hiện hữu thời như là 
một người thường. Bởi vì ông nghĩ thời của ông hay hữu của ông không 
phải là thực tướng, ông tin rằng thân vàng mười sáu thước không phải là 
ông. 

Tuy nhiên, những cố gắng chạy trốn của ông khỏi thân vàng mười sáu 
thước chỉ là những mảnh miếng của hữu thời. Những người chưa thừa nhận 
điều này nên nhìn sâu vào nó. Những giờ Ngọ và Mùi, được dàn bày trong 
thế giới bây giờ, hiện thành là do sự lên và xuống của hữu thời vào mỗi 
giây phút. Tý là thời, dần là thời, chúng sinh là thời, phật là thời. 


Vào giây phút này, ông giác ngộ toàn thê thế giới với ba đầu và tám tay; 
ông giác ngộ toàn thê thế giới với thân vàng mười sáu thước. Hiện thành 
đầy đủ toàn thê thế giới với toàn thê thế giới được gọi là tu tập toàn triệt. 

Hiện thành đầy đủ thân vàng bằng thân vàng — phát tâm cầu đạo, tu tập, 
đạt giác ngộ, và nhập niễt-bàn — chỉ là hữu, chỉ là thời. 


Chỉ hiện thành tất cả thời như là tất cả hữu, không có gì thừa. Một “hữu 
thừa” thì hoàn toàn là một hữu thừa. Như thê, hữu thời hiện thành một nửa 
là nửa của hữu thời hiện thành đây đủ, và giây phút dường như bị bỏ mật 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 132 


cũng là hữu đầy đủ. Cũng vậy, ngay cả giây phút trước hay sau giây phút 
xuất hiện bị mất cũng là hữu thời đầy đủ trong chính nó. Mạnh mẽ ở lại 
trong từng giây phút là hữu thời. Đừng nhằm lẫn nó là vô. Đừng cưỡng ép 
xác quyết nó là hữu. 


Ông có thê giả sử rằng thời chỉ là đang đi qua, và không hiểu rằng thời 
không bao giờ đến. Mặc dù hiêu chính là thời, hiểu không tùy thuộc vào sự 
đến của riêng nó. 

Người ta chỉ thấy thời đến và đi, và hoàn toàn không hiểu rằng hữu thời 
ở trong từng giây phút. Rồi, khi nào họ có thể qua được quan ải? Dù cho 
người ta nhận ra hữu thời trong từng giây phút, ai có thể nói được sự nhận 
ra này trong một thời gian đài? Dù cho họ có thể nói được sự nhận ra này 
trong một thời gian dải, ai có thể ngừng tìm kiếm sự chứng ngộ bộ mặt xưa 
nay? Theo cái thấy về hữu thời của người thường, ngay cả giác ngộ và niết- 
bàn là hữu thời cũng chỉ là những tướng của đến và đi. 


Hữu thời hiện thành toàn bộ mà không bị bắt giữ trong lưới và lồng. Các 
thiên vương và chúng sinh cõi trời hiện ra bên phải và bên trái là hữu thời 
của sự tinh tấn đầy đủ của ông ngay bây giờ. Hữu thời của tất cả chúng sinh 
khắp thế giới dưới nước và trên đất liên chỉ hiện thành sự tỉnh tấn đầy đủ 
của ông ngay bây giờ. Tất cả chúng sinh mọi loài trong các cõi hữu hình và 
vô hình là hữu thời hiện thành do sự tỉnh tấn đầy đủ của ông, chảy do sự 
tỉnh tấn đầy đủ của ông. 

Hãy quán sát kỹ sự chảy này; không có sự tinh tấn đầy đủ của ông ngay 
bây giờ, không gì hiện thành, không gì chảy. 


Đừng nghĩ rằng chảy là như gió và mưa chuyên từ đông sang tây. Toàn 
thê thế giới không thê thay đổi, không thê di động. Nó chảy. Chảy như mùa 
xuân. Mùa xuân với tất cả rất nhiều khía cạnh của nó được gọi là chảy. Khi 
mùa xuân chảy, không có gì ở bên ngoài mùa xuân. Hãy tham học tường 
tận điều này. 

Mùa xuân luôn luôn chảy qua mùa xuân. Mặc dù chính sự chảy không 
phải là mùa xuân, sự chảy xảy ra suốt mùa xuân. Như thế, chảy là hoàn 
toàn ở chính giây phút này của mùa xuân. Hãy quán triệt điều này, đến và 
đi. 

Trong khi tham học về chảy, nếu ông tưởng khách quan là ở bên ngoài 
ông và ông chảy và chuyên động qua hàng trăm hay hằng ngàn thế giới, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 133 


hằng trăm, hằng ngàn, và hằng vạn kiếp, ông chưa sùng mộ tham học phật 
đạo. 


Dược Sơn,” người sau này trở thành Đại sư Hoằng Đạo, được Thạch 
Đầu, tức Đại sư Vô Tế, dạy,” một hôm đến tham học với Mã Tổ, Thiền sư 
Đại Tịch ở Giang Tây. 

Dược Sơn hỏi, “Con quen với giáo lý của Ba Thừa”” và Mười Hai Phần 
Giáo.” ” Nhưng thế nào là ý của Tổ (Bồ-đề-đạt-ma) từ Tây (Ấn Ðộ) sang?” 

Mã Tổ đáp: 

Có khi bảo y nhướng mày nháy mắt. 

Có khi không bảo y nhướng mày nháy mắt. 

Có khi sẽ bảo y nhướng mày nháy mắt là phải. 

Có khi sẽ bảo y nhướng mày nháy mắt là không phải. 


Nghe những lời này, Dược Sơn đại ngộ và thưa với Mã Tổ, “Khi con 
tham học với hòa thượng Thạch Đầu, thì như muỗi cố cắn trâu sắt.” 


Những gì Mã Tổ nói không giống như lời của những người khác. Lông 


*° Dược Sơn Duy Nghiêm (Yaoshan Weiyan). 745- 828, Trung Hoa. Sư là một học nhân 
nhiệt tình với giới luật, nhưng khi trở nên nhàm chán sự giữ giới lặp đi lặp lại, sư đến 
tham học với Thạch Đầu Hy Thiên, dòng Thanh Nguyên, và trở thành người thừa kế pháp 
của Thạch Đầu. Dạy ở Dược Sơn, Phong châu (Hồ Nam). Thụy là Đại sự Hoằng Đạo. 

?” Thạch Đầu Hy Thiên (Shitou Xiqian). 700-790, Trung Hoa. Thọ cụ túc giới với Lục tổ Huệ 
Năng, sau khi Huệ Năng tịch, sư tham học với Thanh Nguyên Hành Tư và trở thành người 
thừa kế pháp của Thanh Nguyên. Vì sư liên tục ngồi thiền trong am cỏ trên một tảng đá ở 
chùa Nam Tự (cũng gọi là Nam Nhạc), Hành Sơn (Hồ Nam), sư được gọi là Hòa thượng 
Thạch Đầu. Tác giả của “Tham Đồng Khế” và “Thảo Am Ca.” Tên thụy của sư là Đại sư Vô 
Tế. 

* Bq Thừa hay Tam Thừa. Theo quan điểm truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, giáo lý 
của Phật được xếp theo ba cách: Thừa Thanh Văn (Shrãvaka: người lắng nghe); Thừa 
Duyên Giác (Pratyeka-buddha: Bích-chi Phật); và Đại Thừa (Mahã-yäna). Hai thừa đầu 
được gọi theo cách nghịch lệ là Tiểu Thừa (Hinayäna), cũng gọi là Nhị Thừa (Hai Thừa). 
Đại Thừa, nhấn mạnh sự đưa tất cả chúng sinh đến giác ngộ, cũng gọi là Bồ-tát Thừa. 

* Mười Hai Phần Giáo (Thập nhị phần giáo hay Thập nhị bộ). Cách xếp loại các kinh điển 
Phật giáo: 1) Kinh (Sũtra) — văn xuôi. 2) Kệ trùng tuyên (Geya). 3) Thọ ký (Vyäkarana). 4) 
Tụng (Gãthä). 5) Tự thuyết (Udãna). 6) Nhân duyên (Nidãna). 7) Ngụ ngôn (Avadäna). 8) 
Bản sinh của đệ tử Phật (Itivrittaka). 9) Bản sinh của Phật (Jãtaka). 10) Phương đẳng 
(Vaipulya). 11) Pháp hy hữu (Adbhuta-dharma: Chuyện hiếm khi xảy ra, chuyện bất ngờ). 
12) Ưu-bà-đề-xá (Upadesha: Tranh luận triết học). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 134 


mày và mắt là núi và biễn lớn, bởi vì núi và biển lớn là lông mày và mắt. 

Bảo y nhướng mày là đề thấy núi. Bảo y nháy mắt là để hiểu biên lớn. Câu 
trả lời đúng thuộc về y, và y hoạt động là do ông bảo y nhướng mày và 
nháy mắt. Không đúng không có nghĩa là không bảo y nhướng mày và nháy 
mắt. Không bảo y nhướng mày nháy mắt không có nghĩa là không đúng. 
Những cái này hoàn toàn bình đăng với hữu thời. 

Núi là thời. Biển lớn là thời. Nếu chúng không phải là thời, sẽ không có 
núi hay biển lớn. Đừng nghĩ rằng núi và biển lớn ở đây và bây giờ không 
phải là thời. Nếu thời bị đoạn diệt, núi và biển lớn bị đoạn diệt. Khi thời 
không bị đoạn diệt núi và biển lớn không bị đoạn diệt. 

Như vậy, sao mai xuất hiện, Như Lai xuất hiện, mắt xuất hiện, cằm gIƠ 
hoa lên xuất hiện. Mỗi mỗi là thời. Nếu nó không phải là thời, nó không thể 
như thê. 


Thiền sư Diệp Huyền Qui Tỉnh,” là người thừa kế pháp của Thủ Sơn 
và là cháu trong pháp của Lâm Tê. Một hôm sư dạy chúng: 


Có khi, ý đến nhưng lời không đến. 

Có khi, lời đến nhưng ý không đến. 

Có khi, cả ý và lời đều đến. 

Có khi, ý không đến và lời cũng không đến. 


Cả ý và lời là hữu thời. Cả đến và không đến là hữu thời. Khi giây phút 
đến không xuất hiện, giây phút không đến ở đây. Ý là lừa [chưa đi], lời là 
ngựa [đã tới]. Đã đến là lời và không đến là ý. Đến là không “đang đến,” 
không đến không phải là “chưa.” 


Hữu thời là như thế. Đến hoàn thành bởi đến, không phải bởi không đến. 
Không đến hoàn thành bởi không đến, không phải bởi đến. Ý hoàn thành ý 
và thấy ý; lời hoàn thành lời và thấy lời. Hoàn thành hoàn thành hoàn thành 
và thấy hoàn thành. Hoàn thành không là gì mà chỉ là hoàn thành. Đây là 
thời. 


1 Diệp Huyền Qui Tỉnh (Shexian Guixing). Khoảng t.k. 10, Trung Hoa. Người thừa kế pháp 


của Thủ Sơn Tỉnh Niệm, tông Lâm Tế. Dạy ở viện Quảng Giáo [Guangjiao yuan], phủ She 
[?], Nhữ châu (Hà Nam). Sư hành cước rộng rãi. Phong cách dạy của sư là đối chiếu, và 
một vài công án nhắc đến việc ném hay đập vỡ đồ vật. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 135 


Khi hoàn thành là do ông tạo nên, không có hoàn thành nào tách rời ông. 
Như thế, ông đi ra ngoài và gặp một người nào đó. Một người nào đó gặp 
một người nào đó. Ông gặp chính ông. Đi ra ngoài gặp đi ra ngoài. Nếu 
những cái này không hiện thành thời, chúng không thê là như thế. 


Ý là giây phút hiện thành công án; lời là giây phút đi qua bên kia, mở 
khóa quan ải. Đến là giây phút ném bỏ thân; không đến là giây phút là một 
với chỉ cái này, trong khi tự tại với cái này. Như thế ông phải công phu hiện 
thành hữu thời. 


Các sư xưa đã nói những lời như thê, mà không có gì hơn nữa đê nói 
sao? Ông nên nói: 


Ý và lời đến có phần là hữu thời. 
Y và lời không đên có phân là hữu thời. 
Hơn nữa, ông nên quán sát hữu thời: 
Bảo y nhướng mày nháy mắt là nửa hữu thời. 
Bảo y nhướng mày nháy mắt là hữu thời bị mât. 


Không bảo y nhướng mày nháy mắt là nửa hữu thời. 
Không bảo y nhướng mày nháy mắt là hữu thời bị mắt. 


Như thế, tham học thấu triệt đến và đi, và tham học thấu triệt đến và ở 
bên kia đên, là hữu thời của giây phút này. 


Viết vào vào ngày đâu mùa đông [mông một, tháng mười), năm thứ nhất, niên 
hiệu Nhân Trị (Ninji [1240], tại chùa Hưng Thánh Bảo Lâm. "”" 


' Anh dịch: Dan Welch và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 136 


13. CÔNG ĐỨC ÁO CÀ-SA 
(Kesa Kudoku: Cà-sa công đức) 


Bồ-đè-đạt-ma, Cao Tổ ở Tung Sơn, một mình truyền giáo lý đích thực về 
áo cà-sa đến Trung Hoa. Tổ là tô đời thứ hai mươi tám từ Phật Thích-ca- 
mâu-ni. Ở Ấn Độ, hai mươi tám đời các tổ đã truyền giáo lý này từ người 
thừa kế đến người thừa kế. Tổ thứ hai mươi tám vào Trung Hoa và trở 
thành Tổ thứ nhất ở đó. Sau khi truyền giáo lý qua năm đời ở Trung Hoa, 
Huệ Năng ở Tào Khê trở thành tổ đời thứ ba mươi ba. Người được gọi là 
Tổ thứ sáu của Trung Hoa. 

Huệ Năng, người về sau trở thành Thiền sư Đại Giám, thọ nhận áo cà-sa 
từ Hoằng Nhẫn ở núi Hoàng Mai và giữ nó cho đến cuối đời sư. Áo cà-sa 
này vẫn còn được thờ tại chùa Bảo Lâm ở núi Tào Khê, nơi sư giáo hóa. 

Qua các thế hệ, hết hoàng đề này đến hoàng đề khác yêu cầu đem áo cà- 
sa đến cung đình. Khi có áo ấy, người ta cúng dường và lễ bái nó. Như thé, 
áo được thờ như một vật thiêng liêng. Các hoàng đề Trung Tông, '“” Túc 
Tông, "” và Đại Tông “* đời nhà Đường hễ có dịp thì thỉnh mang áo cà-sa 
đến cung đình. Mỗi lần được mang đến và mỗi lần được trả về, có sứ giả 
của hoàng đề đi theo. 

Một lần, khi hoàng đề Đại Tông gửi áo phật trở lại núi Tào Khê, hoàng 
đề tuyên bố: “Trẫm lệnh cho Tướng quốc Lưu Sùng Cảnh ” cung kính 
chuyên áo cà-sa đi. Trẫm xem áo cà-sa này như bảo vật quốc gia. Khanh 
nên đặt áo ở chánh điện đúng nghỉ thức. Phải bảo đảm cho các tăng biết 
mệnh lệnh của trẫm và bảo vệ áo cà-sa không chênh mảng.” 

Có nhiều công đức hơn khi thấy áo phật, nghe giáo lý về áo phật, và 
cúng dường áo phật hơn là chủ tọa một đại thiên thế giới. Làm vua của một 
nước có áo cà-sa hiện hữu là một lần sinh phi thường trong vô số lần sinh 
tử; quả thực đó là lần sinh tối thượng. 


Trong đại thiên thế giới, nơi có giáo lý của Phật đến, có nơi nào không 
có áo cà-sa? Song, Bô-đê-đạtma một mình đã mặt đôi mặt chính thức 


192 Trụng Tông [Nh. Chũsõ]. Các hoàng đế thứ tư và thứ bảy của nhà Đường, Trung Hoa. 
Trị vì 683-684 và 705-710. 

193 Tức Tông [Nh. Shukusö]. Hoàng đế thứ chín của nhà Đường, Trung Hoa. Trị vì 756-762. 
m Đại Tông [Nh. Daisö]. Hoàng đế thứ mười của nhà Đường, Trung Hoa. Trị vì 762-779. 
1 Lưu Sùng Cảnh (Liu Chonjing). Khoảng t.k. 8, Trung Hoa. Quan Tướng quốc dưới triều 
Đường Đại Tông. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 137 


truyền áo cà-sa của phật, từ người thừa kế đến người thừa kế. Những sư nào 
không ở trong dòng này không được trao cho cà- SA, của phật. 

Sự truyền trong dòng của Bồ-tát Bạt-đà-bà- la,'° cháu của Bát-nhã-đa- 
la, lấn Tổ thứ hai mươi bảy, đến Pháp sư Tăng Triệu, ”® nhưng không có cà- 
sa truyền đến sư. 

Đạo Tín, '?? Tổ thứ tư ở Trung Hoa, đã hướng dẫn Ngưu Đầu' '” người về 
sau trở thành Thiền sư Pháp Dung, nhưng không ban cho sư áo cả-sa của 
phật. 

Mặc dù pháp lực của Như Lai không thiếu và lợi ích của nó trải Tộng 
hàng ngàn năm, ngay cả đối với những người không thọ nhận sự truyền áo 
cà-sa từ người thừa kế đến người thừa kế, những người thọ nhận sự đích 
truyền áo cà-sa từ người thừa kế đến người thừa kế không giống như những 
người không được truyền. Vì thế, khi người và thần thọ nhận áo, họ nên thọ 
nhận chiếc áo được các phật tổ đích truyền. 

Ở Ấn Độ và Trung Hoa, ngay cả những cư sĩ cũng đã thọ nhận cà- -§a 
trong các Thời kỳ Chánh Pháp và Tượng Pháp. Ngày nay, ở những miễn 
đất cách xa Ấn Độ khi phật pháp mong manh và suy đồi, những người cạo 
đầu và mặt, tự gọi là đệ tử của Phật, không giữ gìn áo cà-sa. Họ không tin, 
biết, hay hiểu rằng áo cà-sa nên được giữ gìn. Thương thay! Làm sao họ có 
thể biết được hình tướng, màu sắc, và kích thước của nó? Làm sao họ biết 
được mặc nó đúng cách? 


1% pồ-tát Bạt-đà-bà-la (Ph.: Bhadrapäla). Được xem là cháu trong pháp của Bát-nhã-đa-la, 


thầy của Bồ-đề-đạt-ma. 

1% Bát-nhã-đa-la (Ph.: Prajñãtara). Khoảng t.k. 5-6, Ấn Độ. Thầy của Bồ-đề-đạt-ma. Vốn là 
một người Bà-la-môn ở đông Ấn Độ; dạy ở nam Ấn Độ. Được xem là Tổ sư thứ hai mươi 
bảy trong truyền thống Thiền Ấn Độ. 

198 Tăng Triệu (Sengzhao). Triệu Pháp sư tịch năm 414 lúc 31 tuổi. Khi còn là cư sĩ, Tăng 
Triệu làm việc sao chép và nghiên cứu tư tưởng của Lão Tử và Trang Tử, nhưng sau khi 
đọc kinh Duy-ma-cật, sư tin Phật giáo và trợ giúp Cưu-ma-la-thập trong việc dịch các kinh 
Phật giáo sang chữ Hán. 

2 Đại Y Đạo Tín (Dayi Daoxin). 580-651, Trung Hoa. Tổ thứ tư của Thiền tông. Cũng gọi là 
Song Phong (Shuanfeng). Người thừa kế pháp của Tổ thứ ba Giám Trí Tăng Xán (Zianzhi 
Sengcan). Dạy ba mươi năm ở núi Song Phong, cũng gọi là Tây Sơn hay Phá Đầu Sơn, 
Hoàng Mai, Kỳ châu (Hồ Bắc). Được vua Đường truy phong là Thiền sư Đại Y. 

9 Ngưu Đầu Pháp Dung (Niutou Farong). 594-657, Trung Hoa. Người ta nói sư là người 
thừa kế pháp của Tổ thư tư Đạo Tín. Dòng truyền của sư gọi là tông Ngưu Đầu, đối lại với 
tông Đông Sơn của Tổ thứ năm Hoằng Nhẫn. Giáo lý của sư nhấn mạnh sự toàn triệt và 
tính hợp lý. Tên thụy của sư là Đại sự Pháp Dung. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 138 


Áo cà-sa được gọi là áo giải thoát. Những chướng ngại của nghiệp và ô 
nhiễm, những kết quả của làm ác tất cả đều bị nó loại bỏ. Nếu một con rồng 
có được một mảnh nhỏ của áo cà-sa, nó có thể chữa lành các chứng bệnh 
sốt. Nếu một con bò chạm một sừng của nó vào áo cà-sa, những việc làm 
sai của nó trong quá khứ biến mắt. Khi các phật đắc đạo, các ngài luôn luôn 
mặc áo cà-sa. Hãy biết rằng công đức của nó vô thượng và đáng tôn kính 
nhất. 

Đáng tiếc là chúng ta sinh ra ở miền đất xa xôi trong Thời Kỳ Mạt Pháp. 
Tuy nhiên, chúng ta có niềm vui gặp được giáo lý về chiếc y truyền từ phật 
đến phật, người thừa kế đến người thừa kế. Giáo lý của đức Thích-ca-mâu- 
ni về áo cà-sa đã được truyền dòng truyền gì một cách đích thực như trong 
dòng truyền của chúng ta? Ai không tỏ lòng tôn kính và cúng dường khi 
ðặp giáo lý về áo ấy? Ông nên cúng dường như thế chỉ một ngày, dù cho 
ông cân từ bỏ vô lượng sinh mạng mà làm như thế. Ông nên nguyện được 
gặp, tôn kính, và cúng dường cho áo ấy, từ lần sinh này đến lần sinh khác, 
đời này đến đời khác. 

Chúng ta ở cách xa miền đất nơi đức Phật đã sinh hàng ngàn dặm, ở 
phía bên kia núi và biển lớn. Chúng ta không thể đi đến đó, nhưng nhờ quả 
của nghiệp tốt trong quá khứ, chúng ta không còn bị núi và biển lớn cách 
trở nữa hay bị sự vô minh của chúng ta loại ra ở chỗ xa xôi này. Chúng ta 
đã gặp được chánh giáo và quyết tâm tu tập ngày đêm. Chúng ta duy trì, gìn 
giữ, và bảo vệ áo cà-sa một cách liên tục. 

Như thế công đức của áo cà-sa hiện thành qua sự tu tập của chúng ta, 
không chỉ với một hai phật mà với nhiều phật như cát sông Hằng. Dù cho 
đó là sự tu tập riêng của ông, ông nên tôn kính, hoan hỉ, và toàn tâm tỏ lòng 
biết ơn tặng phẩm thâm sâu được các tô sư truyền cho. Ngay cả súc vật còn 
trả ơn lòng tử tế; làm sao con người lại không nên thừa nhận sự giúp đỡ của 
người khác? Nếu ông không hiểu lòng tử tế này, ông còn ngu hơn cả súc 
sinh. 

Công đức của áo phật, pháp phật, không thê biết và hiểu được ngoại trừ 
được các tổ truyền cho chánh pháp của Phật. Khi ông theo con đường của 
các phật, ông nên hoan hỉ biết ơn áo phật, pháp phật. Ông nên tiếp tục sự 
đích truyền này cho đến hàng trăm hàng ngàn thế hệ tương lai. Đây là phật 
pháp được hiện thành tươi mát. 

Đích truyền không giống như pha nước với sữa, mà đúng hơn như giống 
thái tử đội vương miệng lên ngôi vua. Ông có thể dùng sữa pha với nước 
nếu không đủ sữa. Nhưng đừng pha sữa với dầu, sơn mài, hay rượu. Nếu Có 
sự đích truyền, ngay cả mỘt vị sư tầm thường của một dòng truyền tầm 
thường cũng có thể xem là sữa. Với đích truyền của các phật và các tô thì 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 139 


còn nhiều hơn thế biết bao nhiêu? Ấy giống như sự đăng quang của một 
hoàng tử đội vương miệng. Ngay cả những người thế gian cũng nói rằng 
vua chỉ mặc áo của vua trước. Làm sao con của phật lại mặc áo khác hơn áo 
phật? 

Từ năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Bình [năm 67 C.N.], hoàng đề Hiếu 
Minh''' nhà Hậu Hán, tăng nhân và cư sĩ thường đi và về giữa An Độ và 
Trung Hoa. Nhưng không ai trong bọn họ nói răng mình đã gặp một vị tổ 
nào Ở Ấn Độ đã được đích truyền từ các phật tô. Như thế, không có dòng 
truyền nào được sự đối điện truyền thụ từ đức Như Lai. Những người tìm 
câu này chỉ tham học với các thầy của kinh và luận và mang về các kinh 
tiếng Phạn (Sanskrit). Họ không nói họ đã gặp các tổ đích thực thừa kế phật 
pháp. Họ không nói là có những vị tổ đã được truyền áo cà-sa của phật. 
Như thế, chúng ta biết rằng những người đó đã không thâm nhập vào thất 
phật pháp và sáng tỏ nghĩa đích truyền của các phật tô. 

Đức Như Lai Thích-ca-mâu-nI đã trao chánh pháp nhãn tạng, giác ngộ 
vô thượng cho Đại Ca-diếp''” cùng với áo cà-sa đã được truyền từ thây 
ngài, Phật Ca-diếp. '” Chiếc áo được truyền từ người thừa kế đến người 
thừa kế trong ba mươi ba thế hệ, đến Huệ Năng. Hình dáng, màu sắc, và 
kích thước đã được mật truyền. Sau đó, con cháu trong pháp của Thanh 
Nguyên và Nam Nhạc, truyền pháp, may và mặc tổ pháp. Lời dạy về cách 
giặt và bảo trì áo không ai biết ngoại trừ những người đã tham học trong 
thất của một vị thầy đã được truyền giáo lý này mặt đối mặt. 


Có ba loại cà-sa: áo năm mảnh (ngũ điều) [hay áo trong], áo bảy mảnh 
(thất điều) [hay áo giữa], và áo lớn (tăng-già-lê) là áo chín mảnh (cửu điều) 
[hay áo tràng]. Một người đi vào tu hành đích thực chỉ nhận những áo như 
thế này, là đủ cho thân, và không nhận các loại áo khác. Đề làm việc hay 
hành cước xa hoặc gần, thì mặc áo năm mảnh. Đề thực hành nghỉ thức hay 


'“ Hoàng đế Hiếu Minh (Xiaoming). Hoàng đế thứ nhì của nhà Hậu Hán. Trị vì 57-75. 


Hoàng đế đã sai sứ đến Ấn Độ mời các tăng nhân, kết quả đây là lần đầu tiên Phật giáo 
chính thức du nhập vào Trung Hoa vào năm 67. 

ˆ Đại Ca-diếp hay Moa-ha-ca-diếp (Ph.: Mahäkãshyapa): còn gọi là Ca-diếp hay Tôn giả 
Ca-Diếp. Một trong mười đệ tử lớn của Phật Thích-ca-mâu-ni tu khổ hạnh đầu đà. Được 
xem là Tổ thứ nhất của Thiền tông. 

!13 phật Ca-diếp (Ph.: Kashyapa Buddha): Hán dịch là Ẩm Quang, nghĩa đen là Uống Ánh 
Sáng. Vị phật thứ sáu và cuối cùng của các Phật huyền thoại trong Bảy Phật. Được xem là 
thầy của Thích-ca-mâu-ni, vị Phật thứ bảy. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 140 


tham gia hội chúng, thì mặc áo bảy mảnh. Để hướng dẫn người và trời và 
phát khởi lòng kính tín của họ, ông nên mặc áo tràng như áo chín mảnh. Áo 
năm mảnh thì mặc trong nhà, và áo bảy mảnh thì mặc trong khi có các tăng 
khác. Áo tràng thì mặc khi vào cung điện hay vào phó. 

Cũng vậy, áo năm mảnh mặc khi trời dịu mát; áo bảy mảnh mặc lớp 
ngoài khi trời lạnh. Áo tràng mặc thêm vào khi trời rất lạnh. Đã từ lâu vào 
giữa mùa đông, khi trời lạnh đến độ tre nứt ra, đức Như Lai mặc áo năm 
mảnh vào lúc vừa tối. Sau đó trong đêm trời trở nên lạnh hơn, vì thế ngài 
mặc thêm áo bảy mảnh. Lúc cuối đêm khi trời trở nên lạnh hơn nữa, ngài 
lại mặc thêm áo tràng. Lúc â ấy đức Phật nghĩ, “Trong tương lai khi trời lạnh 
trầm trọng, các tỳ-kheo tốt có thể dùng ba áo này đề giữ ấm thân.” 


Đây là những cách mặc áo cà-sa: Cách thông thường nhất là để hở vai 
bên phải. Cũng có một cách che cả hai vai, đó là cách quen thuộc cho các 
như lai và trưởng lão. Khi che cả hai vai, thì ngực hoặc che hoặc để lộ. Che 
cả hai vai là khi mặc áo đại cà-sa nhiều hơn sáu chục mảnh. 

Khi ông mặc áo cà-sa, ông bắt đầu bằng cách đặt cả hai đầu lên vai trái 
và cánh tay trên, để thòng các đầu qua cùi chỏ trái. Nếu ông mặc một áo đại 
cà-sa, ông bắt đầu bằng. cách mang các đầu qua vai trái và để chúng thòng 
xuống sau lưng. Có nhiều cách khác để mặc áo cà-sa. Ông nên học thật kỹ 
và hỏi thêm thầy ông. 

Trong hằng trăm năm trong thời các triều đại Lương, Trần, Tùy, Đường 
và Tống, một số học giả Đại Thừa và Tiểu Thừa đã từ bỏ giảng kinh, khi 
học biết rằng đó không phải là giáo lý tối hậu. Có ý định học pháp đích 
truyền của các phật tổ, họ nhất quyết bỏ những chiếc y cũ của họ và nhận 
áo cà-sa đích truyền. Đây là lìa bỏ cái bị giới hạn và trở về với với cái chân 
thật. 

Pháp của các Như Lai bắt nguồn ở Ấn Độ, nơi các sư trong quá khứ và 
hiện tại đã vượt qua bên kia những cái thấy giới hạn của người thường. Vì 
các cõi phật và các cõi chúng sinh không có giới hạn cũng không phải 
không có giới hạn, cái thấy của người thường không thể chứa nỗi giáo lý, 
sự tu tập, người tu tập, yếu tánh của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tuy nhiên ở 
Trung Hoa, hành giả thường làm ngơ các giáo lý từ Án Độ và xem những 
giải thích gần đây với những cái thấy giới hạn là phật pháp. Đây là một sai 
lầm. 

Những người phát nguyện và muốn thọ nhận áo cà-sa nên thọ nhận áo 
đích truyền. Đừng thọ nhận áo cà-sa may theo kiểu mới. Cái được gọi là áo 
cà-sa đích truyền là những gì được truyền từ Bồ-đề-đạt-ma và Huệ Năng, từ 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 141 


người thừa kế đến người thừa kế trực tiếp từ đức Như LaI, không có khoảng 
hở thế hệ. Đây là áo cà-sa đích truyền được những người thừa kế pháp và 
con cháu trong pháp mặc. Những áo cà-sa may theo kiểu mới ở Trung Hoa 
không thích đáng. Những áo cà-sa được các tăng nhân mặc từ Ấn Độ trong 
quá khứ và hiện tại tất cả đều là những sà-sa đích truyền của các phật tô. 
Không một ai trong những người đó mặc những chiếc cả-sa giống như 
những chiếc mới may mà các tăng nhân Luật tông ở Trung Hoa mặc. 
Những người vô minh tin vào những chiếc cà-sa của Luật tông, nhưng 
những người hiểu rõ thì không. 


Công đức của ao cà-sa được các phật tổ truyền thì rõ ràng và dễ chấp 
nhận. Sự đích truyền đã được trao xuông từ người này đến người khác. 
Chân tướng đã được trực tiếp tỏ lộ với chúng ta. Nó vân còn hiện hữu, vì 
pháp này đã được thừa kế đến hiện tại. Những bậc tổ đã thọ nhân áo cà-sa 
tất cả là những vị sư và những đệ tử hòa nhập tâm họ và thọ nhận pháp. Vì 
thế, ông nên may áo cà-sa theo cách các phật tổ đích truyền. 

Vì đây là đích truyền, phàm và thánh, người và thần, cũng như long 
vương, tất cả đều biết. Sinh ra với sự dồi dào của pháp này và mặc một 
chiếc cà-sa dù chỉ một lần và giữ gìn nó trong chốc lát thì không gì khác 
hơn là đeo bùa bảo đảm cho sự đạt giác ngộ vô thượng. 

Khi một câu hay một bài kệ thấm nhập thân và tâm ông, nó trở thành hạt 
giống chiếu sáng vô hạn kiếp, và điều này mang ông đến giác ngộ vô 
thượng. Khi một pháp hay một hành động thiện thắm nhập thân và tâm ông, 
nó cũng như thê. 

Mỗi giây phút một ý nghĩ xuất hiện và biến mắt không trụ lại. Mỗi giây 
phút một thân xuất hiện và biến mất không trụ lại. Song, công đức tu tập 
luôn luôn trưởng thành. Cà-sa không phải được may cũng không phải 
không được may, không phải trụ lại cũng không phải không trụ lại. Nó là 
cảnh giới tối hậu của phật và phật. Một hành giả thọ nhận nó chắc chắn có 
được và kinh nghiệm công đức của nó. 

Những người không có nghiệp thiện trong quá khứ không thể thấy, mặc, 
thọ nhận, và hiểu được áo cà-sa đù cho họ sống một, hai, hay vô số kiếp. 
Khi tôi nhìn những người tu hành ở Trung Hoa và Nhật Bản, tôi thấy rằng 
có những người có khả năng mặc áo cà-sa và có những người không có. 
Khả năng mặc áo cà-sa của họ không tùy thuộc vào quí tộc hay thấp hèn thế 
nào, trí tuệ hay ngu dốt thế nào, mà tùy thuộc vào nghiệp lành trong quá 
khứ. Vì thế, những người thọ nhận áo cà-sa nên hoan hỉ vì nghiệp lành quá 
khứ của họ, không nghi ngờ công đức đã tích lũy của mình. Những người 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 142 


chưa được thọ nhận áo cà-sa nên mong ước được một cái. Hãy cố gắng gieo 
hạt giống áo cà-sa ngay trong đời này. Những người không thê thọ nhận 
một cái bởi vì những chướng ngại của mình nên sám hối với các phật như 
lai và tam bảo. 

Những người ở các nước khác ước muốn có được sự đích truyền pháp 
về áo cà-sa của các Như Lai trong nước họ mạnh bao nhiêu cũng chỉ như ở 
Trung Hoa! Sự hối tiếc của họ sâu bao nhiêu, và họ buồn phiền bao nhiêu 
vì không có nó! May mẫn thay chúng ta gặp được đích truyền pháp về áo 
cà-sa của đức Thế Tôn! Đây là vì đại lực bát-nhã đã được nuôi dưỡng của 
chúng ta trong quá khứ. 

Bây giờ, trong thời không tốt này — Thời Mạt Pháp — người ta không hối 
tiếc rằng họ không có được sự đích truyền, nhưng họ ganh tị với những 
người có nó. Dường như họ thích một nhóm qui. Những gì họ tin và những 
gì họ tu tập không phải là chân chánh, mà chỉ là bị ràng buộc với nghiệp 
quá khứ của họ. Họ nên qui y phật pháp đích truyền là nơi trở về chân 
chính để học phật đạo. 

Ông nên biết rằng áo cà-sa là cái mà tất cả các phật kính trọng và qui y. 
Nó là thân phật, tâm phật. Nó được gọi là áo giải thoát, áo ruộng phước, áo 
vô sắc, áo vô thượng, áo nhẫn nhục, áo Như Lai, áo đại từ đại bi, áo cờ 
chiến thắng, áo giác ngộ vô thượng viên mãn. Quả thật, hãy thọ nhận nó với 
lòng chí kính. Đây là lý do tại sao ông không nên sửa đổi nó. 


Người ta dùng lụa hay vải thường làm vật liệu may áo cảà-sa, tùy theo 
tình thế. Không nhất thiết đúng rằng vải thường là tịnh và lụa là bất tịnh. 
Mặt khác, sẽ là vô lý và đáng cười nếu loại bỏ vải thường và chỉ chọn lụa. 
Theo cách thường làm của các phật, áo làm bằng vải phế thải được xem là 
tuyệt vời. 

Có mười loại vải phế thải, kế cả vải bị cháy, vải bị bò nhai, vải bị chuột 
gặm, vải từ các xác chết. Người dân khắp Ấn Độ ném đi những vải như thế 
trên đường phố hay ruộng đồng, như chúng ta vất đi vải chùi phân. Người 
tu lượm những mảnh vải như thế, giặt sạch, và sửa lại để dùng. Trong đó có 
thê có những mảnh lụa hay vải thường. Hãy bỏ đi sự phân biệt lụa và vải 
thường, và hãy học biết ý nghĩa của vải phế thải. Ngày xưa, một vị tăng giặt 
một chiếc áo may tàn” vải phế thải [phấn tảo y] như thế ở hồ A-na-bà- 
đạt,''* khi long vương mưa hoa xuống vì ngưỡng mộ và kính trọng. 

Có những vị sư ở Tiểu Thừa vô cớ nói rằng những sợi chỉ là nhục thân 
của thần cây. Những người tu Đại Thừa sẽ cười điều đó. Sợi chỉ nào không 


Xem chú thích số 56, trang 89. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 143 


phải là nhục thân? Những người có tai nghe nói về nhục thân có thê không 
có mắt đề thấy chúng. Hãy biết rằng trong những mảnh vải ông nhặt được, 
có thê có vải thường và lụa. Bởi vì vải được làm một cách khác nhau ở 
những vùng khác nhau, khó nhận diện vật liệu. Mắt không thê thấy sự khác 
nhau ấy. Đừng bàn cãi vật liệu ông nhặt được là lụa hay vải thường. Chỉ gọi 
nó là vải phê thải. 

Dù cho một người hay một vị thần biến thành vải phế thải, nó không 
phải là hữu tình mà chỉ là vải phế thải. Dù cho tùng hay cúc biến thành vải 
phê thải, nó không phải là vô tình mà chỉ là vải phế thải. Vải phế thải chỉ 
hiện thành khi ông chấp nhận vải phế thải đó không phải lụa hay vải 
thường, không phải vàng, bạc, hay ngọc. Những người chưa từ bỏ sự phân 
biệt giữa lụa và vải thường thì chưa mộng thấy vải phê thải. 


Một hôm một vị tăng hỏi Cổ Phật [Huệ Năng], “Chiếc y mà hoà thượng 
thọ nhận lúc nửa đêm ở núi Hoàng Mai là vải thường hay lụa? Nó là gì?” 

Huệ Năng nói, “Chăng phải vải thường, chăng phải lụa.” 

Hãy biết rằng áo cà-sa thì chăng phải vải thường cũng chẳng phải lụa. 
Đây là giáo lý thâm sâu của phật đạo. 


Tôn giả Thương-na-hòa-tu''” là tổ sư thứ ba được trao cho pháp tạng. Tổ 
sinh ra mặc áo cư sĩ. Áo biến thành cà-sa khi tổ trở thành tỳ-kheo. 

Ni Tiên Bạch” sinh ra với áo cà-sa, hết lần sinh này đến lần sinh khác, 
và ở khoảng giữa, là do kết quả sự cúng đường Phật một tắm thảm. 

Khi chúng ta gặp Phật Thích-ca-mâu-mi và xuất gia, y phục thế tục của 
chúng ta lúc sinh liền biến thành áo cả-sa, như áo của Thương-na-hòa-tu. 
Như thế, áo cà-sa chẳng phải là lụa cũng chẳng phải vải thường. Công đức 
của phật pháp biến đổi thân, tâm, và tất cả mọi sự vật theo cách này. 

Rõ ràng là thân, tâm, và y báo của chúng ta liền biến đổi khi chúng ta 
xuất gia và thọ giới. Nhưng thường chúng ta không chú ý điều này bởi vì 
chúng ta vô minh. Quả của phật pháp áp dụng không chỉ cho Thương-na- 
hòa-tu và ni Tiên Bạch mà còn cho tất cả chúng ta. Đừng nghi ngờ phúc lợi 


3 Thương-na-hòa-tu (Ph.: Shãnaväsin). Vị tăng từ Ma-thu-ra (Mathurä), ở trung Ấn Độ. 


Thọ nhận pháp từ tổ A-nan. Tổ thứ ba ở Ấn Độ, theo truyền thống Thiền. 

'15 Tiên Bạch (Ph.: Shuklãyäh), nghĩa đen là Thuần Bạch. Người đàn bà từ thành Ca-tì-la-vệ 
(Kapilavastu) muốn được Phật thu nhận làm đệ tử. Khi Phật nói, “Hãy đến, tỳ-kheo-ni,” áo 
của bà ta biến thành áo cà-sa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 144 


này. Hãy công phu sáng tỏ điểm này. Áo cà-sa che thân người thọ giới 
không giới hạn ở vải thường hay lụa. Sức biến hóa của Phật ở bên kia hiểu 
biết của chúng ta. Viên ngọc bị che khuất trong chiếc áo ở bên kia hiểu biết 
của những người đếm chữ. 


Hãy học về hình dáng, màu sắc, và kích thước áo cà-sa của các phật. 
Hãy xem chúng có cỡ hay không có cỡ, chúng có tướng hay vô tướng. Đây 
là những gì các tổ ở Ấn Độ và Trung Hoa trong quá khứ và hiện tại đã học 
và được đích truyền. Những người thấy và nghe sự thừa kế xưa nay đã đến 
từ tổ đến tổ song không chấp nhận nó thì không thể miễn thứ được. Đây là 
vì họ vô minh và bắt tín. Đó là đang ném đi cái thật và tìm cái giả, từ bỏ cái 
tỉnh túy và ước muốn cái tầm thường, làm nhẹ Như Lai. 

Những người phát tâm bồ-đề vì giác ngộ không nên chênh mảng thọ 
nhận sự đích truyền của các tổ. Là con cháu trong pháp, chúng ta không 
những đã gặp được phật pháp hiếm khi gặp được mà chúng ta còn thấy, 
học, và thọ nhận áo cà-sa của phật đích truyền. Bằng cách này, chúng ta 
thấy Như Lai, chúng ta nghe Phật thuyết pháp, chúng ta được Phật soi sáng, 
chúng ta vui hưởng niềm an lạc của Phật, chúng ta thọ nhận sự truyền tâm 
Phật một-đối-một, và chúng ta được tủy Phật. Như thế, chúng ta bí mật 
được bao bọc trong áo cà-sa của Phật Thích-ca-mâu-ni. Chúng ta mỗi mỗi 
đi theo Phật và thọ nhận áo cà-sa từ Phật. 


Đây là cách giặt áo cà-sa: Ông để áo không xếp vào một cái chậu gỗ 
sạch, đồ ngập nó toàn bộ bằng nước đã đun sôi và đã được tịnh hóa bằng 
nhang thơm, và ngâm nó như vậy trong một giờ [đại khái khoảng hai giờ 
theo cách tính giờ hiện đại]. Một cách khác là đun sôi nước pha với tro sạch 
và ngâm cà-sa cho đến khi nước nguội. Ngày nay người ta thường dùng 
nước tro. Ở Nhật Bản, người ta gọi nó là akw no yu. 

Khi nước tro nguội, hãy xả cà-sa nhiều lần với nước trong, nóng. Đừng 
chà xác nó bằng tay hay dậm lên nó. Sau khi loại bỏ mồ hôi và các vết dầu, 
hãy pha bột thơm chiên đàn hay già-la với nước lạnh và xả cà-sa trong nước 
đó. 

Rồi, hãy treo nó lên cây sào cho khô. Khi nó đã khô hoàn toàn, hãy xếp 
lại và đặt nó cao trên bàn thờ. Hãy đốt nhang, rải những cánh hoa lên bàn 
thờ, đi nhiễu quanh áo cà-sa theo chiều kim đồng hồ vài lần, và lễ bái nó. 
Sau ba, sáu, hay chín bái đầy đủ, hãy quì gối và chắp tay, và cầm cà-sa 
bằng hai tay, tụng kệ cà-sa, và mặc nó đúng cách. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 145 


Đức Thế Tôn, Phật Thích-ca-mâu-ni, nói với đại chúng: 


Này các hiền giả, thuở xưa trong đời trước của tôi, khi tôi ở chỗ Phật Bảo 
Tạng, tôi được gọi là Bô-tát Đại BI. Một hôm, ở trước Phật Bảo Tạng, tôi đã 
nguyện như vây: 


Bạch Phật Bảo Tạng, sau khi con đạt giác ngộ, có thể có những 
người, theo giáo lý của con, rời bỏ gia đình và mặc áo cà-sa, và vẫn phá những 
giới quan trọng, chấp giữ tà kiến hay làm ngơ tam bảo. Và có thể có những 
tăng, ni, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ phát tâm kính trọng và tôn vinh áo tràng, tôn 
kính phật, pháp, tăng. Con nguyện rằng sẽ không có một người nào như thế 
trong Ba Thừa không thọ nhận sự thọ ký giác ngộ hay bỏ giáo lý của con mà 
đi. Nếu không, điều này sẽ trái nghịch những lời nguyện của tất cả các Phật đã 
hiện diện vô hạn kiếp trong các thế giới mười phương, và như thế con sẽ không 
đạt được giác ngộ vô thượng viên mãn. 

Bạch Phật Bảo Tạng, sau khi con đạt giác ngộ, nếu trời, rồng, nhân, phi 
nhân nào tôn kính, cúng dường, hay ngưỡng vọng người mặc áo cả-sa, con 
nguyện rằng những chúng sinh như thế, thấy được dù chỉ một mảnh nhỏ của áo 
cà-sa, sẽ tu hành theo Ba Thừa mà không thối chuyền. 

Nếu có những chúng sinh bị đói hay khát, nghèo khốn, hay ở địa vị khiêm 
tốn nhất, cũng như ngạ qui, chế ngự mà có được một mảnh áo cà-sa không lớn 
hơn bàn tay, con nguyện răng những chúng sinh như thế sẽ được thỏa mãn với 
thức ăn đồ uống, và những ước muốn của họ sẽ liền được hiện thành. 

Nếu có những chúng sinh ở trong xung đội, chấp chứa thù hận, và đánh 
nhau, hay nếu có các trời, rồng, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma- 
hầu-la- -già, câu-bàn-trà, tì-xá-xà, nhân hay phi nhân đánh nhau, con nguyện 
rằng những chúng sinh như thế nghĩ đến áo cà-sa, thì tâm bi, tâm từ, tâm bố 
thí, tâm tịch tĩnh sẽ khởi lên và họ sẽ được thanh tịnh. 

Nếu những chiến sĩ, tranh cãi, hay ở trong những xung đột hợp pháp mang 
một mảnh áo cà-sa đề tự bảo vệ và tỏ lòng kính trọng nó, họ sẽ luôn luôn chiến 
thắng và vượt qua những khó khăn, bởi vì những người khác sẽ không làm hại, 
nhằm lẫn, hay chê bai họ. 

Bạch Phật Bảo Tạng, nếu áo cà-sa của con không có năm thần lực như trên, 
con sẽ là lừa tất cả các phật đã hiện diện trong vô hạn kiếp trong thế giới mười 
phương, và con sẽ không đạt giác ngộ vô thượng viên mãn để hành xử phật sự 
trong vị lai; như thế con sẽ không có thiện pháp và không thể thắng phục những 
người ngoại đạo. 


Này các hiền giả, lúc ấy Phật Bảo Tạng duỗi cánh tay vàng của ngài, vỗ lên 
đâu Bô-tát Đại BI, và ngưỡng mộ nói, “Tuyệt diệu, tuyệt diệu, hỡi bô-tát can 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 146 


đảm. Lời nguyện của ông là kho tàng quí hiếm biểu hiện đại trí tuệ. Ông sẽ 
hiện thành giác ngộ vô thượng viên mãn và áo cà-sa của ông sẽ có năm thần lực 
và tạo phúc lợi vô lượng.” 

Này các hiền giả, khi nghe Phật Bảo Tạng ngưỡng mộ, Bồ-tát Đại Bi hoan 
hỉ và trở nên đồi dào. Rồi Phật Bảo Tạng duỗi cánh tay vàng của ngài, cùng với 
những ngón tay đài và thon và lòng bàn tay mềm mại như áo trời bằng lông vũ. 
Phật Bảo Tạng vỗ lên đầu bồ-tát và biến bô-tát thành một thanh niên hai mươi. 

Này các hiền giả, tất cả các trời, rồng, càn-thát-bà, nhân, và phi nhân chắp 
tay lại và dâng hoa và nhạc cho Bồ-tát Đại Bi. Họ tiếp tục ngưỡng mộ bồ-tát 
trong khi họ ngồi yên. 


Từ thời Phật Thích-ca-mâu-ni còn tại thế cho đến hiện tại, năm thần lực 
này của áo cà-sa được miêu tả trong các kinh và các bản văn giới luật cho 
bồ-tát và thanh văn. Quả thật, áo cà-sa là áo phật của tất cả các phật quá 
khứ, hiện tại, và vị lai. Mặc dù công đức của tất cả áo cà-sa là vô giới hạn, 
thọ nhận áo cà-sa từ sự thừa kế của Phật Thích-ca-mâu-ni vượt lên trên thọ 
nhận áo cà-sa từ sự thừa kế của các phật khác. 

Lý do là Phật Thích-ca-mâu-ni đã lập nguyện khởi động công đức của 
áo cà-sa trong đời trước của ngài là Bồ-tát Đại Bi khi ngài lập năm trăm 
nguyện lớn với Phật Bảo Tạng. Công đức của áo cà-sa thì vô hạn và ở bên 
kia ý nghĩ. Như thế, những gì truyền da, thịt, xương, và tủy của đức Thế 
Tôn là áo cà-sa. Các tổ đã truyền chánh pháp nhãn tạng đã luôn luôn đích 
truyền áo cà-sa. 

Những chúng sinh hữu tình bảo trì và tỏ lòng kính trọng áo cà-sa luôn 
luôn đạt đạo trong hai hay ba đời. Ngay cả mặc áo cà-sa làm trò vui hay vì 
lợi ích cũng có thê đưa đến đạt đạo. 


Tổ Long, Thọ'!” nói, “Này những người xuất gia trong phật pháp, các 
người có thê giải hi tội ác của mình và đạt giải thoát dù cho các người 
phá giới và phạm tội ác, như đã có nói trong Kinh Ưu Bát La`'3 T)-kheo-ni 
Bản Sanh:” 


xỉ Long Thọ (Ph.: Nägãrjuna). Còn dịch là Long Thắng hay Long Mãnh. Cũng gọi là Tổ Long 


Thọ, Bồ-tát Long Thọ. Khoảng t.k. 2-3, Ấn Độ. Tiên phong trong truy vấn triết học về các 
giáo thuyết Đại Thừa, tập trung vào khái niệm tánh không (shũnyatäã). Sáng lập Trường 
phái Trung đạo (Mãdhyamika) đặt căn bản trên các Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa và 
những bài viết của sư. Tác giả của nhiều luận thư cũng như “Những Tụng Ngôn về Căn 
Bản Trung Đạo.” Được xem là Tổ thứ mười bốn ở Ấn Độ theo truyền thống Thiền. 

8Š Lưu-bát-la (Ph.: Utpalavarnä). Hoa Ưu-bát-la, nghĩa đen là Màu Hoa Sen. Dịch: Liên Hoa 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 147 


Vào thời Phật còn tại thể, Tỳ-kheo-ni Ưu Bát La đắc sáu thần thông và trở 
thành a-la-hán. Ni viếng những gia chủ quí tộc và nói về đời sống của những 
người xuất gia. Ni khuyến khích những phụ nữ GET tộc trở thành mi cô. 

Họ nói, “Chúng tôi trẻ và đẹp. Sẽ khó giữ giới.” 

Ưu Bát La nói, “Phá giới cũng được. Hãy xuất gia trước.” 

Những người đàn bà ấy nói, “Nếu chúng tôi phá giới, chúng tôi sẽ rơi vào 
địa ngục. Làm sao chúng tôi co thể làm như vậy được?” 

Ưu Bát La nói, “Vậy hãy tiến tới và rơi vào địa ngục đi.” 

Họ cười và nói, “Chúng tôi sẽ bị trừng phạt ở địa ngục. Làm sao chúng tôi 
có thể rơi vào địa ngục được?” 

Ưu Bát La nói, “Hãy nghĩ về đời trước của tôi, tôi đã là người làm trò vui, 
mặc những trang phục khác nhau và nói những câu nói thuộc lòng. Một lần, tôi 
mặc áo ni cô làm trò vui. Kết quả của việc làm này, tôi được sinh ra làm mi cô 
vào thời Phật Ca-diếp. Bởi vì địa vị của tôi cao, tôi trở nên kiêu mạn và phá 
giới. Tôi đã rơi vào địa ngục và trải qua những hình phạt khác nhau. Trong lần 
sinh kế của tôi, tôi gặp Phật Thích- -ca-mâu-nI, xuất gia, đắc sáu thần thông, và 
trở thành a-la-hán. Vì vậy, tôi biết rằng nếu các cô xuất gia và thọ giới, đù cho 
các cô có phá giới, các cô cũng có thê trở thành a-la-hán bởi vì công đức của 
giới luật mà các cô đã thọ nhận. Nhưng các cô không thể đắc đạo nếu các cô 
chỉ tạo ra những việc làm ác mà không thọ giới. Tôi đã một lần là người phạm 
tội ác rơi vào và ra khỏi địa ngục. Như vậy, các cô nên biết rằng dù cho các cô 
phá giới, các cô cũng có thê đạt được quả đạo.” 


Cái nhân khiến cho Tỳ-kheo-ni trở thành a-la-hán trong câu chuyện này 
không gì khác hơn là mặc áo cà-sa làm trò vui. Trong lần sinh thứ hai của 
mình, ni trở thành một ni cô vào thời Phật Ca-diếp, và trong lần sinh thứ ba, 
nI trở thành một đại a-la-hán vào thời Phật Thích-ca-mâu-ni và thành tựu ba 
loại tri kiến [tam minh] và sáu thần thông [lục thông]. Tam minh là thiên 
nhãn minh [thấy các đời trước và đời sau], túc mạng minh [biết các kiếp 
trước], và lậu tận minh [biết cách loại bỏ dục vọng]. Sáu thần thông là thần 
túc thông [đi khắp nơi trong nháy, mắt], tha tâm thông [thấy được tâm người 
khác], thiên nhãn thông [thấy tất cả], thiên nhĩ thông [nghe tất cả], túc 
mạng thông [biết các kiếp trước] và lậu tận thông [loại bỏ hết dục vọng]. 

Quả thực, chỉ kẻ phạm tội ác chết vô ích và vào địa ngục. Kẻ phạm tội 
ác ra khỏi địa ngục và trở thành kẻ phạm tội ác. Khi Ưu Bát La có nhân nối 
kết với giới luật, mặc dù đã phá ĐIỚI, ni CÓ thể đạt đạo. Do quả của việc 
mặc áo cà-sa làm trò vui, ni có thê đạt đạo ngay cả trong lần sinh thứ ba. 


Sắc. Tỳ-kheo-ni vốn người thành Vương-xá (Rãjagriha). Nữ đệ tử tiên tiến nhất của Phật 
Thích-ca-mâu-ni. Nổi tiếng vì đắc sáu thần thông và trở thành a-la-hán. Kinh Ưu Bát La nói 
về xuất thân của vị tỳ-kheo-ni này. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 148 


Ông có thể có khả năng đạt đạo nhiều hơn biết bao nếu ông phát tín tâm 
thanh tịnh và mặc áo cà-sa vì giác ngộ vô thượng! Công đức không thể viên 
mãn được sao? Hơn thế nữa, công đức bảo trì áo cà-sa với lòng chí kính 
suốt đời thì bao la vô biên. 

Những người phát tâm bồ-đề vì giác ngộ nên thọ nhận liền áo cà-sa. Gặp 
được đời may mãn này nhưng không trồng hạt giống phật là đáng tiếc. 
Được thọ nhận thân người trong thế giới này, cõi Diêm-phù-đề, ông có cơ 
hội gặp pháp của Phật Thích-ca-mâu-ni, chia xẻ đời sống với các tổ là 
những người thừa kế phật pháp, và thọ nhận áo cà-sa đã được truyền trực 
tiếp từ người đến người. Thực đáng thương là không làm như vậy và phí 
đời ông vô ích. 

Trong sự đích truyền áo cà-sa, chỉ truyền qua các tô là truyền thừa đích 
thực. Truyền qua các sư khác không thể so sánh với nó. Tuy nhiên, dù cho 
ông thọ nhận áo cà-sa từ một vị thây không có truyền, công đức vẫn thâm 
sâu. Công đức trong sự thọ nhận áo cà-sa từ một vị thầy đích truyền từ 
người thừa kế đến người thừa kế, mặt đối mặt còn có công đức nhiều hơn 
biết bao! Quả thực, theo cách này ông trở thành đứa con trong pháp và đứa 
cháu trong pháp của Như Lai. Đây thực là thừa kế da, thịt, xương, và tủy 
của Như Lai. 

Áo cà-sa truyền qua các phật ở mười phương trong quá khứ, hiện tại, và 
vị lai không gián đoạn. Các phật, bồ-tát, thanh văn, và bích-chi phật ở mười 
phương trong quá khứ, hiện tại và vị lai bảo trì nó. 


Đề làm áo cà-sa, vải thô là căn bản. Khi không có vải thô, có thể dùng 
vải dệt tốt hơn. Trong trường hợp không có vải thô cũng không có vải tốt 
hơn, có thể dùng lụa thường. Khi không có thứ nào trong những thứ đó, có 
thể dùng lụa kiểu hay dệt thưa. Điều này được Như Lai cho phép. Khi 
không có bắt cứ loại vải nào có thể dùng được, Như Lai cho phép may cà- 
sa bằng da thuộc. 

Vật liệu làm cà-sa nên nhuộm xanh, vàng, đỏ, đen, hay tím. Màu thì nên 
dịu và không nỗi rõ. Như Lai luôn luôn mặc cà-sa có màu da. Đây là màu 
nguyên thủy của cà-sa. 

Cà-sa do Bồ-đề-đạt-ma truyền có màu đen hơi xanh. Nó được may bằng 
vải của Ấn Độ, vẫn còn giữ ở núi Tào Khê. Áo cà-sa này đã được truyền 
qua hai mươi tám thế hệ ở Ấn Độ và năm thế hệ ở Trung Hoa đến Huệ 
Năng ở núi Tào Khê. Bây giờ, đệ tử của Huệ Năng bảo trì truyền thống áo 
phật này. Tăng nhân của các dòng truyền khác không có gì gần gũi với nó. 

Có ba loại vật liệu làm cà-sa: vải sạch phân, lông súc vật, hay lông chim, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 149 


và vải chắp vá. Tôi đã đề cập rằng một cái áo thường gồm có vải sạch phân. 
Một cái áo được làm bằng lông súc vật hay lông chim được gọi là áo lông. 
Một cái áo được làm bằng vải chắp vá bằng những vải cũ sờn mòn. Không 
dùng những vải theo tiêu chuẩn thế gian. 


[Căn Bản Thuyết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma”? nói:] 
Trưởng lão Ưu Ba Lï”” nói với đức Thế Tôn, “Bạch Thế Tôn Đại Đức, một 
chiếc áo tăng-già-lê (đại y, áo kép, hay áo tràng) có bao nhiêu mảnh?” 

Phật nói, “Có chín loại áo. Số mảnh có thể là chín, mười một, mười ba, 
mười lăm, mười bảy, mười chín, hăm mốt, hăm ba, hay hăm lăm. Ba loại áo 
tràng đầu tiên gồm các mảnh là một miếng vải ngắn và hai miếng vải dài. Ba 
loại áo tràng thứ nhì gồm các mảnh, [mỗi mảnh] là một miếng vải ngắn và ba 
miếng vải dài. Ba loại áo tràng cuối cùng gồm các mảnh, [mỗi mảnh] là một 
miêng vải ngắn. và bốn miếng vải đài. Một cái áo có nhiều mảnh hơn thì không 
phải là tiêu chuẩn. 

Ưu Ba Li nói, “Bạch Thế Tôn Đại Đức, áo tăng-già-lê có mây cỡ?” 

Phật nói, “Có ba cỡ: lớn, trung bình, và nhỏ. Một cái áo tràng đo ba hasía 
[bề dài từ cùi chỏ đến đầu ngón tay giữa] chiều dọc và năm #øs/z chiều ngang. 
Một cái áo tràng nhỏ đo hai ñas/2 rưỡi chiều dọc và bốn Jas/z rưỡi chiều 
ngang. Một cái ao tràng trung bình có số đo nằm giữa số đo hai áo kia.” 

Ưu Ba Lï nói, “Bạch Thê Tôn Đại Đức, áo uât-đa-la-tăng (áo giữa) có bao 
nhiêu mảnh?” 

Phật nói, “Nó có bảy mảnh. Mỗi mảnh gồm có một miếng vải ngắn và hai 
miếng vải dài.” 

Ưu Ba Li nói, “Bạch Thế Tôn Đại Đức, áo uất-đa-la-tăng có mây cỡ?” 

Phật nói, “Có ba cỡ. Áo lớn đo ba #øsz chiều dọc và năm Zzs/z chiều 
ngang. Áo nhỏ đo nửa jas⁄z mỗi chiều. Áo trung bình có số đo năm giữa hai 
áo kia.” 

Ưu Ba Li nói, “Bạch Thế Tôn Đại Đức, áo an-đà-hội (áo trong) có mấy 
mảnh?" 

Phật nói, “Nó có năm mảnh. Mỗi mảnh gồm một miếng vải ngắn và một 
miếng vải dài.” 


3 căn Bản Thuyết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma hay Một Trăm Lẻ Một Pháp Tu của Nhất 


Thiết Hữu Bộ (Ph.: Sarvästivaäda), một trong những bộ phái có trước Đại Thừa. 

122 Ưu Ba Lí (Ph.: Upali). Trước là một thợ hớt tóc, sau trở thành đệ tử của đức Phật và là 
một trong mười đại đệ tử của ngài. Được biết là người bảo trì giới luật. Trưởng lão Ưu Ba 
Li đọc lại giới luật ở đại hội kết tập lần thứ nhất các giáo lý của Phật chẳng bao lâu sau khi 
Phật nhập bát niết-bàn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 150 


Ưu Ba Li nói, “Bạch Thế Tôn Đại Đức, các cỡ của áo an-đà-hội là như thế 
nào?” 

Phật nói, “Có ba cỡ: lớn, trung bình, và nhỏ. Một chiếc áo an-đà-hội lớn đo 
ba has/a chiều dọc và năm #as/z chiều ngang. Áo an-đà-hội cỡ nhỏ và cỡ trung 
có số đo giống như áo uất-đa-la-tăng.” 

Phật cũng nói, “Có hai kiểu áo an-đà-hội khác. Một kiểu đo hai ¡as/z chiều 
dọc và năm zs/z chiều ngang. Kiểu kia đo hai #as/z chiều dọc và bốn Jas/a 
chiều ngang.” 


Áo tăng-già-lê là áo kép. Áo uất-đa-la-tăng là áo ngoài. Áo an-đà-hội là 
áo trong hay áo dưới. Áo tăng-già-lê cũng gọi là áo lớn [đại y], áo viễng 
cung đình, hay áo thuyết pháp. Áo uất-đa-la-tăng là áo bảy mảnh. Nó là áo 
ít tính nghi thức hơn để nhập hội chúng. Áo an-đà-hội là áo năm mảnh, là 
áo thường hay áo làm việc. 

Hãy luôn luôn bảo trì ba loại áo này. Cũng có áo tăng-già-lê sáu chục 
mảnh. Hãy bảo trì áo này. 


Một vài nguồn [tài liệu] nói rằng chiều của cao thân người biến đổi 
tương ứng với quãng đời tối đa, ở tầm giữa 80.000 năm và 100 năm. Những 
nguồn khác nói chiều cao của thân người không thay đổi. Lời dạy đúng là 
nói nó không thay đổi. Nhưng chiều cao của thân phật và thân người khác 
nhau. Thân người có thê đo, nhưng thân phật không thê đo. Như thế, khi 
Phật Thích-ca-mâu-ni mặc áo của Phật Ca-diếp, nó không quá dài cũng 
không quá rộng. Khi Như Lai Di Lặc mặc áo của Phật Thích-ca-mâu-ni, nó 
cũng sẽ không quá ngắn hay quá chật. Hãy biết rằng thân phật thì ở bên kia 
dài hay ngăn. Phạm-thiên, vua của các thân ở trên cao trong cõi sắc, không 
thê thấy đỉnh đầu của Phật. Đại Mục-kiền-liên, ”' đệ tử của Phật, du hành 
đến tận thế giới Phướn Sáng Ngời mà vẫn nghe tiếng Phật nói. Như thế, 
Phật được thấy và nghe ở gần và xa. Kỳ diệu thay! Tất cả công đức của 
Như Lai là như vậy. Hãy nhớ điều này. 


Áo cà-sa biến đổi theo cách may. Nó có thể được làm bằng những miếng 
hình chữ nhật may lại với nhau, bằng những mảnh hẹp may lại theo cùng 
kiểu trên một miếng lớn, bằng một miêng xêp nếp và có lai, hay bằng một 
miếng thường và đẹt. Đây là tất cả những cách may đích truyền. Ông nên 
12“ Đại Mục-kiền-liên (Ph.: Maha Maudgalyayana). Một trong mười đại đệ tử của Phật. 
Sinh trong một gia đình Bà-la-môn gần thành Vương Xá. Cùng với người bạn thân là Xá- 
lợi-phất, Mục-kiền-liên trở thành đệ tử của đức Phật. Nổi tiếng vì các năng lực thần 
thông. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 151 


chọn cách may thích hợp với vải ông thọ nhận. Phật nói, “Cà-sa của các 
phật quá khứ, hiện tại, và vị lai luôn luôn được may.” 

Có được vật liệu, sự thanh tịnh là mối quan tâm chính yếu. Những gì gọi 
là vải sạch phân được xem là cực thanh tịnh. Các phật quá khứ, hiện tại, và 
vị lai tất cả đều thừa nhận sự thanh tịnh của vải này. Vải do những cư sĩ 
thành tín bố thí là thanh tịnh. Mặc dù có những qui định may trong thời 
gian bao lâu, chúng ta ở nơi vùng đất xa xôi trong thời pháp suy đôi, vì vậy 
điều quan trọng nhất đối với ông là may áo cà-sa khi lòng tin phát sinh, và 
rồi thọ nhận nó. 


Đại Thừa có một đặc trưng cốt yêu là ngay cả một cư sĩ, hoặc người hay 
trời, cũng thọ nhận áo cả-sa. Vua Phạm-thiên và Thích-ca-mâu-ni cả hai 
đều mặc áo cà-sa. Đây là những tắm gương phi thường trong cõi dục và 
trong cõi sắc, những người tầm thường không thể hiểu được. 

Các bô-tát tại gla cũng mặc áo cà-sa. Ở Trung Hoa, Vũ Đề của nhà 
Lương và Dương Đề của nhà Tùy cả hai đều mặc áo cà-sa. Các Hoàng đề 
Đại Tông và Túc Tông của nhà Đường cũng mặc áo cả-sa, tham học với 
các tăng, và thọ giới bồ-tát. Những nam cư sĩ và nữ cư sĩ khác trong quá 
khứ và hiện tại cũng thọ nhận áo cà-sa cùng với các giới luật Phật giáo. 

Ở Nhật Bản, Thái tử Thánh Đức “” đã mặc áo cà-sa và giảng các kinh 
như Kinh Pháp Hoa!” và Kinh Thắng Man, “^ khi Thái tử nhận thức sự kỳ 
diệu của hoa trời mưa xuống. Từ đó phật pháp lan rộng trong nước chúng 
ta. Thái tử Thánh Đức không chỉ là quan Nhiếp Chính Quốc Gia mà còn là 
một bậc đạo sư của người và trời. Một sứ giả của Phật, Thái tử là cha và mẹ 
của chúng sinh. Mặc dù hình dáng, màu sắc, và kích thước của áo cà-sa 
không được truyền một cách chính xác ở Nhật Bản, chúng ta vẫn có thể 
thấy và nghe nói về áo ca-sa, bởi vì Thái tử Thánh Đức. Nếu Thái tử không 
giới thiệu giáo lý của Phật, đó đã là một mất mát lớn đối với chúng ta. 


122 Thái tử Thánh Đức (Nh.: Shötoku Taish). 574-622, Nhật Bản. Con trai thứ hai của Thiên 


hoàng Dụng Minh (Yömei). Là quan Nhiếp Chính của Thiên hoàng Suy Cổ (Suiko), ông thiết 
lập hiến pháp và phái một đoàn hộ tống đến Trung Hoa. Một hành giả và người ủng hộ 
tiên phong của Phật giáo Nhật Bản. 

'3 Xem chú thích số 46, trang 90. 

Kinh Thắng Man (Ph.: ShrImälä Devï Sũtra). Kinh Đại Thừa miêu tả sự cúng dường của 
Hoàng hậu Thắng Man. Xiển dương giáo lý Nhất Thừa và cũng là nguồn đầu tiên của giáo 
lý như lai tạng, liên hệ với giáo lý phật tánh. 


124 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 152 


Sau này, Thiên hoàng Thánh Vũ!” cũng đã thọ nhận áo cà-sa và giới 
luật bồ-tát. Như vậy, ngay cả những người ngôi trên ngôi vua hay những 
người tùy tùng đều có thê thọ nhận áo cà-sa và giới luật bồ-tát. Không có 
vận may nảo cho con người cát tường hơn vận may này. 

Một vài nguồn [tài liệu] nói Tăng áo cà-sa người tại gia mặc gọi là “áo 
một đường chỉ” hay “áo cư sĩ” và hai đường chỉ không dùng cho áo đó. 
Những nguồn khác nói rằng khi những cư sĩ đến chỗ tu tập, họ mặc ba loại 
áo pháp và dùng cành cây đánh [làm sạch] răng, nước súc miệng, dụng cụ 
ăn uống, và nệm ngồi tịnh tu như tăng nhân dùng. Đây là lời của các sư 
xưa. Tuy nhiên, trong sự truyền trực tiếp của các phật tổ, cà-sa được tặng 
cho vua, quan thượng thư, hành giả cư sĩ, và chiến sĩ luôn luôn may hai 
đường chỉ. Lư hành giả [Huệ Năng| thực sự đã thọ nhận áo cà-sa của phật 
khi người là một cư sĩ, là một tiền lệ tuyệt vời. 


Áo cà-sa là lá cờ của đệ tử của Phật. Khi ông thọ nhận áo cà-sa, hãy mặc 
nó một cách kính cân hăng ngày. 

Trước tiên, hãy đặt nó lên đỉnh đâu của ông, chắp hai tay lại, và tụng bài 
kệ này: 


Vĩ đại áo giải thoát, 
áo vô sắc, phước điển! 
Mặc lời Như Lai dạy 
độ vô số chúng sinh. 


Rồi mặc nó vào. Hãy quán tưởng thầy ông, hay quán tưởng một tháp 
miêu trong áo cảà-sa. Cũng hãy tụng bài kệ này khi ông mặc áo cà-sa sau khi 
giặc nó. 


Phật nói, “Khi ông cạo đâu và mặc áo cà-sa, ông được tât cả các phật hộ 
trì. Khi xuât gia, ông được các trời cúng dường.” 


Do đó, hãy biệt mà không nghi ngờ răng ngay khi ông vừa cạo đâu và 
mặc áo cà-sa, ông được tât cả các phật hộ trì. Với sự hộ trì này, ông chứng 


1 Thiên hoàng Thánh Vũ (Nh.: Shömu Tennö). 701-756, Nhật Bản. Trị vì 724-749. Một 


nhà ủng hộ lớn của Phật giáo. Bảo trợ việc xây dựng chùa Đông Đại (Tödai-ji) với bức 
tượng Phật Đại Nhật khổng lồ ở Nại Lương (Nara). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 153 


đặc viên mãn giác ngộ vô thượng. Như thê, ông được người và thân cúng 
dường. 


Đức Thế Tôn nói với Tỳ-kheo Trí Quang: '“ 


Áo pháp đem tới mười công đức thù thắng: Nó che thân ông, đem lại sự khiêm 
tốn và tu hành làm thiện. Nó bảo vệ khỏi lạnh, nóng, côn trùng, dã thú, và rắn, 
và đem lại tiện lợi trong sự tu đạo. Nó thị hiện hình tướng của người khất sĩ 
xuất gia và phát khởi niêm vui nơi những người thấy nó, làm họ bớt đi những ý 
xấu. Nó là lá cờ thiêng của người và thần. Nó khiến cho những người tôn kính 
nó và lễ bái nó được sinh nơi cõi trời thanh tịnh. Mặc nó, ông khởi nghĩ về lá 
cờ thiêng, hồi hướng việc làm sai, và mang lại phúc lợi. Nó được nhuộm màu 
thâm giúp ông trở nên tự tại với năm dục, không bị tham chấp ô nhiễm. Nó là 
áo thanh tịnh của Phật chuyển hóa mê hoặc mãi mãi và tạo nên ruộng phước. 
Khi ông mặc nó, các nghiệp ác của ông sẽ biến mất và con đường mười nghiệp 
thiện sẽ gia tăng từng giây phút. Nó như cánh đồng lúa tuyệt hảo nuôi dưỡng 
tâm bồ-tát. Nó như chiệc áo giáp bảo vệ ông khỏi những mũi tên độc mê hoặc. 


Như thế, Tỳ-kheo Trí Quang hiểu rằng, nhờ mười công đức thù thắng 
này, tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai, tất cả các bích- chi phật, sa- 
môn, và những người xuất gia, mặc áo cà-sa trong khi họ ngồi trên đàn 
thiêng giải thoát, câm gươm trí tuệ hàng phục qui mê hoặc, và cùng nhau 
vào niết-bàn. 


Rôi đức Thê Tôn nói kệ: 


Hãy lắng nghe cho kỹ, 
Này Tỳ-kheo Trí Quang. 
Áo ruộng phước lớn ây 
có mười công đức tốt: 
Trong khi áo thế gian 
làm tăng thêm ô nhiễm, 
áo pháp của Như Lai 
không làm tăng ô nhiễm. 
Áo pháp thì đem lại 
khiêm tốn, trọn ăn năn, 


12 Trí Quang (Ph.: Juñänaprabha). Tỳ-kheo đệ tử của Phật Thích-ca-mâu-ni. Trước kia là 
một người giàu có ở một nước nhỏ xa về phía bắc thành Vương Xá (Rãjagriha). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 154 


và tạo nên ruộng phước. 
Nó bảo vệ ông khỏi 

lạnh, nóng, các thứ độc, 
tăng sức tâm cầu đạo 

đạt liễu tri tối hậu. 

Hiện tướng người xuất gia 
khất sĩ đã lìa nhà, 

nó giải thoát cho người 
khỏi tham, dục, tà kiến, 
giúp ông tu chân chính. 
Bằng tôn kính, lễ bái 

áo cà-sa phướn thiêng, 

sẽ được phước Phạm-thiên. 
Khi ông mặc cả-sa, 

hãy quán tưởng bảo tháp 
tạo phước, lìa bắt thiện, 
nhập với người và thần. 
Tướng quí của cà-sa 

khơi dậy lòng kính trọng 
khiến người cầu chân thật 
giải thoát khỏi bụi trần. 
Tất cả phật tán đương 

nó là ruộng tuyệt hảo 
phước nhất cho chúng sinh. 
Diệu lực áo cà-sa 

thì không thê nghĩ bàn 
nuôi dưỡng tu đạt ngộ. 
Mầm non của tu tập 

lớn lên trên ruộng xuân; 
quả giác ngộ huy hoàng 
như vụ gặt mùa thu. 

Cà-sa là áo giáp 

cứng chắc như kim cương 
không gì xâm nhập được, 
Tên mê hoạc giết người 
không thê xuyên qua được. 


Bây giờ tôi tuyên đọc 
mười công đức cà-sa. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 155 


[Dù là] trong nhiều kiếp, 
có nhiều lời bình hơn, 
nhưng tôi nói như vây: 
Rồng mặc cà-sa rách 

dù là chim cánh vàng “7 
cũng không nuốt được nó. 
Một người cầm cà-sa 
trong khi vượt biển lớn 
sẽ không sợ rồng, cá, 

hay những kẻ làm hại. 
Sám chớp, trời cuồng nộ, 
sẽ không làm sợ tăng 

có mặc áo cà-sa. 

Khi cư sĩ mang áo 

cà-sa với kính trọng, 
không ác ma nào gần. 
Khi ông phát sơ tâm, 

bỏ nhà, việc thế gian 

đi vào tu tập đạo, 

nhà qui trong mười phương 
cả thảy sẽ rúũng động 

và ông sẽ chứng ngay 
thân của bậc pháp vương. 


Mười công đức tuyệt hảo này bao hàm công đức ở phạm vi rộng của 
phật đạo. Hãy hiểu rõ ràng các công đức thuyết giảng trong đoạn văn xuôi 
và những dòng kệ này. Đừng bỏ chúng sang một bên sau khi đọc, mà hãy 
tiếp tục tham cứu từng lời. Những công đức thù thắng này đến từ công đức 
của áo cả-sa, không phải từ công đức tu tập kịch liệt và lâu dài của hành 
giả. 

Phật nói, “Diệu lực của áo cà-sa thì không thê nghĩ bàn.” Đó không phải 
là điều người phàm hay bậc hiền trí có thể hiểu được. Khi thân của bậc 
pháp vương tức khắc hiện thành, thì luôn luôn mặc áo cà-sa. Những người 
không mặc áo cà-sa thì không bao giờ hiện thành thân của bậc pháp vương. 


Áo thanh tịnh nhất là áo được làm bằng vải sạch phân. Các công đức của 


127 Chim cánh vàng hay kim xí điểu (garuda). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 156 


nó đã được nói rõ và rộng trong các kinh và luận của Đại và Tiểu Thừa, ông 
nên tham học rộng rãi. Ông cũng nên tham cứu về các vật liệu may áo khác. 
Các phật tổ luôn luôn hiểu và truyền áo vải sạch phân [phấn tảo y] không 
thê đem so sánh với những người không hiểu và không truyền. 


Kinh Trung A Hàm” nói: 


Này các hiền giả, giả sử có người mà sự tu hành của người ây thanh tịnh nơi 
thân, nhưng không thanh tịnh nơi ngữ và ý. Nếu các ông thấy người này và 
cảm thấy gøớm. ghiết, sự gớm ghiết ấy cần phải tiêu trừ. 

Này các hiển giả, giả sử có người mà sự tu hành của người ấy không thanh 
tịnh nơi thân, nhưng thanh tịnh nơi ngữ và ý. Nếu ông thây người này và cảm 
thấy gớm ghiết, sự gớm ghiết ấy cần phải tiêu trừ. Làm sao tiêu trừ nó? 

Này các hiền giả, như một tỳ-kheo tu hành ngoài trời và tìm thấy miếng vải 
bân. Khi tỳ-kheo ấy thấy vải phế thải trong nhà xí bị bân vì phân, nước tiểu, 
niêm dịch, hay những thứ bắt tịnh khác, tỳ-kheo ấy nhặt nó bằng tay trái, mở 
nó bằng tay phải, xé nó ra, và để giành các phần không bị bân hay hư. 

Này các hiền giả, giả sử có người mà sự tu hành của người ây không thanh 
tịnh ở thân, nhưng thanh tịnh ở ngữ và ý. Đừng nghĩ đến sự tu hành này bất 
tịnh ở thân, nhưng chỉ nghĩ đến sự tu hành này thanh tịnh ở ngữ và ý. Nếu các 
ông thấy sự bất tịnh và cảm thấy gớm ghiết, sự gớm ghiết ấy cần phải tiêu trừ. 


Đây là cách cho một tăng nhân tu hành ngoài trời và góp nhặt những vải 
phế thải. Có bốn loại cũng như mười loại vải phế thải. Khi ông góp nhặt 
vải, ông nên để giành những miếng không lủng lỗ. Cũng vậy, những phần 
bị bắn nặng với nước tiểu và phân thì không lấy. Hãy để giành những 
miếng có thê giặt sạch được. 


Mười loại vải phế thải là những thứ bị bò nhai, chuột gặm, lửa cháy, bị dính 
máu kinh kỳ, bị bẩn trong lúc sinh con, đã dùng làm áo cho thánh tượng, 
tìm thấy ở mộ địa, dùng làm vật dâng cúng cầu nguyện, do hoàng gia ban 
tặng, và dùng làm vải liệm. Những vải này do người ta bỏ và không còn 
dùng theo cách thông thường nữa. Ông nhặt lấy và biến chúng thành vật 
liệu thanh tịnh cho áo cà-sa. 

Đây là những gì các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai ngưỡng mộ và sử 
dụng. Như thế, vải phế thải được người, thần, và rồng kính trọng. Ông nhặt 


1 Kịnh Trung A Hèm (Ph.: Agama Midiaka Sutra). Phiên bản Phạn ngữ của một trong 


những kinh thuộc thời kỳ đầu. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 157 


lây những vải phê thải như thế, vật liệu thanh tịnh nhất, làm thành áo cả-sa. 
Ở Nhật Bản bây giờ, không có một chiếc áo nào như thế. Nếu ông tìm một 
cái như thế, ông không gặp được. Buồn thay! Dù cho ông tìm, ông sẽ không 
tìm được một cái nào trong nước nhỏ bé, xa xôi này. 

Làm một cái áo cảà-sa, ông nên dùng vật liệu thanh tịnh do các thí chủ 
tặng cho, do người hay thần cúng đường, hay mua bằng tiền kiếm được từ 
cách kiếm sống thanh tịnh. Vải phê thải, cũng như vải có được bằng sinh kế 
thanh tịnh, không phải là lụa, bông vải, vàng, bạc, ngọc, hay gâm thêu, mà 
chỉ là vải phế thải. Không dùng nó để làm những áo quân rách rưới hay 
thanh lịch, mà chỉ vì phật pháp. Mặc vải này là để truyền đa, thịt, xương, và 
tủy của các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai, để truyền chánh pháp nhãn 
tạng. Đừng hỏi người và thần về công đức của áo. Chỉ tham học nó với các 
phật tô. 


HẬU TỪ 


Một lần, khi tôi còn ở Trung Hoa nhà Tống, tu tập trên một sản tọa dài, 
tôi quan sát các tăng nhân chung quanh tôi. Lúc bắt đầu ngồi thiền buổi 
sáng, họ cầm cà-sa của họ lên, đặt chúng trên đầu họ, và lặng lẽ tụng một 
bài kệ với hai tay chắp lại: 


Vĩ đại áo giải thoát, 

áo vô sắc, ruộng phước! 
Mặc lời Như Lai dạy 
độ vô số chúng sinh. 


Đây là lần đầu tiên tôi thấy áo cà-sa được đưa lên theo cách này, và tôi 
hân hoan, nước mắt làm ướt cô áo tôi. Mặc dù tôi đã đọc bài kệ tôn kính áo 
cà-sa trong Kinh 4 Hàm, tôi không biết nghi thức này. Bây giờ, tôi chính 
mắt thấy nó. Trong khi vui, tôi cũng cảm thấy tiếc là đã không có một thầy 
nào đạy điều này cho tôi và không một người bạn tốt nào giới thiệu nó ở 
Nhật Bản. Buôn thay nhiều thời gian như thế đã bị lãng phí! Nhưng tôi 
cũng hoan hỉ vì nghiệp tốt trong quá của tôi [đã cho tôi kinh nghiệm điều 
này]. Nếu tôi ở lại trong đất nước mình, làm sao tôi có thể ngồi bên cạnh 
những tăng nhân đã thọ nhận và mặc áo phật ấy? Nỗi buồn và niềm vui của 
tôi đem đến nước mắt bắt tận. 

Rồi, tôi lập nguyện với chính mình: “Dù có thê tôi không xứng đáng đến 
đâu, tôi cũng sẽ trở thành một người giữ gìn phật pháp đích thực, thọ nhận 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 158 


chánh pháp đích truyền, và với bi tâm chỉ ra những áo pháp đích truyền của 
các phật tổ cho người ở đất nước tôi. Tôi hoan hỉ là lời nguyện tôi đã lập 
vào lúc ấy không vô ích, và đã có nhiều bô-tát, cư sĩ và những người thọ 
giới, đã thọ nhận cà-sa ở Nhật Bản. Những người thọ trì áo cà-sa nên luôn 
luôn tôn kính nó ngày đêm. Điều này đem lại công đức thù thắng nhất. 
Thấy hay nghe một dòng kệ áo cà-sa không giới hạn ở thấy và nghe như 
chúng ta thấy cây đá, mà thắm nhập chín cõi. 


Vào tháng mười, năm thứ mười bảy, niên hiệu Gia Định [Jiading, 1224| 
nhà Tống Trung Hoa, hai vị tăng Triều Tiên viếng phủ Khánh Nguyên 
(Qingyuan). Một người là Zixuan, và người kia là J]ingyun. Họ là những 
người của văn tự thường bàn luận ý nghĩa của các kinh, nhưng chỉ giống 
như cư sĩ, họ không có cả-sa hay bình bát. Thương thay! Họ cạo đầu nhưng 
không phải là cách của tăng nhân. Đây có lẽ vì họ đến từ một đất nước nhỏ 
bé xa xôi. Khi một vài tăng nhân từ Nhật Bản viêng các nước khác, họ có 
thê giống như Zixuan và người đồng hành của ông ta. 


Trong thời gian mười hai năm tu tập trước khi đắc đạo, Phật Thích-ca- 
mâu-nI tôn kính áo cà-sa không bỏ nó sang một bên. Là một người cháu xa 
xôi, ông nên giữ điều này trong tâm. Hãy quay đầu mình lại, không thờ 
phụng trời, thân, vua, và những tùy tùng vì danh lợi, và hãy hoan hỉ hiến 
mình tôn kính áo phật. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào ngày 
đầu mùa đông, năm thứ nhất, niên hiệu Nhân Trị (Niji) [12460J. ”° 


1 Chín cõi (cửu đạo): Những cõi mà chúng hữu tình thích ở: cõi người, bốn cõi ở sắc giới, 
và bốn cõi ở vô sắc giới. 
'3° Anh dịch: Blanche Hartman và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 159 


14. TRUYÊN ÁO CÀ-SA 
(Denˆ E: Truyền y) 


Bàồ-đè-đạt-ma, Cao tô ở Tung Sơn, một mình truyền giáo lý đích thực về áo 
cà-sa đến Trung Hoa. Tổ là tô đời thứ hai mươi tám kế từ Phật Thích-ca- 
mâu-ni. Ở Ấn Độ hai mươi tám đời tổ truyền giáo lý này từ người thừa kế 
đến người thừa kế. Rồi sáu đời tổ rõ ràng đã truyền nó ở Trung Hoa. Tất cả, 
ba mươi ba đời tô đã truyền nó ở Ấn Độ và Trung Hoa. 


Huệ Năng, Thiền sư Đại Giám, Tổ thứ ba mươi ba, thọ nhận y từ [Ngũ 
tố] Hoằng Nhẫn lúc nửa đêm trên núi Hoàng Mai và bảo trì nó suốt đời tổ. 
Áo này vẫn còn thờ tại chủa Bảo Lâm ở núi Tào Khê [nơi tổ dạy]. 

Qua các thế hệ, từ hoàng đề này đến hoàng đề khác đã yêu cầu đem áo 
này đến cung đình. Khi có áo ấy, người ta cúng dường và lễ bái. Như thê, 
áo đã được thờ phụng như một thánh vật. Các hoàng đế Trung Tông, Túc 
Tông, và Đại Tông của nhà Đường có dịp rước áo đến cung đình để thờ 
cúng. Mỗi lần nó được mang đến và mỗi lần nó được trả lại, hoàng để ra 
sắc lệnh cho một sứ giả của hoàng đề đi theo. Đây là cách họ tỏ lòng kính 
trọng áo ấy. 

Một lần, hoàng để Đại Tông gửi áo phật này trả lại núi Tào Khê, hoàng 
đề tuyên bó: ““Trẫm lệnh cho Tướng quôc Lưu Sùng Cảnh chuyền áo đi với 
lòng cực kỳ kính trọng. Trầm xem áo này là bảo vật quốc gia. Khanh nên 
đặt áo ở chánh điện theo đúng nghi thức. Hãy bảo đảm rằng các tăng đều 
được thông báo cho biết mệnh lệnh của trằm phải bảo vệ áo, không được 
chênh mảng.” 

Như vậy, một vài vị hoàng đế đã đặc biệt xem áo là bảo vật quốc gia. 
Quả thật giữ áo phật ở nước họ là một sự may mắn to lớn hơn là chủ trì đại 
thiên thế giới. Không thể so sánh áo này với viên ngọc lớn của Biện Hòa, kế 
đã trở thành biểu tượng, quốc gia từ đời này sang đời khác, nhưng không 
đến gần được bảo vật hiểm có truyền từ phật đến phật này. 

Từ thời nhà Đại Đường, những người áo đen và áo trắng [người xuất gia 


13* Biên Hòa là người nước Sở của Trung Hoa thời cổ, đã dâng lên ba ông vua khác nhau 


của nước Sở một viên ngọc rất lớn chưa mãi giữa mà ông ta đã tìm được. Nhưng không 
một vua nào nhận thức được giá trị bên trong của nó, dù có sự trợ giúp của những người 
chuyên môn về ngọc, do đó đã từ chối viên ngọc và chặt hai chân ông ta vì cho rằng ông 
ta lừa dối vua. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 160 


và cư sĩ] lễ bái áo này tất cả đều có đại căn tin pháp. Không có sự hộ trợ 
của những việc làm thiện trong quá khứ, làm sao cá nhân họ có thể lễ bái áo 
phật đích truyền từ phật đến phật? Những người với da, thịt, xương, và tủy 
[của Phật] nên hoan hi. Những người không thể tin nhận nên hối tiếc rằng 
họ không phải là hạt giông phật, mặc dù đó là quả của những việc làm quá 
khứ của họ. 

Ngay cả cư sĩ cũng nói rằng thấy hành động của một người là thấy 
người ây. Tương tự, lễ bái áo phật bây giờ là thấy phật. Ông nên xây hàng 
trăm hàng ngàn tháp miễu và cúng đường áo phật. Những ai ngay cả ở cõi 
trời và ở biển lớn có lòng nên tôn kính áo ấy. Những ai ở cõi người biết sự 
thành thật và tuyệt diệu của các chuyên luân vương nên tôn kính áo này. 

Thương thay một vài người đứng đầu chính phủ đã không biết rằng có 
một báu vật như thế trong nước họ [Trung Hoa]. Một vài người trong bọn 
họ, bị những người tu Đạo giáo làm nhằm lẫn, bài bác phật pháp. Họ đội 
mũ đạo thay vì mặc cả-sa, và nói về sự đắc đạo trường sinh. Đã có những 
người đứng đầu nhà nước như thế ở nhà Đường và nhà Tống. Mặc dù họ là 
hoàng đề, họ còn thấp kém hơn quân thần. Hãy im lặng quán xét điều này. 


Áo phật hiện diện ở nước chúng ta [Nhật Bản]. Hãy suy gầm nếu đây là 
đất mặc áo phật. 

Áo phật vượt trội xá lợi. Chuyển luân vương, sư tử, và người đều có xá 
lợi. Ngay cả bích-chi phật cũng có xá lợi. Nhưng chuyền luân vương, sư tử, 
và người không nhất thiết có áo cà-sa. Chỉ phật có áo cà-sa. Như vậy, hãy 
tôn kính áo cà-sa một cách sâu xa. 

Ngày nay, nhiều người ngu tôn kính xá lợi mà không biết áo cà-sa. Họ 
hiếm khi biết rằng nên giữ gìn và bảo vệ áo cà-sa. Đây cũng là vì họ không 
nghe nói về giá trị của áo cà-sa từ những người đi trước và chưa biết phật 
pháp đích truyền. 

Nếu chúng ta suy nghĩ thời gian khi Phật Thích-ca-mâu-ni còn tại thế, 
đây chỉ là hai ngàn lẻ mây năm qua. Nhiều bảo vật quốc ø1a và những thánh 
vật đã được truyền cho đến bây giờ thì xưa hơn thế. Pháp phật và áo phật 
thì gần đây và mới. Chúng khai mở ruộng đồng và làng mạc chỉ năm chục 
thế hệ. Song, lợi ích của chúng thủ thắng. Mặc dù những bảo vật quốc gia 
và các thánh vật đó vẫn có công đức, áo phật thì ở bên kia sự so sánh. 
Trong khi những bảo vật quôc gia và các thánh vật đó không được đích 
truyền từ người thừa kế đến người thừa kế, áo phật được đích truyền từ 
người thừa kế đến người thừa kê. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 161 


Hãy biết rằng người ta đắc đạo khi nghe bài kệ bốn câu hay khi nghe 
một câu nói. Tại sao một bài kệ bốn câu hay một câu nói có diệu lực như 
vậy? Bởi vì cả hai đều là phật pháp. Bây giờ, chiếc áo tối thượng [sạch 
phân], chiếc áo [thường có hình thức] chín mảnh, được đích truyền với phật 
pháp, chúng không thấp kém hơn bài kệ bốn câu. Chúng có diệu lực không 
ít hơn một câu. 

Như vậy, trong hai ngàn lẻ mấy năm này, những người có niềm tin và tu 
tập pháp, là những đệ tử của Phật, đã duy trì và bảo vệ áo cà-sa như thân và 
tâm của họ. Những kẻ vô minh đối với chánh pháp của tất cả các phật 
không tôn kính áo cà-sa. Mặc dù Đề-thích và Long vương của hồ A-na-bà- 
đạt-đa'”? cả hai là vua cư sĩ của thiên giới, họ giữ gìn và bảo vệ áo cà-sa. 

Nhưng những người cạo đầu và tự gọi họ là con của Phật không biết 
rằng áo cà-sa là đề thọ nhận và giữ gìn. Làm sao họ biết được hình dạng, 
màu sắc, và kích thước của nó? Họ có biết cách mặc nó không? Hơn nữa, 
họ chưa từng mộng thấy oai nghỉ khi mặc nó. 


Từ những thời xa xưa, áo cà-sa được biết như là áo loại bỏ bệnh sốt hay 
áo giải thoát. Công đức của nó vô lượng. Công đức áo cà sa loại bỏ được ba 
loại bệnh sốt mà một con rồng chịu khổ. Khi các Phật đắc đạo, các ngài 
luôn luôn mặc áo cà-sa. 

Dù cho ông sinh ra ở miền đất xa xôi này và gặp phải thời kỳ pháp suy 
đồi, nêu ông so sánh sự khác nhau giữa có và không có sự truyền áo cà- 
sa], ông nên thọ nhận với lòng tin, giữ gìn và bảo vệ cái áo đích truyền. 

Ở những nhà khác nào có được cả áo và pháp của Phật Thích-ca-mâu-ni 
đích truyền như ở nhà chúng ta? Chúng chỉ hiện hữu nơi phật đạo. Khi gặp 
áo và pháp, ai có thể lơ là việc tôn kính và dâng hiến cho những cái đó? 
Hãy hiển mình dù cho ông cần phải từ bỏ sinh mạng nhiều như số cát sông 
Hằng tôn kính áo ấy trong một ngày. Hãy nguyện gặp và tôn kính nó từ lần 
sinh này đến lần sinh khác, thế giới này đến thê giới khác. 

Chúng ta sinh ra ở bên kia núi và biển lớn xa hơn một trăm ngàn dặm 
(1) từ miền đất Phật đản sinh. Chúng ta không văn minh và ngu ngốc. Tuy 
nhiên, nếu ông thọ nhận và giữ gìn áo cà-sa dù trong một ngày một đêm, 
tham học một câu nói hay một bài kệ vỀ nó, ông sẽ có công đức cúng 
dường không chỉ là một hay hai phật, mà đến vô số, một trăm, ngàn, tỉ phật. 
'3ˆ Hồ A-na-bà-đạt-đa (Ph.: Anavatapta), cũng gọi là hồ A-nậu-đạt (Anoktapta). Một cái hồ 
ở trung tâm thế giới theo vũ trụ quan Phật giáo. Được miêu tả là luôn luôn mát và tươi 
tắn không nóng cháy. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 162 


Dù cho ông làm điều này, hãy tôn kính, thương yêu, và cảm kích nghiệp 
của mình. 

Hãy bảy tỏ trọn vẹn lòng biết ơn của ông đối với lòng từ bi của các tổ đã 
truyền áo và pháp. Ngay cả súc vật cũng trả ơn lòng tử tế của con khác. Sao 
Con người có thể không biết ơn lòng tử tế của người khác? Nếu ông không 
biết ơn lòng tử tế của người khác, thì ông còn tệ hơn và ngu hơn súc vật. 

Công đức của áo cà-sa thì những người không phải là tổ và không 
truyền chánh pháp của Phật còn chưa từng mộng thấy. Rồi làm sao họ có 
thê biết rõ hình dạng, màu sắc, và kích thước của áo cà-sa? Những người 
ước mong dấu vết của các phật nên ước mong áo cà-sa của các ngài. Nếu 
đây là đích truyền thì được đích truyền, đây quả thực là phật pháp ngay cả 
đến một trăm, một ngàn, và một vạn thế hệ sau này. Bằng chứng của sự 
chứng ngộ này thì hiển nhiên. 

Ngay cả một người thế tục Lord Qing [?] cũng đã nói, “Nếu không phải 
áo của vua trước, tôi không mặc. Nếu không phải là pháp luật của vua 
trước, tôi không theo.” Phật đạo cũng chỉ như vậy. Khác hơn pháp của phật 
trước, ông sẽ mặc gì trong tu tập phật đạo và phụng sự tất cả các phật? 
Những người không mặc [áo] này không thể vào hội chúng của phật. 


Từ năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Bình [năm 67 C.N.] Hoàng đề Hiếu 
Minh của nhà Hậu Hán, tăng nhân và cư sĩ thường đi lại giữa Án Độ và 
Trung Hoa. Nhưng không ai trong những người đó nói rằng họ đã gặp một 
vị tổ nào ở Ấn Độ đã được đích truyền từ các phật tô. Như thế, không có 
một dòng truyền mặt đối mặt nào từ đức Như Lai. Những người tìm cầu 
này chỉ học với những vị thầy của kinh và luận và chỉ mang về danh và sắc 
của phật pháp. Họ không nói họ đã gặp những vị tổ được đích truyền phật 
pháp. Họ không nói có những vị tô đã truyền áo cà-sa của phật. Vì thế, 
những người đó không nhập thất phật pháp và sáng tỏ ý nghĩa sự đích 
truyền của các phật tô. 

Họ chỉ nghĩ rằng cà-sa là một cái áo và không biết rằng nó có giá trị 
trong phật pháp. Quả thật đáng thương. Một cái áo phật được truyền và 
nhận bởi một người thừa kế chánh pháp nhãn tạng. Sự kiện thường được 
biết nơi người và thần là không có một vị tổ nào đích truyền pháp tạng mà 
không thấy và nghe áo phật. Như vậy, sự đích truyền và học biết về hình 
dáng, màu sắc, và kích thước, và công đức to lớn, cũng như thân, tâm, 
xương, và tủy áo cà-sa của phật, chỉ năm trong việc làm đích truyền của 
nhà phật. Trong các bộ phái A Hàm khác nhau người ta không biết điều 
này. Những gì do các hành giả ngày nay độc lập sáng tạo thì không phải là 
đích truyền bởi những người thừa kế đích thực. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 163 


Đức Thích-ca-mâu-ni Như Lai, đại sư của chúng ta, đã trao chính pháp 
nhãn tạng, giác ngộ vô thượng, cho Đại Ca- diếp cùng với áo cà-sa được 
truyền từ người thừa kế đến người thừa kế trong ba mươi ba đời cho đến 
Huệ Năng. Hình dáng, màu sắc, và kích thước được mật truyền, thọ nhận 
tươi mới, và duy trì cho đến bây giờ. Đây là sự đích truyền mà mỗi người 
trong các vị cao tổ của Năm Nhà thọ nhận và duy trì. Trong bốn mươi hay 
năm mươi thế hệ, thầy và đệ tử, không ngoại lệ, đã may và mặc áo cà-sa. 
Điều này được truyền một cách tươi mới từ phật đến phật trong hòa nhập 
chứng ngộ từ thế hệ này đến thế hệ khác. 


Theo lời chỉ dạy đích truyền của đức Phật, cà-sa có thê làm bằng: 


Chín miếng, mỗi miệng gồm ba mảnh vải dài và một mảnh vải ngắn 

Chín miêng, mỗi miệng gôm bốn mảnh vải dài và một mảnh vải ngăn 

Mười một miếng, mỗi miếng gồm ba mảnh vải dài và một mảnh vải 
ngắn, hay bốn mảnh vải dài và một mảnh vải ngắn 

Mười ba miếng, mỗi miếng gồm ba mảnh vải dài và một mảnh vải ngắn, 
hay bốn mảnh vải dài và một mảnh vải ngăn 

Mười lăm miếng, mỗi miếng gồm bốn mảnh vải dài và một mảnh vải 
ngắn 

Mười bảy miếng, mỗi miếng gồm bốn mảnh vải dài và một mảnh vải 
ngắn 

Mười chín miếng, mỗi miếng gồm bốn mảnh vải dài và một mảnh vải 
ngắn 

Hai mươi mốt miếng, mỗi miếng gồm bốn mảnh vải dài và một mảnh 
vải ngắn 

Hai mươi ba miếng, mỗi miếng gồm bốn mảnh vải dài và một mảnh vải 
ngắn 

Hai mươi lăm miếng, mỗi miếng gồm bốn mảnh vải dài và một mảnh 
vải ngắn 

Hai trăm năm mươi miếng, mỗi miếng gồm bốn mảnh vải dài và một 
mảnh vải ngắn 

Tám vạn bốn ngàn miếng, mỗi miếng gồm tám mảnh vải dài và một 
mảnh vải ngắn 


Đây là tóm lược. Có những loại cà-sa khác. Tât cả đều là áo ngoài. Cả 
cư sĩ và tăng nhân đêu thọ nhận và bảo trì nó. Thọ nhận và bảo trì có nghĩa 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 164 


là mặc nó và không xếp cất mà không dùng. 

Những người cạo đầu và mặt nhưng ghét và sợ áo cà-sa không thọ nhận 
và bảo trì đều là qui hay ngoại đạo. 

Bách Trượng, Thiền sư Đại Trí, nói, “Những người thiếu hạt giống lành 
ø1eo trong quá khứ tránh và không thích áo cà-sa. Họ sợ và tránh chánh 
pháp.” 


Phật nói: 


Nếu một chúng sinh hữu tình, sau khi vào pháp của ta, phạm trọng tội hay rơi 
vào tà kiến, nhưng tôn kính áo ngoài với chánh niệm, thọ nhận và bảo trì nó, 
các phật khác và ta chắc chắn sẽ thọ ký giác ngộ trong Ba Thừa cho một người 
như thế sẽ thành phật. Nếu một thần, rồng, người, hay qui tôn kính công đức 
của một miếng nhỏ áo cả-sa, họ sẽ tu tập không trì hoãn trong Ba Thừa. Nếu 
một chúng sinh thần hay người có được ngay cả một miêng cà-sa bốn /ác,'”° 
chúng sinh ấy sẽ có đủ đồ ăn thức uống. Nếu các chúng sinh hữu tình có sự 
đánh nhau và sắp rơi vào cái thấy tà vạy, nhưng nghĩ đến áo cà-sa, họ sẽ phát 
bi tâm và trở lại thanh tịnh với công đức áo cà-sa. Nếu trên chiến trường có 
người mang một miếng nhỏ áo cà-sa và tôn kính nó, người ấy chắc chắn sẽ 
được giải thoát. 


Như thế, chúng ta biết rằng công đức của áo cà-sa là vô thượng và kỳ 
diệu. Ở đâu nó được chấp nhận và bảo trì với niềm tin, ở đó luôn luôn có sự 
thọ ký giác ngộ và đạt được không trì hoãn. Không chỉ Phật Thích-ca-mâu- 
ni mà tất cả các phật khác đều dạy theo cách này. Hãy biết rằng tánh và 
tướng của tất cả các Phật là áo cà-sa. 

Như thế, Phật nói, “Những người rơi vào đường ác tránh áo lớn của tăng 
nhân.” Vậy, nếu ông cảm thấy muôn tránh áo cà-sa khi thấy và nghe nói vê 
nó, ông nên thương tiếc rằng ông sắp rơi vào đường ác. Hãy sám hồi vì điều 
này. 

Khi Phật Thích-ca-mâu-ni sắp lìa hoàng cung đi vào núi lần đầu tiên, 
một thần cây giơ lên một cái áo ngoài và nói, “Nếu ngài mặc áo này với 
lòng tôn kính, ngài sẽ được bảo vệ khỏi bị qui làm hại.” Người ta nói rằng 
Phật đã tôn kính nó và mặc nó trong mười hai năm không ngừng. Đây là 
câu chuyện kế trong các kinh, gồm cả Kinh 4 Hàm. 'ˆÊ 
'33 Tấc dịch từ chữ thốn của chữ Hán (H: cun, Nh.: sun). Đơn vị đo độ dài của Trung Hoa 
xưa, tương đương 3 cen-ti-mét. 

'3 Kịnh A Hàm (Ph.: Agama Sutra). Các kinh của Phật giáo vào thời kỳ đầu. Nhiều phiên 
bản Phạn ngữ đã được dịch sang chữ Hán. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 165 


Người ta cũng nói rằng sà-sa là áo cát tường. Những ai mặc nó luôn luôn 
có được chỗ tuyệt diệu. Chưa bao giờ có thời gian nào áo này không xuất 
hiện trong thế gian. Bất cứ giây phút nào, sự xuất hiện của nó cũng là 
chuyện của những kiếp lâu dài. Chuyện của những kiếp lâu dài là nó đến 
bất cứ giây phút nào. Được áo cà-sa là được biểu tượng của Phật. Như vậy, 
trong tất cả các phật như lai không một vị nào không thọ nhận và bảo trì nó. 
Không một ai thọ nhận và bảo trì áo cà-sa mà không trở thành phật. 


Có nhiều cách mặc cà-sa. Cách thông thường nhất là đề hở vai phải. 

Cũng có cách che kín cả hai vai. Trong trường hợp này, ông làm cả hai 
mép áo thắng hàng với vai trái và cùi chỏ, với mép trước ở phía trước và 
mép sau ở dưới mép trước. Có khi Phật mặc cà-sa theo cách này. Tuy 
nhiên, điều này các vị thanh văn không được thấy và nghe hay dạy trong 
các kinh, kế cả Kinh A Hàm. 

Phương pháp mặc áo cà-sa trong đạo phật đã luôn luôn được các tỏ, 
những người thọ nhận chánh pháp hiện diện, thọ nhận và bảo trì. Khi thọ 
nhận áo cà-sa, ông luôn luôn nên thọ nhận từ một vị tổ như thế. Áo cà-sa 
được các phật tổ truyền là được đích truyền từ phật đến phật, chắc chắn 
vậy. Nó là áo cà-sa của các phật trước và các phật sau, các phật cũ và các 
phật mới. Nó chuyển hóa đạo và chuyển hóa phật. Trong khi đích thực 
chuyền hóa quá khứ, hiện tại, và vị lai, áo cà-sa được truyền từ quá khứ đến 
hiện tại, từ hiện tại đến vị lai, từ hiện tại đến quá khứ, từ quá khứ đến quá 
khứ, từ hiện tại đến hiện tại, từ vị lai đến vị lai, từ vị lai đến hiện tại, từ vị 
lai đến quá khứ. Ấy là sự đích truyền chỉ giữa phật với phật. 

Như vậy, trong hàng trăm năm từ khi Bồ-đèề-đạt-ma đến Trung Hoa, và 
từ nhà Đường đến nhà Tống, một số học giả kinh nghiệm chứng ngộ và 
những người ở các tông phái kinh và luật nhập vào phật pháp. Họ từ bỏ 
những chiếc áo sờn mòn của họ đề đến từ những cái ổ cũ [giáo lý cũ] và thọ 
nhận áo cà-sa đích truyền trong phật đạo. Những chuyện xảy ra như thế 
được ghi lại trong các sách như 7rzuyền Đăng Lục, ` Quảng Đăng Lục," 


'3* Truyền Đăng Lục, gọi đầy đủ là Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (H.: Jingde Chuandeng-lu). 


Biên soạn vào năm thứ nhất niên hiệu Cảnh Đức (1004), có lẽ là của Vĩnh An Đạo Nguyên 
(Yongan Daoyuan) thuộc tông Pháp Nhãn. Biên tập đầu tiên về lời nói và việc làm của 
1.701 vị sư. Một biểu hiện chung của Thiền, “1.700 công án,” đến từ con số này. 

'3° quảng Đăng Lục, gọi đầy đủ là Thiên Thúnh Quảng Đăng Lục (H.: Tiansheng 
Guangdeng-lu). Do Lý Tuân Úc (Li Zunxu), tức Lý Phụ Mã, biên soạn. Dâng lên Hoàng đế 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 166 


Tục Đăng Lục, và Phổ Đăng Lục.!* Điều này đánh dẫu sự xa lìa những 
cái thấy giới hạn của các tông kinh và luật, tôn kính đạo lớn đã được các 
phật tổ đích truyền. Những người như thế tất cả đã trở thành phật tổ. 

Những người hiện tại cũng nên học với các tổ xưa. Nếu ông thọ nhận áo 
cà-sa, hãy thọ nhận áo cảà-sa đích truyền. Hãy thọ nhận nó với tín tâm. Chớ 
thọ nhận cà-sa giả hiệu. 

Nói về áo cà-sa đích truyền, chiếc áo đích truyền từ Thiếu Lâm [Bồ-đề- 
đạt-ma] qua Tào Khê [Huệ Năng] đã được truyền từ người thừa kế đến 
người thừa kế không gián đoạn dù chỉ một đời. Bằng cách này, việc hành 
đạo đã được truyền y như vậy, và áo phật đã được mật truyền xuống. Phật 
đạo được đích truyền đến phật đạo. Nó không tùy thuộc vào chuyện nghe 
nói của kẻ nhàn cư. 


Có một câu nói thông thường “Ngàn nghe không bằng một thấy. Ngàn 
thấy không bằng một được.” Nêu chúng ta suy tư điều này, ngay cả ngàn 
thấy và vạn nghe cũng không bằng một được, sự thọ nhận đích thực áo 
phật. 

Những ai nghi ngờ sự đích truyền thì chưa từng mộng thấy nó, nhưng sự 
đích truyền áo phật còn thâm mật hơn là nghe về kinh phật. Ngay cả ngàn 
kinh và vạn được cũng không thê sánh với một chứng ngộ. Đừng theo các 
tông phái tầm thường của kinh và luật. 

Công đức của áo ấy ở cửa tô thực tế đã được truyền trong bản tướng của 
nó. Nó đã được thọ nhận và thừa kế cho đến bây gìờ không có sự gián đoạn 
nào cả. Những người đích thực thọ nhận nó thì tất cả là những phật tổ được 
truyền pháp đã hòa nhập với chứng ngộ. Họ vượt qua các bô-tát của hàng 
mười thánh và ba hiền. Hãy thấy nó, tôn kính nó, lễ bái nó, và đặt nó lên 
đầu. 

Mà ông chấp nhận giáo lý đích truyền về áo phật này nơi thân và tâm 
ông với niềm tin là dấu hiệu gặp Phật. Không có khả năng thọ nhận pháp 
này là một đời đáng thương tiếc. Thâm sâu khẳng định rằng che thân ông 


vào năm thứ bảy niên hiệu Thiên Thánh (1029). Gồm tiểu sử và lời nói của hơn 370 vị sư 
trong truyền thừa Thiền, bắt đầu với Phật Thích-ca-mâu-ni. 

13 Tục Đăng Lục, gọi đầy đủ là Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục (Jianzhong Jingguo 
Xudeng-lu). Do Phật Quốc Duy Bạch (Fuguo Weibai) thuộc tông Vân Môn biên soạn và 
dâng lên Hoàng đế vào năm thứ nhất niên hiệu Kiến Trung Tĩnh Quốc [1101]. Các Thiền 
sư có lịch sử được sắp xếp theo dòng truyền pháp của họ. 

'Š phổ Đăng Lục, gọi đầy đủ là Gia Thái Phổ Đăng Lục (Jiatai Pudeng-lu). Do Lôi Am Chánh 
Thọ (Leian Zhengshou) biên soạn. Dâng lên Hoàng đế vào năm thứ tư niên hiệu Gia Thái, 
và Hoàng đế cho phép đưa vào hàng kinh điển Phật giáo. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 167 


bằng áo cà-sa này dù chỉ một lần cũng là lá bùa bảo vệ cho sự giác ngộ 
chắc chắn đến sau. 

Người ta nói rằng nếu ông nhuộm tâm ông bằng một câu hay một bài kệ 
của giáo lý, nó sẽ trở nên sáng ngời lâu dài không thiếu. Nhuộm thân và 
tâm ông băng một pháp duy nhất chỉ là như thẻ. 

Mặc dù tâm không có chỗ trụ và nó không bị ngã sở hữu, súc mạnh của 
nó cụ thể. Mặc dù thân không có chỗ trụ, sức mạnh của nó cụ thể. Áo cà-sa 
không đến cũng không đi. Nó không phải bị ta hay người sở hữu; nó ở nơi 
nó được bảo trì và trợ giúp người bảo trì nó. Công đức của những gì do áo 
cà-sa đạt được cũng phải như vậy. 

Làm áo cà-sa không giới hạn ở người phàm hay thánh nhân. Ý nghĩa của 
nó, các bồ-tát của hàng mười thánh và ba hiền không thể thấu hiểu hoàn 
toàn. Những người không có hạt giống bồ-đề trong quá khứ thì không thấy, 
nghe, và biết áo cà-sa ngay cả trong một đời, hai đời, hay vô số đời. Thế thì 
làm sao họ có thê thọ nhận và bảo trì nó? 

Có những người hiểu được công đức của áo cà-sa chạm vào thân họ dù 
là một lần, và có những người không hiểu. Những người hiểu công đức này 
nên hoan hỉ, và những người không hiểu nên hy vọng được nó. Những 
người không thê hiểu nên thương tiếc. 

Bên trong và bên ngoài cả tỉ thế giới ấy, cả người và thần rộng thấy, 
nghe, và biết rằng áo phật chỉ truyền bên trong cửa các phật tô. Cũng vậy, 
những sự kiện về áo phật được biết chỉ ở bên trong một mình cửa tổ, và 
không phải bên trong các cửa khác. 

Những người tự hận mình vì không biết về áo phật là ngu. Dù cho họ 
Ø1ỏI tám mươi bốn ngàn tam-muội và đà-la-nI, nếu họ không đích thực thọ 
nhận pháp cà-sa của phật tổ và không sáng tỏ sự đích truyền áo cà-sa, họ 
không phải là những người thừa kế đích thực của các phật. 

Bao nhiêu chúng sinh hữu tình ở các thế giới khác ước muốn áo phật 
được đích truyền ở đất họ như đã được truyền đến Trung Hoa? Họ có thê 
hồ thẹn hay buồn bã sâu xa. 

Quả thật, chúng ta gặp được pháp của đức Như Lai, đạo đích truyền áo 
của đức Thế Tôn. Ấy là vì những hạt gống đại công đức đã trồng trong quá 
khứ. Ngày nay, trong thời bắt thiện này trong thế giới của pháp suy đồi, có 
một số nhóm qui không xấu hồ vì không có được đích truyền nhưng ganh 
ty vì nó. Nơi nào họ ở và những gì họ sở hữu không phải là chân ngã của 
họ. Đích thực thọ nhận một mình chánh pháp là con đường trực chỉ học 
Phật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 168 


Hãy biết rằng áo cà-sa là thân phật, tâm phật. Nó được gọi là áo giải 
thoát, ruộng công đức. Nó được gọi là áo nhẫn nhục, áo vô sắc. Nó được 
gọi là áo bi tâm, áo Như Lai, áo giác ngộ vô thượng. Do đó, hãy thọ nhận 
và bảo trì nó. 

Ngày nay ở Trung Hoa Đại Tống, những người tự gọi mình là người học 
giới luật [hành giả của Luật tông | không biết xấu hồ, ân hận, hay ý thức thọ 
nhận những giáo lý không thể hiệu được trong nhà họ, bởi vì họ say sưa với 
rượu của thanh văn. Theo suy nghĩ nhỏ bé của riêng họ, những người như 
thế đã sửa đổi áo cà-sa đã được truyền từ Ấn Độ và đã được dùng trong một 
thời dài qua các thời nhà Hán và nhà Đường ở Trung Hoa. Đây là do những 
cái thấy giới hạn của họ, vì thế họ nên xấu hỗ. Nếu mặc một chiếc áo đến từ 
sự suy nghĩ nhỏ bé như thế, thì hình tướng của phật sẽ thiểu mất. Bởi vì họ 
không học rộng rãi các qui củ của phật, họ đã tạo ra một cái áo như thế. Rõ 
ràng là thân-tâm của Như Lai đã được đích truyền một mình trong cửa tổ, 
và không lưu chuyền vào việc nhà của họ. Nếu họ biết qui củ của phật dù là 
một trong muôn vạn, họ sẽ không phá hủy áo phật theo cách này. Họ cũng 
không sáng tỏ kinh văn và tánh của nó. 


Bị hạn chế nơi vải thô làm vật liệu may áo cà-sa là thô lỗ trái nghịch với 
phật pháp và đặc biệt vi phạm áo phật. Một đệ tử của Phật không nên mặc 
một cái áo đã bị vi phạm như vậy. Sao lại như thế? Những ai khăng khăng 
với vải thô chỉ nhắn mạnh vật chất và quên tinh thần của áo phật. Thương 
thay! Cái thấy của thanh văn trong Tiêu Thừa không trúng trọng điểm. Hãy 
đề tôi nói điều này: khi cái thấy về vải của họ bị phá tan, áo phật hiện ra. 

Nhiều hơn là một hai vị phật đã mặc áo cà-sa làm bằng lụa mà họ tổ cáo. 
Theo thanh qui của phật, vải sạch phân được xem là vật liệu thanh tịnh 
tuyệt vời để làm áo cà-sa. 

Lụa, vải bông, và những loại vải khác được liệt kê trong mười loại vải 
sạch phân. Vậy thì, có phải là lụa thì không thể dùng như vải sạch phân? 
Những người không châp nhận nó là đi ngược phật đạo. Nếu họ loại lụa ra, 
họ nên loại cả vải thường. 

Tại sao họ loại lụa ra? Bởi vì họ nói lụa là do giết tằm mà có. Điều này 
thật buồn cười. Vải thường không liên hệ với sinh vật sao? Không giải 
thoát khỏi cái thấy tầm thường về hữu tình và vô tình, làm sao họ có thể 
biết được áo cà-sa của phật? 

Cũng vậy, có những người giải thích lụa là sản phẩm nhục thân [của 
thần cây] làm người khác bối rối. Đây cũng là chuyện buồn cười. Cái gì 
không phải là sản phẩm của sự sinh qua biến hóa? Những người như thế có 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 169 


thể tin tai họ nghe nói về sự biến hóa, nhưng nghỉ ngờ mắt họ thấy sự biến 
hóa. Dường như họ có mắt nhưng không có tai, hay họ có tai nhưng không 
có mắt. Tai và mắt của họ ở đâu? 

Hãy biết rằng trong những thứ vải mà ông nhặt được, có những loại vải 
giống như lụa và vải thường trong đó. Khi ông dùng chúng làm áo cà-sa, 
ông không nên gọi nó là lụa hay vải thường, mà chỉ gọi nó là vải sạch phân. 
Khi nó là vải sạch phân, nó chăng phải là lụa hay vải thường. Dù cho người 
hay thần biến thành vải phế thải, nó chẳng phải là hữu tình mà chỉ là vải 
phê thải. Dù cho tùng hay cúc biến thành vải phê thải, nó chăng phải là vô 
tình mà chỉ là vải phế thải. 

Khi ông biết rằng vải sạch phân thì ở bên kia lụa và vải thường, và ở bên 
kia ngọc, vải sạch phân xuất hiện và ông gặp vải sạch phân. Những ai 
không từ bỏ sự phân biệt giữa lụa và vải thường thì không bao giờ mộng 
thấy vải sạch phân. Nếu những người làm áo cà-sa bằng vải thô và bảo trì 
nó nhiều đời mà không ý thức cách nhìn vật liệu làm cà-sa, đây không phải 
là đích thực thọ nhận áo phật. 

Trong các loại áo cà-sa khác nhau, có áo cà-sa bằng vải thường, áo cà-sa 
bằng lụa, và áo cà-sa bằng da thuộc. Tất cả các loại áo ấy đều được các phật 
mặc với công đức phật. 

Trong khi có giáo lý đích truyền về áo cà-sa, những người chưa thoát 
khỏi những cái thấy tầm thường làm giảm nhẹ phật pháp, không tin lời 
phật, và cô theo sự suy nghĩ tầm thường. Phải gọi họ là những người ngoại 
đạo đã được trao cho phật pháp. Họ thuộc nhóm những người phá hoại 
chánh pháp. 

Một vài người cũng nói rằng họ sửa đổi áo phật bằng cách theo lời dạy 
của các thần. Có lẽ họ muốn làm một vị phật ở cõi trời hay trở thành một 
loại thần. Tuy nhiên, những đệ tử của đức Phật nên thuyết giảng phật pháp 
cho các thần, thay vì tham hỏi đạo của các thần. Đáng thương thay! Những 
người không đích thực thọ nhận phật pháp nói theo cách đó. 

Các thần và con cháu của Phật năm giữ những cái thấy khác nhau, và 
các thần xuống [cõi người] để tham hỏi con cháu của Phật về pháp. Ấy là 
bởi vì cái thấy của các thần và cái thấy của Phật khác nhau xa. 

Hãy phế bỏ những cái thấy hạn hẹp của thanh văn trong Luật tông, và 
không chấp nhận những cái thấy của họ. Hãy biết rằng đó là những cái thấy 
của Tiểu Thừa. 

Phật nói, “Những người giết cha giết mẹ sám hối, nhưng những người 
phi báng pháp thì không.” Như thế, đạo của những cái thấy hạn hẹp và nghỉ 
ngờ không phải là bản ý của Phật. Tiểu Thừa không thể đến được đạo lớn 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 170 


của phật pháp. Không người nào khác hơn những người trong đạo tổ được 
trao cho kho tàng pháp biệt cách đích truyên các đại giới của Phật. 


Đã lâu rồi, lúc nửa đêm trên núi Hoàng Mai áo pháp của Phật đã đích 
truyền trên đỉnh đầu của Huệ Năng. Đây quả thật là đích truyền của sự 
truyền pháp và áo. Điều này xảy ra bởi vì Hoằng Nhẫn'”” biết ai là chân 
nhân. Nếu Hoằng Nhẫn là một người của bốn quả [a-la-hán], các bồ-tát của 
hàng ba hiền hay mười thánh, gay một trong các luận sư và giảng sư, thì tổ 
đã truyền pháp cho Thần Tú''° mà không truyền cho Huệ Năng. Tuy nhiên, 
bởi vì vị phật tổ đã chọn một phật tổ ở bên kia đạo phàm hay thánh, Huệ 
Năng trở thành Tổ thứ sáu. Hãy biết rằng cách thực hành giữa người thừa 
kế với người thừa kế của các phật tổ biết người và biết ta không năm ở chỗ 
có thê thăm dò được. 

Sau đó, một ông tăng hỏi Huệ Năng, “Cái áo truyền cho hòa thượng lúc 
nửa đêm trên núi Hoàng Mai làm bằng vải thường, lụa, hay vải bông loại 
tốt? Rốt cuộc nó gì?” 

Huệ Năng đáp, “Nó chẳng phải làm bằng vải thường, lụa hay vải bông 
loại tốt.” 

Hãy nhớ những lời này của Cao tổ Tào Khê. Áo phật thì ở bên kia lụa, 
vải thường hay vải bông. Những người không biết điều này gọi nó là lụa, 
vải thường, hay vải bông một cách vô căn cứ là phỉ báng phật pháp. Làm 
sao họ có thê biết được áo phật? 

Hơn nữa, có những người được [Phật] bảo đến thọ giới. Áo cà-sa họ thọ 
nhận siêu việt sự phân biệt lụa hay vải thường. Đây là lời khuyên nhủ của 
Phật. 


Áo thường nhân mà Thương-na-hòa-tu đang mặc biến thành áo cà-sa khi 

sư trở thành tỳ-kheo. Hãy im lặng tư duy câu chuyện này. Đừng làm ngơ nó 
như ông đã không nghe nó. 
ví Đại Mãn Hoằng Nhẫn (H.: Daman Hongren, Nh.: Daiman Kõnin). 688-761, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Tổ sư thứ tư Đại Y Đạo Tín. Là Tổ sư thứ năm của Thiền tông 
Trung Hoa, dạy ở núi Hoàng Mai, sau gọi là núi Ngũ Tổ, Kỳ châu (Hồ Bắc) Tổ có hai đệ tử 
xuất sắc, Thần Tú và Huệ Năng. Hoằng Nhẫn được xem là người thiết lập tông Đông Sơn, 
đối lại với tông Ngưu Đầu đương thời. Sư được truy phong là Thiền sư Đại Mãn. 
° Ngọc Tuyền Thần Tú (H.: Yuquan Shenxiu, Nh.: Gyosen Jinshũ). Tịch 706, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Tổ sư thứ năm Đại Mãn Hoằng Nhẫn, sư là đệ tử lâu năm nhất 
trong bảy trăm người. Dạy ở núi Đương Dương [Dangyang], Kinh châu (Hồ Bắc). Được 
xem là sáng tổ của Thiền Bắc tông, trong khi người anh em trong pháp sư của sư, Huệ 
Năng, được xem là sáng tổ của Thiền Nam tông. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 171 


Có một giáo lý nữa về áo cà-sa đích truyền từ phật đến phật, từ tổ đến tổ. 
Những người đêm chữ không ý thức về nó và không thể dò nó. Quả thật, 
làm sao ngàn sai vạn biệt của phật đạo có thể bị giới hạn ở phạm vi của các 
tông phái tầm thường được? Có tam-muội và có đà-la- _ni. Những người đếm 
cát sông Hằng không thấy viên ngọc may bên trong áo ấy. 

Về hình dáng, màu sắc, và kích thước của áo cà-sa do các phật tổ đích 
truyền là căn bản chân thực của áo cà-sa của tất cả các phật. Áo mẫu này đã 
hiện hữu trong một thời gian dài ở Ấn Độ và Trung Hoa, từ những thời xa 
xưa đến ngày nay. Những người phân biệt đúng và sai nhận ra nó. 

Dù cho có những người ở ngoài đạo tổ gọi một vài áo là áo cà-sa, không 
có một vị tổ sư chân chánh nào cho phép họ làm cành và lá [con cháu]. 
Làm sao họ có thê nuôi dưỡng được hạt giống thiện căn? Rồi làm sao họ có 
thê đạt được quả? 


Bây giờ, chúng ta không những thấy và nghe phật pháp đã không gặp 
được trong những kiếp mà chúng ta còn thấy, nghe, học, và giữ gìn áo phật. 
Đây không gì khác hơn là thấy Phật. Đây là nghe giọng phật, chiếu ánh 
sáng phật, và trải nghiệm kinh nghiệm phật. Đây là thọ nhận phật tâm từ 
người đến người, đạt được tủy phật. 


Vật liệu để làm áo cà-sa nên luôn luôn thanh tịnh. Vật liệu thanh tịnh là 
vật do thí chủ bố thí với niềm tin thanh tịnh, mua ở chợ, hay do thần gửi 
đến, hay do vua rồng hay vua qui tặng cho. Những món bố thí thanh tịnh 
hay da thuộc thanh tịnh do vua hay các quan thượng thư cúng dường cũng 
có thê dùng được. 

Cũng vậy, mười loại vải sạch phân cũng được coi là thanh tịnh. Đó là: 
vải bị bò nhai, vải bị chuột gặm, vải bị cháy, vải bị dính máu kinh kỳ, vải bị 
dính bắn khi sinh con, vải lượm được ở đèn thờ, vải nhặt được ở mộ địa, 
vải dành cho những người cầu nguyện, vải do vua hay quan tặng cho, và 
vải liệm. 

Những loại vải này được xem là vật liệu thanh tịnh để làm áo cà-sa. 
Những loại vải đó bị phế thải trong tục giới nhưng được dùng trong phật 
đạo. Các giá trị ở tục giới và ở phật đạo có thê đo lường theo cách này. 

Như thế, nếu ông tìm vật liệu thanh tịnh, hãy tìm mười loại vải này. Hãy 
biết cái gì thanh tịnh và hiểu cái gì bất tịnh khi có được nó. Hãy biết tâm và 
hiểu thân. Có được mười loại vải và suy nghĩ kỹ sự thanh tịnh của lụa và 
vải thường. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 172 


Cực kỳ ngu là cho rằng áo làm bằng vải sạch phân được dùng chỉ vì bề 
ngoài sờn xâu của nó. Loại áo này được dùng để mặc một cách sạch và đẹp 
trong phật pháp. Trong phật pháp, mặc chiếc áo trông nghèo nàn có nghĩa 
là mặc cái áo bất tịnh làm bằng gâm thêu, vàng, bạc, và ngọc quí hiếm. 

Trong phật đạo của thê giới này và các thế giới khác, dùng chiếc áo vải 
sạch và đẹp có nghĩa là dùng chiếc áo làm bằng một trong mười loại vải ấy. 
Đây không chỉ là vượt qua tịnh và bắt tịnh mà còn trở nên tự tại với thế giới 
mê hoặc và không mê hoặc, vượt qua bên kia sắc và thức, trong khi không 
quan tâm đến được và mắt. 

Những người toàn tâm thọ nhận và gìn giữ sự đích truyền là những phật 
tổ bởi vì khi họ là phật tổ, họ thọ nhận sự đích truyền. Họ thọ nhận và giữ 
gìn như vậy, được đích truyền, là phật tổ không tùy thuộc vào sự xuất hiện 
và không xuất hiện của thân hay tâm. 


Đáng thương tiếc là tăng và ni ở Nhật Bản đã không mặc áo cà-sa trong 
một thời gian dài. Hãy hoan hỉ vì bây giờ các ông thọ nhận và duy trì nó. 
Những người nam và nữ cư sĩ tại gia thọ nhận và giữ giới nên mặc áo cảà-sa 
năm, bảy, hay chín miếng. Sao những người xuất gia lại không mặc nó? 

Người ta nói rằng những ai là Đề Thích và Vua của Sáu Cảnh Trời '*! dục 
giới, cho đến những người nam bán dâm và nữ bán dâm, và tôi tớ, nên thọ 
giới phật và mặc cà-sa. Vậy, sao con cháu của Phật lại không mặc áo phật? 
Ngay cả thú vật cũng nên thọ giới phật và mặc cả-sa. Tại sao các con của 
phật lại không mặc áo phật? 

Như vậy, những ai là con cháu của Phật, bất kế là thần hay người, vua 
và quan, ở bên kia biên giới của tại g1a, xuất gia, tôi tớ, và thú vật, nên thọ 
giới luật phật và mặc cả-sa. Đây quả thật là con đường trực chỉ đến chỗ 
phật. 


Khi ông giặt áo cà-sa, hãy rắc nhang bột và cánh hoa vào nước. Khi giặt, 
xả, và phơi khô cà-sa, ông nên xếp nó lại, đặt nó lên chỗ cao, và tôn kính nó 
với nhang và hoa: Sau khi bái ba bái, hãy quì xuông và đặt nó lên đâu, chắp 
tay lại, và tụng bài kệ này: 

Vĩ đại áo giải thoát, 
1“ Sáu cảnh Trời của dục giới (Lục thiên hay Lục dục thiên): 1) Tứ vương thiên, 2) Đao lợi 


thiên, 3) Dạ-ma thiên, 4) Đâu-suất thiên, 5) Lạc biến hóa thiên, 6) Tha hóa tự tại thiên, 
còn gọi là Ma vương vì có nhiều quyến thuộc làm chướng ngại Phật đạo. ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 173 


áo vô sắc, ruộng phước! 
Mặc lời Như Lai dạy 
độ vô sô chúng sinh. 


Hãy tụng bài kệ này ba lần. Rồi đứng dậy và mặc nó vảo. 


Một lần, tôi ở nước Tống, Trung Hoa, khi tôi đang ngôi tu tập trên sàn 
ngồi, tôi quan sát mấy tăng nhân quanh tôi. Khi bắt đầu ngồi thiền buổi 
sáng, họ câm cả-sa của họ lên, đặt chúng lên đầu, và im lặng tụng bài kệ cà- 
sa với hai tay chắp lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặc áo cà-sa theo cách 
này và tôi hân hoan, nước mắt làm ướt cỗ áo tôi. Mặc dù tôi đã đọc bài kệ 
này để tôn kính áo cà-sa trong Kinh 4 Hàm, tôi không biết nghi thức này. 
Lúc đó, tôi thấy điều đó bằng mắt mình. Trong hân hoan và cũng cảm thây 
buồn rằng đã không có một thầy nào dạy tôi nghi thức này và không một 
người bạn tốt nào giới thiệu nó ở Nhật Bản. Buôn thay đã lãng phí bao 
nhiêu thời gian! 

Tôi cũng hân hoan vì nghiệp tốt của tôi trong quá khứ. Nếu tôi cứ ở lại 
trong đất nước mình, làm sao tôi có thê được ngôi bên cạnh những tăng 
nhân đã thọ nhận và mặc áo phật? Nỗi buồn và niềm vui của tôi đem lại 
nước mắt bắt tận. 

Rồi tôi tự lập thệ với chính mình: Dù cho tôi không thích hợp thế nào, 
tôi cũng sẽ trở thành một người đích thực bảo trì phật pháp, thọ nhận phật 
pháp đích truyền, và tôi sẽ từ bi chỉ cho người ở đất nước tôi thấy áo pháp 
đích truyền của phật tô. 

Lời nguyện tôi lập vào lúc đó không phải là vô ích, cảm ơn sự trợ giúp 
vô hình của niềm tin chân chính. Những người con phật thọ nhận và giữ gìn 
áo cà-sa bây giờ nên nhiệt tâm tu tập tôn kính nó ngày đêm. Điều này mang 
lại công đức chân thật. Quả của sự thấy và nghe một dòng kệ áo cả-sa có 
thể lan rộng đến cây đá. Công đức của áo cà-sa đích truyền rất hiếm gặp 
trong mười phương. 


Vào tháng mười, năm thứ mười bảy niên hiệu Gia Định (Jiading) nhà 
Tống Trung Hoa [1240], hai tăng nhân người Triều Tiên viếng phủ Khánh 
Nguyên (Qingyuan). Một người tên là ZIxuan, và người kia là Jingyun. Họ 
là những người của văn tự thường bàn luận về ý nghĩa của các kinh, nhưng 
họ không có áo cà-sa hay bát ăn, họ giống như những cư sĩ. Thương thay! 
Họ cạo đầu nhưng không có cung cách của tăng nhân. Đây có lẽ là đo họ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 174 


đên từ một nước nhỏ ở một miên đât xa xôi. Khi các tăng nhân từ Nhật 
Bản đên viêng các nước khác, có thê họ cũng giông như các tăng nhân này. 


Trong mười hai năm tu tập trước khi đắc đạo, Phật Thích-ca-mâu-ni đã 
tôn kính áo cà-sa mà không bỏ nó sang một bên. Là cháu chất xa xôi của 
ngài, các ông nên giữ điều này trong tâm. Hãy quay đầu lại không sùng bái 
trời, thần, vua và các tùy tùng vì danh và lợi, và hoan hỉ hiến mình tôn kính 
áo phật. 


Viết tại chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào ngày đầu mùa 
đông, năm thứ nhát, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1240]. Sa-môn Đạo Nguyên, 
người truyễn pháp từ Trung Hoa nhà Tổng. '“° 


'ˆ Anh dịch: Jean Selkirk và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 175 


15. KINH NÚI VÀ NƯỚC 
(Sansuikyö: Sơn thủy kinh) 


Núi và nước ngay bây. giờ hiện thành lời phật xưa. Mỗi mỗi, ở nơi duyên, 
khai mở chủng tánh đầy. đủ. Bởi vì núi và nước đều sống động từ trước 
Kiếp Không, cả hai còn sống ở giây phút này. Bởi vì cả hai là tự kỷ từ trước 
khi sắc phát sinh, chúng là giải thoát hiện thành. 

Bởi vì núi cao và rộng, đường cưỡi mây luôn luôn trải ra từ núi; diệu lực 
Vút cao trong gió từ núi đến một cách tự tại. 


Hòa thượng Đạo Giai ở núi Phù Dung'' nói với hội chúng, “Núi xanh 
thường đi bộ; gái đá sinh con ban đêm.” 


Núi không thiếu tướng núi. Vì thế, núi trụ thong dong và thường đi bộ. 
Hãy xem xét tường tận tướng đi của núi. Núi bước đi giống như người bước 
đi. Do đó, đừng nghĩ ngờ núi bước đi dù cho nhìn nó không giông như 
người bước đi. Lời của phật tổ chỉ sự bước đi. Đây là cái hiểu căn bản. Hãy 
thâm nhập những lời này. 

Bởi vì núi xanh bước ổđi, núi xanh thường tại. Bởi vì núi xanh bước đi 
nhanh hơn gió, người trong núi không biết hay không hiểu. “Trong núi” có 
nghĩa là toàn thê thế giới nở hoa. Người ngoài núi không biết hay hiểu núi 
bước đi. Những người không có mắt không thể biết, hiểu, thấy, hay nghe 
thực tướng này. 

Nếu ông nghi ngờ núi bước đi, ông không biết mình bước đi; ấy không 
phải là ông không bước đi, mà ông không biết hay hiểu ông bước đi. Vì ông 
thực biết ông bước đi, ông nên biết đầy đủ núi xanh bước đi. 

Núi xanh chăng phải hữu tình cũng chẳng phải vô tình. Ông chẳng phải 

hữu tình cũng chăng phải vô tình. Ở giây phút này, ông không thê nghi ngờ 
núi xanh bước đi. 
3 phù Dung Đạo Giai (H.: Furong Daikai, Nh.: Fuyõ Dõkai). 1043-1118, Trung Hoa. Người 
thừa kế pháp của Đầu Tử Nghĩa Thanh (Touzi Yiqing), tông Tào Động. Cũng gọi là Đại 
Dương (Dayang). Trước khi học Thiền, sư gia nhập thuật phù thủy của Đạo gia. Sư dạy ở 
núi Đại Dương, Dĩnh châu (Hà Bắc), sau đó ở hồ Phù Dung (Sơn Đông). Thanh danh của sư 
khiến Hoàng đế Huy Tông ban cho ân sủng và yêu cầu sư dạy gần hoàng cung, nhưng Phù 
Dung từ chối cả hai, làm Hoàng đế nổi giận. Về sau, Hoàng đế tha thứ và xây cho sư một 
ngôi chùa ở Phù Dung, sư chuyển đến nơi đây và dạy nhiều đồ chúng suốt quãng đời còn 
lại, làm sống lại những tiêu chuẩn tự viện của tông Tào Động. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 176 


Có thê ông không biết rằng ông tham học núi xanh, dùng nhiều thế giới 
vạn tượng làm tiêu chuẩn của mình. Hãy quan sát rõ ràng sự bước đi của 
núi xanh và sự bước đi của ông. Hãy quan sát sự đi tới và đi lui, hãy xem 
xét sự kiện đi tới và đi lui chưa bao giờ ngừng lại ngay từ giây phút trước 
khi sắc phát sinh, từ thời Oai Âm Vương. 

Nếu sự bước đi đã dừng lại, phật sẽ không xuất hiện. Nếu sự bước đi 
chấm dứt, phật pháp không thể đến hiện tại. Đi tới không ngừng; đi lui 
không ngừng. ĐI tới không chướng ngại đi lui. ĐI lui không chướng ngại đi 
tới. Đây gọi là sự chảy của núi và núi chảy. 


Núi xanh triệt để tu tập bước đi và núi đông triệt để tu tập đi trên nước. 
Do đó, những hoạt động này là sự tu tập của núi. Giữ hình tướng riêng của 
nó, không có sự thay đồi thân tâm, núi thường tu tập ở mọi nơi. 

Chớ phi báng bằng cách nói rằng núi xanh không thê bước đi và núi 
đông không đi trên nước. Khi cái hiêu của ông cạn, ông nghi ngờ câu Núi 
Vệ thường đi bộ. Khi cái biết của ông chưa thuần thục, ông bị ch nói 

“núi chảy” chấn động ông. Không có cái hiểu đầy đủ ngay cả câu nói “nước 
chảy,” ông chìm trong những cái thấy nhỏ bé và cái hiểu hạn hẹp. 

Song, các tướng của núi hiện ra trong hình sắc và sức sống của núi. Có 
đi, có chảy, và có giây phút núi sinh núi con. Bởi vì núi là phật tổ, phật tổ 
xuất hiện theo cách này. 

Dù cho ông có con mắt thấy núi là cỏ, cây, đất, đá, hay tường vách, 
đừng để bị bối rối hay chao động vì nó; đây không phải là chứng ngộ đầy 
đủ. Dù cho có giây phút ông thấy núi là bảy kho tàng huy hoàng, đây không 
phải là trở về nguồn. Dù cho ông hiểu núi là cõi mà tất cả các phật tu hành, 
cái hiểu này không phải là một cái gì bị ràng buộc. Dù cho ông có cái hiểu 
cao nhất núi là tướng kỳ diệu của tất cả các phật, chân lý không chỉ là cái 
này. Đây là những cái thấy hữu vi. Đây không phải là cái hiểu của phật tổ, 
mà chỉ là nhìn thấy góc trời qua ống tre. 

Chuyển cảnh và chuyển tâm thì các bậc đại thánh từ chối. Nói tâm nói 
tánh thì không hợp với phật tổ. Thấy tâm thấy tánh là việc làm của người 
ngoại đạo. Câu lời hạn chế không đưa đến giải thoát. Có một cái tự tại với 
1 Oai Âm Vương, Phật Oai Âm Vương. Bốn giai đoạn trong một chu kỳ của thế giới là: 
thành, trụ, hoại, không. Vị phật xuất hiện trong Không Kiếp được gọi là Phật Oai Âm 
Vương hay Vua của Không Kiếp, vua của kiếp vô thủy [không kiếp]. Được xem là biểu 
tượng của bộ mặt xưa nay. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 177 


tất cả những cái thấy này. Đó là: Núi xanh thường đi bộ, và Núi đông đi 
trên nước. Hãy tham tường tận câu này. 


Gái đá sinh con ban đêm có nghĩa là giây phút người đàn bà nân sinh 
con được gọi là ban đêm. 

Có đá nam, đá nữ, và đá không nam không nữ. Đặt giữa trời và giữa đất, 
chúng được gọi là đá trời và đá đất. Những cái này được người ta giải thích 
trong thế giới bình thường, nhưng không nhiều người biết. 

Hãy hiệu nghĩa chữ sin con. Vào lúc sinh con, người mẹ có tách rời với 
đứa con không? Hãy tham cứu không những bà ta trở thành người mẹ khi 
đứa con sinh ra mà còn khi bà ta trở thành đứa con. Đây là hiện thành sự 
sinh trong tu-chứng. Hãy thương lượng triệt đề điểm này. 


Vân Môn, Đại sư Khuông Chân, nói, “Núi đông đi trên nước.” 
Nghĩa của câu nói này dẫn khởi rằng tất cả núi là núi đông, và tất cả núi 
đông đi trên nước. Vì vậy, Chín Núi, Núi Tu-di, và những núi khác xuất 
hiện và có tu-chứng. Đây gọi là ø¡ đông. Tuy nhiên, Vân Môn có thể thâm 
nhập da, thịt, xương, và tủy của núi đông và sự tu-chứng trọng yêu của 
chúng không? 


Bây giờ, ở Trung Hoa Đại Tống có những người không cẩn trọng lập 
nhóm; chỉ một vài chân thiện tri thức (chân sư) thì không thể chỉnh đốn 
ngay ngắn bọn họ được. Họ nói rằng câu nói “Núi đông đi trên nước,” hay 
câu chuyện lưỡi liềm của Nam Tuyên là phi lý. Những gì họ muốn nói là 
bất cứ lời nói nào liên quan với ý nghĩ hợp lý thì không phải là lời Thiền 
của phật tổ, và chỉ những câu chuyện không hợp lý là lời của phật tổ. Theo 
cách này, họ xem Hoàng Bá đánh gậy và Lâm Tế hét là siêu việt luận lý và 
không quan hệ với ý nghĩ; họ xem những cái đó là lời của đại ngộ có trước 
khi sắc tướng phát sinh. 


3 Vận Môn Văn Yển (H.: Yunmen Wenyan, Nh.: Ummon Bun“en), 864-949, Trung Hoa. 


Sau khi trở thành người thừa kế pháp của Tuyết Phong Nghĩa Tồn (Xuefeng Yicun), sư 
hành cước khắp nơi và lập chùa ở núi Vân Môn, Thiều châu (Quảng Đông). Hội chúng của 
sư lên đến một ngàn tăng nhân. Giáo lý của sư thịnh hành, và sư được xem là người sáng 
lập tông Vân Môn. Nổi tiếng vì cách biểu thị phật pháp bằng một chữ ngắn gọn. Được ban 
hiệu là Đại sư Đại Từ Vân Khuông Chân (H.: Daciyun Kuangzhen, Nh.: Daijiun Kyöshin). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 178 


Họ nói, “Cô đức dùng câu nói phương tiện, ở bên kia hiểu biết, cắt bỏ 
sắn bìm rối rắm.” Những người nói như thế chưa từng thấy chân thiện tri 
thức, và họ không có con mắt liễu tri. Họ là những người ấu trĩ, ngu ngốc 
không đáng bàn luận. Ở Trung Hoa, trong hai hay ba trăm năm nay, có 
nhiều nhóm qui và sáu loại người suy nghĩ dị giáo. Thương thay! Đại đạo 
của phật tổ đang sụp đồ. Những người chấp giữ cái thấy này không tốt bằng 
hàng thanh văn của Tiêu Thừa mà còn ngu ngốc hơn những người ngoại 
đạo. Họ không phải cư sĩ, không phải tăng nhân, cũng không phải chúng 
sinh cõi trời. Họ còn ngu hơn súc sinh học phật đạo. 

Những câu chuyện phi lý do những kẻ cạo đầu ấy nói đến chỉ phi lý đối 

với họ, không phải đối với phật tổ. Dù cho họ không hiểu, họ không nên 
chênh mảng tham học đạo liễu tri của phật tổ. Dù cho cuối cùng nó ở bên 
kia hiểu biết, cái hiểu hiện thời của họ không trúng đích. 

Cá nhân tôi đã thấy và nghe nhiều người như thế ở Trung Hoa nhà Tống. 
Buôn thay họ không biết những câu nói có ý nghĩ không hợp lý, hay thâm 
nhập ý nghĩ phi lý trong các câu nói! Ở Trung Hoa, khi tôi cười họ, họ 
không trả lời và giữ im lặng. Ý kiến của họ về những lời nói không hợp lý 
chỉ là những cái thấy méo mó. Dù cho không có thầy chỉ cho họ chân lý căn 
bản, họ tin vào bỗng nhiên giác ngộ, ấy là cái thấy của những người ngoại 
đạo. 


Hãy biết rằng nứi đồng đi trên nước là xương và tủy của phật tổ. Tất cả 
nước xuất hiện ở chân núi đông. Do đó, tất cả núi cưỡi mây và bước ổi trên 
hư không. Tất cả núi là đỉnh đầu của tất cả nước. Bước đi cả bên kia và bên 
trong đều thực hiện trên nước. Tất cả núi bước đi trên nước bằng các ngón 
chân và làm chúng tung tóe. Như thế, khi bước đi có bảy dọc và tám ngang. 
Đây là tu-chứng. 


Nước chẳng mạnh cũng chẳng yếu, chẳng ướt cũng chẳng khô, chẳng 
động cũng chăng tĩnh, chăng mê cũng chẳng ngộ. Khi nước kiên có, nó 
cứng hơn kim cương. Ai có thê làm nó nứt ra được? Khi nước tan, nó mềm 
hơn sữa. Ai có thể hủy diệt nó được? Đừng nghỉ ngờ rằng đây là những 
tướng nước thị hiện. Hãy quán chiếu giây phút ông thấy nước của mười 
phương là nước của mười phương. 

Đây không phải chỉ là tham học giây phút người và trời thấy nước; đây 
là tham học giây phút nước thấy nước. Bởi vì nước tu và chứng nước, nước 
diễn đạt nước. Hãy hiện thành con đường ta gặp ta. Hãy đi tới và đi lui, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 179 


nhảy vọt qua bên kia con đường trọng yêu mà kia thăm đò kia. 


Không phải tất cả chúng sinh đều thấy núi và nước cùng một cách. Một 
vài chúng sinh thấy nước là món trang sức bằng ngọc, nhưng họ không xem 
món trang sức bằng ngọc là nước. Nơi cõi người cái gì tương ứng với 
nước? Chúng ta chỉ thây những món trang sức bằng ngọc của họ như là 
nước. 

Một vài chúng sinh thấy nước như là những bông hoa kỳ diệu, nhưng họ 
không dùng bông hoa như là nước. Ngạ qui thấy nước là lửa đữ hay mủ và 
máu. Rồng và cá thấy nước là cung điện hay mái đình. Một vài chúng sinh 
thấy nước là bảy báu hay ngọc như ý. Một vài chúng sinh thấy nước là rừng 
hay vách tường. Một vài chúng sinh thấy nó là pháp tánh của giải thoát 
thanh tịnh, thân người thật hay sắc tướng của thân và thể tánh của tâm. Con 
người thấy nước là nước. Thấy nước là chết hay sống tùy thuộc vào nhân và 
duyên [của người thấy]. 

Như thế, những cái thấy của tất cả chúng sinh không giống nhau. Bây 
giờ hãy nghi vấn vấn đề này. Có phải có nhiều cách thấy một vật, hay thấy 
nhiều hình tướng như là một vật? Hãy theo đuổi vấn đề này ở bên kia giới 
hạn theo đuổi. Do đó, những tinh tấn trong tu-chứng đạo không giới hạn ở 
một hay hai loại. Phạm vi hiện thành toàn triệt có ngàn loại vạn cách. 

Khi chúng ta nghĩ về ý nghĩa của điều này, dường như là có nước cho 
những chúng sinh dị biệt nhưng không có nước nguyên thủy — không có 
nước chung cho tất cả các loại chúng sinh. Nhưng nước cho những loại 
chúng sinh dị biệt này không tùy thuộc vào tâm hay thân của họ, không 
phát sinh từ nghiệp, không tùy thuộc vào ta hay người. Sự tự tại của nước 
chỉ tùy thuộc vào nước. 

Như vậy, nước không chỉ là đất, nước, lửa, gió, hư không, hay thức. 
Nước không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, hay đen. Nước không phải sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, hay ý. Nhưng nước là đất, nước, lửa, gió, và hư 
không hiện thành chính nó. 

Như vậy, khó mà nói ai đã tạo ra đất và chỗ này ngay bây giờ hay những 
vật như thế được tạo ra như thế nào. Nói răng thế giới đang yên nghỉ trên 
bánh xe hư không hay trên bánh xe gió thì không phải là chân lý của ta và 
chân lý của người. Một câu nói như thế chỉ căn cứ vào cái thấy giả định nhỏ 
bé. Người ta nói như thế bởi vì họ nghĩ rằng sự vật không thể hiện hữu mà 
không có chỗ yên nghỉ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 180 


Phật nói, “Tất cả các pháp rốt ráo không bị ràng buộc. Không có chỗ cho 
chúng thường trụ.” 


Hãy biết rằng dù cho tất cả các pháp bị ràng buộc và không bị buộc vào 
bất cứ vật gì, chúng trụ trong duyên của riêng chúng. Tuy nhiên, khi đa số 
người ta thấy nước, họ chỉ thấy răng nó chảy không ngừng. Đây là cái thấy 
giới hạn của con người; thực tế có nhiều loại chảy. Nước chảy trên đất, trên 
trời, lên, và xuống. Nó chảy quanh một bờ cong hay vào vực thăm không 
đáy. Khi đi lên, nó trở thành mây. Khi đi xuống, nó tạo thành vực thăm. 


Văn Tử (Wenzi) nói, “Đạo của nước là nhự thế, khi lên đến trời, nó 
thành mưa; khi rơi xuống đất, nó thành sông.” 


Ngay cả một người thế tục cũng có thể nói được đạo lý này. Các ông 
những người tự gọi mình là con cháu của phật tổ nên cảm thấy xấu hỗ vì vô 
minh hơn một người thường. Nước không biết đạo của nước, nhưng nước 
hiện thành đạo của nó. 

Khi lên trời, nó thành mưa có nghĩa là nước lên đến các từng trời và bầu 
trời và kết thành mưa. Mưa biến đổi theo các thế giới khác nhau. Nói rằng 
có những chỗ nước không đến là giáo lý của thanh văn trong Tiểu Thừa hay 
giáo lý sai lầm của những người ngoại đạo. Nước hiện hữu trong lửa và 
trong tâm, ý nghĩ, và phân biệt. Nước cũng đến bên trong sự chứng ngộ 
phật tánh. 

Khi rơi xuống đất, nó thành sông có nghĩa là khi nước đến đất nó biến 
thành sông. Thể tánh của sông trở thành người trí. 

Những người phàm ngu và những người tầm thường ngày nay nghĩ rằng 
nước thì luôn luôn ở sông hay biên lớn, nhưng không phải thể. Có sông và 
biển lớn ở trong nước. Như thê, ngay Ở chỗ không có sông hay biến lớn, 
cũng có nước. Chỉ là khi nước rơi xuống đất, nó hiện ra tướng sông và biển 
lớn. 

Cũng vậy, đừng nghĩ rằng nơi nào nước thành sông hay biển lớn thì 
không có thế gian hay hay đất phật. Ngay trong một giọt nước cũng xuất 
hiện vô số đất phật. Do đó, không phải chỉ có nước trong đất phật hay đất 
phật trong nước. 

Nơi nào nước ở thì không liên can gì đến quá khứ, vị lai, hiện tại, hay 
thế giới hiện tượng. Song, nước là công án hiện thành. Nơi nào phật tổ đến, 
nước không bao giờ không đến. Nơi nào nước đến, phật tổ không bao giờ 
không đến. Như thế, phật tổ luôn luôn lẫy nước làm thân và tâm mình, làm 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 181 


ý nghĩ của mình. 

Như thế, câu nói, “Nước không lên” không tìm thấy trong các kinh bên 
trong hay bên ngoài [phật pháp]. Đạo của nước chạy lên, xuống, và tất cả 
mọi hướng. 

Tuy nhiên, một kinh phật nói, “Lửa và không khí đi lên, đất và nước đi 
xuống.” Hướng lên và hướng xuống này đòi hỏi sự khảo sát. Hãy khảo sát 
điều này theo quan điểm của phật đạo. Mặc dù ông dùng chữ hướng xuống 
đề miêu tả hướng đất và nước đi, thực tế đất và nước không đi xuống. Cũng 
thế, hướng lửa và không khí đi được gọi là hướng lên. 

Thế giới hiện tượng không giới hạn ở lên, xuống, hay các hướng chính. 
Chúng được chỉ định một cách thực nghiệm theo các hướng mà bốn đại, 
năm đại, hay sáu đại đi trong đó. ““ Không nên xem Trời Vô Tưởng Ÿ” là 
hướng lên cũng không nên xem Ngục A-tì “3 là hướng xuống. Ngục A-tì là 
toàn thê thế giới hiện tượng; Trời Vô Tưởng là toàn thê thế giới hiện tượng. 


Bây giờ, khi rồng và cá thấy nước là cung điện, có thê giống như người 
thấy cung điện. Rồng và cá có thể không nghĩ nước chảy. Nếu một người 
bên ngoài bảo chúng, “Cái mà các ngươi thấy như là lâu đài chỉ là nước 
chảy,” rồng và cá có thể kinh ngạc, giống như chúng ta kinh ngạc khi nghe 
nói W⁄¡ chảy. Tuy nhiên, có thê có một vài rồng và cá hiểu rào cản, trụ cột 
của cung điện và đình làng là nước chảy. 

Hãy tĩnh lặng quán chiếu và suy tư ý nghĩa của điều này. Nếu ông không 
học thâm nhập những cái thấy nông cạn của mình, ông sẽ không thoát khỏi 
thân và tâm của một người phàm. Rồi ông sẽ không kinh nghiệm toàn triệt 
đất của phật tô, hay ngay cả đất hay lâu đài của người phàm. 

Vào thời này, con người biết một cách sâu xa rằng cái trong biên lớn và 
sông là nước, nhưng không biết cái mà rồng và cá thấy. và dùng là nước. 
Đừng ngu ngốc mà giả định rằng cái chúng ta thấy được tất cả những chúng 
sinh khác dùng là nước. Ông tham học với các phật thì không nên bị giới 
hạn ở những cái thấy của con người khi ông thấy nước. Hãy đi xa hơn và 
tham học nước nơi phật đạo. Hãy học làm sao ông thấy nước được phật tổ 


' Những cách xếp loại của Ấn Độ thời cổ. Bốn đại: đất, nước, gió (không khí), và lửa. 


Năm đại: đất, nước, gió, lửa, và hư không. Sáu đại: đất, nước, gió, lửa, hư không, và thức. 
1? Trời Vô Tưởng (Ph.: Äsamjñika: Vô Tưởng Thiên). Cảnh giới thiền định, nơi tất cả hoạt 
động của tâm ngừng lại. 

" Ngục A-tì (Ph.: Avichi): Ngục Vô gián, nghĩa đen, địa ngục không có sự gián đoạn. Địa 
ngục của đau khổ không ngừng, xấu nhất trong các địa ngục. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 182 


dùng. Hãy tham học trong nhà của phật tổ có nước hay không có nước. 


Núi là chỗ trụ của các bậc đại thánh từ quá khứ vô hạn đến hiện tại vô 
hạn. Những người trí và các bậc thánh tất cả lấy núi làm nội thất, như là 
thân và tâm của họ. Bởi vì những người trí và các bậc thánh, núi hiện thành. 

Ông có thể nghĩ rằng trong núi tụ tập nhiều người trí và các bậc đại 
thánh. Nhưng sau khi vào núi, không một người nào gặp một người khác. 
Chỉ có sự hoạt động trọng yếu của núi. Không có dấu vết nào của bất cứ ai 
Vào nÚI. 

Khi ông thấy núi theo thế gian bình thường, và khi ông gặp núi trong khi 
ở trong núi, thấy đầu và mắt của núi hoàn toàn khác biệt. Ỹ tưởng hay cái 
thấy của ông về núi không chảy thì không giống cái thấy của rồng và cá. 
Người và chúng sinh cõi trời có được vị trí liên quan với những thê giới 
riêng của họ mà những chúng sinh khác có thể nghi ngờ hay có thể không 
có khả năng nghỉ ngờ. 

Đừng tiếp tục ngỡ ngàng và hoài nghi khi ông nghe nói ú¿ chảy; nhưng 
hãy tham học lời này với phật tổ. Khi ô ông chấp nhận cái thấy này, ông thấy 
núi chảy, và khi ông chấp nhận cái thấy khác, núi không chảy. Nếu ông 
không hiểu trọn vẹn điều này, ông không hiểu bánh xe chánh pháp của Như 
Lai. 

Một phật xưa nói, “Nếu ông không muốn gánh chịu nhân cho Ngục Vô 
Gián, đừng phi báng bánh xe chánh pháp của Như Lai.” Hãy khắc ghi 
những lời này vào da, thịt, xương, và tủy của ông; vào thân, tâm, và y báo 
của ông; vào không và sắc. Chúng đã được khắc trên cây và đá, trên ruộng 
và làng. 


Mặc dù núi thuộc về quốc gia, núi thuộc về những người yêu thương nó. 
Khi núi yêu thương người chủ, một bậc hiền đức hay một người trí tuệ như 
thế vào núi. Vì núi thuộc về các bậc hiền và những người trí sống ở đó, cây 
và đá trở nên phong nhiêu, chìm và thú được hứng khởi. Đây là như vậy bởi 
vì các bậc hiền và những người trí mở rộng đạo hạnh của họ. 

Sự thực, hãy biết rằng núi ưa thích các bậc hiền và trí. Những người cai 
trị viếng núi lễ bái những người trí hay cầu xin sự chỉ dạy của các bậc hiền. 
Đây là những tiền lệ tuyệt vời trong quá khứ và hiện tại. Vào những lúc như 
thế những người cai trị đối đãi các bậc hiền như là thầy, bất chấp nghĩ lễ 
của thế gian thường tình. Quyền lực của hoàng để không có uy quyền nào 
đối với những người trí ở núi. Núi xa lìa thế giới con người. Vào lúc Hoàng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 183 


Đé*® viếng núi Không Động (Konsdong) lễ bái Quảng Thành,” nhà vua 
đi bằng đầu gối, chạm trán xuông đất, và cầu xin chỉ giáo. 

Khi Phật Thích-ca-mâu-mi từ bỏ hoàng cung của cha ngài vào núi, cha 
ngài, nhà vua, không tức giận núi cũng không nghi ngờ ai dạy thái tử trong 
núi. Mười hai năm tu đạo của Phật Thích-ca-mâu-ni hầu hết trải qua trong 
núi, và sự khai mở đạo của ngài xảy ra trong núi. Như thế, ngay cả cha 
ngài, một chuyền luân vương, đã không hươi múa uy quyền trong núi. 

Hãy biết răng núi không phải là cõi người hay cõi trời. Đừng nhìn núi 
theo tiêu chuẩn ý ý nghĩ của con người. Nếu ông không phán xét sự chảy của 
núi theo cách hiểu của con người về sự chảy, ông sẽ không nghi ngờ núi 
chảy hay không chảy. 


Mặt khác, từ những thời xa xưa những người trí và các bậc hiền thường 
sống trên nước. Khi sông trên nước, họ bắt cá, bắt người, và bắt đạo. Đây 
tất cả là đạo thời cổ sông, trên nước, theo gió và khe suôi. Hơn nữa, có sự 
bắt tự kỷ, bắt bắt, bị cái bắt bắt, bị đạo bắt. 

Hòa thượng Đức Thành'°' bỗng nhiên rời bỏ Dược Sơn và sống trên 
sông. Ở đó, sư đã đào tạo được người thừa kế, bậc trí giả của sông Hoa 
Đình [Giáp Sơn Thiện Hội]. Đây không phải là bắt cá, bắt người, bắt nước, 
hay bắt tự kỷ sao? Người đệ tử thấy Đức Thành là Đức Thành. Đức Thành 
hướng dẫn đệ tử gặp người [thật]. 


Không phải chỉ có nước ở trong thế giới, mà cũng có thế giới ở trong 
nước. Nó không phải chỉ ở trong nước. Có thê giới của chúng sinh trong 
mây. Có thê của giới chúng sinh trong không khí. Có thê giới của chúng 
sinh trên đất. Có thế giới của chúng sinh trong pháp giới. Có thể giới của 
chúng sinh trong lá cỏ. Có thê giới của chúng sinh trong một cây gậy. 

3 Hoàng Đế. Vị vua theo truyền thuyết của Trung Hoa cổ đại. Được xem là người sáng 
tạo ra lịch, nhạc, văn học, và y dược. 

'° Quảng Thành (H.: Guangcheng; Nh.: Kösei). Một nhà phù thủy theo truyền thuyết của 
Trung Hoa cổ đại đã dạy Hoàng Đế. 

'* Thuyền Tử Đức Thành (H.: Chuanzi Decheng, Nh.: Sensu Tokujö). T.k. 8-9, Trung Hoa. 
Học với Dược Sơn Duy Nghiêm, dòng Thanh Nguyên, ba mươi năm và trở thành một 
trong những người thừa kế pháp của Dược Sơn. Dưới sự ngược đãi Phật giáo của Hoàng 
đế Vũ Tông đời nhà Đường, sư cải trang thành người chèo thuyền trên sông Ngô (Wu) ở 
Hoa Đình (Giang Tô), và dạy ở đó. Sau khi truyền pháp cho Giáp Sơn Thiện Hội (Jiashan 
Shanhui), sư trở về thuyền và biến mất với nước. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 184 


Bất cứ ở đâu có thể giới của chúng sinh, ở đó có thế giới của phật tổ. 
Hãy quán triệt nghĩa này. 


Như vậy, nước là chỗ của rồng thật. Nó không chảy xuống. Xem nước 
chỉ có chảy là phi báng nước bằng chữ chảy. Khi khăng khăng rằng nước 
không chảy thì cũng vậy. 

Nước chỉ là tính chân như của nước. Nước là tướng viên mãn của nước; 
nó không chảy. Khi ông thương lượng sự chảy và không chảy của một vốc 
nước, kinh nghiệm toàn triệt về tất cả các pháp tức khắc hiện thành. 


Có núi ân trong kho báu. Có núi ân trong đầm lầy. Có núi ấn trên bầu 
trời. Có núi ấn trong núi. Có núi ân trong ẩn nấp. Đây là cách chúng ta 
tham học. 

Một phật xưa nói, “Núi là núi, nước là nước.” Những lời này không có 
nghĩa núi là núi; chúng có nghĩa núi là núi. 

Bằng cách này, hãy thương lượng núi một cách triệt đê. Khi ông thương 
lượng núi một cách triệt để, đây trở thành sự biện đạo trong núi. 

Núi và nước như thế tự trở thành các bậc trí và hiền. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào giờ 
Tý [mứa đêm], ngày mười tám, tháng mười, năm thứ nhất, niên hiệu Nhân Trị 
(Ninji) [1240J. *” 


5ˆ Anh dịch: Arnold Kotler và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 185 


16. PHẬT TÔ 
(Busso: Phật tô) 


Hiện thành các phật tổ có nghĩa là thọ trì và kính ngưỡng các ngài. Nó 
không giới hạn ở các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai mà hướng thượng các 
phật đang tự hướng thượng. Ấy là nêu lên những vị bảo tồn diện mục của 
các phật tổ, chính thức lễ bái và gặp các ngài. Họ thị hiện thần lực của các 
phật tổ, trụ ở đó, và hiện thành nơi thân. 


Các phật tô là: 


1.'” Phật Tỳ-bà-thi (Vipashin Buddha: Thắng Quan hay Quảng Thuyết 
Phật), Đại hòa thượng 

2. Phật Th¡-khí (Shikhin Buddha: Hỏa Phật), Đại hòa thượng 

3. Phật Tì-xá-phù (Vishvabhu Buddha: Đại Từ Phật), Đại hòa thượng 

4. Phật Ca-la-ca-tôn-đại (Krakucchanda Buddha: Kim Tiên Nhân Phật), Đại 
hòa thượng 

5. Phật Câu-na-hàm-mâu-ni (Kanakamuni Buddha: Kim Hiền Giả Phật), 
Đại hòa thượng 

6. Phật Ca-diếp (Kashyapa Buddha: Âm Quang Phật), Đại hòa thượng 

7. Phật Thích-ca Mâu-ni (Shakyamuni Buddha: Năng Nhẫn Tịch Mặc 
Phật), Đại hòa thượng 

1. Ma-ha-ca-diếp (Mahakashyapa), Đại hòa thượng 

. A-nan-đà (Ananda), Đại hòa thượng 

. Thương-na-hòa-tu (Shanavasin), Đại hòa thượng 

. Ưu-ba-cúc-đa (Upagupta), Đại hòa thượng 

. Đề-đa-ca (Dhritaka), Đại hòa thượng 

. Di-giả-ca (Micchaka), Đại hòa thượng 

. Ba-tu-mật (Vasumitra: Thế Hữu), Đại hòa thượng 

. Phật-đà-nan-đề (Buddhanandi), Đại hòa thượng 

. Phật-đà-mật-đa (Buddhamritra), Đại hòa thượng 

10. Bà-lật-thấp-bà (Parshva: Hiếp Tôn Giả), Đại hòa thượng 

11. Phú-na-dá-xa (Punyayasha), Đại hòa thượng 

12. A-thấp-phược-lầu-sa (Ashvaghosha: Mã Minh), Đại hòa thượng 


\© œ ¬l tứ > C2 


3 Những con số ở chương này do người dịch thêm vào. Bản tiếng Anh không đánh số. 


ND. 


13. 
14. 
15. 
16. 
I7. 
18. 
19. 
20. 
21, 
2c 
Si 
24. 
2Ổy 
26. 
9/8 3 
28. 
29. 
30. 
KHI 
32. 
33. 
34. 
ĐỘ: 
36. 
Tủ. 
38. 
39. 
40. 
. Quan Chí, Đại hòa thượng 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


4I 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 186 


Ca-ti-ma-la (Kapimala), Đại hòa thượng 
Na-già-hạt-thọ-na (Nagarjuna: Long Thọ), Đại hòa thượng 
Ka-na-đề-bà (Kanadeva: Thánh Thiên), Đại hòa thượng 
La-hầu-la-đa (Rahulata), Đại hòa thượng 
Tăng-già-nan-đề (Sanghanandi), Đại hòa thượng 
Dà-da-xá-đa (Gayashata), Đại hòa thượng 

Cưu-ma-la-đa (Kumarata), Đại hòa thượng 

Xà-dạ-đa (Jayata), Đại hòa thượng 

Ba-tu-bàn-đầu (Vasubandhu: Thế Thân), Đại hòa thượng 
Ma-noa-la (Manorhita), Đại hòa thượng 

Hạc-lặc-na (Haklenayashas), Đại hòa thượng 
Xm-ha-tỳ-kheo (Simhabhikshu: Sư Tử Tỳ-kheo), Đại hòa thượng 
Bà-xá-tư-đa (Baslasita), Đại hòa thượng 

Bắt-như-mật-đa (Punyamitra), Đại hòa thượng 
Bát-nhã-đa-la (Prajnatara), Đại hòa thượng 
Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma), Đại hòa thượng 

Huệ Khả, Đại hòa thượng 

Tăng Xán, Đại hòa thượng 

Đạo Tín, Đại hòa thượng 

Hoằng Nhẫn, Đại hòa thượng 

Huệ Năng, Đại hòa thượng 

Hành Tư, Đại hòa thượng 

Hy Thiên, Đại hòa thượng 

Duy Nghiêm, Đại hòa thượng 

Đàm Thành, Đại hòa thượng 

Lương Giới, Đại hòa thượng 

Đạo Ưng, Đại hòa thượng 

Đạo Phi, Đại hòa thượng 


Duyên Quán, Đại hòa thượng 
Cảnh Huyền, Đại hòa thượng 
Nghĩa Thanh, Đại hòa thượng 
Đạo Gnai, Đại hòa thượng 

Tử Thuần, Đại hòa thượng 
Thanh Liễu, Đại hòa thượng 
Tông Giác, Đại hòa thượng 
Trí Giám, Đại hòa thượng 
Như Tịnh, Đại hòa thượng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 187 


Tôi đã tham kiến tiên sư Như Tịnh, Thiên Đồng Cổ Phật, vào mùa an cư 
năm thứ nhât niên hiệu Bảo Khánh [Baoqing, 1227] nhà Đại Tông, với lê 
bái chính thức hoàn thành thọ nhận các phật tô này. 


154 


Điều này chỉ có thê xảy ra giữa phật với phật. 
Đã viết và trình tại chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, huyện Vũ 


Trị (UJ), tỉnh Sơn Thành (Yamashiro), Nhật Bản, vào ngày mông ba, tháng 
giêng, năm thứ hai, niên hiệu Nhân Trị (Nhi) [1241].'”” 


Anh dịch: Lewis Richmond và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 188 


17.CHỨNG THƯ THỪA TỰ 
(Shisho: Tự thư) 


Phật được truyền pháp chỉ từ phật, tổ được truyền pháp chỉ từ tổ, qua sự 
chứng nhập trực truyền. Như vậy, ấy là giác ngộ vô thượng. Không thê á ấn 
chứng mà không có phật, và không thể thành phật mà không có thọ nhận ấn 
chứng từ một vị phật. Ai khác, khác hơn là một vị phật, có thể xác nhận sự 
chứng ngộ này là tối tôn, tối thượng? 

Khi ông có được sự ấn chứng từ một vị phật, ông có sự chứng ngộ 
không có thầy, sự chứng ngộ vô ngã. Vì thê, người ta nói, “Phật thọ nhận 
sự chứng ngộ từ phật; tổ thọ nhận sự chứng ngộ từ tô.” Những người không 
phải là phật không thể hiểu được nghĩa của lời dạy này. Thế thì làm sao 
một bồ-tát của mười địa hay ngay cả những người ở cảnh giới giác ngộ 
tương đương với phật có thể đo lường được nó? 

Hơn nữa, làm sao các sư của kinh hay luận có thể phân biệt được nó? 
Dù cho họ có thể giải thích được, họ vẫn không hiểu được. 


Vì phật thọ nhận pháp từ phật, phật đạo được phật với phật chứng 
nghiệm hoàn toàn; không giây phút nào của đạo mà không có phật với phật. 
Thí dụ, đá thừa kế đá, ngọc thừa kế ngọc. Khi cúc thừa kế cúc và tùng ấn 
chứng tùng, cúc trước là một với cúc sau và tùng trước là một với tùng sau. 
Những người không hiểu điều này, ngay cả khi họ nghe câu nói “đích 
truyền từ phật đến phật,” họ không biết câu ấy có nghĩa là gì; họ không biết 
sự truyền thừa từ phật đến phật ở trong chứng ngộ hòa hợp của tổ và tổ. 
Thương thay! Họ có vẻ là dòng họ phật nhưng không phải là những người 
thừa kế phật, cũng không phải là những vị phật thừa kế. 


Huệ Năng, Tổ sư thứ sáu ở Tào Khê, có lần dạy chúng: “Có bốn mươi tổ 
sư kê từ Bảy Phật đên tôi, và có bôn chục tô sư kê từ tôi đên Bảy Phật.” 


Đây rõ ràng là ý nghĩa của sự truyền thừa đích thực của các phật tổ. Bảy 
Phật gôm những vị xuất hiện trong kiếp vừa qua và những vị xuất hiện 
trong kiếp hiện tại. Tuy nhiên, sự liên tục đối diện truyền thụ của bốn mươi 
tổ sư là phật đạo và là sự thừa kế phật. 

Như thế, cách hành động từ Huệ Năng đến Bảy Phật là di sản phật của 
bốn mươi tổ sư. Và vượt qua bên kia từ Huệ Năng đến Bảy Phật là đi sản 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 189 


phật của bốn mươi vị phật. 

Đạo phật, đạo tổ, là như thế. Không hòa hợp chứng ngộ và không phật 
tổ, [thì] không có phật trí, không có chứng nghiệm toàn triệt của tổ nào cả. 
Không phật trí, không có sự chấp nhận phật nào cả; không chứng nghiệm 
toàn triệt, không có sự hòa hợp chứng ngộ giữa các tô. 


Bốn mươi tổ sư ở đây chỉ đại diện cho bốn mươi vị phật gần đây. Hơn 
nữa, sự thừa kế hỗ tương giữa phật và phật thì thâm sâu và bao la, không hộ 
trợ cũng không quay đi, không đứt đoạn cũng không ngừng lại. Đây có 
nghĩa là mặc dù Phật Thích-ca-Mâu-ni đã chứng đạo trước Bảy Phật, cuối 
cùng ngài thọ nhận pháp từ Phật Ca- diếp. Lại nữa, mặc dù ngài chứng đạo 
vào ngày mồng tám tháng mười hai vào năm thứ ba mươi kê từ ngày sinh 
của ngài, đó là sự chứng đạo trước Bảy Phật. Đó là sự chứng đạo đồng thời 
với tất cả các phật vai sánh vai, sự chứng đạo trước tất cả các phật, sự 
chứng đạo sau tất cả các phật. 

Hơn nữa, có sự hiểu mà đến lượt Phật Ca-diếp thọ nhận pháp từ Phật 
Thích-ca-mâu-ni. Nếu ông không sáng tỏ điều này, ông không phải là 
người thừa kế phật. Nếu ông không sáng tỏ phật đạo, ông không phải là 
người thừa kế phật. Người thừa kế phật có nghĩa là con của phật. 


Phật Thích-ca-mâu-ni có lần khiến A-nan hỏi, “Tất cả các phật quá khứ 
là đệ tử của a1?” 

Phật Thích-ca-mâu-mi đáp, “Tất cả các phật quá khứ là đệ tử của chính 
tôi, Phật Thích-ca-mâu-nI.” 

Sự hiện diện của tất cả các phật là như thế. Thấy tất cả các phật, thừa kế 
tất cả các phật, thực hiện đạo, là phật đạo của tất cả các phật. Trong phật 
đạo này, chứng thư thừa tự luôn luôn được ban cho vào lúc truyền pháp. 
Những người không có sự thừa kế pháp là những người ngoại đạo tin vào 
sự giác ngộ tự nhiên. Nếu phật đạo không thiết lập sự thừa kế pháp một 
cách rõ ràng, làm sao nó có thể xuống đến hiện tại. 

Vì lý do này, khi một vị phật trở thành phật, được một vị phật thừa kế 
phật ban cho một chứng thư thừa tự, và chứng thư thừa tự này cũng do một 
vị phật thừa kế phật ban cho. 

Ý nghĩa của chứng thư thừa tự là thế này: ông hiểu mặt trời, mặt trăng, 
và những vì sao, và thừa kế pháp; ông được da, thịt, xương và tủy, và ông 
thừa kế pháp; ông thừa kế áo hay gậy, cành tùng hay cây phất tử, hoa ưu- 
đàm hay áo kim lan; ông thọ nhận đôi đép rơm hay thanh trúc bè. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 190 


Vào lúc thừa kế pháp, chứng thư được viết tay bằng máu của ngón tay 
hay lưỡi. Hoặc, được viết tay bằng dầu hay sữa. Mọi cái như thê là chứng 
thư thừa tự. 

Người trao phó và người thọ nhận di sản này cả hai đều là người thừa kế 
của phật. Quả thật, bất cứ khi nào phật tổ hiện thành, sự thừa kế pháp hiện 
thành. Vào lúc hiện thành, vô số phật tổ đến không có trông mong và thọ 
nhận pháp không cầu tìm. Những người thừa kế pháp là tất cả các phật tô. 


Ở Trung Hoa, từ thời Bồ-đề-đạt- -ma, Tổ sư thứ hai mươi tám, từ Ấn Độ 
đến, người ta chính thức hiểu nguyên tắc có sự thừa kế pháp trong đạo phật. 
Trước thời đó, nguyên tắc Ấy chưa bao giờ được nói đến. Đây là điều mà 
các sư của kinh và luận ở Ấn Độ không bao giờ biết. Đây là điều mà các 
bồ-tát hay ngay cả sư đà-la-ni học nghĩa của Ba Tạng (Tripitaka) chưa bao 
giờ đạt đến. Thương thay! Mặc dù họ thọ nhận thân người làm bình chứa 
đạo, họ bị vướng mắc lưới kinh điển một cách vô ích; họ không biết 
phương pháp đả thông, và không thê chứng ngộ giây phút nhảy vọt ra. Vì 
thế, các ông phải học đạo tường tận và toàn tâm quyết chí chứng nghiệm nó 
một cách triệt đề. 


Khi ở Trung Hoa, tôi đã có cơ hội lễ bái một vài chứng thư thừa tự. Có 
những loại khác nhau. 

Một trong những người cho tôi xem chứng thư thừa tự là Tây Đường 
Trụ trì Duy Nhất!” ở núi Thiên Đồng, cựu trụ trì chùa Guangfu [?]. Sư là 
người Việt châu, giống như tiên sư Như Tịnh. Vì thế Như Tịnh bảo tôi, 
“Hãy hỏi Trụ trì Duy Nhất về phong tục của vùng tôi.” 

Một hôm Duy Nhất nói, “Văn thư cổ đáng xem là kho tàng của nhân 
loại. Ông đã xem được bao nhiêu rồi?” 

Tôi nói, “Con đã xem vài cái.” 

Rồi sư nói, “Tôi có một cuộn văn thư cổ, tôi sẽ cho ông xem lúc thuận 
tiện.” Sư đã mang nó đến tôi. Nó là một chứng thư thừa tự của dòng Pháp 
Nhãn [Fayan] mà sư đã có được từ những văn kiện do một cô đức để lại. 
Như thế nó không phải là những gì chính Duy Nhất đã thọ nhận. 


3 Hoàn Khê Duy Nhất (H.: Huanxi Weiyi, Nh.: Kankei lichi). 1202-1281, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Vô Chuẩn Sư Phạm (Wuzhun Shifan), tông Lâm Tế. Trụ trì của mấy trung 
tâm huấn luyện nổi tiếng, kể cả chùa Thụy Nham [Ruiyuan] và chùa Thiên Đồng Cảnh Đức, 
cả hai ở Minh châu (Triết Giang). Là khách [ở nhà phía tây của chùa, nên gọi là Tây 
Đường] khi Đạo Nguyên đến viếng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 191 


Chứng thư nói, “Tổ sư thứ nhất, Đại Ca-diếp, được Phật Thích-ca-mâu- 
ni dẫn ngộ. Phật Thích-ca-mâu-ni được Phật Ca-diếp dẫn ngộ.” 

Khi xem nó, tôi tin chắc rằng có sự thừa kế pháp giữa người thừa kế 
đích thực và người thừa kế đích thực. Đây là giáo lý mà trước kia tôi chưa 
bao giờ thấy. Vào giây phút đó, các phật tổ đã đáp ứng ước nguyện của tôi 
và trợ giúp tôi một cách hữu hình, một đứa cháu của các ngài. Tôi chưa bao 
giờ xúc động nhiều như thế. 


Khi trưởng lão Tông Nguyệt ”° làm thủ tọa ở núi Thiên Đồng, sư cho tôi 
xem một chứng thư thừa tự của dòng Vân Môn. Tên của vị thầy ban cho 
chứng thư thừa tự và tên của một vài vị tổ Ân Độ và Trung Hoa viết bên 
cạnh nhau, và ở dưới đó là tên của người thọ nhận chứng thư. Tên của vị tổ 
mới này nối kết trực tiếp với với tên của các phật tổ. Do đó, tất cả các tên 
nhiều hơn bốn mươi tô từ đức Như Lai được kết hợp với tên của người thừa 
kế mới. Như vậy là mỗi vị trong những vị đó đã ban cho người thừa kế di 
sản ẫy. Đại Ca-diếp, A-nan, và những vị khác đã thành dòng như ở các 
dòng khác. 

Tôi hỏi thủ tọa Tông Nguyệt, “Bạch Thượng tọa, tại sao có chỗ khác 
nhau trong sự sắp xếp tên trong các chứng thư thừa tự giữa Năm Nhà như 
thế? Nếu nó từ Ấn Độ đến trực tiếp, tại sao có sự khác nhau như thế?” 

Tông Nguyệt nói, “Dù cho có sự khác nhau lớn, chỉ hiểu rằng các phật 
của núi Vân Môn là như thế này. Vì lý do gì Tôn giả Thích-ca-mâu-ni được 
tôn kính? Ngài được tôn kính vì sự ngộ đạo của ngài. Vì lý do gì đại sư Vân 
Môn được tôn kính? Đại sư được tôn kính vì sự ngộ đạo của đại sư. 

Khi nghe những lời này, tôi đã có được sự hiểu biết nào đó. 


Những người đứng đầu các chùa lớn ở các tỉnh Giang Tô (Jiangsu) và 
Triết Giang (Zhejiang) bây giờ đa số là những người thừa kế pháp của các 
dòng Lâm Tế, Vân Môn, và Tào Động. 

Nhưng trong học chúng, nhất là những học chúng tự gọi mình là con 
cháu của Lâm Tế, một vài người chủ ý làm sai. Thông thường những người 
học trong hội chúng của một vị sư yêu cầu một bức tranh chân dung và một 
cuộn pháp ngữ của vị thầy để chuẩn bị theo tiêu chuẩn yêu cầu của sự thừa 
kế pháp. Nhưng những người này hỏi các thị giả của các sư lẫy pháp ngữ và 
'® Tuyết Song Tông Nguyệt (H.: Xuechuang Zongyue, Nh.: Sessö Sögetsu). Khoảng t.k. 13, 
Trung Hoa. Thủ tọa ở chùa Thiên Đồng Cảnh Đức khi Đạo Nguyên tu tập ở đó. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 192 


chân dung, góp lại và giấu đi nhiều cái. Đến khi già, họ hối lộ các quan 
chức chính quyền đề có được ngôi chùa và chiếc ghế trụ trì mà không có sự 
thọ nhận pháp từ các sư có pháp ngữ và chân dung mà họ đã có được. Thay 
vì thế, họ thọ nhận pháp từ những vị sư danh tiếng của thời ấy hay từ các sư 
ban tặng quyên thừa kế pháp cho những người thân cận vua. Họ ham danh 
mà không quan tâm sự đắc pháp. 

Thương thay có những thói quen lươn lẹo như thế ở thời xấu xa của giáo 
lý suy đồi! Không một ai trong những kẻ đó từng mộng thấy đạo của các 
phật tô. 


Bây giờ pháp ngữ hay chân dung của các sư cũng được ban cho người 
giảng kinh của các tông phái cũng như nam và nữ cư sĩ. Họ còn ban cho cả 
những người làm việc trong tự viện hay thương nhân. Điều này có chứng 
cứ trong ngữ lục của nhiều sư khác nhau. 

Trong nhiều trường hợp, những tăng nhân không đủ tư cách nhiệt tình 
ham muốn bằng chứng về sự thừa kế pháp hỏi xin một cuộn thư pháp. Mặc 
dù các vị thầy của họ bị áp lực vì việc này, họ đã lưỡng lự cầm bút lông lên. 
Trong những trường hợp như thế, vị thầy đã không theo đúng nghỉ thức 
truyền thống, mà chỉ viết rằng người ấy đã học với ông. 

Cách gân đây là khi học nhân đạt sự thành tựu dưới một bậc sư, họ thọ 
nhận pháp từ vị sư đó như là pháp sư của họ. Một vài tăng nhân ngồi trên 
một cái đàn dài, không thọ nhận ấn khả từ một vị sư mà chỉ thọ nhận sự 
hướng dẫn trong phòng trụ trì hay lắng nghe những bài pháp nói trên tòa 
giảng, luôn luôn viện dẫn những gì họ đã được thầy ban cho sau khi họ trở 
thành trụ trì của chùa. Mặt khác, nhiều học nhân chỉ chấp nhận những 
người cùng với họ đã đả thông đại sự làm pháp sư của họ. 


Cũng vậy, có một hòa thượng tên Truyền, ''7 cháu của Hòa thượng 


Thanh Viễn, Thiền sư Phật Nhãn ”Ÿ ở Long Môn. Truyền này là một tạng 
chủ, cũng có một chứng thư thừa tự. Đâu niên hiệu Gia Định [1208-1224], 


'7 Hòa thượng Truyền (Chuan). Khoảng t.k. 13, Trung Hoa. Tạng chủ (quản lý kinh điển) 


của chùa Cảnh Đức ở núi Thiên Đồng khi Đạo Nguyên viếng. Là cháu của Hòa thượng 
Thanh Viễn, Thiền sư Phật Nhãn ở Long Môn. 

Š phật Nhãn Thanh Viễn (H.: Fuyan Quingyuan, Nh.: Butsugen Seion). 1067-1120, Trung 
Hoa. Người thừa kế pháp của Ngũ Tổ Pháp Diễn (Wuzu Fayan), tông Lâm Tế. Dạy ở chùa 
Long Môn, gần Lạc Dương (Hà Nam). Được Hoàng đế ban hiệu là Thiền sư Phật Nhãn. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 193 


khi tạng chủ Truyền bị bệnh, sư huynh Long Thiên, '”? một người Nhật Bản, 
chăm sóc tốt tạng chủ. Bởi vì Long Thiền làm việc rất cần mẫn, tạng chủ 
Truyền, biết ơn vì sự giúp đỡ trong lúc bệnh, lấy chứng thư thừa tự ra cho 
Long Thiền xem, nói, “Đây là một vật không thường đưa ra, nhưng tôi sẽ 
để ông tỏ lòng kính trọng nó.” 

Khoảng tám năm sau đó, vào mùa thu năm thứ mười sáu niên hiệu Gia 
Định [1223], lần đầu tiên tôi ở núi Thiên Đồng, Long Thiền nhiệt tâm yêu 
cầu tạng chủ Truyền cho tôi xem chứng thư thừa tự này. Trong chứng thư 
thừa tự này, tên của bốn mươi lăm vị tổ từ Bảy Phật Qúa Khứ thông qua 
Lâm Tế thành hàng, các tên và những chữ viết lồng vào nhau của các sư 
sau Lâm Tế được viết bên trong một hình vẽ vòng tròn. Tên của người thừa 
kế mới được viết cuối cùng dưới hàng ngày tháng. Như thế có sự khác nhau 
giữa các sư trước và sau Lâm Tế. 


Tiên sư Như Tịnh, trụ trì ở núi Thiên Đồng, nghiêm cắm người học khai 
báo không chính đáng để thọ nhận sự thừa kế pháp. Hội chúng của sư là hội 
chúng của một cổ phật, phục hồi truyền thống tự viện. Chính sư không mặc 
áo kim lan. '“8 Mặc dù sư đã thọ nhận áo kim lan từ Thiền sư Đạo Giai ở núi 
Phù Dung, sư không dùng nó trong những lúc thăng đường nói pháp hay 
tiêu tham. Sự thực, sư không bao giờ mặc nó trong cả quãng đời sư làm trụ 
trì. Những người nhận biết, cũng như những người không nhận biết, đều 
ngưỡng mộ và kính trọng sư là một chân sư. 


Trong những bài thuyết giảng, sư thường khuyên răn tất cả những người tu 
đạo: 


Gần đây, có một sỐ tăng nhân mượn danh đạo tổ, mặc áo không thích hợp, để 
tóc đài, đi qua thế gian bằng cách dùng danh hiệu Thiền sư. Thương thay! Ai 
có thể giúp họ? Tôi chỉ tiếc rằng rất ít trưởng lão ở thế gian này tìm tâm tu đạo. 
Những người đã thấy hay nghe ý nghĩa của chứng thư thừa tự hay sự thừa kế 
pháp thì còn ít hơn nữa — trong một trăm hay một ngàn người không có được 


9 Long Thiền (Nh.: Ruyzen). Khoảng t.k. 12-13, Nhật Bản. Vốn là đệ tử của Minh Am Vinh 


Tây (Myöan Eisai). Vị tăng đã tu tập ở chùa Thiên Đồng trước và trong lúc Đạo Nguyên tu 
tập ở đó. 

1° Áo kim lan hay Kim lan y (Nh.: kinran“e, Anh: brocade robe). Theo tương truyền, chiếc 
áo đã được truyền từ Phật Thích-ca-mâu-ni đến Đại Ca-diếp và từ Đại Ca-diếp đến A-nan. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 194 
một người. Như thế, đạo tô đã Suy đồi. 


Khi sư nói như vậy, các trưởng lão khác ở Trung Hoa không phản đối 
SƯ. 

Như thế, khi ông thành thật tinh tấn vì đạo, ông sẽ biết về chứng thư 
thừa tự. Biệt điêu này là học đạo. 


Trên chứng thư thừa tự của dòng Lâm Té, viết tên người học, tiếp theo 
sau là những câu, “Người này đã học với tôi,” “Người này đã gia nhập hội 
chúng của tôi,” “Người này đã nhập thất của tôi,” hay “Người này đã thừa 
kế pháp từ tôi.” Rồi tên của các tổ sư quá khứ được viết theo thứ tự truyền 
thống. 

Cũng vậy, trong tông Lâm Tế có sự chỉ dạy bằng miệng rằng sự thừa kế 
pháp không nhất thiết phải được vị thầy đầu tiên hay vị thầy cuối cùng ban 
cho, mà do vị thầy đúng ban cho; đây là nguyên tắc về thừa kế trực tiếp. 


Một trong những chứng thư thừa tự của dòng Lâm Tế, mà tôi đã xem, 
việt như sau: 


Tạng chủ Liễu Phái, “' một người dũng cảm, là đệ tử của tôi. Tôi đã học với 
Hòa thượng Tông Cảo ở Kính Sơn. Tông Cảo thừa kế Khắc Cần ở Giáp Sơn. 
Khắc Cần thừa kế Pháp Diễn ở Dương Kỳ. Pháp Diễn thừa kế Thủ Đoan ở Hải 
Hội. Thủ Đoan thừa kế Phương Hội ở Dương Kỳ. Phương Hội thừa kế Sở Viên 
ở Từ Minh. Sở Viên thừa kế Thiện Chiêu ở Phần Dương. Thiện Chiêu thừa kế 
Tỉnh Niệm ở Thủ Sơn. Tỉnh Niệm thừa kế Diên Chiểu ở Phong Huyệt. Diên 
Chiêu thừa kế Huệ Ngung ở Nam Viện. Huệ Ngung thừa kế Tồn Tương ở 
Hưng Hóa. Tôn Tương thừa kế Cao tô Lâm Tế. 


Chứng thư này được Đức Quang, Thiền sư Phật Chiếu ở núi A Dục 
Vương, ban cho Vô Tế Liễu Phái. Khi Vô Tế làm trụ trì ở núi Thiên Đồng, 
Chiyu [?], một hòa thượng trẻ hơn, bí mật mang đến Liễu Nhiên Đường 
(Liaoran Hall) và cho tôi xem. Đó là ngày hai mươi mốt tháng giêng, năm 
thứ mười bảy niên hiệu Gia Định [1224] nhà Đại Tống. Thật là một niềm 
hoan hỉ! Đó chỉ có thể là do sự trợ giúp vô hình của các phật tô. Tôi xem nó 
sau khi dâng hương và chính thức lễ bái nó. 


'°' Vô Tế Liễu Phái (H.: Wuji Liaopai, Nh.: Musai Ryöha). 1149-1224, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Chuyết Am Đức Quang (Zhuoan Deguang), tông Lâm Tế. Trụ trì ở núi 
Thiên Đồng khi Đạo Nguyên viếng chùa lần đầu tiên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 195 
Lý do tôi yêu cầu được xem chứng thư thừa tự này là chính Đô tự “? 
Tịch Quang (Shiguang) nói với tôi rằng nó ở Tịch Quang Điện vào khoảng 
tháng bảy năm trước. 

Vì thế tôi hỏi Tịch Quang, “A1 giữ nó?” 

Ông ấ Ấy nói, “Nó ở trong phương trượng của thầy trụ trì. Nếu ông nhiệt 
tâm yêu câu, ông có thê được xem.” Sau khi tôi nghe nói thế, ngày đêm tôi 
muốn xem nó. Rồi sau đó, tôi hết lòng nài nĩ Hòa thượng trẻ Chiyu. 

Chứng thư viết trên một tắm lụa trắng có chỗ treo. Bên ngoài cuộn lụa 
làm bằng gắm đỏ; hai đầu trục bằng ngọc bích. Nó cao khoảng chín ác và 
dài hơn bảy (hước. Đa số người ta không được phép xem nó. 

Tôi cảm ơn Chiyu. Tôi cũng liền đến bái kiến Trụ trì Vô Tế, dâng 
hương, và cảm ơn sư. Lúc ấy sư nói, “Này trưởng lão, ít người biết được 
điều này, và bây giờ ông đã biết. Đây là thành toàn sự tu đạo của ông.” Tôi 
rất hài lòng. 


Khi tôi viếng núi Thiên Thai và núi Yadang [?] vào cuối niên hiệu Bảo 
Khánh (Baodqing) [1225-1228], tôi đến chùa Vạn Niên (Wannian) ở Bình 
Điền (Pingtian) [trên núi Thiên Thai]. Sư Trụ trì ở đó là Hòa thượng 
Nguyên Đỉnh (Yuanzi) ở Phước châu, dưới thời sư, chùa hưng thịnh. Sư kế 
nghiệp Trụ trì Tông Giám '® sau khi Tông Giám về hưu. 

Vào lần tham kiến đầu tiên của tôi, Trụ trì Nguyên Đỉnh nói về giáo lý 
của các phật tổ. Khi nhắc đến Ngưỡng Sơn thừa kê pháp của Đại Qui Sơn, 
sư nói, “Ông chưa xem chứng thư thừa tự trong phương trượng của tôi, phải 
không?” 

Tôi đáp, “Dạ chưa, chăng may con chưa được xem.” 

Trụ trì Nguyên Đỉnh đứng lên, lấy ra chứng thư thừa tự, và cầm nó lên, 
nÓI: “ 


Theo sự răn dạy pháp của các phật tô, tôi chưa đưa cái này ra cho ai xem ngay 
cả đệ tử thân cận hay ông tăng thị giả giả. Nhưng khi tôi đên thành phô đê gặp 


152 nộ tự, là một trong sáu trí sự, hay sáu chức sự quản lý tự viện. Tri sự, nghĩa đen, là 


những người hiểu biết sự việc: 1) đô tự: giám đốc hay người đứng đầu ban điều hành 
(cũng gọi là khố ty); 2) giám tự, là phụ tá đô tự (cũng là gọi giám viện, viện chủ); 3) phó 
tự, thủ kho; 4) duy-na, người điều hành các hoạt động tu tập của tăng đường và các nghỉ 
lễ (cũng gọi là đường ty); 5) điển tòa, đầu bếp; 6) trực tuế, lãnh đạo công tác. 

'3 Tâng Giám (H.: Zhongjian, Nh.: Sökan). Khoảng t.k.12-13, Trung Hoa. Trụ trì chùa Vạn 
Niên trên núi Thiên Thai (Triết Giang) trước khi Đạo Nguyên đến viếng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 196 


vị tông đốc và ở lại đó, như tôi thỉnh thoảng làm, tôi đã có một giác mộng. 
Trong giác mộng ấy, một hòa thượng dường như là Thiền sư Pháp Thường ở 
núi Đại Mai“ xuất hiện, cầm một cành hoa mai. AM nói, “Nếu một chân nhân 
đến mà lên khỏi thuyền, đừng cầm những hoa này.” Và sư cho tôi cành hoa 
mai. Vẫn ở trong mộng, tôi nói, “Tại sao tôi không nên cho y ba mươi gậy 
trước khi y rời thuyền?” Rồi chưa hết năm ngày, này trưởng lão, ông đã đến 
gặp tôi. Dĩ nhiên ông đã lên khỏi thuyền, và chứng thư thừa tự này được viết 
trên gấm có thiết kế hoa mai. Vì ông phải là người mà hòa thượng Đại Mai đã 
ám chỉ, hợp với giấc mộng nên tôi đem chứng thư này ra. Ông có muốn thừa kế 
pháp của tôi không? Nếu muốn, tôi sẽ không giữ lại. 


Tôi không thể không xúc động. Mặc dù tôi nên thỉnh nguyện thọ nhận 
chứng thư thừa tự từ sư, tôi chỉ dâng hương, lễ bái và tỏ lòng kính trọng sư 
sâu xa. Vào lúc đó có mặt một thị giả dâng hương tên là Faning [Pháp 
Ninh?]. Thị giả nói rằng đây là lần đầu tiên ông ấy thấy chứng thư thừa tự. 

Tôi tự nói với chính mình, “Sự tình này không thể nào xảy ra mà không 
có sự phù trợ vô hình của các phật tổ. Là một người ngu đến từ một nước 
bé nhỏ, do may mắn gì tôi có thể được xem chứng thư thừa tự một lần 
nữa?” Nước mắt ướt tay áo tôi. Vào lúc đó ở Duy Ma Cật Đường và Thiên 
Thai Đại Đường yên tĩnh, chung quanh không một ai. 

Chứng thư thừa tự này được viết trên gâm trắng có hình kiểu hoa mai 
rơi. Chiều cao của nó hơn chín /ấc và chiều đài hơn một zẩm.1” Hai đầu 
trục làm bằng ngọc màu vàng. Mặt ngoài của cuộn là gắm. 

Trên đường trở lại Thiên Đồng từ núi Thiên Thai, tôi đã ở lại phòng 
khách (đán quá liêu) của chùa Hộ Thánh (Husheng) trên núi Đại Mai. Lúc 
đó tôi có một giâc mộng cát tường rằng tổ Đại Mai đã đến với tôi và ban 
cho tôi một cành mai hoa nở đầy đủ. Hình ảnh này của tổ đáng được đại 
kính. Cành mai cao một /hớc và rộng một /zớc. Chăng phải những hoa 
mai này cũng hiếm có như hoa ưu-đàm sao? Giấc mộng này thực như là 
tỉnh. Tôi chưa từng nói giấc mộng này với ai ở Trung Hoa hay Nhật Bản. 


Chứng thư thừa tự được viết trong dòng của chúng ta từ Động Sơn khác 
với chứng thư được việt trong dòng Lâm Tê hay các dòng khác. 


1 Đại Mai Pháp Thường (H.: Damei Fachang, Nh.: Daibai Höjö). 752-839, Trung Hoa. Lớn 


lên ở Tương Dương (Hồ Bắc). Ngộ đạo ở hội Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc, và trở 
thành một trong những người thừa kế pháp của Mã Tổ. Sống ẩn dật ở núi Đại Mai, Ninh 
Ba [Ningbo] (Triết Giang), bốn mươi năm, và tán thán câu “Tức tâm thị phật” của Mã Tổ. 
Ở núi Đại Mai, sư dựng chùa Hộ Thánh (Husheng), nơi hơn sáu trăm tăng chúng tu tập. 

'% Tầm (Hán: xun, Nhật: hiro): sáu mươi tấc (sun). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 197 


Chứng thư thừa tự của chúng ta vốn được viết bên trong áo [thân và 
tâm] của các phật tổ. Cao tô Thanh Nguyên, ' ° đã viết bằng máu thanh tịnh 
từ ngón tay của tổ trước [thầy là tổ] Huệ Năng, Tổ sư thứ sáu ở Tào Khê, và 
rồi đích thực thọ nhận nó. Người ta nói răng máu của tổ đã hòa với máu của 
Huệ Năng khi viết. Người ta cũng nói rằng nghỉ lễ hòa máu đã được Sơ tổ 
Bồ-đè-đạt-ma, và Tổ sư thứ nhì, Huệ Khả, thực hiện. Những lời tuyên bố 
như, “Đây là người thừa kế của tôi” hay “Ông ấy đã học với tôi” không 
được viết trên chứng thư thừa tự, mà chỉ viết tên của các tô, kế cả Bảy Phật. 

Như thế, máu tỉnh thần của Huệ Năng từ ái hòa với máu thanh tịnh của 
Thanh Nguyên, và máu thanh tịnh của Thanh Nguyên thâm mật hòa với 
máu của Huệ Năng. Chỉ đại tổ Thanh Nguyên trực tiếp thọ nhận ấn chứng 
theo cách này, và không một tổ nào khác có thể so với Thanh Nguyên. 
Những ai biết điều này đều đồng ý rằng phật pháp chỉ được truyền qua 
Thanh Nguyên. 


HẬU TỪ 


Như Tịnh nói, “Tất cả các phật và sự thừa kế pháp không chênh mảng. 
Nghĩa là, Phật Thích-ca-mâu-mi thọ nhận pháp từ Phật Ca-diếp. Phật Ca- 
diếp thọ nhận pháp từ Phật Câu-na-hàm-mâu-ni (Kanaka-muni Buddha). 
Phật Câu-na-ham-mâu-mi thọ nhận pháp từ Phật Ca-la-ca-tôn-đại (Krakuc- 
chanda). Hãy chấp nhận nó với lòng tin rằng các phật đã thọ nhận pháp từ 
các phật theo cách này cho đến bây giờ. Đây là cách học phật.” 

Rồi tôi nói, “Phật Thích-ca-mâu-ni xuất hiện trên thế gian và đắc đạo 
sau khi Phật Ca-diễp nhập bát-niết-bàn. Hơn nữa, làm sao phật của kiếp 
hiện tại có thể thừa kế từ phật của kiếp trước? Điều này có nghĩa thế nào?” 

Như Tịnh nói: 


Những gì ông nói là cái thấy của các tông phái kinh điển hay cách của những 
bồ-tát thuộc hàng mười thánh hay ba hiền, khác với cách thừa kế trực tiếp của 
các phật tổ. Cách truyền trực tiếp của chúng ta giữa phật với phật không giống 
như vậy. 

Chúng ta hiểu rằng Phật Thích-ca-mâu-ni đã thừa kế pháp từ Phật Ca-diếp. 


'° Thanh Nguyên Hành Tư (Quingyuan Xingsi). Tịch năm 740, Trung Hoa. Người thừa kế 


pháp của Lục tổ Huệ năng. Trụ trì chùa Tịnh Cư (Jingju), núi Thanh Nguyên, Kiết châu 
(Giang Tây). Người học gồm cả Thạch Đầu Hy Thiên. Được xem là người sáng lập dòng 
Thanh Nguyên, từ đây phát sinh các tông Tào Động, Vân Môn, và Pháp Nhẫn. Được vua 
ban hiệu là Thiền sư Hoằng Tế (Hongii). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 198 


Và chúng ta được biết rằng Phật Ca-diếp đã nhập bát-niết-bàn sau khi ban cho 
Phật Thich-ca Mâu-ni sự thừa kế pháp. Nếu Phật Thích-ca-mâu-ni không thọ 
nhận pháp từ Phật Ca-diếp, thì giống như nhóm sáu tên côn đồ đầu trọc [ở thời 
đức Phật] tin vào giác ngộ tự phát. Vậy thì ai có thể tin Phật Thích-ca-mâu-mi? 

Bởi vì sự truyền thừa này từ phật đến phật cho đến bây giờ, mỗi phật là một 
người thừa kế. Các phật không xêp thành hàng, cũng không tụ tập với nhau, 
nhưng các ngài chỉ thừa kế nhau. Như thế, chúng ta hiểu. 

Không dính dáng gì đến những đo lường được đạy ở các tông phái A Hàm, 
như là nhiều kiếp hay những thọ mạng lâu dài. Nêu ông nói răng sự thừa kế 
pháp bắt đâu từ Phật Thích-ca-mâu-ni, đó chỉ là hai ngàn năm thôi, tức là 
chăng xưa lắm. Và sự thừa kế chỉ ở phạm vi bốn chục thế hệ, khá mới mẻ. 
Nhưng không nên hiểu sự thừa kế của phật theo cách này. Chúng ta hiểu Tằng 
Phật Thích-ca-mâu-ni đã thọ nhận pháp từ Phật Ca-diếp, và Phật Ca- diếp đã 
thọ nhận pháp từ Phật Thích-ca-mâu-mi. Khi ông hiểu theo cách này, ây là sự 
thừa kế chánh pháp của tất cả các phật và tất cả các tô. 


Rôi, lân đâu tiên, tôi không chỉ châp nhận răng có sự thừa kê pháp của 


các phật tô, mà tôi còn ra khỏi cái lỗ cũ mà tôi đã ở trong ây cho đên lúc đó. 


167 


Ngày hăm bảy, tháng ba, năm thứ hai, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1241], tăng 
Đạo Nguyên, người truyền pháp từ Trung Hoa, viết tại chùa Quan Âm Đao Lợi 
Hưng Thánh Bảo Lâm. 


Ngày hăm bón, tháng chín, năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 


[1243], tôi đã treo tích trượng của tôi tại am cỏ ở làng Cát Phong (Yoshimine), 
tỉnh Việt Tiền (Echizen). Niêm án. '“ 


Anh dịch: Lewis Richmond và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 199 


18. PHÁP HOA CHUYÊN PHÁP HOA 
(Hokke ten hokke: Pháp hoa chuyên pháp hoa) 


Đất phật mười phương chỉ là pháp hoa. Ở đây, tất cả các phật của mười 
phương trong quá khứ, và hiện tại trú trong giác ngộ vô thượng viên mãn 
chuyên pháp hoa và được pháp hoa chuyên. Như vậy, có bản hạnh của các 
bồ-tát, không hồi chuyền hay lạc hướng; có trí phật thậm thâm, vô lượng; 
có tam-muội tịch tĩnh, vi diệu khó hiểu khó vào. 

Văn Thù, bậc tỉnh giác, nói pháp hoa [trong Kinh Pháp Hoa] là biển lớn 
của các phật địa chỉ phật cùng với phật. Phật Thích-ca-mâu-mi nói pháp hoa 
như vây: “Tôi biết sắc là như thế. Các phật trong mười phương cũng biết 
như thế.” Rồi ngài nói, “Các phật trong mười phương và tôi đều biết rõ nó,” 
và “tôi muốn chúng sinh tự khai mở và nhập ngộ này.” 

Phổ Hiền kích hoạt sự chuyền pháp hoa của lực bất khả tư nghị và làm 
tỏa ra giác ngộ vô thượng viên mãn, thâm sâu và lâu dài, trong cõi Diêm- 
phù-đề, nơi cỏ cây lớn và nhỏ đều bình đẳng được mưa thấm ướt nuôi 
dưỡng. Chuyển pháp hoa mở rộng đến những nơi chưa được biết đến. Khi 
sự chuyển pháp hoa của Phổ Hiền xảy ra, một đại chúng tụ hội trên núi 
Linh Thứu. Thấy Phổ Hiền đến, Phật Thích-ca-mâu-ni nhận biết Phố Hiền 
đến bằng hào quang chiếu sáng từ chùm lông trăng trước trán của ngài. 

Trong lúc hội họp, Văn Thù quán chiếu và nói với Di Lặc, sự chuyên 
pháp hoa và liền tiên đoán sự giác ngộ vị lai của mình. Phổ Hiền, các phật, 
Văn Thù, và đại chúng, tất cả hiểu hoàn toàn cuộc chuyên pháp hoa, là tốt ở 
đầu, giữa, và CuÔi. 

Bằng cách này, pháp hoa xuất hiện như là: “Một mình Nhất Thừa là giáo 
lý tỉnh túy.” Bởi vì sự xuất hiện này là giáo lý tinh túy, đức Phật nói, “Chỉ 
phật với phật là có thê chứng nghiệm đầy đủ thực tướng của tất cả các 
pháp.” 

Pháp luôn luôn là Một Phật Thừa. Chỉ phật là có thể trợ giúp phật chứng 
nghiệm đầy đủ thực tướng này. Tất cả các phật, kế cả Bảy Phật, trợ giúp 
các phật khác chứng nghiệm đây đủ thực tướng này và làm nó khả hữu cho 
Phật Thích-ca-mâu-mi đạt đạo. Điều này xảy ra ở các phật địa trong mười 
phương, bao gồm cả Ấn Độ và Trung Hoa. Đây là pháp đã đến với Huệ 
Năng, Tổ sư thứ ba mươi ba, Thiền sư Đại Giám. Nó là pháp Nhất Thừa 
của các phật một mình chứng nghiệm đầy đủ thực tướng. Cái một mình này 
là sự việc cốt yêu duy nhất, Một Phật Thừa. 

Vào giây phút này, các phật xuất hiện ở thế gian; các ngài xuất hiện 
ngay tại đây. Sự truyền gió phật của Thanh Nguyên cho đến bây giờ, sự 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 200 


truyền bá pháp môn của Nam Nhạc vào thế gian, là sự xuất hiện tri kiến 
như thực của Như Lai. Thực vậy, pháp hoa chứng nghiệm đầy đủ chỉ phật 
với phát, khai mở, và nhập vào sự chứng ngộ của người thừa kế phật, một 
vị phật thừa kế. 

Đây gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.'“” Nó dạy pháp cho bồ-tát. Vì các 
pháp này là tất cả các pháp, núi Linh Thứu, hư không, biển lớn, và trái đất 
tất cả là hoa sen. Đây là thực tướng; đây là chân như. Ấy là các pháp ở 
trong duyên của chúng. Đây là đại sự cốt yếu. Nó là phật tri kiến, liên tục ở 
trong các tướng thế gian, như tính, thọ mạng lâu dài của các như lai, thâm 
sâu vô lượng. Nó là tính vô thường của tất cả các pháp. Nó là pháp hoa 
tam-muội. Nó là Phật Thích-ca-mâu-ni. Nó là chuyển pháp hoa và pháp 
chuyên hoa. Nó là chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm. Nó đang thị 
hiện và độ chúng sinh. Nó đang thọ ký giác ngộ và sinh ra phật, bảo trì và ở 
trong pháp. 


Một ông tăng tên Pháp Đạt đến viêng hội của Huệ Năng, Thiền sư Đại 
Giám ở chùa Bảo Lâm, núi Tào Khê, Thiều châu, Quảng Đông, Trung Hoa 
thời nhà Đường. Ông ta khoe rằng mình đã tụng Kinh Pháp Hoa ba ngàn 
lân. 

Huệ Năng nói với ông ấy, “Dù ông tụng đến BI ngàn lần, nếu ông 
không hiểu nghĩa của nó, thì ông chăng biết lỗi của ông.” 

Pháp Đạt nói, “Bởi vì ngu muội, con chỉ có thể theo lời mà tụng. Làm 
sao con có thê hiểu nghĩa của nó?” 

Huệ Năng nói, “Hãy tụng tôi nghe. Tôi sẽ giải rõ nghĩa của nó cho ông.” 

Pháp Đạt tụng kinh. 

Ở phẩm thứ nhì, “Phương Tiện,” Huệ Năng nói, “Nghĩa cốt yếu của 
kinh này là nhân duyên xuất hiện của Phật nơi thế gian. Nhiều thí dụ được 
giảng giải, nhưng chăng có gì khác hơn điều này. Nhân duyên này là một 
đại sự. Cái gì là một đại sự? Ấy là phật khai mở tri kiến và nhập ngộ. Ông 
vốn là phật trị kiến. Ông, người có tri kiến này, là phật. Ông ngay bây giờ 
nên tin răng phật trị kiến là tâm của riêng ông.” 

Rồi tổ dạy bằng bài kệ: 


Tâm mê, pháp hoa chuyền. 
Tâm ngộ, chuyền pháp hoa. 
Tụng lâu, chẳng hiểu nghĩa 
Kinh ấy kẻ thù ta. 


'°8 tem chú thích số 51, trang 87. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 201 


Không nghĩ, nghĩ liền chánh. 
Có nghĩ, nghĩ liền tà. 

Có không, đều chăng kế 

Xe trâu trắng, cưỡi hoài. 


Nghe bài kệ này, Pháp Đạt hỏi thêm, “Kinh nói, “Các Đại sa-môn và bồ- 
tát tất cả đều tận lực suy nghĩ và phân tích, nhưng không thể thăm dò được 
trí tuệ của Phật." Độ những người tầm thường hiểu tâm họ được gọi là tri 
kiến của Phật. Chỉ những người có căn cơ lớn tránh nghi ngờ và phỉ báng 
lời dạy của Phật. Kinh cũng nói về ba loại xe. Xe trâu lớn và xe trâu trắng 
khác nhau thế nào? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho.” 

Huệ Năng nói: 


Nghĩa kinh rõ ràng. Ấy là do ông bị mê. Những người trong Ba Thừa!” không 
thể thăm dò trí tuệ của Phật bởi vì họ suy nghĩ và phân tích. Dù ông cực nhọc 
suy nghĩ và dự đoán đến đâu, ông vẫn còn cách xa. Phật chỉ giảng dạy cho 
những người tầm thường, không phải cho các phật. Những người bỏ những bài 
thuyết pháp của Phật đi tìm ba xe ở chỗ khác. Song, họ đã ngôi trên xe trâu 
trắng ngoài công. 

Kinh rõ ràng bảo ông, “không hai, không ba.” Tại sao ông không hiểu điều 
này? Ba xe là phương tiện quyền biến; chúng được dạy trong quá khứ. Nhất 
Thừa là thực tướng, nó ở đây bây giờ. Tôi muốn ông để phương tiện quyền 
biến của quá khứ cho quá khứ và trở về với thực tướng. Khi ông trở về với 
thực tướng, nó không chỉ là cái tên. Hãy biết rằng tất cả sự vật đều là kho tàng 
hiếm quí thuộc vê ông. Hãy thọ nhận và dùng chúng. Đừng cho rằng những 
kho tàng ấy thuộc về cha mẹ hay con cái của ông. Đừng tưởng rằng ông phải 
dùng chúng. Đây là nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Hãy tụng nó mọi giây phút từ 
kiếp này sang kiếp khác, ngày và đêm, mà không mở quyền kinh. 


Vui mừng vì những lời chỉ dạy này, Pháp Đạt trình bài kệ này tỏ lòng 
tôn kính: 


Tụng kinh ba ngàn lần. 
Tào Khê nói một câu, 
Nghe xong liên quên sạch. 


' Bq Thừa (Tam Thừa): Theo quan điểm truyền thống của Phật giáo Đại thừa, Giáo lý của 


Phật được xếp thành ba thừa: Thanh văn thừa, Độc giác thừa, và Đại thừa. Hai thừa đầu 
được gọi theo cách hạ thấp là Hinayäna hay Tiểu thừa, hay còn gọi là Nhị thừa. Đại thừa 
(Mahäyäna) nhấn mạnh việc đưa tất cả chúng sinh đến giác ngộ, cũng gọi là Bồ-tát thừa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 202 


Không rõ nghĩa xuất thế, 
Làm sao dứt sinh cuồng 
Dê, nai, trâu, phương tiện 
Đầu, giữa, sau, nêu tốt 

Ai biết trong nhà lửa 
Chính là bậc Pháp Vương? 


Khi nhận bài kệ ngày, Huệ Năng nói, “Từ giờ trở đi, ông có thể gọi là 
tăng tụng kinh.” 


Đây là cách Pháp Đạt đã tham học với Huệ Năng. Từ đây, pháp hoa của 
pháp hoa chuyền và chuyển pháp hoa được thuyết giảng. Điều này chưa 
được nghe nói đến trước khi có cuộc đối thoại của họ. Quả thật, sáng tỏ tri 
kiến của phật tự nó là chánh pháp nhãn tạng, nó chính là phật tổ. Từ trường 
hợp của Pháp Đạt, các ông có thể thấy rằng những ai hoài công đếm chữ 
nhiều như sỏi và cát [của sông Hằng], không thê hiểu được. 

Đề thăm dò nghĩa thật của pháp, hãy tham học thấu triệt lời dạy của tô là 
đại sự duy nhất. Đừng có học nó qua các thừa khác. Như tính của thực 
tướng, cái tướng thật, cái sắc thật, cái dụng thật, nhân quả thật của pháp hoa 
chuyền, đã không hiện hữu hay chưa được nói đến trước Huệ Năng. 


Những gì được nói đến như là bj pháp hoa chuyển là tâm mê. Tâm mê 
không khác hơn bj pháp hoa chuyển. Nghĩa là trong khi tâm mê thì không 
gì khác hơn là tất cả những hiện tượng, thực tướng bị pháp hoa chuyên. Bị 
chuyền theo cách này thì không phải vui mừng cũng không phải tìm kiếm, 
không đắc cũng không đến. 

Như thế, chuyển pháp hoa không phải hai cũng không phải ba. Vì chỉ 
Một Phật Thừa, và pháp hoa chuyên và bị chuyên là ở trong thực tướng. 
Chỉ Một Phật Thừa, một đại sự, những cái đó là những mảnh miếng [của 
Một Thừa]. Như thế, đừng phiền lòng mê hoặc. Những gì ông tu tập là con 
đường bồ-tát, thấy ‹ các phật qua bản hạnh của bồ-tát. Mỗi lần khai giáo, mỗi 
lần nhập ngộ, là mỗi lần chuyển pháp hoa. 

Có mê trong nhà lửa, mê ở công, mê ở xa cổng, mê ở trước cổng, mê 
bên trong công. Bên trong công, cách xa công, cũng như tại cổng, và nhà 
lửa hiện thành trong mê. Đây là khai giáo, và nhập ngộ trên xe trâu trắng. 

Khi ông nhập vào một cách trang nghiêm, cưỡi xe trâu trắng, ông có 
xem nên đất là nơi vào, hay ông có thấy nhà lửa là nơi ra? Ông có hoàn 
toàn xem ở tại công là đi qua công? 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 203 


Hãy biết rằng bánh xe chuyển nhà lửa, khai giáo và nhập ngộ. Nên đất 
chuyển nhà lửa, khai giáo và nhập ngộ. Ở tại công chuyền toàn bộ công, 
khai giáo và nhập ngộ. Vô sô công chuyền một công, khai giáo và nhập 
ngộ. Mỗi khai giáo và mỗi nhập ngộ chuyền vô số công, khai giáo, và nhập 
ngộ. Sự chuyển khai giáo và nhập ngộ xa lìa công. Sự chuyển của nền đât 
bên trong nhà lửa khai giáo và nhập ngộ. 

Như thế, nhà lửa ở bên kia hiểu và nền đất ở bên kia biết. Ai xem sự 
chuyển của ba cõi là bánh xe của Nhất Thừa? Ai xem khai giáo và nhập 
ngộ là đi vào và đi ra công? Nếu ông tìm bánh xe thay vì nhà lửa, thì sẽ có 
bao nhiêu lần chuyên? Ông có hoàn toàn hiểu được nên đất là sự bình thản 
của núi Linh Thứu? Hãy hoàn toàn dẫn mình vào sự tu tập khiến cho “nơi 
chúng sinh hữu tình vui mừng” thành “Tịnh Địa bất diệt của ta [đức Phật]”. 

[Kinh Pháp Hoa nói,] “Tôi toàn tâm ước mong thấy Phật.” 

Hãy tham thấu triệt zôi này là ông hay người khác. Có sự đắc đạo bằng 
cách chia xẻ thân [phật], và có sự đắc đạo bằng toàn thân. 

“Cùng nhau xuất hiện ở núi Linh Thứu” xảy ra bởi vì thân và tâm của 
Phật không bị giữ lại. Có sự khai giáo và nhập ngộ bằng cách “luôn luôn 
hiện diện và thuyết giảng pháp.” Có sM khai giáo và nhập ngộ qua “thị hiện 
niết-bàn bằng phương tiện thiện xảo.` 

Ai có niêm tin nơi liễu tri và niềm tin ở bên kia liễu tri, khi Phật nói, 
“Họ không thấy ta, mặc dù ta ở gần họ.” 

“Nơi đây chúng sinh cõi trời” là đất của Phật Thích-ca-mâu-ni và Phật 
Tì-lô-xá-na — đất của ánh sáng thường tại, tịch tĩnh. Bao gồm bốn cõi bên 
trong chính chúng ta, chúng ta ở trong đất phật nhất như. 

Khi ông thấy một hạt bụi, không phải là ông không thấy thế giới hiện 
tượng. Khi ông chứng ngộ thế giới hiện tượng, không phải là ông không 
chứng ngộ một hạt bụi. Khi các phật chứng ngộ thế giới hiện tượng, các 
ngài không cản trở ông chứng ngộ. Cái toàn thể thị hiện ở đầu, giữa, và 
CUÔI. 

Như thế, chứng ngộ là thực tướng ngay bây giờ. Ngay cả những chấn 
động, nghi ngờ, lo sợ và kinh hãi không gì khác hơn là thực tướng ngay bây 
giờ. Tuy nhiên, với tri kiến của phật thì khác; thấy hạt bụi khác với ngôi 
trong hạt bụi. Ngay cả khi ông ngồi trong thế giới hiện tượng, nó chăng 
phải rộng. Ngay khi ông ngôi trong hạt bụi, nó không phải hẹp. Nếu ông 
không hiện diện đầy đủ, ông không ngồi đầy đủ. Nếu ô ông hiện diện đầy đủ, 
ông tự tại với nơi ông đang ở dù nó rộng hay hẹp thế nào. Như thế, ông 
chứng nghiệm toàn bộ sự khai mở cốt yêu của pháp hoa. 

Có phải sự thị hiện và tự tánh của sự tu hành của ông bây giờ phát sinh 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 204 


trong thế giới hiện tượng hay trong hạt bụi? Đừng có chấn động và nghỉ 
ngờ, lo sợ hay kinh hãi. Chỉ sự chuyền pháp hoa này là bản hạnh (sự tu tập 
căn bản), sâu và rộng. Khi thấy hạt bụi và thấy thế giới hiện tượng, không 
có sự cô gắng tạo tác hay đo lường nào. Ngay cả những người cố tạo tác 
hay đo lường làm như thế phù hợp với pháp hoa. 

Khi ông nghe nói, “khai giáo và nhập ngộ,” hãy hiểu rằng các phật 
muốn chúng sinh làm như vậy. “Khai mở phật trí” là pháp hoa chuyền; đây 
là “thị hiện phật trí.” “Chứng đắc phật trí” là pháp hoa chuyển; đây là nhập 
phật trí. “thị hiện phật trí” là pháp hoa chuyên; đây là chứng đắc phật trí. 

Đây là pháp hoa chuyên, khai giáo và nhập ngộ; mỗi cái là cách tu hành 
toàn triệt. Sự thực chứng đắc trí tuệ của các phật như lai là chuyên rộng và 
sâu pháp hoa. Thọ ký giác ngộ là khai mở phật trí bởi tự kỷ. Nó không phải 
là sự chuyển pháp hoa cho người khác. Đây là những gì câu Tâm mê, pháp 
hoa chuyển muôn nói. 


Tám ngộ, chuyền pháp hoa có nghĩa là ông chuyên pháp hoa. Tức là, khi 
pháp hoa chuyên ông hoàn toàn, ông được ban cho năng lực chuyên pháp 
hoa. Trong khi sự chuyển căn bản không bao giờ dừng lại, ông trở lại 
chuyển pháp hoa.Trong khi lừa [mê] chưa đi, ngựa [ngộ] đã đến. Đây là 
một đại sự duy nhất thị hiện ở đây và bây giờ. 

Mặc dù bồ-tát xuất hiện từ trái đất đi vào vạn thế giới là những bậc đại 
hiền của pháp hoa phi thời gian, họ vẫn xuất hiện bây giờ được chính họ và 
những người khác chuyền. Đừng xem một mình sự xuất hiện từ trái đất là 
chuyên pháp hoa. Hãy xem sự xuất hiện từ bầu trời cũng là chuyển pháp 
hoa. Hãy biết bằng phật trí rằng các bồ-tát xuất hiện không chỉ từ trái đất 
hay bầu trời, mà còn từ pháp hoa. 

Vào giây phút của pháp nở hoa, cha mẹ thì luôn luôn trẻ và con già. Đó 
không phải con chăng phải là con và cha mẹ chăng phải là cha mẹ. Song, 
ông cần biết rằng đứa con [ông] quả thật là già và cha mẹ [pháp] thực sự là 
trẻ. Đừng giống như những người thiếu niềm tin và giật mình vì lời tuyên 
bố này. Những gì thường không được người ta tin thì bây giờ là giây phút 
của pháp nở hoa. Tuy nhiên, hãy tin và chuyên pháp hoa như là “ 'ở thời của 
Phật.” Được chuyền bởi sự khai giáo và nhập ngộ, các bồ-tát xuất hiện từ 
đất. Được chuyển bởi phật trí, các bồ-tát xuất hiện từ đất. 

Vào giây phút chuyên pháp hoa, có tâm giác ngộ của pháp hoa, có pháp 
hoa của tâm giác ngộ. Chúng ở bên dưới và bên trên hư không. Những gì ở 
bên dưới và bên trên hư không thì không khác hơn sự chuyền của pháp hoa. 
Đây là thọ mạng phi thời gian của Phật. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 205 


Hãy chuyên pháp hoa [hiểu] rằng thọ mạng của Phật, pháp hoa, pháp 
giới, và tâm hiện thành ở bên dưới và bên trên hư không. Như thế, ở bên 
dưới và ở trên bên chỉ là thị hiện của sự chuyền pháp hoa. 

Đôi khi pháp hoa chuyên thành ba loại cỏ, và đôi khi pháp hoa chuyên 
thành hai loại cây. Đừng chờ sở hữu giác ngộ. Đừng thắc mắc về sở hữu 
giác ngộ. Chuyển ngã và phát nguyện giác ngộ là ở trong đất phật phương 
nam. Đạt đạo là gia nhập hội núi Linh Thứu ở đất phật phương nam. Ở trên 
núi Linh Thứu là chuyển pháp hoa. Có những hội chúng ở trong hư không 
của các phật địa mười phương. Chúng là hiện thân của sự chuyền pháp hoa. 
Như thê, pháp hoa của các phật địa mười phương được chuyên. Không có 
kẽ hở nào dù như một hạt bụi. 

“Sắc là không” là chuyên pháp hoa, không đến và không đi. “Không là 
sắc” là chuyền pháp hoa, không sinh và không chết. Đây không chỉ là khi 
Phật ở thế gian và khi ngài diệt độ. 

Nếu một người nào khác thân mật với ông là nếu ông thân mật với 
người Ấy. Bày tỏ lòng kính trọng là tặng một món quà giông như một viên 
ngọc giâu kín trong tóc hay may vào áo [như được kế trong Kinh Pháp 
Hoa]. Hãy quán xét thấu triệt những giây phút như thế [là pháp hoa 
chuyền]. 

Có sự chuyển pháp hoa hiện thành một bảo tháp cao năm trăm do-tuần 
(yojana) ở trước Phật [Thích-ca-mâu-ni]. Có sự chuyển pháp hoa hiện 
thành Phật Đa Bảo, [Ph.: Prabhutaratna] ngồi trong tháp rộng hai trăm do- 
tuần. Có sự chuyên pháp hoa hiện thành các bồ- tát từ dưới đất hiện lên và ở 
trong hư không, khi tâm không chướng ngại và sắc không chướng ngại. Có 
sự chuyên pháp hoa hiện thành các bỗ-tát từ bầu trời hiện ra và ở trong đất, 
trong khi hòa nhập trong mắt và hòa nhập trong thân. Có núi Linh Thứu ở 
trong tháp, và bảo tháp ở trong núi Linh Thứu. Bảo tháp đứng trong hư 
không. Hư không là hư không như là bảo tháp. Cổ phật [Đa Bảo] ngồi cạnh 
nhau với Phật Núi Linh Thứu [Thích-ca-mâu-m] ở trong tháp, và Phật Núi 
Linh Thứu nhập ngộ vì Phật ở trong tháp. 

Phật Núi Linh Thứu chuyển pháp hoa bằng thân, tâm, và toàn y báo. 
Xuất hiện trên núi Linh Thứu có nghĩa là phật trong tháp thị hiện, vẫn ở nơi 
đất phật xưa và ra đi vô thời hạn. Khi ông truy cứu sự hiện ra và nhập vào, 
đừng theo những ý nghĩ thông thường hay những giải thích của những 
người thuộc Hai Thừa. Chỉ tham học sự chuyên pháp hoa thôi. Ra đi vô 
thời hạn là sự chứng ngộ trang nghiêm do Phật hiện thân. Nó không bị giới 
hạn ở bên trong tháp, ở phía trước phật, bảo tháp, hư không, pháp giới, hay 
núi Linh Thứu. Nó không bị giới hạn ở nửa cõi hay toàn cõi. Nó không bị 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 206 


giới hạn ở duyên của các pháp. Nó ở bên kia suy nghĩ. 

Có sự chuyên pháp hoa, thị hiện thân phật và thuyết pháp, thị hiện thân 
này và thuyết pháp. Có sự chuyền pháp hoa thị hiện thân như là Đề-bà-đạt- 
đa, và có sự chuyên pháp hoa bằng cách nói, “Ông có thê rời hội chúng này 
nếu ông muốn.” Đừng cho rằng thời gian ông chờ đợi [Phật] bằng cách 
chắp tay ngước nhìn là sáu chục tiểu kiếp. Ông có thể gọi thời gian toàn 
tâm chờ đợi vô số kiếp, song ông không thể đo lường phật trí. Ông không 
thê làm thời gian toàn tâm chờ đợi bằng với tầm cỡ của phật trí. Đừng cho 
rằng sự chuyên pháp hoa bị giới hạn ở sự hành trì căn bản đạo của bồ-tát. Ở 
hội chúng liên hoa, có hành động chuyên pháp hoa — “Hôm nay Như Lai 
thuyết giảng Đại Thừa.” Pháp hoa là pháp hoa ngay bây giờ, ở bên kia nhận 
thức và tri thức, ở bên kia biết và hiểu. Như thế, vô lượng kiếp là một sát-na 
tơ tóc của chuyên pháp hoa. Nó là một biểu hiện thọ mạng vô lượng của 
Phật. 

Đã mấy trăm năm qua từ khi Kinh Pháp Hoa được truyền và bắt đầu sự 
chuyên pháp hoa ở Trung Hoa. Nhiều người đã viết luận. Một vài người 
trong những người đó là những bậc sư xuất sắc. Nhưng không một ai đạt 
được và kích hoạt thể tính của sự chuyên pháp hoa như Huệ Năng, Cổ Phật, 
Cao Tổ ở Tào Khê. Bây giờ nghe nó và bây giờ gặp nó là cô phật gặp một 
cổ phật. Chúng ta không ở nơi đất của một cô phật ư? 

Hãy hoan hỉ! Từ kiếp này đến kiếp khác đã có pháp hoa. Khi pháp hoa 
hoạt động từ kiếp này đến kiếp khác, từ ngày này đến ngày khác, dù thân và 
tâm ông mạnh hay yêu, chúng là pháp hoa. Những hoa như thể là kho tàng 
quí hiếm, ánh sáng rực rỡ, chỗ tu tập, rộng rãi và bao la, vĩ đại và lâu dài. 
Khi tâm ông mê, ông bị pháp hoa chuyền. Khi tâm ông ngộ, ông chuyên 
pháp hoa. Quả thật, đây là pháp hoa chuyền pháp hoa. 

[Hãy đề tôi lặp lại:] Khi tâm ông mê, ông bị pháp hoa chuyền. Khi tâm 
ông ngộ, ông chuyên pháp hoa. Khi ông triệt để chứng nghiệm điều này, ấy 
là pháp hoa chuyên pháp hoa. 

Tôn vinh và hiến mình cho giáo lý này thì không khác hơn pháp hoa 
chuyên pháp hoa. 

Bài này được viết tặng Thiên nhân Huệ Đạt” để mừng anh ta xuất gia tu đạo, 
trong mùa an cự năm thứ hai, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1241]. Cạo đầu là 
việc tốt. Cạo đâu nhiều lần tạo nên người xuất gia chân thực. Xuất gia hôm 
nay là quả tự nhiên của năng lực tự nhiên của pháp hoa chuyển trong quá kh. 
Pháp hoa trong giây phút này chắc chăn sẽ kết quả như là pháp hoa trong vị 


19 Huệ Đạt (Nh.: Etatsu). Khoảng t.k. 13, Nhật Bản. Hành giả tụng Kinh Pháp Hoa. Lúc ấy 


là đệ tử của Đạo Nguyên ở chùa Hưng Thánh Bảo Lâm, không biết gì thêm. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 207 


lại. Đó không phải là pháp hoa của Thích-ca-mfẩu-mi, cũng không phải pháp 
hoa của tất cả các bồ-tát, mà là pháp hoa của pháp hoa. Mọi ngày sự chuyên 
pháp hoa là như thực, ở bên kia nhận thức, ở bên kia trì kiến. Pháp hoa xuất 
hiện vào giây phút này, ở bên kia biết, ở bên kia hiểu. Những giây phút quá 
khư là hơi hít vào và hơi thở ra của ông. Những giây phút hiện tại như là pháp 
hoa, kỳ diệu và không thể nghĩ bàn. Tăng Đạo Nguyên, truyền pháp từ Trung 
Hoa, người sáng lập chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm." 


*” Anh dịch: Michael Wenger và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 208 


19. TÂM BÁT KHẢ ĐẮC - 
(Shin fukatoku: Tâm bât khả đắc) 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Tâm quá khứ bất khả đắc. Tâm hiện tại bất khả 
đặc. Tâm vị lai bât khả đắc.” 


Đây là trọng điểm tham học mà các phật tổ đã xoi đường ra các hang và 
giỏ [những cái thấy nhị nguyên giới hạn] từ những gì bất khả đắc trong quá 
khứ, hiện tại, và vị lai. Các ngài đã dùng những hang và giỏ của tự kỷ để 
làm thế. 

Tự kỷ này là tâm bất khả đắc. Suy nghĩ và phân biệt ở chính giây phút 
này là tâm bất khả đắc. Toàn thân sử dụng mười hai giờ trong ngày là tâm 
bắt khả đắc. 

Các phật tổ hiểu tâm là bất khả đắc từ thời gian các ngài đã nhập thất 
[của thầy]. Không nhập thất, thì không có hỏi, trả lời, thấy, và nghe về tâm 
bất khả đắc. Điều này ngay cả những người là thầy dạy kinh luận, hay 
thanh văn và bích-chi phật cũng chưa từng mộng thấy. 

Đây là thí dụ quen thuộc: 

Đức Sơn Tuyên Giám' ”ˆ tuyên bố rằng sư đã làm chủ Kinh Kim Cương, 
tự gọi mình là Chu Vua Kim Cương. Sư tuyên bố rằng mình đặc biệt quen 
thuộc với Thanh Long sớ sao. Sư đã thu thập cả mười hai bộ sớ sao. Rõ 
ràng sư là vô song. Tuy nhiên, sư chỉ là con cháu của các pháp sư văn tự. 

Một lần, khi nghe nói về pháp vô thượng truyền từ người thừa kế đến 
người thừa kế ở phương nam, Đức Sơn cảm thấy rất thách thức. Sư biết hội 
của Long Đàm, Thiền sư Sùng Tín, vì thế vượt núi băng sông mang theo 
sách của mình đến gặp Long Đàm. Trên đường đi, sư dừng lại nghỉ chân và 
thấy một bà lão. 

Đức Sơn nói với bà lão, “Bà làm gì?” 

Bà lão nói, “Tôi bán bánh hồ.” 

Đức Sơn nói, “Xin bán cho tôi vài cái. 

Bà lão nói, “Đại đức, ông dùng bánh làm gì?” 


2ˆ Đức Sơn Tuyên Giám (H.: Deshan Xuanjian, Nh.: Tokusan Senkan). 780-865, Trung Hoa. 


Sư là một nhà bình luận nổi tiếng về Kinh Kim Cương và được gọi là Chu Vua Kinh Kim 
Cương, vì sư họ Chu. Không thể trả lời được câu hỏi đơn giản của một người bán bánh, sư 
đã trở thành một Thiền sinh. Về sau sư trở thành người thừa kế pháp của Long Đàm Sùng 
Tín (Longtan Chongxin), dòng Thanh Nguyên. Dạy ở Đức Sơn, Đảnh [Ding] châu (Hồ Nam). 
Nổi tiếng với giáo lý hét và đánh người học. Được vua ban thụy là Đại sư Kiến Tánh (H.: 
Jianxing, Nh.: Kenshö). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 209 


Đức Sơn nói, “Điểm tâm.” 

Bà lão nói, “Thầy mang theo gì thế?” 

Đức Sơn nói, “Bà không nghe người ta nói về tôi sao? Tôi là Chu Vua 
Kinh Kim Cương. Tôi chuyên về Kinh Kim Cương. Không phần nào của 
kinh mà tôi không thông thạo. Đây là những bình luận quan trọng về kinh 
ấy.” 

Bà lão nói, “Tôi có thể hỏi thầy một câu không?” 

Đức Sơn nói, “Dĩ nhiên, bà có thê hỏi bất cứ điều gì.” 

Bà lão nói, “Người ta bảo tôi rằng Kinh Kim Cương nói, “Tâm quá khứ 
bắt khả đắc. Tâm hiện tại bất khả đắc. Tâm vị lai bất khả đắc." Vậy thì, thầy 
sẽ điểm cái tâm nào bằng những cái bánh này? Nếu thầy trả lời được, tôi sẽ 
biếu thầy vài bánh. Nếu không, tôi sẽ không biếu.” 

Đức Sơn trơ như phỗng không thê trả lời được. Bà lão phất tay áo bỏ đi 
không cho Đức Sơn cái bánh nào. 

Đáng tiếc thật! Ông vua của các nhà luận giải, đã viết lời bình hàng trăm 
cuốn, một giảng sư cả chục năm, đã bị một bà lão từ tốn đánh bại một cách 
dễ dàng chỉ bằng một câu hỏi đơn giản. Có sự khác nhau to lớn giữa những 
người đã nhập thất và thọ nhận sự truyền thụ của một bậc thầy đích thực và 
những người không nhập thất. 

Đức Sơn tự nói với mình, “Bánh hồ vẽ không làm thỏa mãn cơn đói.” 
Bây giờ người ta biết sư là người thừa kế pháp của Long Đàm. 

Phản chiếu về chuyện này, rõ ràng Đức Sơn đã không sáng tỏ sự việc. 
Ngay cả sau khi gặp Long Đàm, sư cũng phải sợ bà lão. Sư là một học nhân 
chưa thuần thục và không phải là một cô phật vượt qua bên kia chứng đắc. 

Mặc dù bà lão làm sư câm miệng, chúng ta không thể nói bà lão là 
người có chân tri hay không. Có thê bà đã nghe nói về tâm bất khả đắc và 
hỏi câu hỏi đó, nghĩ rằng tâm là bất không thể nói được. 

Nếu Đức Sơn đã tỉnh giác đầy đủ, sư đã có thể đáp và biện được bà lão 
Ấy, có chân tri hay không. Đức Sơn chưa phải là Đức Sơn, chúng ta không 
biết hay thấy qua cái hiểu của bà lão. 

Ngày nay những người mặc áo mây và tay áo sương mù [tăng nhân], 
cười Đức Sơn ngu qua sự sáng ngời của bà lão. Chúng ta có thể nghi ngờ 
cái hiểu của bà lão bởi vì khi Đức Sơn không thẻ trả lời, bà lão đã có thê 

ói, “Đại đức, thầy không thê trả lời câu hỏi của tôi. Hãy hỏi tôi câu ấy, tôi 
sẽ trả lời cho.” Nếu bà có thê trả lời Đức Sơn, thì rõ ràng bà thực là người 
chân ngộ. 

Hỏi câu hỏi chưa phải là tạo nên câu nói. Từ xưa chưa từng có trường 
hợp nào một người không nói gì hết được xem là người giác ngộ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 210 


Những lời tuyên bố vô căn cứ như trong trường hợp của Đức Sơn, là vô 
dụng. Không nên châp nhận những người không nói được một câu đúng, 
như trong trường của bà lão. 


Hãy thử nói cho thay Đức Sơn. Khi bị bà lão hỏi, sư nên nói, “Nếu thế, 
đừng bán bánh cho tôi.” Nếu sư đã nói như thế, đó sẽ là một cách thương 
lượng sắc bén về đạo. 

Đức Sơn có thê hỏi bà lão, “Tâm quá khứ bất khả đắc. Tâm hiện tại bất 
khả đắc. Tâm vị lai bất khả đắc. Với cái tâm nào bà sẽ làm thỏa mãn cơn 
đói bằng những cái bánh này?” 

Lúc ấy bà lão nên nói, “Đại đức, ông chỉ biết rằng bánh làm thỏa mãn 
cơn đói của ông. Ông không biết rằng tâm làm thỏa mãn cơn đói của bánh, 
hay tâm làm thỏa mãn cơn đói của tâm.” 

Nếu bà lão nói như thế, Đức Sơn sẽ cô gắng tìm câu trả lời. 

Sau giây phút đó, bà nên nhặt ba cái bánh biếu cho Đức Sơn. Khi Đức 
Sơn cử động nhận bánh, bà lão nên nói, “Tâm quá khứ bất khả đắc. Tâm 
hiện tại bất khả đắc. Tâm vị lai bất khả đắc.” 

Lại nữa, Đức Sơn có thể mở bàn tay ra nhận bánh. Bà lão nên nhặt một 
cái bánh lên đánh Đức Sơn, và nói, “Cái xác không hồn. Chớ trơ như 
phống.” 

Nếu khi nghe những lời này Đức Sơn nói, thì tốt. Nếu không, bà lão nên 
tiếp tục nói nữa. Chỉ phất tay áo ra đi thì không giống như giữ con ong 
chích trong ống tay áo [không đủ sắc bén]. 

Đức Sơn đã không nói với bà lão, “Tôi không thể trả lời. Xin hãy nói 
cho tôi.” Như thế, sư đã không nói những gì đáng lẽ sư nên nói, và không 
hỏi những gì đáng lẽ sư nên hỏi. 

Thương thay! Chuyện bàn luận của Đức Sơn và bà lão về tâm quá khứ 
và tâm vị lai đã không được tâm vị lai nắm bắt. 

Đức Sơn dường như không được sáng tỏ ngay cả sau đó. Hành động của 
sư chỉ là thô thiên. Khi sư học với Long Đàm trong một thời gian lâu, sư tất 
phải có cơ hội bẻ gãy sừng trên đầu Long Đàm [vượt qua thầy] và thọ nhận 
viên ngọc từ hàm [rồng]. Nhưng sư chỉ thổi ngọn đèn cây và thiếu sự truyền 
đăng. 

Do đó, tăng nhân học đạo nên luôn luôn tình tấn. Những người đi con 
đường dễ đều không xứng đáng. Những người tinh tấn đều là phật tô. 

Nói rằng “tâm bất khả đắc) thì giống như mua một cái bánh vẽ và nhai 
nó một miễng một. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 211 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, 
huyện Vũ Trị (UJ), tỉnh Sơn Thành (Yamashiro), trong mùa an cư, năm thứ hai, 
niên hiệu Nhân Trị (Niji) [1241]. '” 


3 Anh dịch: Michael Wenger và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 212 


20. TÂM BÁT KHẢ ĐẶC, PHIÊN BẢN SAU 
(Go Shin Fukatoku: Hậu tâm bầt khả đắc) 


Tâm bắt khả đắc là tất cả các phật. Các phật đã hộ trì đây như là sự giác 
ngộ vô thượng. 

Kinh Kim Cương nói, “Tâm quá khứ bất khả đắc. Tâm hiện tại bất khả 
đắc. Tâm vị lai bất khả đắc.” 

Đây là tâm bất khả đắc của ba giới [dục, sắc, và vô sắc], tâm bất khả đắc 
của tất cả các pháp [sự vật], được tâm bất khả đắc của các phật hộ trì và 
hiện thành. 

Cái hiểu này không thê lãnh hội được mà không có sự tham học với các 
phật, và không thể được đích truyền mà không có sự tham học với các tô. 
Tham học có nghĩa là tu tập với thân vàng mười sáu thước và tu tập với một 
lá cỏ. Tham học với tất cả các phật có nghĩa là tu tập với da, thịt, xương, và 
tủy, và tu tập với nụ cười [của Đại Ca-diếp]. 

Tức là, nó có nghĩa là tu tập với một vị phật đã được đích truyền chánh 
pháp nhãn tạng từ người thừa kế đến người thừa kế; tu tập trực tiếp chỉ vào 
tâm ấn của các phật và các tổ; và thọ nhận xương, tủy, và bộ mặt, cũng như 
thân, tóc, và da. Những người không tham học phật đạo, không vào phòng 
tổ, thì không có chứng nghiệm điều này. Những người không hỏi hay nói 
về phật pháp thì đâu từng mộng thấy nó. 


Khi Đức Sơn đã thông thạo Kinh Kim Cương nhưng chưa chứng đắc đầy 
đủ, sư được gọi là Chu Vua Kinh Kim Cương. Sư tiên tiễn nhất trong tám 
trăm học giả. Sư không chỉ quen thuộc với Thanh Long sớ sao, mà còn góp 
nhặt được mười hai mớ luận giải. Không ai được như sư. 

Khi nghe nói về một vị sư phương nam đã thọ nhận sự truyền đạo vô 
thượng từ người thừa kế đến người thừa kế, Đức Sơn vượt núi băng sông 
mang theo sách của mình đến gặp vị sư kia. Gần đến Long Đàm, sư dừng 
lại đề thở và thấy một bà lão. 

Đức Sơn nói với bà lão, “Bà làm gì?” 

Bà lão nói, “Tôi bán bánh."" 

Đức Sơn nói, “Xin bán cho tôi vài cái.” 

Bà lão nói, “Đại Đức, thầy dùng bánh làm gì,?” 

Đức Sơn nói, “Tôi ăn bánh điểm tâm.” 

Bà lão nói, “Thầy mang gì thế?” 

Đức Sơn nói, “Bà chưa nghe người ta nói về tôi sao? Tôi là Chu Vua 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 213 


Kinh Kim Cương. Tôi chuyên môn về Kinh Kim Cương. Không một phần 
nào của Đo nh mà tôi không năm vững. Đây là những luận giải quan trọng về 
kinh ấy.” 

Bà lão nói, “Tôi có thể hỏi thầy một câu không?” 

Đức Sơn nói, “Dĩ nhiên, hãy hỏi tôi bắt cứ điều gì.” 

Bà lão nói, “Tôi nghe người ta bảo rằng Kinh Kim Cương nói, “Tâm quá 
khứ bất khả đắc. Tâm hiện tại bất khả đắc. Tâm vị lai bất khả đắc. Thầy sẽ 
dùng những cái bánh này đề điểm cái tâm nào? Nếu thầy trả lời được tôi sẽ 
cho thầy mấy cái. Nếu không, tôi sẽ không cho.” 

Trơ như phỗng, Đức Sơn không thê trả lời được. Bà lão liền phất tay áo 
bỏ đi không cho Đức Sơn cái bánh nào. 


Đáng tiếc thay! Vua của những luận giải, đã viết lời bình cho hàng trăm 
quyền, một giảng sư hàng chục năm, đã bị một bà lão từ tốn đánh bại một 
cách dễ dàng bằng một câu hỏi đơn giản. Có sự khác biệt lớn giữa những 
người chưa nhập thất của một bậc thầy đích thực, thọ nhận sự truyền thụ và 
những người không nhập thất và không thọ nhận sự truyền thụ. 

Những người nghe chữ bá: khả đắc và nghĩ rằng tâm mọi người đều là 
bắt khả đắc là không có sự hoạt bát. Những người nghĩ rằng tâm bất khả 
đắc bởi vì mọi người có tâm trật đích. 

Vào giây phút Đức Sơn lần đầu thức ngộ rằng bánh hồ vẽ không thể làm 
no bụng đói và cần gặp chân sư để tu tập đạo. Từ đây sư gặp Long Đàm, 
hiện thành đạo sống của thầy và đệ tử, và trở thành chân nhân. Sư không 
chỉ trở thành cao tổ đối với Vân Môn và Pháp Nhãn mà còn là đạo sư của 
người và trời. 

Khi tôi phản chiếu lại câu chuyện này, rõ ràng Đức Sơn vào lúc đó đã 
không sáng tỏ đại sự. Mặc dù bà lão làm sư câm miệng, chúng ta không thể 
nói bà ây là người có chân tri. Có thể là bà ấ Ấy đã nghe nói về tâm bất khả 
đắc và hỏi câu này, nghĩ rằng tâm là không thê nói được. 

Nếu Đức Sơn tỉnh ngộ đầy đủ, sư đã có thể đáp và biện được bà lão là 
người có chân tri hay không. Nhưng khi ấy Đức Sơn chưa là Đức Sơn, 
chúng ta không biết hay thấy qua cái hiểu của bà lão. Mối nghỉ về bà lão 
vẫn tồn tại. Thấy Đức Sơn không thể nói được lời nào, bà ấy nên nói, “Này 
Đại đức, nêu ông không thê trả lời được, sao ông không hỏi tôi? Tôi sẽ trả 
lời cho ông.” 

Nếu Đức Sơn hỏi và bà lão tự nói được, chân tri của bà ấy đã lộ ra. 
Xương, tủy, và bộ mặt của các cô phật, cũng như hào quang và sự cát tường 
của các ngài đã tiết lộ đạo hạnh cùng nhau tham học. Như thế, Đức Sơn, bà 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 214 


lão, bất khả đắc, vô tận, bánh hồ, và tâm sẽ trở nên tự tại với nắm bắt và 
buông thả. 

Tâm phật bao gồm quá khứ, hiện tại, và vị lai. Mặc dù tâm này và quá 
khứ, hiện tại, và vị lai không tách rời nhau dù là một sợi tóc. Nếu tách rời 
chúng ra, chúng sẽ cách xa đến mười muôn tám ngàn dặm. 

Khi có người hỏi về tâm quá khứ, hãy nói, “Bất khả đắc.” Khi hỏi về 
tâm hiện tại, hãy nói, “Bất khả đắc.” Khi hỏi về tâm vị lai, hãy nói, “Bất 
khả đắc.” 

Đó có nghĩa là không có tâm nào gọi là bất khả đắc. Nhưng có lúc nó 
được miêu tả là bất khả đắc. Đừng nói tâm không thê cùng tận; chỉ nói nó 
bất khả đắc. Đừng nói tâm có thể cùng tận; chỉ nói nó bất khả đắc. 

Khi có người hỏi về tâm quá khứ bất khả đắc, hãy nói, “Sinh tử đến đi.” 
Khi hỏi về tâm hiện tại bất khả đắc, hãy nói, “Sinh tử đến đi.” Khi hỏi về 
tâm vị lai bất khả đắc, hãy nói, “Sinh tử đến đi.” 

Có tâm phật là tường, ngói, và sỏi. Các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai 
nhận ra nó là bất khả đắc. Tường, ngói, và sỏi chỉ là tâm phật. Các phật quá 
khứ, hiện tại, và vị lai nhận ra chúng là bất khả đắc. 

Hơn nữa, cái bất khả đắc của núi, sông, và trái đất to lớn thì ở trong tự 
kỷ; sự bất khả đắc ấy là tâm. Cũng có cái bất khả đắc của “Không chỗ trụ, 
tâm hiện ra.” Tất cả các phật ở mười phương, thuyết giảng tám vạn pháp 
môn trong mỗi kiếp. Tâm bất khả đắc là như thế. 


Vào thời Nam Dương Huệ Trung, Quốc sư Đại Chứng, Tam tạng Đại 
Nhĩ (Tripitaka Daer) từ Ấn Độ đến kinh đô [Trường An ở Trung Hoa]. Đại 
Nhĩ tuyên bố mình có tha tâm thông. Hoàng đề Túc Tông nhà Đường yêu 
cầu Huệ Trung trắc nghiệm vị pháp sư. Đại Nhĩ tham kiến Huệ Trung, lễ 
bái sư, và đứng phía bên phải sư. 

Huệ Trung nói, “Ông có tha tâm thông chăng?” 

Đại Nhĩ nói, “Không hắn vậy.” 

Huệ Trung nói, “Hãy nói lão tăng này ở đâu?” 

Đại Nhĩ nói, “Hòa thượng, ngài là một quốc sư. Sao ngài lại ở sông Tây 
Xuyên xem đua thuyền?” 

Huệ Trung ngừng một chút rồi nói, “Hãy nói hiện giờ tôi ở đâu?” 

Đại Nhĩ nói, “Hòa thượng, ngài là thầy một nước. Sao ngài lại ở trên cầu 
Thiên Tân ngắm khi vui đùa?” 

Huệ Trung lại nói, “Hãy nói hiện giờ tôi ở đâu?” 

Đại Nhĩ cố xem một lúc nhưng không thê biết được Huệ Trung ở đâu. 

Huệ Trung hét, “Ông bị dã hồ tỉnh ám rồi. Ông chăng có tha tâm thông.” 

Đại Nhĩ im lặng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 215 


Không hiểu điều này thì không tốt. Một phật tổ và một pháp sư Tam 
Tạng không giống nhau. Họ cách xa nhau như trời cách xa đất. Một phật tổ 
sáng tỏ phật pháp và một pháp sư Tam Tạng thì không. Quả thật, một cư sĩ 
có thể là một pháp sư Tam Tạng chuyên về văn học. Như thế, dù cho Đại 
Nhĩ không chỉ thông thạo các ngôn ngữ của Ấn Độ mà cũng đắc tha tâm 
thông, ông ta chưa bao giờ mộng thấy thân và tâm của phật đạo. Khi gặp 
Huệ Trung, ông ta đã bị đánh bại. 

Khi tham học tâm theo phật đạo, tất cả mọi sự vật đều là tâm, có ba giới 
không tách rời tâm, không tách rời tâm là không tách rời tâm, phật là tâm. 
Đừng nhằm tâm ta hay tâm người trong phật đạo. Đừng vô ích trôi xuống 

sông Tây Xuyên. Đừng tưởng tượng câu Thiên Tân. Đề giữ gìn thân và tâm 
của phật đạo, hay học làm ông chủ trí tuệ trong phật đạo. Trong phật đạo 
này, toàn thể trái đất là tất cả tâm; nó không thay đổi do xuất hiện hay biến 
mắt. Toàn thê pháp là tất cả tâm. Hãy hiểu rằng toàn thể tâm là sự làm chủ 
trí tuệ. 

Đại Nhĩ không thấy điều này. Ông Ấy, chỉ là một con chồn hoang thành 
tinh [dã hồ tinh]. Vì thé, ông ây không thấy tâm của Huệ Trung và hiểu tâm 
sư theo hai câu hỏi trước. Ông ấy là một con chồn hoang thành tỉnh lãng 
phí lừa dối với đua thuyền và chơi đùa với khi. Làm sao ông ấy có thể thấy 
được Huệ Trung? Rõ ràng ông ấy không biết Huệ Trung ở chỗ nào. 

Đại Nhĩ đã không nghe lời nói trong câu hỏi thứ ba của Huệ Trung Hãy 
nói lão tăng đáy ở đâu. Nếu nghe, ông ấy đã hỏi nghĩa của câu hỏi. Nhưng 
ông Ấy đã không nghe, vì thế ông ấy lạc, mắt câu hỏi. 

Nếu Đại Nhĩ đã học phật pháp, ô ông ấy đã nghe lời nói của Huệ Trung và 
thấy tâm của Huệ Trung. Bởi vì ông ấy đã không học phật pháp, ô ông ây đã 
lãng phí cơ hội gặp bậc đạo sư của người và trời. Thương thay! Buôn thay! 

Làm sao một học giả của Ba Tạng có thê đến gần được sự tu hành của 
các phật tổ? Hơn nữa, các luận sư và Tam Tạng sư ở Ấn Độ không bao giờ 
có thể hiểu được sự tu hành của Huệ Trung. Những øì một pháp sư Tam 
Tạng biết thì Đế-thích (Indra) hay một luận sư nên biết. Những gì Đề-thích 
hay một luận sư biết biết thì một bồ-tát của hàng mười thánh hay ba hiền, 
hay một bồ-tát ứng viên sẽ thành phật có thể đạt đến. Nhưng một bồ-tát của 
hàng mười thánh hay ba hiền, hay một bồ-tát ứng viên sẽ thành phật không 
thể biết được thân và tâm của Huệ Trung. Nói về thân và tâm của nhà phật 
thì giống như thế. Hãy biết điều này và tin đây là như thế. 


Pháp của đại bồn sư của chúng ta, Phật Thích-ca-mâu-ni, không giống 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 216 


như pháp của dã hồ tinh trong Hai Thừa hay những kẻ ngoại đạo. Như thế, 
các tôn sư thời xưa đã thương lượng câu chuyện này. Đây là một vài thí dụ. 


Một ông tăng hỏi Triệu Châu, “ “Tại sao Đại Nhĩ không thấy Huệ Trung ở 
đâu?” 

Triệu Châu nói, “Huệ Trung ở trên chót mũi của Đại Nhĩ, nên ông ta 
không thấy Huệ Trung.” 


Một ông tăng hỏi Huyền Sa, “Tại sao Đại Nhĩ không thấy Huệ Trung 
trên chót mũi của mình?” 
Huyền Sa nói, “Bởi vì ông ta quá gân.” 


Hải Hội Thủ Đoan nói, “Nếu Huệ Trung ở trên chót mũi của Đại Nhĩ, tại 
sao lại khó thây? Bởi vì Đại Nhĩ không biệt Huệ Trung ở trong tròng mặt 
mình.” 


Tuyết Đậu [Trùng Hiến]!” nói, “Ông thua rồi. Ông thua rồi.” 


Một ông tăng hỏi Ngưỡng Sơn, `” “Tại sao Đại Nhĩ không thể trả lời lần 
thứ ba sau một thời gian lâu?” 

Ngưỡng Sơn nói, “Hai lần đầu sư nhập vào trần cảnh. Nhưng sau đó sư 
nhập vào tự thọ dụng tam-muội.'” Vì vậy, ông ấy không thể thấy được Huệ 
Trung.” 


Năm vị sư này đã đánh trọng điểm nhưng vẫn trật sự hành trì của Huệ 
Trung. Giông như nói Đại Nhĩ không được nó lân thứ ba nhưng đã được hai 


1* Tuyết Đậu Trùng Hiển (H.: Xuedou Zhongxan, Nh.: Setchõ Jũken). 980-1052, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Trí Môn Quang Tộ (Zhimen Guangzuo), tông Vân Môn. Dạy ở núi 
Tuyết Đậu, Minh châu (Triết Giang). Là một thi sĩ nổi tiếng, biên tập công án của sư trở 
thành căn bản của Bích Nham Lục. Tên thụy là Thiền sư Minh Giác (H.: Mingjiao, Nh.: 
Myökaku). 

3 Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (H.: Yangshan Huiji, Nh.: Gyöza/Kyözan Ejaku). 803-887, Trung 
Hoa. Bị cha mẹ phản đối, sư chặt đứt hai ngón tay để tỏ quyết tâm làm tăng nhân. Khi 
còn trẻ, sự tham học với Bách Trượng Hoài Hải. Sự giống như Xá-lợi-phất, cho một trăm 
câu trả lời cho một câu hỏi, và sư được gọi là Tiểu Thích Ca. Theo hầu Qui Sơn Linh Hựu, 
sư chăn trâu ba năm. Trở thành người thừa kế pháp của Qui Sơn. Dạy ở Ngưỡng Sơn, 
Viên châu (Giang Tây). Đôi khi người ta nói là sư có tài tiên tri, sư cũng dùng hình đồ tròn 
(viên tướng) trong giáo lý của mình. Tông Qui Ngưỡng một phần mang tên sư. 

_ Tự thọ dụng tam-muội (jijuyũ zammai), nghĩa đen, tự nhận và dùng tam-muội 
(samadhi). Sự chứng đắc và dùng niềm vui tam-muội. Trái với tha thọ dụng tam-muội 
(tajuyũ zammai) dùng tam-muội trợ giúp những chúng sinh khác. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 217 


lần đầu. Đây là họ đã trật như thế nào. Những người tham học sau này nên 
biết vậy. 

Về năm vị sư này tôi có hai điều nghi ngờ. Một: Họ không biết tại sao 
Huệ Trung trắc nghiệm Đại Nhĩ. Họ không biết thân và tâm của Huệ Trung. 

Bây giờ, lý do tôi nói rằng họ không biết tại sao Huệ Trung trắc nghiệm 
Đại Nhĩ là như vầy: Huệ Trung nói, /#!ãy nói lão tăng đây ở đâu. Đây là 
cách sư hỏi Đại Nhĩ có biết phật pháp không. Nếu Đại Nhĩ biết phật pháp, 
ông ta sẽ thương lượng câu hỏi của Huệ Trung trong phật pháp. Thương 
lượng nó trong phật pháp là hỏi ở chỗ nào, đây, kia, giác ngộ vô thượng, 
chứng đắc bát-nhã, tánh không, trái đất, am cỏ, hay chỗ có kho tàng. 

Đại Nhĩ không hiểu tâm của Huệ Trung và phí công trình kiến giải của 
thường nhân hay Hai Thừa. 

Huệ Trung lại hỏi, #ấy nói lão tăng này ở đâu. Đôi với câu hỏi này Đại 
Nhĩ đã trình một lời nói khác không có kết quả. 

Cuối cùng Huệ Trung lại hỏi, Hãy nói lão tăng này ở đâu. Đại Nhĩ suy 
nghĩ một lúc nhưng không nói gì. Ông ta đrơ như phống. Rồi Huệ Trung 
mắng ông ta, nói, Ông bị dã hồ tỉnh ám rồi. Ông không có tha tâm thông. 
Nhưng Đại Nhĩ không thê nói gì. 

Khi tôi phản ánh chuyện này, tất cả năm sư đều nghĩ rằng lời phê bình 
của Huệ Trung chỉ ra rằng Đại Nhĩ biết sư ở đâu vào hai lần đầu nhưng lần 
thứ ba thì không biết. Không phải thế. Huệ Trung mắng Đại Nhĩ là dã hồ 
tinh và chưa từng mộng thấy phật pháp. Đó không phải là Đại Nhĩ biết sư ở 
đâu trong hai lần đầu nhưng không biết lần thứ ba. Huệ Trung đang mắng 
Đại Nhĩ suốt tất cả. 

Trọng điểm của Huệ Trung là: Có tha tâm thông trong phật pháp không? 
Nếu có, hãy thương lượng “tha” [người khác] trong phật pháp, hãy thương 
lượng “tâm” trong phật pháp, và hãy thương lượng “hiểu” trong phật pháp. 
Tuy nhiên, Huệ Trung nghĩ những câu nói của Đại Nhĩ không dính líu gì 
đến phật pháp và không thể gọi đó là phật pháp. Lý do sư trắc nghiệm Đại 
Nhĩ ba lần là đù cho Đại Nhĩ có câu trả lời đúng lần thứ ba, những gì ông ta 
nói hai lần đầu không phải giáo lý của phật pháp và đó không phải là những 
gì Huệ Trung đang hỏi. Đại Nhĩ nên bị phê bình. Huệ Trung hỏi ông ta ba 
lần để xem Đại Nhĩ có hiểu nghĩa thật của câu hỏi. 

Thứ nhì, tôi nói năm vị sư này không hiểu tâm của Huệ Trung. Lý do là: 
Đại Nhĩ không biết và hiểu thân và tâm của Huệ Trung. Các bồ-tát của 
hàng mười thánh và ba hiền không thể đạt đến thân và tâm của Huệ Trung. 
Những ứng viên thành phật hay những người có tri kiến tương đương với 
phật không thê sáng tỏ thân và tâm của Huệ Trung. Làm sao một người tầm 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 218 


thường như Đại Nhĩ có thê hiểu được thân và tâm của Huệ Trung? Hãy 
minh bạch điều này. 

Những ai giả sử rằng Đại Nhĩ có thể biết và đạt đến thân và tâm của Huệ 
Trung làm như vậy bởi vì chính họ không biết thân và tâm của Huệ Trung. 
Nếu ông nói rằng những người hiểu tâm của người khác có thê biết Huệ 
Trung, vậy thì những người tu Tiểu Thừa hiểu sư không? Không. Họ còn 
chưa thê đến gần được Huệ Trung. Ngày nay, có nhiều người tu Tiêu Thừa 
đọc kinh điển Đại Thừa. Họ cũng không biết thân và tâm của Huệ Trung. 
Và họ còn chưa mộng thấy thân và tâm của phật pháp. Ông nên biết rằng dù 
cho họ đọc kinh điển Đại Thừa, họ là người tu Tiêu Thừa. Những người tu 
luyện thần thông không hiểu thân và tâm của Huệ Trung. 

Chính Huệ Trung cũng không thể đo lường được thân và tâm của mình. 
Lý do là tu thì không bao giờ có ý định trở thành phật. Do đó, ngay cả mắt 
phật cũng không thấy chúng. Cơ rơi khỏi lồng chim hay lưới cá. Nó không 
bị lồng chim hay lưới cá ràng buộc. 


Nên cùng nhau xem qua cái thấy của năm vị sư. Triệu Châu nói, #uệ 
Trung ở trên chót mũi của Đại Nhĩ, nên ông ấy không thể thấy sư. Câu này 
có nghĩa gì? Sư đã nhằm, vì sư luận cành mà không làm sáng tỏ rễ. Làm 
sao Huệ Trung có thê ở trên chót mũi của Đại Nhĩ? Đại Nhĩ không có mũi. 
Cũng vậy, Triệu Châu cho ấn tượng rằng Huệ Trung và Đại Nhĩ đã thấy 
nhau. Nhưng họ không gần nhau. Người có mắt sáng nên hiểu điều này. 

Huyền Sa nói, Bởi vì ông fa quá gân. Đại Nhĩ không gần chút nào. Ông 
ấy không phải là hàng xóm của Huệ Trung. Làm sao Huyền Sa có thể nói 
quá gân được? Sư không biết quá gần, sư không tham học guá gân. Đây là 
xa, cách xa phật pháp. 

Ngưỡng Sơn nói, Hai lần đâu sư hòa với cảnh, lần thứ ba sư vào tự thọ 
dụng tam-muội. Vì vậy, ông ấy không thể thấy Huệ Trung. Mặc dù danh 
Tiểu Thích Ca của sư chiếm ưu thế ở Ấn Độ, đó không phải là sư không có 
lỗi. Nếu sư nói rằng sự gặp gỡ đích thực thì luôn luôn hòa với cảnh, đó 
giống như nói không có sự gặp gỡ thật của các phật tổ, hay giống như nói 
răng không có hành động làm ra thọ ký và tạo ra phật. Ngưỡng Sơn chỉ ra 
rằng Đại Nhĩ biết Huệ Trung ở đâu hai lần đầu. Tôi nên nói Ngưỡng Sơn 
không biết đù là sợi lông giáo lý của Huệ Trung. 

Cũng vậy, Huyền Sa phê bình Đại Nhĩ, Ông có thực sự thấy Huệ Trung 
hai lần đầu không? Câu nói này chứng tỏ nói những gì cần nói. Nhưng 
dường như Huyền Sa chỉ ra rằng Đại Nhĩ thấy Huệ Trung giống như là 
không thấy. Điều này không đúng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 219 


Khi nghe Huyền Sa, Tuyết Đậu nói, Ông thua rồi. Ông thua rồi. Tuyết 
Đậu nói như thế vì sư chấp nhận Huyền Sa. Sư không nên nói thế nếu sư 
không chấp nhận. 

Hải Hội Thủ Đoan nói, Nếu Huệ Trung ở trên chóp mũi của Đại Nhĩ, vì 
sao lại khó thấy? Bởi vì Đại Nhĩ không biết Huệ Trung ở bên trong tròng 
mắt mình. Sư cũng bàn về lần thứ ba. Sư nên phủ nhận cái thấy Huệ Trung 
của Đại Nhĩ hai lần đầu, nhưng sư đã không phủ nhận. Làm sao sư có thể 
biết rằng Huệ Trung ở trên chót mũi hay trong tròng mắt của Đại Nhĩ? 


Năm vị sư xưa này đều không rõ ràng về giáo lý của Huệ Trung. Dường 
như họ không theo đuổi đủ phật pháp. 

Hãy biết rằng Huệ Trung là một vị phật xuất chúng trong thời sư. Sư đã 
đích thực thọ nhận sự truyền chánh pháp nhãn tạng. Đó là lý do tại sao các 
học giả Tiểu Thừa học kinh luận không đến gần sư được. 

Có thê xem “Tha tâm thông” như là thấy ý nghĩ của người khác theo 
quan điểm Tiểu Thừa. Nghĩ răng những học giả Tiểu Thừa như thế học 
kinh luận hiểu được một nửa hay ngay cả một sợi lông của Huệ Trung là 
sai. Ông chỉ nên biết rằng họ không có một ý niệm nảo về giáo lý của Huệ 
Trung. 

Ông có thê nghĩ rằng Đại Nhĩ biết Huệ Trung ở đâu hai lần đầu nhưng 
lần thứ ba thì không biết; rằng không nên phê bình ông ta vì ông ta đã đúng 
được hai trong ba lần, và ông ta không hoàn toàn sai. Vậy thì ai phê bình 
Đại Nhĩ, ai tin tưởng Huệ Trung? 

Ý muốn của Huệ Trung là phê bình Đại Nhĩ vì không chứng nghiệm 
thân và tâm của phật pháp. Năm vị sư đã mắc phải những lỗi như thế. 
Không sư nào nắm được giáo lý của Huệ Trung. 

Huệ Trung biểu thị cái tâm bất khả đắc của phật đạo. Không khó để tin 
rằng những người không hiểu giáo lý này hiểu được những giáo khác. Hãy 
biết rằng đôi khi các sư xưa mắc hết lỗi này đến lỗi khác. 


Một ông tăng hỏi Huệ Trung, “Thế nào là tâm cô phật?” 
Huệ Trung nói, “Tường, ngói, sỏi. 
Đây là tâm bất khả đắc. 


Lần khác một ông tăng hỏi, “Thế nào là tâm thường tại của tất cả các 
phật?” 
Huệ Trung nói, “Tôt là thây hoàng đê.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 220 
Đây lại là thương lượng tâm bất khả đắc. 


Một lần Đề-thích (Indra) hỏi Huệ Trung, “Làm sao chúng ta được giải 
thoát khỏi những việc làm hàng ngày?” 

Huệ Trung nói, “Ông được giải thoát bằng cách tu đạo.” 

Đế-thích hỏi thêm, “Thế nào là đạo?” 

Huệ Trung nói, “Tâm nhất thời là đạo.” 

Đế-thích nói, ““Thế nào là tâm nhất thời?” 

Huệ Trung giơ một ngón tay lên và nói, “Đây là căn bản của bát-nhã. Đó 
là lưới ngọc.” 

Đế-thích lễ bái thật sâu. 


Có nhiều bàn luận về thân và tâm theo quan điểm phật đạo ở các hội 
chúng của các phật và các tô. Tham học những bàn luận ây thì ở bên kia 
tâm với của lý trí của phàm và thánh. Hãy tham học tâm bât khả đăc. 


Viết tại chùa Hưng Thánh Bảo Lâm vào một ngày an cư mùa hạ, năm thứ 
hai, niên hiệu Nhân Trị (Ninji)[ 1241]. '”” 


* Anh dịch: Michael Wenger và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 221 


21.GƯƠN G XƯA 
(Kokyö: Cô kính) 


Những gì tất cả các phật và các tổ hộ trì và truyền cho, từ người đến người, 
là một cái gương xưa. Đây là một cái thấy, một bộ mặt, một hình tượng, 
một sự đúc khuôn [của tắm gương đồng]; một tu và một ngộ. Khi người hồ 
đến, người hồ hiện trong một vạn tám ngàn sắc tướng. Khi người Hán đến, 
người Hán hiện vạn năm trong một niệm. Khi cái cũ đến, cái cũ hiện. Khi 
cái mới đến, cái mới hiện. Khi phật đến, phật hiện. Khi tổ đến, tổ hiện. 


Tôn giả Già-da-xá-đa (Gayashata), tổ sư thứ mười tám, là người xứ Ma- 
đề (Madhya), Ấn Độ. Tổ họ là Uất-đầu-lam (Uddaka-Ramaputta). Cha tên 
là Thiên Cái, mẹ tên là Phương Thánh. Bà nằm mộng thấy một vị thần vĩ 
đại đang nhìn một cái gương lớn. Chẳng bao lâu bà có thai, và trong bảy 
ngày bà sinh Già-da-xá-đa. Lúc sinh, da của Già-da-xá-đa như ngọc lưu ly 
đánh bóng. Trước khi được tắm lần đầu tiên, tổ tự nhiên đã sạch sẽ và thơm 
tho. Tổ luôn luôn thích yên tĩnh và nói năng khác với những đứa trẻ bình 
thường. 

Tổ sinh ra cùng với một cái gương tròn sáng. Đây là điều phi thường. 
“Sinh cùng với” không có nghĩa là cái gương tròn đến từ thai cung của mẹ 
tổ. Già-da-xa-đa sinh ra từ thai cung của mẹ, nhưng vào lúc sinh ngài cái 
gương tự nhiên hiện ra gần kề Già-da-xá-đa và trở thành bạn đồng hành 
hàng ngày của tô. 

Cái gương này không phải tầm thường. Khi cậu bé đến gần, cái gương 
đứng lên, nó ở trong tay cậu bé tựa như cậu cầm nó, và phản chiếu mặt cậu. 
Khi cậu đi, cái gương đi theo, phản chiếu thân cậu. Khi cậu ngủ, cái gương 
che cậu giống như cái lọng hoa. Khi cậu ngồi dậy, cái gương ở phía trước 
cậu. Như thế, chiếc gương đồng hành với cậu trong mọi hoạt động. 

Tất cả các giáo lý của các phật từ quá khứ, hiện tại, và vị lai có thể thấy 
được trong cái gương ấy. Mọi khía cạnh của thiên sự và nhân sự được phản 
chiếu rõ ràng trong gương. Cái gương này có thẻ tiết lộ bắt cứ giáo lý nào, 
xưa hay nay, rõ hơn kinh điền. Tuy nhiên, khi cậu bé xuất gia và thọ giới, 
cái gương biến mất. Người gần và xa đều ngưỡng mộ những việc xảy ra phi 
thường này. 

Mặc dù không thể so sánh cái [gương] này với bất cứ cái gì trong thế 
giới Ta-bà này, chúng ta nên xem có thể tìm được cái gì tương tự trong bất 
cứ thế giới nào không. Hãy biết rằng kinh điển khắc trên cây và đá, các thầy 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 222 


hoạt động trong nông trang và làng mạc, giấy vàng và quyên đỏ — đây là tất 
cả những cái gương tròn. Làm sao chúng ta có thể xem Già-da-xá-đa là 
ngoại lệ? 

Một lần, khi Già- da -xá-đa đang du phương, sư thấy Tôn giả Tăng-già- 
nan-đề (Sanghanandi)' và tiễn đến gần Tôn giả. 

Tăng-già-nan-đề hỏi, “Con có sẵn lời gì chăng?” 

Hãy hiểu rằng đây không chỉ là một câu hỏi. 

Già-da-xá-đa nói bài kệ: 


Chư phật gương tròn lớn. 
Trong ngoài không ám chướng. 
Hai người một cái hiểu. 

Tâm và mắt giống nhau. 


Làm sao cái gương tròn lớn của tất cả các phật cùng sinh ra với Già-da- 
xá-đa? Từ khi sinh, tổ đã mang tới sự sáng tỏ của cái gương tròn lớn. Tất cả 
các Phật đều tham học và thấy cái gương này. Tất cả các phật đều phóng 
hình ảnh của cái gương này. 

Cái gương tròn lớn ở bên kia trí tuệ và chân lý, ở bên kia tánh và tướng. 
Mặc dù có cái gì đó gọi là gương tròn lớn trong giáo lý của hàng mười 
thánh và ba hiền [các bồ-tát], nó không giống như cái gương tròn lớn của 
tất cả các phật. Không phải tất cả các phật giới hạn ở trí tuệ. Các phật có trí 
tuệ, nhưng chúng ta không xem trí tuệ là các phật. Hãy biết rằng nói về trí 
tuệ không phải là biểu hiện tối hậu của phật đạo. 

Dù cho ông thấy hay nghe nói rằng cái gương tròn lớn của tất cả các 
phật sinh ra cùng với ông, có một giáo lý nữa. Cái gương tròn lớn này 
không thuộc về đời này hay đời khác. Nó không phải là cái gương bằng 
ngọc, cái gương bằng đồng, cái gương bằng thịt, hay cái gương bằng tủy. 

Bài kệ là do cái gương tròn hay do cậu bé nói? Dù cho đứa trẻ thơ nói 
bài kệ bốn dòng này, cậu ta chưa bao giờ học nó trong kinh điển hay với 
một vị thầy nào. Cậu nói bài kệ này bằng cách cầm cái gương tròn lên. Từ 
lúc còn là một đứa con nít, cậu ta đã luôn luôn nhìn cái gương này. Dường 
như cậu ta đã có cái hiểu này từ lúc sinh. Cái gương tròn lớn sinh cùng với 


3 Tăng-già-nan-đề (Sanghänanda). Hoàng tử của Vua Bảo Trang Nghiêm (Ratnavyuha) ở 
thành Thất-la-phiệt (Shrãvastï), vương quốc Kaushala. Tổ đã có thể nói được chẳng bao 
lâu sau khi sinh và tiếp tục ca tụng giáo lý của Phật. Khi còn trẻ, tổ đã được cho phép xuất 
gia và học với sa-môn Thiền Lợi Đa (Dhyanartha) trong khi còn ở tại hoàng cung. Nhưng 
tổ đã rời bỏ hoàng cung vào một đêm và trở thành một nhà sư hành cước. Tổ trở thành 
Tổ thứ mười bảy trong truyền thống Thiền Ấn Độ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 223 


cậu bé, hay cậu bé đã sinh cùng với cái gương tròn lớn? Cái gương tròn lớn 
và cậu bé tất phải sinh cùng với nhau trước và sau. 

Cái gương tròn lớn là sức mạnh của tất cả các phật. Trong ngoài không 
ám chướng có nghĩa là không có bên trong nào khác hơn bên ngoài, và 
không bên ngoài nào có bất cứ ám chướng gì bên trong. Cái gương này 
không có phía trước hay phía sau. 

Vì hai người một cái hiểu và tâm và mắt giống nhau, giống nhau có 
nghĩa là người này gặp người kia. Hình ảnh bên trong có tâm, mắt, và một 
cái hiểu. Sự phản chiêu bên ngoài có tâm, mắt, và một cái hiểu. Thân, tâm, 
và y báo [của hai người] hiện ra giống như bên trong và bên ngoài. Không 
có ta cũng không có người. Hai người gặp nhau, hai người giống nhau. 
Người được gọi là ta, ta trở thành người. 

Tâm và mắt giống. nhau. Giống nhau là tâm và mắt. Giống như nói rằng 
tâm và mắt cả hai giống nhau. Tâm và mắt giống nhau như Tổ sư thứ ba 
[Giám Trí - Gương Trí] hay Tổ sư thứ sáu [Đại Giám —- Gương Lớn]. Mắt 
và mắt giống nhau y như mắt đạo hòa nhập trong mắt. 

Đây là nghĩa của những lời nói của Già-da-xá-đa. Đây là những gì tổ 
trình với Tăng-già-nan- -đề khi gặp. Hãy lấy những lời này và tham học mặt 
phật, mặt tổ, của gương tròn lớn như là một thành viên trong gia đình của 
Cái gương xưa. 

Khi Huệ Năng, người sau này trở thành Thiền sư Đại Giám, [Tổ sư thứ 
sáu của Trung Hoa, cũng là|: Tổ sư thứ ba mươi ba [sau Đại ca- -diếp], đang 
tu tập trong pháp hội của Hoằng Nhẫn, Tổ sư thứ năm, trên núi Hoàng Mai, 
sư đã viết một bài kệ trên tường và trình nó với Hoằng Nhẫn: 


Bồ-đề vốn không cây, 
Gương sáng cũng không đài, 
Xưa nay không một vật: 
Chỗ nào bám bụi trần?!”? 


Hãy tham học những lời này. Người thời sau gọi Huệ Năng là cổ phật. 
Ví dụ, Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần nói, “Kính bái chân Cổ Phật Tào 
Khê.” 


13 Kịnh Pháp Bảo Đàn viết: 


“Bồ-đề bổn vô thọ, 
Minh cảnh diệc phi đài. 
Bổn lai vô nhất vật, 
Hà xứ nhạ trần ai?” ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 224 


Như thế, hãy biết rằng gương sáng mà Huệ Năng nói là Xưa nay không 
một vật: Chỗ nào bám bụi trần? Gương sáng không có đài là huyết mạch. 
Hãy thương lượng điều này. Mọi sự vật trong sáng là gương sáng. Vì thế 
nên nói, “Khi sáng đến, hãy gặp nó với sáng.” 

Làm sao có thể có bụi ở chỗ nào? Như vậy, nó không ở chỗ nào hết. 
Hơn nữa, trong toàn thể thế giới mười phương, có bụi nào không phải là 
gương? Hãy biết rằng toàn thê thế giới không phải là thế giới bụi trần, mà 
là mặt gương xưa. 


Một ông tăng trong hội của Nam Nhạc, Đại sư Đại Huệ, hỏi, “Khi 
gương đúc thành tượng, 'Š° ánh sáng đi đâu?” 

Nam Nhạc nói, “Diện mạo trước khi ông trở thành tăng nhân bây giờ ở 
đâu?” 

Ông tăng nói, “Sao gương không chiếu soi sau khi đúc thành tượng?” 

Nam Nhạc nói, “Dù không chiếu soi, nó không có một điểm nào lừa 
đôi.” 

Lời nói của Nam Nhạc biểu thị sự chứng ngộ rằng bất cứ vật gì phản 
chiếu trong gương cũng tạo thành hình ảnh. Mặc dù gương không phải 
vàng hay ngọc, ở bên kia sự chiếu sáng hay phản chiếu, nó vẫn đúc thành 
tượng — đây là cái học tối hậu về gương. 

Ảnh sáng đi đâu là khi gương đúc thành tượng. Điều đó có nghĩa là hình 
ảnh đi đến chỗ hình ảnh, và hình tượng phản chiếu gương. 

Diện mạo trước khi ông trở thành tăng nhân bây giờ ở đâu?chiêu sáng 
diện mạo bằng cách cầm gương lên. Vào giây phút này, diện mạo nào là 
diện mạo của ta? 

Dù nó không chiếu soi, không có một điểm nào lừa dối có nghĩa là 
gương không chiếu soi và không lừa dối. Hãy hiểu nó như là “Biển lớn khô 
cạn nhưng không lộ đáy.” Đừng làm phiền nó, đừng lay động nó. 

Hãy thương lượng thêm nữa: Hãy lấy tượng và làm nó thành gương. Ở 
chính giây phút này, với hàng trăm hàng vạn sự chiếu soi, mọi điểm đều là 
lừa dôi. 


Tuyêt Phong, Đại sư Chân Giác, một hôm dạy chúng, “Nếu các ông 
muôn hiệu đại sự, thì như cái gương xưa tôi có nơi tôi. Khi người hô đên, 
người hô hiện. Khi người Hán đên, người Hán hiện.” 

"89 Ngày xưa, gương soi được làm bằng đồng, nên có thể dùng gương đồng đúc thành 
tượng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 225 


Huyền Sa bước ra nói, “Khi hòa thượng bỗng nhiên gặp gương sáng 
hiện thì thế nào?” 

Tuyết Phong nói, “Hồ và Hán đều biến mắt.” 

Huyền Sa nói, “Con hiểu khác.” 

Tuyết Phong nói, “Ông hiểu thế nào?” 

Huyền Sa nói, “Xin hãy hỏi con.” 

Tuyết Phong nói, “Khi ông hốt nhiên gặp gương sáng hiện thì thế nào?” 

Huyền Sa nói, “Một trăm mảnh vỡ.” 


Hãy thương lượng đại sự mà Tuyết Phong nói đến một chút — nó là cái 
gì? Hãy nhìn vào cái gương xưa của Tuyết Phong một chút. Câu nói m0 
cải gương xưa tôi có nơi tôi có nghĩa là cái gương thì hoàn toàn vô biên và 
không có giới hạn bên ngoài hay bên trong. Nó là viên ngọc lăn trên tắm 
ván. 

Khi người hô đến, người hô hiện là [chứng nghiệm toàn triệt của] một 
người râu đỏ. Khi người Hán đến, người Hán hiện có nghĩa là người này 
bản lai đã sống [ở đất văn minh] cùng với ba hay năm đại, từ khi thời gian 
bắt đầu. Tuyết Phong thị hiện người Hán với năng lực của gương xưa. Bởi 
vì người Hán này không chỉ là người Hán, người Hán hiện. Về lời nói của 
Tuyết Phong, Hồ và Hán đếu biến mắt, tôi nói thêm là cái gương cũng biến 
mất. 

Về lời nói của Huyền Sa vỡ thành trăm mảnh, hãy để tôi nói: Bây giờ tôi 
đang yêu cầu ông: Hãy cho tôi những mảnh vỡ ấy. Làm sao ông có thể cho 
tôi cái gương sáng ấy? 


Hoàng Đề có một bộ gương mười hai cái. Theo truyền thuyết, những cái 
gương ấy do Ngọc Hoàng Thượng Đề ban cho. Theo một truyện khác, thì 
chúng là do Quảng Thành [Guangcheng] ở núi Không Động [Kongdong] 
tặng Hoàng Đề. 

Mỗi cái gương được dùng vào mỗi giờ trong ngày, mỗi tháng trong năm, 
và mỗi năm trong chu kỳ mười hai năm. 

Người ta nói rằng những cái gương này là kinh thư của Quảng Thành, 
người dạy hoàng để rằng những cái gương này tiêu biểu cho mười hai giờ 
trong ngày và vân vân, và hoàng đề nên dùng những cái gương này để phản 
chiếu quá khứ và hiện tại. 

Nếu mười hai giờ không phải là những cái gương, làm sao người ta có 
thể phản chiếu quá khứ và hiện tại? Nếu mười hai giờ không phải là những 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 226 


cái gương, làm sao có thể có được sự phản chiếu? 

Những gì chúng ta gọi là mười hai giờ là mười hai mặt. Mười hai mặt là 
mười hai cái gương. Quá khứ và hiện tại là cái làm ra mười hai giờ. 

Quảng Thành dạy cái hiểu này cho hoàng để. Mặc dù những lời này là 
của một người ngoại đạo, chúng tiêu biểu cái gương người Hán hiện. 

Hoàng Đề, ngôi xe đến, đi bằng hai đầu gối vào Không Động và hỏi 
Quảng Thành về đạo. 

Quảng Thành nói, “Gương là căn bản của âm dương điều hành ngài. Có 
ba cái gương bên trong ngài: trời, đất, và người. Những cái gương này 
không thấy cũng không nghe. Nếu ngài giữ chúng trong tâm và giữ im lặng, 
thân ngài sẽ đúng — luôn luôn tịch tĩnh, luôn luôn thanh tịnh. Thân ngài sẽ 
không làm phiền tâm ngài, và ngài có thê sống lâu.” 


Ngày xưa các hoàng đề điều hành thế gian và đạo lớn với ba cái gương 
này. Những người sáng tỏ đạo lớn được xem là chúa tê của trời và đất. 

Một người thế tục nói, “Hoàng đề Thái Tông ˆ [nhà Đường] xem người 
khác là cái gương của mình. Hoàng đề suy gẫm về sự an ninh và không an 
ninh của quôc gia theo cách này.” 

Theo cách xem người khác là cái gương, ông có thê nghĩ rằng những 
người học rộng về quá khứ và hiện tại, sẽ khuyên dùng người nào có khả 
năng. Ông có thể nghĩ làm sao các vị hoàng đề có được triều thần hiền đức 
như Weizheng [Vệ Thanh?] hay Phòng Huyền Linh (Fang Xuanling). 
Nhưng đây không phải những gì câu /!oàng để Thái Tông xem người khác 
là cái gương của mình muốn nói. 

Xem người khác là gương có nghĩa là xem gương là gương, tự kỷ là 
gương, năm đại là gương, năm đức hạnh là gương, Khi chúng ta quan sát 
người khác đến và đi, không có dấu vết trong đến và không có chiều hướng 
trong đi. Đây là nghĩa những cái gương người. 

Từ trí đến ngu, người dị biệt và phức tạp như thời tiết thay đổi. Có 
những mặt người, mặt gương, mặt trời, mặt trăng. Tĩnh thần của Năm Núi 
và Bốn Sông làm thanh tịnh Bốn Biển nhiều thế hệ. Đây là ảnh hưởng của 
gương. 

Nhận định của Hoàng đề Thái Tông có nghĩa là hoàng đế thấy qua người 
khác và đánh giá sự phức tạp của họ. Đó không phải là hoàng để yêu cầu 


'8' Hoàng đế Thái Tông [Nh.: Taiso]. 598-649, Trung Hoa. Vị hoàng đế thứ nhì của nhà 


Đường. Trị vì 626-649. Ủng hộ đề án dịch thuật kinh điển Phật giáo từ tiếng Phạn 
(Sanckrit) sang chữ Hán, đứng đầu là Huyền Trang, người đã du hành đến Ấn Độ và mang 
về một số kinh điển. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 24 


những người học rộng cho mình lời khuyên. 


Nhật Bản có ba cái gương thiêng từ thời của các thần. Những cái gương 
ấy truyền đến ngày nay cùng với ngọc và kiếm thiêng. Những cái gương ây 
được giữ riêng ở Đại Thánh Điện, tỉnh Y Thế (Ise), ở Thánh Điện Nhật 
Tiền (Hinokuma), ` Š tỉnh Kỷ Y (Ki), và ở thư phòng của Hoàng Cung. 

Do đây chúng ta biết Tăng các quốc gia có truyền gương. Bảo tồn những 
cái gương ây là bảo tồn quốc gia. Truyên thuyết nói rằng những cái gương 
này được truyền như là những thần vị, được Ngọc Hoàng Thượng Đề ban 
cho. Như thế, đồng được tôi luyện kỹ của những cái gương ấy là sự thị hiện 
của âm và dương. 

Dường như khi cái mới đến, cái mới hiện; khi cái cũ đến, cái cũ hiện. 
Cái phản chiếu cái cũ và cái mới là một cái gương xưa. 


Lời của Tuyết Phong có thê giải thích như thế này: Khi người Cao Li 
[Triều Tiên] đến, người Cao Li hiện; khi người Nhật Bản đến, người Nhật 
Bản hiện. Khi người đến, người hiện. 

Ngay cả khi chúng ta tham cứu sự đến và hiện theo cách này, chúng ta 
không nhất thiết biết rễ và cành của sự hiện. Đó chỉ là chúng ta tương kiến 
cái hiện ra. Chúng ta không nên cho rằng đến và hiện là biết và hiểu. 

Tuyết Phong nói, Khi người hô đến, người hô hiện. Có phải câu ấy có 
nghĩa là sự đến của người hồ là sự hiện của người hồ không? Sự đến của 
người hồ là sự đến thắng Của người hồ, và sự hiện của người hồ là sự hiện 
thăng của người hồ. Đó không phải là đến vì mục đích hiện. Mặc dù một 
cái gương xưa là một cái gương xưa, ông nên tham học theo cách này. 

Huyền Sa bước ra nói, “Khi hòa thượng hốt nhiên gặp gương sáng hiện 
thì thể nào? ” Hãy sáng tỏ câu nói này. Sáng có nghĩa là gì? 

Sư muốn nói rằng đến không nhất thiết là người hồ. Sư muốn nói rằng 
không nên xem cái gương sáng này là người hồ hiện. 

Mặc dù sự đến của cái gương sáng là sự đến của cái gương sáng, nó 
không phải là sự đến của hai cái gương. Mặc dù nó không phải là hai cái 
gương, cái gương xưa là cái gương xưa, cái gương sáng là cái gương sáng. 
Sự nhận ra cái gương xưa và cái gương sáng được Tuyết Phong và Huyền 
8ˆ Thánh Điện Hinokuma (Hinokuma Sha: Nhật Tiền Đỗ). Thánh điện của Thần Đạo 
(Shinto) ở Akitzuki, tỉnh Kii (hiện nay là huyện Wakayama: Hòa ca sơn), Nhật Bản. Tồn trữ 
thánh vật Đại Thần Hinokuma (Nhật Tiền). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 228 


Sa nói rồi. Lời của họ là tánh và tướng của phật đạo. 

Hãy biết rằng lời của Tuyết Phong cái gương sáng đến là bảy thông tám 
đạt, viên ngọc tám mặt linh lung trong những câu n giác ngộ. Như [lời 
của Tam Thánh ””] nói, “Tôi liền ra ngoài gặp người,” và “ngay khi vừa ra, 
tôi chỉ dẫn người ấy.” 

Rồi, cái sáng của gương sáng giống hay khác với cái xưa của gương 
xưa? Cái gương sáng xưa chăng? Cái gương xưa sáng chăng? Đừng chỉ đơn 
giản cho rằng câu nói Sương xưa có nghĩa là nó sáng. 

Cốt tủy của câu nói [của Huyền Sa] là “Tôi như thế. Ông như thế. Tất cả 
các tổ ở Ấn Độ như thế.” Hãy nhanh chóng trau đồi cái hiểu của ông. 

Một tổ nói, “Mài gương xưa.” Có phải với cái gương sáng là như vậy? 
Nó như thế nào? Hãy tham học rộng rãi lời của các phật tô. 

Tuyết Phong đáp, “Hô và Hán đều biến mắt, có nghĩa là người hồ và 
người Hán cùng biến mắt vào lúc cái gương sáng. Cả hai biến mắt có nghĩa 
là gì? Trong khi sự đến và hiện của người hồ và người Hán không trở ngại 
gương xưa, vì sao cả hai biến mất? 

Dù cho Tuyết Phong nói, Khi người hô đến, người hô hiện, và khi người 
Hán đến, người Hán hiện, sự đến của cái gương sáng là sự đến của cái 
gương sáng. Như thế, người hồ và người Hán cùng hiện trong cái gương 
xưa cùng biến mất. Như vậy, trong lời nói của Tuyết Phong, có một cái 
gương xưa, một cái gương sáng. Hãy rõ ràng về giáo lý giây phút cái gương 
sáng thực sự đến không trở ngại người hồ hiện trong cái gương xưa. 

Lời của Tuyết Phong Ki nói người hô đến, người hô hiện, khi người 
Hán đến, người Hán hiện không chỉ ra rằng người hồ hay người Hán đến và 
hiện trên mặt cái gương xưa, trên lưng cái gương xưa, hay bên ngoài cái 
gương xưa. Lời của sư không chỉ ra rằng người hồ và người Hán đến và 
hiện cùng với cái gương xưa. 

Hãy lăng nghe lời của Tuyết Phong. Giây phút người hồ và người Hán 
đến và hiện hiện thành sự đến và hiện của người hồ và người Hán trong cái 
gương xưa. Nói rằng cái gương vẫn hiện hữu khi cả người hồ và người Hán 
biến mắt là không biết về hiện và chênh mảng về đến. Như vậy, còn hơn là 
lầm lẫn. 

Rồi Huyền Sa nói, Con hiểu khác. Tuyết Phong nóI, Ông hiểu thế nào? 
Huyền Sa nói, Xin hấy hỏi con. Đừng bỏ qua yêu cầu này của Huyền Sa. 


'83 Tạm Thánh Huệ Nhiên (H.: Sansheng Huiran, Nh.: Sanshö Enen). Khoảng t.k. 9-10, 


Trung Hoa. Tông Lâm Tế. Sau khi trở thành người thừa kế pháp của Lâm Tế Nghĩa Huyền, 
sư tham kiến và học với Ngưỡng Sơn, Đức Sơn, và Tuyết Phong. Dạy ở viện Tam Thánh, 
Trấn châu (Hà Bắc). Được truyền thống xem là người biên tập Lâm Tế Lục. Người ta nói 
Lâm Tế, khi trên tử sàn, nói rằng giáo lý của sư sẽ biến mất với “con lừa mù” này. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 229 


Nó không phải là quăng ném nội kiến giữa cha mẹ và con [thầy và đệ tử]. 
Khi Huyền Sa yêu cầu thầy sư hỏi, sư phải biết sẽ hỏi chuyện gì. Khi sắm 
do hỏi phát sinh, không có cách nào chạy trốn. 

Tuyết Phong nói, Khi ông bỗng nhiên gặp gương sáng hiện thì thế nào? 
Câu hỏi này là một mảnh gương xưa cha mẹ và con cùng nhau thương 
lượng. 

Huyền Sa nói, Miộôí trăm mảnh vỡ. Lời này có nghĩa là một trăm, một 
ngàn, một vạn miếng. Giây phút bỗng nhiên gặp gương sáng xuất hiện là 
một trăm mảnh vỡ. Tham học và nhận ra một trăm mảnh vỡ là cái gương 
sáng, bởi vì để cho cái gương sáng tự biểu hiện phải là hình tướng của một 
trăm mảnh vỡ. Chỗ nào treo những mảnh miếng linh tỉnh, chỗ ấy là gương 
sáng. Đừng có hé nhìn vào giây phút cái gương sáng không phải là những 
mảnh miệng linh tính hay khi không có những mảnh miệng linh tính. Một 
cái gương sáng chỉ là một trăm mảnh vỡ. Đối diện với một trăm mảnh vỡ là 
đối diện với một đỉnh cô phong. 

Rồi, có phải một trăm mảnh vỡ do Huyền Sa nói là một câu miêu tả cái 
gương xưa hay cái gương sáng? Đây là lúc ông nên hỏi một chuyên ngữ. 
Đây không còn là chuyện Cái gương xưa hay cái gương sáng. Ông có thê 
vẫn tiếp tục hỏi về cái gương xưa hay cái gương sáng. Nhưng, cát, sỏi, 
tường vách có đến đầu lưỡi ông và biến thành một trăm mảnh vỡ khi ông 
hỏi lời của Huyền Sa? 

Những mảnh vỡ ấy thị hiện trong hình tướng gì? [Tôi nói:] Mặt trăng 
trên bầu trời xanh xưa. 


Khi Tuyết Phong, Đại sư Chân Giác, cùng thả bộ với Tam Thánh, người 
sau này trở thành Thiền sư Huệ Nhiên, họ thấy một bầy khi. 

Tuyết Phong nói, “Mỗi con dã nhân này đều mang một cái gương xưa 
trên lưng.” 

Tam Thánh nói, “Sao hòa thượng gọi cái nhiều kiếp không tên là gương 
xưa?” 

Tuyết Phong nói, “Thành vết trầy rồi.” 

Tam Thánh nói, “Thế nào là cắp bách? Tôi không biết lời ấy.” 

Tuyết Phong nói, “Ây là lỗi của lão tăng này.” 

Hãy thương lượng tường tận những lời này. Dã nhân có nghĩa là khi. 
Nhưng Tuyết Phong thấy loại dã nhân gì? Hãy hỏi theo cách này và công 
phu thêm nữa mà không chú ý đến khoảng thời gian qua. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 230 


Mỗi con đều mang một cái gương xưa có nghĩa là dù cho cái gương xưa 
là các phật và các tổ, cái gương xưa có thê là đang vượt qua bên kia các 
phật và các tô. Mỗi con đã nhân này đều mang một cái gương xưa trên lưng 
có nghĩa là cái gương xưa không lớn cũng không nhỏ, mà chỉ là cái gương 
xưa. Mang trên lưng giỗng như treo tranh Phật bằng cách dùng keo dán tờ 
giấy vào lưng nó. Nhưng người ta dùng loại keo gì? 

Hãy để tôi hỏi ông: Nếu con dã nhân mang trên lưng cái gương xưa, có 
phải cái gương xưa mang trên lưng nó con dã nhân? Một cái gương xưa 
mang trên lưng một cái gương xưa. Một con dã nhân mang trên lưng một 
con dã nhân. 

Mỗi con...mang trên lưng nó tất không phải là câu nói vô căn cứ. Đó là 
một phát biêu đúng. Lời phát biêu đúng là con dã nhân hay cái gương xưa? 
Thế nào là lời phát biểu đúng? Chúng ta có phải là dã nhân hay không? 
Chúng ta nên hỏi ai? Có một con dã nhân bên trong ta mà ta hay người 
khác không biết. Ta ở trong ta; không cần tìm nó. 

Tam Thánh nói, Sao hòa thượng gọi cái nhiều kiếp không tên là gương 
xưa? 

Đây là phát biểu của Tam Thánh khiến cái gương xưa trở thành đích 
thực. Nhiều kiếp có nghĩa là trước khi một tâm, một niệm hiện ra. Không 
tên xuất hiện nhiều kiếp. Không tên là mặt trời, mặt trăng, mặt gương xưa, 
mặt gương sáng của những kiếp, này. Khi không tên thực sự là không tên, 
kiếp không phải là kiếp. Khi kiếp không phải là kiếp, phát biểu của Tam 
Thánh ở bên kia phát biểu. 

“Trước khi một tâm, một niệm xuất hiện” chính là ngày này. Tôi luyện 
sự tu tập của ông không mắt chính ngày này. Quả thật, câu nói nhiêu kiếp 
không tên nỗi tiếng. Làm sao ông có thê gọi nó là gương xưa? Đầu rồng, 
đuôi rắn? 

Đáp lại lời Tam Thanh, Tuyết Phong nên nói, “Gương xưa, gương xưa.” 
Thay vì thế, Tuyết Phong nói, Thành vết trầy rồi. 

Đó có nghĩa là vết trầy đã xuất hiện. Làm sao có thể có vết trầy trên 
gương xưa? Thành vết trây rồi ắt phải có nghĩa là nhiều kiếp không tên. 

Vết trầy có nghĩa là gương xưa nhiều kiếp không tên. Vết trầy trên 
gương xưa là toàn thể gương xưa. Khi Tam Thánh chưa ra khỏi hang — vết 
trầy trên gương xưa — câu hỏi của sư hoàn toàn là một vết trầy trên gương 
xưa. 

Như thé, học biết rằng có thê tạo vết trầy trên gương xưa, và cái có thể 
bị trầy cũng là gương xưa. Đây là sự tham học gương xưa. 

Tam Thánh tiếp tục: Thể nào là khẩn cấp? Tôi không biết lời ấy. 


^^?) 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 231 


Sư đang hỏi thế nào là khẩn cấp. Khẩn cấp về ngày hôm nay hay ngày 
mai, ta hay người, toàn thê thế giới mười phương hay nước Đại Đường? 
Hãy thương lượng kỹ điều này. 

Về Tôi không . biết lời ấy, có những lời phát biểu, những lời không phát 
biểu, những lời đầy đủ. Giáo lý về lời hiện thành bây giờ. 

Vị dụ, còn lời thì thế nào, “Tôi đã đắc đạo đồng thời với chúng sinh trên 
trái đất rộng lớn?” Bằng cách này, lời không nên giống như như gắm thêu 
khéo léo [cố sức trang điểm] hay đối diện nhau. Nó giống như, “Trẫm 
không biết đối diện với trầm là ai” [như Lương Vũ để nói với Bồ-đề-đạt- 
ma]; đối diện nhưng không biết nhau. Ấy không phải là không có lời, 
nhưng chỉ không biết. Không biết là cái tâm trần trụi thắng thắn. Nó là 
không-thấy sáng và rõ ràng. 

Tuyết Phong nói, .Áy là lỗi của lão tăng này. Câu nói này có thể giải 
thích là Tuyết Phông thừa nhận lỗi của mình trong câu nói trước. Nhưng 
chăng phải như vậy. Lão făng này là một bậc sư thành tựu trong nhà [Phật], 
người toàn tâm tu tập là một lão tăng mà không là gì khác. Trong thiên biến 
vạn hóa, thành đầu thần mặt qui, tu đạo chỉ là một ông tăng già. Các phật 
đến và các tô đến, trong khi vạn năm phát sinh một giây phút, song tu đạo 
chỉ là một ông tăng già. Lỗi là trụ trì nhiều việc. 

Phản chiếu cuộc đối thoại, Tuyết Phong là cái sừng trong dòng Đức Sơn, 
và Tam Thánh là đệ tử xuất sắc của Lâm: Tế. Cả hai sư là con cháu của 
Thanh Nguyên và Nam Nhạc, bình đẳng nắm giữ những dòng truyền đáng 
kính. Các sư đã gìn giữ cái gương xưa trong đạo. Đây là kiểu mẫu cho 
những ai tu tập sau này. 


Tuyết Phong dạy chúng: “Khi thế giới rộng mười thước, gương xưa rộng 
mười thước. Khi thể giới rộng một thước, gương xưa rộng một thước.” 

Lúc â ấy Huyền Sa chỉ cái lò, nói, “Hãy nói, Cái lò rộng bao nhiêu?” 

Tuyết Phong nói, “Rộng như gương xưa.” 

Huyền Sa nói, “Hòa thượng gót chân chăng chạm đất.” 


Rộng mười thước gọi là thê giới. Thê giới rộng mười thước. Rộng một 
thước gọi là thế gIỚI. Thế giới rộng một thước. Ấy là rồng mười thước của 
giây phút hiện tại. Ấy là rộng một thước của giây phút hiện tại. Không có 
rộng một thước hay rộng mười thước nào khác. 

Phản chiếu cuộc đối thoại này, người thế tục nói rằng tầm cỡ của đại 
thiên thế giới, thế giới hiện tượng vô tận, là vô lượng và vô biên. Nhưng ấy 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 232 


là cái thấy giới hạn của chính họ, tương tự như chỉ cái làng kế bên. Mặt 
khác [trong phật pháp], chúng ta lấy thế giới và hiểu nó rộng mười thước. 
Như thế, Tuyết Phong nói, K”i thế giới rộng mười thước, gương xưa rộng 
mười thước. Khi tham học cái rộng mười thước này, chúng ta được cái 
thoáng thấy bề rộng của thê giới. 

Nghe câu nói cái gương xưa, ông có thể nghĩ nó mỏng như một miếng 
nước đá. Nhưng không phải thế. Mặt dù bề rộng mười tước không khác 
hơn bề rộng của thế giới, ông nên thương lượng viễn cảnh của gương xưa 
có phù hợp hay không với tính vô biên của thế giới. 

Gương xưa không giống như viên ngọc. Đừng xem nó là sáng hay tối, 
vuông hay tròn. Dù cho thế giới mười phương là một viên ngọc sáng, nó 
không giống y như cái gương xưa. 

Như vậy, gương xưa không ảnh hưởng gì với người hồ hay người Hán 
đến và hiện. Nó trong suốt như thủy tỉnh suốt chiều dọc và chiều ngang. 
Gương xưa không nhiều cũng không lớn. Rồng chỉ độ đo của nó. Nó không 
có nghĩa là bề rộng. "Rộng giông như đo và ba tác, hay đêm bảy hay tám 
miếng. Trong toán số của phật đạo, đại ngộ hay siêu ngộ được đếm như là 
hai hay ba /ạng, và các phật tổ được đếm như là gấp năm hay gấp mưỜI. 
Mười thước là bề dày của gương xưa. Bề dày của gương xưa là gâp một. 

Huyền Sa nói, Cái lò rộng bao nhiêu? Chẳng có gì che giấu trong lời nói 
này. Hãy tham học nó như câu nói một ngàn năm một vạn năm. 

Khi ông thấy cái cái lò, ai là người thấy? Khi ông thấy cái lò , nó chẳng 
phải bảy thước hay tám thước. Câu hỏi của Huyền Sa không phải là câu nói 
lầm lẫn. Nó hiện thành một cái gì khả quan. Giống như nói, “Thế nào là 
như lai?” 

Rộng bao nhiêu không phải là hỏi kích thước theo cách thông thường. 
Nó là cái hiểu về giải thoát ngay tại chỗ ông đang ở. Không nên nghi ngờ 
điều này. Hãy lắng nghe lời của Huyền Sa vì giáo lý dạy răng tướng của cái 
lò ở bên kia đo lường. Đừng đánh rơi trái cầu ông đang cầm xuống đất; chỉ 
đập nát nó đi. Đây là công phu. 


Tuyết Phong nói, Rộng nh gương xưa. Hãy mặc chiếu lời này. Sư 
không nói cái lò rộng một thước. Không phải nói một £hước là đúng và nói 
rộng nhự gương xưa là sai. Chỉ phản chiếu lên sự tu tập câu nói, Rộng như 
gương xưa. 

Nhiều người nghĩ rằng Tuyết Phong sai vì không nói, “rộng một thước.” 
Tuy nhiên, hãy thượng lượng đầy đủ vê rồng. Hãy phản chiếu toàn thể một 
Tin gương xưa. Đừng để mất sự tu tập giống nh. Như [Hương Nghiêm] 

, “Hãy giữ tư thế hoạt bát trên con đường xưa. Đừng để rơi vào trì trệ.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 233 


Huyền Sa nói, Hỏa thượng gót chân chưa chạm đất. Ý sư muốn nói hỏa 
thượng hay tôn sư là gì, không nhất thiết là Tuyết Phong. Tuyết Phong là 
một tôn sư. 

Hãy hỏi gót chân ở chỗ nào. Hãy thương lượng gót chân là cái gì. Hãy 
thương lượng gót chân có phải là chánh pháp nhãn tạng, hư không, toàn thể 
trái đất, hay huyết mạch. Có phải chúng là nhiều, một, hay một trăm ngàn 
[gót chân]? Hãy tham học theo cách này. 

Đất gì gót chân hòa thượng chưa chạm? Trái đất to lớn được gọi là đất 
theo cái thấy của một loại chúng sinh. Trong các chúng sinh khác, một ít 
thấy nó là cửa pháp giải thoát không thê nghĩ bàn, trong khi những chúng 
sinh khác thấy nó là nơi các phật hành trì đạo. 

Vậy, đất gì mà cho là gót chân phải chạm? Đất ấy có thực hay không có 
thực? Hay, có phải đá ấy có nghĩa là không có ngay cả một /ác trong đạo 
lớn? Hãy hỏi theo cách này. Hãy nói nó với ta và người khác. 

Gót chân chạm đất là đúng hay sai? Tại sao Huyền Sa nói gót chân của 
Tuyết Phong chưa chạm đất? Ö chính giây phút không có một zác đất trên 
đường lớn, chạm đất thì chưa, và không chạm đất thì chưa. 

Như thế, gót chân ông chưa chạm đất là cơ của bậc tôn sư. Đó là việc 
làm của gót chân. 


Một ông tăng hỏi Quốc Thái, Thiền sư Hoằng Thao Š° ở chùa Quốc 
Thái, núi Kim Hoa, Wu [?] châu, “Thế nào là gương xưa chưa mài?” 

Quốc Thái nói, “Gương xưa.” 

Ông tăng hỏi, “Thế nào là gương xưa đã mài ?” 

Quốc Thái noi, “Gương xưa.” 


Hãy biết rằng gương xưa bây giờ nói đến là gương xưa suốt thời gian 
khi nó được mài, trước khi nó được mài, và sau khi nó được mài. Như thé, 
khi ông mài nó, ông mài toàn thể gương xưa. Đó chăng phải ông tráng thủy 
ngân hay thứ gì khác lên gương xưa và mài nó. Mặc dù đó không phải là tự 
mài hay mài tự kỷ, đó là mài gương xưa. 

Không phải là gương xưa cùn lụt khi nó chưa mài. Nó bị vấy bân nhưng 
không cùn. Nó là cái gương xưa có sự sống. 


' quốc Thái Hoằng Thao (H.: Guotai Hongtao, Nh.: Kokutai Kötö). Khoảng t.k. 9-10, 


Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Tuyết Phong Nghĩa Tồn, dòng Thanh Nguyên. Dạy ở 
chùa An Quốc (Anguo), Phước châu (Phúc Kiến). Tên thụy là Đại sư Minh Chân (H.: 
Mingzhen, Myöshin). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 234 


Ông mài cái gương thành gương. Ông mài ngói thành gương. Ông mài 
ngói thành ngói. Ông mài gương thành ngói. Cũng vậy, ông mài nhưng 
không thành, hay ông thành nhưng không mài. Đây là tất cả việc làm trong 
nhà của các phật tô. 


Mã Tổ ở Giang Tây tham học với Nam Nhạc, người đã mật truyền tâm 
ấn cho sư. Đây là bắt đầu mài ngói. 

Ở viện Truyền Pháp (Chuan®), Mã Tổ dắn thân tu tập ngồi thiền không 
ngừng hơn chục năm. Hãy nghĩ sư ngồi vào một đêm trời mưa trong am cỏ. 
Không có chuyện sư bỏ qua việc ngồi trên sàn lạnh khi bị tuyết gây khó 
khăn. 


Khi Nam Nhạc viêng am, Mã Tổ đứng dậy. 

Nam Nhạc nói, “Mấy hôm nay ông làm gì?” 

Mã Tổ noi, “Con chỉ ngồi.” 

Nam Nhạc nói, “Ông ngồi để làm gì?” 

Mã HO nói, “Con muốn thành phật.” 

Lúc ấy Nam Nhạc nhặt một miếng ngói và bắt đầu mài nó lên một hòn 
đá gần bên am của Mã Tổ. 

Mã Tổ nói, “Hòa thượng đang làm gì thế?” 

Nam Nhạc nói, “Đang mài ngói.” 

Mã Tổ nói, “Hòa thượng mài ngói đề làm gì? 

Nam Nhạc nói, “Tôi đang cô gắng làm một cái gương.” 

Mã Tổ nói, “Làm sao hòa thượng có thê mài ngói thành gương được?” 

Nam Nhạc nói, “Làm sao ông có thể ngồi thiền thành phật được?” 


Người ta đã giải thích câu chuyện này hàng trăm năm như là sự khuyến 
khích của Nam Nhạc cho Mã Tổ. Việc làm của bậc đại thánh vượt xa bên 
kia sự hiểu biết của người phàm. 

Không mài ngói, làm sao bậc đại thánh có thể có phương tiện thiện xảo 
tạo nên chân nhân? Căn cơ tạo nên chân chân là xương và tủy của các phật 
tổ. Mặc dù do cấu dệt thành, nó cung cấp [cái cốt yêu] của ngôi nhà. Không 
có bàn ghế hay vật dụng trang bị, giáo lý của Nam Nhạc :. không thể truyền 
được trong nhà phật. Đặc biệt, đây là trực tiếp hướng dẫn Mã Tổ. Do đó 
chúng ta biết rằng việc làm được các phật tổ đích truyền cho không gì khác 
hơn là chỉ thắng. 

Quả thật, ở giây phút mài ngói thành gương, Mã Tổ trở thành phật. Ở 
giây phút Mã Tô trở thành phật, Mã Tổ liền trở thành Mã Tổ. Ở giây phút 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 235 


Mã Tổ trở thành Mã Tổ, ngồi thiền liền trở thành ngồi thiên. 

Như thế, mài ngói và biến nó thành gương đã được bảo trì như là xương 
và tủy của cô phật. Như vậy, có một cái gương xưa làm bằng ngói. Mặc dù 
cái gương này được mài, nó không bao giờ bị ô nhiễm. Đó không phải là 
ngói dơ. Nó chỉ là viên ngói mà nó là viên ngói được mài. Thực hiện việc 
làm gương theo cách này là công phu của các phật tô. 

Nếu mài ngói không thành gương, mài gương cũng sẽ không thành ngói. 
Ai có thể nghi ngờ điều này? Việc làm này là làm phật, làm gương. 

Có thể có những người nghi vấn hoặc mài gương trở thành mài ngói là 
do sai lầm. Thời gian mài không thể lường được bằng phép đo những thời 
gian khác. 

Tuy nhiên, phát biểu của Nam Nhạc là một phát biểu trong những phát 
biểu. Như thế, mài ngói là làm gương. Ngày nay những người các ông cũng 
nên có gắng mài ngói làm gương. Nó chắc chắn sẽ là gương. 

Nếu ngói không thành gương, người không thành phật. Nếu các ông 
xem thường ngói là cục bùn, các ông xem thường người là cục bùn. Nếu 
người có tâm, ngói ắt có tâm. Ai biết có gương sinh ra là ngói và hiện thành 
là ngói? Ai biết có gương sinh ra là gương và hiện thành là gương? 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào 
ngày mông chín, tháng chín, năm thứ hai, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1241]. '* 


'8 Anh dịch: Lewis Richmond và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 236 


22.XEM KINH 
(Kankin: Khán kinh) 


Tu và chứng giác ngộ vô thượng, viên mãn đôi khi do thầy đem lại và đôi 
khi do kinh đem lại. Thầy là phật tổ của toàn thê tự kỷ. Kinh là kinh của 
toàn thê tự kỷ. Chúng ta nói thế bởi vì chính ông là tự kỷ của tất cả phật tổ, 
và tự kỷ của tất cả các kinh. 

Mặc dù nó được gọi là tự kỷ, nó không bị “anh” và “tôi” ràng buộc. Nó 
là tròng mắt hoạt bát, nắm tay hoạt bát. Như thế, có nhớ, đọc, tụng, sao 
chép, thọ nhận, và giữ gìn kinh. Tất cả những cái này là tu-ngộ của phật tô. 

Tuy nhiên, gặp được kinh không phải dễ. Trong vô số cõi nước, khó 
được nghe tên một kinh. Ngay cả trong những người thọ nhận huyết mạch 
[phật pháp ], cũng có những người không được nghe tên một kinh nào. 

Không có phật tổ, không thể nghe, thấy, đọc, tụng, và hiểu nghĩa kinh. 
Khi tham học với một phật tỔ, ông cũng tham học kinh. Rồi nghe, giữ gìn, 
thọ nhận, và giảng giải kinh hiện thành trong khi đến, nghe, và nói qua tai, 
mắt, mũi, lưỡi, thân, và tâm. 

Những ai giảng giải nói giáo lý ngoại đạo để tìm kiếm danh vọng không 
thể hành trì những kinh phật được truyền bằng cách khắc trên cây đá, trải ra 
trên ruộng đồng và làng mạc, biểu hiện ở một số lớn lãnh thổ, và thuyết 
giảng trong hư không. 


29 


Dược Sơn, Đại sư Hoằng Đạo, đã có một thời gian không nói pháp. Vị 
viện chủ nói với sư, “Hội chúng mong nghe hoa thượng từ bị khuyên nhủ 
đã lâu rồi.” 

Dược Sơn nói, “Đánh chuông đi.” 

Viện chủ đánh chuông triệu tập tăng chúng. 

Dược Sơn lên tòa. Sau một lúc sư xuống tòa và trở về phương trượng. 

Viện chủ đi theo sư và nói, “Hòa thượng đã hứa nói pháp với tăng 
chúng. Sao lại không nói lời nào?” 

Dược Sơn nói, “Kinh có giảng sư. Luận có luận sư. Ông mong gì ở lão 
tăng này?” 


Những gì Dược Sơn dạy là năm tay thì có thầy về năm tay và tròng mắt 
thì có thầy về tròng mắt. 

Tuy nhiên, hãy hỏi Dược Sơn, “Không phải con mong gì nơi ngài. 
Nhưng thưa hòa thượng, hòa thượng thuộc loại thầy gì?” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 237 


Một ông tăng gọi là Pháp Đạt, một người tụng Kinh Pháp Hoa, viễng 
hội chúng của Huệ Năng, Thiền sư Đại Giám ở chùa Bảo Lâm, núi Tào 
Khê, Thiều châu. 

Huệ Năng dạy ông tăng bằng bài kệ: 


Tâm mê, pháp hoa chuyền. 
Tâm ngộ, chuyên pháp hoa. 
Tụng hoài không rõ nghĩa, 
Kinh ấy kẻ thù ta. 

Không niệm, niệm tức chánh, 
Có niệm, niệm thành tà. 

Có không đều chăng kế 

Xe trâu trắng cưỡi hoài. 


Như thế, khi mê, ông bị pháp hoa chuyển. Hơn nữa, khi ông nhảy vọt 
qua bên kia mê và ngộ, pháp hoa chuyên pháp hoa. 

Vui mừng vì những lời dạy này, Pháp Đạt trình bài kệ tỏ lòng ngưỡng 
mộ: 


Tụng kinh ba ngàn lượt, 
Tào Khê nói một câu, 
Nghe xong liền quên sạch. 
Chưa sáng nghĩa xuất thé, 
Sao dứt được cuồng si. 
Dê, nai, trâu, phương tiện, 
Nói tốt đầu, giữa, cuối. 

Ai biết trong nhà lửa 

Vốn là bậc Pháp Vương?” 


Khi nhận bài kệ này, Huệ Năng nói, “Từ nay, ông được gọi là Tăng 
Tụng Kinh.” 


Hãy biết rằng có một ông tăng tụng kinh trong đạo phật đã được chính 
Huệ Năng đặt tên cho. Việc tụng của ông Tăng Tụng Kinh không phải là 
tụng hay không tụng. Không thể đo lường nó bằng có hay không. Quả thật, 
đây không phải là đặt các quyền [Kinh Pháp Hoa] xuỗng trong nhiều kiếp 
và không thiếu một giây phút tụng kinh nào. Từ kinh này đến kinh khác 
không có gì khác hơn là kinh ây. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 238 


Bát-nhã-đa-la, Tổ thứ hăm bảy, một lần được một vị vua ở Đông Ấn Độ 
cúng dường bữa ăn trưa. 

Vua hỏi tổ, “Mọi người đều chuyền [tụng] kinh ngoại trừ ngài, thưa Tôn 
giả. Vì sao vậy?” 

Bát-nhã-đa-la nói, “Trong khi thở ra tôi không theo duyên. Trong khi hít 
vào tôi không trụ trong uân giới. Tôi chuyên hàng trăm, hàng ngàn, hàng 
vạn, và hằng tỉ quyên kinh, không phải chỉ một hay hai.” 


Tôn giả Bát-nhã-đa-la là hạt giống từ Đông Ấn Độ, người thừa kế chánh 
pháp đời thứ hăm bảy sau Đại Ca- diếp. Tổ đã đích thực thọ nhận tất cả 
dụng cụ [những điều cốt yếu] của nhà phật. Tổ đã giữ gìn đỉnh đầu, tròng 
mắt, nắm tay, và lỗ mũi, cũng như gậy, bát, áo, xương, và tủy. Tổ là tiên tổ 
của chúng ta và chúng ta là con cháu “mây' [tăng nhân] của tổ. 

Những gì Bát-nhã-đa-la nhắn mạnh không chỉ là sự tự tại với các duyên 
trong khi thở ra, mà các duyên cũng tự tại với tổ trong khi tổ thở ra. Dù cho 
các duyên là đỉnh đầu hay tròng mắt, toàn thân hay toàn tâm đem chúng 
đến đây, mang chúng đi, đem chúng trở lại đây; chỉ là tự tại không theo các 
duyên. Tự tại không theo các duyên là theo một cách hoàn toàn. Ông đập 
vào hòn đá làm hòn đá phát ra âm thanh. [Không có sự chia cách giữa ông 
và các duyên]. 

Mặc dù thở ra không khác hơn các duyên, đừng theo các duyên. Mặc dù 
ông có thể không, biết cơ hít vào và thở ra trong vô số kiếp, thời gian khi 
ông biết nó chỉ đến ngay bây giờ. Đây là như vậy, ông nghe nói vê tự tại 
không trụ trong uân giới và không theo các duyên. 

Đây là giây phút khi các duyên thương lượng triệt để sự hít vào, và vân 
vân. Giây phút này chưa từng xảy ra trước kia, cũng sẽ không xảy trong vị 
lai. Giây phút này chỉ là ngay bây giờ. 

Uẫấn giới có nghĩa là thế _Điới của năm uân: sắc, thọ, tưởng, hành, và 
thức. Không trụ trong năm uấn là sống trong thế giới mà năm uân không bị 
phân chia. 

Vì Bát-nhã-đa-la đã nắm chiếc chìa khóa này [bất nhị], các kinh được 
lật ra không chỉ giới hạn ở một hay hai, mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng 
vạn, và hàng tỉ quyên. Tổ đã nói rất nhiều, nhưng nó là vô lượng. 

Bát-nhã-đa-la lưu ý không ở trong uấn giới trong khi thở ra là hàng 
trăm, hàng ngàn, hàng vạn, và hàng tỉ quyên kinh. Nhưng phàm hay thánh 
cũng không thể đếm được khoảng này. Nó không ở trong lãnh vực của 
phàm hay thánh. Như thê, lý trí của người khôn ngoan không thể đo lường 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 239 


được nó, hay trí tuệ của người có tri kiến không thể đoán được nó. Lý trí 
của những người ở bên kia khôn ngoan không thê bàn luận nó, hay trí tuệ 
của những người có tri kiến ở bên kia tri kiến cũng không thể đến được nó. 
Đúng hơn, nó là sự tu-ngộ, da, thịt, xương, tủy, tròng mắt, năm tay, đỉnh 
đầu, lỗ mũi, gậy, phất tử, nhảy vọt khỏi tạo tác của các phật tô. 


Triệu Châu, Đại sư Chân Tế ở viện Quan Âm, thành Triệu châu, có lần 
được một bà lão bố thí và yêu cầu sư chuyên [tụng] đại tạng kinh. 

Sư xuống giường thiên, bước đi vòng quanh, và nói với người mang tin, 
“Kinh đã chuyền xong.” 

Người mang tin trở về trình báo nói với bà lão như vậy. 

Bà lão nói, “Ta yêu cầu ông ấy chuyên cả đại tạng kinh. Sao ông ấy chỉ 
chuyên có nửa tạng kinh?” 


Rõ ràng là chuyên cả tạng hay một nửa tạng là chuyền ba quyền kinh đối 
với bà lão. Đã chuyển kinh là toàn bộ đại tạng kinh của Triệu Châu. 

Cách chuyền đại tạng kinh là Triệu Châu bước đi quanh giường thiên, 
giường thiền bước đi quanh Triệu Châu, Triệu Châu bước đi quanh Triệu 
Châu, giường thiền bước đi quanh giường thiên. Song, không phải. chuyển 
toàn bộ đại tạng kinh là bước đi quanh giường thiền hay giường thiền bước 
đi. 


Đại Tùy, Đại sư Thần Chiếu ở núi Đại Tùy, *° Ích châu, hiệu là Pháp 
Chân, thừa kế pháp của Trường Khánh, Thiền sư Đại An. Một lần sư được 
một bà lão bồ thí và yêu cầu chuyên đại tạng kinh. 

Đại Tùy ước đi quanh giường thiền và nói với người mang tin, “Kinh 
đã chuyền xong.” 

Người mang tin trở về trình báo với bà lão như thế. 

Bà lão nói “Ta yêu cầu sư chuyền toàn bộ đại tạng kinh. Sao ông ấy chỉ 
chuyền một nửa đại tạng kinh?” 


"8° Đại Tùy Pháp Chân (H.: Dasui Fazhen, Nh.: Daizui Höshin). 834-919, Trung Hoa. ngươi 


thừa kế pháp của Trường Khánh Đại An (Changqging Da“an), dòng Nam Nhạc. Sư đại ngộ 
khi còn rất trẻ. Hành cước rộng khắp và tham học với nhiều sư khác nhau (cộng thêm 
người cha trong pháp của sư là Qui Sơn), kể cả Động Sơn Lương Giới. Dạy ở núi Đại Tùy 
(Tứ Xuyên), nơi sư sống hơn mười năm trong một bộng cây lớn. Thụy là Đại sư Thần 
Chiếu (H.: Shenzhao, Nh.: Shinshö). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 240 


Bây giờ, đừng giải thích đây là Đại Tùy bước đi quanh giường thiền hay 
là giường thiền bước đi quanh Đại Tùy. Đây không phải chỉ là vòng tròn 
của nắm tay hay tròng mắt, mà đang vẽ một vòng tròn, đang tạo một vòng 
tròn. 

Tuy nhiên, bà lão ấy có mắt hay không? Bà ấy nÓI, Šđ0 Ông ấy chỉ 
chuyển có nửa tạng kinh? Mặc dù những lời này được nắm tay đích truyền, 
bà ây nên nói thêm, “Tôi yêu cầu sư chuyền cả tạng kinh. Sao ông ây chỉ 
lừa bằng tinh hồn?” Dù cho nói nhằm như vậy, bà ấy là người có mắt. 


Cao Tổ Động Sơn, Đại sư Ngộ Bồn, ''” có lần được một quan chức địa 
phương cúng dường bữa ăn và bố thí, và yêu cầu sư chuyên đại tạng kinh. 
Động Sơn xuông khỏi giường thiền và lễ bái quan chức. 

Quan chức lễ bái lại sư. 

Động Sơn dẫn ông ta bước đi quanh giường thiền. Rồi sư lễ bái ông ta. 
Một lúc sau, Động Sơn hỏi ông ta, “Ngài hiểu không?” 

Quan chức đáp, “Không, tôi không hiểu.” 

“Động Sơn nói, “Ngài và tôi đã cùng nhau tụng kinh. Sao ngài lại không 
hiêu?” 


Ngài và tôi đã cùng nhau tụng kinh — điều này rõ ràng. Không phải bước 
đi quanh giường thiền là tụng kinh, cũng không phải tụng kinh là bước đi 
quanh giường thiền. Song, hãy lắng nghe lời khuyến cáo từ bi của Động 
Sơn. 

Câu chuyện này được tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật, là trụ trì của tự viện 
Thiên Đồng, trình bày, khi một thí chủ người Tân La đến viếng và yêu cầu 
sư cho hội chúng tụng kinh và nói pháp. 

Sau khi nói xong, Như Tịnh dùng phất tử vẽ một vòng lớn [trong 
không khí | và nói, “Hôm nay tôi đã chuyền đại tạng kinh vì ông.” 

Rồi sư ném phất tử và xuông tòa. 

Ông nên chuyên lời của Như Tịnh, không thể đem so sánh với lời của 
những người khác. 


"8 Động Sơn Lương Giới (H.: Dongshan Liangjie, Nh.: Tözan Ryökai). 807-869, Trung Hoa. 


Trở thành tăng nhân lúc còn rất trẻ, tham học rộng rãi với các sư gồm cả Nam Tuyền và 
Qui Sơn. Về sau sư trở thành người thừa kế pháp của Vân Nham Đàm Thành (Yunyan 
Tansheng), dòng Thanh Nguyên. Dạy ở Động Sơn, Dự Chương (Giang Tây). Tác giả của 
“Bảo Kính Tam Muội Ca” (Baojing Sanmeike), thiết lập giáo lý Ngũ Vị. Được xem là người 
sáng lập tông Tào Động, một trong Năm Nhà Thiền Trung Hoa. Thụy là Đại sư Ngộ Bổn 
(H.: Wuben, Nh.: Gohon). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 241 


Bây giờ, ông dùng một con mắt hay nửa con mắt chuyên kinh? Với lời 
của Động Sơn và lời của Như Tịnh - thì dùng bao nhiêu mắt hay lưỡi? Hãy 
thây nó thâu triệt. 


Dược Sơn, Đại sư Hoằng Đạo, không bao giờ cho phép người học đọc 
kinh. Nhưng một hôm chính sư đọc một quyên kinh. 

Một ông tăng hỏi, “Hòa thượng chẳng bao giờ cho phép chúng con đọc 
kinh. Sao bây giờ hòa thượng lại đọc?” 

Dược Sơn nói, “Tôi cần che mắt.” 

Ông tăng nói, “Con bắt chước hòa thượng được không?” 

Dược Sơn nói, “Ông mà đọc kinh, ngay cả da bò cũng thủng.” 


Câu nói, 7ói cần che mắt là do mắt che tự nói. Che mắt là làm nát tròng 
mắt, làm nát kinh, mắt che hoàn toàn, mắt sống bên trong sự che, sự che 
sống bên trong mất. Ấy là thêm mí mắt lên trên mí mắt. Ây là lấy mắt bên 
trong sự che, mắt lấy sự che. Như thế, nêu tròng mắt không phải là kinh, 
sức che mắt sẽ không thị hiện. 

Ngay cả da bò cũng thủng có nghĩa là [ông trở thành] toàn bộ da bò, 
toàn bộ da của một con bò, lây con bò làm da. Như thế, da, thịt, xương, và 
tủy, cũng như sừng và lỗ mũi, trở thành việc làm của con bò. Vào lúc bế 
chước hòa thượng, con bò trở thành tròng mắt gọi là che mắt. Tròng mắt 
trở thành con bò. 


Thiên sư Trì Phụ Đạo Xuyên, '® nÓI: 


Hàng tỉ cúng dường chư phật tạo vô biên phúc đức. 
Làm sao so sánh được với đọc một lời dạy xưa? 
Song, chữ chí là mực ím trên giấy trắng. 

Xin hãy mở mất ra và thấy suốt tức thì. 


Hãy biết rằng công đức cúng dường cô phật và đọc lời dạy xưa đứng 
sánh vai bên nhau, ở bên kia đo lường. Song, lời dạy xưa là mực In trên 
giây trăng. Ai biết đó là lời dạy xưa? Hãy tham thâu nghĩa này. 


'8Š Trì Phụ Đạo Xuyên (H.: Yefu Daochuan, Nh.: Yafu Dösen). Khoảng t.k. 11-12, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Jingin Jicheng [?], tông Lâm Tế. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 242 


Vân Cư, Đại sư Hoằng Giác ở núi Vân Cư, 'Ÿ? một lần thấy một ông tăng 
im lặng xem kinh trong phòng. Sư hỏi ông tăng qua cửa số, “Thượng tọa, 
ông đang xem kinh gì thế?” 

Ông tăng đáp, “Kinh Duy-ma-cật. 

Vân Cư nói, “Tôi không hỏi ông về Kinh Duy-ma-cật. Ông đang xem 
kinh gì?” 

Ngay đó ông tăng nhập ngộ. 


››190 


Câu hỏi của Vân Cư — Ông đang xem kinh gì? — nói lên cách duy nhất 
im lặng xem kinh qua suốt quãng thời gian mênh mông. Không nói về ông 
tăng đang xem øgì, câu hỏi này đặt một con rắn chết trên đường đi [đánh 
thức ông tăng]. Như thế, câu hỏi này — Kinh gì — hiện ra. Ông tăng không 
nhằm lẫn gặp một người [chính mình]. Vì thế, ông ấy nói, Kinh Duy-ma- 
cát. 

Xem kinh là nhận và họp tất cả các phật tổ, biến họ thành tròng mắt, và 
xem nó. Ngay giây phút này, các phật tổ trở thành phật, thuyết pháp, thuyết 
phật, và trở thành. Không có giây phút xem kinh này, đỉnh đầu và mặt các 
phật tổ không hiện thành. 


Đương thời trong hội của các phật tô, có những dịp đọc kinh khác nhau. 
Ví dụ, một thí chủ đến chùa và yêu cầu chúng tăng tụng kinh theo thường lệ 
hay vào một dịp đặc biệt; hội chúng tự nguyện làm như thế theo ý của họ; 
hay hội chúng tụng kinh cho một tăng nhân qua đời. 

Khi một thí chủ yêu cầu chúng tăng tụng kinh, vị duy-na của tăng đường 
treo một tắm biên thông báo việc tụng kinh ở trước tăng đường và ở các 
phương trượng khác vào giờ ăn sáng vào ngày đã được dự định. Sau bữa 
ăn, vị duy-na trải chiếu trước hình tượng của Thánh Tăng, và khi đến giờ, 
thì đánh cái chuông ở trước tăng đường ba lần. Hoặc có thể chỉ đánh 
chuông một lần, theo sự hướng dẫn của vị trụ trì. 

Theo sau tiếng. chuông, vị tăng thủ tọa và tăng chúng, mặc cà-sa, vào 
tăng đường và ngôi trên những chỗ đã được chỉ định, quay mặt ra ngoài. 


"83 Vận Cư Đạo Ưng (H.: Yunju Daoying, Nh.: Ungo Döyö). Tịch 902, Trung Hoa. Tông Tào 


Động. Người thừa kế pháp của Động Sơn Lương Giới. Sư sáng lập viện Chân Như (Jenru) 
trên núi Vân Cư, Hồng châu (Giang Tây), và dạy nhiều tăng chúng ở đó hơn ba mươi năm. 
Thụy là Đại sư Hoằng Giác (H.:Hongjiao, Nh.: Kõkaku). 

9 Kịnh Duy-md-cật (Ph.: Vimalakirti Sũtra, Nh.: Yuima Gyö): Một kinh Đại thừa trình bày 
những câu chuyện về Duy-ma-cật, một đệ tử cư sĩ giác ngộ của đức Phật. Vimalakirti, Hán 
dịch là Tịnh Danh. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 243 


Rồi vị trụ trì vào tăng đường, đứng lễ bái vị Thánh Tăng, dâng hương, và 
ngồi vào ghế trụ trì. Sau đó, những người phụ tá trẻ mang kinh sách. 

Kinh sách đã được gom lại trong nhà bếp đề chuyển vào đúng giờ. Sách 
được đặt hoặc trong một cái hộp hoặc trên một cái mâm. Tăng nhân nhận 
kinh sách, mở ra, và bắt đầu tụng. 

Vào lúc ấy vị chủ sự đưa vị thí chủ vào tăng đường. Vị thí chủ nhận một 
chiếc lư hương có thể mang đi được ở trước tăng đường, cầm nó lên, và vào 
tăng đường. Chiếc lư hương có thể mang đi ấy được cất giữ ở một khu vực 
chung của chùa. Người làm công quả đặt nhang vào hộp trước, đặt nó ở 
trước tăng đường, và trao nhang cho vị thí chủ theo dấu hiệu của vị chủ sự. 
Vị chủ sự và vị thí chủ đi vào tăng đường từ phía nam của lối vào phía 
trước. 

Vị thí chủ đi đến tượng Thánh Tăng, đốt nhang, và lễ bái ba lần, trong 
khi cẦm chiếc lư hương. Lúc đó, vị chủ sự quay mặt nhẹ về phía vị thí chủ 
trong lúc đang đứng trong tư thế xoa thủ"? ở phía bắc. 

Sau khi lễ bái, vị thí chủ xoay về hướng bên phải và đứng. lễ bái vị trụ trì 
trong khi cầm chiếc lư hương. Vị trụ trì, vẫn ngôi trên ghế, cầm quyên kinh 
lên [giữa các ngón tay cái và các ngón tay trỏ] với hai tay chắp lại, nhận sự 
bái chào của vị thí chủ. 

Rồi, vị thí chủ quay sang hướng bắc, đứng lễ bái, và đi vòng quanh tăng 
đường, bắt đầu từ chỗ ngồi của vị thủ tọa. VỊ chủ sự dẫn đầu việc làm Tây. 
Khi xong vòng bái chào, vị thí chủ trở về với Thánh Tăng và đứng lễ bái 
trong khi câm chiếc lư hương. Vào lúc này, vị chủ sự đứng với tư thế xoa 
thủ mặt quay về hướng bắc ở phía nam lối vào. Sau khi lễ bái Thánh Tăng, 
vị thí chủ theo vị chủ sự ra ngoài tăng đường, bước đi vòng quanh ở trước 
tăng đường, vào lại tăng đường, và lễ bái Thánh Tăng ba lần. 

Rồi, vị thí chủ ngồi trên một chiếc ghế, xếp chéo chân để kết thúc tụng 
kinh. Chiếc ghế này đặt quay về hướng nam gần cây trụ ở phía bắc đối 
diện. Sau khi vị thí chủ ngồi, vị chủ sự đứng lễ bái vị thí chủ và ngồi vào 
chỗ. 

Có thể có tụng kệ (gatha) trong khi vị thí chủ đi tuần đường. ”” Chỗ ngồi 
của những người tụng kệ có thê ở bên phải hay bên trái Thánh Tăng, tùy 
trường hợp. Nhang tốt như gỗ chiên-đàn, hay nhang cây được bỏ vào lư 
hương và đốt. Nhang này được vị thí chủ chuẩn bị sẵn. Khi vị thí chủ đi 

vòng, tăng chúng chắp tay. 


'* Xem chú thích số 46, trang 81. 


Tuần đường (Nh.: jundö). Vị trụ trì hay hay một vị lãnh đạo tu tập khác đi vòng quanh 
bên trong tăng đường để chào tất cả những người tu tập. 


192 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 244 


Kế tiếp, là tặng thù lao. Số lượng thù lao do vị thí chủ quyết định. Đôi 
khi là tặng vật liệu như vải hay quạt. Phẩm vật cúng dường này được vị thí 
chủ, một tri sự của chùa, hay một người trợ giúp công quả đưa đến. Nó 
được đặt phía trước mỗi tăng nhân, không phải vào tay tăng nhân. Mỗi tăng 
nhân chắp tay thọ nhận. 

Thù lao có thể tặng vào bữa ăn trưa của ngày tụng kinh. Trong trường 
hợp này, sau bữa ăn bố thí, vị tăng đầu chúng đánh ván bản” bằng cái 
chày một lần và phân phát thù lao. 

Một tờ giấy trên đó ghi chủ ý bố thí được dán trên cây cột phía bắc 
Thánh Tăng. 


Khi ông đọc kinh trong tăng đường, hãy tụng nó bằng giọng êm nhẹ hơn 
là giọng nồng nhiệt. Hay mở kinh ra và chỉ nhìn vào chữ. Thực ra không 
phải đọc mà là xem kinh. 

Theo nghi thức như thế, hàng trăm và hàng ngàn bản kinh — như Kinh 
Kim Cương, các phẩm “Phổ Môn” và “An Lạc Hạnh” của Kinh Pháp Hoa, 
và Kinh Kim Quang Minh“ — được cất giữ ở các chùa. Mỗi tăng nhân đọc 
một bản. 

Sau khi tụng, các sa-di bưng hộp hay mâm đựng kinh bước đi phía trước 
chỗ mọi người ngồi. Các tăng nhân trả sách lại trong đó. Khi lấy và trả 
sách, ông chắp tay lại. Nghĩa là sau khi chắp tay, ông lấy sách, và sau khi 
trả sách, ông chắp tay. Rồi mọi người chắp tay tụng lời hồi hướng bằng 
giọng êm nhẹ. 


Đối với sự tụng kinh ở khu vực chung [phòng tụng kinh] của chùa, tất cả 
thủ tục — gồm cả việc làm của vị duy-na [của chùa trong trường hợp này], 
đốt nhang, lễ bái, tuần đường, và hiến thù lao — đều giống như thủ tục tụng 
kinh cho một thí chủ. 

Nếu một trong các tăng nhân trở thành thí chủ và yêu cầu hội chúng 
tụng kinh, thì cũng giống như trong trường hợp của một thí chủ cư sĩ. Thủ 
tục gồm cả đốt nhang, lễ bái, tuần đường, và hiến thù lao. Vị chủ chùa dẫn 
đạo vị thí chủ giống như một thí chủ cư sĩ. 


3 Vận bản (Nh.: umpan), nghĩa đen “bản mây.” Một tấm kim loại có hình đám mây dâng 


lên, treo ở nhà bếp hay phòng học để báo hiệu bằng âm thanh. 

“ Kịnh Kim Quang Minh (Ph.: Suvarna Prabhäsottama Sutra, Nh.: Kon Kömyö Kyö). Ở 
châu Á, bộ kinh Đại Thừa này được tụng đọc và bảo tồn như thánh vật hộ trì quốc gia. 
Kinh giải thích bốn vị hộ thần bảo vệ nhà vua cai trị quốc gia. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 245 


Kinh cũng được đọc trong thời gian chúc mừng hoàng đề. Nếu sinh nhật 
của hoàng đề là ngày mười lăm tháng giêng, tụng kinh bắt đầu vào ngày 
mười lăm tháng chạp năm trước, khi không có thăng đường nói pháp. 

Hai giường ngồi dài được đặt trước tượng Phật Thích-ca-mâu-ni ở phật 
điện. Các giường được đặt song song nhau ở phía đông và phía tây. Giữa 
các giường thì đặt các bàn, đặt trên bàn là các kinh sách. Kinh có thể là 
Kinh Kim Cương, Kinh Nhân Vương, ` Kinh Pháp Hoa, Kinh Vua Tối 
Thắng," hay Kinh Kiừn Quang Minh. 

Mỗi ngày một số tăng nhân được chỉ định hướng dẫn tụng kinh trong 
phật điện. Các tăng nhân này được cúng dường thức ăn nhẹ trước bữa ăn 
trưa. Thức ăn nhẹ có thể là một bát mì sợi và một bát thức ăn nóng, hoặc 
sáu hay bảy cái bánh hấp và một chén thức ăn nóng. Bánh hấp cũng được 
cho vào bát, không có đũa hay muống. Các tăng nhân ăn món ăn nhẹ trong 
khi họ vẫn ngồi tụng. 

Thức ăn nhẹ đặt trên các bàn đề kinh sách, không dùng thêm bàn nhỏ. 
Trong khi ăn thức ăn nhẹ, kinh sách vẫn đề trên bàn. Sau khi ăn thức ăn nhẹ 
xong, các tăng nhân từng người một đứng dậy đi súc miệng, và trở lại tiếp 
tục tụng. 

Việc tụng đọc được thực hiện từ lúc ăn sáng đến khi ăn trưa. Có đánh 
trống ba lần trong lúc ăn trưa, báo hiệu hết tụng; những người đã tụng rời 
chỗ ngồi. 

Từ ngày đầu tiên của tụng đọc, một tắm biển viết, “Nơi thực hành chúc 
mừng sinh nhật Hoàng đế.” được treo dưới hiên nhà phía đông trước phật 
điện. Tắm biển màu vàng. Cũng vậy, chủ ý chúc mừng được viết trên giấy 
màu vàng treo trên một tấm lưới sắt. Tấm biển này được dán lên cây trụ 
phía đông khu vực trước bên trong phật điện. Tên của vị trụ trì được viết 
bằng hai chữ biểu ý trên một tờ giây nhỏ màu đỏ hay màu trắng, dán bên 
dưới chỗ ghi ngày tháng trên tắm biển. 


Sự tụng đọc được thực hiện theo cách này: Vào ngày sinh nhật của 
Hoàng đê, vị trụ trì lên pháp tòa và dâng lời chúc tụng. Đây là một tục xưa 
chưa trở thành lỗi thời. 


5 Kinh Nhân Vương (Nh.: Ninnö Kyö). Một kinh Đại Thừa thuyết giảng những điều cốt 


yếu bảo vệ quốc gia. 
5 Kịnh Vua Tối Thắng (Nh.: Saishö Õ Kyö: Tối Thắng Vương Kinh). Một trong các bản dịch 
của Kinh Kim Quang Minh. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 246 


Đôi khi một tăng nhân tự nguyện tụng kinh. Một tự viện có phòng tụng 
kinh ở khu vực chung, nơi thực hiện việc đọc tụng. Việc tụng đọc theo 
những qui định trình bày trên. 


Dược Sơn, Đại sư Hoằng Đạo, hỏi sa-di Cao, “Ông được nó do đọc kinh 
hay được ai chỉ dẫn? 

Cao nói, “Con không được nó do đọc kinh hay ai chỉ dẫn.” 

Dược Sơn nói, “Có nhiều người không đọc kinh cũng không được ai chỉ 
dẫn. Sao họ chăng được?” 

Cao nói, “Con không thể nói họ không được. Có lẽ họ không muốn 
trúng đích.” 


Trong khi có những người có trúng đích hay không trúng đích trong nhà 
của các phật tô, đọc kinh và nhận sự hướng dân cá nhân là những điêu côt 
yêu dùng hàng ngày. 


Đã trình với hội chúng chùa Hưng Thánh Bảo Lám, huyện Vũ Trị (U), tỉnh 
Sơn Thành (Yamashiro), vào ngày mười lăm tháng chín mùa thu, năm thứ hai, 
niên hiệu Nhân Trị (Ninji)[1241]. '°” 


'” Anh dịch: John Daido Lori và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 247 


23. TÁNH PHẬT 
(Busshö: Phật tánh) 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Tất cả chúng sinh là tánh phật. Như lai thường 
trụ và không thay đôi.” 


Vì đây là tiếng sư tử rống của Đại sư Thích-ca-mâu-ni của chúng ta, nó 
là đỉnh đầu và tròng mắt của tất cả các phật và các tô. Nó đã được tu tập 
trong hai ngàn một trăm mười chín năm (đến ngày này, năm thứ hai niên 
hiệu Nhân Trị của Nhật Bản). Nó đã được duy trì hơn năm mươi thế hệ bởi 
những người thừa kế đích thực (đến tiên sư Như Tịnh, Hòa thượng Thiên 
Đồng) — hăm tám thế hệ ở Ân Độ và hăm ba thế hệ ở Trung Hoa. 

Giáo nghĩa của Thế Tôn là gì? Ấy là chuyên bánh xe pháp “Cái gì như 
thế đến?” 

Chứng sinh cũng gọi là “chúng hữu tình,” “quần sinh,” hay “quân loại.” 
Cái £át cả là không khác hơn chúng hữu tình và chúng sinh. 

Như thê, tất cả là tánh phật. Một tướng của tất cả chúng là chúng hữu 
tình. Ngay chính giây phút này, bên trong và bên ngoài của chúng sinh là 
cái tất cả là của tánh phật. Cái hiểu này không chỉ là da, thịt, xương, và tủy 
của sự truyền từ người đến người, mà còn là “Ông được da, thịt, xương, và 
tủy của tôi.” 

Hãy biết rằng cái !à của đất cả là tánh phật thì ở bên kia là và không là. 
Tát cả là là lời phật, lưỡi phật. Chúng là tròng mắt của các phật tổ và lỗ mũi 
của các tăng áo nạp. Những chữ /á/ cả là không giới hạn ở thai hữu, bản 
hữu, diệu hữu, hay bất cứ loại hữu nào khác. Hơn nữa, những chữ ấy không 
có nghĩa nhân hữu hay vọng hữu. 7: át cả là tự tại với tâm, vật, tánh, hay 
tướng. Như vậy, thân, tâm, và y báo của Tát cả chúng sinh là [tánh phật] 
không giới hạn ở sự gia tăng sức hành động, vọng duyên, sự vật như thực, 
hay sự tu ngộ những năng lực thần thông. 

Nếu Tái cả chúng sinh có là như vậy, hiện thành đạo của tất cả thánh 
nhân, giác ngộ của tất cả các phật, và con mắt của các phật tổ sẽ là sự gia 
tăng sức hành động, vọng duyên, và vân vân. Nhưng không phải thế. Trong 
toàn thê thế giới, không có hạt bụi thừa. Tánh phật là tức thì, không có 
người thứ hai [không gì ở bên ngoài], đúng như người ta nói, “Cắt đứt bổn 
nhân bắt tri; nghiệp thức tiếp tục không ngừng.” Tánh phật không phải cái 
hữu vọng duyên, bởi vì “Trong toàn thế giới không có gì che giấu.” 

“Trong toàn thế giới không có gì che giấu” không nhất thiết có nghĩa là 
“Toàn thê giới đầy các hữu.” Nói, “Toàn thế giới tự-hữu” là cái thấy tà vạy 


32.66 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 248 


những kẻ ngoại đạo chấp giữ. Cái gì không che giấu thì không phải là bản 
hữu, vì nó bao hàm quá khứ và hiện tại. Nó không phải là thai hữu, vì nó 
không bị ảnh hưởng dù là một mảy bụi từ bên ngoài. Nó không phải là một 
hữu đột nhiên xuất hiện, vì nó được tất cả các hữu chia xẻ. Nó không phải 
là một hữu không có sự bắt đầu, vì nó là “Cái gì như thế đến?” Nó không 
phải là một thai hữu, vì '“ “Tâm bình thường là đạo.” 

Hãy biết rằng ở giữa của ¿ấ: cả là, khó tìm được chúng sinh. Nếu ông 
hiểu thấu triệt ứá cả là, tắt cả là sẽ được thấu suốt và thoát lạc. 


Khi nghe nói “tánh phật,” nhiều người học nhằm cho rằng nó là cái ngã 
như được Tiên NI (Shrenika), một thầy ngoại đạo, giải thích. Họ nghĩ như 
vậy bởi vì họ chưa gặp chân nhân, chân ngã, chân sư. Họ nhằm cho tâm ý 
thức, do sự di chuyên của gió và lửa gây nên, là ý thức (awareness) hay 
hiểu của tánh phật. Nhưng ai nói rằng tánh phật có ý thức và hiểu? Dù cho 
những người ý thức hay hiểu là phật, tánh phật không phải là ý thức hay 
hiệu. 

Hơn nữa, ý thức của các phật, mà họ nói đến, không phải là cùng một 
thứ ý thức mà họ nhằm cho là ý thức. Sự di chuyển của gió và lửa không 
phải là nguyên nhân của ý thức của các phật. Ấy chỉ là ý thức là một hay 
hai mặt phật, mặt tô. 

Một số các cổ đức và thánh hiền trước kia đến Ấn Độ và trở về Trung 
Hoa hướng dẫn người và thần. Họ cũng thông thường như gạo, tre, và sậy 
từ thời nhà Hán và nhà Đường cho đến thời nhà Tống hiện tại. Nhiều người 
trong bọn họ xem sự chuyên động của gió và lửa là ý thức của tánh phật. 
Thương thay! Họ tạo nên loại sai lầm này bởi vì sự học đạo của họ còn thô. 
Những người thuần thục, cũng như những mới bắt đầu học phật đạo, không 
nên rơi vào đây. 

Khi ông quán sát ý thức, ông biết rằng ý thức không phải là sự chuyên 
động. Khi ông quan sát sự chuyên n ông biết rằng sự chuyển động 
không phải như thế. Tham học “tánh” và “phật,” khi ông được cái này, ông 
được cái kia. 

Tánh phật không khác hơn /ár cả ià, bởi vì ứất cả là là tánh phật. Tá: cả 
là không phải là một trăm mảnh vỡ. 7á: cả là không phải là con đường sắt. 
Vì nó là một nắm tay [một cái gì động đích] giơ lên, nó không giới hạn ở 
lớn hay nhỏ. Khi nó được gọi là tánh phật, không thể đặt nó vai kề vai với 
tất cả thánh hiễn, không thê đặt nó vai kề vai với tánh phật. 

Vài người nghĩ rằng tánh phật giống như hạt giống của cỏ cây: khi mưa 
pháp phong nhiêu, mầm và chồi mọc; cành, lá, hoa, quả trưởng thành; và 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 249 


quả chứa hạt. Một cái thấy như thế là một giả định của người phàm. Nếu 
ông đi đến kết luận như thế, hãy thương lượng triệt để rằng mỗi và mọi hạt 
giông, hoa, và quả chính là tâm thanh tịnh. 

Quả có hạt không thể thấy được nhưng phát triển rễ, thân, và vân vân. 
Các yếu tố của cây không phải lắp ráp từ bên ngoài, nhưng cành, nhánh lớn 
lên. Không giới hạn ở bên trong hay bên ngoài, sự lớn lên của cây không vô 
ích, quá khứ và hiện tại. Như thế, dù cho ông lấy cái thấy của người phàm, 
rễ, thân, cành, lá là cái tắt cả là của tánh phật vươn lên và biến mắt đồng 
thời với tất cả các vật. 


Phật nói, “Nếu ông muốn hiểu tánh phật, ông nên thâm mật quan sát 
nhân quả qua thời gian. Khi thời gian chín muôi, tánh phật thị hiện.” 


Câu hiểu tánh phật không chỉ có nghĩa là biết mà còn tu tập nó, chứng 
ngỘ nó, thuyết giảng nó, và để nó đi. Thuyết giảng nó, tu tập nó, đề nó đi, 
mắt nó, và không mất nó là toàn bộ nhân quả qua thời gian. 

Ông quán sát nhân quả qua thời gian thông qua sự quán sát nhân quả 
qua thời gian. Ông quán sát nó với cây phất tử, cây gậy, và vân vân. Tuy 
nhiên, ông có thể quán sát nó thông qua trí tuệ của tham dục, trí tuệ ở bên 
kia tham dục, bản giác, thai giác, vô giác, hay chánh giác. 

Thâm mật quản sát không bị giới hạn ở quán sát, được quán sát, quán 
sát đúng, hay quán sát sai; ấy là “hâm mật quán sát. Vì nó là thâm mật quán 
sát, nó không phải là quán sát tự hay quán sát tha. Thâm mật quán sát là 
nhân và quả như thực qua thờ gian, và nó ở bên kia nhân quả. Nó là tánh 
phật như thực. Nó đang trở nên tự tại với thân của tánh phật. Nó là phật và 
các phật như thực, tánh [phật] và tánh như thực. 

Khi nghe câu nói khi (hời gian chín muôi, nhiều người cả trong quá khứ 
và hiện tại nghĩ rằng nó có nghĩa là chúng ta nên chờ cho đến khi tánh phật 
thị hiện trong vị lai; rằng vì kết quả tu tập đương nhiên chúng ta sẽ gặp thời 
gian khi tánh phật thị hiện; và răng khi thời gian chưa chín muỗi, tánh phật 
sẽ không thị hiện dù cho chúng ta đò hỏi về pháp với một bậc thầy và người 
nhiệt tâm tu tập đạo. Họ nghĩ theo cách này và ở lại trong cõi hồng trần 
không kết quả trong khi giữ bề ngoài của tăng nhân. Những người như thế 
giông như những người ngoại đạo tin giác ngộ tự phát. 

Câu Nếu ông muốn hiểu tánh phật có nghĩa là “nễu ông muôn hiểu ngay 
tánh phật.” /⁄ấy quán sát nhân quả qua thời gian có nghĩa là “Ông nên biết 
nhân quả qua thời gian.” Ông nên thâm mật quán sát nhân quả qua thời 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 250 


gian có nghĩa là nêu ông muốn biết tánh phật, nó không khác hơn biết nhân 
quả qua thời gian. Khi thời gian chín muổi có nghĩa là thời gian đã đến. 
Làm sao chúng ta có thê nghỉ ngờ nó được? Thời gian nghi ngờ cũng là 
thời gian khi tánh phật hiện diện đối với tự kỷ. 

Hãy biết rằng khi thời gian chín muổi có nghĩa là mười hai giờ của ngày 
không trôi qua vô ích. Ki thời gian là giống như nói “khi thời gian đã 
đến.” “Khi thời gian đến” không phải là tánh phật đến. Như thế, khi thời 
gian đến, tánh phật đã hiện thành. Lý này tự nó hiển nhiên. Tổng quát, 
không có thời gian khi thời gian chưa đến; không có tánh phật nào không 
hiện thành. 


Tôn giả Mã Minh, ”Š Tổ thứ mười hai, giải thích biến lớn tánh phật cho 
Ca-t-ma-la,'”” Tổ thứ mười ba, là: “Núi, sông, và trái đất rộng lớn — tất cả 
tùy thuộc vào nó. Các tam-muội và sáu thần thông hiện ra từ nó.” 

Như thế, núi, sông, và trái đất rộng lớn tất cả đều là biên lớn tánh phật. 
Tất cả tùy thuộc vào nó có nghĩa là ở chính giây phút chúng tùy thuộc vào 
nó, chúng là núi, sông, và trái đất rộng lớn. Hãy biết rằng tướng của biển 
lớn tánh phật giống như thế. Nó không quan hệ gì với bên trong, bên ngoàải, 
hay ở giữa. Như vậy, thấy núi và sông là thấy tánh phật; thấy tánh phật là 
thấy vảy lừa và mỏ ngựa. Tát cả fừy thuộc vào có nghĩa là toàn bộ tùy thuộc 
vào. Như thế, ông hiểu và đi qua bên kia hiểu. 

Mã Minh nói, Các fam-muội và sáu thân thông hiện ra từ nó. Hãy biết 
rằng “hiện ra” và “chưa hiện ra” của các tam-muội bình đăng tùy thuộc vào 
tánh phật; sự hiện ra của sáu thần thông ở đây hay không ở đây tất cả tùy 
thuộc vào tánh phật. 

Trong tông A-hàm không dạy sáu thần thông ấy. Su ấy là sự chứng đắc 
sáu thần thông của ba ba trước và ba ba sau [vô số]. Như vậy, đừng nghĩ 
rằng sáu thần thông giới hạn ở sáng rõ trăm ngọn cỏ và sáng rõ ý phật tô. 
Dù cho ông bị ý niệm sáu thần thông giới hạn, ông thấm nhập trong biển 
lớn tánh phật bao la. 


8 Mịã Minh (Ph.: Ashvaghosha). Tổ sư thứ mười hai của truyền thống Thiền ở Ấn Độ. 


Sinh trong một gia đình giàu có ở Vãrãnasĩ nhưng đã trở thành tăng nhân. Đại Thừa Khởi 
Tín Luận, một bản văn rất quan trọng trong Phật giáo Á Đông, dù là ngụy tác, một cách kỳ 
bí nó được qui cho là của tổ. 

 Ca-tì-ma-la (Kapimala). Tăng nhân người Magadha. Là Tổ sự thứ mười ba của truyền 
thống Thiền Ấn Độ. Tổ dạy ở nam và tây Ấn Độ. Được xem là thầy của Long Thọ 
(Nãgãrjuna). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 251 


Hoằng Nhẫn, Tổ sư thứ năm của Trung Hoa, Thiền sư Đại Mãn, ở 
Hoàng Mai, Kỳ châu. Sư sinh ra không có cha. Sư đắc đạo khi còn trẻ. 
Trong đời trước sư đã trồng tùng trên núi Tây Sơn ở Kỳ châu khi sư gặp 
Đạo Tín, Tổ sư thứ tư, đang du phương qua vùng đó. Đạo Tín nói với sư, 
“Ta muốn truyền pháp cho ông. Nhưng ông già quá. Ta sẽ đợi cho đến khi 
ông trở lại.” 

Hoằng Nhẫn đồng ý. Sư nhập vào thân của một cô con gái của gia đình 
họ Châu và tái sinh qua cô ta. Sau khi sinh ra, sư bị ném vào nước mặn ở 
hải cảng. Nhưng được thần bảo vệ, sư khỏi nguy hiểm trong bảy ngày. Sư 
được một người cứu và nuôi đưỡng cho đến khi sư được bảy tuổi, khi sư 
gặp Đạo Tín trên đường phố Hoàng Mai. 


Đạo Tín nói với chính mình, “Đây là một đứa trẻ, nhưng tướng mạo của 
nó phi thường, không giống với những đứa trẻ khác.” Vì thế tổ nói với 
Hoăng Nhẫn, “Con tên””” [họ] gì?” 

Hoằng Nhẫn nói, “Con có tên, nhưng nó chăng phải tên thường.” 

Đạo Tín nói, “Nó là cái gì?” 

Hoằng Nhẫn nói, “Nó là tánh phật.” 

Đạo Tín nói, “Ngươi không có tánh phật” 

Hoằng Nhẫn nói, “Vì tánh phật là không, ngài nói con không có tánh 
phật.” 

Nhận thấy Hoằng Nhẫn là pháp khí, Đạo Tín bảo sư làm thị giả và về 
sau trao phó chánh pháp nhãn tạng cho sư. Hoằng Nhẫn sống ở Đông Sơn 
thuộc Hoàng Mai và chuyên gió [giáo lý] thâm sâu. 


Như thế, khi chúng ta học cuộc đối thoại của vác vị tổ này, lời của Đạo 
Tín Con tên [họj gì? có ý nghĩa. Thời xưa người ta thường hỏi người khác 
ở đâu và họ là gì. Có nghĩa là “Ông phải đến từ một gia đình nào đó.” 
Giống như nói, “Ông như thế này. Tôi như thế này.” 

Lời của Hoằng Nhẫn Con có tên, nhưng nó chẳng phải tên thường có 
nghĩa là có tên này là không có tên thường. Tên thường chăng phải là nó. 

Lời của Đạo Tín, Nó là cái gi? có nghĩa là cái gì là nó? Nó gọi là gì. Đó 
là £ên. Nó làm ta cái gì. Cái gì làm ra nó. Tên là nó. Tên là cái gì. Nó được 
trình ra như trà ích mẫu hay trà xanh. Nó là trà và cơm hằng ngày. 


HN 


? Trong chữ Hán, chữ “tánh” ở đây có hai nghĩa khác nhau. Một nghĩa là tên họ của một 
người, và nghĩa kia là chỉ “bản tánh.” Ở đoạn đối thoại này có tính cách chơi chữ, dù chữ 
Hán viết có khác nhau nhưng đồng âm mà khác nghĩa. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 252 


Lời của Hoằng Nhẫn Nó /à tánh phật có nghĩa là nó là tánh phật. Bởi vì 
nó là gì, nó là phật. Có phải nó chỉ được hiểu là ền gì không? Ngay cả khi 
nó không phải là nó, nó là tánh phật. Như vậy, dù øó là g? và nó là phật, khi 
Hoằng Nhẫn bỏ rơi và lướt qua, cái tên luôn luôn hiện diện. Tên [họ] của sư 
là Châu. Tuy nhiên, sư không thọ nhận tên [họ] của cha hay tổ tiên, và sư 
không giống như mẹ sư. Ai có thể đứng sánh vai với sư? 

Nói Ngươi không có tánh phật, Đạo Tín đang nói rằng mặc dù Hoằng 
Nhẫn không phải “y là ai” và tùy sư quyết định y là ai, sư không có tánh 
phật [sư ở bên kia tánh phật]. Hãy tham học đó là loại giây phút gì khi 
không có tánh phật. Nó không là tánh phật trên đỉnh đầu của phật, hay nó 
không là tánh phật siêu việt ư? Đừng dính kẹt vào bảy thông tám đạt. 

Không có tánh phật đôi khi được hiểu là tam-muội của giây phút này. 
Hãy hỏi không có tánh phật khi tánh phật đắc quả phật ư? Hãy hỏi không 
có tánh phật phát tâm [bồ-đè] ư? Hãy bảo cây cột hỏi câu hỏi này, hay hãy 
hỏi cây cột câu hỏi này. Hãy bảo tánh phật hỏi câu hỏi này. 

Do vậy, người ta nghe câu nói không có tánh phật suốt từ trong thất của 
tổ Đạo Tín. Những lời này đã được thấy và nghe trên núi Hoàng Mai, ở 
Triệu Châu, và Qui Sơn. Hãy chắc chắn công phu với câu nói không có 
tánh phật mà không bị câu nói ấy lân tránh. Truy tìm dấu vết không có tánh 
phật, ở đó, thắng tới, là tiêu chuẩn của cái gì, giây phút của ông, đáp ứng 
của øó, và cái tên [họ| Cháu. 

Lời của Hoằng Nhẫn Vì tánh phật là không, ngài nói con không có tánh 
phật nói rõ rằng không không phải là không có. Nói về tánh không của tánh 
phật, sư không nói nửa cân hay tám lạng; sư chỉ nói không có [tánh phậtJ. 
Vì nó là không, sư không gọi nó là không. Vì nó không có [tánh phậtƒ, sư 
không gọi nó là không có. Vì tánh phật là không, sư gọi nó là không có. 
Như thế, những mảnh miếng của không có là tiêu chuẩn để nói về tánh 
không. Tánh không là thước đo khi nói không có [tánh phật]. 

Không nói đến ở đây không phải là không của “Sắc tức là không.” “Sắc 
tức là không” không có nghĩa cưỡng bách sắc là không hay phá vỡ không 
để lập sắc. 

Đúng hơn, nó là không của “Không tức là không.” Không tức là không 
có nghĩa là có một phiến đá treo trên không. Như thế, Đạo Tín và Hoằng 
Nhẫn nói về không có tánh phật, tánh phật tức là không, và tánh phật tức là 
hiện hữu. 


Huệ Năng, người về sau trở thành Thiên sư Đại Giám ở núi Tào Khê, Tô 
sư thứ sáu, đên Hoàng Mai tham kiên Hoăng Nhân, Tô sư thứ năm. Hoăng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 253 


Nhẫn nói, “Ngươi từ đâu đến?” 

Huệ Năng nói, “Từ Lĩnh Nam.” 

Hoằng Nhẫn nói, “Ngươi cầu gì?” 

Huệ Năng nói, “Con cầu thành phật.” 

Hoằng Nhẫn nói, “Người Lĩnh Nam không có tánh phật. Làm sao ngươi 
có thể thành phật được?” 


Lời của Hoằng Nhẫn Người Lĩnh Nam không có tánh phật không có 
nghĩa là người Lĩnh Nam không có tánh phật, hay họ thực có tánh phật. 
Đúng hơn, sư đang nói người Lĩnh Nam có /ánh phi phật [ở bên kia phật]. 

Lời của sư, Làm sao ngươi có thể thành phật được? là đang hỏi Huệ 
Năng có ý định thành loại phật øì. 

Có một vài sư trước kia đã làm sáng tỏ những điều cốt yếu của tánh 
phật. Đó không phải là những gì các sư của các Kinh A-hàm hiểu, hay 
những kinh khác, và các luận hiểu. Nó chỉ được truyền từ người đến người 
đến con cháu của các phật tổ. 

Điều cốt yếu của tánh phật là tánh phật hiện thân không phải trước mà 
sau khi ông đạt cảnh giới phật. Tánh phật bất biến phát sinh đồng thời với 
đạt cảnh giới phật. Ông nên thương lượng thông suốt lý này, tham học và 
công phu hai mươi hay ba mươi năm. Đây không phải là điều hàng mười 
thánh hay ba hiền có thể sáng tỏ được. 

Câu nói “Chúng sinh có tánh phật” hay “Chúng sinh không có tánh 
phật” chỉ lý này. Hiểu rằng tánh phật hiện thân sau khi đạt cảnh giới phật là 
trúng ngay đích. Tham học khác đi không phải là phật pháp. Không có cái 
hiểu này, phật pháp không đến được ngày này. Không hiểu lý này là không 
sáng tỏ, thấy, hay nghe đạt cảnh giới phật. 

Đây là lý do tại sao Hoằng Nhẫn nói, Người Lĩnh Nam không có tánh 
phật, khi sư chỉ dạy Huệ Năng. Điều hiếm khi gặp và nghe lần đầu tiên thấy 
phật và nghe pháp là giáo lý dạy rằng chúng sinh không có tánh phật. Điều 
hoan hỉ khi theo thầy và học kinh là nghe giáo lý dạy răng chúng sinh 
không có tánh phật. Những người không thâm nhập trong thấy, nghe, và 
biết rằng chúng sinh, không ngoại lệ, không có tánh phật thì chưa thấy, 
nghe, hay biết tánh phật. 

Khi Huệ Năng toàn tâm cầu thành phật và Hoằng Nhẫn giúp sư thành 
phật, sư không có lời nào hay phương tiện nào khác hơn là nói rằng Người 
Lĩnh Nam không có tánh phật. Hãy biết rằng nói và nghe không có tánh 
phật là cách trực tiếp thành phật. Như thế, ngay giây phút không có tánh 
phật ông trở thành phật. Những người không thấy, nghe, hay nói không có 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 254 
tánh phật thì chưa trở thành phật. 


Huệ Năng nói, “Người có nam bắc, nhưng tánh ¡ phật không có nam bắc.” 

Hãy lấy những lời này thương lượng nghĩa nằm ở phía sau. Hãy phản 
chiều các chữ mm và bắc với tâm trần trụi. Lời sư có trọng điểm — thấy 
rằng người trở thành phật nhưng tánh phật không trở thành người.” Huệ 
Năng có ý thức điều này hay không? 

Các Phật, kế cả Phật Ca-diếp và Phật Thích-ca-mâu-ni, có quyền nói 7á: 
cả chúng sinh là tánh phật khi các ngài là phật, và chuyên bánh xe pháp, 
bằng cách thọ nhận phần năng lực bao trùm tất cả của ngữ cú không có tánh 
phật do Hoằng Nhẫn và Huệ Năng nói. Làm sao câu nói 7á: cả chúng sinh 
là tánh phật có thê thừa kế pháp từ không có của không có tánh phật? 

Theo cách này, người ta nghe ngữ cú không có tánh phật rất xa từ trong 
thất của Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Vì Huệ Năng đã là một chân nhân vào 
lúc đó, sư nên thượng lượng thêm nữa ngữ cú không có tảnh phát. Sư nên 
hỏi, “Để sang một bên người có tánh phật hay không có, thế nào là tánh 
phật?” Sư cũng nên hỏi, “Tánh phật là gì?” Khi nghe chữ tánh phật, người 
ngày nay cũng bàn luận người có tánh phật hay không có tánh phật mà 
không hỏi tánh phật là gì. Đây là vội vã và không cần thận. 

Như thế, hãy tham học “không có” của tất cả những cái “không có” qua 
không có của không có tánh phái. Hãy ngụp lặn nhiều lần vào câu nói của 
Huệ Năng, Người có nam bắc, nhưng tánh phật không có nam bắc. Hãy 
tham nó và im lặng buông nó. 

Một vài người ngu ngốc cho rằng câu nói của Huệ Năng có nghĩa là 
người nam khác với người bắc bởi vì phẩm chất của họ, nhưng tánh phật 
siêu việt nam bắc, vì nó trống không và lỏng chảy. Đây là vô minh không 
thê đo lường được. Hãy loại bỏ cái thấy tà vạy như vậy và hãy tham học 
một cách ngay thắng. 


Sau này, Huệ Năng dạy đệ tử tên là Hành Xương, nói, “Vô thường tức là 
tánh phật. Hữu thường là tâm phân biệt tất cả thiện ác của thế gian.” 


Vô thường mà Huệ Năng nói thì ở bên kia sự lĩnh hội của những người 
ngoại đạo và những hành giả Tiểu Thừa. Các sư và con cháu của những 
người này nói về vô thường, nhưng họ chưa hiểu nó đầy đủ. 

Vô thường thuyết giảng, tu tập, và chứng ngộ vô thường. Thị hiện thân 
[phật] thuyết giảng pháp với thân phật — đây là tánh phật. Hơn nữa, ấy là thị 


?% Ở chỗ này các bản dịch tiếng Anh của Gudo Nishijima & Chudo Cross và của Carl 


Bielefeldt đều dịch là: “người trở thành phật, tánh phật không trở thành phật.” ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 255 


hiện pháp thân cao và thị hiện pháp thân thấp. Luôn luôn là một thánh nhân 
là vô thường. Luôn luôn là một người phàm là vô thường. 

Đây là ý nghĩa trong lời nói của Huệ Năng Vô thường tức là tánh phậi. 
Nói răng những người luôn luôn là thánh nhân hay người phàm không thể 
là tánh phật là cái thấy bị giới hạn, suy nghĩ hạn hẹp của những người ngu. 
Cái hiểu về phật của họ thiếu sót. Cái hiểu về tánh phật của họ thiếu sót. 

Thường có nghĩa là không chuyền. “Không chuyên” là không bị đến và 
đi ảnh hưởng, mặc dù có những thay đổi như thế trở thành không ham 
muốn hay cho phép chính ham muốn trở nên tự tại. Đây là thường. Cỏ, cây, 
và rừng vô thường; chúng là tánh phật. Người, vật, thân, và tâm vô thường; 
họ là tánh phật. Đất, núi, và sông vô thường, vì chúng là tánh phật. Giác 
ngộ vô thượng, viên mãn là vô thường, vì nó là tánh phật. Đại bát niễt-bàn 
là tánh phật, vì nó là vô thường. Các hành giả Tiểu Thừa chấp giữ những 
cái thấy giới hạn, các sư và các nhà luận giải của Ba Tạng, phải giật mình 
vì tuyên bố này của Huệ Năng. Nếu không, họ phải là nhóm ma ngoại đạo. 


Tôn giả Na-già-hạt-thọ-na (NÑ agarjuna), " ? Tổ thứ mười bốn, Trung Hoa 
gọi tôn giả là Long Thọ, Long Thắng, hay Long Mãnh. Tôn giả là người tây 
Ấn Độ đến nam Ấn Độ. Người ở đó tin vào các phép tu đem lại may mắn. 
Khi Long Thọ giảng pháp cho một hội chúng, một người trong bọn họ nói, 
“Những điều tốt nhất trên thế gian là những, phép. tụ đem lại may mắn. Dù 
cho ngải nói về tánh phật, không ai có thể thấy nó." 

Long Thọ đáp, “Nếu ông muốn thấy tánh phật, trước tiên ông hãy buông 
bỏ kiêu mạn.” 

Người ấy nói, “Tánh phật lớn hay nhỏ?” 

Long Thọ nói, “Tánh phật chắng lớn cũng chăng nhỏ, không rộng cũng 
không hẹp. Nó không có thiện cũng không có báo. Nó không có sinh cũng 
không có tử.” 

Nhận ra rằng giáo lý của Long Thọ phi thường, ước nguyện của người 
ấy chuyên hướng. Rồi, trong khi ngồi đó, Long Thọ thị hiện thân tự tại 
hoàn toàn trong tướng mặt trăng tròn. Hội chúng có thê nghe tiếng ngài nói 


?2 Tôn giả Na-già-hạt-thọ-na (Ph.: Nãgãrjuna). Dịch là Long Thọ, Long Thắng, hay Long 
Mãnh. Cũng gọi là Tổ sư Long Thọ, Bồ-tát Long Thọ. Khoảng t.k. 2-3, Ấn Độ. Tiên phong 
thương lượng các giáo thuyết Đại Thừa, tập trung vào khái niệm tánh không (shũnyat3). 
Được biết như là người sáng lập Trường phái Trung Đạo (Mãdhyamika), đặt cản bản trên 
Kinh Ma-ha Bát-nhõ Ba-la-mật-đa và các bài viết của riêng sư. Cũng là tác giả của các luận 
thư như Trung Luận. Được xem là Tổ thứ mười bốn của truyền thống Thiền. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 256 


pháp nhưng không thẻ thấy ngài. 

Trong hội chúng có một người gọi là Ca-na-đẻ-bà,””” con trai của một 
người giàu có, nói với hội chúng, “Các người hiểu điều này không?” 

Hội chúng nói, “Chúng tôi không thê thấy sư, nhưng chúng tôi có thê 
nghe sư nói. Tâm chúng tôi không hiểu những gì đang xảy ra, và thân 
chúng tôi chưa kinh nghiệm điều như thế.” 

Ca-na-đề-bà nói, “Đây là cách sư thị hiện sắc tướng của tánh phật cho 
chúng ta thấy. Lý do là tam-muội vô tướng mang hình đáng mặt trăng tròn. 
Tánh phật bao la, rỗng lặng, và thanh tịnh.” 

Ngay khi Ca-na-đèề-bà vừa nói như vậy, Long Thọ hiện ra trên tòa ngồi 
và dạy bằng bài kệ: 


Thân này hiện trăng tròn 
biêu thị thân chư phật, 

dạy rằng không biệt tướng, 
chăng phải thanh hay sắc. 


Như thê, hãy biết rằng sự biểu thị chân thật không phải do thanh hay sắc 
làm, và sự biêu thị chân thật không có tướng đặc biệt. Long Thọ đã thuyết 
giảng tánh phật vô số lần. . Những gì cho thấy ở đây chỉ là một thí dụ. 

Ông nên phản chiếu đầy đủ những lời của Long Thọ Nếu ông muốn thấy 
tánh phật, trước tiên hãy buông bỏ kiêu mạn. Không phải là ông không thể 
thấy tánh phật, nhưng để thấy nó, trước tiên ông cần phải buông bỏ kiêu 
mạn. Bởi vì ông phức tạp, có nhiều kiểu kiêu mạn. Có hàng vạn cách buông 
bỏ kiêu mạn, khi ông buông bỏ nó, ông thấy tánh phật. Đây là thấy tánh 
phật bằng mắt của ông. 

Đừng xem lời nói của Long Thọ 7ánh phát chẳng phải lớn cũng chẳng 
phải nhỏ như người phàm hay như những người Tiểu Thừa xem. Những 
người ngoan cô tin răng tánh phật là to lớn phi thường. Đây là chồng chất 
những ý nghĩ tà vạy. Thâm nhập lời nói của Long Thọ chẳng phải lớn cũng 
chẳng phải nhỏ là nhận thức chúng như vừa mới được nói bây giờ. Nhận 
thức này là nguyên nhân lắng nghe. Bây giờ hãy lắng nghe bài kệ. Sư nói, 
Thân này hiện trăng tròn, biểu thị thân chư phái. Vì sư thị hiện thân biểu 
thị thân của tất cả các phật, thân â ấy mang tướng mặt trăng tròn. Như thế, 
ông nên tham học rằng mọi vật cả dài và ngăn, vuông và tròn, thị hiện 
tướng mặt trăng tròn. Nếu ông không biết gì về thân hay sự thị hiện, ông 


? cqg-na-đề-bà (Ph.: Kanadeva), nghĩa đen, vị Thần Một Mắt. Dịch là Thánh Thiên. Vốn là 


một người bà-la-môn ở nam Ấn Độ. Tổ thứ mười lăm của truyền thống Thiền, là người 
thừa kế của Long Thọ. Bị những người ngoại đạo tức giận sát hại. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 257 


không những không biết gì về tướng của mặt trăng tròn mà cũng không biết 
gì về thân của các phật. 

Những người ngu nghĩ rằng Long Thọ thị hiện tướng mặt trăng tròn có 
tính cách thực nghiệm. Đây là ý nghĩ tà vạy của bọn vô lại không thừa kế 
phật đạo. Khi nào và ở đâu sư có thê thị hiện một tướng mà nó không phải 
là thân của sư? Hãy biết rằng Long Thọ đang ngồi tòa thuyết pháp, như mọi 
người đang ngồi bây giờ. Thân này thị hiện tướng mặt trăng tròn. Sự thị 
hiện thân không giới hạn ở vuông hay tròn, hiện hữu hay không hiện hữu, 
tiết lộ hay che giâu. Sự thị hiện thân này không giới hạn ở tám vạn bốn 
ngàn uân; nó chỉ là sự thị hiện thân này. Ông nói đến mặt răng tròn, nhưng 

còn trăng lưỡi liềm hay trăng bạc thì thế nào? 

Vì thị hiện thân này là để ứrước tiên buông bỏ sự kiêu mạn của ông, nó 
không phải là Long Thọ mà là thân của tất cả các phật. Vì sự thị hiện này 
biểu thị tất cả các phật, nó trở nên tự tại với tất cả các phật. Như thế, nó 
không hạn chế ở thê giới phật. 

Dù cho có thê có một cái trống rỗng tương tự với mặt trăng tròn của tánh 
phật, không thê so sánh nó với mặt trăng tròn đó. Hơn nữa, biểu thị [của 
tánh phật] không phải thanh cũng không phải sắc. Sự thị hiện thân này 
không phải sắc cũng không phải tâm, không ở uân giới. Mặc dù sự thị hiện 
thân này có thể trông giống như uẫn giới, nÓ biểu hiện thân của các phật. 
Đây là thuyết giảng pháp; nó không có sắc tướng. Khi không có sắc tướng 
là tam-muội vô tướng, thân thị hiện. 

Mặc dù hội chúng thấy hình mặt trăng tròn, những gì họ không thấy là 
điểm chuyên của thuyết giảng pháp, sự thị hiện của thân tự tại ở bên kia sắc 
và thanh. Ân và hiện là sự lui và tới của mặt trăng tròn. 

Vào lúc Long Thọ ngồi trên tòa và thị hiện thân tự tại, toàn thê hội 
chúng chỉ nghe pháp mà không thấy sư. Người thừa kế sư, Ca-na-đè-bà, 
hiểu rõ ý nghĩa của tướng mặt trăng tròn, của sự thị hiện thân, của bản tánh 
của tất cả các phật. Mặc dù có nhiêu người nhập thất của Long Thọ và thọ 
nhận nước, từ pháp khí đến pháp khí, không có ai có thể sánh với Ca-na-đè- 
bà, một học nhân đáng tôn kính chia tòa ngồi với Long Thọ, và là một vị 
đạo sư của hội chúng trên nửa tòa. Sư đã đích thực thọ nhận chánh pháp 
nhãn tạng, pháp vô thượng vĩ đại, giống như Tôn giả Ma-ha Ca-diếp trên 
núi Linh Thứu. 

Trước kia, Long Thọ là một thầy Bà-la-môn bên ngoài phật pháp. Khi 
tâm sư chuyên hướng, sư giải tán những người theo học với sư. Sau khi trở 
thành phật tổ, một mình Ca-na-đẻ-bà là người kế thừa thọ nhận kho tàng 
đại pháp. Đây là sự truyền từ người đến người của phật đạo vô thượng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 258 


Tuy nhiên, một nhóm người tà vạy che giấu sự giả mạo và một cách vô 
căn cứ tự gọi mình là những người thừa kế của Bồ-tát Long Thọ tạo ra luận 
và luận thích. Nhiều quyền trong các luận và luận thích đó được qui cho 
Long Thọ mặc dù không phải của sư. Những người bị sư xua đuôi làm bối 
rối người và thần bằng các bản văn đó. Đệ tử của Phật nên biết rằng các 
giáo lý không được Ca-na- -đề-bà truyền lại thì không phải là lời của Long 
Thọ. Ông có thê chân thực tin tưởng giáo lý qua Ca-na-đè-bà. Nhưng nhiều 
người dù biết vẫn chấp nhận giáo lý giả mạo. Chúng ta nên tội nghiệp cho 
sự ngu ngốc của những kẻ phi báng đại bát-nhã. 

Ca-na-đề-bà chỉ vào thân thị hiện của Long Thọ và nói với hội chúng, 
Đây là sư thị hiện tướng của tánh phật cho chúng ta thấy. Lý do là tam- 
muội vô tướng mang hình mặt trăng tròn. Tánh phật bao la, rồng lặng, và 
thanh tịnh. Trong những cái túi da ở chỗ này và chỗ kia, thấy và nghe phật 
pháp truyền bá trong cả tỉ pháp giới (hiện tượng) của người và thần, ai có 
thể nói rằng thân của Long Thọ đang thị hiện là tánh phật? Trong cả tỉ thế 
giới chỉ một mình Ca-na- -đề-bà có thê nói điều này. Những người khác chỉ 
nói rằng tánh phật thì không bao giờ có thể thấy được bằng mắt, nghe được 
bằng tai, hay biết được bằng ý thức. Vì họ không biết răng sự thị hiện thân 
của Long Thọ là tánh phật, họ không thê nói được như thế. Dù cho Tổ Long 
Thọ không giữ lại giáo lý của mình, họ không thể nhận thức được nó, vì 
thân ý thức của họ không phát sinh. Khi họ thấy và lễ bái tam-muội vô 
tướng mang hình đáng mặt trăng tròn, họ không thể thấy nó. 

Vì Ca-na-đề-bà nói, 7 ánh phật bao la, rồng lặng, và (hanh tịnh. Như 
thế, thị hiện thân chính là xiên đương tánh phật bao la, rỗng lặng, và thanh 
tịnh. Xiến dương tánh phật là thân thị hiện [tướng mặt trăng tròn], biểu thị 
thân của tất cả các phật. Có một hai vị phật hiện thân sự biểu thị này. Các 
thân phật là sự thị hiện của thân đó. Cũng vậy, tánh phật được thị hiện như 
là thân đó. 

Nhận thức của các phật tổ phân biệt bốn đại và năm uân cũng là việc 
làm của thân thị hiện này. Các uân, xứ, và giới giống như vậy trong thân 
của tất cả các phật. Tất cả các công đức là công đức này. Công đức của tất 
cả các phật được thân thị hiện này biểu thị đầy đủ và bao hàm trọn vẹn. Tất 
cả vô số và vô biên công đức đến và đi là phần thao tác của thân thị hiện 
này. 

Tuy nhiên, những người thuộc những thế hệ trước và sau trong ba nước 
[Án Độ, Trung Hoa, và Nhật Bản] học pháp trễ hơn Long Thọ và Ca-na-đề- 
bà không nói như các bậc sư này đã nói. Bao nhiêu học giả của các kinh 
luận không hiểu lời của Long Thọ và Ca-na- -đề-bà? Ở Trung Hoa từ những 
thời trước, người ta đã cố gắng vẽ câu chuyện này, nhưng họ không thể vẽ 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 259 


được nó trên thân, tâm, tánh không, hay vách tường. Họ chỉ vẽ câu chuyện 
bằng đầu bút lông. Họ chỉ vẽ một vòng tròn giống như cái gương trên pháp 
tòa và nói đó là sự thị hiện thân mặt trăng tròn của Long Thọ. Trong hằng 
trăm năm những bức vẽ như thế đã là những mạt vàng [chướng ngại] trong 
mắt người, nhưng không ai chỉ ra rằng những bức tranh này là giả. Thương 
thay! Hàng vạn lời giải thích không trúng mục tiêu. Nếu người ta nghĩ rằng 
sự thị hiện tướng mặt trăng tròn của Long Thọ chỉ là một vòng tròn, họ chỉ 
thấy cái bánh hồ vẽ. Nó đang lừa những người khác; cái cười như thê giết 
người ta. 

Buôn thay, không một ai ở Trung Hoa, tại gia hay xuất gia, xem nghiêm 
túc lời của Long Thọ hay hiểu câu nói của Ca-na-đề-bà. Vậy thì làm sao họ 
có thể trở nên thâm mật với sự thị hiện thân của Long Thọ? Đây là vô minh 
về mặt trăng hình tròn trong khi bỏ mất mặt trăng tròn. Đây là vì họ không 
tham học quá khứ cũng không mong muốn quá khứ. Này các phật cũ và 
phật mới, các ông nên gặp sự thị hiện thân chân thật thay vì ngưỡng mộ cái 
bánh hồ vẽ. 

Hãy biết rằng khi ông vẽ sự thị hiện mặt trăng tròn, hãy vẽ nó trên pháp 
tòa. Nhướng mày và chớp mắt là như thế này. Chánh pháp nhãn tạng — da, 
thịt, xương, và tủy — là chỉ ngồi kiên định. Phá ra mỉm cười là được truyền, 
làm phật và làm tổ. 

Không có tướng mặt trăng, tranh vẽ của ông sẽ không có tướng của như 
thế, không có xiễn dương pháp, không thanh hay sắc, và vô dụng. Khi ông 
biểu thị sự thị hiện thân [phật], hãy vẽ tướng mặt trăng tròn. Khi ông vẽ 
tướng mặt trăng tròn, hãy vẽ tướng mặt trăng tròn, hãy hiện thành tướng 
mặt trăng tròn. Như thế, trừ phi ông vẽ sự thị hiện thân, tướng mặt trăng 
tròn, mặt trăng tròn, và các thân phật, ông không làm hiện thân sự biểu thị 
và vẽ sự xiên dương pháp, mà chỉ tạo ra một cái bánh hồ vẽ. Nó có ích 
dụng gì? Hãy nhìn mau. AI sẽ thỏa mãn hay không thỏa mãn ngay giây 
phút này? Mặt trăng thì tròn. Hình tròn là sự thị hiện của thân. Khi ông 
tham cứu hình tròn, đừng xem nó chỉ là đồng xu hay cái bánh. Thân thị 
hiện là mặt trăng hình tròn. Nó có hình mặt trăng tròn. Hãy xem hình tròn ở 
đồng xu hay nơi cái bánh hồ. 


Khi hành cước, tôi đến Trung Hoa Đại Tống. Vào mùa xuân, năm thứ 
mười sáu niên hiệu Gia Định [1224], tôi đến viếng chùa Quảng Lợi ở núi 
A-dục-vương lần đầu. Trên các bức tường ở hành lang phía tây, tôi thấy các 
bức tranh vẽ ba mươi ba vị tổ sư của Ấn Độ. Lúc đó tôi không hiểu. Sau đó, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 260 


trong kỳ an cư mùa hè năm đầu tiên niên hiệu Bảo Khánh [1225], tôi lại 
viêng chùa â ẫy. Tôi đi dọc theo hành lang cùng với vị tăng trí khách Thành 
Quế” người miền tây đất Shu [Thục?]. Tôi hỏi ông ấy, “Tranh này vẽ gì?” 

Thành Quê nói, “Long Thọ thị hiện thân trong tướng mặt trăng tròn.” 
Trên mặt ông ây không có lễ mũi và trong lời giải thích không có trí tuệ. 

Tôi nói, “Nó trông thực giống như cái bánh hồ vẽ." 

Mặc dù Thành Quế bật cười, trong tiếng cười của ông ta không có lưỡi 
kiếm, không có khả năng xé toạc cái bánh hồ vẽ. Chúng tôi trao đôi vài lời 
trên đường đến phòng chứa thánh tích và sáu chỗ thù thắng, nhưng ông ta 
không có được chút nghi nào. Những vị tăng khác nói với chúng tôi không 
có ý kiến gì. 

Vì thể tôi nói với Thành Quê, “Tôi sẽ hỏi trụ trì.” Trụ trì của chùa lúc ấy 
là Hòa thượng Đại Quang.“” 

Lúc ấy, Thành Quế nÓI, “Ông ấ ấy không có lễ mũi. Ông ấ ấy không thể trả 
lời được. Làm sao ông ấy biết được?” Vì thế, tôi quyết định không nói với 
Đại Quang. 

Mặc dù Thành Quế nói như vậy, dường như ông ta không có chứng ngộ. 
Những người tham gia cuộc nói chuyện không có bất cứ câu nói nào đáng 
chú ý. Những vị trụ trì của chùa này trong quá khứ và hiện tại không nghi 
vấn và không sửa những cái thấy của họ. 


Đừng bao giờ vẽ những gì không thê vẽ. Hãy vẽ thắng những gì cần vẽ. 
Nhưng người ta đã không bao giờ vẽ sự thị hiện thân của [Long Thọ] trong 
hình mặt trăng tròn. 

Sự thực, vì người ta chưa tỉnh ngộ sự giả định rằng tánh phật là ý nghĩ 
và ý thức, dường như họ không hiểu những câu nói “có tánh phật” và 
“không có tánh phật.” Những người học biết điểm cần nói thì rất ít. Hãy 
biết rằng sự chênh mảng này là do từ bỏ chủ đề. Trong những trụ trì của các 
chùa, có những người không bao giờ nhắc đến tánh phật trong suốt đời họ. 

Một vài vị trụ trì này nói, “Những ai lắng nghe giáo lý [của Phật] thì bàn 
luận tánh phật. Tăng nhân tu Thiền không nên nói về nó.” Những người nói 
những điều như thể thực sự là súc sinh. Loại qui gì cố pha trộn và làm ô uế 
đạo của Phật Như Lai của chúng ta? Có sự lắng nghe giáo lý trong phật đạo 
ư? Có sự tu Thiền trong phật đạo ư? Hãy biết răng trong phật đạo không có 
gì giống như lắng nghe giáo lý và tu Thiền. 


?% Thành Quế (Chenggu). Khoảng t.k. 13, Trung Hoa. Tri khách của chùa Quảng Lợi 


(Guanli) ở núi A-dục-vương (Ayuwang) (Triết Giang), khi Đạo Nguyên đến viếng. 
? Đại Quang (Daguang). Khoảng t.k. 12-13, Trung Hoa. Trụ trì chùa A-dục-vương (Triết 
Giang), khi Đạo Nguyên đến viếng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 261 


Diêm Quan,” Quốc sư Tề An ở Hàng châu, một trong những người 
thừa kế pháp của Mã Tổ, có lần nói với hội chúng, “Tất cả chúng sinh đều 
có tánh phật.” 

Hãy thương lượng ngay những lời này. Tất cả chúng sinh có nghiệp, tu, 
thân-tâm, và y báo riêng; cái thấy của họ sai biệt. Người phàm, người ngoại 
đạo, người trong Tiểu Thừa và Năm Thừa,“ tất cả đều khác nhau. 

Những gì được gọi là chứng sinh trong phật đạo bao hàm tất cả những ai 
có tâm. Tắt cả những ai có tâm là chúng sinh. Những ai không có tâm cũng 
là chúng sinh. Tất cả chúng sinh là tâm. Như thế, tâm là tất cả chúng sinh. 

Tất cả chúng sinh đều có tánh phật. Có, cây, đất, và trái đất là tâm. Vì 
chúng là tâm, chúng là chúng sinh. Vì chúng là chúng sinh, chúng có tánh 
phật. Câu nói của Diêm Quan có ánh phật có nghĩa như thế. Nếu không, 
trong đạo phật không dạy có fánh phát. 

Câu nói của Diêm Quan có nghĩa là một mình chúng sinh có tánh phật. 
Những ai không phải là chúng sinh thì không có tánh phật. Bây giờ, hãy hỏi 
sư, “Tất cả chúng sinh đều có hay không có tánh phật?” Hãy thương lượng 
và khảo nghiệm cái hiểu của sư theo cách này. 

Hãy tham cứu rằng Diêm Quan không nói, “Tất cả chúng sinh là tánh 
phật.” Hãy bỏ rơi chữ có trong câu có fánh phật. Bỏ rơi là một con đường 
sắt kiên cô. Đường sắt kiên cố là đường chim. 

Như thế, tất cả chúng sinh đều có tánh phật. Câu nói này không thâm 
nhập chúng sinh mà thâm nhập tánh phật. Mặc dù Diêm Quan không thể 
tìm được cách phát biểu hoàn toàn, sư không trật tiêu điểm. Không phải 
cách phát biểu của sư không có giáo lý giá trị. Nhưng có thể sư không hiểu 
nghĩa sâu xa của lời sư nói hiện thân của bốn đại và năm uẫn, cũng như da, 
thịt, xương, và tủy. Như thế, một câu nói đôi khi là kết quả của một đời. 
Cũng như sinh sau sinh có thể tùy thuộc vào một phát biểu. 


? Diêm Quan Tề An (H: Yanguan Ofan, Nh.: Engan Sai“an). 750-842, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Sư có tướng mạo khác thường, và 
Mã Tổ nhận ra sư là “đại pháp khí.” Dạy ở viện Hải Xương (Haichang), Diêm Quan, Hàng 
châu (Triết Giang). Có tiếng là một bậc thầy giới luật thành tựu. Công án nổi tiếng, cái 
quạt tê giác — “Nếu quạt hỏng rồi, hãy mang cho tôi con tê giác” là giáo lý của sư. Thụy là 
Quốc sư Tề An (H.: Qi“an, Nh.: Engan Saian). 

?' Năm Thừa (Ngũ Thừa): Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Đại thừa, Nhân thừa và Thiên 
thừa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 262 


Qui Sơn, Thiên sư Đại Viên ở núi Qui Sơn, có lân nói với hội chúng, 
““Toàn thê chúng sinh không có tánh phật.” 


Trong người và trời những ai nghe những lời này của sư, một vài người 
có đại căn cơ thì hoan hỉ. Nhưng nó không dành cho ai bị chấn động và 
hoài nghi. 

Phật Thích-ca-mâu-ni giảng đạo của ngài là Tát cả chúng sinh là tánh 
phật. Nhưng Qui Sơn nói là Toàn thể chúng sinh không có tánh phật. Hai 
câu này — /át cả là và không có — xa rời nhau. Dù câu nói của Qui Sơn đúng 
hay sai cũng có thê nghi vấn. Tuy nhiên, Toàn thể chúng sinh không có 
tảnh phật đứng cao trên phật đạo. 

Diêm Quan nói có ứánh phật có thê sánh với chắp tay với một cô phật, 
hay những người cầm tích trượng. Nhưng câu nói của Qui Sơn không như 
thế; nó là cây gậy duy nhất nuốt chứng cả hai người. 

Diêm Quan là người thừa kế của Mã Tổ, và Qui Sơn là cháu của Mã Tổ. 
Tuy nhiên, cháu tiên tiễn trong đạo của Mã Tổ và người thừa kế vẫn chưa 
thuần thục. Qui Sơn nói câu thiết yêu, Toàn thể chúng sinh không có tánh 
phật, không rơi khỏi đường thắng. Đây là cách sư giữ gìn kinh trong nhà 
riêng của sư. 

Hãy dò hỏi thêm nữa tất cả chúng sinh là tánh phật hay tất cả có tánh 
phật là thế nào? Nếu tất cả chúng sinh có tánh phật, họ ắt là một nhóm qui. 
Ấy là che phủ tất cả chúng sinh bằng qui. ộ 

Vì tánh phật là tánh phật, chúng sinh là chúng sinh. Ấy không phải 
chúng sinh vốn sở hữu tánh phật. Dù cho họ ra dấu mời tánh phật, nó sẽ 
không đến. Đừng nói rằng Trương [Tam] uống rượu mà Lý [Tứ] say [rằng 
cái hai â ấy không phân ly]. Những ai vôn có tánh phật không phải là chúng 
sinh. Nếu họ là chúng sinh [có tánh phật], họ không [xa lìa] tánh phật. 

Như thế, Bách Trượng nói, “Nói “Toàn thê chúng sinh tất cả đều có tánh 
phật” là phi báng phật, pháp, và tăng-già. Nói “Chúng sinh không có tánh 
phật” cũng là phỉ báng phật, pháp, tăng-g1à.” 

Như vậy, có tánh phật và không có tánh phát cả hai đều là phi báng. 
Mặc dù ấy là phi báng, ông vẫn có thê dò hỏi về nó. Hãy hỏi Qui Sơn và 
Bách Trượng, và nghe họ trả lời: “Phi báng không phải là ngoài vấn đè. 
Nhưng tánh phật có thuyết pháp không?” Nếu tánh phật thuyết pháp, nó 
phải dầm mình trong thuyết pháp. Nếu nó thuyết pháp, nó phải đi cùng với 
nghe pháp. 

Cũng hãy hỏi Qui Sơn: “Dù sư nói, “Toàn thê chúng sinh không có tánh 
phật,` sư không nói, “Toàn thể tánh phật không có chúng sinh hay “Toàn thể 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 263 


tánh phật không có tánh phật.” Hơn nữa, sư chưa từng mộng thấy “Toàn thể 
các phật không có tánh phật.” Hãy nhìn vào đây. 


Bách Trượng, Đại sư Đại Trí, nói với hội chúng: 


Phật là tối thượng thừa. Ngài hiện thành trong phật đạo như là một người có trí 
tuệ cao nhất trong hàng cao nhất. Phật có tánh phật. Ngài là bậc đạo sư đạt gió 
vô ngại, trí vô ngại. Như thế, ngài là chủ nhân của nhân quả, và tự do dùng sự 
an lạc đến với trí tuệ, vận chuyền nhân quả trên chiếc xe này. Ở trong sinh, ngài 
không bị sinh giữ lại. Ở trong tử, ngài không bị tử chướng ngại. Ở trong năm 
uân, ngài không bị năm uân chướng ngại. Ngài đến và đi tự tại không khó khăn, 
giống như đi qua cái công mở. Như thế, ngài đem mọi chúng sinh, bất kế địa vị 
hay khả năng, ngay cả con kiến, vào đất thanh tịnh không thể nghĩ bàn và kỳ 
diệu. 


Đây là điểm trọn yếu của Bách Trượng. Cái gọi là năm uấn là thân [phật] 
bắt hoại. Việc làm [của Phật] giống như đi qua cái công mở không bị năm 
uân chướng ngại. Nhập vào sinh, không để bị sinh giữ lại. Nhập vào tử, 
không để bị tử giữ lại. Không để bị ràng buộc với sinh. Không sợ chết vô 
cớ. Ở đó đã là tánh phật. 

Những người bị chết lung lay và cố gắng tránh nó là ngoại đạo. Những 
người thức ngộ các duyên áp lực và lợi dụng chúng như cơn gió vô ngại là 
những vị phật tối thượng thừa. Nơi nào các phật này ở nơi đó là đất thanh 
tịnh và kỳ diệu. 


Hoàng Bá” ngồi ở phòng trà khi viếng chùa của Nam Tuyển.”"? 


®8 Hoàng Bá Hy Vận (H.: Huangbo Xiyun, nh.: Öbaku Kiun). Tịch năm 850, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Bách Trượng Hoài Hải, dòng Nam Nhạc. Sinh ở Phước (Fu) châu 
(Phước Kiến) và thọ giới trên núi Hoàng Bá thuộc Phước châu. Sau khi đạt thâm ngộ với 
Bách Trượng và dạy một thời gian, sư dời đến một ngọn núi ở Zhongling [?] (Giang Tây) 
theo lời mời của Tướng quốc Bùi Hưu (Pei Xiu) và gọi núi ấy là Hoàng Bá theo tên của núi 
sư thọ giới; giáo lý của sư thịnh hành ở đó. Nổi tiếng vì giáo lý đánh bằng gậy. Lâm Tế 
Nghĩa Huyền là một trong những người thừa kế của sư. Bùi Hưu đã ghi lại những lời sư 
nói thành tập Truyền Tâm Pháp Yếu. Tên thụy của sư là Thiền sư Đoạn Tế (H.: Duanji, Nh.: 
Dansai). 

*° Nam Tuyền Phổ Nguyện (Namquan Puyuan, Nansen Fugan). 748-834, Trung Hoa. Sau 
khi học triết học Phật giáo, sư trở thành một Thiền sinh. Người thừa kế pháp của Mã Tổ 
Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Sống ở núi Nam Tuyền, Trì Dương (Chiyang), (An Huy) ba 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 264 


Nam Tuyên hỏi, “Thế nào là nghĩa của thấy rõ tánh phật bằng định huệ 
đồng tu?” 

Hoàng Bá nói, “Ây là trong mười hai giờ không tùy thuộc vào một vật 
gì.” 
Nam Tuyền nói, “Đó không phải là cái thấy của một trưởng lão khác ư?” 
Hoàng Bá nói, Không hắn vậy.” 
Nam Tuyên nói, “Hãy để sang một bên một lúc tiền cháo ông ăn, tôi nên 
trả tiền đôi đép rơm lại cho ai?” 


Hoàng Bá ngừng lại. 


Câu nói định huệ đồng tu không có nghĩa là thấy rõ tánh phật có thể có 
được bằng cách tu định và huệ một cách đồng đều. Thay vì, ở đâu có tu 
huệ, ở đó có định huệ đông ta. Có nghĩa là định và huệ được tu tập một 
cách bình đăng khi thấy rõ tánh phật. Nam Tuyên đang hỏi lý này. Giống 
như hỏi, “Ai thấy rõ tánh phật?” Cũng như hỏi nghĩa của “thấy rõ tánh phật 
bằng cách đồng tu định huệ.” 

Câu nói của Hoàng Bá, 4y !à rong mười hai giờ không tùy thuộc vào 
một vật gì có nghĩa là dù là mười hai giờ ở trong mười hai g1ờ, chúng không 
tùy thuộc. Không tùy thuộc vào một vật gì là thấy rõ tánh phật bởi vì không 
tùy thuộc là mười hai giờ. 

Mười hai giờ này đến vào lúc nào và ở đất nào? Có phải mười hai ĐIỜ 
nói đến ở đây là mười hai giờ của con người? Có phải là mười hai giờ ở chỗ 
nào khác? Có phải là mười hai giờ ở thê giới bạc [của Phố Hiền] đến trong 
nhất thời? Dù là mười hai giờ ở đất này hay ở cõi khác, chúng không tùy 
thuộc. 

Lời của Nam Tuyền nói với Hoàng Bá, Không phải đó là cái thấy của 
một trưởng lão khác ? giỗng như hỏi, “Có phải đây thực là cái thấy của 
ông không?” Dù cho người ta hỏi ông đây có phải là cái thấy của ông hay 
không, đừng có xoay quanh và nói phải. Dù cho cái thấy này hợp với ông 
đúng y, nó có thể không hợp với Hoàng Bá. Hoàng Bá không bị ông giới 
hạn. Cái thấy của một trưởng lão khác tiết lộ mênh mông từ đầu đến cuối. 

Lời Hoàng Bá nói Không hẳn vậy có căn cứ nơi một phong tục ở Trung 
Hoa thời nhà Tống là không nói như thế dù cho người ta có cái thấy rõ 
ràng. Vì thể, không hẳn vậy không có nghĩa là “không hẵn vậy.” Đừng cho 
răng những lời này có nghĩa như những gì chúng muốn nói. Dù cho cái thấy 
của người khác là cái thấy của vị trưởng lão, dù cho cái thấy của một 
trưởng lão khác là cái thấy của Hoàng Bá, ông nên nói là không hẳn vậy. 


mươi năm chặt củi, nuôi gia súc, và cày rẫy. Dạy nhiều học nhân gồm cả Trường Sa Cảnh 
Sầm và Triệu Châu Tùng Thẩm. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 265 


Một con trâu đi ra và rông lên; nói nó giông như vậy là nói một cách đây 
đủ. Hãy nói nghĩa của câu nói, câu nói nói một cách đây đủ. 


Nam Tuyền nói, /ãy để sang một bên một lúc tiền cháo ông ăn, tôi nên 
trả tiền đôi dép rơm lại cho ai? Có nghĩa là mặc dù sư không quan tâm 
những gì Hoàng Bá đã đóng góp vào cháo của chùa, sư muốn trả lại tiền đôi 
đép rơm của Hoàng Bá. 

Hãy tham cứu nghĩa của câu này, hết đời nay sang đời khác. Hãy thương 
lượng tại sao Nam Tuyển muốn đê chuyện tiền cháo sang một bên một lúc. 
Ông hiểu thể nào tiền đôi đép rơm? Nó có nghĩa là mang mòn vô số đôi đép 
rơm trên đường cầu đạo. 

Nói! “Nếu ông không trải lại tiền, tôi sẽ không mang dép.” Hay nói, 
“Một đôi dép rơm.” Đây là câu nói đầy đủ. Đây là câu đáp thiết yếu. 

Hoàng Bá ngừng lại. Sư im lặng. Đó không có nghĩa là sư ngừng lại bởi 
vì sư không được Nam Tuyển á ân khả, hay sư không. hiểu. Một tăng nhân có 
màu sắc đích thực không giông như thế. Hãy biết rằng nói bằng không nói 
giống như kiếm ẩn trong tiếng cười. Đây là đủ cháo đủ cơm cho thấy rõ 
tánh phật. 


Về cuộc vấn đáp này, Qui Sơn”'” hỏi Ngưỡng Sơn, “Có phải Hoàng Bá 
không nhất trí với Nam Tuyển chăng?” 

Ngưỡng Sơn đáp, “Không phải vậy. Hoàng Bá có sức bẫy cọp.” 

Qui Sơn nói, “Cách thấy của ông đã phát triển.” 

Bằng cách này Qui Sơn hỏi Hoàng Bá có hiểu Nam Tuyền hay không. 
Lời đáp của Ngưỡng Sơn Hoàng Bá có sức bây cọp có nghĩa bẫy cọp là 
nắm đầu cọp. Bẫy và nắm cọp là bước đi giữa chúng sinh sai biệt. Thấy TÕ 
tánh phật là mở một con mắt. Thấy rõ tánh phật là buông xả một con mắt. 

Nói maul Thấy rõ tánh phật là thấy nó lớn thế nào. Một trăm vật, một 
ngàn vật, không tùy thuộc. Một trăm lần, một ngàn lần, không tùy thuộc. 


®° Qui Sơn Linh Hựu (H.: Guishan Lingyou, Nh.: Isan Reiyũ). 771-853, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Bách Trượng Hoài Hải, dòng Nam Nhạc. Cùng với người đồng học là 
Hoàng Bá Hy Vận, Qui Sơn là một Thiền sư nổi tiếng thời nhà Đường Trung Hoa. Dạy ở núi 
Qui Sơn, Đàm châu (Hồ Nam). Sư có bốn mươi bảy đệ tử nhập thất, một trong số đó là 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Qui Sơn và Ngưỡng Sơn được xem là những người đồng sáng lập 
tông Qui Ngưỡng, tông đầu tiên trong Năm tông Thiền của Trung Hoa xuất hiện. Tên thụy 
là Thiền sư Đại Viên (H.: Dayuan, Nh.: Daien). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 266 


Vì thế nói: “Giỏ và lồng là một. Bên trong thời gian có mười hai giờ tùy 
thuộc hay không tùy thuộc. Ay giông như săn bìm leo cây. Bên trong trời 
và khặp trời, những người đên sau không có lời. 


Một ông tăng hỏi Triệu Châu, Đại sư Chân Tế, “Con chó có tánh phật 
không?” 

Hãy làm sáng tỏ nghĩa của câu hỏi này. Con chó là con chó. Không phải 
là ông tăng này đang hỏi con chó có tánh phật hay không. Ông ấy đang hỏi 
người sắt vẫn tu đạo chăng. Xảy ra tương kiến với bàn tay độc của Triệu 
Châu có thể có vẻ không may đối với ông tăng này, nhưng nó giống như 
dấu vết chậm trễ của cái thấy một nửa thánh nhân sau ba mươi năm. 

Triệu Châu nói, “Không.” [Hán: Vô nghĩa đen là “không có']. 

Khi ông nghe lời này, phương hướng tham học xuất hiện. Chữ không mà 
tánh phật gợi lên phải như thế. Chữ &»ông mà con chó gợi lên phải như thê. 
Chữ k#ông mà người ngoài cuộc gợi lên phải như thể. Chữ &hông này năm 
giữ giây phút làm tan hòn đá. 

Ông tăng nói, “Tất cả chúng sinh đều có tánh phật. Sao con chó không 
có tánh phật?” 

Ông tăng muốn nói rằng nếu chúng sinh không có tánh phật, tánh phật 
phải là không và con chó phải là không. Ông tăng hỏi nghĩa của chữ đó. Sao 
tánh phật của con chó tùy thuộc vào không? 

Triệu Châu nói, “Bởi vì nó có tất cả vô minh.” 

Sư muốn nói rằng nó có tất cả vô minh. Trong ánh sáng của tất cả vô 
minh và của nó có, con chó là không. Nếu tất cả vô minh chưa xuất hiện với 
con chó, làm sao con chó gặp tánh phật? Dù cho cả con chó và tánh phật 
được buông và thâu, nó vẫn chỉ là tất cả vô minh suốt từ đầu đến cuối. 


Sau đó một ông tăng khác hỏi Triệu Châu, “Con chó có tánh phật 
không?” 

Câu hỏi này cho thấy ông tăng đã biết giáo lý của Triệu Châu. Nói hay 
hỏi về tánh phật theo cách này là việc hàng ngày đối với các phật tô. 

Triệu Châu đáp, “Có.” 

Chữ có này không phải là chữ có của các luận giả của các tông phái kinh 
điển hay các nhà lý thuyết của Hữu Bộ.”' Hãy đi qua bên kia và học chữ có 


? Hữu Bộ. Viết tắt của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastiväda), nghĩa đen là bộ phái của 


những người khăng khăng rằng tất cả mọi vật đều hiện hữu. Là tông phái có ảnh hưởng 
nhất của Phật giáo nguyên thủy. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 267 


của phật. Chữ có của phật là chữ có của Triệu Châu. Chữ có của Triệu 
Châu là chữ có của con chó. Chữ có của con chó là chữ có của tánh phật. 

Ông tăng nói, “Nếu nó [tánh phật] đã có, làm sao nó nhập vào trong cái 
túi da [thân] của con chó?” 

Những gì ông tăng muốn nói là: Khi chúng ta hỏi nó đang là bây giờ, 
đang là quá khứ, hay đã là, cái đã là, mặc dù nó giống như tất cả chúng 
sinh, bình đẳng và rõ ràng. “Đã là” có nhập vào hay không? Không nên làm 
ngơ sự việc hập vào cái túi da của con chó. 

Triệu Châu nói, “Nó có nghiệp chướng.” 

Mặc dù nó đã truyền bá rộng rãi như là lời nói trong tục giới, đây là lời 
tuyên bố của Triệu Châu. Những gì sư muốn nói là sự vi phạm một cách có 
ý thức. Có một vài người nghi vấn lời nói này. Bên cạnh việc khó làm sáng 
tỏ chữ nhập vảo, chúng không liên quan. 

Thực ra, “Nếu ông muốn biết người bất tử trong am, làm sao ông có thể 
rời bỏ cái túi đa này ngay bây giờ?” Người bất tử có thể là bất cứ người 
nào, khi nào người đó không rời cái túi da? 

Có nghiệp chướng không nhất thiết là phải đem nó vào cái túi da. Đem 
nó vào cái túi da không nhất thiết là phải có nghiệp chướng. Có nghiệp 
nghĩa là có chướng. 

Hãy biết răng có chướng này bao gồm pháp tu trở thành tự tại với thân. 
Đây là nói vê nhập vào. Khi phép tu trở thành tự tại với thân được bao gồm 
trọn vẹn, nó được bao gồm trong ta và người khác. Như vậy, đừng nói một 
cách dễ dàng rằng lừa đến trước và ngựa đến sau [cái này theo sau cái kia]. 


Như thế, Cao tổ Vân Cư nói: “Khi ông tham học những vấn đề của phật 
pháp, hãy dừng cái tâm chấp trước của ông.' ° Bằng cách này, ông có thê học 
được phần nào phật pháp đã nhằm lẫn nhiều ngày nhiều tháng, như con chó 
nhận tánh phật vào cái túi da. Mặc dù có nghiệp chướng, nó là tánh phật. 


Ở hội chúng của Trương Sa Cảnh Sầm, Trúc Thượng thư” hỏi, “Khi 
con giun đất bị cắt đứt đôi, cả hai đầu đều động. Đầu nào là tánh phật?” 

Trường Sa nói, “Không hư vọng.” 

Trúc nói, “Còn động thì thế nào?” 

Trường Sa nói, “Gió lửa chưa tan.” 


2 Trúc Thượng thư (Nh.: Chiku Shõsho): Quan Thượng thư họ Trúc. Khoảng t.k. 9, Trung 


Hoa. Học với Trường Sa Cảnh Sầm, dòng Thanh Nguyên. Không biết tiểu sử. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 268 


Về lời nói của Trúc thượng thư, Ki con giun đất bị cắt đứt đôi, có nhất 
định là trước khi bị cắt đôi con giun đất là một mảnh? Trong các hoạt động 
hằng ngày của phật tổ, không phải như vậy. Con giun đất không phải là một 
mảnh lúc đầu, cũng không phải là hai mảnh sau khi bị cắt. Hãy tham thấu 
những chữ “một” và “ha.” 

Cả hai đầu đều động. Có phải chúng chỉ là một đầu trước khi bị cắt? Có 
phải phật siêu việt phật một đầu? Ngữ cú cả hai đầu không dính dáng gì 
với chuyện Trúc thượng thư có hiểu hay không. Đừng làm ngơ câu hỏi này. 
Có phải hai mảnh tách rời thực tế là một đầu và có một cái đầu khác ở chỗ 
nào đó không? Về động, “Di chuyên những mê hoặc trong định và lôi 
chúng ra khỏi huệ” cả hai đều là đồng. 

Tánh phật ở đầu nào? Hãy hỏi, “Khi tánh phật bị cắt một nửa, cái đầu 
con giun đất ở đâu?” Hãy nói rõ điều này. 

Cả hai đầu đêu động. Tánh phật ở đầu nào? Có phải câu này muốn nói 
rằng tánh phật không thê ở nếu cả hai đầu đều động? Hay, có phải Trúc 
thượng thư đang hỏi phật pháp ở trong sự động nào khi cả hai đầu đều 
động? 

Trường Sa nói, Không hư vọng. Trọng điểm là gì? Sư cảnh báo đừng có 
hư vọng. Rồi, có phải sư đang nói không có hư vọng khi cả hai đầu đều 
động và động là không hư vọng. Có phải sư chỉ đơn giản muốn nói rằng 
tánh phật không có hư vọng? Hay, sư muốn nói rằng không cần nói về tánh 
phật hay hai đầu; chỉ không có hư vọng? Hãy thương lượng thấu triệt lời 
SƯ. 

Trúc thượng thư nói, Còn về động thì thế nào? Có phải ông ây muốn nói 
rằng động thêm một lớp khác của tánh phật, hay cái gì động thì không phải 
tánh phật? 

Lời của Trường Sa Gió lửa chưa tan ắt khiến cho tánh phật thị hiện. Có 
phải nó là tánh phật, gió, hay lửa [thị hiện]? Đừng nói tánh phật xuất hiện 
cùng với gió và lửa. Đừng nói rằng khi một cái xuất hiện, những cái kia 
không xuất hiện. Đừng nói rằng gió và lửa không khác hơn tánh phật. 

Như thế, Trường Sa không nói rằng con giun đất có tánh phật, sư cũng 
không nói con giun đất không có tánh phật. Sư chỉ nói Không hư vọng, tồi 
Gió lửa chưa tan. Hãy thăm dò những hoạt cơ trọng yêu của phật pháp qua 
lời sư. Hãy im lặng suy tư lời sư nói GŒió jửa chưa fan. Trọng điểm của 
chưa tan là gì? Có phải sư muốn nói rằng gió và lửa nhóm họp, nhưng giây 
phút phân tán của chúng chưa đến? Không phải thế. Gió lửa chưa tan có 
nghĩa là Phật thuyết pháp. Chưa fan gió lửa có nghĩa là pháp thuyết Phật. 

Đây là đến giây phút pháp [được Phật] thuyết trong một âm thanh. Ây là 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 269 


đến giây phút thuyết pháp là một âm thanh. Pháp là một âm thanh, bởi vì nó 
là pháp của một âm thanh. 

Cũng vậy, cho rằng tánh phật chỉ hiện hữu vào lúc sinh và không vào 
lúc chết là [kết quả của] học quá ít và hiểu nông cạn. Vào lúc sinh, có tánh 
phật và có phi tánh phật. 

Nếu bàn về đã /an và chưa tan của gió và lửa, tánh phật fan và chưa tan. 
Vào lúc đã fan, có tánh phật và không có tánh phật. Vào lúc cha fan, có 
tánh phật và không có tánh phật. Như vậy, ấy là cách những người ngoại 
đạo tin nhằm rằng tánh phật hiện hữu hay không hiện hữu tùy theo cái gì đó 
động hay không động, rằng linh hồn hiện hữu hay không hiện hữu tùy theo 
người ta có hay không có thức, và rằng yêu tánh hiện hữu hay không hiện 
hữu tùy theo người ta biết hay không biết. 

Từ thời vô thủy, nhiều người vô minh nhằm thức là tánh phật, người bản 
lai. Thật đáng cười. 

Nếu chúng ta còn bàn luận tánh phật thêm nữa, không nên làm nó ngập 
bùn hay ướt nước [giải thích quá nhiều] — nó là tường, ngói, và sỏi. Nói lên 
trên, thế nào là tánh phật? Ông có thê nói tường tận không? [Tôi nói nó 
giống như con quỉ] Ba đầu tám tay. 


Đã trình với hội chúng chùa Hưng Thánh Bảo Lâm, huyện Vũ Trị (U), tỉnh 
Sơn Thành (Yamashiro), vào ngày mười bốn tháng mười, năm thứ hai, niên 
hiệu Nhân Trị (Ninji)[1241]. ””” 


?® Anh dịch: Mel Weitsman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 270 


24. OAI NGHỊ CỦA CÁC PHẬT HÀNH TRÌ 
(Gyöbutsu Iigi: Hạnh phật oai nghì) 


Các phật trong tất cả mọi thời hành trì đầy đủ oai nghỉ; như thế các ngài là 
những phật hành trì. Các phật hành trì không phải là phật báo thân, cũng 
không phải là phật hóa thân, không phải là phật tự thị hiện cũng không phải 
phật thị hiện từ [phật] khác. Các phật hành trì không phải là giác ngộ ngay 
từ đầu cũng không phải là giác ngộ vào thời gian đặc biệt, không phải là tự 
nhiên giác ngộ cũng không phải không có giác ngộ. Các phật như thế 
không bao giờ có thể so sánh với các phật hành trì. 

Hãy biết rằng các phật trong phật đạo không chờ tỉnh giác. Một mình 
các phật hành trì chứng nghiệm đầy đủ hoạt trình trên đường phật hướng 
thượng. Đây là điều các phật tự thị hiện chưa từng mộng thấy. 


Bởi vì các phật hành trì thị hiện oai nghi trong mọi tình thế, các ngài 
phát sinh oai nghi bằng thân. Như thế, sự vận hành chuyên hóa của các ngài 
lưu xuất trong lời nói, đến suốt thời gian, không gian, các phật, và các hoạt 
động. Không phải là một phật hành trì, ông không thể giải thoát khỏi sự 
ràng buộc với phật và ràng buộc với pháp, và ông sẽ bị lôi vào sự sùng bái 
phật-ma và pháp-ma. 

“Ràng buộc với phật” có nghĩa là bị ràng buộc với cái thấy rằng nhận 
thức và biết sự giác ngộ của chúng ta thực tế là giác ngộ. Kinh nghiệm 
những cái thấy như thế dù trong giây lát, ông không thê mong gặp giải 
thoát, và ông sẽ còn nhằm lẫn. 

Thấy giác ngộ chỉ là giác ngộ có thê xuất hiện như là cái thấy tương ứng 
với giác ngộ. Ai tưởng gọi nó là cái thấy tà vạy. Nhưng đây giống như tự 
trói mình mà không dùng dây. Càng lúc càng trở nên bị ràng buộc, cái cây 
mà ông bị buộc vào sẽ không ngã đồ, và sẵn bìm buộc ông sẽ không khô 
héo. Ông chiến đấu vô ích bên trong cái hỗ ở vùng lân cận phật, không thấy 
đây là bệnh của pháp thân hay là cái bẫy của báo thân. 

Các sư của phật pháp, như các học giả của kinh và luận lắng nghe phật 
đạo từ xa, nói răng “khởi lên cái thấy pháp tánh bên trong pháp tánh thì 
không khác hơn vô minh.” Những vị sư này nói về khởi cái thấy pháp tánh 
không làm sáng tỏ sự ràng buộc với pháp tánh; họ chỉ tích lũy sự ràng buộc 
của vô minh. Họ không biết về sự ràng buộc với pháp tánh. Mặc dù đây là 
điều đáng tiếc, ý thức của họ vỀ sự ràng buộc tích lũy vô minh có thể là hạt 
giống phát tâm bồ-đè. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 271 


Bây giờ, các phật hành trì không bao giờ bị những sợi dây như thế ràng 
buộc. Vì vậy [Kinh Pháp Hoa nói], “Trong quá khứ tôi đã tu đạo bồ-tát và 
đạt thọ mệnh lâu dài này, bây giờ vẫn chưa tận, bao trùm. số năm vô biên.” 

Hãy biết rằng không phải là thọ mệnh của vị bồ-tát ấy đến bây giờ vẫn 
chưa dứt, hay không phải là thọ mệnh của Phật chỉ thù thăng trong quá khứ, 
nhưng cái gọi là những con số vô biên là sự đạt được toàn bộ, bao gồm. Cái 
gọi là bây giờ vấn là toàn bộ thọ mệnh. Dù cho ong quá khứ tôi đã fu là 
một miếng sắt kiên cố dài vạn đặm, nó ném đi hàng trăm năm dọc ngang. 

Như vậy, tu-ngộ không phải là hiện hữu hay không hiện hữu. Tu-ngộ 
không bị ô nhiễm [phân chia]. Mặc dù có hàng trăm, hàng ngàn, và hàng 
vạn [tu-ngộ] ở một nơi không phật không người, tu-ngộ không làm ô nhiễm 
các phật hành trì. Như thế, không có sự phân chia trong sự tu-ngộ của các 
phật hành trì. Không phải là không có sự phân ly của tu-ngộ, nhưng sự 
không ô nhiễm này không phải không hiện hữu. 


Huệ Năng ở Tào Khê [Tổ sư thứ sáu] nói [với Nam Nhạc], “Chính cái 
không ô nhiễm này là cái được tất cả các phật hộ niệm. Ông cũng như thế. 
Tôi như thế. Tất cả các tổ sư ở Ấn Độ cũng như thế.” 

Bởi vì Ông cũng như thế, có tất cả các phật. Bởi vì Tôi như thế, có tất cả 
các phật. Quả thật, nó ở bên kia tôi và ở bên kia ông. Trong cái không ô 
nhiễm này, /ô/ như thực, được tắt cả các phật hộ niệm, là oai nghi của một 
phật hành trì. Ô»g như thực, được tất cả các phật hộ niệm, là oai nghi của 
một phật hành trì. 

Bởi vì 7ói như thế, thầy thù thăng. Bởi vì Ông cũng như thế, đệ tử hùng 
mạnh. Sự thù thắng của thầy và sức mạnh của đệ tử là trí tuệ và hành trì đầy 
đủ của các phật hành trì. Hãy thâm nhập Cái gì được tất cả các phật hộ 
niệm, cũng như Tôi như thế và Ông cũng như thể. 

Dù cho tuyên bố này của Huệ Năng không phải về “tôi,” làm sao nó 
không thể về “ông”? Cái gì được các phật hành trì hộ niệm, và cái gì được 
các phật hành trì làm chủ hoàn toàn, là như vậy. Như thế, chúng ta biết rằng 
tu và ngộ không liên can đến tánh hay tướng, rễ hay cành. Trong khi những 
hoạt động hằng ngày của các phật hành trì không chếnh mảng cho phép các 
phật hành trì, các phật hành trì cho phép những hoạt động tu tập hằng ngày. 
Đây là xả thân ông vì pháp, xả pháp vì thân ông. Đây là từ bỏ níu giữ mạng 
sống của ông, từ bỏ bám giữ mạng sống của ông một cách trọn vẹn. Oai 
nghi không chỉ buông xả pháp vì pháp, nó cũng buông xả pháp vì tâm. 
Đừng quên rằng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 272 


sự buông xả này vô hạn. 

Đừng lấy cây thước phật để đo lường và phân tích đạo lớn. Cây thước 
phật là một bước, như một hoa nở. Đừng đem cây thước tâm để dò tìm và 
suy xét oai nghi. Cây thước tâm là bộ mặt đơn độc, như thế gian. Cây thước 
một lá cỏ rõ ràng là cây thước tâm phật tổ — một lá cỏ nhận ra hành tung 
của các phật hành trì. 

Dù cho ông nhận ra cây thước nhất tâm bao gồm vô số cây thước phật, 
khi ông cố gắng đo tướng mạo của các phật hành trì bằng trạng thái động 
và tĩnh của nét mặt, chắc chăn nó ở bên kia đo lường. Vì sự hành xử của họ 
ở bên kia đo lường, đo lường sẽ không trúng đích, không hữu dụng, và 
không thể phân định. 


Bây giờ, có một điểm nữa để thương lượng oai nghỉ của các phật hành 
trì. Khi “Phật không khác hơn tự kỷ” như thế đến, oai nghỉ của Tồi như hế 
và Ông cũng như thế biêu lộ “Tôi một mình biết như thế.” Song, buông bỏ 
“Các phật mười phương cũng như thế” không phải chỉ là con đường duy 
nhất. 

Do đó, một cô phật [Hoằng Trí Chánh Giác] nói, “Hãy vói qua năm lẫy 
cái gì ở đó, và đem những hành trạng của nó đến ngay đây.” 

Khi ông đảm đương duy trì cái này, tất cả mọi vật, thân, hành động, và 
các phật chỉ đơn giản bị che lấp [ngập] trong chấp nhận. Bởi chúng chí đơn 
giản bị che lấp trong chấp nhận, chúng chỉ được buông bỏ qua chấp nhận. 

Con mắt bị che khuất là sự sáng của một trăm đầu ngọn cỏ, đừng để bị 
chao đảo [mà nghĩ| rằng nó không, thấy một vật, không thấy một chuyện 
đơn độc nào. Con mắt bị che khuất đi đến vật này và vật kia. Suốt qua 
những cuộc hành trình, trong khi đảm đương việc đến và đi, hay trong khi 
rời bỏ và đi vào cùng một cổng, trong toàn thế giới không vật gì bị che 
giấu, và như vậy mật ngữ, mật chứng, mật tu, và mật phó chúc của đức Thế 
Tôn đều hiện diện. 

Ra cn. ` GỎ, vào công có cỏ, dù trong vạn dặm không một tí cỏ. Như 
thế “vào” a” không phải là cốt yếu. Nắm giữ bằng cách đi vào không 
chờ bon thể đi ra, đây chỉ là sự hiện ra của hoa hư không. 

Ai quan tâm sự xuất hiện của hoa hư không này là nhận lấy sai lầm và ở 
với sai lầm? Bước tới sai, bước lui sai, bước một bước sai, bước hai bước 
sai, và như thế sai lại thêm sai. 

Trời và đất cách xa [vì sai lầm của chúng ta], song con đường cứu cánh 
không khó. Hiểu hoàn toàn điều đó trong oai nghi, và sự hiện diện của oal 
nghi, con đường lớn mở rộng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 273 


Hãy biết răng khi hiện ra trong sinh, tât cả cùng hiện ra trên đường, và 
khi nhập vào tử, tât cả cùng nhập vào trên đường. Từ đâu xuông đên đuôi, 
oai nghi lăn châu và chuyên ngọc thị hiện. 


Cái cho phép một phần oai nghi của một vị phật là toàn thê đại thiên thế 
giới, toàn thể trái đất, cũng như toàn thể sinh và tử, đến và đi, của vô số đất 
và hoa sen. Mỗi một trong những đất và hoa sen này là một phần. 

Người học có thể nghĩ rằng “toàn thê đại thiên thể giới” chỉ châu Diêm- 
phù-đề ở phía nam, hay tất cả Bốn Châu ?!4' Một vài người có thể nghĩ nó là 
Trung Hoa hay Nhật Bản. Về “toàn thể trái đất,” họ nghĩ nó là một tỉ thế 
giới, hay một cách đơn giản là một tỉnh hay một huyện. Khi ông khảo sát 

“toàn thê trái đất” hay “toàn thể đại thiên thế giới,” hãy thương lượng 
chúng ba hay năm lần không ngừng, dù cho ông đã thấy chúng như là bao 
la. 

Khi hiểu những lời này [về toàn thê đại thiên thế giới] là siêu phật vượt 
tổ do thấy rằng cực lớn là nhỏ và cực nhỏ là lớn. Mặc dù điều này tựa như 
phủ nhận rằng không có vật nào như thế là lớn hay nhỏ, [cái hiểu] này là 
oai nghi của các phật hành trì. 

Hãy hiểu rằng oai nghi của toàn thể đại thiên thế giới và oai nghỉ của 
toàn thể trái đất như được các phật và các tổ tiết lộ là thế giới Dao gồm 
không che giấu. Đây không chỉ là thế giới bao gồm không che giấu mà còn 
là oai nghi bên trong một vị phật hành trì. 


Trong thuyết giảng phật đạo, sinh thai và sinh qua biến hóa thường được 
nhắc đến, nhưng sinh nơi ẩm thấp và sinh trứng thì không. Hơn nữa, người 
ta chưa từng mộng thấy có thể có những cách sinh khác hơn bốn cách sinh 
này. Hơn nữa, có ai đã thấy, nghe, hay nhận thức rằng có bốn cách sinh này 


®* gốn châu. Theo các kinh, thế giới gồm có Tám Biển giữa Chín Núi nằm chung quanh núi 


Tu-di (Sumeru). Bốn Châu nằm trong Tám Biển. Trong đó, Châu lớn phía bắc, Châu Cư-lư 
(Uttarkuru), là nơi cư dân sống một ngàn năm và không biết khổ. Vì thế, họ chìm đắm 
trong dục lạc của giây phút hiện tại. Châu phía nam, Diêm-phù-đề (Jambudvrpa), là thế 
giới của chúng ta trên trái đất, nơi loài người chúng ta sống với cái khổ, nhưng là nơi có 
tiềm năng giác ngộ. Châu phía tây, Ngưu hóa (Godana), sinh sản nhiều bò, người ta dùng 
bò trao đổi hàng hóa, nên gọi là Ngưu hóa. Người ở châu này sống đến năm trăm tuổi; và 
Châu phía đông, Thắng thân (Purva-videha). Cư dân ở châu này thân hình tốt đẹp hơn hết 
nên gọi là Thắng thân. Dân là các thần sống đến sáu trăm tuổi. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 274 


ở bên kia bốn cách sinh ấy không? Trong đạo lớn của các phật và các tổ, có 
bốn cách sinh ở bên kia [cái hiêu thông thường về] bốn cách sinh này đã 
được mật và minh truyền. Những nhóm người gì chưa nghe, biết, hay sáng 
tỏ cái hiểu này? 

Khi đã biết bốn cách sinh này, có bao nhiêu cách tử? Có bốn cách tử cho 
bốn cách sinh không, hay có hai hay ba cách tử? Có năm hay sáu, một 
ngàn, hay mười ngàn cái tử? Dù chỉ có chút ít nghi ngờ về điểm này cũng là 
phần của dò hỏi. 

Bây giờ, hãy xem trong bốn cách này có những chúng sinh nào chỉ có 
sinh mà không có tử. Có những chúng sinh nào truyền sinh mà không 
truyền tử? Hãy tham cứu có những chúng sinh nào chỉ có sinh hay tử mà 
không có sinh. 

Có những người nghe câu “ở bên kia sinh” nhưng không sáng tỏ nó, làm 
ngơ công phu thân-và-tâm của họ. Đây là điều cực kỳ ngu xuân. Nên gọi họ 
là súc sinh không thê đạt đến bốn loại chúng sinh bằng khả năng tin, hiểu 
pháp, hay đạt ngộ nhanh hay chậm. Sao lại như thế? Dù cho họ nghe câu “ở 
bên kia sinh,” họ cần nghi vấn nghĩa. Và họ không hỏi thêm về ở bên kia 
phật, ở bên kia đạo, ở bên kia tâm, ở bên kia tịch diệt, ở bên kia cái “ở bên 
kia sinh,” ở bên kia pháp giới, ở bên kia pháp tánh, ở bên kia tử. Họ giống 
như bò và ngựa chỉ nghĩ một cách vô ích vê nước và cỏ. 

Hãy biết Tăng sinh-và-tử là hoạt động của phật đạo; sinh-và-tử là những 
vật dụng [cần thiết] trong nhà phật. Nó được sử dụng khi nó cần được sử 
dụng: nó được sáng tỏ đây đủ khi nó được sáng tỏ. Do đó, tất cả các phật 
đều rõ ràng sự thành toàn của sinh-và-tử, và hoàn thành cái dụng của 
chúng. Làm sao có thể gọi những kẻ vô minh về cảnh giới của sinh tử là 
người, hay một người đã hoàn thành sinh, hay thành tựu tử được? Chớ tin 
răng ông bị chìm trong sinh tử, hay nghĩ răng ông hiện hữu trong sinh tử. 
Đừng tin một cách mù quáng, hay hiểu lầm, hay không xem sinh tử chỉ là 
sinh tử. 

Một vài người nói rằng các phật chỉ xuất hiện trong cõi người, và nghĩ 
rằng các ngài không xuất hiện trong các cõi hay thế giới khác. Nếu. là như 
vậy, tất cả các cõi là cõi người khi Phật tại thế. Đây giống như nói rằng chỉ 
một mình các phật người là những phật đáng tôn kính. Tuy nhiên, phải có 
các phật ở cõi trời cũng như các phật ở cõi phật. Những người nghĩ rằng 
các phật chỉ xuất hiện trong cõi người là chưa vào nội thất của các phật tô. 


Một tổ sư nói, “Phật Thích-ca-mâu-ni thọ nhận sự truyền chánh pháp từ 
Phật Ca-diệp, đên Trời Đâu-suât đê dạy, và vân ở đó.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 275 


Quả thật, hãy biết rằng Thích-ca-mâu-ni ở cõi người truyền bá giáo lý 
qua sự thị hiện bát niết-bàn của ngài, nhưng Thích-ca-mâu-nIi ở cõi trời vân 
ở đó, dạy chúng thiên. Người học nên biết rằng Thích-ca-mâu-ni của cõi 
người tiết lộ lời nói, hành động, và giáo lý vô cùng sai biệt, soI chiếu cát 
tường một phần cõi người. Ngu sỉ là không biết rằng Thích-ca-mâu-ni ở cõi 
trời dạy trong nhiều cách sai biệt hơn xa, trong một ngàn cách, một vạn 
môn. 

Đừng làm ngơ nghĩa cốt yếu của đạo lớn, chỉ được đích truyền từ phật 
đến phật, vượt sang bên kia đoạn diệt, xả bỏ cái gì là vô thủy và vô chung. 
Nó chỉ được đích truyền trong phật đạo. Đây là hành sự mà những chúng 
sinh khác chưa từng biết hay nghe nói đến. 

Ở chỗ nào các phật hành trì dạy, ở đó có những chúng sinh không bị giới 
hạn ở bốn cách sinh. Có những cõi không bị giới hạn với các chúng sinh cõi 
trời, người, hay thế giới vạn tượng. Khi ông nhìn vào oai nghỉ của các phật 
hành trì, đừng dùng mắt của chúng sinh cõi trời hay người. Đừng dùng suy 
nghĩ mê hoặc của chúng sinh cõi trời hay người. Đừng cô gắng phân tích nó 
băng cách dùng các khả năng của người hay trời. Ngay cả các bồ-tát của 
hàng mười thánh hay ba hiền cũng chưa sáng tỏ điều này, như vậy làm sao 
sự phân phân tích của người và trời có thể đạt đến? Khi sự tính toán của 
con người nhỏ bé, kiến thức nhỏ bé. Khi thọ mạng ngắn ngủi,, suy nghĩ 
ngắn ngủi. Vậy thì, làm sao có thể làm được những phép tính về oai nghi 
của các phật hành trì? 

Như thế, đừng chấp nhận là con của Phật bất cứ một nhóm nào chỉ xem 
những cái thấy của con người là phật pháp, hay giới hạn phật pháp ở nhân 
pháp. Họ chỉ là những chúng sinh bị nghiệp qui định chưa nghe pháp hay tu 
đạo bằng thân và tâm. Sự sông, sự chết, cái thấy, và học thức của họ, cũng 
như sự đi, đứng, ngôi, và năm của họ, không hợp với phật pháp. Những loại 
chúng sinh như thế chưa được pháp nuôi dưỡng hay phúc lợi. 

Các phật hành trì không yêu thích bản giác cũng không thu thập giác 
ngộ, và không sở hữu cũng chăng phải không sở hữu giác ngộ — đây quả 
thật đúng như vậy. 

Người thế gian đắn đo về suy nghĩ và không suy nghĩ, có giác ngộ hay 
không có giác ngộ, và bản giác hay thu thập. Đây chỉ là những phạm trù 
của người thế gian, không phải được truyền từ phật đến phật. Suy nghĩ của 
người thế gian và suy nghĩ của các phật hoàn toàn khác nhau và không thể 
so sánh được. Bản giác được người thế gian bàn luận và bản giác được các 
phật hiện thành cách xa nhau như trời cách xa đất; chúng ở bên kia so sánh. 
Ngay cả sự thận trọng của các bồ-tát của hàng mười thánh hay ba hiền cũng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 276 


không sánh được với những biểu hiện của các phật. Làm sao người thế 
gian, đếm cát vô ích, có thê đánh giá chính xác được. 

Tuy nhiên, có nhiều người chỉ đồng ý với những cái thấy tà vạy, điên 
đảo của người thế gian hay của ngoại đạo, và rôi nhằm lẫn cho những cái 
thấy như thế là cõi phật. Các phật nói rằng bất thiện căn của những người 
như thế rất sâu nặng, và họ rất đáng thương. Bất thiện căn của những người 
như thế dù bắt tận thế nào, thú hướng này là gánh nặng của họ. Bây giờ, 
hãy nhìn vào đó và buông xả nó. Chấp giữ những chướng ngại như thế và 
vướng mắc với chúng không phải là phương hướng tốt để theo đuổi. 


Oai nghi của các phật hành trì hiện giờ ở bên kia chướng ngại. Hoàn 
toàn được các phật bao dung, các phật hành trì tự tại vô ngại khi các ngài 
thâm nhập con đường sinh mệnh bị ngập bùn sũng nước. Các phật hành trì 
chuyền hóa các thần ở cõi trời và chuyền hóa người ở cõi người. Đây là 
thần lực làm hoa nở và thần lực làm thế giới phát sinh. Chưa bao giờ có chỗ 
hở trong việc chuyển hóa của các phật hành trì. Như thế, có sự buông bỏ 
hoàn toàn ta và người, phi thường trong đến và đi. 

Tức thời đi và đến từ Trời Đâu-suất, đây liền là Trời Đâu-suất. Tức thời 
đi và đến từ thong dong an lạc, đây liền là thong dong an lạc. Đây là tức 
thời và trọn vẹn buông bỏ Trời Đâu-suắt, đây là tức thời và trọn vẹn buông 
bỏ thong dong an lạc. Đây là tức thời nghiền nát thong dong an lạc ở Trời 
Đâu-suất thành trăm mảnh. Đây không khác hơn tức thời nắm bắt và buông 
thả thong dong an lạc ở Trời Đâu-suất. Đây là một hớp nuốt hết vạn vật. 

Hãy biết rằng thong dong an lạc này ở Trời Đâu-suất không khác hơn sự 
chuyền sinh, đi và đến, ở các thiên đường và Tịnh Độ. Bởi vì thong dong an 
lạc này là hành trì đến và đi, người ta bình đẳng tu tập ở các thiên đường và 
Tịnh Độ. 

Bởi vì đây là đại ngộ, nó là đại ngộ một cách bình đẳng [ở các thiên 
đường và Tịnh Độ]. Trong đại mê, nó là đại mê bình đẳng. Một cách đơn 
giản đây chỉ là các ngón chân đưa qua đưa lại trong đôi dép [không gì đặc 
biệt] đối với các phật hành trì. Đôi khi nó là tiếng rắm hay mùi phân suốt 
qua con đường đơn độc [của các phật hành trì]. Đây là ngửi bằng mũi, và 
nghe bằng tai, thân, và tu tập. Hơn nữa, có giây phút được “da, thịt, xương, 
và tủy.” Ở bên kia cái này, không có tu tập nào đạt được từ người khác. 


Về tự tại thâm nhập đạo lớn hoàn thành sự sinh và làm chủ sự chết, cô 
đức có câu, “Bậc đại thánh nhường sinh tử cho tâm, nhường sinh tử cho 
thân, nhường sinh tử cho đạo, nhường sinh tử cho sinh tử.” Khi giáo lý này 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 277 


hiện thành không có giới hạn trong quá khứ và hiện tại, oai nghi của các 
phật hành trì liền được hành trì toàn triệt. 

Giáo lý về sinh và tử, thân và tâm, là vòng tròn đạo hiện thành tức thì. 
Tu tập toàn triệt, sáng tỏ toàn triệt, không cưỡng bách. Giống như nhận ra 
cái bóng của ý nghĩ mê hoặc và quay ánh sáng chiếu vào bên trong. Tính 
trong sáng của sự trong sáng ở bên kia sự trong sáng thù thắng trong hoạt 
động của các phật. Đây là hoàn toàn nhường cho tu tập. 

Đề hiểu ý nghĩa của hoàn toàn nhường cho, ông nên thương lượng tâm 
một cách triệt đê. Trong thương lượng triệt để chắc chắn, tất cả các pháp là 
tâm trong sáng không trang sức. Ông biết và hiểu rằng ba giới dục, sắc, và 
vô sắc chỉ là sự phân chia tỉ mỉ của tâm. Mặc dù sự biết và hiểu của ông là 
phần của tất cả các pháp, ông hiện thành quê nhà của tự kỷ. Không có gì 
khác hơn hoạt động hằng ngày của ông. 

Như vậy, nỗ lực liên tục để nắm bắt điểm trọng yếu trong ngữ cú và tìm 
sự hùng biện ở bên kia lời nói là chấp giữ ở bên kia chấp giữ và buông xả ở 
bên kia buông xả. 

Trong công phu này, thế nào là sinh? Thế nào là tử? Thế nào là thân và 
tâm? Thế nào là cho và lấy? Thế nào là nhường và chối từ? Không có sự 
thấy nhau nào trong khi vào và ra cùng một cửa ư? Có sự che giấu thân 
nhưng phô bày sừng trong cùng một cử động không? Chúng ta có hiểu 
được do sự cân nhắc rất cần thận, hay biết được với chủ ý xem xét không? 
Có phải công phu này là một viên ngọc sáng hay toàn thê kho tàng kinh 
điển? Có phải nó là cây gậy duy nhất của ông tăng hay là một lớp đơn độc 
của bộ mặt? Điều này xảy ra ba mươi năm sau hay trong vạn năm trong 
một niệm? Hãy xét nghiệm tường tận điều này, và tham cứu tường tận cuộc 
xét nghiệm này. Trong cuộc xét nghiệm tường tận này, ông nghe âm thanh 
bằng toàn thể con mắt và thấy màu sắc bằng toàn thể lỗ tai của ông. 

Hơn nữa, mở con mắt đơn độc của ông tăng là đi qua bên kia các pháp 
trước mắt, đi qua bên kia các đối tượng trước mất. Có sự tĩnh lặng trong 
mỉm cười và chớp mắt. Đây là giây phút oai nghi của các phật hành trì. 
Không bị vật lôi kéo hay lôi kéo các vật, không tạo ra hay sản xuất nhân 
duyên, không phải bản tánh hay pháp tánh, không ở trong duyên, không 
phải bản hữu, và chỉ không chấp nhận bất cứ cái nào trong những cái như 
thế này — một cách đơn giản đây là oai nghỉ của một phật hành trì. 

Như vậy, những cảnh thăng trầm của thân và các pháp đề lại cho tâm và 
các pháp. Giờ đây, oai nghi của buông bỏ sinh và buông bỏ tử chỉ được 
nhường cho phật. Như thế, có cái hiểu: “Vạn pháp duy tâm, ba giới duy 
thức.” Hơn nữa, trong cách nói siêu việt, có câu “không lìa tâm” được gọi 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 278 


là “tường và sỏi.” Nơi nào không có gì lìa tâm, nơi đó không có tường và 
SỎI. 

Điểm quan trọng là oai nghỉ của một phật hành trì được phó cho tâm, 
các pháp, và thân. Oai nghi này không thê đạt được qua tri kiến của giác 
ngộ thu thập được hay bản giác. Hơn nữa, làm sao những kẻ ngoại đạo, 
những người trong Hai Thừa, hay các bồ-tát của hàng ba hiền hay mười 
thánh có thê đến được nó? 

Oai nghi này không phải người nào cũng hiểu được, và ở bên kia bất cứ 
mức độ lãnh hội nào. Dù sống động đến đâu, mỗi cành cũng chỉ như vậy. 
Có phải nó là một thanh sắt đài? Có phải nó là cả hai đầu của một con giun 
đất? Một thanh sắt dài không phải dài cũng không phải ngăn; cả hai đầu 
chăng phải ta cũng chẳng phải người khác. 

Khi sức mạnh tháo mở sự việc và phóng tia sáng nội kiến được đưa vào 
tu tập, oai nghiêm bao trùm tất cả mọi vật, và con mắt trở nên cao vời khắp 
cả thế giới. Có sự chiếu soi không bị thâu hay buông cản trở. Nó là tăng 
đường, phật điện, nhà bếp, hay cổng chùa. Hơn nữa, có sự chiếu soi không 
thâu hay buông. Nó cũng là tăng đường, phật điện, nhà bếp, hay cổng chùa. 

Hơn nữa, có con mắt thâm nhập mười phương và thọ nhận toàn thê trái 
đất. Con mắt này ở phía trước tâm và phía sau tâm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và ý như thế có năng lực chiếu soi sáng chói. Như thế, có các phật quá 
khứ, hiện tại, và vị lai hộ trì những gì ở bên kia tri kiến, và có mẻo và trâu 
trắng phóng ra sự đáp ứng nội kiến đã biết. Đây là nắm mũi trâu và có con 
mắt. Cái này biểu hiện pháp của các phật hành trì và cho phép pháp của các 
phật hành trì. 


Tuyết Phong, Đại sư Chân Giác, nói với hội chúng, “Các phật quá khứ, 
hiện tại, và vị lai ở trong lửa cháy và chuyền bánh xe pháp lớn.” 

Huyền Sa, người về sau trở thành Đại sư Tông Nhất, đáp, “Khi lửa cháy 
thuyết pháp cho tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai, tất cả các phật 
vẫn đứng nghe.” 

Về sau, Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần bình những lời đó: “Một người 
nói khi trắng: người kia nói khi đen. Họ phóng ra những tia sáng nội kiến 
với nhau; thần hiện và qui biến. Lửa cháy sáng trong bâu trời trải rộng là 
phật thuyết pháp; bầu trời trải rộng trong lửa cháy sáng là pháp thuyết phật. 
Trong gió, hai sư này cắt đứt săn bìm và chỉ một câu nghiền nát Duy-ma- 
cật trong 1m lặng.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 279 


Bây giờ, các phát quá khứ, hiện tại, và vị lai có nghĩa là tất cả các phật 
hành trì. Các phật hành trì là tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai. Tất 
cả các phật mười phương không ai khác hơn là các phật này trong ba thời. 
Thuyết giảng đầy đủ, các phật thuyết như vậy suốt quá khứ, hiện tại, và vị 
lai. Nếu ông muốn đò hỏi về các phật hành trì, các ngài đúng là các phật 
quá khứ, hiện tại, và vị lai. Biết hay không, các ngài không ai khác hơn là 
các phật hành trì như tất cả các phật trong ba thời. 

Như vậy, ba cổ phật — Tuyết Phong, Huyền Sa, và Khắc Cần — nói như 
thê đề nói lên cái hiểu của họ về các phật trong ba thời. 

Hãy tham cứu ý nghĩa câu nói của Tuyết Phong Các phật quá khứ, hiện 
tại, và vị lai ở trong lửa cháy và chuyển bánh xe pháp lớn. Đạo tràng của 
các phật trong ba lần chuyền bánh xe pháp là trong lửa cháy bất biến. Trong 
lửa cháy luôn luôn là đạo tràng của các phật. Các sư của kinh và luận chưa 
bao giờ nghe nói điều này, và những người ngoại đạo, hay trong Hai Thừa, 
không thê biết được. Hãy biết rằng lửa cháy chung quanh tất cả các phật 
không giống lửa cháy của những chúng sinh khác. Rọi ánh sáng hay không 
lên những chúng sinh khác là ở trong lửa cháy. 

Hãy tham học các phật trong ba thời làm sao chuyên hóa chúng sinh 
trong lửa cháy. Khi các ngài ở trong lửa cháy, lửa cháy và các phật là thân 
mật hay chia lìa? Các phật và những gì chung quanh các ngài là phối hợp 
hay độc lập? Họ là một mảnh hay bị phân chia? 

“Trong chuyên bánh xe pháp lớn có chuyên tự kỷ, chuyên tia sáng nội 
kiến. Đây là tháo mở sự việc và phóng tia sáng nội kiến, chuyên pháp và 
pháp chuyên. Đây gọi là chuyền bánh xe pháp. 

Dù cho toàn thê trái đất to lớn hoàn toàn ở trong lửa cháy, phải có bánh 
xe pháp chuyển bánh xe lửa cháy, bánh xe pháp chuyên. tất cả các phật, 
bánh xe pháp chuyên bánh xe pháp, và bánh xe pháp chuyền quá khứ, hiện 
tại, và vị lai. 

Như vậy, lửa cháy là đạo tràng to lớn của tất cả các phật chuyên bánh xe 
pháp. Nếu ông cố gắng định giá việc này bằng số đo của các cõi, thời gian, 
căn cơ con người, hoặc thánh hay phàm, ông không thể trúng đích. Bởi vì 
nó không thể định giá được bằng những cách tính toán này, tất cả các phật 
trong ba thời ở trong lửa cháy và chuyên bánh xe pháp lớn. Vì họ được gọi 
là tất cả các phật trong ba thời, họ vượt qua bên kia những phương pháp đo 
lường này. Bởi vì nó là đạo tràng của các phật trong ba thời chuyên bánh xe 
pháp, có lửa cháy. Bởi vì có lửa cháy, nó là đạo tràng của tất cả các phật. 


Huyền Sa nói, Khi lửa cháy thuyết pháp cho tất cả các phật quá khứ, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 280 


hiện tại, và vị lai, tất cả các phật vẫn đứng nghe. Nghe câu này của Huyền 
Sa, ông có thể nói rằng lời của Huyền Sa nói đầy đủ hơn lời của Tuyết 
Phong, nhưng không nhất thiết như thế. Hãy biết rằng câu nói của Tuyết 
Phong khác với câu nói của Huyền Sa. Nghĩa là, Tuyết Phong nói về chỗ tất 
cả các phật trong ba thời chuyên bánh xe pháp lớn, trong khi Huyền Sa nói 
về tất cả các phật trong ba thời lắng nghe pháp. 

Câu nói của Tuyết Phong quả thật là nói về chuyển pháp, nhưng thực tế 
sư không bàn vê lắng nghe hay không, lắng nghe pháp ở chỗ chuyền pháp. 
Như thế, nó không có ý nói rằng chuyên pháp là luôn luôn lắng nghe pháp. 
Hơn nữa, trong giáo lý của mình, Tuyết Phong không nói răng các phật 
trong ba thời thuyết pháp vì lửa cháy. Sư cũng không nói răng các phật 
trong ba thời chuyển bánh xe pháp lớn vì các phật trong ba thời, cũng 
không nói rằng lửa cháy chuyền bánh xe pháp lớn vì lửa cháy. Có gì khác 
nhau giữa các câu nói chuyển bánh xe pháp và chuyển bánh xe pháp lón? 
Chuyên bánh xe pháp không bị giới hạn ở thuyết pháp. Thuyết pháp không 
nhất thiết là vì người khác sao? Như thế, ấy không phải là lời của Tuyết 
Phong không tận nghĩa của lời mà sư nên nói. 

Hãy nhất định tham cứu tường tận lời của Tuyết Phong ở rong lửa cháy 
và chuyển bánh xe pháp lớn. Đừng lẫn lộn vì lời của Huyền Sa. 

Khi thâm nhập câu nói của Tuyết Phong trang nghiêm giới thiệu oai 
nghỉ của các phật. Lửa cháy chứa các phật trong ba thời thù thắng không 
chỉ trong một hay hai pháp giới vô hạn, và không chỉ làm đầy một hay hai 
vi trần. Khi cỗ gắng phân biệt việc chuyền bánh xe pháp lớn, đừng đo 
lường nó lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp. Chuyên bánh xe pháp lớn không phải 
vì ta hay vì người, cũng không phải vì thuyết giảng hay lắng nghe. 

Huyền Sa nói, Khi lửa cháy thuyết pháp cho tất cả các phật quả khứ, 
hiện tại, và vị lai, tất cả các phát vân đứng lắng nghe. Mặc dù sư nói lửa 
cháy thuyết pháp cho tất cả các phật trong ba thời, sư không nói rằng lửa 
cháy chuyền bánh xe pháp. Hơn nữa, sư không nói rằng các phật trong ba 
thời chuyên bánh xe pháp. Mặc dù tất cả các phật trong ba thời vẫn đứng 
lắng nghe, làm sao lửa cháy có thể chuyển bánh xe pháp của các phật trong 
ba thời? Lửa cháy thuyết pháp cho các phật trong ba thời cũng chuyền bánh 
xe pháp lớn hay không? Huyền Sa không nói rằng việc chuyển bánh xe 
pháp xảy ra trong giây phút này. Sư không nói răng bánh xe pháp không 
chuyên. Tuy nhiên, có thể giả sử răng Huyền Sa đã bất cân giải thích 
chuyển bánh xe pháp là thuyết bánh xe pháp. Nếu thế, sư không lãnh hội 
hết câu nói của Tuyết Phong. 

Huyền Sa biết rằng khi lửa cháy thuyết pháp cho các phật trong ba thời, 
tất cả các phật vẫn đứng nghe pháp. Tuy nhiên, sư không nhận ra rằng nơi 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 281 


lửa cháy chuyên bánh xe pháp, lửa cháy vẫn đứng nghe pháp. Sư không nói 
rằng nơi lửa cháy chuyên bánh xe pháp, lửa cháy cùng chuyên bánh xe 
pháp. Tất cả các phật ba thời lắng nghe pháp là pháp của tất cả các phật, 
không tùy thuộc vào người khác. Đừng xem lửa cháy là pháp, là phật, hay 
là lửa cháy. Quả thật, đừng làm ngơ những câu nói của vị sư này và người 
đệ tử của sư. Đây là nói rằng họ không phải là những tên rợ hồ râu đỏ mà 
họ là những tên rợ hồ đỏ râu. 

Mặc dù lời của Huyền Sa là như thế, có điều ông nên tham cứu với nỗ 
lực lớn. Bất chấp những cái thấy có giới hạn của Đại Thừa hay Tiểu Thừa 
mà các vị sư của kinh và luận chấp giữ, chỉ tham cứu chân tướng đã được 
đích truyền từ phật đến phật, từ tô đến tô. 

Tắt cả các phật vẫn đứng lắng nghe. Điều này không giới hạn ở những 
cái thấy của Đại Thừa hay Tiểu Thừa. Các sư của kinh và luận chỉ biết rằng 
các phật thuyết pháp đáp ứng những ai sẵn sàng nghe pháp. Nhưng họ 
không nói rằng các phật lắng nghe pháp, rằng các phật tu tập, và rằng các 
phật thành tựu cảnh giới phật. 

Về lời của Huyền Sa, 7ất cả các phật vẫn đứng lắng nghe, đây là tự tánh 
và kinh nghiệm lắng nghe của các phật. Đừng xem khả năng thuyết pháp là 
thượng đăng, và khả năng nghe pháp là hạ đăng. Nếu người nói đáng tôn 
kính, người nghe cũng đáng tôn kính. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Thuyết giảng Kinh Pháp Hoa này là thấy ta. 
Thuyết giảng nó dù chỉ cho một người thôi cũng là khó.” 


Như thế, có thể thuyết pháp là thấy Phật Thích-ca-mâu-ni, bởi vì ¿hấy fa 
chính là Phật Thích-ca-mâu-n1. 


Phật cũng nói, “Sau khi ta diệt độ, lắng nghe và chấp nhận kinh này, và 
đò hỏi ý nghĩa của nó, sẽ hoàn toàn khó.” 


Hãy biết rằng lắng nghe và chấp nhận kinh này đều khó như nhau. 
Thuyết giảng và lắng nghe không phải là vần đề cao hay thấp. Dù cho 
những người đứng nghe không phải là những vị phật đáng tôn kính nhất, 
song họ vẫn lắng nghe pháp, bởi vì tất cả các phật của ba thời vẫn lắng 
nghe pháp. Khi quả phật đã hiện điện, họ không lắng nghe pháp đề đạt cảnh 
giới phật; như [Huyền Sa[ chỉ ra, họ đã là phật của ba thời. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 282 


Hãy biết rằng các phật trong ba thời là các phật vẫn lắng nghe pháp do 
lửa cháy thuyết giảng. Nhiệm vụ chuyên hóa của ngữ cú đơn độc này 
không thể truy tìm dấu vết theo đường thắng. Nếu ông cố truy tìm, đầu mũi 
tên và thân tên sẽ nghiền nát nhau. Lửa cháy nhất định thuyết pháp cho các 
phật của ba thời. Với những mảnh miếng của hồng tâm, cây sắt nở hoa và 
thế giới trở nên thơm ngát. Hãy đề tôi hỏi: Khi các phật đứng nghe lửa cháy 
thuyết pháp, rốt ráo cái gì hiện thành? Đây là trí vượt thầy, trí bằng thầy. 
Hơn nữa, có các phật trong ba thời thương lượng nội thất của thầy và đệ tử. 


Lời Khắc Cần nói K”ửỉ trắng không mâu thuẫn với những khi đen khác. 
Như thế, [Khắc Cần bình rằng] Tuyết Phong và Huyền Sa ném những tia 
sáng nội kiến vào nhau khi thần hiện và qui biến. Mặc dù có con đường 
Tuyết Phong cùng du hành với Huyền Sa, song không cùng nhập vào với 
Huyền Sa, có phải đó là trường hợp lửa cháy là tất cả các phật, hay tất cả 
các phật là lửa cháy? Tâm của Huyền Sa trăng và đen thay nhau, hiện và 
biến như thần và qui, trong khi tiếng nói và hình tướng của Tuyết Phong 
không ở lại trong cõi trắng đen. Hơn nữa, hãy thấy rằng câu nói của Huyền 
Sa là đúng, ở bên kia đúng: và câu nói của Tuyết Phong nhặt nó lên và 
buông nó ra. 

Khắc Cần có câu nói không giống với Huyền Sa và không giống với 
Tuyết Phong: Lửa cháy trong bầu trời trải rộng là phật thuyết pháp; bằu 
trời trải rộng trong lửa cháy là pháp thuyết phật. Câu nói nói này thực sự 
soi sáng cho những người từng tham học. Dù cho ông không chú ý lửa 
cháy, nếu ông bị bầu trời trải rộng che phủ, ông có phần của ông và những 
người khác có phần của họ. Bất cứ chỗ nào bầu trời trải rộng che phủ, ở đó 
luôn luôn có lửa cháy. Dù cho ông không thích những ngọn lửa cháy này và 
nhìn chỗ khác, làm sao chuyện ấy có thê khác được? 

Hãy hoan hỉ! Mặc dù cái túi da của ông sinh cách xa các thánh, và mặc 
dù giây phút này ở xa các thánh, ông tương kiến sự giáo hóa của bầu trời 
trải rộng vẫn còn có thể nghe được. Mặc dù nghe các phật thuyết pháp, 
chúng ta đã đau khổ do bao nhiêu lớp vô minh bởi vì chưa nghe câu nói 
pháp thuyết phật! Do đó, một cách đơn giản là tất cả các phật trong ba thời 
được pháp thuyết suốt ba thời, và tất cả pháp trong ba thời được các phật 
thuyết suốt ba thời. 

Ấy là bầu trời một mình trải rộng cắt từng phần sẵn bìm rối rắm trong 
gió. Một câu nói duy nhất nghiền nát Duy-ma-cật và những người không 
phải Duy-ma-cật, và không gì còn lại. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 283 


Như thế, pháp thuyết phật, pháp tu phật, pháp chứng minh phật, Phật 
thuyết pháp, phật tu phật, phật làm phật. Đây là tất cả oai nghi của các phật 
hành trì. Suốt khắp trời và đất, suốt khắp quá khứ và hiện tại, những gì các 
ngài đạt được không phải là vô nghĩa, những gì các ngài sáng tỏ không 
được dùng theo thường tình. 


Viết vào giữa tháng mười, năm thứ hai, niên hiệu Nhân Trị (Niji) [124H], tại 
chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, Sa-môn Đạo Nguyên. ”' 


?° Anh dịch: Taigen Dan Leighton và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 284 


25. GIÁO LÝ CỦA CÁC PHẬT 
(Bukkyö: Phật giáo) 


Lời nói hiện thành của tất cả các phật là giáo lý của các phật. Bởi vì các 
phật tổ nói giáo lý này cho tất cả các phật tổ, nó được đích truyền vì giáo 
lý. Đây là chuyên bánh xe pháp. Trong tròng mắt của bánh xe pháp này, 
ông hiện thành tất cả các phật tô và có tật cả các phật nhập bát-niết- bàn. 

Các phật tổ này luôn luôn xuất hiện trong một hạt bụi và nhập niết- bàn 
trong một hạt bụi. Các ngài xuất hiện trong toàn thế giới và nhập niết- bàn 
trong toàn thế giới. Các ngài xuất hiện trong một giây phút và xuất hiện 
trong biển lớn nhiều kiếp. SO'E, SỰ xuất hiện của các ngài trong một hạt bụi 
vào một giây phút không thiếu công đức. Sự xuất hiện của các ngài trong 
toàn thế gIỚI, trong biển lớn nhiều kiếp không thể thay thế sự xuất hiện này. 

Như thế, đừng nói rằng các phật đắc đạo vào buổi sáng và nhập niết-bàn 
vào buổi chiều là thiếu công đức. Nếu ông nói rằng một ngày chỉ tích chứa 
một ít công đức, thì đời người tám mươi năm không đủ dài. Khi ông so 
sánh đời người tám mươi năm với mười hay hai mươi kiếp, thì giống như 
một ngày và tám mươi năm, và công đức của phật này và phật kia không 
thê phân biệt được. Nếu ông so sánh công đức của một kiếp đài và đời sông 
vô hạn với công đức của tám mươi năm, sẽ không có chỗ để nghi ngờ. 

Theo cách này, giáo lý của các phật là phật ây dạy. Ấy là công đức các 
phật tổ kinh nghiệm sâu xa. Ấy không phải là các phật thì cao và rộng và 
giáo lý của các ngài thì thấp và hẹp. 

Hãy biết rằng nêu các phật lớn, giáo lý của các ngài lớn; nếu các phật 
nhỏ, giáo lý của các ngài nhỏ. Như thế, hãy biết rằng các phật và giáo lý 
của các ngài không thê đo lường là lớn hay nhỏ. Nó ở bên kia các khía cạnh 
thiện, bất thiện, hay trung tính. Nó không phải là giáo lý cho ta hay người 
khác. 


Một sư nói: 


Ông Lão Thích-ca thuyết giảng kinh giáo suốt cả đời. Hơn nữa, ông ấy đã đích 
thực truyền pháp nhất tâm, tối thượng thừa, cho Đại Ca- diếp. Đây là truyền 
xuống từ người đến người. Vì vậy, giáo lý của ông ấy là lý thuyết vô địa trình 
bày phù hợp với căn cơ của người nghe. Trong khi, pháp của nhất tâm là chân 
tánh của thực tướng. Nhất tâm đích truyền này gọi là truyền ngoài kinh điển. 
Nó không bình đẳng với lời trong Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo. Bởi vì tâm 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 285 


này là tối thượng thừa, nó được gọi là chỉ thắng tâm người, thấy tánh, và thành 
phật. 


Tuyên bồ này hoàn toàn không phải là việc làm của phật pháp. Nó không 
có sinh lộ nhảy vọt qua bên kia và không có oai nghi ở bất cứ chỗ nào thân 
đến được. 

Dù cho những người tạo nên một lời tuyên bố như thế mà chính họ được 
gọi là những bậc thầy tiên phong hàng trăm và hàng ngàn năm trong vị lai, 
hãy xem họ là không sáng tỏ cũng không làm chủ được phật pháp hay phật 
đạo. Vì sao? Bởi vì họ không biết đức Phật, giáo lý, tâm bên trong, hay bên 
ngoài. Lý do là họ chưa bao giờ nghe phật pháp. 

Khi chúng ta nói về các phật, những người không biết nguồn gốc và ảnh 
hưởng của các phật, biên giới đến và đi của các ngài thì không thê gọi là đệ 
tử của Phật. Chỉ nói về nhất tâm đích truyền này, trong khi loại bỏ sự đích 
truyền giáo lý của các phật, là không biết phật pháp. Họ không biết nhất 
tâm của phật giáo. Họ chưa nghe nhất tâm của phật giáo. 

Họ nói về phật giáo bên ngoài nhất tâm. Nhất tâm của họ không phải là 
nhất tâm. Họ nói về nhất tâm bên ngoài phật giáo. Phật giáo mà họ nói 
không phải là phật giáo. Dù cho họ thừa kế cái thấy sai lầm về sự truyền 
ngoài giáo lý, lời của họ và chân lý không phù hợp với nhau bởi vì họ chưa 
biết bên trong từ bên ngoài. 

Làm sao các phật. tổ có thê truyền chánh pháp nhãn tạng từ người đến 
người mà không truyền giáo lý của các phật từ người đến người. Hơn nữa, 
làm sao Ông Già Thích-ca dựng lên một giáo lý mà nó không phải là việc 
làm của nhà phật? Nếu Ông Già Thích-ca để cho giáo lý truyền từ người 
đến người, mà các phật tổ có thể phủ nhận giáo lý ấy? Như thế, những gì 
được gọi là tôi thượng thừa là Ba Thừa và Mười hai Phần Giáo, đại tạng và 
tiêu tạng [kinh diễn Đại Thừa và Tiêu Thừa]. 

Hãy biết răng cái gì được gọi tâm phật là tròng mắt của Phật, cái gáo gỗ 
bể. Vì nó là tất cả mọi vật và ba giới, nó là núi, biển lớn, đất, mặt trời, mặt 
trăng, và những vì sao. Giáo lý của các phật là vạn vật ở khắp mọi nơi. 
Những gì gọi là bên ngoài thì ở ngay đây, đến ngay đây. 

Vì đích truyền được thực hiện từ tự kỷ đến tự kỷ, tự kỷ ở trong đích 
truyền. Ông đích thực thừa kế từ nhất tâm đến nhất tâm. Như thế, có nhất 
tâm trong đích truyền. Pháp của nhất tâm, tối thượng thừa, là bùn, đá, cát, 
và sỏi. Vì bùn, đá, cát, và sỏi là nhất tâm, bùn, đá, cát, và sỏi là bùn, đá, cát, 
và sỏi. Nếu ông nói về pháp của nhất tâm, tôi thượng thừa, ông nên hiểu nó 
như vậy. 

Tuy nhiên, những người nói về sự truyền bên ngoài giáo lý không hiểu 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 286 


nghĩa này. Như vậy, đừng tin cái thấy sai của sự truyền ngoài giáo lý và do 
đó hiểu lầm giáo lý của các phật. 

Nếu những người đó đúng, nên gọi giáo lý của các phật là truyền ngoài 
tâm. Nếu chúng ta nói thế, không một câu hay nửa bài kệ giáo lý nào của 
các phật được truyền đến chúng ta. Nếu chúng ta không nói truyền ngoài 
tâm, chúng ta không nên nói truyền ngoài giáo lý. 

Đại Ca-diếp đã là người đứng đầu pháp tạng là người thừa kế của Phật 
Thích-ca-mâu-ni. Tôn giả đích thực thừa kế chánh pháp nhãn tạng và duy 
trì phật đạo. Nói rằng tôn giả không nên đích thực thừa kế giáo lý của các 
phật là có thành kiến. 

Hãy biết rằng nếu ông đích thực thừa kế một câu, ông đích thực thừa kế 
một pháp. Nếu ông thừa kế một câu, ông thừa kế núi và ông thừa kế nước. 
Ông không thê bị tách rời khỏi chỗ này. 

Phật Thích-ca-mâu-ni đã đích thực truyền chánh pháp nhãn tạng, giác 
ngộ vô thượng, cho một mình Đại Ca-diễp và không cho ai khác. Sự đích 
truyền cho Đại Ca-diếp không thể nghi ngờ. Như thế, tất cả những người 
học chân lý của pháp trong quá khứ và hiện tại luôn luôn thương lượng triệt 
để với các phật tô để quyết định sự đích thực của giáo lý từ quá khứ. Họ 
không hỏi người khác về điều này. Những người không được các phật tổ ấn 
chứng thì không phải là phật tổ. Những người muôn được ấn chứng nên 
được ân chứng bởi các phật tổ. Lý do là các bốn sư làm chủ bánh xe pháp là 
các phật tô. 

Chỉ các phật tổ, là các phật quá khứ và hiện tại, làm sáng tỏ và đích 
truyền lời nói về hiện hữu và không hiện hữu cũng như lời nói về không và 
sắc. 


Có lần một ông tăng hỏi Ba Lăng, '° “Ý tổ có đồng với ý giáo không?” 
Ba Lăng đáp, “Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuông nước.” 


Hãy tham cứu câu nói này, hãy tương kiến với ý tổ của phật đạo, hãy 
thấy, và nghe giáo lý của phật đạo. Thực ra ông tăng này đang hỏi ý tổ có 
thực là ý tôổ hay không. Câu đáp của Ba Lăng nói lên chỗ khác biệt, nhưng 
không phải sự khác biệt mà những người bị khác biệt ràng buộc bàn cãi. 
Như vậy, bởi vì ý tổ là ý giáo ở bên kia phân biệt, phân biệt được nói ra. 
Lời đáp của Ba Lăng giống như nói, “Đừng hỏi về khác biệt.” 

*° gqạ Lăng Hạo Giám (H.: Baling Haojian, Nh.: Haryö Kõkan). Khoảng t.k. 9-10, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Vân Môn Văn Yển, tông Vân Môn. Dạy ở chùa Tân Khai (Xinkai), 
Ba Lăng, Nhạc châu (Hồ Nam). Được gọi là Hạo Lắm Miồm vì tài hùng biện của sư. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 287 


Có lần một ông tăng hỏi Huyền Sa, “Nếu Ba Thừa và Mười Hai Phần 
Giáo không dùng được thì ý của Bồ-đè-đạt-ma từ Ấn Độ đến là gì?” 

Huyền Sa đáp, “Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo không phải là cốt yếu; 
không cái gì cốt yêu.” 


Ông tăng hỏi câu này với sự giả định, như người ta thường hiểu, rằng Ba 
Thừa và Mười Hai Phân Giáo chỉ là những chi tiết trong phật pháp. Ông 
tăng muốn biết ý của Bồ- đè-đạt-ma từ Ấn Độ sang, mà ông ta cho là phải 
khác hơn những chi tiết này. Ông đăng ấy không hiểu rằng Ba Thừa và 
Mười Hai Phần Giáo là ý ý của Bồ-đè-đạt-ma từ Án Độ sang. Hơn nữa, làm 
sao ông tăng có thể hiểu răng sự kết tập đầy đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn 
là ý của Bồ-đề-đạt-ma từ Ấn Độ sang? 

Bây giờ hãy thượng lượng triệt để điều này. Làm sao Ba Thừa và Mười 
Hai Phân Giáo có thể không phải là cốt yếu? Và nếu chúng là cốt yếu, 
những qui tắc hướng dẫn là gì? Có thể nào thực hiện được sự tham học ý 
của Bồ-đè-đạt-ma từ Ấn Độ sang ngay cả khi không quan tâm đến Ba Thừa 
và Mười Hai Phần Giáo? Câu hỏi của ông tăng không phải là không có ý 
nghĩa. 

Huyền Sa nói, Ba Thừa và Mười Hai Phân Giáo không phải là cốt yếu; 
không cái gì cốt yếu. Câu nói này là bánh xe pháp. Hãy tham học thấu triệt 
rằng khi chuyên bánh xe pháp này, giáo lý của các phật ở trong giáo lý của 
các phật. 

Ý câu đáp của Huyền Sa là Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo là bánh xe 
pháp của các phật tổ, chuyển ở chỗ có các phật tổ và ở chỗ không có các 
phật tổ. Nó chuyên một cách bình đăng. trước và sau thời của các tổ. 

Hơn nữa, Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo có cơ năng chuyên các phật 
tổ. Ở mọi giây phút hỏi về ý của Bồ-đề-đạt-ma từ Án Độ sang, bánh xe 
pháp này không cái gì cốt yếu. Không cái gì cốt yếu không có nghĩa là 
không dùng hay phá vỡ bánh xe pháp này. Bánh xe pháp này chuyền trong 
không cái gì cốt yêu. 

Hãy thấy rằng Huyền. Sa không nói Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo 
không hiện hữu; sư nói rằng chúng không phải cốt yếu, chúng là Ba Thừa 
và Mười Hai Phần Giáo. Bởi vì chúng là Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo, 
chúng ở bên kia Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo. Như thế, Huyền Sa nói, 
Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo không phải cốt yếu. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 288 


Hãy đề tôi cống hiến đại cương của Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo. 


Ba Thừa: 

Thừa thứ nhất của Ba Thừa là Thừa Thanh Văn. Thừa này đạt được qua 
bốn chân lý cao quí. Đó là: Chân lý về sự khổ; chân lý về nguyên nhân của 
khổ; chân lý về sự diệt khổ; và chân lý về [tám] chánh đạo. Bằng cách học 
và tu các chân lý này, ông, trở nên tự tại với sinh già, bịnh, và chết, và 
chứng nghiệm đầy đủ bát- niết-bàn. 

Nói răng các chân lý về khổ và nguyên nhân của khổ là bình thường và 
chân lý về diệt khổ và đạo là căn bản trong sự tu tập bốn chân lý cao quí là 
cái thấy của các nhà luận giải kinh điển. Trong tu tập phật pháp, chỉ phật 
với phật là hiểu được tất cả bốn chân lý cao qui; tất cả bốn chân lý cao quí 
là các pháp trong các duyên riêng của chúng; tất cả bốn chân lý cao quí là 
thực tướng; tất cả bốn chân lý cao quí là tánh phật. Như vậy, chúng không 
đòi hỏi bàn luận về không sinh hay không tạo, bởi vì trong bốn chân lý cao 
quí không cái gì cốt yếu. 

Thừa thứ nhì là Thừa Bích-chi-phật. Đây là con đường đến bát-niết-bàn 
bằng cách quán mười hai nhân duyên. Nó gồm: vô minh, hành, thức, danh 
sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, và tử. 

Khi ông quán mười hai nhân duyên này, ông xem xét chúng theo quan 
điểm chủ và khách, nhân và quả, trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong 
quán sát này, chuyên bánh xe pháp hoàn toàn không phải là cốt yếu, nhân 
và quả hoàn toàn không phải là cốt yếu. 

Hãy, biết rằng nếu vô minh là nhất tâm, hành và thức, và v.v..., là nhất 
tâm. Nếu vô minh diệt, hành và thức, và v.v..., diệt. Nếu vô hiniÝ là niết- 
bàn, hành và thức, và v.v..., là niết-bàn. Chúng ta nói như thế bởi vì sinh 
chính là diệt. Vô minh là câu diễn đạt. Thức, danh sắc, và v.v... cũng vậy. 

Hãy biết rằng vô minh, hành, và v.v..., không khác hơn [Thanh Nguyên 
nói]: “Tôi có cái rìu nhỏ. Tôi sống với nó ở núi này.” [Tôi thân thiết với cái 
gì tôi có|. Vô minh, hành, và v.v..., không khác hơn “Khi tôi rời chùa, tôi 
hỏi xIn sư trụ trì cho tôi cái rìu nhỏ.” 

Thừa thứ ba là Thừa Bồ-tát. Nhằm đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn 
qua giáo, tu, và chứng ngộ sáu ba-la-mật. Đạt sáu ba-la-mật là vô vi, không 
vô vi, không khởi sự, không làm mới, không đạt trong thời gian dài, không 
tu căn bản, và không không-tạo-tác. Chỉ là đạt giác ngộ vô thượng, viên 
mãn. 

Sáu ba-la-mật [lục độ| là: bồ thí ba-la-mật, trì giới ba-la-mật, nhẫn nhục 
ba-la-mật, tinh tấn ba-la-mật, thiền định ba-la-mật, và bát-nhã [hay trí tuệ] 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 289 


ba-la-mật. Tất cả những ba-la-mật này đều là giác ngộ vô thượng, ở bên kia 
nghĩ bàn, bất sinh và không tạo tác. 

Không nhất thiết là bố thí ba-la-mật đến đầu tiên và bát-nhã ba-la-mật 
đến sau chót. Kinh nói, “Một bồ-tát lợi căn khiến cho bát-nhã đến trước tiên 
và bồ thí đến sau cùng. Một bồ-tát độn căn khiến cho bố thí đến trước tiên 
và bát-nhã đến sau cùng.” Tuy nhiên, nhẫn nhục ba-la-mật có thể đến trước 
tiên, và thiền định ba-la-mật có thể đến trước tiên. Ba mươi sáu [sáu lần 
sáu | ba-la-mật có thê hiện thành. Từ một tạng nảy, người ta đến được một 
tạng khác. 

Ba-la-mật (Ph.: Paramita) có nghĩa là “đến bờ bên kia” [giác ngộ]. Mặc 
dù bờ bên kia không có hình tướng hay dấu vết thời xưa, đến là hiện thành. 
Đến là điểm nền tảng. Đừng nghĩ rằng tu tập đưa đến bờ bên kia. Bởi vì có 
sự tu tập về bờ bên kia, khi ông tu tập, bờ bên kia đến. Ấy là vì sự tu tập 
này hiện thân khả năng hiện thành tất cả các cõi. 


Mười Hai Phần Giáo là: 


Kinh (Sutra) 

Kệ trùng tuyên (Geya) 

Thọ ký (Vyakarana), tiên đoán sự giác ngộ 

Tụng (Gatha) 

Tự thuyết (Udana) 

Nhân duyên (Nidana) giải thích nhân [của những điều bắt thiện] 
Ngụ ngôn (Avadana) 

Bản sinh (Itivrittaka), truyện đời quá khứ của đệ tử Phật 

Bản sinh đàm (Jataka), đời quá khứ của Phật 

Phương đăng (Vaipulya) 

Hy pháp (Adbhuta-dharma), chuyện ít khi xảy ra, không có tiền lệ. 
Triết luận (Upadesha). 


Đích thân Như Lai thuyết giảng các vấn đề về duyên và thực của thế 
giới của các uẫn, giới, và tưởng cho chúng sinh. Đây gọi là kinh. 

Ngài cũng trùng tuyên lại sự giảng giải của ngài về những vẫn đề này 
bằng kệ bốn, năm, sáu bảy, hay tám âm tiết. Đây gọi là kệ trùng tuyên 


(gaya). 


Hay chính ngài nói trước sự cô vị lai của một chúng sinh, như một con 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 290 


chim bồ câu hay một con chim sẻ sẽ thành phật. Đây gọi là thọ ký 
(vyakarana). 

Như Lai giảng giải những vấn đề của thế gian trong một bài kệ cô khởi. 
Đây gọi là phúng tụng (gatha). 

Ngài giảng giải những vần đề của thế gian mà không có người hỏi. Đây 
gọi là tự thuyết (udana). 

Ngài tóm lược những vấn đề bất thiện của thế gian và ban cho các giới 
luật. Đây gọi là nhân duyên (nidana). 

Ngài giảng giải những vấn đề của thế gian bằng một ngụ ngôn. Đây gọi 
là ngụ ngôn (avadana). 

Ngài giảng giải các kiếp trước của các đệ tử của Phật. Đây gọi là bản 
sinh truyện (ivrittaka). 

Ngài giảng giải các vấn đề của một kiếp trước. Đây gọi là bản sinh đàm 
(jataka). 

Ngài giảng giải những vấn đề rộng lớn của thế gian. Đây gọi là phương 
đăng (vaipulya). 

Ngài giảng giải những vấn đề chưa từng xảy ra trong thế gian. Đây gọi 
là pháp hy hữu (adbhuta-dharma). 

Ngài bàn luận các vấn đề của thế gian. Đây gọi là triết luận (upadesha). 

Mười Hai Phần Giáo này được tạo ra để đem lại niềm hoan hỉ cho chúng 
sinh. Đó là những giải thích về thế gian được thiết lập. 

Hiếm khi nghe tên của Mười Hai Phần Giáo. Người ta nghe những cái 
tên này khi phật pháp được truyền bá ở thế gian, người ta không nghe 
những cái tên đó khi phật pháp diệt. Người ta cũng không nghe chúng khi 
phật pháp chưa được truyền bá. Những người tu dưỡng thiện căn trong thời 
gian lâu và thấy Phật đều nghe những tên này. Những người nghe chúng có 
duyên thọ nhận sự giác ngộ vô thượng, viên mãn sớm. 

Mỗi phần trong Mười Hai Phần này được gọi là kinh. Chúng được gọi là 
Mười Hai Phần Giáo hay Mười Hai Phần Kinh. 

Mỗi phần trong Mười Hai Phần Giáo chứa Mười Hai Phần giáo lý; 
chúng là một trăm bốn mươi bốn phần giáo. Vì mỗi phần trong Mười Hai 
Phần Giáo hiện thân Mười Hai Phần Giáo, chúng là một phần giáo duy 
nhất. 

Tuy nhiên, con số mười hai không phải là tổng số trước hay sau một tỷ. 
Mười Hai Phần Giáo là tròng mắt của các phật tổ, xương và tủy của các 
phật tổ, việc nhà của các phật tổ, hào quang của các phật tổ, sự huy hoàng 
của các phật tổ, đất của các phật tổ. Thấy Mười Hai Phần Giáo là thấy các 
phật tổ. Nói các phật tổ là nói Mười Hai Phần Giáo. 








CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 291 


Như thế, Thanh Nguyên hạ một chân [dấu hiệu ấn chứng cho Thạch 
Đầu] là Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo. Câu nói của Nam Nhạc “Lời ông 
gần nhưng không trúng đích” không khác hơn Ba Thừa và Mười Hai Phần 
Giáo. 

Câu nói của Huyền Sa, Ba Thừa và Mười Hai Phân Giáo không phải là 
cốt yếu cũng giống như vậy. Khi ông nhận cách diễn đạt này, chỉ có các 
phật tổ. Không có nửa người, không một vật khác hơn các phật tô. Không 
một vật phát sinh. 

Thế là thế nào? Hãy nói, “Không cái gì cốt yếu!” 


Cũng có Chín Phần, hay chín phần giáo. Đó là: 


Kinh (Sutra) 

Tụng (Gatha) 

Bản sinh truyện (Itivrittaka) 

Bản sinh đàm (Jataka) 

Pháp hiếm khi xảy ra (Adbhuta-dharma) 
Nhân duyên (Nidana) 

Ngụ ngôn (Avadana) 

Kệ trùng tuyên (Geya) 

Triết luận (Upadesha) 


Vì mỗi phần trong chín phần này gồm chín phần, có tám mươi mốt 
phần. Vì mỗi phần trong chín phần này hiện thân một phân, có chín phân. 

Không có khả năng trở về với một phân, không thể có chín phần. Như 
có khả năng trở vê với một phần, một phần trở về với một phần. Vì lý do 
này, có tám mươi mốt phần. Đây là phần. của chỉ cái này, phần của tự kỷ, 
phân của phất tử, phần của tích trượng, phần của chánh pháp nhãn tạng. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Tôi thuyết giảng chín phần pháp này hợp 
với tât cả chúng sinh. Đây là căn bản đê vào Đại Thừa. Như thê, tôi thuyêt 
giảng các kinh này.” 


Hãy biết rằng Tôi là Như Lai. Mặt, mắt, thân, và tâm của ngài được diễn 
đạt. 7ó này đã là chín phân pháp. Chín phân pháp là 7ó¡ ây. Môi câu, mỗi 
bài kệ, bây giờ thuyêt giảng là chín phân pháp. Bởi vì 7ó, chín phân pháp 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 292 
được thuyết giảng phù hợp với tất cả chúng sinh. 


Như thế, tất cả sự sinh của chúng sinh sinh ra bên trong đây. Đó là tại 
sao Tôi thuyết giảng những kinh này. Tất cả cái chết chết bên trong đây. 
Đây là tại sao 7i thuyết giảng các kinh này. Tất cả ý nghĩ và hành động là 
lý do tại sao Tôi thuyết giảng những kinh này. Như Lai dẫn đường tất cả 
chúng sinh và giúp họ vào phật đạo. Đó là tại sao Tôi thuyết giảng những 
kinh này. 

Tất cả chúng sinh theo 7ô; thuyết giảng chín phần pháp này. Theo là 
theo người, ta, tất cả chúng sinh, sự sinh, tôi, và cái này. Vì tất cả chúng 
sinh là 7ó¿ bất biến, họ là mọi dòng của chín phần pháp. 

Căn bản để vào Đại Thừa có nghĩa là căn bản để chứng ngộ Đại Thừa, 
tu tập Đại Thừa, lắng nghe Đại Thừa, và thuyết giảng Đại Thừa. 

Đây không có nghĩa là tất cả chúng sinh tự nhiên đạt đạo. Họ là một 
phần của đạt đạo. Vào là căn bản. Căn bản là từ đầu đến cuối. 

Phật thuyết pháp. Pháp thuyết Phật. Pháp được Phật thuyết. Phật được 
pháp thuyết. Lửa cháy thuyết Phật, thuyết pháp. Phật thuyết lửa cháy. Pháp 
thuyết lửa cháy. 

Những kinh này có lý do để Như Lai thuyết giảng, thuyết giảng như thế. 
Dù cho chúng ta cô gắng thuyết giảng những kinh này, không thể được. Vì 
vậy, Như Lai nói, Như thế, tôi thuyết giảng các kinh này. 

Thuyết giảng n0 thể là toàn thê thế giới. Toàn thê thế giới đang thuyết 
giảng nu thế. Phật này và phật kia bình đăng gọi đó là những kinh này. 
Thế giới của tự và thế giới của tha bình đẳng thuyết giảng những kinh này. 
Như thế, Tôi fhuyết giảng những kinh này. 

Những kinh này là giáo lý của các phật. Hãy biết rằng giáo lý của các 
phật nhiều như cát sông Hằng, gậy trúc và phất tử. Cát sông Hằng giáo lý 
của các phật là cây tích trượng và cái nắm tay. 


Hãy biết rằng Ba Thừa, Mười Hai Phần Giáo, và vân vân, là tròng mắt 
của các phật tổ. Làm sao những người không mở tròng mắt này có thể là 
con cháu của các phật tổ? Làm sao những người không nhận chúng có thể 
thừa kế chánh nhãn của các phật tổ? Những người không làm chủ chánh 
pháp nhãn tạng không phải là con cháu của Bảy Phật. 


Đã trình với hội chúng chùa Hưng Thánh, tỉnh Sơn Thành Yamashiro), vào 
ngày mười bón, tháng mười một, năm thứ hai miên hiệu Nhán Trị 
(Nini)[1241]. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 293 


[Đã trình lại) Vào ngày mông bảy, tháng mười một, năm thứ ba, niên hiệu 
Nhân Trị (Ninji)[1242J. ”” 


? Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 294 


26. THÂN THÔNG 
(Jinzu: Thân thông) 


Thần thông tôi đang nói là những hoạt động hàng ngày của các phật, mà 
các ngài không bao giờ chênh mảng thực hành. Có sáu thần thông [tự tại 
với các dục vọng của sáu căn] '°' một thần thông, không thần thông, và các 
thần thông vô thượng. Các thần thông được thực hiện ba ngàn lần vào buổi 
sáng và tám trăm lần vào buổi tối. Các thần thông phát sinh đồng thời với 
các phật nhưng các phật không biết. Các thần thông biến mắt với các phật 
nhưng không tràn ngập các phật. 

Các thần thông bình đăng xảy xa trên trời và dưới đất. Các thần thông 
xảy ra suốt qua tu tập và giác ngộ bất cứ nơi nào các phật tìm trong Tuyết 
Sơn (Hy-mã-lạp-sơn) hay tu tập như cây như đá. Khi các phật trước Phật 
Thích-ca-mâu-ni xuất hiện như là đệ tử của ngài, mang áo cà-sa và tháp 
miếu đến ngài, ngài nói, “Đây là thần thông do thần lực không thể nghĩ bàn 
của tất cả các phật tạo nên.” Như thế, chúng ta biết rằng thần thông này 
cũng có thê xảy ra với các phật bây giờ và các phật vị lai. 


Qui Sơn là tổ thứ ba mươi bảy, cháu đích tôn của Phật Thích-ca-mâu-m1. 
Sư là là người thừa kế pháp của Bách Trượng, Thiền sư Đại Trí. Ngày nay, 
các phật tổ trong mười phương, ngay cả những người không tự gọi mình là 
con cháu của Qui Sơn, thực ra tất cả đều là cháu chắt xa của sư. 


Một hôm, Qui Sơn đang nằm, Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đến tham kiến. 
Qui Sơn quay mặt vào tường. 

Ngưỡng Sơn nói, “Con là đệ tử của hòa thượng. Xin đừng khách sáo.” 

Qui Sơn bắt đầu dậy. 

Ngưỡng Sơn đứng lên bỏ đi. 

Qui Sơn nói, “Huệ Tịch.” 

Ngưỡng Sơn trở lại. 

Qui Sơn nói, “Hãy đề ta kế cho con giấc mộng của ta.” 

Ngưỡng Sơn nghiêng tới lắng nghe. 


3 sáu thần thông (Lục thông): 1) Thiên nhãn thông: thấy mọi vật trong vũ trụ, 2) Thiên 


nhĩ thông: nghe mọi thứ tiếng ở khắp nơi, 3) Túc mạng thông: biết chuyện đời trước của 
mình và của người khác, luôn cả đời này và đời sau, 4)Tha tâm thông: Biết được tâm ý 
của người khác, 5) Thần túc thông: phép đi khắp nơi trong nháy mắt và biến hóa gì tùy ý, 
6) Lậu tận thông: phép thanh tịnh hóa dứt hết mọi ham muốn chấp trước. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 295 


Qui Sơn nói một cách đơn giản, “Con sẽ giải mộng cho ta chứ? Ta muốn 
thấy con giải nó như thế nào.” 

Đáp lại, Ngưỡng Sơn mang đến một thau nước và một chiếc khăn lau. 
Qui Sơn rửa mặt và ngồi dậy. Lúc ấy Hương Nghiêm đến. 

Qui Sơn nói, “Huệ Tịch và ta đã chia xẻ thân thông. Đây chăng phải là 
việc nhỏ.” 

Hương Nghiêm nói, “Con ở cửa kế bên nên nghe hòa thượng nói.” 

Qui Sơn nói, “Sao bây giờ ông không thử xem?” 

Hương Nghiêm pha một tách trà và mang đến cho sư. 

Qui Sơn tán thán họ, nói, “Hai đệ tử các ông còn hơn cả Xá-lợi-phất và 
Mục-kiên-liên với việc hiện thần thông của mình!” 


Nếu ông muốn hiểu thần thông của các phật, ông nên tham học lời nói 
của Qui Sơn. Như đáy chẳng phải là việc nhỏ, thực hiện thần thông là học 
phật đạo. Không thực hiện thần thông là không học phật đạo. Việc hiện 
thần thông này được truyền từ người thừa kế đến người người thừa kế. 
Đừng học thần thông từ ngoại đạo, những người trong Hai Tiểu Thừa,” 
hay những người giải thích các kinh. 

Khi chúng ta học thần thông của Qui Sơn, chúng ta thấy rằng thần thông 
ấy là vô thượng; mỗi hành động đều phi thường. Bắt đầu với Qui Sơn nằm 
xuống, đó là: quay mặt vào vách, thức dậy, gọi Huệ Tịch, nói về giác mộng, 
rửa mặt, và ngôi dậy. Ngưỡng Sơn nghiêng tới trước, đem thau nước và 
khăn lau. Rồi Qui Sơn miêu tả như vậy: Huệ Tịch và ta đã chia xẻ thân 
thông. Hãy học các thần thông này. 

Các vị tổ này những người đích thực truyền phật pháp đã nói theo cách 
này. Đừng chỉ giải thích nó là Qui Sơn diễn đạt giác mộng bằng sự rửa mặt. 
Hãy xem sự tương tác của họ là một loạt các thần thông. 

Qui Sơn nói, Đáy chẳng phải là việc nhỏ. Cách hiểu của sư về thần 
thông khác với cách hiểu của những người tu tập theo Tiểu Thừa, có cách 
hiểu giới hạn, hay chấp giữ những cái thấy nhỏ bé. Nó không giống như 
cách hiệu của các bồ-tát thuộc hàng mười thánh hay ba hiền. Những người 
có cái thấy hạn chế học những tiểu thần thông và đạt cái hiểu giới hạn. Họ 
không kinh nghiệm các đại thần thông của các phật tô. 


Đây là những thần thông của các phật, và những thần thông hướng lên 
trên phật. Những ai học những thần thông như thế là ở bên kia tầm với của 
ma và các ngoại đạo. Các thầy và những người giải thích kinh chưa bao giờ 


? Hai Tiểu thừa: Thanh văn và Duyên giác. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 296 


nghe nói đến giáo lý này, họ cũng không chấp nhận nó dù cho họ đã nghe. 
Đáng lẽ là nên học các đại thần thông, các thầy và những người giải thích 
kinh, những người ngoại đạo, và những người tu tập của Hai Tiểu Thừa lại 
học những thần thông thứ yếu. 

Các phật ở trong và truyền những đại thần thông, những thần thông của 
phật. Nếu nó không phải những thần thông của phật, Ngưỡng Sơn đã không 
đem nước và khăn đến, và Qui Sơn đã không quay mặt vào tường khi đang 
nằm, cũng không ngồi dậy sau khi rửa mặt. 

Được năng lực của các đại thần thông bao gồm, các tiêu thần thông xảy 
ra. Các đại thần thông gồm có các tiểu thần thông nhưng các tiểu thần 
thông không biết các đại thần thông. Các tiêu thần thông là một chùm lông 
hít vào biển lớn mênh mông, một hạt cải chứa trong núi Tu-di, chóp nước 
phun, hay lửa lan ở chân. Những thần thông như các thần thông này là tiểu 
thần thông. Năm hay sáu năng lực thần thông là những tiểu thần thông. 
Những người tu tập chúng không bao giờ mộng thấy các thần thông của 
phật. Lý do tôi gọi chúng là tiêu thần thông là chúng bị giới hạn bởi hoàn 
cảnh và tùy thuộc vào những cách tu tập và chứng ngộ đặc biệt. Chúng có 
thể xảy ra trong đời này nhưng không xảy ra trong đời khác. Chúng có thể 
khả dụng đối với một vài người nhưng không khả dụng đối với những 
người khác. Chúng có thể xuất hiện ở đất này nhưng khong xuất hiện ở nơi 
khác. Chúng có thể xuất hiện vào những giây phút khác hơn giây phút hiện 
tại nhưng không xuất hiện vào giây phút hiện tại. 

Các đại thần thông không như vậy. Giáo lý, tu tập, và giác ngộ của các 
phật tất cả đều hiện thành qua các thần thông. Chúng hiện thành không chỉ 
ở cõi phật mà còn ở cõi hướng lên trên phật. Năng lực biến hóa của các 
phật thần thông quả thực ở bên kia suy nghĩ. Năng lực này xuất hiện trước 
khi các thân phật xuất hiện, và không liên quan đến quá khứ, hiện tại, hay 
vị lai. Chí nguyện, tu tập, giác ngộ, và niết-bàn của tất cả các phật sẽ không 
xuất hiện mà không có các thần thông của phật. 

Trong biển lớn vô tận của pháp giới, năng lực thần thông của phật không 
thay đôi. Một chùm lông không những chỉ hít vào một biển lớn mà nó còn 
duy trì, nhận thức, sử dụng, và thở ra biển lớn ấy. Khi hoạt động này phát 
sinh, nó bao gồm tất cả các pháp giới. Tuy nhiên, đừng giả định rằng không 
có những hoạt động khác bao gôm tắt cả các pháp giới. 

Một hạt cải chứa núi Tu-di cũng như thế. Một hạt cải thở ra núi Tu-di và 
hiện thành biên lớn vô tận của pháp giới. Khi một chùm lông hay một hạt 
cải thở ra một biên lớn, sự thở ra xảy ra trong một niệm, và nó xảy ra trong 
vạn kiếp. Thở ra trong vạn kiếp và thở ra trong một niệm xảy ra một cách 
đồng thời. Một chùm lông và một hạt cải sinh ra như thế nào? Chúng được 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 297 


các thần thông sinh ra. Sự sinh ra này là thần thông. Cái gì khiến cho một 
chùm lông và một hạt cải có thể làm được những điều như thế? Các thần 
thông khiến chúng có thê làm như thế. Thần thông sinh ra thần thông. Đừng 
nghĩ rằng thần thông đôi khi xảy ra và đôi khi không xảy ra trong quá khứ, 
hiện tại, hay vị lai. Một mình các phật ở trong các thân thông. 


Cư sĩ Bàng Uấn là một người xuất sắc trong tòa tổ. Ông ấy không những 
chỉ tu luyện với Mã Tổ và Thạch Đầu mà còn gặp và học với nhiều sư giác 
ngộ. Một hôm ông ấy nói, “Thần thông và diệu dụng là xách nước và gánh 


2 99 


CUI. 


Hãy triệt để thương lượng ý nghĩa của những lời này. Xách nước có 
nghĩa kéo nước và mang nước đi. Đôi khi ông tự mình làm việc đó và đôi 
khi ông bảo người khác làm. Những người tu tập pháp này tất cả đều là 
những phật thần thông. Mặc dù thỉnh thoảng người ta chú ý đến thần thông, 
thần thông là thần thông. Ấy không phải là những sự vật biến mất hay bị 
loại bỏ khi chúng không được chú ý đến. Những sự vật chỉ như thực khi 
chúng không được chú ý đến. Ngay cả khi người ta không biết rằng xách 
nước là một thần thông, xách nước là một thần thông không thê chối cãi 
được. 

Gánh củi có nghĩa là lao động chuyên chở, như trong thời Huệ Năng, Tổ 
sư thứ sáu. Dù cho ông không biết răng các thần thông xảy ra ba ngàn lần 
trong buổi sáng và tám trăm lần vào buổôi tối, thần thông được hiện thành. 
Những người thấy và nghe những hoạt động kỳ diệu của các thần thông do 
các phật như lai không chênh mảng trong việc đạt đạo. Sự đạt đạo của tất cả 
các phật luôn luôn được hoàn thành bởi các lực thần thông. 

Làm cho nước phun ra từ cái đầu là cách tu tập của Tiểu Thừa. Nó chỉ là 
một tiêu thần thông. Mặt khác, xách nước là một đại thần thông. Phong tục 
xách nước và gánh củi không bị suy đồi, vì người ta không làm ngơ nó. Nó 
đã đi xuống từ những thời xa xưa đến ngày nay, và nó đã được truyền từ đó 
đến đây. Như thế, các thần thông không suy đồi dù chỉ trong giây phút. 
Như thế là các đại thần thông, chẳng phải là chuyện nhỏ. 


Sơn Lương Giới, người về sau trở thành Đại sư Ngộ Bồn, một hôm hầu 
Vân Nham,”° Vân Nham nói, “Lương Giới, thê nào là thân thông?” 


2 Vân Nham Đàm Thành (H.: Yunyan Tansheng, Nh.: Ungan Donjö). 782-841, Trung Hoa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 298 


Động Sơn lễ phép chắp hai tay ngang ngực và đứng gần sư. 
Vân Nham lại hỏi, ““Thê nào là thân thông?” 
Động Sơn cáo từ và bước đi. 


Trong câu chuyện này, người ta nghe lời nói và hiểu nghĩa của thần 
thông. Có sự hòa hợp, như hộp và nắp hợp nhau. Hãy biết rằng thần thông 
là có đệ tử như Động Sơn không đổi hướng, hay có cao tổ như Vân Nham 
không tiến tới. Đừng nghĩ rằng thần thông họ đang nói đến giống như thần 
thông của ngoại đạo hay Hai Tiểu Thừa. 

Trên đường đạo của các phật cũng có những đại thần thông xảy ra trên 
đỉnh hay dưới đáy thân. Toàn thê thế giới mười phương là thân thực của 
một ông tăng. Như thế, Chín Núi và Tám Biển quanh ngọn Tu-di, cũng như 
biển lớn chân như và biển lớn nhất thiết trí, không khác hơn nước phun từ 
đỉnh, đáy, và chính giữa của thân ấy. Nó cũng là nước phun từ đỉnh, đáy, và 
chính giữa của thân vô sắc. Sự phun ra lửa cũng như thê. 


Không chỉ có sự phun ra nước, lửa, và gió, mà còn có sự phun ra các 
phật từ đỉnh và đáy của thân ấy. Có sự phun ra các tô từ đỉnh và đáy của 
thân ấy. Có sự phun ra vô lượng kiếp từ đỉnh và đáy của thân ấy. Cũng có 
sự phun ra biển lớn pháp ĐIỚI Và Sự nuốt chứng biển lớn pháp giới từ đỉnh 
của thân ấy. Nhả ra những. đất liền của thế giới bảy tám lân và nuốt chúng 
hai ba lần cũng như thế. Bốn, năm, hay sáu đại, tất cả các đại, và các đại vô 
lượng, cũng là các đại thần thông xuất hiện và biến mất, bị nhả và nuốt. 
Trái đất to lớn và hư không là những thần thông bị nuốt và nhả. 

Các thần thông có năng lực được kích hoạt bởi một hạt cải và đáp ứng 
một chùm lông. Các thần thông phát sinh, trụ lại, và trở về nguồn ở bên kia 
tầm với của ý thức. Những khía cạnh dị biệt của các thần thông của phật ở 
bên kia dài hay ngắn — làm sao suy nghĩ phân biệt có thể đo lường được 
điều này? 


Ngày xưa, khi một phù thủy có năm thần thông hầu cận đức Phật, ông ta 


Tham học với Bách Trượng Hoài Hải hai mươi năm. Rồi sư trở thành đệ tử của Dược Sơn 
Duy Nghiêm, dòng Thanh Nguyên, và trở thành người thừa kế pháp của Dược Sơn. Dạy ở 
Vân Nham, Đàm châu (Hồ nam). Nhiều đối thoại giữa Vân Nham và người sư huynh và 
cũng là anh ruột của sư, Đạo Ngô Viên Trí, đã được ghi lại. Động Sơn Lương Giới, đã tham 
học với nhiêu bậc thầy danh tiếng, xem Vân Nham, người ít được biết đến, là pháp sư của 
mình bởi vì Vân Nham không bao giờ giải thích bất cứ điều gì một cách trực tiếp. Thụy là 
Đại sư Vô Trụ (H.: Wuzhu, Nh.: Mujũ). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 299 


hỏi Phật, “Ngài có sáu thần thông và tôi có năm. Thần thông mà tôi không 
có là gì?” 

Phật gọi ông ta, “Này phù thủy.” 

“Dạ” ông ta đáp. 

Phật nói, “Ông đang hỏi thần thông gì?” 

Hãy tham học thấu triệt ý nghĩa của đối thoại này. Làm sao người phù 
thủy biết rằng Phật có sáu thần thông? Phật có trí thần thông vô lượng, 
không giới hạn ở sáu thần thông. Dù cho ông thấy sáu thần thông, ông 
không thể làm chủ chúng. Làm sao những người có ít thần thông hơn có thể 
mộng thấy sáu thần thông của Phật? 

Ông nên nói, “Khi người phủ thủy thấy Ông. Già Thích-ca-mâu-mi, ông 
ta có thực sự thấy Phật? Nếu người phù thủy thấy Ông Già Thích-ca-mâu- 
ni và nhận ra Phật, ông ta cũng thấy chính mình, người phủ thủy có năm 
thần thông không?” 

Hãy tham cứu những câu hỏi của người phù thủy và học vượt qua bên 
kia cuộc đối thoại này. Câu hỏi về sáu thần thông của Phật này không giống 
như đêm kho tàng của người hàng xóm sao? Lời nói của Ông Già Thích-ca- 
mâu-ni, Ông đang hỏi thân thông gì? có nghĩa là gì? Ông Già không nói 
người phù thủy có thần thông này hay không. Dù cho Ông Già Thích-ca- 
mâu-ni có nói về nó, người phù thủy hiểu thần thông duy nhất â ấy như thế 
nào? Dù người phù thủy có năm thần thông, chúng không giống năm thần 
thông của Phật. 

Dù các năng lực của người phù thủy có thê trông giống như các năng lực 
của Phật, làm sao các năng lực của ông ta có thể so sánh với các năng lực 
của Phật? Nếu người phù thủy đạt được dù chỉ một trong những năng lực 
của Phật, ông ta đã có thê gặp Phật bằng năng lực này. 

Khi chúng ta thấy người phù thủy, ông ta đã có các năng lực tương tự 
với các năng lực của Phật, và khi chúng ta thấy Phật, ngài đã có những 
năng lực tương tự với các năng lực của người phù thủy. Nhưng người phù 
thủy không có các năng lực của Phật. Nếu một trong các năng lực của 
người phù thủy không thể đạt tới một trong các năng lực của Phật, không 
một năng lực nào trong năm năng lực của ông ta có thê bằng được các năng 
lực của Phật. 

Như vậy hỏi Phật, 76¡i còn thiếu thân thông gì? đề làm gì? Ông Già 
Thích-ca-mâu-ni muốn nói rằng người phù thủy nên hỏi về các năng lực 
người phù thủy đã có. Người phù thủy đã không làm chủ ngay cả một trong 
những năng lực đó. Theo cách này, các năng lực thần thông của Phật và các 
năng lực thần thông của những người khác trông giống nhau mà thật ra 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 300 


hoàn toàn khác nhau. 


Về sáu loại thân thông của Phật, Lâm Tê, Đại sư Huệ Chiêu, nói: 


Theo một sư xưa, các tướng tốt của thân Phật Như Lai được liệt kê phù hợp với 
nhu cầu của tâm người ta. Đếm những cái thấy có khuynh hướng chung hướng 
về đoạn diệt, những cái tên tạm thời như thế như là ba mươi hai tướng chính và 
tám mươi tướng phụ của Phật được dùng như phương tiện thiện xảo. Nhưng 
chúng chỉ là những khái niệm có tính cách tưởng tượng. Một cái thân như thế 
tự nó không thức tỉnh. Không có tướng là chân tướng của Phật. 

Ông nói rằng sáu loại thần thông của Phật là kỳ diệu. Các thần, các phù 
thủy, các a-tu-la, và quỉ cũng có những năng lực thần thông. Họ là những vị 
phật chăng? Này những người theo đạo, chớ nhằm lẫn. Một a-tu-la bị Đế-thích 
đánh bại lấy tám mươi bôn ngàn tùy tùng của y và giấu bên trong một cái lỗ 
trong rễ cây sen. Các ông gọi đây là thần thông chăng? 

Những thần thông tôi đã diễn tả [của thần, phù thủy, a-tu-la, và quỷ] là kết 
quả của nghiệp quá khứ hay những tình cảnh hiện tại. Nhưng sáu loại thần 
thông của một vị phật thì khác. Một vị phật vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp và không bị chúng làm cho bối rối. Như thế, một vị phật làm chủ sáu trần 
tất cả có tướng không. Một vị phật tự tại với các duyên. Dù có thân năm uâẫn có 
dục vọng đi kèm, một vị phật không tùy thuộc vào bất cứ vật gì. Một vị phật thị 
hiện các thần thông có căn cứ trên trái đất. 

Này những người theo đạo, một vị phật chân thật không có sắc, một pháp 
chân thật không có tướng. Từ vọng tâm của các ông, các tướng và hiện tướng 
được tạo thành. Những gì các ông có là đã hồ tinh, là cái thấy của ngoại đạo, 
không phải của một vị phật chân thật. 


Như thé, sáu loại thần thông của các phật thì thần, quỷ, hay những người 
của Hai Tiểu Thừa không thể với tới. Sáu loại thần thông của các phật 
không thê đo lường được. Chúng chỉ được truyền cho các đệ tử của phật 
đạo, từ người đến người, mà không cho ai khác. Những người không được 
thừa kế các thần thông như thế không biết chúng. Hãy biết rằng những 
người không được thừa kế các thần thông như thế không phải là những 
người của phật đạo. 


Bách Trượng, Thiên sư Đại Trí, nói: 


Mắt, tai, mũi, và lưỡi không bị tướng hay vô tướng làm ô nhiễm. Sự không ô 
nhiêm này được gọi là thọ nhận bài kệ thệ nguyện bôn câu và thọ nhận bôn quả 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 301 


a-la-hán. Không lưu lại dấu vết nơi sáu căn được gọi là sáu loại thần thông. 
Không bị tướng hay vô tướng chướng ngại, không tùy thuộc vào cái hiểu lý trí, 
là thần thông. Không ở nơi thần thông được gọi là “không thần thông.” Một 
bồ-tát không thần thông không để lại dấu vết. Đây là người hướng lên trên 
phật. Ấy là người kỳ diệu nhất, là tự kỷ cõi trời. 


Các thần thông được các phật tô truyền như Bách Trượng miêu tả. Một 
vị phật thần thông là một vị phật hướng lên trên phật, một người kỳ diệu, 
một tự kỷ không tạo tác, một bồ-tát không thần thông. Các thần thông 
không tùy thuộc vào sự hiểu biết lý trí, không ở trong chính chúng, và 
không bị sự vật chướng ngại. Có sáu loại thần thông trong phật đạo, được 
các phật bảo trì không ngừng. Không một vị phật nào không bảo trì các loại 
thần thông này. Những người không bảo trì chúng không phải là phật. Sáu 
loại thần thông này không để lại dấu vét nơi sáu căn. 


Một cổ đức [Vĩnh Gia] nói, “Sáu loại thần thông không chăng không. 
Một vằng sáng tròn chẳng trong cũng chẳng ngoài. tu 

Chẳng trong cũng chăng ngoài cô nghĩa là không đề lại dẫu vết. 

Khi ông tu, học, và ngộ không- dấu-vết, ông không bị sáu căn phiền não. 
Những người bị phiền não nên nhận ba chục gậy. 

Nên học sáu loại thần thông như thế này. Làm sao những người không 
phải là người thừa kế đích thực của nhà phật có thê biết được điều này? Họ 
lầm xem chạy lòng vòng bên trong hay bên ngoài là tu tập trở về nhà. 

Bốn quả a-la-hán là những điều cốt yếu của phật đạo. Nhưng không một 
Tam Tạng pháp sư nào đích truyền những điều ấy. Làm sao những người 
học văn tự hay lang thang nơi những vùng đất hẻo lánh có thể nhận được 
bốn quả này? Những người thỏa mãn với những thành tựu nhỏ không thể 
làm chủ bốn quả. Bồn quả chỉ được phật với phật truyền thụ. Cái gọi là bốn 
quả là nhận bốn câu kệ, và đây có nghĩa là mắt, tai, mũi, và lưỡi không bị 
tắt cả sự vật ô nhiễm. Không ô nhiễm có nghĩa là không cấu uế. Không cấu 
uế có nghĩa là tâm không bị phân chia — “Tôi luôn luôn thâm mật với cái 
này.” 

Sáu loại thần thông và bốn quả của phật đạo được đích truyền theo cách 
này. Hãy biết rằng bất cứ cách nào khác với cách này thì không phải là phật 


? Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác viết: 


“Lục ban thần thông không bất không 
Nhất khỏa viên quang sắc phi sắc.” ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 302 


pháp. Như thế, phật pháp luôn luôn hiện thành qua thần thông. Khi hiện 
thành, một giọt nước nuôt trọn biên lớn và một hạt bụi ném ra ngọn núi cao. 
AI có thê nghi ngờ đây là những thân thông? 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào 
ngày mười sáu, tháng mười một năm thứ hai niên hiệu Nhân Trị 
(Ninji)[1241]. ”” 


? Anh dịch: Katherine Thanas và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 303 


27. ĐẠI NGỌ 
(Daigo: Đại ngộ) 


Đạo lớn của các phật được truyền với sự chú ý thâm mật; việc làm của các 
tổ được khai mở bằng phẳng và rộng rãi. Như thế, đại ngộ hiện thành, và ở 
bên kia ngộ là con đường quyết định. Ngộ được nhận ra và chơi đùa bằng 
cách này; ngộ biến mất trong thực hành buông xả. Đây là hoạt động hàng 
ngày của các phật tô. Nắm lấy ngộ kích hoạt mười hai giờ của ngày. Ném 
ngộ đi bị mười hai giờ của ngày kích hoạt. Hơn nữa, nhảy vọt qua bên kia 
cơ chế thời gian có sự đùa với hòn bùn và đùa với tinh hồn. 

Mặc dù nên hiểu triệt để rằng các phật tổ luôn luôn hiện thành từ đại 
ngộ, không nên xem toàn bộ chứng nghiệm là phật tổ, và không nên xem 
toàn bộ chứng nghiệm là toàn thê đại ngộ, và đại ngộ có bộ mặt nhảy vọt 
qua bên kia các phật tô. 


Bây giờ, căn cơ con người đị biệt rất lớn. Ví dụ, có những người sinh ra 
đã hiểu. Vào lúc sinh họ tự tại với sự sinh. Đó có nghĩa là họ hiểu bằng thân 
vào lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối sự sinh. Có những người nhờ học mới 
hiểu, hiểu rốt ráo tự kỷ qua tu tập. Đó có nghĩa là họ tu tập với thân — da, 
thịt, xương, và tủy của tham học. 

Ngoài những người hiểu vào lúc sinh hay nhờ học mà hiểu, có những 
người có cái hiểu như các phật. Họ siêu việt biên ĐIỚI của ta và người, 
không có giới hạn nào ở chỗ này, và không quan tâm đến ta và người. Cũng 
có những người hiểu không có thầy. Mặc dù họ không nương vào thầy, 
kinh, tánh, hay tướng, và họ không quay quanh tự kỷ cũng không nhất trí 
với người khác, song tất cả sự vật đều được vén mở. 

Trong những loại người này, đừng xem người này lanh lợi và người kia 
chậm lụt. Những loại người dị biệt, họ như vậy, hiện thành những loại 
thành tựu dị biệt. Hãy xem chúng sinh hữu tình hay vô tình không có sự 
hiểu vào lúc sinh như thế nào. Nếu một chúng sinh có sự hiểu vào lúc sinh, 
một chúng sinh có sự giác ngộ vào lúc sinh, chứng đắc vào lúc sinh, và tu 
tập vào lúc sinh. Như thể, các phật tổ đã là những bậc điều ngự tuyệt vời 
của chúng sinh được xem là những người có sự giác ngộ vào lúc sinh. Quả 
thực, đây là sự giác ngộ vào lúc sinh được đại ngộ làm cho viên mãn. Đây 
là sự học nắm lây giác ngộ. Như thế, một người đại ngộ do nắm lấy ba cõi, 
do nắm lấy một trăm cỏ, do nắm lấy bốn đại, do nắm lấy các phật tổ, và do 
nắm lấy công án. Tắt cả những người này đạt thêm đại ngộ nhờ nắm lấy đại 
ngộ. Giây phút cho điều này là bây giờ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 304 


Lâm Tê, Đại sư Huệ Chiêu, nói, “Ở nước Trung Hoa Đại Đường, nêu 
ông tìm một người không giác ngộ, thì khó tìm được.” 


Câu nói này của Lâm Tế là da, thịt, xương, và tủy của dòng suối đích 
thực, không nhằm lẫn. Ở nước Trung Hoa Đại Đường cô nghĩa là ở trong 
tròng, mắt tự kỷ, không bị giới hạn ở toàn thể thế gian hay trần giới. 

Nếu ông tìm một người không giác ngộ ở đây, ông không thể tìm được. 
Tự kỷ của tự kỷ ngày hôm qua không phải là không giác ngộ. Tự kỷ của 
người khác ngày hôm nay không phải là không giác ngộ. Trong quá khứ và 
hiện tại của những người núi và người nước, không người nào là không 
giác ngộ. Những người học đạo nên học câu nói của Lâm Tế theo cách này 
không phí thời gian. 

Tuy nhiên, các ông nên tham học thêm cái tâm hành xử nơi tô tông. Bây 
giờ, hãy hỏi Lâm Tế, “Nếu ngài chỉ biết rằng khó tìm được một người 
không giác ngộ và không . biết rằng khó tìm một người giác ngộ, như thế 
chưa đủ. Không thể nói rằng ngài đã hiểu trọn vẹn sự kiện khó tìm một 
người không giác ngộ. Dù cho khó tìm được một người không giác ngộ, 
ngài chưa thấy nửa người chưa giác ngộ nhưng có bộ mặt tịch tĩnh và bình 
lặng trang nghiêm?” 

Như thế, đừng nhận câu nói Ở „ước Trung Hoa Đại Đường, nếu ông tìm 
một người không giác ngộ, thì khó tìm được diễn đạt cái hiểu tối hậu. Hãy 
cố găng tìm ra hai hay ba Trung Hoa Đại Đường trong một người hay nửa 
người. Tìm được một người là khó hay không khó? Khi ông có con mắt 
thấy được điểm này, ông có thể được xem là một phật tổ thuần thục. 


Kinh Triệu Hưu Tịnh,” Đại sư Bảo Trí, ở chùa Hoa Nghiêm ở Kinh 
Triệu, là người thừa kế pháp của Động Sơn. Một hôm một ông tăng hỏi, 
“Chuyện gì xảy ra khi một người đại ngộ trở nên mê hoặc?” 

Kinh Triệu nói, “Gương vỡ không còn chiếu. Hoa rụng khó về cành.” 


Câu hỏi của ông tăng giống như chỉ là câu hỏi, nhưng nó là pháp thoại 
đôi với hội chúng. Bên ngoài hội chúng chùa Hoa Nghiêm, người ta không 


? Kịnh Triệu Hưu Tịnh (H.: lingzhao Xiujing, Nh.: Keichö Kyũjö). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Động Sơn Lương Giới, đồng sáng lập tông Tào Động. Dạy ở chùa 
Hoa Nghiêm (Huayan) ở Kinh Triệu, núi Chung Nam (Zhongnan), phía nam thành Trường 
An (Chang an), Sơn Tây (Shanxi). Thụy là Đại sư Bảo Trí (H.: Baozhi, Nh.: Höchi). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 305 


nói thoại này. Một người không phải là người thừa kế pháp của Động Sơn 
không thể đáp như thế. Quả thật sư là người đủ thuần thục để ngồi tòa phật 
tô. 

Người gọi là đại ngộ thì không ngộ ngay từ đầu cũng không thọ nhận 
ngộ từ nơi nào khác. Đại ngộ không phải là điều người ta thấy nhau khi già, 
sau khi đã làm việc trong thời gian dài như một tăng nhân bình thường ở 
chỗ cộng đồng của chùa. Nó không hiện ra bằng cách lôi nó ra từ chính 
mình; tuy nhiên, người ta đại ngộ. 

Đừng xem không mê hoặc là đại ngộ. Đừng cô gắng trở nên mê hoặc để 
có được hạt giống đại ngộ. Một người đại ngộ thì đại ngộ nữa. Một người 
đại mê thì đại ngộ nữa. Y như có một người đại ngộ, có một vị phật đại 
ngộ, đất, nước, gió, lửa, và [hư] không đại ngộ: cây cột và cái đèn lồng đại 
ngộ. Đây là nghĩa của một người đại ngộ trong câu hỏi của ông tăng. 

Chuyện gì xảy ra khi một người đại ngộ trở nên mê hoặc? Đây quả thật 
là một câu hỏi để hỏi. Kinh Triệu không tránh nó. Câu hỏi này được 
ngưỡng mộ trong chốn Thiền lâm như là một việc làm công đức của một 
phật tô. Hãy thương lượng nó. 

Có phải một người đại ngộ trở nên mê hoặc thì giống như một người 
không ngộ? Khi một người đại ngộ trở nên mê hoặc, người ấy có dùng đại 
ngộ tạo nên mê hoặc? Người ấy có đem sự mê hoặc từ chỗ nào khác đến và 
trở nên mê hoặc bằng cách che lấp đại ngộ bằng mê hoặc? Có phải một 
người đại ngộ không hủy diệt đại ngộ nhưng tu tập mê hoặc? Hay, có phải 
một người đại ngộ trở nên mê hoặc có nghĩa là mê hoặc sinh ra một đại ngộ 
khác? Hãy tham học thấu triệt theo cách này. 

Có phải người đại ngộ là một bàn tay, hay có phải trở nên mê hoặc là 
một bàn tay? Truy vấn làm sao một người đại ngộ trở thành mê hoặc nên là 
điểm tham học tôi hậu. Hãy biết rằng có sự đại ngộ khiến trở nên mê hoặc 
thân thiết. 

Do đó, không phải thừa nhận kẻ trộm là con mình là mê hoặc, cũng 
không phải thừa nhận con mình là kẻ trộm là mê hoặc. Đại ngộ đúng là 
thừa nhận kẻ trộm là kẻ trộm. Mê hoặc là thừa nhận con mình là con mình. 
Thêm ít vào nhiều là đại ngộ. Lấy ít từ ít là mê hoặc. Do đó, tìm một người 
mê hoặc và tương kiến một người đại ngộ thì y như ông nắm lấy một người 
mê hoặc. Ngay bây giờ tự kỷ là mê hoặc hay không phải mê hoặc? Hãy 
khám nghiệm điều này và mang nó đến cho chính mình. Đây gọi là tương 
kiến một phật tô. 

Kinh Triệu nói, Gương vỡ không còn chiếu. Hoa rụng khó về cành. Lời 
dạy này nói đến giây phút cái gương bị vỡ. Sai là tham học giây phút gương 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 306 


vỡ và so sánh nó với thời gian cái gương không bị vỡ. Lầm là giải thích 
những lời của Kinh Triệu có nghĩa là một người đại ngộ thì không còn mê 
hoặc nữa, bởi vì người ấy không phản chiếu hình ảnh cũng không leo lên 
cây. Đây không phải là học đạo như thực. 

Nếu cái gì người phàm nghĩ là đúng, ông nên hỏi, “Hoạt động hàng ngày 
của một người đại ngộ là gì? Họ có thê nói, “Một người như thê vẫn có thể 
trở nên mê hoặc ư?” Đó không phải là cách chúng ta nên hiểu cuộc đối 
thoại giữa Kinh Triệu và ông tăng. 

Khi ông tăng nói, Chuyện gì xảy ra khi một người đại ngộ trở nên mê 
hoặc? ông ta đang hỏi về chính giây phút một người đại ngộ trở nên mê 
hoặc. Chính giây phút những lời này được thốt ra, một cái gương vỡ không 
còn phản chiếu hình ảnh nữa và những đóa hoa rụng khó mà trở lại cành. 
Khi những đóa hoa rụng chỉ là những đóa hoa rụng, dù cho có lên đến đầu 
sào trăm thước, chúng vẫn là những cái hoa rụng. Khi một cái gương vỡ chỉ 
là một cái gương vỡ, bất cứ hoạt động nào xảy ra, chúng vẫn chỉ là những 
mảnh vỡ không còn phản chiếu hình ảnh nữa. Hãy nắm lấy giáo lý của 
những câu gương vỡ và hoa rụng, và tham học giây phút một người đại ngộ 
trở nên mê hoặc. 

Đừng xem đại ngộ là trở thành phật, trở về nguồn, và thị hiện thân phật. 
Đừng xem trở nên mê hoặc là trở lại thành chúng sinh. Những người với 
cái thấy nhằm lẫn nói về phá vỡ đại ngộ và trở lại thành chúng sinh. Nhưng 
Kinh Triệu đang ám chỉ đại ngộ không vỡ hay mắt, mê hoặc cũng không 
xuất hiện. Đừng nghĩ như những người có cái thấy nhằm lẫn. 

Quả thực, đại ngộ không có giới hạn, mê hoặc không có giới hạn, và mê 
hoặc không chướng ngại đại ngộ; hãy nắm lấy ba đại ngộ và biến nó thành 
một nửa tiểu mê. Như thế, Hy-mã- -lạp-sơn đại ngộ để lợi ích Hy-mã-lạp- 
sơn. Gỗ và đá đại ngộ mang tướng gỗ và đá. 

Đại ngộ của các phật là đại ngộ vì chúng sinh. Đại ngộ của chúng sinh 
đại ngộ là do đại ngộ của các phật. Điều này không trước và sau. Đại ngộ 
ngay giây phút này không phải ta, không phải người khác. Đại ngộ không 
đến từ nơi nào khác — cái mương đây và dòng suôi dừng lại. Đại ngộ không 
đi mất — hãy ngừng theo những cái khác. Làm cách nào? Hãy theo suốt con 
đường thông qua. 


Mễ Hồ ”” ở Kinh Triệu phái một ông tăng đến hỏi Ngưỡng Sơn, “Ngày 
nay người ta có tùy thuộc vào ngộ không?” 
2 Kịnh Triệu Mễ Hồ (H.: lingzhao Mihu, Nh.: Kyöchõ Beiko). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. 
Tông Quy Ngưỡng. Người thừa kế pháp của Quy Sơn Linh Hựu. Mễ Hồ có nghĩa là “người 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 307 


Ngưỡng Sơn nói, “Không phải họ không ngộ, nhưng làm sao họ có thể 
khỏi rơi vào đâu thứ nhì?” 
Ông tăng trở về trình với Mê Hô, Mê Hô châp nhận Ngưỡng Sơn. 


Ngày nay nói ở đây là ngay bây giờ của mỗi người trong các ông. Dù 
cho các ông có nghĩ đến quá khứ, hiện tại, và vị lai hàng triệu lần, toàn bộ 
thời gian là giây phút này, ngay bây giờ. Chỗ các ông ở chỉ là chính giây 
phút này. Hơn nữa, tròng mắt là giây phút này, lỗ mũi là giây phút này. 

Hãy bình lặng thương lượng câu hỏi này: Ngây nay người ta có tùy 
thuộc vào ngộ không ?Hãy làm mới câu hỏi này trong tâm ông; hãy làm mới 
câu hỏi này trong đỉnh đầu ông. 

Những ngày này những ông tăng đầu cạo trọc ở Trung Hoa nhà Tống 
hoài công tìm ngộ, nói rằng ngộ là mục tiêu đích thực, dù họ đường như 
không được ánh sáng phật tô soi sáng. Bởi vì lười biếng, họ để mất cơ hội 
tham học với chân sư. Họ có thê không có khả năng đạt giải thoát dù cho 
họ có gặp các phật đích thực xuất hiện. 

Câu hỏi của Mễ Hồ không có nghĩa là không có ngộ, có ngộ, hay ngộ 
không đến từ nơi nào khác. Câu hỏi này hỏi người ta có tùy thuộc vào ngộ 
hay không. Nó giống như nói, “Ngày nay người ta ngộ như thế nào?” 

Nếu ông nói, “đạt ngộ,” "ông có thể nghĩ rằng ông không thường có ngộ. 
Nếu ông nói, “Tôi đã trở nên giác ngộ,” ông có thể thắc mặc nó từ đầu đến. 
Nếu ô ông nói, “Tôi đã trở nên giác ngộ,” ông có thể cho rằng ngộ có sự bắt 
đầu. Mễ Hồ không nói cách ấy. Khi sư nói đến ngộ, sư chỉ đơn giản hỏi về 
tùy thuộc vào ngộ. 

Lời của Ngưỡng Sơn, /àm sao họ có thể khỏi rơi vào đâu thứ nhì có 
nghĩa là đầu thứ nhì cũng là ngộ. Đầu thứ nhì như là nói, trở nên ngộ,” 
“được ngộ,” hay “ngộ đã đến.” Nó có nghĩa là “trở nên” và “đến” là ngộ. 

Có vẻ như Ngưỡng Sơn cảnh báo về sự rơi vào đầu thứ nhì và phủ nhận 
cái ngộ thứ nhì. Nhưng đầu thứ nhì trở thành ngộ thì không khác hơn đầu 
thứ nhì là chân ngộ. Như vậy, ngay cả đầu thứ nhì, thứ một trăm, hay thứ 
một ngàn là ngộ. Nó không phải là cái thứ nhì được cái đầu tiên đội mũ 
cho. 

Đừng nói rằng ngã của ngày hôm qua là chân ngã mà ngã của ngày hôm 
nay là ngã thứ nhì. Đừng nói rằng ngộ bây giờ không ở đó ngày hôm qua. 
Nó không phải là cái ngộ bắt đầu giây phút này. Hãy tham học theo cách 
này. Như thế, đại ngộ đen, đại ngộ trắng. 


nước ngoài.” Kinh Triệu dạy ở Kinh Triệu, cố đô của Trung Hoa. Sư nói, “Nếu có Phật để 
thấy, ấy không khác hơn tất cả chúng sinh.” Sư nổi tiếng là có bộ râu kỳ lạ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 308 


Khi ở chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, tôi đã trình bài này với 
hội chúng vào ngày hai mươi tám, tháng giêng, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị 
(Ninji)[ 1242]. 


Khi ở chùa cô Cát Phong (Yoshimine), tôi đã duyệt lại và trình bài này với hội 
chúng của người và thân vào ngày hăm tám, tháng giêng, năm thứ hai, niên 
hiệu Khoan Nguyên (Kangen)[1243]. ”” 


? Anh dịch: Blanche Hartman và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 309 


28. BÀI CHÂM NGÒI THIÊN 
(Zazen shin: Tọa thiên châm) 


Dược Sơn, Đại sư Hoằng Đạo, đang ngồi. Một ông tăng hỏi sư, “Trong khi 
ngồi yên, hòa thượng nghĩ gì?” 

Dược Sơn nói, “Nghĩ không-nghĩ.” [Tư lượng phi tư lượng]. 

“Hòa thượng nghĩ không-nghĩ như thế nào?” 

Dược Sơn đáp, “Ở bên kia suy nghĩ.” 


Khi thức ngộ những lời này của Dược Sơn, ông nên thương lượng và thọ 
nhận sự đích truyền của phép ngồi yên [như núi]. Đây là tham học thấu suốt 
sự ngồi yên truyền trong phật đạo. 

Dược Sơn không phải là người duy nhất nói đến suy nghĩ trong khi ngồi 
vên. Tuy nhiên, lời của sư phi thường. Weh7 không-ngỉhĩ là da, thịt, xương, 
tủy của nghĩ và da, thịt, xương, tủy của không-nghI. 

Ông tăng nói, Làm sao hòa thượng nghĩ không-ngh?? Dù không- nghĩ 
xưa đến đâu, chúng ta vẫn bị hỏi làm sao nghĩ nó. Trong ngôi yên có 
không-nghĩ không? Sao người ta không thể hiểu hướng lên bên trên ngồi 
yên? Một người không nông cạn và không ngu đần có thể hỏi và nghĩ về 
ngồi yên. 

Dược Sơn nói, Ở bền kia suy nghĩ. Hoạt động ở bên kia suy nghĩ trong 
suốt như thủy tinh. Để nghĩ không-nghĩ, người ta luôn luôn dùng ở bên kia 
suy nghĩ. Không nghĩ, có người chống đỡ ông. Dù cho ông đang ngồi yên, 
ông không những đang nghĩ mà còn duy trì sự ngồi yên. Khi đang ngồi yên, 
làm sao ngồi yên có thể nghĩ ngồi yên? Như thế, ngồi yên không phải là 
nghĩ phật, nghĩ pháp, nghĩ ngộ, hay nghĩ chứng. 

Giáo lý này được trực truyền từ người đến người từ Phật Thích-ca-mâu- 
ni đến Dược Sơn qua ba mươi sáu đời tổ. Điều đó có nghĩa là nêu ông đi 
quá ba mươi sáu đời từ Dược Sơn, ông trở về với Phật Thích-ca-mâu-ni. 
Những gì được đích truyền như thể là nghĩ không-nghĩ. 

Tuy nhiên, những người học không cân thận trong những lúc gần. đây 
nói, “Công phu ngồi thiền hoàn thành khi tâm ông tĩnh lặng, vì ngôi thiền là 
chỗ yên tĩnh.” Một cái thấy như thế cũng chưa đạt đến chỗ của những 
người học Tiểu Thừa, và nó thấp kém hơn những giáo lý của các thừa 
người và thần. Làm sao chúng ta có thể gọi họ là những người học phật 
pháp? Trung Hoa nhà Tống ngày nay, có nhiều hành giả chấp giữ những cái 
thấy như thê. Sự suy đôi của tổ đạo thực đáng thương tiếc. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 310 


Cũng có những người nói, “Tu tập ngôi thiền là cốt yếu đối với những 
người SƠ cơ hay những người mới bắt đầu tu học gần đây, nhưng đó không 
nhất thiết là việc làm của các phật tổ. Hoạt động trong đời sống hàng ngày 
là Thiền, và ngồi là Thiền. Nói và im, động và tĩnh, thân ông nên tĩnh lặng. 
Đừng chỉ quan tâm đến tu tập ngồi thiền.” Nhiều người tự gọi họ là con 
cháu của Lâm Tế chấp giữ cái thấy như thế. Họ nói như vậy bởi vì họ 
không thọ nhận sự truyền chánh mạng của phật pháp. 

Ai là người sơ cơ? Có ai không phải là người sơ cơ? Ông rời bỏ sơ tâm 
của mình khi nào? Hãy biết rằng trong sự học phật pháp quyết định, ông 
dân mình vào ngồi thiền và công phu trong đạo. Nơi trái tim của giáo lý là 
một vị phật tu hành không cầu trở thành phật. Khi một vị phật tu hành 
không trở thành phật, công án hiện thành. 

Sự hiện thân phật không phải là trở thành phật. Khi ông phá vỡ lồng bẫy 
[lời nói và khái niệm], một vị phật ngồi không chướng ngại trở thành phật. 
Ngay bây giờ, ông có khả năng vào cõi phật và vào các cõi qui khắp suốt 
mọi thời. ĐI tới và đi lui, bản thân ông có sự tự tại trào tràn mương rãnh, 
trào tràn suối khe. 


Mã Tổ, Thiền sư Đại Tịch ở Giang Tây, tham học với Nam Nhạc, Thiền 
sư Đại Huệ. Sau khi mật nhận tâm ấn của Nam Nhạc, Mã Tổ tiếp tục tinh 
tấn ngồi thiên. 

Một hôm Nam Nhạc đến nói với sư, “Đại đức, ông ngồi thiền để làm 
gì?” 

Hãy im lặng tư duy câu hỏi này. Có phải Nam Nhạc đang hỏi Mã Tổ có 
ý muốn vượt qua bên kia ngồi thiền, sư có ý muốn vượt ra bên ngoài ngồi 
thiền, hay sư không có định gì cả? Có phải Nam Nhạc đang hỏi loại ý định 
gì xuất hiện trong lúc đang ngôi thiền? Hãy thương lượng triệt đề điểm này. 

Hãy yêu rông thực thay vì yêu rồng chạm khắc. Tuy nhiên, hãy biết rằng 
cả rồng chạm khắc và rồng thực đều có khả năng tạo ra mây và mưa. Đừng 
trân quí hay xem nhẹ giá trị cái gì ở xa, nhưng hãy thân mật với nó. Đừng 
coi nhẹ hay xem nặng cái gì ông thấy bằng mắt. Đừng coi nhẹ hay xem 
nặng cái gì ông nghe bằng tai. Đúng hơn, hãy làm sáng mắt và tai của ông. 

Mã Tô nói, “Con có ý muốn trở thành phật.” 

Hãy làm sáng tỏ lời nói này. 7Trở (hành phát có nghĩa là gì? Có phải frở 
thành phát có nghĩa là được một vị phật khác làm cho thành phật, hay phật 
tự làm mình thành phật? Đây có phải là sự xuất hiện của một hay hai vị 
phật? Có phải ý muốn trở thành phật đang bỏ rơi, hay bỏ rơi ý muốn trở 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 311 


thành phật? Tuy nhiên, có phải điều này có nghĩa là có nhiều cách trở thành 
phật, chìm đăm trong ý muôn trở thành phật này là ý muôn trở thành phật? 


Hãy biết Mã Tổ muốn nói rằng ngồi thiền đương nhiên là ý muốn trở 
thành phật, và ngồi thiền đương nhiên là trở thành phật với ý muốn. Ỹ 
muốn có trước khi trở thành phật và sau khi trở thành phật. Ý muốn là 
chính giây phút trở thành phật. 

Tôi hỏi các ông: Chìm đắm trong ý muốn thì trở thành phật được bao 
nhiêu? Sự chìm đắm này là chìm đắm trong chìm đắm. Chìm đắm luôn 
luôn là một biểu hiện trực tiếp của toàn bộ thành phật, mọi mảnh nhỏ của 
toàn bộ ý định trở thành phật. Đừng tránh ngay cả một mảnh nhỏ ý muốn. 
Nếu tránh nó, ông mắt thân và mắt mạng. Khi ông mắt thân và mất mạng, 
đây cũng là chìm đắm trong ý muốn. 

Nam Nhạc nhặt một viên ngói và bắt đầu mài nó lên một hòn đá. 

Mã Tổ nói, “Hòa thượng đang làm gì vậy?” 

Quả thực, ai không thấy đây là đang mài ngói? Ai có thể thấy đây là 
đang mài ngói? Vì thê Mã Tổ hỏi, /!òa thượng đang làm gì vậy? 

Hòa thượng đang làm gì váy? không khác hơn đang mài ngói. Dù ở thế 
giới này hay ở thế giới khác, mài ngói không bao giờ ngừng. Đừng xem cái 
thấy của ông là cái thấy duy nhất. Trong bất cứ hoạt động nào, cũng luôn 
luôn có câu hỏi này. 

Những người thấy phật mà không biết và hiểu phật, thấy nước mà không 
hiểu nước, và thấy núi mà không biết núi. Vội vàng kết luận rằng cái gì 
đang xảy ra trước ông là ngõ cụt thì không phải là học phật. 

Nam Nhạc nói, “Tôi đang mài miếng ngói này để làm gương.” 

Hãy làm sáng tỏ lời nói này. Mài ngói làm gương có ý nghĩa sâu xa; nó 
không phải là câu nói sai, mà hiện thành công án. Mặc dù ngói là ngói và 
gương là gương, có nhiều cách để thương lượng nghĩa của việc mài. Một 
tắm 8ương xưa sáng, một tắm gương sáng, đến từ mài ngói. Không biết 
rằng tất cả những tắm gương đến từ mài ngói, ông sẽ không thấy hay nghe 
lời nói, miệng, hay hơi thở của các phật tô. 

Mã Tổ nói, “Làm sao hòa thượng có thể làm gương bằng cách mài 
ngói?” 

Quả thực, mài ngói và không làm gì khác, một hành giả có ý chí sắt 
thép không làm gương. Dù cho làm gương không phải là mài ngói, gương 
liền ở đó. 

Nam Nhạc nói, “Làm sao ông có thể trở thành phật bằng cách ngồi 
thiên?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 312 


Hãy rõ ràng rằng ngồi thiền không làm việc hướng đến trở thành phật. 
Giáo lý nói rằng trở thành phật không liên quan gì với ngồi thiền là hiển 
nhiên. 

Mã Tổ nói, “Vậy thì làm thế nào?” 

Câu này dường như hỏi một điều nhưng thực ra là hỏi điều khác. Giống 
như bạn thân gặp nhau, mỗi người thân mật với người kia. Làm thể nào? 
nói cả ngồi thiên và trở thành phật cùng một lúc. 

Nam Nhạc nói, “Khi ông lái xe, nêu xe ngừng, ông quất cái xe hay con 
bò?” 

Về lái xe, cái gì di động và cái gì ngừng? Có phải là nước chảy là cái xe 
di động hay nước không chảy là cái xe đi động? Ông cũng có thể nói rằng 
chảy là nước không di động. Có khi nước di động không chảy. Như thế, khi 
ông thương lượng cái xe không di động, có dừng và không dừng; nó tùy 
thuộc thời gian. Chữ đờng không chỉ có nghĩa là không di động. 

Về lời nói của Nam Nhạc Ông quất cái xe hay con bỏ? có phải là đôi khi 
ông đánh cái xe và đôi khi ông đánh con bò? Đánh cái xe là đồng hay 
chăng đồng với đánh con bò? Ở tục giới, không có tục lệ đánh cái xe. Mặc 
dù không có tục lệ người thường đánh cái xe, trong phật đạo có pháp tu 
đánh cái xe, nó không giống đánh con bò. Hãy tham học thông suốt điểm 
này. 

Mặc dù người ta thường làm cái việc đánh con bò, ông nên thương 
lượng việc đánh con bò trong phật đạo. Có phải là đánh một con trâu sống, 
một con bò sắt, hay một con bò đất sét? Có phải là đánh bằng roi, bằng toàn 
thê thế giới, hay bằng toàn thể tâm? Có phải là đánh tủy, đánh bằng cú 
đấm? Cú đấm đánh cú đấm, và bò đánh bò thì thế nào? 


Mã Tổ im lặng. 

Đừng làm ngơ sự im lặng này. Đây là ném miếng ngói để câu viên ngọc, 
quay ‹ đầu và quay mặt. Không thể lấy đi sự im lặng này. 

Rồi Nam Nhạc dạy: “Nếu ông tu ngôi Thiền, ông tu ngồi phật.” 

Hãy thương lượng câu nói này và hiểu điểm chuyền của tổ tông. Những 
người để mắt nghĩa cốt yếu của pháp tu ngồi thiền có thê nói rằng nó là 
phép tu ngồi phật. Nhưng không phải là con cháu đích thực làm sao có thể 
chắc chắn rằng pháp tu ngôi Thiên là pháp tu ngồi phật? Hãy biết rằng Sự 
ngồi thiền của sơ tâm là sự bắt đầu ngồi thiền. Bắt đầu ngồi thiền là bắt đầu 
ngôi phật. 

Nam Nhạc tiếp tục: “Nếu ông tu ngồi Thiền, [ông sẽ biết rằng] Thiền 
chăng phải ngồi cũng chẳng phải nằm.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 313 


Những gì Nam Nhạc muốn nói là ngồi thiền là ngồi thiền, nó không giới 
hạn ở ngồi hay nằm. Giáo lý này đã được truyền từ người đến người; như 
thế ngồi và nằm vô biên là tự kỷ [ở bên kia ngã]. Khi ông phản chiếu những 
hoạt động trong đời sống của ông, chúng thân mật với ngồi thiền hay là xa 
cách với nó? Trong ngồi thiền có ngộ hay có mê? Có người nào trí tuệ thâm 
nhập ngồi thiền không? 

- Nam Nhạc nói thêm: “Trong tu tập ngồi phật, phật không có hình tướng 
cô định.” 


Nam Nhạc nói lời ấy theo cách này. Lý do tại sao ngồi phật chăng phải 
số ít cũng chăng phải số nhiều là ngồi phật được trang nghiêm bằng không 
có tướng cô định. Nói không có tướng có định là nói tướng của phật. Vì 
phật không có tướng có định, nên không có lỗi thoát từ ngồi phật. Được 
trang nghiêm bằng không có tướng cố định của phật, pháp tu ngồi thiền 
chính là ngôi phật. Trong pháp không duyên, ai có thể phân biệt phật với 
phi phật? Rơi mắt trước khi phân biệt, ngồi phật là ngồi phật. 

Nam Nhạc nói, “Nếu ông ngồi phật, ông giết [hướng lên trên] phật.” 

Khi ông học ngồi phật xa hơn theo cách này, nó có khía cạnh giết phật. 
Vào chính lúc ngôi phật có sự giết phật. Nếu ô ông muốn tìm ra ánh sáng phi 
thường của sự giết phật, hãy luôn luôn ngồi phật. Gié¿ có thể là một từ 
thông thường mà người ta thường dùng, nhưng ở đây nghĩa của nó hoàn 
toàn khác hắn. Hãy tham học thế nào ngồi phật là giết phật. Hãy thương 
lượng sự kiện phật chính là giế/ phậi. Hãy tham học giết và không giết 
người thật. 

Nam Nhạc nói, “Nếu ông đồng [bị nhốt] với tướng ngồi, ông chưa đến 
được trọng tâm của sự việc.” 


Đồng với tướng ngôi, nói ở đây, là làm ô nhiễm và bỏ rơi tướng ngồi. Lý 
do là khi một người đang ngồi phật, không thể không đồng với tướng ngồi. 
Dù tướng ngồi rõ ràng đến đâu, cũng không thể đến được trọng tâm của sự 
việc, bởi vì nó không thể không đồng với tướng ngồi. Thâm nhập điểm này 
được gọi là “thoát lạc thân tâm.” 

Những người không tu ngồi không đến được trọng tâm của sự việc. 
Trọng tâm của sự việc là ngôi thời gian, ngồi người, ngồi phật, và tu tập 
ngôi phật. 

Ngồi của chỉ ngồi và chỉ: nằm thì không phải là ngồi phật. Mặc dù ngồi 
thông thường giống như ngồi phật hay phật ngồì, nó không phải vậy. Một 
người trở thành phật, trở thành một người phật. Tuy nhiên, tất cả người ta 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 314 


không trở thành phật. Các phật không phải là tất cả người ta, bởi vì các phật 
không giới hạn ở người ta. Một người phàm không nhất thiết là phật, phật 
không nhất thiết là một người phàm. Ngồi phật cũng giống như thê. 

Như vậy, Nam Nhạc là một bậc thầy thâm sâu và Mã Tổ là một học 
nhân thấu triệt. Mã Tổ thức ngộ ngồi phật là trở thành phật, và Nam Nhạc 
dạy trở thành phật là ngồi phật. Ở hội chúng của Nam Nhạc có loại thương 
lượng này, và ở hội chúng của Dược Sơn có đối thoại đó. Hãy biết răng các 
phật và các tổ xem điểm chuyển là ngồi phật. Những người là phật tổ dùng 
điểm chuyên này. Những ai không phải [phật tố] thì không bao giờ mộng 
thấy nó. 


Sự truyền phật pháp ở Tây Thiên và Đông Độ [Án Độ và Trung Hoa] 
không khác hơn sự truyền ngồi phật. Đây là điểm chuyển. Ở đâu không 
truyền phật pháp, ở đó không truyền. ngôi thiền. Những gì được truyền từ 
người đến người chỉ là giáo lý cốt yếu vệ ngồi thiền. Những người không 
mật nhận giáo lý này không phải là phật tô. 

Không có sự sáng tỏ sự việc duy nhất này, ông không thê sáng tỏ vạn sự 
và pháp tu. Không có sự sáng tỏ vạn sự và pháp tu, ông không thê được 
xem là người đạt đạo với con mắt sáng và không thể nhập vào hàng phật tổ 
của quá khứ và hiện tại. Như thế, các phật tô thọ nhận và truyền ngồi thiền 
từ người đến người. 

Được các phật tổ soi sáng là công phu trong tu tập ngồi thiền toàn triỆt. 
Những người vô minh nhằm lẫn nghĩ rằng ánh sáng phật giống như ánh 
sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, hay sự lấp lánh của viên ngọc. Nhưng 
ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng và sự lấp lánh của viên ngọc chỉ là sự 
thị hiện vật lý trong luân chuyền qua sáu nẻo, và không thể so sánh với ánh 
sáng phật. Ánh sáng phật là thọ nhận và lắng nghe một câu giáo lý, duy trì 
và bảo vệ một pháp, và truyền ngôi. thiền từ người đến người. Không được 
ánh sáng như thê soi sáng, không thể chấp nhận và duy trì ngồi thiền. 

Từ những thời xa xưa, một ít người đã hiểu ngồi thiền như thực. Ngay 
cả những người đứng đầu của các tự viện bậc cao ở Trung Hoa không biết 
và không tham học nghĩa của ngôi thiền. Chỉ có một ít hiểu rõ nó. Các tự 
viện có thời biểu cho việc ngôi thiền; các vị trụ trì và tăng nhân nội trú giữ 
tu tập ngồi thiền là cốt yếu và khuyến khích học nhân tu tập ngồi thiền. 
Nhưng chỉ một ít người trong bọn họ dường như hiểu những gì họ đang 
làm. 

Một vài sư đã viết các bản văn có nhan đề “Tọa Thiền Minh.” Một vài 
người khác viết “Tọa Thiền Nghi,” và một vài người khác nữa viết “Tọa 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 315 


Thiền Châm.” Trong các bản văn này, không có bản văn nào mang nhan đề 
“Tọa Thiền Minh” mà có giá trị. Không một phiên bản nào của “Tọa Thiền 
Nghĩ” làm sáng tỏ pháp tu ây. Chúng do những người không biết ngôi thiền 
viết ra, vì họ đã không thọ nhận pháp ngôi thiên truyền từ người đến người. 
“Tọa Thiền Châm” bao gồm trong Cảnh Đức Truyên Đăng Lục và “Tọa 
Thiền Minh” bao gồm trong Gia Thái Phổ Đăng Lục cũng giống như vậy. 

Thương thay! Họ đã viêng và ở lại trong các tự viện ở mười phương và 
tu tập suốt đời họ, nhưng họ đã không tận lực bình sinh dù chỉ trong một 
thời ngồi. Sự ngồi đã không hòa nhập vào họ và công phu đã không hội ngộ 
họ. Ấy không phải là ngôi thiền lẫn tránh họ, nhưng họ đã bất cân bị say. 
Họ đã không khởi sự nô lực chân thật. 

Những bản văn của họ chỉ nhằm mục đích về lại cội nguồn, cố gắng cắt 
đứt suy nghĩ và được tĩnh lặng. Điều đó không đến được ngay cả việc năm 
lấy những bước quán tưởng, tịnh hóa, nuôi dưỡng, và thành tựu, hay cái 
thấy của hàng bồ-tát của mười địa cuối cùng tiễn gân đến sự giác ngộ của 
phật. Làm sao họ có thê thọ nhận và truyền pháp ngồi thiền của các phật tổ? 
Những người biên tập các bản văn Thiền ở triều đại nhà Tống bao gồm 
trong những bài viết đó do sai lầm. Những người học bây giờ không nên 
chú ý đến những bài viết như thế. 


“Tọa Thiền Châm” được viết bởi Chánh Giác, Thiền sư Hoằng Trí” ở 


chùa Cảnh Đức Thiên Đồng, núi Đại Bạch Phong, phủ Khánh Nguyên 
(Qingyuan), Trung Hoa, là một tác phẩm của một phật tô. Nó là phương 
châm ngồi thiền đích thực, với những lời thâm nhập. Nó là ánh sáng duy 
nhất soi chiếu bên trong và bên ngoài pháp giới. Nó là phật tổ trong hàng 
phật tổ của quá khứ và hiện tại. Các phật trước kia và sau này đã được giáo 
lý này dẫn đến ngồi thiền. Các phật hiện tại và các phật quá khứ được “Tọa 
Thiền Châm” này hiện thành. Bản văn như sau: 


Tâm điểm của phật hạnh, 


?° Hoằng Trí Chánh Giác (H.: Hongzhi Zhenjiao, Nh.: Wanshi Shögaku). 1097-1157, Trung 


Hoa. Người thừa kế pháp của Đan Hà Tử Thuần, tông Tào Động. Khi sư là trụ ở núi Thiên 
Đồng, tự viện của sư hưng thịnh có đến một ngàn hai trắm tăng nhân nội trú. Trong thời 
kỳ sự tu Thiền suy đồi, sư phục hồi truyền thống Tào Động. Được xem là người lãnh đạo 
của “Thiền mặc chiếu,” sư là một người viết phong phú diễn đạt mạch lạc pháp tu thiền 
định của Tào Động bằng kệ tụng. Tác giả của Những Bài Tụng Cổ đã trở thành căn bản của 
Thung Dung Lục. Thụy của sư là Thiền sư Hoằng Trí. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 316 


sự chuyên tâm điêm tô, 
biết là không có tướng, 
chiêu sáng bên kia duyên. 


Vì biết không có tướng, 
nên tri kiến vi tế. 

Được sáng bên kia duyên, 
sự chiếu sáng kỳ diệu. 


Khi tri kiến vi tế, 

không có ý phân biệt. 
Khi chiếu sáng kỳ diệu, 
không mảy may ám hiệu. 


Nơi không ý phân biệt, 
tri kiến lạ vô song. 

Nơi không chút ám hiệu, 
chiếu sáng không gì nắm. 


Nước trong đến tận đáy, 
nơi cá bơi không động. 
Trời bao la vô biên 
chim bay và biến mắt. 


Trọng điểm trình bày ở đây là sự hiện thân của của đại dụng, oai nghi ở 
bên kia thanh và sắc, những mắt tre và thớ gỗ [các tiêu chuẩn] trước khi cha 
mẹ sinh ra. Vui là không phi báng các phật tổ, không tránh sự chết của thân 
và tâm. Phi thường là có cái đầu cao một thước và cái cổ thấp năm phân. 


Tâm điểm của phật hạnh: Các phật không chênh mảng biến các phật 
thành tâm điểm. Tâm điểm này thị hiện. Đó là ngồi thiền. _ 

Sự chuyển tâm điển tổ: Tiên sư của một người đã nói vô ngôn. Cái hiểu 
này là căn bản của các tổ, của truyền pháp, và của truyền y. Quay đầu và 
đổi mặt là tâm điểm của phật hạnh. Quay mặt và đổi đầu là cách chuyển 
tâm điểm của các tô. 

Biết là không có tướng: Cái biết này đĩ nhiên không phải là cái biết của 
ý thức. Cái biết này không phải là trí lực. Trí lực là tạo tác. Như thê, cái biết 
này là không có tướng. Không có tướng là cái biết này. Đừng xem nó là tri 
kiến bình đăng. Đừng giới hạn nó với tự tri. Không có tướng là “Khi sáng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 317 


[nhị nguyên] đến, hãy gặp nó với sáng. Khi tối [bất nhị] đến, hãy gặp nó 
với tối,” “Hãy ngồi qua lớp da mà ông đã sinh ra với nó.” 

Chiếu sáng bên kia duyên: Sự chiêu sáng này không phải là chiếu sáng 
mọi vật hay chiếu sáng với quang minh. Ở bên kia duyên là sự chiếu sáng 
này. Sự chiếu sáng không chuyền hướng đến duyên, vì duyên đã là sự chiếu 
sáng. Bền kia có nghĩa là thế giới toàn thê không bị che giâu, thế giới bị phá 
vỡ không hiện ra. Ây là vi tế và kỳ diệu. Ấy là có thê thay đôi nhau và 
không thê thay đổi nhau. 

Khi tri kiến vi tế, không có ý phân biệt: Ý nghĩ như tri kiễn không tùy 
thuộc vào tha lực. Tri kiến là hình tướng, và hình tướng là núi và sông. Núi 
và sông thì vi đề: Vi tế là kỳ diệu. Khi ông dùng nó, nó sống động. Khi ông 
tạo một con rồng, nó không bị giới hạn bên trong hay bên ngoài cửa rông. 
Dùng một chút tri kiến này là biết do sự sinh ra núi sông của toàn thê thế 
giới với toàn bộ sức mạnh của chúng. Nếu ông không có tri kiến do thâm 
mật với núi sông, thì không có mảnh nhỏ hay mảnh vụn tri kiến nào. Đừng 
phiền não vì nhận thức hay phân biệt đến chậm. Các phật đã nhận thức đều 
đã hiện thành. Không có ý phân biệt có nghĩa là đã có sự hòa hợp. Đã có sự 
hòa hợp là hiện thành. Như thế, không có ý phân biệt là không gặp đù chỉ 
một người. 

Khi chiếu sảng kỳ diệu, không mảy may ám hiệu: Máy may là toàn thê 
thế giới. Sự chiếu sáng ấy kỳ diệu và sáng ngời một cách tự nhiên. Như thế, 
tựa như nó không đến. Đừng nghỉ ngờ mắt ông. Đừng tin tai ông. Trực tiếp 
sáng tỏ cái nguôn ở bên kia lời nói và không năm bắt các trường hợp [công 
án] qua lời nói là chiếu sáng. Như vậy, chiêu sáng là không so sánh, không 
nắm bắt. Giữ chiếu sáng là phi thường và chấp nhận nó là đầy đủ thì không 
khác hơn nghi ngờ nó một cách triệt đê. 

Nước trong đến tận đáy nơi cá bơi không động. Nước lơ lửng trên bầu 
trời không đến đáy. Hơn nữa, nước đồ đầy thùng không trong như nước nói 
ở đây. Nước vô biên được miêu tả là rong đến tận đáy. Khi con cá bơi 
trong nước này, nó bất động. Nó đi hằng ngàn dặm. Không có cách nào đo 
lường nó và không có bờ nào giới hạn nó. Không có bầu trời nào cho cá 
bay và không đáy nào để đến, và không có bờ nào cho người ta thấy cá. Sự 
thực, không một ai thấy cá ấy. Nếu ô ông nói nhận ra cá ây, chỉ có nước trong 
đến tận đáy. Hoạt động của ngồi thiền giống như cá bơi. Ai có thể đo được 
có bao nhiêu ngàn hay vạn dặm trong ngồi thiền? Cuộc du hành của nó là 
toàn thân đi trên con đường không có chim bay. 

Trời bao la vô biên, chim bay và biến mát: Bầu trời bao la không lơ lửng 
bên trên. Cái gì treo lơ lửng bên trên không gọi là bầu trời bao la. Hơn nữa, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 318 


cái gì bao gồm toàn bộ hư không mà không gọi là bầu trời bao la. Cái gì 
không tiết lộ cũng không che giấu, không bên trong cũng không bên ngoài, 
thì gọi là bầu trời bao la. Nếu con chim bay trong bầu trời này, nó chỉ bay 
trong bầu trời. Hoạt động bay trong bầu trời là vô lượng. Bay trong bầu trời 
là toàn thê thế giới; đó là toàn thể thế giới bay trong bầu trời. Mặc dù chúng 
ta không biết bay đi bao xa, chúng ta nói nó ở bên kia ngôn từ - chúng ta 
nói Đay đi. Đó là “Hãy bay đi mà không có sợi dây trên đôi dép rơm của 
ông.” Khi bầu trời bay đi, con chim bay đi. Khi con chim bay đi, bầu trời 
bay đi. Khi ông nói về chuyện thương lượng bay, nó ở ngay đây. Đây là 
điểm trọng yếu của ngồi yên. Dù cho ông đi vạn dặm, nó ở ngay đây. 

Đây là bài “Tọa Thiền Châm” của Chánh Giác. Trong hàng lão sư trong 
suốt thời gian, không một ai viết “Tọa Thiên Châm” như Vậy. Nếu những 
cái túi da hôi thối ở chỗ này chỗ kia cố gắng nói điều gì giống như thế, họ 
có thê không có khả năng làm được như vậy trong một hay nhiều kiếp. 
Không có bản văn nào như bản văn của Chánh Giác. Tiên sư Như Tịnh 
trích dẫn sư trên pháp tòa là Cổ Phật Hoằng Trí và không trích dẫn các sư 
khác là Cổ Phật. Người có mắt. thấy chân nhân nhận ra giọng nói của các 
phật tổ. Như thế, chúng ta biết rằng có một phật tổ trong dòng Động Sơn. 


Hơn tắm mươi năm đã trôi qua từ thời của Chánh Giác. Sau bản văn của 
sư, tôi đã viết bản “Tọa Thiền Châm” của tôi. Ấy là ngày mười tám, tháng 
ba, năm thứ ba niên hiệu Nhân Trị [Nimji, 1242|. Đã tám mươi lăm năm từ 
khi Chánh Giác viên tịch vào ngày mông tám, tháng mười, năm thứ hăm 
bảy niên hiệu Thiệu Hưng [Shaoxing, 1157]. Đây là bản văn của tôi: 


BÀI CHÂM NGÔI THIÊN 


Tâm điểm của phật hạnh, 
sự chuyền tâm điểm tổ, 
đi cùng với vô niệm 

và viên mãn trong cõi 

ở bên kia hòa hợp. 


Vì đi cùng vô niệm, 

nó hiện ra tức thì. 

Vì nó được viên mãn 

ở bên kia hòa hợp, 
viên mãn là chứng ngộ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 


Khi nó hiện thâm mật, 

ông không có hư vọng. 
Khi viên mãn tự hiện, 
không thực cũng không hư. 


Khi ông có tức thì 

mà không có hư vọng, 
Ngộ, bên kia thực hư, 
là tinh tắn không ngờ. 


Nước trong đến tận đáy; 
cá bơi giống như cá. 

Trời bao la trong suốt; 
chim bay giống như chim. 


Mặc dù bản văn của Chánh Giác không đầy đủ, có thể nói về ngồi thiền 
theo cách này. Tất cả con cháu của các phật tổ nên tu tập ngồi thiền là việc 
lớn duy nhất. Nó là cái ấn chính thức truyền từ người đến người. 


Viết tại chùa Hưng Thánh Bảo Lâm vào ngày mười tám, tháng ba, năm thứ ba, 


niên hiệu Nhân Trị (Ninj)) [1242J. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), huyện Cát Điển 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào tháng mười một, năm thứ tư, miên hiệu 


Nhân Trị (Ninji) [1243]. 


227 


Philip Whalen và người chủ biên dịch. 


Anh dịch: Michael Wenger và người chủ biên. Riêng bài châm của Đạo Nguyên do 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 320 


29. SỰ HƯỚNG LÊN TRÊN PHẬT 
(Bukköjö ji: Phật hướng thượng sự) 


Cao tổ Động Sơn, Đại sư Ngộ Bồn, ở Động Sơn, Quân châu, là người thừa 
kế trực tiếp của Vân Nham, Đại sư Vô Trụ ở núi Vân Nham, Đàm châu. Sư 
là tổ thứ ba mươi tám hướng thượng từ đức Như Lai. Sư là tổ thứ ba mươi 
tám hướng lên trên chính mình. 


Động Sơn có lần dạy chúng, “Về chứng ngộ qua thân hướng lên trên 
phật, tôi thích nói một chút.” 

Một ông tăng nói, “Chuyện này thế nào?” 

Động Sơn nói, “Khi tôi nói, ông không nghe nó.” 

Ông tăng nói, “Hòa thượng nghe nó không?” 

Động Sơn nói, “Đợi đến khi tôi không nói, thì ông nghe nó.” 


Lời nói ở đây, hướng lên trên phật, vôn đến từ Động Sơn. Các phật tô 
khác tham học lời sư và ngộ qua thân hướng lên trên phật. Hãy biết rằng 
hướng lên trên phật không phải nhân cũng không phải quả. Tuy nhiên có sự 
ngộ qua thân và đạt được hoàn toàn ông không nghe vào lúc tôi nói. 

Không hướng lên trên phật, ông không ngộ qua thân hướng lên trên 
phật. Không nói, ông không ngộ qua thân hướng lên trên phật. Hướng lên 
trên phật và nói không tiết lộ với nhau cũng không che giấu nhau, không 
cho cũng không lấy của nhau. Như vậy, nói sinh ra hướng lên trên phật. 

Khi hướng lên trên phật hiện thành, ông không nghe nó. Ông không 
nghe nó có nghĩa là tự kỷ không nghe phật hướng lên trên phật. Khi ông 
nói, ông không nghe nó. Hãy biết rằng nói không bị cấu uễ do nghe hay 
không nghe. Nó không liên quan gì đến nghe hay không nghe. 


Ông bị che giấu bên trong không nghe. Ông bị che giấu bên trong nói. 
Ấy giống như gặp người và không gặp người; là như thê và không như thế. 
Khi ông nói, ông không nghe nó. Nghĩa của ông không nghe nó là ông 
không bị lưỡi hay tai chướng ngại, ông không bị mắt thấy qua, ông không 
được thân và tâm che chở. Đây là không nghe. Đừng cố gắng lãnh hội điều 
này và xem nó là nói. Không nghe là không nói. Chỉ là vào lúc nói ông 
không nghe nó. Lời của Động Sơn, Ki fôi nói, ông không nghe nó có nghĩa 
là nói, từ đầu đến cuối, là chỉ là sắn bìm quấn nhau. Nói quấn quyện với 
nói, nó bị nói thắm nhập. 

Ông tăng nói, Hỏa thượng nghe nó không? Đây không có nghĩa là ông 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 321 


tăng đang hỏi sư có nghe nói không; ông tăng không hỏi về sư hay cuộc nói 
chuyện của sư. Thay vì, ông tăng đang hỏi ông ta có nên học nghe trực tiếp 
khi sư nói. Nghĩa là, ông ta đang hỏi có phải nói là nói và nghe là nghe 
không. Dù cho ông có nói điều gì về nó, nó ở bên kia lời nói của ông. 

Hãy xét thấu đáo lời của Động Sơn, Đợi đến khi tôi không nói, thì ông 
nghe nó. Ngay lúc nói, không có nghe trực tiếp. Nghe trực tiếp đến vào lúc 
không nói. 

Không phải ông không may bị mất giây phút không nói và phải chờ 
không nói. Nghe trực tiếp không chỉ là quán sát. Nó là sự quán sát thật. 
Không phải là lúc nghe trực tiếp cuộc nói ra đi và bị chốt lại ở chỗ nào đó. 
Chỉ là ông không nghe vào lúc nói; ông nghe trực tiếp vào lúc không nói. 

Đây là nghĩa của Tôi thích nói một chút về ngộ qua thân hướng lên trên 
phát. Đó là ngộ qua thân nghe trực tiếp vào lúc nói. Như vậy, Động Sơn 
nói, Đợi đến khi tôi không nói, thì ông nghe nó. Tuy nhiên, hướng lên trên 
phật không trước Bảy Phật. Ấy là Bảy Phật hướng lên trên. 


Cao tổ Động Sơn, Đại sư Ngộ Bồn, dạy chúng, “Các ông nên biết có 
người hướng lên trên phật.” 

Một ông tăng hỏi, “A1 là người hướng lên trên phật?” 

Sư nói, “Phi-phật.” 


Về sau Vân Môn giải thích: “Không tên, không tướng, vì thế người ấy là 
phi.” 

Bảo Phước nói, “Phật-phi.” 

Pháp Nhãn cũng nói, “Tạm thời, gọi người ấy là phật.” 


ề 


Phật tổ hướng lên trên phật tổ là Động Sơn. Lý do là dù có nhiều phật và 
tổ khác, họ chưa từng mộng thấy lời nói, “hướng lên trên phật.” Nếu nói lời 
này với Đức Sơn hay Lâm Tế, họ sẽ không hiểu đúng. Nham Đầu hay 
Tuyết Phong cũng không tỉnh ngộ dù cho thân họ bị đấm tan nát. 

Lời của Động Sơn ngộ qua thân hướng lên trên phát, tôi thích nói một 
chút, và Ông nên biết có người hướng lên trên phật không thê viên mãn chỉ 
với tu và ngộ qua một, hai, ba, bốn, năm kiếp, hay một trăm đại kiếp. Chỉ 
những người tham học con đường bất khả tư nghị có thể ngộ được. 

Hãy biết rằng có người hướng lên trên phật. Đây là toàn cơ đùa với tính 
hồn. Vì thế, hãy hiểu hướng lên trên phật bằng cách nắm lấy một cổ phật và 
giơ nắm tay lên. Thấy thấu điều này là biết người hướng lên trên phật và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 322 


người hướng lên trên pji phái. 

Lời của Động Sơn không có nghĩa là ông nên là người hướng lên trên 
phật, hay ông nên hướng lên trên phật. Sư chỉ muốn nói là ông nên biết 
rằng có người hướng lên trên phật. Chìa khóa mở cửa ải này là không biết 
người hướng lên trên phật, và không biết người hướng lên trên phi phật. 

Người hướng lên trên phật theo cách này là phi phật. Khi người ta hỏi 
ông, “Thế nào là phi phật?” hãy xem: Ông không gọi người ấy là phi phật 
bởi vì người ấy ở trước phật. Ông không gọi người ây là phi phật bởi vì 
người ấy theo sau phật. Ông không gọi người ấy là phi phật bởi vì người ấy 
vượt qua phật. 

Người ấy là phi phật chỉ vì hướng lên trên phật. Gọi là “phi phật” bởi vì 
mặt phật được thoát lạc. Thân và tâm phật được thoát lạc. 


Tịnh Nhân, Thiền sư Khô Mộc,” ở Đông Kinh, tên húy là Pháp Thành, 
người thừa kế Phù Dung, dạy chúng: “Về hướng lên trên phật như tôi biết, 
tôi có điều để nói. Trả lời đi, học các nhân giỏi! Thế nào là hướng lên trên 
phật? Có người có đứa con không có sáu căn và thiếu bảy thức. Y là đại 
xiên-đề, một loại phi phật. Khi gặp phật, y giết phật, khi gặp tổ `. giết tô. 
Các cõi trời không thê chứa người này. Địa ngục không có cửa để y vào. 
Tất cả các ông! Có biết người này không?” 

Chờ một hồi rồi sư nói, “Nếu các ông không thấy tiên-đà-bà, ”” thì giống 
như nói nhiều trong lúc ngủ say.” 

Không có sáu căn có thê miêu tả như vầy “Tròng mắt trở thành hạt 
chuỗi mỡ bò, lỗ mũi trở thành ống tre, và sọ biến thành gáo múc phân. Tắt 
cả đây có nghĩa là gì?” 

Như thế, sáu căn không ở đó. Bởi vì không có sáu căn, người này đi qua 
rèn bễ và trở thành phật kim loại. Y đi qua biên lớn và trở thành phật đất 
28 Tính Nhân Pháp Thành (H.: lingyin Facheng, Nh.: Koboku Höjö) hay Khô Mộc Pháp 
Thành (H.: Kumu Facheng, Nh.: Kobo Höjö). 1071-1128, Trung Hoa. Trở thành người thừa 
kế pháp của Phù Dung Đạo Giai, tông Tào Động, ở núi Đại Hồng, Tùy châu (Hồ Bắc). Sư đi 
theo Đạo Giai khi Đạo Gia dời đến chùa Tịnh Nhân, Đông Kinh (Hà Nam). Về sau sư trở 
thanh trụ trì chùa này. Sư được gọi là Khô Mộc, có nghĩa là “cội cây khô”, vì sử sùng mộ 
ngồi im lặng thiền định ngày đêm, như sư đã học được từ thầy là Thạch Sương Khánh 
Chư. Khô Mộc là một trong các vị thầy của Hoằng Trí Chánh Giác và đã khích lệ nhấn 
mạnh “Thiền mặc chiếu” mà về sau trở thành pháp tu định hình của tông Tào Động. Thụy 
là Đại sư Phổ Chứng (H.: Puzheng, Nh.: Fushö). 

*“3 Tiên-đà-bà (Ph.: saindhava). Chỉ nhiều thứ khác nhau: muối, khí cụ, nước, và ngựa. 
Theo Kinh Đại Bát Niết-bàn, khi một vị vua bảo quan cận thần đem tiên-đà-bà đến, vị cận 
thần khôn ngoan hiểu ý vua muốn thứ nào mà không cần thêm lời giải thích. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 323 


sét. Y đi qua lửa và trở thành phật gỗ. 

Thiếu bảy thức có nghĩa là người này là cái gáo gỗ bể. “Mặc dù y giết 
phật, y gặp phật. Bởi vì y gặp phật, y giết phật. Nếu y cố găng vào các cõi 
trời, các cõi trời bị hủy diệt. Nếu y đi về địa ngục, địa ngục sẽ nỗ tung tức 
thì. Nếu y gặp mặt đối mặt, mặt y sẽ phá ra mỉm cười và không có tiên-đà- 
bà. Mặc dù y ngủ say, y nói nhiều. 

Hãy hiểu Trắng điều này có nghĩa là tất cả núi và toàn thể đất biết ta. 
Ngọc và đá đều bị nghiền thành mảnh vụn. Hãy im lặng tham học và theo 
giáo lý này của Tịnh Nhân. Đừng chênh mảng. 


Vân Cư Đạo Ưng,”° người về sau trở thành Thiền sư Hoằng Giác ở núi 
Vân Cư, đến tham học với Cao tổ Động Sơn. 

Động Sơn nói, “Ông tên gì?” 

Vân Cư nói, “Đạo Ưng.” 

Động Sơn nói, “Hãy nói lên trên.” 

Vân Cư nói, “Khi nói lên trên, con không gọi là Đạo Ưng. 

Động Sơn nói, “Khi ở với Hòa thượng Vân Nham, tôi cũng chỉ nói như 
thế.” 

Hãy xét kỹ những lời nói giữa thầy và trò này. Ki nói lên đrên, con 
không gọi là Đạo Ung là Vân Cư đang hướng thượng. Hãy biết rằng ngoài 
Vân Cư thông thường, có người hướng thượng, không gọi là Đạo Ưng. Từ 
giây phút Ki nói lên trên, con không goi là Đạo Ưng hiện thành, người ấy 
thực là Vân Cư. 

Tuy nhiên, đừng nói rằng sư là Đạo Ưng khi sư đamg hướng thượng. 
Khi Động Sơn bảo sư, Hãy nói lên trên, dù cho sư trả lời, Khi nói lên trên, 
con gọi là Đạo Ung, cũng vẫn là lời nói hướng thượng. Vì sao vậy? Vân 
Cư liền nhảy vọt vào đỉnh đầu ẩn thân. Vì sư ấn thân, tướng sư lộ ra. 


Tào Sơn Bồn Tịch”! tham học với Cao tổ Động Sơn Lương Giới. Động 
Sơn nói, “Ông tên gì?” 


3° Vận Cư Đạo Ưng (H.: Yunju Daoying, Nh.:Ungo Dõyö). Tịch năm 902, Trung Hoa. Tông 


Tào Động. Người thừa kế pháp của Động Sơn Lương Giới. Sư lập chùa Chân Như trên núi 
Vân Cư, Hồng châu (Giang Tây), và dạy nhiều tăng nhân ở đó hơn ba mươi năm. Thụy của 
sư là Đại sư Hoằng Giác (H.: Hongiao, Nh.: Kõkaku). 

?3* Tào Sơn Bổn Tịch (H.: Caoshan Benji, Nh.: Sözan Honjaku). 840-901, Trung Hoa. Người 
thừa kế pháp của Động Sơn Lương Giới. Đôi khi được xem là người đồng sáng lập tông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 324 


Tào Sơn nói, “Bồn Tịch.” 

Động Sơn nói, “Hãy nói lên trên xem.” 
Tào Sơn nói, “Con không nói.” 

Động Sơn lại hỏi, “Tại sao không nói?” 
Tào Sơn nói, “Không tên Bốn Tịch.” 
Động Sơn chứng nhận. 


Không phải không có gì để nói lên trên, nhưng không nói. Szo không 
nói? Vì không tên Bồn Tịch. Vì thê, nói lên trên là không nói. Không nói 
trong nói lên trên là không tên. Bồn Tịch của không tên là nói lên trên. Như 
thế, sư là Bồn Tịch không tên. 

Như thê, có không-Bồn-Tịch. Không tên thoát lạc. Bồn Tịch thoát lạc. 


Bàn Sơn, Thiên sư Bảo Tích, "2H 


thánh chẳng truyền.” 

Một đường hướng thượng là câu nói độc bộ của Bàn Sơn. Sư không nói 
“phật hướng thượng” “người hướng thượng,” mà nói một đường hướng 
thượng. 

Nó có nghĩa là dù cho ngàn thánh cùng nhau xuất hiện, một đường 
hướng thượng cũng chẳng truyền. Chẳng truyền có nghĩa là ngàn thánh bảo 
vệ cái không truyền. Ông có thể hiểu theo cách này. Nhưng còn có điều để 
nói về nó. Chăng phải là ngàn thánh nhân hay người trí tuệ không hiện hữu, 
mà con đường hướng thượng duy nhất không chỉ là cõi của thánh nhân hay 
của người trí. 


1, “Một đường hướng thượng — ngàn 


Một hôm có ông tăng hỏi Trí Môn, Thiền sư Quang Tộ,” “Thế nào là 


Tào Động cùng với thầy, Động Sơn. Khi còn trẻ học Khổng giáo và xuất gia vào chùa Linh 
Thạch (Lingshi) ở Phước châu (Fuzhou) năm mười chín tuổi. Sau khi trở thành người thừa 
kế pháp của Động Sơn, sư khởi sự một ngôi chùa ở Tào Sơn, Phủ châu (Giang Tây). Sư 
dùng “Ngũ Vị” của Động Sơn làm phương pháp dạy người, nhân đó mở rộng sự sử dụng 
“Ngũ VỊ”. Sư nổi tiếng vì lời bình của sư về những bài thơ của Hàn Sơn (Hanshan). Thụy là 
Đại sư Nguyên Chứng (H.: Yuanzheng, Nh.: Genshö). 

3ˆ Bàn Sơn Bảo Tích (H.: Panshan Baoji, Nh.: Banzan Höshaku). 720-814, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Dạy ở núi Bàn Sơn, U châu (Hồ 
Bắc). Bàn Sơn tỉnh ngộ khi nghe một khách hàng yêu cầu một người hàng thịt ở chợ bán 
cho miếng thịt ngon nhất, và người hàng thịt trả lời “Đâu có miếng nào không ngon 
nhất?” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 325 


hướng lên trên phật?” 
Sư nói, “Đâu gậy khêu nhật nguyệt.” 


Đây có nghĩa là ông hoàn toàn bị mặt trời và mặt trăng trên đầu gậy che 
phủ. Đây là hướng lên trên phật. Khi ông thấu nhập cây gậy giữ mặt trời và 
mặt trăng, toàn thê đại thiên thế giới u tôi. Đây là hướng lên trên phật. 
Không phải mặt trời và mặt trăng là cây gậy. Trên đầu gậy có nghĩa là toàn 
thê cây gậy. 


Đạo Ngộ,” người sau này trở thành Thiền sư ở chùa Thiên Hoàng, đến 
viêng hội của Thạch Đầu, Đại sư Vô Tế, và hỏi, “Thế nào là đại ý phật 
pháp?” 

Thạch Đầu nói, “Không đắc, không biết.” 

Đạo Ngộ nói, “Trong việc hướng thượng còn có điểm chuyền không?” 

Thạch Đầu nói, “Bầu trời bao la đâu chắng cho mây trắng bay.” 

Bây giờ, Thạch Đầu là đời thứ hai sau Tào Khê [Huệ Năng]. Đạo Ngộ 
của chùa Thiên Hoàng là sư đệ của Dược Sơn. Khi Đạo Ngộ hỏi Thạch Đầu 
về đại ý phật pháp, ây không phải là câu hỏi do một người sơ cơ hay một 
người mới bắt đầu gân đây hỏi. Đạo Ngộ hỏi câu hỏi này khi sư đã sẵn sàng 
đê hiểu đại ý ` nếu sư nghe nó. 

Thạch Đầu nói, Không đắc, không biết. Hãy, hiểu rằng trong phật pháp 
đại ý là tâm nguyện khởi đầu, cũng là ở mức tối hậu. Đại ý này là không 
đắc. Không phải không có tâm nguyện, không tu, hay không ngộ. Nhưng 
một cách đơn giản, không đắc. Tu-ngộ không phải không hiện hữu hay hiện 
hữu, nhưng là không biết, không đắc. 

Lại nữa, đại ý là không đắc, không biết. Không phải không có thánh đề, 
không có tu-ngộ, mà chỉ đơn giản không đắc, không biết. Không phải có 
thánh đề và tu-ngộ, mà chỉ đơn giản là không đắc, không biết. 


33 Trí Môn Quang Tộ (H.: Zhimen Guangzuo, Nh.: Chimon Köso). Khoảng t.k. 10, Trung 


Hoa. Người thừa kế pháp của Hương Lâm Trừng Viễn, tông Vân Môn. Sư đầu tiên dạy ở 
Shuangchuan [?] và sau trở thành trụ trì chùa Trí Môn, Tùy châu (Hồ Bắc), do đó có tên 
sư. Cũng gọi là Beita [?] Quang Tộ. 

?3* Thiên Hoàng Đạo Ngộ (H.: Tianhuang Daowu, Nh.: Tennö Dõgo). 748-807, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Thạch Đầu Hy Thiên, dòng Thanh Nguyên. Trụ trì chùa Thiên 
Hoàng, Kinh châu (Hồ Bắc). Trước tham học với Mã Tổ. Người ta nói sư có tướng quí và có 
tiếng là chăm chỉ tu tập. Danh tiếng làm thầy của sư được biết rộng rãi, và nhiều hành giả 
đến tham học với sư. Sư đối đãi bình đẳng với những người đến tham kiến, dù họ khiêm 
tốn hay có nhiều thế lực. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 326 


Đạo Ngộ nói, 7rong sự hướng thượng còn có điển chuyển không? 
Nghĩa là khi điểm chuyên hiện thành, hướng thượng hiện thành. Điểm 
chuyển là cách nói tạm thời. Nói tạm thời là tất cả các phật, tất cả các tô. 
Khi nói đến, thì có cỏn. Dù có cỏn, đừng chênh mảng hướng thượng. Hãy 
nói cho phù hợp. 

Bầu trời bao la không chướng ngại mây trắng bay. Đây là lời của Thạch 
Đầu. Bầu trời bao la không chướng ngại bầu trời bao la. Như bầu trời bao la 
không chướng ngại bầu trời bao la bay, mây trắng không chướng ngại mây 
trắng. Mây trăng bay không chướng ngại. Mây trắng bay không chướng 
ngại bầu trời bao la bay. Không chướng ngại người khác là không chướng 
ngại ta. 

Không phải ta và người khác cần hay không cần có chướng ngại. Trong 
những cái này không cái nào đòi hỏi không chướng ngại hay tồn tại trong 
không chướng ngại. Đây là không chướng ngại đến trong câu Bầu trời bao 
la không chướng ngại mây trắng bay. 

Ngay bây giờ, hãy nhướng lông mày của con mắt tham học và thấy thấu 
sự hiện ra của các phật, tổ, ta, và người khác. Đây là trường hợp hỏi một 
đáp mười. Trong hỏi một đáp mười, người hỏi một câu hỏi là chân nhân; 
người trả lời mười là chân nhân. 


Hoàng Bá nói, “Người xuất gia nên hiểu những điều đến từ quá khứ. 
Ngưu Đâu, Đại sư Pháp Dung, đệ tử của Tứ tổ Đạo Tín, giải thích dọc 
ngang nhưng không biết chìa khóa mở cửa ải hướng thượng. Với mắt và 
não của riêng mình, ông nên phân biệt tông chỉ đúng với không đúng.” 

Lời của Hoàng Bá những cái đến từ quá khứ có nghĩa điều đã được đích 
truyền từ các phật tổ. Đây gọi là chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm. 
Mặc dù nó ở nơi ông, ông nên hiểu nó. Mặc dù nó ở nơi ông, nó ở bên kia 
tri kiến của ông. Những người không thọ nhận sự truyền từ phật đến phật 
chưa từng mộng thấy nó. 

Hoàng Bá, là người thừa kế pháp của Bách Trượng, vượt quá Bách 
Trượng, và là cháu của Mã Tổ, vượt quá Mã Tổ. Trong ba hay bốn đời tổ 
tông, không có người nào có thê đứng sánh vai với Hoàng Bá. Một mình 
Hoàng Bá nói rõ ràng rằng Ngưu Đầu không có hai sừng. Các phật tổ khác 
không chú ý điều đó. 

Ngưu Đầu, Thiền sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu, là bậc sư được kính 
trọng, một đệ tử của Tứ tổ Đạo Tín. Khi so sánh với sự thuyết giảng của 
các kinh sư và luận sư của Ấn Độ hay Trung Hoa, sự thuyết giảng của sư 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 327 


không phải không thích đáng. Nhưng đáng tiếc sư đã không nhận ra chiếc 
chìa khóa mở cửa ải hướng thượng. 

Nếu ông không có chiếc chìa khóa mở cửa ải của những cái đến từ quá 
khứ, làm sao ông có thê phân biệt được đúng và không đúng trong phật 
pháp? Ông chỉ là người học chữ và câu. Như thế, biết, tu, và ngộ chiếc chìa 
khóa mở cửa ải hướng thượng không phải điều người tầm thường có thể 
thành tựu. Tuy nhiên, ở đâu có chân công phu, ở đó người ta nhận ra chìa 
khóa. 

Hướng lên trên phật có nghĩa là ông đến được phật, và đi xa hơn, ông 
tiếp tục thấy phật. Đó không giống chúng sinh thấy phật. Vì thế, nếu ông 
thấy phật chỉ như chúng sinh thấy phật, ấy không phải thấy phật. Nếu sự 
thấy phật của ông chỉ như sự thấy phật của chúng sinh, ấy là thấy nhằm 
phật; làm sao ông có thể kinh nghiệm hướng lên trên phật? 

Hãy biết rằng những người không cẩn trọng thời nay không thê hiểu 
được câu nói hướng thượng của Hoàng Bá. Những bài pháp của họ không 
thể đến được những bài pháp của Ngưu Đầu. Dù cho những bài pháp của 
họ ngang bằng với những bài pháp của Ngưu Đầu, họ chỉ là huynh đệ trong 
pháp của Ngưu Đầu. Làm sao họ có thể có được chiếc chìa khóa mở cửa ải 
hướng thượng? Các bồ-tát khác của hàng mười thánh hay ba hiền có thể 
không bao giờ có được chìa khóa mở cửa ải hướng thượng. Làm sao họ có 
thể mở và đóng cửa ải hướng thượng? Đây là con mắt tham học. Người có 
chiếc chìa khóa mở cửa ải hướng thượng đi qua bên kia phật, ngộ qua thân 
đi qua bên kia phật. 


Đã trình với hội chúng ở chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào 
ngày hai mươi ba, tháng ba, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242J. ”” 


® Anh dịch: Mel Weitsman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 328 


30. NHƯ THỂ 
(Immo: Nhẫm ma) 


Vân Cư, Đại sư Hoằng Giác ở núi Vân Cư, người thừa kế Động Sơn, là 
cháu đời thứ ba mươi chín của Phật Thích-ca-mâu-ni. Sư là tổ đích thực của 
tông Tào Động. Một hôm sư nói với hội chúng, “Các ông đang cô gắng đạt 
được như thế, song các ông đã là người của như thế, tại sao lại lo cho như 
thê?” 


Đó có nghĩa là người phát tâm chứng nghiệm như thế liền là người của 
như thế. Nếu vậy, sao lại lo cho như thế? 

Bây giờ, chúng ta sẽ xem lời dạy của Vân Cư, “liền đến giác ngộ vô 
thượng,” là như thế. Trong thị hiện giác ngộ vô thượng, toàn thê thế giới 
mười phương chỉ là một phần nhỏ; giác ngộ vượt quá biên giới của toàn thể 
thế giới. 

Ông là món đồ trang bị hiện hữu trong toàn thể thế giới mười phương. 
Làm sao ông biết nó là như thế? Ông biết nó bởi vì thân và tâm ông không 
phải là ông; chúng xuất hiện trong toàn thê thế giới mười phương. 

Thân ông không phải là ông; sự sống của ông vận chuyên, di động theo 
thời gian không ngừng dù trong giây phút. Bộ mặt trẻ trung của ông đã đi 
đâu? Khi ông tìm nó, không có dâu vết nào cả. Khi ông suy nghĩ sâu xa, có 
nhiều thứ từ quá khứ ông không thể gặp lại. Tâm thanh tịnh không ở lại; nó 
đến và đi trong những mảnh vụn. Dù có chân lý, nó không ở lại trong biên 
giới của chính ông. 

Bởi vì như thể, ông phát tâm bồ-đề vô biên. Một khi tâm nguyện này 
phát khởi, ông buông bỏ những gì ông đã chơi đùa với chúng. Ông đi tới để 
nghe những gì ông chưa từng nghe và nhận thức những gì ông chưa từng 
nhận thức. Đây không phải là tự-làm gì cả. Hãy biết rằng nó như thế bởi vì 
ông là người của như thế. 

Làm sao ông biết rằng ông là người của như thế? Ông biết bởi vì ông 
muốn đạt được như thế. Vì ông đã có bộ mặt và con mắt của người như thê, 
bây giờ đừng lo cho như thế. 

Cũng vậy, đừng giật mình vì như thế của như thế. Dù có như thế mà ông 
giật mình hay lấy làm lạ, nó vẫn là như thế. Nó là như thế không phải để 
giật mình. 

Đừng đo lường cái này bằng cái thước phật hay tâm. Đừng đo lường nó 
bằng cái thước thế giới hiện tượng hay toàn thể thế giới. Chỉ là Nếu ông đã 
là người của như thế, tại sao lại lo cho như thế? 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 329 


Vậy, như thế của thanh và sắc là như thế; như thế của thân và tâm là như 
thê; như thê của tât cả các phật là như thê. 


Ví dụ, khi ông hiểu giây phút ngã xuống đất là như thế, ông sẽ không 
nghỉ ngờ giây phút ngã xuống đất vào lúc đứng dậy. 

Từ những thời xa xưa, ở Ấn Độ và thiên giới, người ta đã nói những lời 
này: “Người ngã xuống đất dùng đất đứng lên. Người làm ngơ đất và có 
găng đứng lên không thê đứng lên được.” Nghĩa là những người té xuống 
đất và đứng lên trên đất; không thê đứng lên mà không dùng đất. 

Vài người giải thích đây là giác ngộ, là cách đáng ham muốn để trở 
thành tự tại với thân và tâm. Như thế, khi hỏi các phật đạt đạo bằng cách 
nào, các ngài nói rằng ấy giống như những người ngã xuống đất dùng đất 
đứng lên. 

Hãy thương lượng thấu triệt điều này và thâm nhập những cái thấy từ 
quá khứ, vị lai, và chính giây phút này. Đại ngộ, không giác ngộ, thêm mê 
hoặc, và mất đi mê hoặc là chìm đắm trong giác ngộ, chìm đăm trong mê 
hoặc. Tất cả họ đều ngã xuống đất và dùng đất đứng lên. 

Đây là cách nói từ Ân Độ và Trung Hoa, từ quá khứ và hiện tại. Đây là 
câu nói của các phật cũ và mới. Nó không che đậy gì hết và không thiếu gì 
hết. 

Như vậy, những người chỉ hiểu như thế nhưng không hiểu ở bên kia như 
thể là không học thông suốt câu nói này. Mặc đù câu nói của một cô phật đã 
được truyền xuống là như thế, khi ông nghe câu nói của một vị phật như là 
một cổ phật, ông nên tìm hiểu sang bên kia. 

Dù cho ở Ấn Độ hay ở thiên giới người ta không nói câu ấy, ông nên nói 
thêm như vầy: “Nếu một người ngã xuống đất dùng đất đứng lên, điều đó 
không thê được dù cho trong vô lượng kiếp.” 

Ở đây là con đường thiết yếu duy nhất để đứng lên: “Người ngã xuống 
đất dùng bầu trời đứng lên. Người ngã vào bầu trời dùng đất đứng lên.” 
Không như thế, ông không bao giờ có thê đứng lên. Đây là con đường luôn 
luôn ở với tất cả các phật và tô. 


Có thể có người hỏi, “Trời và đất cách nhau bao xa?” Để trả lời câu hỏi 
như thế, ông có thê đáp, “Trời và đất cách xa nhau mười muôn tám ngàn 
dặm. Người ngã xuống đất dùng bầu trời đứng lên. Người ngã vào bầu trời 
dùng đất đứng lên. Người bỏ lơ đất và cỗ gắng đứng lên không thể đứng lên 
được.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 330 


Những người không có khả năng nói được điều này thì chưa biết và 
chưa thây thước đo đât và trời trong phật đạo. 


Tăng-già-nan-đề, Tổ thứ mười bảy, có được người thừa kế pháp, Già-da- 
xá-đa,”° bằng cách này: 

Nghe tiếng chuông gió rung ở ngoài phòng, sư hỏi Già-da-xá-đa, “Đó là 
g1ó rung hay chuông rung?” 

Già-da-xá-đa nói, “Chẳng phải gió cũng chăng phải chuông rung. Ây là 
tâm rung.” 

Tăng-già-nan-đề nói, “Thế nào là gió?” 

Già-da-xá-đa nói, “Hoàn toàn tịch tĩnh.” 

Tăng-già-nan-đề nói, “Hay lắm, hay lắm. Ai khác hơn con sẽ thừa kế 
đạo của ta?” 

Như thế, chánh pháp nhãn tạng đã được truyền cho Giả-da-xá-đa. 


Đây là học tâm rung trong khi gió không rung. Đây là học tâm rung 
trong khi chuông không rung. Dù cho tâm rung, nó hoàn toàn tịch tĩnh. 

Câu chuyện này được truyền từ Ấn Độ đến Trung Hoa và đã được xem 
là tiêu chuẩn để học đạo, nhưng nhiều người hiểu lầm nó như sau: Câu nói 
của Già-da-xá-đa — Chẳng phải gió cũng chẳng phải chuông rung. Ấy là 
tâm rung — có nghĩa là vào chính giây phút lắng nghe, một niệm phát sinh. 
Sự phát sinh niệm này gọi là tâm. Không có tâm-niệm này, làm sao người 
ta có thê liên hệ với tiếng chuông rung? Bởi vì sự lắng nghe hiện ra với 
niệm nảy, nên nh nó là gốc rễ của lắng nghe. Vì thế, Già-da-xá-đa nói, 
“Ấy là tâm rung.” 

Đây là cái thấy sai. Họ nói như vậy bởi vì họ không có được uy lực của 
các bậc thầy đích thực. Đây giống như lời giải thích của các nhà bình luận 
trong ngôn ngữ học, nhưng nó không phải là cái học phật đạo thâm sâu. 

Mặt khác, những ai đã tham học với những người thừa kế phật đạo đích 
thực nắm lấy sự giác ngộ vô thượng, chánh pháp nhãn tạng, và gọi nó là 
tịch tĩnh, vô vi, tam-muội, hay đà-la-m. Ỹ nghĩa của việc này là khi dù chỉ 
một vật tịch tĩnh, thì vạn vật tịch tĩnh. Đây là lý do tại sao Già-da-xá-đa nói, 
“Hoàn toàn tịch tĩnh.” 

Ông có thể nói tâm rung không phải gió rung; tâm rung không phải 
chuông rung; tâm rung không phải tâm rung. Hãy thương lượng ngay như 
?3° Già-da-xú-đa (Ph.: Gayasata). Sư là vị sa môn người Madhya, bắc Ấn Độ. Họ là Uddaka- 
Ramaputta. Người thừa kế pháp của tổ Tăng-già-nan-đề. Sư là tổ thứ mười tám của 
truyền thống Thiền ở Ấn Độ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 331 


thế và nói, “Gió rung. Chuông rung. Sự thôi rung.” Ông nhận thức như thế 
không phải vì ứgi sao lo cho như thế? mà vì “tại sao theo đuôi như thế?” 


Huệ Năng,”” người về sau trở thành Tổ thứ ba mươi ba, Thiền sư Đại 
Giám, đang ở chùa Pháp Tánh, Quảng châu, trước khi cạo tóc. 

Có hai ông tăng từ Ân Độ đến đang tranh luận. Một người nói, “Phướn 
động.” 

Người kia nói, “Gió động.” 

Họ nói lui nói tới vẫn không thể ồn định được vấn đề. Lúc ấy Huệ Năng 

1, “Không phải phướn động. Không phải gió động. Ấy là tâm ông đang 
động.” 

Nghe lời này, tăng chúng đều đồng ý với sư. 

Như vậy, Huệ Năng nói rằng gió, phướn, và sự động tất cả là tâm. Dù 
cho bây giờ ông nghe những lời Huệ Năng nói, ông có thể không hiểu 
những lời ây. Thế thì làm sao ông chứng nghiệm lời nói của sư? Câu nói về 
như thế này xuất hiện ra như thế nào? 

Nghe câu nói của sư, Ấy là tâm của ông đang động, ông có thê nghĩ rằng 
sư muốn nói “Ây là tâm của ông đang động.” Nếu vậy, không thấy Huệ 
Năng hay không biết Huệ Năng, ông không phải là con cháu trong pháp của 
Huệ Năng. 

Là con cháu, đề chứng nghiệm lời nói và sự chứng nghiệm của Huệ 
Năng và chứng nghiệm nó bằng cách thọ nhận thân, tóc, và da của sư, ông 
nên nói như vày: “Hãy buông xả lời nói Ấy là tâm ông đang động, và nói, 
“Äy là ông đang động.” 

Câu nói về như thế này xuất hiện như thế nào? Ấy là bởi vì cái gì động 
3” Đại Giám Huệ Năng (H.:Daijam Huineng, Nh.: Daikan Enöõ). 638-713, Trung Hoa. Cũng 
gọi là Hành giả Huệ Năng, Lư Hành giả, Lục tổ, Tào Khê, Cổ Phật Tào Khê. Sinh trong một 
gia đình nghèo ở Tân châu (Quảng Đông). Bán củi kiếm sống. Năm hai mươi bốn tuổi, sư 
gia nhập hội chúng của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Sau khi làm việc giã gạo tám tháng, sư mật 
nhận sự truyền pháp từ Hoằng Nhẫn và trốn những tăng nhân nổi giận bằng cách chạy về 
phương nam. Ấn mình trong nhà một người thợ săn bốn năm và rồi trở thành tăng nhân. 
Dạy ở chùa Bảo Lâm, Tào Khê, Thiều châu (Quảng Đông). Trong khi người đệ tử thâm niên 
hơn của Hoằng Nhẫn, Thần Tú, nhấn mạnh sự gíac ngộ dần dần (tiệm ngộ), Huệ Năng 
nhấn mạnh sự giác ngộ tức thời (đốn ngộ). Khi là thầy, sư đã đào tạo được một nhóm đệ 
tử xuất sắc truyền pháp của sư, gọi là Thiền Nam tông. Một vài câu chuyện và bài pháp 
của sư gồm trong Lục Tổ Đàn Kinh, bị cả Đạo Nguyên và các học giả hiện đại cho là giả 
mạo, đặc biệt là chuyện cạnh tranh bằng kệ cho là Huệ Năng đã thắng được sự truyền 
pháp. Thụy của sư là Thiền sư Đại Giám. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 332 


là cái gì động, và ông là ông. Vì sư đã là người của như thế, lời nói về như 
thế này xuất hiện. 

Thời niên thiếu, Huệ Năng là một tiều phu ở Tân châu. Sư hiểu suốt 
khắp núi sông. Ngay cả khi sư nhiệt tâm cắt tận nguồn gốc, làm sao sư có 
thê chiêm nghiệm bên trong cửa số ánh sáng và trong im lặng học lời dạy 
xưa để chiếu sáng tâm? Sư có thể học với ai để tự tây sạch mình bằng 
tuyết? 

Một hôm sư nghe một người tụng kinh ở ngoài chợ. Đó không phải 
những gì sư chờ đợi cũng không phải những gì người khác giới thiệu cho 
sư. Cha sư mắt rất sớm, sư trở thành người trợ giúp duy nhất của mẹ. Sư 
không biết rằng một viên ngọc sáng ấn khuất trong áo có thể chiếu sáng và 
phá vỡ toàn thê đại thiên thế giới. 

Ngay khi đạt được sự trong sáng, sư đã rời mẹ già và đi tìm thầy. Đó là 
trường hợp rất hiếm đối với con người. Không ai xem nhẹ bốn phận và tình 
yêu thương cha mẹ. Nhưng sư đã xem pháp nặng hơn bồn phận và tình yêu 
thương, sư đã rời xa mẹ. Đây là ý nghĩa của câu nói [trong Kinh Pháp Hoal 
“Nếu ông nghe bằng trí tuệ, ông liền tin và hiểu những gì ông nghe.” 

Loại trí tuệ này không thể có được từ người khác cũng không thể tự 
mình khởi đậy. Trí tuệ được truyền đến trí tuệ; trí tuệ tìm trí tuệ. Một khi trí 
tuệ tạo thành thân năm trăm con đơi [lắng nghe pháp]; chúng không có thân 
và tâm khác. Một lần khác, trí tuệ thâm mật bên trong thân của mười ngàn 
con cá; ngay cả không có duyên hay nhân, khi nghe pháp chúng có thê tức 
khắc hiểu được. 

Trí tuệ không đến cũng không nhập vào. Nó giống như thần suối gặp 
suối. Trí tuệ không ở với ý nghĩ cũng không phải không ở với ý nghĩ. Trí 
tuệ không ở với tâm cũng không phải không ở với tâm. Làm sao nó liên hệ 
với lớn hay nhỏ? Làm sao người ta có thê luận bàn nó là mê hay ngộ? 

Đó có nghĩa là không biết phật pháp là gì và không nghe nó, người ta 
không tìm nó hay ước mong nó. Nhưng khi nghe pháp, người ta xem bổn 
phận ít nặng hơn và và quên chính mình. Ây là vì thân và tâm có trí tuệ và 
không còn cái ta. Đây gọi là ông liên tin và hiểu những gì ông nghe. 

Chúng ta không biết mình đi qua bao nhiêu vòng sinh tử một cách lãng 
phí trong trần giới, đù cho có trí tuệ này. Y như hòn đá chứa viên ngọc; 
viên ngọc không biết rằng nó ở bên trong hòn đá, và hòn đá không biết rằng 
nó chứa viên ngọc. Một người khám phá ra và gỡ lấy viên ngọc. Đây không 
phải là những gì viên ngọc mong muốn hay những gì hòn đá chờ đợi. Nó 
không tùy thuộc vào cái thấy của hòn đá hay ý nghĩ của viên ngọc. Vả lại, 
mặc dù người và trí tuệ không quen nhau, trí tuệ nghe đạo không có ngoại 
lệ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 333 


[Trong Kinh Pháp Hoa] có nói rằng một người không trí tuệ mà nghĩ 
ngờ sẽ bị mất vĩnh viễn. Mặc dù trí tuệ chẳng phải có cũng chẳng phải 
không, có sự hữu của cây tùng mùa xuân phi thời gian và sự vô hữu của 
hoa cúc rụng. Vào giây phút không trí tuệ, giác ngộ vô thượng trở thành 
nghỉ ngờ; tất cả mọi sự vật hoàn toàn bị nghỉ ngờ. Vào giay phút ấy, người 
ta mất mãi mãi; những lời người ta nghe và những vật nhận thức trở thành 
không khác nghi ngờ. 

Không có ta - không nơi để ấn nấp trong thế giới bao hàm tất cả. Không 
có người khác — chỉ một cây gậy sắt thăng trong vạn dặm. Ngay cả khi 
những cành nhánh mọc ra như thế, chỉ có một cái xe pháp trong toàn thể thế 
giới. Ngay cả khi lá rơi như thế, các pháp ở trong duyên của chúng, và có 
tướng của thế gian như là thường hằng. Như thế, có trí tuệ và không có trí 
tuệ thì giống như mặt trời và mặt trăng [ngày và đêm của cùng một ngày]. 


Vì sư là người của như thế, Huệ Năng đạt được sự trong sáng. Sau đó sư 
đến núi Hoàng Mai và tham kiến Hoằng Nhẫn, Thiền sư Đại Mãn. Lúc ấy 
Hoằng Nhẫn phân công sư làm việc như một hành giả [người lao động]. 
Huệ Năng giã gạo ngày đêm trong tám tháng. 

Một lần, vào giữa đêm, Hoăng Nhẫn vào lều giã gạo và hỏi Huệ Năng, 
“Gạo sạch vỏ chưa?” 

Huệ Năng nói, “Sạch rồi nhưng chưa có sàng.” 

Hoằng Nhẫn gõ gậy vào cối ba lần. Đây được xem là giây phút thầy trò 
hòa hợp. Mặc dù ta không biết, người khác cũng không hiểu, sự truyền 
pháp và truyền y đã xảy ra chính giây phút như thế này. 


Một hôm Dược Sơn hỏi Thạch Đầu, Đại sư Vô Tế ở Nam Nhạc, “Con 
có ý nghĩ thô thiển về Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo. Con nghe nói về 
giáo lý phương nam chỉ thăng tâm người, thấy tánh thành phật. Cầu xin hòa 
thượng từ bi chỉ dạy cho.” 


Đây là câu hỏi của Dược Sơn, người trước kia là một giảng sư. Sư đã 
thiện nghệ trong Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo. Như thế, sư không vô 
minh về phật pháp. Đã lâu, không có tông phái Phật giáo đặc biệt nào, vì 
thế Ba Thừa và Mười Hai Phần Giáo là con dường duy nhất. Ngày nay, đa 
số người ta chậm lụt và cỗ gắng phân tích phật pháp bằng cách thiết lập 
những giáo thuyết khác nhau. Đây không phải là đạo phật tỉnh ngộ với 
pháp. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 334 


Thạch Đầu đáp, “Như thế bất khả đắc. Không như thế, bất khả đắc. Cả 
như thế và không như thế đều bất khả đắc. Còn ông thế nào? 

Đây là câu nói của Thạch Đầu vì lợi ích của Dược Sơn. Quả thực, vì như 
thế và không như thê đều bất khả đắc, như thế bất khả đắc, không như thế 
bất khả đắc. Như thế là như thực. Cái dụng của lời nói này chẳng phải giới 
hạn cũng chăng phải không giới hạn. 

Hãy tham học như thế là bất khả đắc. Hãy tìm hiểu tính bất khả đắc 
trong như thế. Tính như thế này, tính bất khả đắc này, không chỉ liên quan 
với các ý niệm phật. Hiểu là bất khả đắc. Ngộ là bất khả đắc. 


Huệ Năng, Thiền sư Đại Giám ở núi Tào Khê, có lần dạy Nam Nhạc, 
người sau về sau trở thành Thiền sư Đại Huệ: “Cái gì như thế đến.” 


Hãy tham học thấu suốt câu nói của sư rằng tất cả sự vật luôn luôn là cái 
gì, VÌ cải gì ở bên kia nghĩ ngờ, ở bên kia hiểu biết, nhưng chỉ là cái gì. Hãy 
tham học thấu suốt rằng một vật thì không khác hơn cái gì. Cái gì không 
phải để nghi ngờ. Cá¡ gì như thế đến. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào 
ngày hăm sáu, tháng ba, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242]. ”° 


®8 Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 335 


31A. HÀNH TRÌ, PHẢN MỘT 
(Gyöj]i, Jö: Hành trì, Thượng) 


Trên con đường lớn của các phật tổ luôn luôn có sự hành trì vô thượng, 
liên tục và được hộ trì. Nó hình thành cái vòng đạo và không bao giờ bị 
gián đoạn. Giữa chí nguyện, tu, ngộ, và niễt-bàn, không có giây phút sơ hở 
nào; hành trì là cái vòng đạo. Như thé, hành trì không bị phân chia, không 
bị ông hay người khác cưỡng bách. Sức mạnh của sự hành trì này khẳng 
định ông cũng như người khác. Nghĩa là sự tu tập của ông ảnh hưởng toàn 
thể trái đất và toàn thể bầu trời mười phương. Mặc dù không được người 
khác hay chính ông nhận biết, nó là như vậy. 

Vì thế, do sự hành trì của tất cả các phật và các tổ, sự tu tập của ông hiện 
thành, và con đường lớn của ông mở ra. Do sự hành trì của ông, sự hành trì 
của tất cả các phật hiện thành và đạo lớn của tất cả các phật mở ra. Sự hành 
trì của ông tạo thành cái vòng đạo. Do sự tu tập này, các phật tổ trụ như 
phật, không trụ như phật, có tâm phật, đắc thành phật mà không đứt đoạn. 

Bởi vì sự tu tập này mà có mặt trời, mặt trăng, và những vì sao. Bởi vì 
sự tu tập này mà có trái đất to lớn và bầu trời mở rộng. Bởi vì sự tu tập này 
mà có thân, tâm, và các y báo. Bởi vì sự tu tập này mà có bốn đại và năm 
uân. Hành trì không nhất thiết là điều mà người thế gian yêu mến, nhưng nó 
sẽ là nơi trở vê chân thật cho mọi người. Bởi vì sự hành trì của tất cả các 
phật quá khứ, hiện tại, và vị lai mà tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị 
lai hiện thành. 

Quả của sự hành trì như thế đôi khi không bị che giấu. Vì thế, ông phát 
nguyện tu hành. Quả â ấy đôi khi không rõ ràng. Vì thế, ông có thể không 
thấy, nghe, hay biết nó. Hãy hiểu rằng mặc dù nó không hiên lộ nhưng nó 
không bị che giấu. 

Vì nó không bị những øì bị che giấu, hiển lộ, hiện hữu, hay không hiện 
hữu phân chia, ông có thê không chú ý đến các nhân duyên dẫn ông đến 
dấn thân vào tu tập khiến ông hiện thành vào chính giây phút không biết 
này. Lý do ông không thấy nó là vì trở nên ý thức về nó không phải là cái 
gì đáng lưu ý. Hãy thương lượng tường tận rằng nó như thế bởi vì nhân 
duyên [chí nguyện] không khác hơn hành trì, dù hành trì không bị nhân 
duyên giới hạn. 

Sự hành trì tự hiện thành không khác hơn sự hành trì của ông ngay bây 
giờ. Cái bây giờ của sự tu tập này vốn không bị tự kỷ sở hữu. Cái bây giờ 
của sự tu tập này không đến không đi, không nhập không xuất. Chữ “bây 
giờ” không hiện hữu trước khi hành trì. Giây phút nó hiện thành gọi là bây 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 336 


giờ. Như vậy, sự hành trì của ông ngày này là hạt giống của tất cả các phật 
và sự hành trì của tất của các phật. Tất cả các phật được hiện thành và hộ trì 
bởi sự hành trì của ông. 

Do không duy trì sự hành trì của mình, ông sẽ loại ra các phật, không 
nuôi dưỡng các phật, loại ra sự hành trì, không sinh và tử đồng thời với tất 
cả các phật, không học và tu với tất cả các phật. Hoa nở và lá rụng bây giờ 
là sự hiện thành của hành trì. Mài gương hay làm vỡ gương không khác 
hơn sự tu tập này. - 

Dù cho ông có thể cố găng làm ngơ nó để che giấu ý muốn quanh co và 
chạy trốn nó, sự làm ngơ này cũng là hành trì. Đi chỗ này chỗ kia để tìm sự 
hành trì xuất hiện tương tự với nguyện vọng đối với nó. Nhưng đó giống 
như để lại phía sau kho tàng ở nhà cha mẹ thật và lang thang nghèo khổ ở 
đất khác. Lang thang qua gió nước nguy hiểm cho mạng sống của ông, ông 
không nên phế bỏ kho tàng của cha mẹ mình. Trong khi ô ông tìm kiếm theo 
cách này, pháp tạng sẽ bị thất lạc. Như vậy, không nên chênh mảng hành trì 
dù chỉ trong giây lát. 


Đắng từ phụ, Đại sư Thích-ca-mâu-ni, đã dân thân hành trì trong núi sâu 
từ lúc ngài mười chín tuổi. Lúc ba mươi tuôi, sau khi hành trì liên tục, ngài 
đạt đạo đồng. thời với tất cả chúng sinh trên trái đất rộng lớn. Đến khi ngài 
tám mươi tuổi, sự hành trì của ngài được duy trì trong núi, rừng, và chùa 
viện. Ngài không trở lại cung điện hay đòi hỏi bất cứ tài sản gì. Ngài mặc 
cùng chiếc y, cầm cùng cái bát suốt đời ngài. Từ lúc ngài bắt đầu dạy 
không hề là một mình dù là một ngày hay một giờ. Ngài không từ chối sự 
cúng dường của người và thần. Ngài nhẫn nhục với sự chỉ trích của những 
người ngoại đạo. Mặc y thanh tịnh và khất thực, cuộc đời giảng dạy của 
Phật chỉ là sự hành trì. 


Đại Ca-diếp, Tổ thứ tám [sau Bảy Phật], là người thừa kế pháp của Phật 
Thích-ca-mâu-ni. Suốt đời tổ không bao BIỜ chênh mảng dẫn thân vào 
mười hai pháp tu khổ hạnh. (1) Không chấp nhận lời mời của người, thực 
hành khất thực hàng ngày, và không nhận tiền thay cho thực phẩm. (2) Ở 
trên núi và không ở trong làng hay thành thị. (3) Không hỏi xin hay chấp 
nhận vải, nhưng lấy vải từ những người chết trong nghĩa địa, nhuộm và 
may vải thành áo. (4) Trú dưới cây ngoài đồng. (5) Ăn ngày một bữa, gọi là 
sangha asanika (6) Ngày đêm không nằm mà hành thiền và ngủ ngôi, gọi là 
sangha naishadika. (7) Chỉ sở hữu ba chiếc y mà không nhiều hơn, và 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 337 


không nằm khi mặc y. (8) Sống trong nghĩa trang hơn là trong các chùa 
viện hay nhà; ngồi thiền định và cầu đạo trong lúc nhìn những bộ xương 
người. (9) Ăn trái cây trước bữa ăn và không ăn sau đó. (11) Ngồi ở chỗ 
trống và không ham muốn ngủ dưới cây hay trong nhà. (12) Không ăn thịt 
hay kem và không thoa thân mình bằng dầu gai. 

Đây gọi là mười hai pháp tu khổ hạnh. Tôn giả Đại Ca-diếp đã không 
quay lưng hay đi lệch hướng đối với các pháp tu đó trong suốt đời mình. 
Ngay cả sau khi đích thực thọ nhận chánh pháp nhãn tạng của đức Như Lai, 
tôn giả cũng không ngừng nghỉ các pháp tu này. 

Có lần đức Phật nói, “Bây giờ ông đã già rồi. Ông nên ăn như mọi tỳ- 
kheo khác.” 

Đại Ca-diếp nói, “Nếu con không gặp được Như Lai, con vẫn còn là một 
phật độc giác, sống trong núi rừng. May mắn là con đã gặp được Như Lai. 
Đây là món quà lợi ích của pháp. Vì thế, con không thể từ bỏ pháp tu khổ 
hạnh của con và ăn giống như các vị tỳ-kheo khác.” 

Phật ngưỡng mộ quyết định của tôn giả. Một lần khác Đại Ca-diếp trông 
có vẻ kiệt sức bởi vì các pháp tu khổ hạnh, và các tỳ-kheo coi thường tôn 
giả. Lúc ấy Như Lai từ ái gọi tôn giả đến và chia nửa tòa ngồi cho tôn giả. 
Như thế, Đại Ca-diếp đã ngồi trên tòa Như Lai. Hãy biết rằng Đại Ca-diếp 
là tỳ-kheo cụ thọ nhất trong hội chúng của Phật. Không thê liệt kê hết tất cả 
các pháp tu mà tôn giả đã thực hành trong đời tôn giả. 


Hiếp Tôn giả,” người về sau trở thành Tổ sư thứ mười, suốt đời không 
nằm nghiêng bên hông khi ngủ. Mặc dù sư bắt đầu tu vào những năm tám 
mươi tuôi, sư đã thọ nhận đại pháp, một đối một. Vì sư không lãng phí một 
giây phút nào, trong ba năm sư đã thọ nhận 
chánh nhãn giác ngộ viên mãn. 

Hiếp Tôn giả đã ở trong thai cung của mẹ sáu mươi năm và sinh ra với 
tóc dài màu xám. Vì sư đã thẻ là không nằm nghiêng bên hông khi ngủ, nên 
sư được gọi là Tôn giả Hông Không Ô Nhiễm. Đề nhặt lấy một quyên kinh 
trong bóng tối, sư phát ra ánh sáng bên trong, một khả năng sư đã có từ lúc 
sinh ra. 

Khi Hiếp Tôn giả sắp xuất gia mặc áo tăng nhân vào tuổi tám mươi, một 
cậu bé trong thị trần phê bình sư, nói, “Ông vô minh. Những gì ông sắp làm 


* Hiếp Tôn giả (Ph.: Pärshava). Vị sa-môn truyền thuyết được xem là Tổ sư thứ mười của 
truyền thống Ấn Độ. Khi sư cam kết với pháp tu không nằm, sư được gọi là Hiếp Tôn giả, 
Tôn giả Hông Không Ô Nhiễm (Verenable Undefiled Sides). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 338 


chăng có nghĩa gì. Tăng nhân hành trì hai loại pháp tu: học định và tụng 
[kinh]. Ông đã quá già yếu không thê học được những thứ này. Ông sẽ chỉ 
làm lẫn lộn dòng suối thanh tịnh và ăn thực phẩm của tỳ-kheo một cách vô 
ICH,ˆ 

Nghe những lời phê bình ấy sư cảm ơn cậu bé và tái khăng định lời 
nguyện của mình: “Cho đến khi tôi nắm vững được Ba Tạng kinh điển, trở 
nên vô dục trong ba giới, thành tựu được sáu thần thông, và đạt được tám 
loại giải thoát, tôi sẽ không nằm nghiêng bên hông mình.” 

Sau đó sư không bỏ sót dù chỉ một ngày thiền quán trong khi đi, ngồi, 
hay đứng. Ban ngày sư học giáo lý và ban đêm sư tập định tĩnh. Sau ba năm 
sư nắm vững được Ba Tạng. Sư trở nên tự tại với tham dục trong ba giới, 
và đạt được sự thành thục trong ba loại tri kiến. 

Hiếp Tôn giả đã ở trong thai cung của mẹ sáu chục năm trước khi sinh 
ra. Sư đã cầu đạo trong thai cung chăng? Tám chục năm sau khi sinh, sư 
xuất gia học đạo. Như vậy là một trăm bốn chục năm sau khi sư được mẹ 
thai nghén. Mặc dù xuất sắc, sư già và yếu hơn bất cứ người nào khác. Sư 
g1à trong thai cung và sư già sau khi sinh. Tuy nhiên, sư không quan tâm sự 
phê bình của người ta và có quyết tâm không lay chuyên. Đó là tại sao chỉ 
sau ba năm công phu sư hoàn thành việc tu đạo. Khi thấy sư và được sư 
phần khích, làm sao chúng ta có thê chênh mảng công phu của mình được? 
Đừng để sự già yêu chướng ngại mình. 


Khó mà thăm dò sinh. Sự sinh này có hay không? Tuổi già này có hay 
không? Cái thấy nước dị biệt theo bốn loại chúng sinh. Chúng ta nên tập 
trung chí nguyện và công phu của mình vào việc tu đạo. Chúng ta nên hiểu 
rằng tu đạo không khác hơn thấy sinh và tử, song sự tu đạo của chúng ta 
không bị sinh và tử trói buộc. 

Ngày nay những người cực kỳ ngu ngốc đặt sang một bên công phu tu 
đạo khi họ trở thành năm mươi hay sáu mươi tuổi, ngay cả bảy mươi hay 
tám mươi. Nếu chúng ta quan tâm mình đã sống bao nhiêu tháng và bao 
nhiêu năm, đây chỉ là cái thấy giới hạn của con người, không liên quan gì 
đến việc tu đạo. Đừng quan tâm ông có còn là tráng niên hay đã giả yêu. 
Hãy nhất tâm phát nguyện học và năm vững đạo, đứng sánh vai với Hiếp 
Tôn giả. Đừng nhìn lại hay bám vào đống bụi trong nghĩa địa. Nếu ông 
không nhất tâm phát nguyện và không thức tỉnh, ai thương hại ông? Hãy tu 
tập thấy trực tiếp như ông thêm tròng mắt cho bộ xương nằm nơi hoang dã. 


Huệ Năng, người về sau trở thành Tô sư thứ sáu của Trung Hoa, là một 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 339 


tiều phu ở Tân châu, khó có thể gọi là người có học thức. Sư mắt cha khi sư 
còn rất trẻ và được mẹ già nuôi dưỡng. Sư làm việc như một tiều phu để 
phụ giúp mẹ. Khi nghe một câu kinh lúc đi qua chợ, sư đã từ giã mẹ và 
khởi hành cầu pháp. Sư là một đại pháp khí, rất hiếm có vào bát cứ thời 
nào, một hành giả xuất chúng học đạo. Xa rời người mẹ thương yêu ắt phải 
khó hơn chặt đứt cánh tay mình; đặt sang một bên bốn phận hiểu thảo 
không phải là việc làm nhẹ nhàng. 

Ném mình vào hội chúng của Hoằng Nhẫn trên núi Hoàng Mai, Huệ 
Năng giã gạo ngày đêm trong tám tháng không ngủ nghỉ. Sư thọ nhận sự 
truyền y bát đích thực vào lúc nửa đêm. Sau khi được trao phó pháp, sư tiếp 
tụ giã gạo trong tám năm, hành trình với hòn đá mài trên lưng. Ngay cả sau 
khi xuất đầu lộ diện trong thế gian và xiển dương pháp để thức tỉnh người, 
sư đã không chênh mảng hòn đá mài này. Sự hành trì của sư thực hiếm có 
trên thế gian. 


Mã Tổ ở Giang Tây đã ngồi thiền hai mươi năm và thọ nhận mật ấn từ 
Nam Nhạc. Như thế, Mã Tổ, khi thuyết pháp và độ người, đã không nói bắt 
cứ điều gì có thể làm ngã lòng bất cứ ai tu tập ngồi thiền. Bất cứ khi nào 
học có nhân mới đến, sư cũng cho phép họ mật nhận tâm án. Sư là người 
đầu tiên dẫn thân vào công tác cộng đồng và không buông lơi ngay cả khi 
sư đã già. Tông Lâm Tế hiện hành là từ Mã Tổ xuống. 


Vân Nham và Đạo Ngô cả hai cùng học với Dược Sơn. Họ cùng nhau 
lập nguyện nhất tâm học mà không đặt hông xuống giường trong bốn mươi 
năm. 

Vân Nham truyền pháp cho Động Sơn, người về sau trở thành Đại sư 
Ngộ Bồn. Động Sơn nói, “Hai mươi năm qua tôi đã là một mảnh, và tôi đã 
dân thân ngồi thiền mãi từ đó.” 

Ngày nay câu nói này được đón chào rộng rãi. 


Vân Cư, người sau này trở thành Đại sư Hoằng Giác, đã luôn luôn được 
một vị trời cũng dường thực phẩm khi sư sống trong cái am của sư gọi là 
am Tam Phong. Trong thời gian đó, Vân Cư đến tham học với Động Sơn, 
dưới sự chỉ dạy này, sư đã yên định được việc lớn của mình và trở lại am. 
Khi vị trời đem thực phẩm lại và tìm Vân Cư trong ba ngày nhưng không 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 340 


thê thấy sư. Không tùy thuộc vào sự cúng dường của trời, Vân Cư hiến 
mình hoàn toàn cho đạo lớn. Hãy tư duy chí khí tu tập của sư. 


Từ thời theo hầu Mã Tổ cho đến khi tịch, Bách Trượng, người về sau trở 
thành Thiền sư Đại Trí, sư không để một ngày nào trôi qua mà không làm 
việc với chúng tăng hay những người khác. Sư ân huệ tặng cho chúng ta 
kiêu mẫu “Một ngày không làm, một ngày không ăn.” Khi Bách Trượng đã 
già, sư vẫn lao động y như người trong lúc tráng niên. Tăng chúng quan 
tâm sư, nhưng sư không ngừng làm việc. Cuối cùng một vài học nhân giấu 
đi dụng cụ của sư trong thời kỳ làm việc. Sư từ chối không ăn ngày hôm 
đó, biểu lộ sự nuối tiếc của mình rằng sư đã không thê gia nhập công tác 
chung của cộng đồng. Đây là sự làm gương của Bách Trượng, “Một ngày 
không làm, một ngày không ăn.” Phong cách của Lâm Tế, bây giờ đã lan 
truyền rộng rãi ở Trung Hoa thời nhà Tống, cũng như phong cách của các 
tông phái khác, tiêu biểu cho sự hành trì giáo lý sâu xa của Bách Trượng. 


Hòa thượng Cảnh Thanh”” là trụ trì của chùa, sư mờ nhạt đến nỗi các 
thân trong vùng không bao giờ thây mặt sư, cũng như không nghe về sư. 


Tam Bình,” người về sau trở thành Thiền sư Nghĩa Trung, thường thọ 
nhận bữa ăn do các thân đem đên. Sau khi tương kiên với thây, sư Đại 
Điên,” Tam Bình không còn bị các thần tìm thấy nữa. 


Trường Khánh Đại An” được gọi là Qui Sơn thứ nhì. Sư nói, “Tôi sống 
ở núi Qui hai mươi năm. Tôi ăn cơm núi Qui và Ị phân núi Qui. Tôi không 
*° cảnh Thanh Đạo Phó (H.: Jingqing Daofu, Nh.: Kyöshö Dõöfu). 864-937, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Tuyết Phong Nghĩa Tồn, dòng Thanh Nguyên. Dạy ở chùa Cảnh 
Thanh, Ôn châu (Triết Giang). Sắc phong: Đại sư Thuận Đức (H.: Shunde, Nh.: Juntoku). 
“ Tạm Bình Nghĩa Trung (H.:Sanping Yizhong, Nh.: Sampei Gichũ). 781-872, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Đại Điên Bảo Thông, dòng Nam Nhạc. Dạy ở núi Tam Bình, 
Thương châu (Phúc Kiến). 
32 Đại Điên Bảo Thông (H.: Dadian Baotong, Nh.: Daiten Hötsũ). 732-824, Trung Hoa. 
Cũng gọi là Triều Châu Đại Điên (Chaochou Dadian). Người thừa kế pháp của Thạch Đầu 
Hy Thiên, dòng Thanh Nguyên. Dạy ở Linh Sơn, Triều châu (Quảng Đông). 
3 Trường Khánh Đại An (H.: Changqing Da”an, Nh.: Chökei Daian). 793-883, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Bách Trượng Hoài Hải, dòng Nam Nhạc. Được gọi là Qui Sơn thứ 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 341 


học lời của Tổ Qui Sơn [Linh Hựu] mà chỉ chăn trâu, lang thang suốt ngày 
đài.” 


Hãy biết rằng nuôi một con trâu duy nhất là duy trì tu tập sống trên núi 
Qui hai mươi năm. Tổ Qui Sơn đã học trong hội của Bách Trượng. Hãy 
tĩnh lặng suy nghĩ và nhớ những việc làm của Trường Khánh trong hai 
mươi năm đó. Có nhiều người học những lời của Qui Sơn, nhưng hành trì 
không học lời của Tổ Qui Sơn thì hiếm. 


Triệu Châu, Hòa thượng Tùng Thẩm, người. về sau trở thành Đại sư 
Chân Tế của viện Quan Âm, bắt đầu phát tâm cầu đạo vào năm sáu mươi 
mốt tuôi. Sư hành cước khắp nơi, mang theo bầu nước và tích trượng. Sư 
luôn tự nói với mình, ““a sẽ học pháp của bất cứ người nào vượt hơn ta, dù 
người ấy là đứa trẻ bảy tuổi. Ta sẽ dạy pháp cho bất cứ người nào kém hơn 
ta, dù là người ấy là ông lão tám mươi.” 

Như thê, sư đã học và lãnh hội đạo của Nam Tuyên. Đó là công phu hai 
mươi năm. Cuối cùng, khi tám mươi tuổi, sư trở thành trụ trì của viện Quan 
Âm, phía đông thành Triệu Châu. Sau đó, sư dạy người và thần bốn mươi 
năm. 

Triệu Châu không viết một chữ nào đề yêu cầu các thí chủ. Tăng đường 
thì nhỏ, phía trước và phía sau đều không có giường. Có lần, chiếc giường 
thiền bị gãy một chân. Sư thay nó bằng thanh củi đã bị cháy của lò sưởi, cột 
nó bằng sợi thừng, và dùng nó nhiều năm. Khi một tri sự hỏi xin phép làm 
cái chân mới, sư không cho phép. Hãy theo tỉnh thần của vị cổ phật này. 

Triệu Châu trở thành trụ trì sau khi thọ nhận sự truyền pháp ở những 
năm tuổi tám mươi. Đây là đích truyền chánh pháp. Người ta gọi sư là Cô 
Phật. Những người chưa thọ nhận sự truyền chánh pháp thì nhẹ cân hơn so 
với Triệu Châu. Những người trong các ông trẻ hơn tám mươi có thê còn 
hoạt động hơn Triệu Châu. Nhưng làm sao các ông trẻ hơn và nhẹ cân có 
thê bằng sư dù cho sư già như vậy? Nhớ trong tâm điều này, hãy cố găng 
trên đường hành trì. 


hai. Cũng gọi là An Lười. Khi còn trẻ sư hành cước cầu đạo cho đến gặp Hòa thượng Bách 
Trượng và kết thúc sự học. Sư huynh của sư là Qui Sơn Linh Hựu, người dựng chùa ở núi 
Qui, Đàm châu (Hồ Nam). Sau khi Qui Sơn tịch, Đại An được mời làm trụ trì ở đó. Sư dạy 
tầm quan trọng của ở yên và luyện tâm. Về sau dạy ở chùa Trường Khánh, Phước châu 
(Phúc Kiến). Thụy là Thiền sư Viên Trí (H.: Yuanzhi, Nh.: Enchi). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 342 


Trong bốn mươi năm dạy chúng, sư không tàng trữ của cải thế gian. 
Trong viện không có một hạt gạo. Như vậy, tăng nhân lượm hạt dẻ và hạt 
sồi làm thực phẩm, họ điều chỉnh giờ ăn cho phù hợp tình thế. Quả thật, 
đây là tính thần rồng voi của quá khứ. Các ông nên mong ước sự tu tập như 
thê. 


Triệu Châu có lần nói với hội chúng: “Nếu trong đời mình, các ông 
không rời bỏ tự viện và không nói trong năm hay mười năm, không ai có 
thể gọi các không là không lời. Ngay cả các phật cũng không biết làm gì 
các ông.” 


Triệu Châu diễn đạt sự hành trì theo cách này. Các ông nên biết rằng 
không nói trong năm hay mười năm có thề có vẻ như là không lời, nhưng 
bởi vì công đức của không rời bỏ tự viện và không nói, thì không giỗng như 
không lời. Phật đạo giống như thế. Người có khả năng nói nhưng không nói 
không giống như người phàm không nghe tiếng nói của đạo. Như thế, hành 
trì vô thượng là không rời bỏ tự viện. Không rời bỏ tự viện là nói đang 
buông bỏ toàn bộ lời. Đa số người ta không biết, cũng không nói, đi qua 
bên kia không lời. Không ai bắt họ không nói về nó, song họ không nói vê 
nó. Họ không khám phá hay hiểu rằng đi qua bên kia không lời là biểu hiện 
cái như thế. Đáng tiếc biết bao! 

Hãy tĩnh lặng dẫn thân hành trì không rời bỏ tự viện. Đừng đề bị gió 
đông gió tây lay chuyển sang đông sang tây. Gió nhẹ mùa xuân và trăng 
mùa thu của năm hay mười năm, chúng ta không ai biết, có tiếng rung của 
giải thoát ở bên kia thanh sắc. Tiếng nói này tự kỷ không biết, không hiểu. 
Hãy biết trân quí từng giây phút hành trì. Đừng cho rằng không nói là vô 
dụng. Ấy là vào chùa, ra chùa. Đường chim là khu rừng. Toàn thê thế giới 
là khu rừng, tự viện. 

Núi Đại Mai ở phủ Khánh Nguyên (Qingyuan). Pháp Thường là người 
Tương Dương, dựng chùa Hộ Thánh trên núi này. Khi tham học ở hội của 
Mã Tô, Pháp Thường hỏi, “Cái gì là phật?” 

Mã Tổ nói, “Tâm tức là phật.” 

Nghe lời nói này, Pháp Thường liền ngộ. 

Pháp Thường leo lên đỉnh núi Đại Mai và ở đó trong một cái am. Sư ăn 
trái thông và mặc lá sen, vì ở đó có nhiều cây sen trong một cái ao nhỏ trên 
núi. Sư hành trì ngồi thiền hơn ba mươi năm, và hoàn toàn xa lìa chuyện 
thế nhân. Không chú ý đến ngày giờ, sư chỉ thấy màu vàng và màu xanh 
của núi chung quanh. Đây là những năm thanh đạm. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 343 


Trong lúc ngồi thiền sư đặt lên đầu mình một cái tháp bằng sắt cao tám 
tác.“ Trông giống như đang đội vương miện bằng ngọc. Vì ý của sư là 
không để cái tháp rơi xuống, sư không ngủ. Cái tháp này vẫn còn được liệt 
kê như là một vật trân quí ở chùa Hộ Thánh. Sư hành trì liên tục theo cách 
này, không buông lơi. 


Sau nhiều năm, một ông tăng từ hội của Diêm Quan đến núi tìm cây để 
làm gậy. Ông tăng bị lạc đường và sau một lúc ông ta thấy mình ở trước am 
của Pháp Thường. Thấy Pháp Thường, ông tăng hỏi, “Ngài ở núi nay được 
bao lâu rồi?” 

Pháp Thường nói, “Tôi chỉ thấy núi xanh lại vàng.” 

Ông tăng hỏi, “Làm sao tôi có thể ra khỏi núi này?” 

Pháp Thường nói, “Hãy theo dòng suối.” 

Thấy Pháp Thường huyền bí, ông tăng trở về thuật lại với Diêm Quan về 
SƯ. 

Diêm Quan nói, “Khi ở Giang Tây, tôi có thấy một vị tăng như thế, 
nhưng lâu rồi tôi không nghe nói về ông ta. Đó có thể là ông ta.” 

Diêm Quan sai ông tăng đến mời Pháp Thường tới chùa. Pháp Thường 
không xuống núi và đáp lại bằng bài kệ: 


Cây tàn trong rừng lạnh. 
Gặp xuân, không đổi tâm. 
Tiểu phu trông thấy ta, 
nhưng ta làm ngơ họ. 
Thợ mộc sao tìm ra? 


Pháp Thường ở lại núi. Về sau, khi sắp di chuyên sâu hơn vào núi, sư 
làm bài kệ này: 


Mặc lá sen ao này — bất tận. 

Ăn hạt thông nhiều cây — vẫn còn. 
Bị người thê gian biết chỗ, 

Ta dời am đi xa hơn. 


Như thế, sư dời chỗ ở của mình. 
Về sau thầy sư, Mã Tổ, phái một ông tăng đến hỏi Pháp Thường, “Đại 


? Xem chú thích số 133, trang 164. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 344 


đức, khi ngài học với Mã Tổ, ngài hiểu được điều gì mà đến ở núi này?” 
Pháp Thường đáp, “Mã Tổ nói với tôi, “Tâm tức là phật.” Vì vậy tôi 
sống ở đây.” 
Ông tăng nói, “Ngày nay phật pháp khác xưa.” 
Pháp Thường nói, “Khác thế nào?” 
Ông tăng nói, “Mã Tổ nói, 'Chăng phải tâm, chăng phải phật. 
Pháp Thường nói, “Ông già ấy luôn luôn làm loạn người ta. Mặc kệ 
“chăng phải tâm, chăng phải phật.” Với tôi, tâm chăng khác hơn phật.” 
Ông tăng mang câu đáp của thập Thường về cho Mã Tổ. 
Mã Tổ nói, “Mai đã chín rồi.” 


32 


Câu chuyện này được biết rộng rãi trong giới người và trời. Thiên 
Long” là đệ tử tuyệt vời của Pháp Thường. Câu Chi,“ người thừa kế 
Thiên Long, là cháu trong pháp của Pháp Thường. Già Trí” của Triều 
Tiên truyền pháp của Pháp Thường và trở thành tổ sư đầu tiên của toàn 
nước. Tất cả các sư ở Triều Tiên là con cháu trong pháp của Pháp Thường. 

Trong khi Pháp Thường còn sống, một con cọp và một con voi theo hầu 
sư mà không chống đối nhau. Sau khi sư tịch, con cọp và con voi khiên đá 
và bùn dựng tháp cho sư. Tháp này vẫn còn ở chùa Hộ Thánh. 

Sự hành trì của Pháp Thường được nhiều sư cả trong quá khứ và hiện tại 
ngưỡng mộ. Những người không cảm kích sư là những người thiếu trí tuệ. 
Giả sử rằng phật pháp hiện diện trong sự theo đuôi danh lợi là cái thấy bị 
giới hạn và ngu ngôc. 


Pháp Diễn, Thiền sư Ngũ Tổ,” n 


*° Hàng Châu Thiên Long (H.: Hangzhou Tianlung, Nh.: Köshũ Tenryũ). Khoảng t.k. 8-9, 


Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Đại Mai Pháp Thường, dòng Nam Nhạc. Giáo lý của 
sư là luôn luôn giơ lên một ngón tay, được biết là Thiền Một Ngón Tay, nổi tiếng do được 
đệ tử của sư là Câu Chỉ lãnh hội. 

*° Kim Hoa Câu Chỉ (H.: Jinhua Juzhi, Nh.: Kinka Kutei/Gutei). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Hàng Châu Thiên Long, dòng Nam Nhạc. Câu Chi luôn luôn trả lời 
những câu hỏi về pháp bằng cách chỉ đơn gian giơ lên một ngón tay. Cũng gọi Lão Câu 
Chỉ. 

?” già Trí (H.: liazhi, Nh.: Kachi). Khoảng t.k. 8-9, Triều Tiên. Người thừa kế pháp của Đại 
Mai Pháp Thường. Dạy ở Triều Tiên. 

383 Ngũ Tổ Pháp Diễn (H.: Wuzu Fayan, Nh.: Goso Höen). Tịch năm 1104, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Hải Hội Thủ Đoan, tông Lâm Tế. Dạy ở núi Ngũ Tổ, Kỳ (Qi) châu 
(Hồ Bắc), truyền pháp của dòng Dương Kỳ. Những người thừa kế sư gồm Phật Nhãn 
Thanh Viễn, Thái Bình Huệ Cần, và Viên Ngộ Khắc Cần. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 345 


Khi khai tổ của chúng ta [Dương Kỳ] trở thành trụ trì ở Dương Kỳ, các căn nhà 
của chùa đã cũ nát, chỉ có thể cho chỗ trú gió mưa mà thôi. Trời mùa đông 
thăm thắm và tất cả các căn nhà đều rất cần được sửa chữa. Đặc biệt là tăng 
đường đã hư nát đến độ tuyết và mưa đá thành đống trên sàn ngồi và thật khó 
có chỗ nào để an định. Rất khó ngồi thiền ở đó. Các trưởng lão của chùa quan 
tâm đến độ họ đã yêu cầu Dương Kỳ cho sửa các căn nhà. 

Dương Kỳ nói,”” “Theo lời Phật dạy, đây là thời gian mà đời người suy 
giảm, các vùng đất cao và thung lũng sâu luôn luôn thay đổi. Làm sao chúng ta 
có thê có được sự thỏa mãn hoàn toàn nơi mọi vật? Thánh nhân trong quá khứ 
ngồi dưới gốc cây và hành thiền trên nên đất trơ. Đây là những tắm gương tuyệt 
vời, giáo lý tu tập tánh không thâm sâu. Các ông xuất gia học đạo và chưa quen 
với các hoạt động tay chân hàng ngày. Các ông chỉ bốn năm chục tuổi. Làm sao 
các ông có thể hưởng nhàn trong một căn nhà tiện nghi. Như vậy, Dương Kỳ 
không chấp thuận yêu cầu của họ. Ngày hôm sau, sư ngồi trên pháp tòa và trình 
với hội chúng bài kệ sau: 


Khi tôi bắt đầu sống ở đây 

trong căn nhà này với những bức tường đỗ nát, 
tất cả những thiền sàng được ngọc tuyết phủ đầy. 
Vươn vai tận cô, tôi thở dài trong bóng tối, 

nghĩ đến những người xưa ở dưới gốc cây. 


Dù cho tăng đường vẫn không sửa, tăng nhân trong áo mây và tay áo sương 
mù từ Bốn Biển Năm Hồ của Trung Hoa cũng muôn tu ở hội Dương Kỳ. 
Chúng ta nên ganh tị vì có rất nhiều người đắm mình trong đạo. Các ông nên 
nhuộm thấm tâm mình bằng những lời của sư và khắc ghi chúng nơi tai mình. 


Về sau, Pháp Diễn có lời dạy rằng, “Tu tập không vượt qua bên kia suy 


nghĩ. Suy nghĩ không vượt qua bên kia tu tập.” 


Hãy trang nghiêm năm lấy lời dạy này, suy nghĩ nó ngày đêm và đưa nó 


vào tu tập sáng chiều. Đừng giống như những người bị gió đông, tây, nam, 
bắc thôi. 


249 


Ở Nhật Bản ngay cả hoàng cung cũng không phải một lâu đài tráng lệ 


Dương Kỳ Phương Hội (H.: Yangqi Fanghui, Nh.: Yögi Höe). 993-1046, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Từ Minh Sở Viên, tông Lâm Tế. Dạy ở núi Dương Kỳ. Viên châu 
(Giang Tây). Được xem là khai tổ của phái Dương Kỳ thuộc tông Lâm Tế. Sư trở thành tăng 
nhân sau khi bị phiền phức khi làm giám thâu và bị buộc phải trốn khỏi thành. Sư dạy 
rằng ngộ tìm được trong những sự cố hàng ngày. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 346 


mà chỉ xây bằng gỗ thô, thường. Làm sao tăng nhân học đạo có thể sống 
trong một căn nhà xa hoa được? Một căn nhà như thế chỉ có thể có được 
bằng những phương cách bất chính; những trường hợp có được qua các 
phương cách thanh tịnh rất hiếm. Tôi không nói vê một cái gì đó mà các 
ông có thê đã sở hữu tồi. Nhưng đừng cô găng mua sắm một cái gì xa xỉ. 
Một cái lều tranh, một cái am gô là chỗ ở thân yêu của các bậc thánh nhân 
xưa. Những người học đạo ngày nay nên mong học sự đơn giản này. 

Mặc dù Hoàng Đé,”? Đề Nghiêu,”' và Đề Thuấn”” là những quân chủ 
thế gian ở Trung Hoa, họ đã sống trong những túp lều cỏ. Họ là những tắm 
gương tuyệt vời cho thế gian. 

Sách 77¡ Tứ ”Ở nói, “Nếu ông muốn biết việc làm của Hoàng Đề, ông 
nên xem chỗ ở của ng gọi là Cung Điện Lợp Tranh. Nếu ông muốn thấy 
việc làm của các hoàng đế Nghiêu và Thuân, ông nên xem Cung Điện 
Zongzang [?] của họ. Chỗ ở của Hoàng Đề mái lợp cỏ. Đó là lý do tại sao 
nó được gọi là Cung Điện Lợp Tranh. Chỗ ở của Nghiêu và Thuấn mái 
cũng lợp bằng cỏ. Và nó được gọi là Tổng hành dinh.” 

Hãy nhớ răng các cung điện này đều lợp bằng cỏ. Nếu chúng ta so sánh 
mình với Hoàng Đế, Đế Nghiêu, hay Để Thuấn, khoảng cách rộng hơn 
khoảng cách giữa trời và đất. Những vị vua đó đã biến những căn nhà của 
họ thành hành dinh của họ. Nếu người thế gian có thê sống trong những túp 
lều tranh, sao tăng nhân phải biến những cao ôc có vẻ đẹp nín thở thành chỗ 
ở của mình? Đó sẽ là điêu đáng xâu hỗ. Người thời xưa sống dưới gốc cây 
trong rừng. Cả người tại gia lẫn người xuất gia đều yêu mến những chỗ như 
thế. 

Hoàng Đề là đệ tử của một Đạo sĩ tên là Quảng Thành (Guang-cheng) 
sông trong một cái động gọi là Không Động (Kongdong). Nhiều vua và 
quan của Trung Hoa Đại Tổng vân noi gương Hoàng Đề. Biết rằng người 
trong cõi trần sông khiêm tốn, làm sao người xuất Ø1a có thể trần tục và tối 
tăm hơn họ? 


Trong các phật tổ trong quá khứ, nhiều vị đã thọ nhận sự cúng dường từ 
các thân. Tuy nhiên, sau khi họ đạt đạo, thiên nhãn của các thân không thây 


?®° Xem chú thích số 149, trang 183. 


Đế Nghiêu (H.: Yao, Nh.: Gyö): Nhà lãnh đạo truyền kỳ của Trung Hoa cổ đại. 

Đế Thuấn (H.: Shun, Nh.: Shun). Nhà lãnh đạo truyền kỳ của Trung Hoa cổ đại. Được 
cho là người kế vị Đế Nghiêu. 

?3 Thị Tử (Shizi). Một tập sách do Shijiao [?] viết về thời đại Chiến Quốc [503-222 trước C. 
N.], Trung Hoa. Sách chỉ còn những đoạn tản mác. 


251 
252 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 347 


họ và ma qui không còn giao thiệp với họ nữa. Hãy ý thức điều này. 

Khi các thiên và thần theo pháp tu của các phật tổ, họ có cách tiếp cận 
các ngài. Nhưng khi các phật tô hiện thành hướng thượng, các thiên và thần 
không có cách nào tìm và đến gần các ngài được. Vì thế Nam Tuyền nói, 
“Khi tôi thiếu năng lực tu trì, ma có thê tìm thấy tôi.” 

Như vậy, hãy biết rằng bị ma qui thấy có nghĩa là năng lực tu trì của ông 
còn thiếu. 


Thần bảo vệ của các ngôi chùa ở Thiên Đồng trên núi Đại Bạch Phong 
nói với Hoằng Trí, Trụ trì Chánh Giác, “Tôi biết ngài là trụ trì của chùa này 
hơn mười năm. Nhưng bất cứ khi nào tội đến phòng ngủ của ngài để xem, 
tôi hoàn toàn không thể đến được ngài.” 

Đây quả thật là một thí dụ về người đã nhập đạo. Ngôi chùa trên núi 
Thiên Đồng nguyên là một đạo quán nhỏ. Khi Hoằng Trí làm trụ trì, sư phá 
bỏ đạo quán của Đạo giáo, nhà tu của nữ đạo sĩ, trường dạy kinh sách và 
biến quần thể này thành chùa Cảnh Đức đương thời. 

Sau khi Hoằng Trí viên tịch, Vương Bá Tường,” sử quan của triều 
đình, viết tiểu sử của Hoằng Trí. Có người nói, “Ông nên ghi lại rằng 
Hoằng Trí đã phá bỏ Đạo quán, nữ tu viện, trường dạy kinh sách và biến 
quân thể thành chùa Cảnh Đức đương thời.” Bá Tường nói, “Không nên ghi 
chuyện đó, bởi vì đó không phải là một việc công đức cho một vị tăng 
làm.” Người thời đó đã đồng ý với Bá Tường. 

Hãy biết rằng một việc như thế là những gì một người thế gian có thê 
muốn làm và không nên xem là sự thành đạt của một tăng nhân. Khi nhập 
vào phật đạo, ông vượt qua bên kia người và thần của ba cõi, và ông không 
còn bị các tiêu chuẩn của người và thân trong ba cõi đo lường. Hãy xem xét 
kỹ điều này. Hãy tham học thấu triệt nó bằng thân, khẩu, ý, và những gì 
chung quanh ông. Sự hành trì của các phật tổ có năng lực vĩ đại làm thức 
tỉnh người và thần, tuy nhiên, họ không biết rằng họ được nó trợ giúp. 


Trong hành trì đạo của các phật tổ, đừng quan tâm chuyện ông là sa môn 
vĩ đại hay khiêm tốn, ông sáng láng hay u tối. Hãy vĩnh viễn từ bỏ danh lợi 
và đừng bị vạn duyên trói buộc. Đững lãng phí thời gian trôi qua. Hãy dập 
tắt lửa trên đỉnh đầu mình. Đừng chờ đợi đại ngộ, vì đại ngộ là trà và cơm 


? Vương Bá Tường (H.: Wang Boxiang, Nh.: Õ Hakusõ). 1106-1173, Trung Hoa. Nhà văn 


và quan chức của triều đình. Tác giả của Tiểu sử Thiền sư Hoằng Trí. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 348 


của sự hoạt động hàng ngày. Đừng ước mong vượt qua ngộ, vì vượt qua 
ngộ là viên ngọc ân mình trong tóc ông. 

Nếu ông có nhà, hãy lìa khỏi nhà. Nếu ông có người thân yêu hãy lìa 
khỏi họ. Nếu ông có danh, hãy buông bỏ danh. Nếu ông có lợi, hãy trốn 
khỏi lợi. Nếu ông có ruộng, hãy bỏ ruộng đi. Nếu ông có bà con, hãy xa rời 
họ. Nếu ông không có danh và lợi, hãy đứng bên ngoài chúng. Tại sao ông 
không giữ sự tự tại với chúng, trong khi những người đã có danh và lợi cần 
từ bỏ chúng? Đây là con đường duy nhất của hành trì. 

Hãy từ bỏ danh lợi trong đời này và triệt để thực hành một điều duy nhất 
là sự hành trì quảng đại của đời sống lâu dài của Phật. Sự hành trì này sẽ 
được hành trì hộ trì. Hãy thương yêu và kính trọng thân, tâm, tự kỷ của ông 
dân thân vào sự hành trì này. 


Đại Từ, Thiền sư Hoàn Trung,” nói, “Nói mười thước không bằng làm 
một thước. Nói một thước không bằng làm một tắc.” 

Có thê là Đại Từ đang cảnh báo người thời sư đừng làm ngơ hành trì và 
đừng quên làm chủ phật đạo. Tuy nhiên, sư không nói rằng nói mười thước 
là không có giá trị, mà đúng hơn là thực hành một thước có năng lực vĩ đại 
hơn. Sự so sánh giữa nói và làm không giới hạn ở một thước hay mười 
thước. Giống như núi Tu-di và hạt anh túc. Tu-di tiết lộ toàn thê tầm cỡ của 
nó. Giây phút của đại hành trì là như vậy. Đây không phải là đang nói với 
chính mình mà là nói với Hoàn Trung [Thế Giới Vô Biên]. 


Động Sơn, Đại sư Ngộ Bổn, nói, “Hãy nói những gì không thể làm. Hãy 
làm những gì không thê nói.” 

Đây là lời do cao tổ nói. Nó có nghĩa là làm chứng minh cách nói và có 
cách nói tiếp cận làm. Như vậy, ông làm cả ngày trong khi nói cả ngày. 
Ông làm những gì không thể làm và nói những gì không thê nói. 


Vân Cư, Đại sư Hoăng Giác, đã thương lượng lời của Động Sơn bảy tám 
cách, nói, “Vào lúc nói, không có cách nào đê làm. Vào lúc làm, không có 


®” Đại Từ Hoàn Trung (H.: Daci Huanzhong, Nh.: Daiji Kanchũ). 780-862, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Bách Trượng Hoài Hải, dòng Nam Nhạc. Hoàn tục trong lúc Vũ 
Tông ngược đãi Phật giáo, nhưng về sau trở thành tăng nhân và dạy ở núi Đại Từ, Hàng 
châu (Triết Giang). Hoàn Trung có nghìa là “Thế Giới Vô Biên.” Thụy là Đại sư Tính Không 
(H.: Xingkong, Nh.: Shökũ). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 349 


cách nào để nói.” 

Lời của sư cho thấy rằng không phải không có làm hay không có nói. 
Vào lúc nói, ông không rời chùa trong đời ông. Vào lúc làm, ông gội đầu và 
xin Tuyết Phong cạo đầu cho ông. Ông không nên lãng phí thì giờ nói hay 
thì giờ làm. 


Từ những thời xa xưa, các phật tổ đã nói, “Sống một trăm năm mà 
không gặp phật không sánh được với sống một ngày mà phát quyết tâm cầu 
đạo.” 

Đây không phải chỉ là lời nói của một hay hai vị phật; những lời nói ấy 
đã được tất cả các phật nói và làm. Trong vòng sinh tử trong vạn kiếp, một 
ngày hành trì là một viên ngọc sáng nơi chùm lông, tắm gương xưa của 
sinh bình đăng và tử bình đăng. Ấy là một ngày hoan hỉ. Chính năng lực 
hành trì hoan hi. 

Khi năng lực hành trì của ông không đủ và ông chưa thọ nhận xương và 
tủy của các phật tổ, ông không quí thân tâm của các phật tổ, hay ông không 
nhận lấy niềm hoan hỉ trước mặt các phật tổ. Dù mặt, xương, và tủy của các 
phật tổ có vượt qua đi hay không đi và vượt qua đến hay không đên, chúng 
luôn luôn được truyền qua một ngày hành trì. Vì thế, mỗi ngày đều có giá 
trị. Một trăm năm sống vô ích là một quãng thời gian đáng tiếc, một đời ân 
hận là một cái xác sống. Nhưng dù cho ông chạy quanh quân như một tên 
đầy tớ của thanh và sắc một trăm năm, nếu ông đạt được một ngày hành trì, 
thì không những ông đạt được sự tu hành của một trăm năm mà còn làm 
tính ngộ người khác một trăm năm. Thân sông của một ngày này là một 
thân sông để tôn kính, một sắc tướng đề tôn kính. Nếu ông sống một ngày 
hòa hợp với hoạt động của các phật, một ngày này được xem là thù thăng 
như nhiều kiếp sống. 

Ngay cả khi ông không chắc chắn, đừng dùng một ngày này theo cách 
lãng phí. Nó là một kho tàng trân quí hiếm có. Đừng so sánh nó với một 
viên ngọc không lồ. Đừng so sánh nó với viên ngọc sáng của một con rồng. 
Các bậc thánh nhân xưa trân quí một ngày này hơn mạng sông của mình. 
Hãy im lặng phản chiếu điều này. Có thê tìm được một viên ngọc của rồng. 
Có thể mua được một viên ngọc khổng lồ. Nhưng trong một trăm năm 
không thể tìm lại được một ngày này một khi nó đã mắt. Phương tiện thiện 
xảo gì có thê lấy lại được một ngày đã trôi qua? Không một tài liệu lịch sử 
nào ghi lại phương tiện nào như thế. Không lãng phí thời gian là chứa chuỗi 
ngày tháng qua bên trong cái túi da không rỉ chảy của ông. Như thế, các bậc 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 350 


thánh nhân và những người trí tuệ thời xưa trân quí từng giây phút, từng 
ngày, và từng tháng hơn tròng mắt họ hay đất nước họ. Lãng phí thời gian 
qua là bị lẫn lộn và ô uế trong thế giới danh lợi trôi nổi. Không để mắt thời 
gian qua là ở trong đạo vì đạo. 

Một khi ông rõ ràng, đừng chênh mảng một ngày nào. Toàn tâm làm vì 
đạo và nói vì đạo. Chúng ta biết rằng các phật tổ xưa không chênh mảng 
công phu mỗi ngày. Hãy phản chiếu điều này hàng ngày. Hãy ngồi gần một 
cửa sô sáng và phản chiếu điều này, vào những ngày dịu ngọt và đầy hoa. 
Tại sao những giây phút thời gian ấy đánh cắp công phu của ông? Đáng tiếc 
thay! Thời gian mất đi của ông là tất cả bởi vì sự chếnh mảng tu tập của 
ông. Nếu ông không thâm mật với chính mình, ông sẽ phật ý với chính 
mình. 

Không phải các phật tổ thiếu bổn phận và sự ràng buộc với gia đình, mà 
các ngài đã bỏ họ. Không phải các phật tổ không bị những môi quân hệ 
ràng buộc, mà các ngài đã để chúng ra đi. Dù cho ông bị các mối quan hệ 
ràng buộc, ông không thể giữ được chúng. Nếu không ném bỏ những bổn 
phận và dính mắc gia đình, những bổn phận và dính mắc gia đình ây sẽ 
ném bỏ ông. Nếu ông muốn ấp ủ những bổn phận và dính mặc gia đình, thì 
ấp ủ chúng. Ấp ủ những bổn phận và dính mắc gia đình có nghĩa là tự tại 
với chúng. 


Nam Nhạc, Hòa thượng Hoài Nhượng, người về sau trở thành Thiền sư 
Đại Huệ, đến học với Lục tổ Huệ Năng, và là thị giả của Tổ trong mười lăm 
năm. Sư thọ nhận đạo và phương tiện, như người thọ nhận bình nước từ 
một bình nước khác. Nên mong ước một tấm gương thời xưa như thế. 

Mười lăm năm ấy phải có nhiều gió rét. Dù vậy, Nam Nhạc nhất tâm 
theo đuổi tham học. Đây là tắm gương cho các thế thệ sau. Không có than 
trong lò sưởi lạnh, sư ngủ một mình trong phòng trống. Không có đèn vào 
những tối mùa hè, sư ngồi một mình ở cửa số. Không một mảnh kiến thức 
hay một nửa hiểu biết, sư đến được chỗ vô công dụng hạnh, vô học. Đây 
không khác nào hành trì. Vì Nam Nhạc đã bỏ tâm tham danh yêu lợi, sư chỉ 
đơn giản tích lũy năng lực hành trì ngày này sang ngày khác. Đừng quên ý 
nghĩa của điều này. Câu nói của sư với Huệ Năng, “Nói ra thì chăng 
nhằm,” nói lên tám năm hành trì của sư. Sự hành trì như thế là hy hữu trong 
suốt quá khứ và hiện tại, tạo khát vọng cho người trí và cả người bất trí. 


Hương Nghiêm, người về sau trở thành Thiền sư Trí Nhàn, tu đạo với 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 351 


Qui Sơn. Khi Trí Nhàn cô gắng kiếm một câu nói về ngộ, sư không thể nào 
tìm được dù cho đã nhiều lần cố gắng. Thống khổ, sư đốt các kinh và luận 
của mình, và bám lấy việc phục vụ ăn uống trong nhiều năm. Rôi sư leo lên 
núi Wudang [Vũ Đang?], thăm di tích của Huệ Trung, Quốc sư Đại Chứng 
ở Nam Dương, và dựng một cái am ân cư ở đó. Một hôm khi sư đang HHớ 
đường, một viên sỏi bay lên và chạm vào một cây tre. Nghe tiếng “cắc” 
vang lên, sư hốt nhiên đạt ngộ. 

Sau này sư trở thành trụ trì chùa Hương Nghiêm và giữ sự hành trì một 
y một bát. Sư sống cuộc sống kín đáo trong ngôi chùa của đá và suối phi 
thường này, và hiếm khi rời núi. Nhiều chỗ sư tu tập vẫn còn ở đó. 


Lâm Tổ về sau trở thành Đại sư Huệ Chiếu, người thừa kế Hoàng Bá, 
ở trong hội Hoàng Bá ba năm. Sau khi tập trung công phu học đạo, theo sự 
khuyến. khích của sư huynh là Trần Tôn túc ở Mục châu,“” sư hỏi Hoàng 
Bá ba lần về đại ý phật pháp. Sư nhận sáu chục gậy, nhưng không buông lơi 
quyết tâm. Sư được bảo đến tham kiến Đại Ngu”Ở và được đại ngộ. Đây là 
kết quả tham học của sư với hai vị tôn sư, Hoàng Bá và Trần Mục châu. 

Lâm Tế và Đức Sơn được gọi là những anh hùng của tòa tổ. Nhưng làm 
sao Đức Sơn có thể sánh với Lâm Tế? Lâm Tế quả thực phi thường. Những 
người bình thường trong thời sư vượt hẵn những người xuất sắc trong thời 
chúng ta. Người ta nói rằng Lâm Tế đã toàn tâm nỗ lực và sự hành trì của 
sư phi thường. Không ai trong chúng ta có thê đoán được nó thế nào. 


Khi Lâm Tế ở hội Hoàng Bá, sư trồng bách hương và tùng với Hoàng 


®° Lâm Tế Nghĩa Huyền (H.: Linchi Yixuan, Nh.: Rinzai Gigen). Tịch năm 867, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Hoàng Bá Hy Vận, dòng Nam Nhạc. Dạy ở chùa Lâm Tế, Trấn 
châu (Hà Bắc). Nổi tiếng vì giáo lý hét và năng động. Được xem là người sáng lập tông Lâm 
Tế, một trong Năm Tông của Thiền Trung Hoa. Thụy là Đại sư Huệ Chiếu (H.: Huizhao, Nh.: 
Eshöð). 

®” Mục Châu Đạo Minh (H.: Muzhou Daoming, Nh.: Bokushũ Dõmyõö). 780-877, Trung 
Hoa. Cũng gọi là Trần Tôn túc, theo họ của sư. Người thừa kế pháp của Hoàng Bá Hy Vận, 
dòng Nam Nhạc. Dạy hơn một trăm học nhân ở chùa Long Tĩnh (Longxing), Mục châu 
(Triết Giang). Rồi sư từ giả học nhân và làm dép rơm để phụng dưỡng mẹ. 

®Š Cao An Đại Ngu (H.: Gaoan Dayu, Nh.: Köan Gaigu). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. Người 
thừa kế pháp của Qui Tông Trí Thường (Guizong Zhichang), dòng Nam Nhạc. Sư dạy ở Cao 
An, Rui [?] châu (Giâng Tây), nơi đây lời dạy của sư là lợi khí góp phần vào sự đạt ngộ của 
Lâm Tế Nghĩa Huyền, người sáng lập tông Lâm Tế. Sư cũng là thầy của Mạt Sơn Liễu 
Nhiên, nữ Thiền sư nổi bật nhất trong Thiền tông thời kỳ đầu. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 352 


Bá. Hoàng Bá hỏi sư, “Sao chúng ta lại trồng nhiều cây như thế trong núi 
sâu này? 

Lâm Tế nói, “Thứ nhất, để làm đẹp cảnh quanh chùa. Thứ nhì, để làm 
tiêu mốc cho đời sau.” Rồi sư động cuốc xuống đất hai lần. 

Hoàng Bá giơ gậy lên nói, “Đó là lý do tôi cho ông ba chục gậy.” 

Lâm Tế thở một hơi dài sâu. 

Hoàng Bá nói, “Khi ông thọ nhận giáo lý của ta, nó sẽ hưng thịnh trên 
thế gian. 


Như vậy, hãy biết rằng khi trồng bách hương và tùng sau khi đạt đạo, họ 
mang cuôc trên tay. Khi ông thọ nhận giáo lý của ta, nó sẽ hưng thịnh trên 
thể gian là kết quả của việc này. Truyền từ người đến người và chỉ thắng 
vào thí dụ trồng cây xưa này. Cả Hoàng Bá và Lâm Tế đều trồng cây. 

Trong quá khứ Hoàng Bá đã có sự hành trì gia nhập với những người 
làm việc ở chùa Đại An và quét dọn các đường [phòng]. Sư quét phật điện 
và pháp đường. Sư không chờ sự hành trì lau chùi tâm và lau chùi đèn. Đó 
là lúc sư gặp Bùi Tướng quốc. „ 


Hoàng đề ,Tuyên Tông ”“” nhà Đường là con trai thứ nhì của Hoàng đề 
Hiến Tông.” ' Vua sáng ngời từ lúc còn trẻ. Vua thích ngồi trong tư thế hoa 
sen [kiết- -già] và ngôi thiền trong cung. 

Hoàng để Mục Tông” là anh của Tuyên Tông. Khi Mục Tông trị vì, 
Tuyên Tông đến phòng có ngai vua, ngôi trên ngai vào lúc sáng sớm và giả 
vờ chào hỏi quần thần. Các quan thấy vậy nghĩ rằng Tuyên mất trí, tâu 
chuyện với Hoàng đề. Thấy thế, Mục Tông đánh lên đầu Mục Tông và nói, 
“Em à, em thừa hưởng những phẩm tính tuyệt vời của dòng họ nhà mình.” 
Lúc đó Tuyên Tông mười ba tuổi. 


® Bùi Tướng quốc ( Nh.: Hai Shökoku). Tức Bùi Hưu (H.: Pei Xiu, Nh.: Hai Kyũ). 797-870, 
Trung Hoa. Đệ tử tại gia của Hoàng Bá Hy Vận, dòng Nam Nhạc. Bùi cũng học với các sư 
khác, gồm cả Qui Sơn. Người biên soạn Truyền Tâm Pháp Yếu của Hoàng Bá. 

?° Tuyên Tông (H.: Xuanzong, Nh.: Sensö). Hoàng đế thứ mười sáu của nhà Đường. Trị vì 
những năm 846-859. Bị cháu là Vũ Tông đối xử tàn nhẫn, vua rời bỏ hoàng cung và trở 
thành một người lang thang. Khi là tăng Đại Tông (Dazong), vua học với Hương Nghiêm 
Trí Nhàn, tông Quy Ngưỡng. Sau khi đăng quang, vua hủy bỏ sự ngược đãi Phật giáo của 
Vũ Tông. 

?* Hiến Tông (H.: Xianzong, Nh.: Kensö). Hoàng đế thứ mười một của nhà Đường, Trung 
Hoa. Trị vì 805-820. 

? Mục Tông (H.: Muzong, Nh.: Bokusö). Hoàng đế thứ mười hai của nhà Đường, Trung 
Hoa. Trị vì 820-824. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 353 


Vua Mục Tông qua đời vào năm thứ tư niên hiệu Trường Khánh [825]. 
Vua có ba con trai: Cảnh, Văn, và Vũ. Cảnh Tông?693 thừa kế ngôi vua 
nhưng qua đời ba năm sau đó. Một năm sau, Văn được đăng cơ, các quan 
nôi loạn và thay Văn bằng Vũ. Tuyên, chưa được lên ngôi, sông ở quê của 
người cháu trai. Vũ gọi Tuyên là “người chú đần độn.” 

Vũ ở ngôi vua vào niên hiệu Hội Xương (Huichang, 841-846], khi nhà 
vua cấm Phạt giáo. Một hôm vua triệu Tuyên đến, bảo đánh Tuyên đến bất 
tỉnh và phạt ngâm trong nước tiêu vì tội đã leo lên ngai của Mục Tông một 
thời gian lâu trước kia. Tuyên bị đem bỏ trong vườn ngự uyền. Khi tỉnh lại, 
Tuyên rời bỏ quê nhà. Cải trang, Tuyên gia nhập vào hội chúng của Hương 
Nghiêm, Thiền sư Trí Nhàn, cạo đầu và trở thành sa di. Tuy nhiên, Tuyên 
không thọ đầy đủ các giới. 

Là một sa di, Tuyên hành cước đến nhiều nơi khác nhau với thầy, 
Hương Nghiêm. Khi đến Lô Sơn, Hương Nghiêm viết một bài kệ bên cạnh 
một thác nước ở đó: 


Nước xói vách núi và nên vào đá không ngừng. 
Dù từ xa ta đã biệt thác cao bao nhiêu. 


Hương Nghiêm có găng khiêu khích để xem Tuyên trưởng thành như 
thê nào. 
Tuyên thêm một bài kệ: 


Làm sao ngăn được suối trong thung lũng? 
Như những cơn sóng lớn, nó sẽ đên tận đại dương. 


Thấy những dòng này, Hương Nghiêm nhận ra Tuyên không phải là 
người tầm thường. Về sau, Tuyên đến hội Diêm Quan, Quốc sư Tễ An ở 
Hàng châu, và làm thư ký của chùa. Lúc đó Hoàng Bá là thủ tọa. Như thế, 
Tuyên đã chia xẻ giường thiền với Hoàng Bá. 

Khi Hoàng Bá đến phật điện lễ bái Phật, viên thư ký nhập bọn và nói, 
“Không cầu phật. Không cầu pháp. Không cầu tăng. Sao trưởng lão lễ bái?” 

Đáp lại, Hoàng Bá tát sa-di thư ký và nói, “Không cầu phật. Không cầu 
pháp. Không câu tăng. Nên chúng ta lễ bái như thế này.” 

Rồi Hoàng Bá lại tát sa-di. 

Tuyên nói, “Thô lỗ quá.” 

? cảnh Tông (H.: Jingzong, Nh.: Keisö). Hoàng đế thứ mười ba của nhà Đường, Trung 
Hoa. Trị vì 824-826. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 354 


Hoàng Bá nói, “Ở đây thế nào là đúng? Làm sao chú có thể nói là thô 
bạo?” và lại tát một cái nữa. 

Tuyên 1m lặng. 

Sau khi Vũ Tông hết trị vì, Tuyên hoàn tục và lên ngôi. Vua ngừng sự 
ngược đãi Phật giáo của Vũ Tông và tái lập Phật giáo. 

Trước khi được đăng quang làm hoàng đế, vua từ bỏ vương quốc của 
vua cha và du hành rộng rãi, toàn tâm tu đạo. Người ta nói rằng trong khi 
làm hoàng đế, nhà vua hoan hỉ tu tập ngồi thiền ngày đêm. Sau khi cha qua 
đời và sau khi anh qua đời, Tuyên quả thực là một người lang thang đáng 
thương. Nhà vua đã bị cháu trai của mình, Vũ Tông, ra lịnh trừng phạt và 
đánh đập. Nhưng nhà vua đã không bỏ tâm nguyện của mình và tiếp tục tu 
tập. Sự hành trì chân thực của nhà vua là một tắm gương tuyệt vời, hiễm 
thấy trong lịch sử. 


Tuyết Phong, Hòa thượng Nghĩa Tôn, người sau này trở thành Đại sư 
Chân Giác, không bao giờ buông lơi sự ngôi thiền ngày đêm từ lúc phát 
tâm cầu đạo. Trong cuộc hành cước lâu dài và viếng nhiều tự viện, sư 
không phân biệt gì cả mà chỉ treo gậy và tham gia tu tập. Sư không buông 
lơi nỗ lực và hoàn toàn biến mắt trong ngồi thiền. Sau đó, sư dựng một ngôi 
chùa không trang trí trên núi Tuyết Phong. 


Khi Tuyết Phong bắt đầu tham học với các sư, sư hành cước đến Động 
Sơn chín lần và đến Đầu Tử “““ ba lần. Nỗ lực của sư phi thường đến nỗi 
các thầy ngày nay khuyến khích hành trì, thanh tịnh và trang nghiêm, họ 
dùng “Chí khí cao vời của Tuyết Phong” làm tấm gương. 

Mặc dù Tuyết Phông chậm lụt không khác những người khác, sư sáng 
ngời vô song. Đây là nhờ sự hành trì của sư. Các ông, những người theo 
đạo ngày nay, nên tự làm sạch mình bằng tuyết của Tuyết Phong [Núi 
Tuyết]. Nếu các ông im lặng phản chiếu sức mạnh CƠ bắp của Tuyết Phong 
tham học ở các chùa khác nhau, các ông sẽ thấy rằng nó không khác hơn 
sức mạnh của xương tinh thần mà sư mang theo từ các đời trước. 


?“ pầu Tử Đại Đồng (H.: Touzi Datong, Nh.: Tösu Daidð). 819-914, Trung Hoa. Người thừa 


kế pháp của Thúy Vi Vô Học, dòng Thanh Nguyên. Đại Đồng sống và dạy trong thầm lặng 
ở núi Đầu Tử, Thư châu (An Huy), hơn ba mươi năm, nhưng nhiều hành giả đã tìm thấy sư 
ở đó và đến tham học với sư. Sư bảo tăng chúng: “Không có sự huyền bí nào có thể so 
sánh được với chính mình.” Trong thời dân chúng bất an, một bọn cướp múa dao xông 
vào chùa, sau khi nghe bài thuyết pháp an tĩnh của Đầu Tử, sư cởi y áo để lại làm vật cúng 
dường cho họ. Thụy của Đầu Tử là Đại sư Từ Tế (H.: Ciji, Nh.: Jisai). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 355 


Ngày nay các ông gia nhập vào hội chúng của các sư khác nhau duy trì 
đạo, và các ông muốn thọ nhận giáo huấn, khó mà tìm được cơ hội. Không 
chỉ hai mươi hay ba mươi cái túi da, mà một trăm hay một ngàn bộ mặt tất 
cả đều ham muốn trở về với chân nguyên. Ngày của bàn tay dẫn dắt của các 
sư chấm dứt lúc mặt trời lặn. Buổi tối giã gạo đi rất nhanh. Vào lúc các sư 
thuyết giảng pháp, các ông có thê thiếu mắt Và tai; Sự thấy và nghe của các 
ông có thê bị ngăn chặn. Khi các ông sẵn sàng, thời gian của thầy các ông 
có thể chấm dứt. Trong khi các bậc tôn sư trưởng thượng VÕ tay Cười, các 
ông những người mới thọ giới và ít thâm niên có thể có khó khăn ngay cả 
việc gia nhập hội chúng ở cuối chiếu. 

Có những người vào và những người không vào nội thất. Có những 
người nghe và những người không nghe những lời cốt yếu của các sư. Thời 
gian qua nhanh hơn tên bắn. Đời mong manh hơn giọt sương. Ngay cả khi 
các ông đã có thầy, các ông có thê không có khả năng học với họ. Khi các 
ông muốn học với thầy, các ông có thê không có thầy. Cá nhân tôi đã thấy 
và nghe những trường hợp như th. 

Mặc dù các bậc đại sư đều có năng lực biết người, hiếm khi có mối quan 
hệ tốt với thầy và trở nên thâm mật trong khi tu dưỡng đạo. Khi Tuyết 
Phong tham kiến Động Sơn và Đầu Tử, sư đã có lúc khó khăn. Chúng ta 
tất cả có thể đồng cảm với chí khí hành trì pháp của sư. Những người 
không học hay tu sẽ đầy hối tiếc. 


Hiệu đính xong ngày mười tám, năm thứ nhất, niên hiệu Nhân Trị (Niji) 
11243]. [Đạo NguyênJ.””“ 


? Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên, với David Schneider. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 356 


31B. HÀNH TRÌ, PHẢN HAI 
(GyöjI, Ge: Hành trì, Hạ) 


Bà-đè-đạt-ma từ Án Độ đến Trung Hoa theo yêu cầu của thầy tổ, Tôn giả 
Bát-nhã-đa-la. Gió tuyết khắc nghiệt biết bao suốt cuộc hành trình ba năm 
của tố! Vô số sóng biển lớn, đưới mây mù, khi tổ dong thuyền hướng về 
một xứ sở chưa biết! Cuộc hành trình này vượt ra ngoài sức tưởng tượng 
của những người chấp trước thân mạng. 

Sự hành trì này chỉ vì bi tâm và quyết tâm vĩ đại truyền pháp cứu độ 
chúng sinh mê hoặc của tổ. Nó là sự hành trì bởi vì thế giới bình đẳng nơi 
pháp được truyền, bởi vì toàn thê thế giới mười phương là chánh đạo, và 
bởi vì toàn thê thế giới mười phương là toàn thể thê giới mười phương. Chỗ 
nào chăng phải là cung điện của Bồ-đề đạt-ma? Cung điện nào có thể cản 
trở được sự tu đạo của tô? 

Như thế, Bồ-đề-đạt-ma đã rời Ấn Độ. Vì lời nguyện của tổ là cứu độ 
chúng sinh mê hoặc, tổ không có nghĩ ngờ hay sợ hãi nào. Vì những gì tổ 
thê hiện là sự tu hành bình đăng đề cứu độ chúng sinh mê hoặc, tổ không có 
nghi ngờ hay sợ hãi nào. Nói lời giã biệt với đất nước của vua cha, nhà vua, 
tổ dong buồm trên con thuyền lớn qua Nam Hải và vào Quảng Châu. Mặc 
dù có nhiều người trên thuyền, kể cả những tăng nhân tùy tùng của tổ, 
không một ký sự nào về chuyến đi còn tồn tại. Không ai biết những gì xảy 
ra với đoàn người cùng đi. 


Vào ngày hăm mốt, tháng chín, năm thứ tám niên hiệu Phổ Thông 
[Putong, 527 sau C.N.] của vương quốc Lương, Thống đốc Quảng Châu, 
Tiêu Ngang,“ chính thức đón tiếp Bồ-đề-đạt-ma. Thi hành nhiêm vụ của 
mình, ông đã trình tâu với Lương Vũ Đề về chuyện Bồ-đẻ-đạt-ma đến. Ấy 
là ngày mồng một tháng mười. Duyệt tấu chương với lòng vui mừng, 
Lương Vũ Đế””” phái sứ thần đến mời Bồ-đề-đạt-ma đến hoàng cung. 

Bồ-đề-đạt-ma đến kinh đô Kim Lăng (Jingling) yết kiến Vũ Đế. 

Vũ Đề nói, “Từ khi trở thành hoàng đế, trẫm đã xây chùa, chép kinh, và 
phê chuẩn sự thọ giới của nhiều tăng nhân hơn con số trầm có thể đếm 
được. Như thế có công đức gì không?” 


?*8 Tiáu Ngang (H.: Xiaoang, Nh.: Shögð). Khoảng t.k. 6, Trung Hoa. Thống đốc tỉnh Quảng 


châu, nước Lương, người đã đón tiếp Bồ-đề-đạt-ma khi sư đến. 

?' Lương Vũ Đế (H.: Liang Wudi, Nh.: Ryõ Butei). Người sáng lập vương quốc Lương ở 
phía nam. Trị vì 502-549. Được xem là một người đã đối thoại với Bồ-đề-đạt-ma khi sư 
đến Trung Hoa. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 357 


Bồ-đè-đạt-ma nói, “Không công đức.” 

Vũ Đề nói, “Vì sao vậy?” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Đây là những thành tựu nhỏ của người và thần, sẽ 
trở thành nguyên nhân của ham muốn. Đó giống như những cái bóng của 
sắc tướng và không thật.” 

Vũ Đề nói, “Thế nào là công đức thật.” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Khi trí thanh tịnh viên mãn, tánh không tịch. Công 
đức như thế không thể đạt được bằng việc làm của thế gian.” 

Vũ Đề nói, “Thế nào là đệ nhất thánh đế?” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Rỗng thênh, không thánh.” 

Vũ Đề nói, “Đối diện với trẫm là ai?” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Không biết.” 

Hoàng đề không hiểu. Bồ-đè- đạt-ma biết rằng duyên không hợp và thời 
gian chưa chín muồi. Như thế, tổ im lặng ra đi vào ngày mười chín tháng 
mười và đến phía bắc sông Dương Tử. 

Tổ đến Lạc Dương (Luoyang) của nước Ngụy (Wei) vào ngày hăm ba 
tháng mười một cùng năm. Tổ dừng lại tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, 
nơi đây tổ im lặng nhìn vách ngày này qua ngày khác. Nhưng Hoàng đề 
Hiếu Minh (Xiaoming) của nước Ngụy không biết sự hiện diện của tô và 
không xấu hỗ vì sự không biết đó. 

Bỏ-đề-đạt- -ma thuộc giai cấp chiến sĩ ở nam Ấn Độ, một hoàng tử của 
một vương quốc lớn, nơi các phong tục rắc rối đã phát triển. Trái lại, các 
phong tục của vương quốc Ngụy nhỏ ắt có vẻ không văn minh trong mắt 
của Bô-đề-đạt-ma, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tổ. Tổ không bỏ 
đất nước hay người dân. Mặc dù tổ bị nhà sư Bồ-đê-lưu-chi (Bodhiruchi) 
công kích, tổ không đề phòng cho mình, cũng không ghét nhà sư kia. Sư 
không tức giận vì ý xấu của Luật sư Quang Thống“ mà chỉ đơn giản làm 
ngơ. 

Mặc dù Bồ-đề-đạt-ma đã làm nhiều việc xuất sắc, tổ thường bị xem là 
một Tam Tạng pháp sư bình thường hay một học giả về kinh và luận bởi vì 
sự thiếu hiểu biết và tâm trí hẹp hòi của một vài tăng nhân ở Trung Hoa. 
Người ta nghĩ Bồ-đề-đạt-ma thuyết giảng pháp môn của Thiền tông. Họ 
không thấy sự khác nhau giữa chánh giáo và giáo lý của các luận sư học 


giả. 


®8 quang Thống Huệ Quang (H.: Guangtong Huiguang, Nh.: Közu Ekö). 468-537, Trung 


Hoa. Luật sư biện hộ cho luật bốn phần. Một trong những tăng nhân cố ý buộc tội và đè 
ép Bô-đề-đạt-ma. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 358 


Bồ-đè-đạt-ma là người thừa kế đích thực thứ hăm tám của Phật Thích- 
ca-mâu-ni. Tổ đã rời bỏ vương quốc lớn của vua cha để cứu độ những 
chúng sinh mê hoặc ở nước phía đông. Ai có thê sánh với tổ? Nếu tổ không 
từ Ấn Độ đến, làm sao chúng sinh ở Trung Hoa có thê thấy và nghe chánh 
pháp của Phật? Họ sẽ bị mắc kẹt với vô số danh và sắc. Bây giờ, một ít 
người hồ [người nước ngoài] như chúng ta, những người có lông và sừng, 
có thể nghe chánh pháp. Hôm nay, ngay cả nông dân và thôn làng có thể 
thấy và nghe nó bởi vì sự hành trì của Bồ-đề-đạt-ma đã du hành đến Trung 
Hoa. 

Trung Hoa kém văn minh hơn Ấn Độ nhiều. Các phong tục của họ 
không tốt như Ấn Độ. Một thánh nhân xuất sắc như Bồ-đè- đạt-ma, đã thọ 
nhận và bảo trì kho tàng giáo pháp, sẽ không phiền phải đi, nêu tổ không có 
hạnh đại nhẫn nhục và đại từ bi. Không có nơi nào được thiết lập đề tu 
hành, và ít người ở Trung Hoa sẽ có khả năng thâm định một bậc chân 
thiện tri thức. 

Bồ-đề-đạt-ma ở Tung Sơn chín năm. Người ta gọi tổ là Bà-la-môn nhìn 
vách. Các sử gia sau này liệt kê tổ là hành giả học thiền định. Nhưng đó 
không phải là toàn bộ sự thật. Tổ một mình truyền chánh pháp nhãn tạng, từ 
phật đến phật, từ người thừa kế đến người thừa kế. 


NN. 269 „› To. 
Trong Lâm Gian Lục “” của Thạch Môn”” viết: 


Bồ-đề-đạt-ma ban đầu đến viếng nước Lương rồi nước Ngụy. Rồi sư đến 
Tung Sơn và gác gậy yên nghỉ ở chùa Thiếu Lâm, nơi sư chỉ đơn giản ngồi 
yên quay mặt nhìn vách. Đó không phải là từng bước tu tập học thiền định. 
Trong một thời gian đài người ta không thể đoán tại sao sư làm như vậy, vì thế 
họ xem Bồ-đề-đạt-ma là hành giả học thiền định. 

Bây giờ, thiền định chỉ là một trong các hoạt động của Thiền. Nó không bao 
gồm toàn “bộ sự tu hành của một bậc thánh. Nhưng những người ghi lại lịch sử 
thời đó xếp sư vào hàng những hành giả học thiền định và nhập chung sư cùng 
với những người tu tập tĩnh chết như cây mục tro tàn. Bậc thánh không giới hạn 
ở thiền định, song không trái nghịch với thiền định. Ấy giống như bói kinh 


? Lâm Gian Lục (H.:Linjianlu, Nh.: Rinkan roku). Một biên tập những câu chuyện về Phật 


giáo Thiền tông của Giác Phạm Huệ Hạo, cũng gọi là Thạch Môn, tông Lâm Tế, Trung Hoa. 

St Thạch Môn (H.: Shimen) cũng gọi là Giác Phạm Huệ Hạo (H.: liaofan Huihao, Nh.: 
Kakuan Eköõ). 1071-1128, Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Chân Tịnh Khắc Văn 
(Zhenjing Kewen), tông Lâm Tế. Dạy ở chùa Thanh Lương, Rui [?] châu (Giang Tây) nhưng 
bị các tăng nhân khác tố cáo nhầm và bị tù bốn lần. Sau khi được tha ra, sư sống ở Xiangxi 
[?] (Hồ Nam) và tập trung vào việc viết lách. Tác giả của các sách bao gồm Lâm Gian Lục. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 359 


Dịch (liing)”' không giới hạn ở âm và dương, song không mâu thuẫn với âm 
và dương. 

Khi Lương Vũ Đề gặp Bồ-đề-đạt-ma, Hoàng để hỏi, “Thế nào là đệ nhất 
thánh đế?” Bồ-đề-đạt-ma nói, “Rỗng thênh, không thánh.” Hoàng đề hỏi thêm, 
“Đối diện trầm là ai?” Bồ-đề-Đạt-ma nói, “Không biết.” Nếu sư không quen 
thuộc với ngôn ngữ bản địa, sư sẽ không giao lưu một cách thông thạo như vậy. 


Như thế, rõ ràng là Bồ-đề-đạt-ma đã di chuyển từ Lương đến Ngụy. Tổ 
đến Tung Sơn và ở lại chùa Thiếu Lâm. Mặc dù tổ ngồi tĩnh lặng mặt nhìn 
vách, tổ không dính dáng gì với cái gọi là học thiền định. Mặc dù tổ không 
mang theo một cuốn kinh nào, tổ là chân sư truyền chánh pháp. Tuy nhiên, 
các nhà viết sử không hiểu đã xếp tổ vào phân khúc các tô học thiền định. 
Đây là sự ngu xuân nhất, đáng thương. 


Khi Bồ-đề-đạt-ma đến Tung Sơn, một ông tăng giống như chó đã sủa sư. 
Thương thay! Ngu ngốc thay! Với cái tâm gì người ta không trả ơn lòng từ 
của sư? Trong cõi thế gian, có những người không quên trả ơn lòng tử tế 
của người khác. Người ta gọi họ là những người có đức. Lòng từ vĩ đại của 
Bồ-đè-đạt-ma vượt quá lòng tử tế của cha mẹ. Bi tâm của tổ vượt qua bên 
kia lòng hiểu thảo. 

Sự sinh thấp kém của những người Nhật thực là kinh ngạc, nếu chúng ta 
nghĩ về nó. Không sinh ra ở trung tâm thế giới, chúng ta không thấy miền 
đất thịnh vượng. Chúng ta chưa thấy thánh nhân cũng chưa thây người trí. 
Ở đất nước chúng ta, Nhật Bản, chưa có ai lên cõi trời. Chúng ta tất cả đều 
ấu trĩ. Từ thời lập quốc của chúng ta, không có ai dẫn dắt người phàm. 
Chúng ta chưa bao giờ nghe có người nào làm thanh tịnh quốc gia, vì 
không ai biết thế nào là thanh tịnh và thế nào là bất tịnh. Chúng ta không 
quen thuộc với âm và dương, hay với trời, đất, và người. Thế thì làm sao 
chúng ta có thể hiểu được sự chuyên biến của ngũ hành? Sự vô minh này 
do không biết thanh và sắc ngay trước mắt chúng ta mà ra. Nó là kết quả 
của không biết các kinh, không có chân sư đề học. 

Không có chân sư, chúng ta không biết kinh có mấy chục quyền, có mấy 
trăm bài kệ, có mấy ngàn lời. Chúng ta chỉ đọc những khía cạnh xa xôi của 
bài viết, thay vì hiểu nghĩa cốt yếu của hàng ngàn bài kệ và hàng vạn lời 
[kinh]. Chúng ta đi đến chỗ biết các kinh văn cổ là kết quả sự mong ước 


? Kịnh Dịch hay Dịch kinh (H.: ljing, Nh.: Eki Kyö). Triết lý Trung Hoa cổ đại về sự thay đổi 


và hành động của con người, gồm cả các phương pháp tiên đoán [thường gọi là bói dịch]. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 360 


giáo lý đích thực của chúng ta. Khi chúng ta mong muốn giáo lý xưa, các 
kinh xưa xuât hiện. 


Những người khai sáng các triều đại Hán và Ngụy ở Trung Hoa — Cao tổ 
và Thái tô — hiểu những bài sắm của trời và truyện ý bằng. hình tướng đất. 
Khi chúng ta sáng tỏ những lời nói của họ, thì hiểu được nền tảng của trời, 
đất, và người. Những người không gặp được sự hướng dẫn của những vị 
lãnh đạo hiền đức như thế thì không biết những gì hoàng để thực sự phục 
vụ hay bậc cha mẹ họ thực sự phục vụ. Là bề tôi hay con cái, họ để mất 
viên ngọc quí và lăng phí thời gian. Sinh trong một gia đình như thế, họ 
không có quyên quản lý, và bám lấy những địa vị nhỏ bé. Như thế, quốc gia 
bất tịnh, hiểm khi biết được sự thanh tịnh của nó. Vì chúng ta có đời sông 
thấp kém ở một miền đất xa xôi như Nhật Bản, không nghe thấy chánh 
pháp của đức Như Lai, thì bám vào sự sống của thân này để làm gì? Tại sao 
chúng ta bám vào sự sống của thân này, và chúng ta hiến mình cho cái gì? 

Những người có đời sống đạo đức và cao quí không nên bám vào nó vì 
bất cứ điều gì, ngay cả vì pháp. Điều này cũng đúng với những người có 
đời sống thấp kém. Mặt khác, nếu những người có đời sống thấp kém hiến 
mình đi theo đạo pháp, đời sống của họ có giá trị hơn đời sống của các thần 
cõi trời, chuyển luân vương, các thần của trời và đất, hay chúng sinh trong 
ba giới. 

Bây giò, Bồ-đề-đạt-ma, Tổ sư thứ nhất của Trung Hoa, là con trai thứ ba 
của vua nước Hương Chí phía nam Ấn Độ. Là một hoàng tử của một hoàng 
1a, có bối cảnh quí tộc, tổ được kính trọng. Nhưng ở đất nước Trung Hoa 
xa xôi, người ta không biết kính trọng tổ như thế nào. Họ không có nhang, 
hoa, chỗ ngôi của hoàng gia, hay cung điện cho tô. Nhật Bản thì còn hơn là 
một vách núi đứng xa, nơi không ai biết làm cách nào tôn vinh một hoàng 
tử của một quốc gia vĩ đại. Dù cho học cách thức, chúng ta có thể khó nắm 
vững được những cách thức ấy. Cách tôn vinh một lãnh chúa khác với cách 
tôn vinh một vị hoàng tử; cách này ít nghi thức hơn cách kia. Nhưng ở đây 
chúng ta không thể nói được sự khác nhau, vì chúng ta không biết các mức 
độ quí tộc ngay cả ở nơi chúng ta. Vì không biết sự khác nhau, chúng ta 
không biết các mức độ quí tộc của chúng ta. 

Bồ-đề-đạt-ma là một người thừa kế pháp, hăm tám đời từ Phật Thích-ca- 
mâu-nI. Sau khi đạt đạo, tâm quan trọng của tổ gia tăng. Một bậc đại thánh, 
người đáng tôn kính nhất, tổ theo yêu cầu của thầy sư truyền pháp để cứu 
độ chúng sinh và không bám giữ thân mạng. Ở Trung Hoa họ đã không 
thấy một người con của phật, một người thừa kế đích thực, cũng không có 
ai thọ nhận sự đối diện truyền thụ của các tổ từ người đến người. Không có 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 361 


người nào gặp được một vị phật trước khi Bồ-đề-đạt-ma xuất hiện. Không 
một vị phật nào khác hơn các con cháu của tổ xuất hiện ở Trung Hoa sau 
đó. 

Có thê gặp Phật khi hoa ưu đàm nở là vào lúc hoa nở. Người ta có thể 
đếm số năm đề mong sự kiện này. Nhưng việc Tổ sư thứ nhất từ Ấn Độ đến 
sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Song những ai tự gọi mình là con cháu của 
các tổ giống như người ở nước Chu trân quí một viên đá màu lục tầm 
thường, nghĩ nó là bích ngọc. Không thể phân biệt bích ngọc khác với đá, 
họ nghĩ răng các sư của kinh và luận ngang hàng với Bồ-đề-đạt-ma. [Họ 
nghĩ] như vậy là bởi vì cái học có giới hạn và cái hiểu nông cạn của họ. 
Những người không nhận ra hạt giống bát-nhã đích thực thì không trở 
thành con cháu của đạo tổ. Họ lang thang quanh quân trên những con 
đường quanh co của danh và khái niệm. Buồn thay! 


Ngay cả sau thời Phổ Thông của vương quốc Lương cũng có những tăng 
nhân đi đến Án Độ. Vì lý do gì? Việc ấy hoàn toàn ngu ngốc. Bởi vì nghiệp 
quá khứ bắt thiện, họ lang thang đây đó trên đất lạ. Từng bước một họ đi 
trên những con đường quanh co lăng nhục pháp. Từng bước một họ càng đi 
xa đất mẹ của họ. Họ được lợi gì bằng cách đến Án Độ? Họ chỉ mang lấy 
những khổ nhọc du hành qua những núi và nước. Vì họ không biết chân 
nghĩa của những giáo lý đã được mang đến từ Ấn Độ và phật pháp đã được 
truyền sang đông đến Trung Hoa, họ lạc mất ở Ấn Độ. 

Mặc dù họ được cho là cầu phật pháp, họ thiếu chánh nguyện vì phật 
pháp, và vì thế ngay cả ở Ấn Độ họ cũng không gặp được chân sư, mà chỉ 
gặp được các sư của kinh và luận. Lý do là mặc dù ở Ấn Độ có chân sư, 
người cầu thiếu chánh tâm cầu chân pháp thì không thể tìm được. Chúng ta 
chưa bao giờ nghe nói về những người đã đến Ân Độ và đã gặp được chân 
sư. Nếu họ đã làm được như thế, họ sẽ nói về điều đó. Nhưng bởi vì họ 
không đi, họ không nói về nó. 

Cũng vậy, ở Trung Hoa, có nhiều tăng nhân tùy thuộc vào kinh luận 
không cầu chánh pháp, ngay cả sau khi Bồ-đề-đạt-ma đã từ Ấn Độ đến. 
Mặc dù họ đọc kinh luận, họ vô minh về nghĩa của kinh luận. Hành trạng u 
tối này đến không những từ nghiệp hôm nay mà còn từ các nghiệp bất thiện 
trong quá khứ. Trong đời này, họ không học chánh giáo của Như Lai, 
không được sự đối diện truyền thụ của Như Lai chiếu sáng, không hiện 
thành tâm phật của Như Lai, và không lắng nghe gia phong của tất cả các 
phật. Thật đáng tiếc. 

Có nhiều người như thế ở các triều đại Tùy, Đường, và Tống. Nhưng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 362 


nếu là những người đã có lần nuôi dưỡng hạt giống bát-nhã vào cửa một 
cách vô ý, họ được giải thoát khỏi việc đếm cát và trở thành con cháu của 
Bồ-đèề-đạt-ma. Họ là những người có căn cơ thù thắng, những người cao 
nhất trong hàng cao, những người của hạt giống lành, trong khi những 
người vô minh chỉ ở mãi trong các am kinh và luận. 

Vì thế, chúng ta nên ngước nhìn vào giáo lý thâm sâu mà Bồ-đè-đạt-ma 
mang đến từ Ấn Độ mà không tránh né hay không thích con đường dốc 
đứng. Chúng ta có nên để dành cái túi da hôi tanh của mình cho mục đích 
gì khác? 


Hương Nghiêm nói: 


Trăm phương, nghìn ké, 

thân bụi trong mồ. 

Đừng nói tóc bạc không lời. 

Nó là thông điệp suối vàng gửi đến. 


Như thế, dù cho ông có tạo trăm phương nghìn kế để tự cứu ông, cuối 
cùng ông sẽ biến thành bụi trong nắm mồ. Hơn nữa, bị một ông vua và 
quần thần của một nước nhỏ lẻo lái, ông chạy đông chạy tây, với hàng ngàn 
khó nhọc và hàng vạn khổ đau của thân và tâm. Ông hiến mạng sông của 
mình cho sự trung thành, ngay cả đến độ theo vua xuống mồ. Một tương lai 
bị những nhiệm vụ thế gian là những đám mây mù u tối lèo lái. Từ xưa 
nhiều người đã bị những cuộc theo đuổi nhỏ bé chiếm giữ và đã từ bỏ mạng 
sống của mình. Những mạng sống con người đó có thê cứu được, khi họ có 
thê trở thành những bình chứa đạo. 

Bây giờ ông gặp được chánh pháp, hãy tham học nó dù cho ông phải từ 
bỏ mạng sống hàng trăm hàng ngàn kiếp. Tại sao ông từ bỏ mạng sống của 
mình vì những người nhỏ bé không xứng đáng thay vì hiến mình cho phật 
pháp quảng đại và thâm sâu? Người trí cũng như người bất trí không nên do 
dự trong quyết định này. Hãy tĩnh lặng suy nghĩ. Khi chánh pháp không 
truyền bá, ông không thê gặp được nó dù cho ông hiến mạng sống của mình 
cho nó. Hãy nguyện cho mình gặp được chánh pháp ngay bây giờ. Hãy cảm 
thấy xấu hô vì mình không cống hiển mạng sống của mình cho chánh pháp. 
Nếu có gì hỗ thẹn, ấy là điều này. 

Như vậy, cảm kích món quà vĩ đại của Bồ-đề-đạt-ma là sự hành trì ngày 
này. Đừng nhìn lại sự sống của thân mình. Đừng bám vào những nghĩa vụ 
và tình yêu thương của thế gian đặt ông thấp hơn chim và thú. Dù cho ông 
bám vào tình yêu thương đó, ông không thê duy trì nó mãi mãi. Đừng bám 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 363 


giữ ngôi nhà của gia đình mà nó giống như rác ấy. Dù cho ông rút lui vào 
nơi đó, nó không thê là nơi trú tối hậu của ông. 

Các phật tô trí tuệ thời xưa buông xả bảy loại báu và cả ngàn tôi tớ, bỏ 
lại phía sau lầu ngọc và gác son. Họ xem những thứ xa xỉ này như nước dãi 
như phân. Những hành động của các phật tổ xưa nêu gương lòng từ ái của 
các ngài. 

Ngay cả một con chim sẻ bị bệnh cũng nhớ lòng từ thiện của người đã 
chăm sóc nó, và đã tặng một vòng bích ngọc mang lời tiên đoán một tương 
lai cát tường. Một con rùa bị bắt không quên lòng từ thiện của người đã 
giúp thả nó ra, và phô bày hình rùa của nó nơi tất cả các con dấu mà người 
ây được ủy nhiệm. Buồn thay cho một số kẻ có bộ mặt người nhưng thiếu 
đức hạnh của những sinh vật này! 

Khả năng thấy phật và nghe pháp của ông ngay bây giờ là kết quả của 
sự hành trì từ bi của mỗi vị phật tổ. Không có sự truyền từ người này đến 
người khác của các phật tổ, làm sao pháp đến với chúng ta ngày nay? Ông 
nên báo ơn lòng từ thiện khi thọ nhận một câu, một pháp. Pháp vô thượng 
vĩ đại, chánh pháp nhãn tạng, còn từ thiện nhiều hơn biết bao? Làm sao ông 
không trả ơn pháp với lòng biết ơn? Ông nên thê giao cho ngày này các 
kiếp sống của mình, mà chúng có thê là vô lượng như cát sông Hằng. 

Xác thân ông, hiến cho pháp, nên được tôn kính bằng lễ bái và cúng 
dường, hết đời này đến đời khác. Một cái xác như thê là những gì thần và 
long vương kính trọng, bảo vệ, và ngưỡng mộ vì lý do hiển nhiên. Trong 
một thời gian dài ở Ấn Độ đã có một phong tục của người Bà-la-môn là bán 
và mua đâu lâu, bởi vì ở đó người ta tôn kính công đức đầu lâu của những 
người tu tập pháp. Nếu ông không dâng hiến sự sống của thân ông cho đạo 
ngay bây giờ, năng lực tu tập pháp sẽ không đến. Hoàn toàn nhập vào mà 
không giữ lại sự sông của thân ông là làm thuần thục sự tu tập pháp của 
mình. Rồi đầu lâu của ông sẽ được tôn kính. Nhưng ai lễ bái đầu lâu của 
ông nếu ông không hiến mình cho đạo? Ai muốn bán hay mua một cái đầu 
lâu như thế tìm được ở ngoài đồng? Ông sẽ hối tiếc khi thần thức của ông 
nhìn lại ngày này, nếu ông không hiến mình cho đạo. 

Một con quỉ đánh vào xương cái xác của nó vì những việc làm bất thiện 
trong quá khứ, và một vị thần lễ bái bộ xương của mình vì những hành 
động thiện trong quá khứ của mình. Khi nghĩ đến lúc thân ông biến thành 
bụi hay bùn, ông nên quan tâm đến các thế hệ tương lai mà không quan tâm 
đến mình. Rồi, những người thấy hài cốt của ông sẽ xúc động rơi lệ. Dù cho 
ông biến thành bụi hay bùn, để lại cái đầu lâu mà người ta có thê muốn 
tránh, ông sẽ rất may mắn nếu ông dắn thân vào sự hành trì phật pháp chân 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 364 


chánh. 

Như thế, đừng sợ khổ vì lạnh. Sự khổ vì lạnh không bao giờ nghiền nát 
được đạo. Hãy chỉ quan tâm đến việc không tu tập. Thiếu tu tập đề lại cho 
người ta bị phân chia và chướng ngại đạo. 

Phật đã chấp nhận sự cúng dường lúa mạch cho ngựa làm thức ăn cho 
mình. Các bậc thánh nhân thời xưa sống bằng cây đuôi chồn trên núi. Đây 
là những tắm gương tuyệt vời cho cả phật và cư sĩ. Đừng giống như con qui 
tìm máu và sữa. Trọn ngày dấn thân hoạt động là hành trì của tất cả các 
phật. 


Huệ Khả,” người về sau trở thành Đại sư Chánh Tông Phổ Giác, Tổ sư 
thứ nhì của Trung Hoa, ngay cả thần và quỉ cũng ngưỡng mộ. Sư là một bậc 
thầy đức cao, một người tâm trí rộng, tăng tục đều kính trọng. 

Sư sống lâu ở kinh đô Lạc Dương và đọc rộng. Hiếm khi gặp được một 
người như thế. Sư hiểu cao đức trọng. 

Một hôm một vị thần hiện ra trong mộng của sư và nói, “Đây không 
phải là nơi để ở lại nếu ngài muốn gặt quả. Đạo lớn không xa. Ngài nên đi 
về phương nam.” 

Hôm sau sư bị nhức đầu kịch liệt và xin thầy, Thiền sư Bảo Tĩnh ở 
Hương Sơn”” gần Lạc Dương, giúp sư giải tỏa. Lúc ấy một giọng nói từ 
trên trời vang lên, “Đây không phải là chứng nhức đầu thông thường. Ông 
đang được thay xương đổi cốt.” 

Huệ Khả kể cho Bảo Tĩnh giấc mộng của sư. Nhìn đầu sư, thấy có năm 
chỗ nhọn nhô ra, Bảo Tĩnh nói, “Con có tướng cát tường, cho thấy con có 
định duyên chứng ngộ. Thông điệp của vị thần ấy bảo con đi về phương 
nam ắt có nghĩa là Bồ-đề-đạt-ma, đại hành giả ở chùa Thiếu Lâm, là thầy 
của con.” 

Vị thần đã nói với Huệ Khả là vị thần hộ trì cho sự hành đạo vô tận của 
SƯ. 

? Đại Tổ Huệ Khẻ (H.: Dazu Huike, Nh.: Taiso Eka). 487-593, Trung Hoa. Tên húy là Thần 
Quang. Người thừa kế pháp của Bồ-đề-đạt-ma. Tổ sư thứ hai của Thiền Trung Hoa. Theo 
truyền thuyết, khi sư đến tham kiến Bồ-đề-đạt-ma ở chùa Thiếu Lâm và xin chỉ dạy, Bồ- 
đề-đạt-ma không đáp. Cuối cùng, trong khi đang đứng trong tuyết, Huệ Khả chặt đứt 
cánh tay mình và dâng lên Bô-đề Đạt-ma làm dấu hiệu bày tỏ lòng chân thành của mình. 
Như thế, sư nhận được sự chỉ dạy. Về sau, dạy ở kinh đô phía bắc nước Tề (Hà Bắc). Thụy 
của sư là Đại sư Chánh Tông Phổ Giác (H.: Zhengzong Pujiao, Nh.: Shöshũ Fukaku). 

#3 Hương Sơn Bảo Tĩnh (H.: Xiangshan Baojing, Nh.: Közan Höjö). Khoảng t.k. 6, Trung 
Hoa. Dạy ở Hương Sơn, Lạc Dương (Hà Nam). Đã gửi Huệ Khả đến tham học với Bồ-đề- 
đạt-ma. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 365 


Theo chỉ dạy của Bảo Tĩnh, Huệ Khả đến tham kiến Bồ-đề-đạt-ma ở 
Thiếu Thất Phong. Ấy là một đêm mùa đông trời lạnh buốt, người ta nói là 
mồng chín tháng chạp. Ngay cả không có mưa lớn hay tuyết, vào một đêm 
đông như thế ở trong núi sâu, người không thể đứng ngoài cửa được. Ấy là 
một mùa khủng khiếp khi tiếng tre nứt kêu rắc rắc. Một trận tuyết lớn bao 
phủ toàn bộ các ngọn núi. Huệ Khả tìm lối đi trong tuyết. Ai biết được mức 
độ khó nhọc của sư? 

Cuối cùng, Huệ Khả đã đến được chỗ ở của Bồ-đề-đạt-ma, nhưng không 
được phép vào. Bồ-đề-đạt-ma không quay lại. Suốt đêm Huệ Khả không 
ngủ, ngôi, hay nghỉ ngơi. Sư đứng kiên trì cho đến bình minh. Tuyết đêm 
dường như không chút từ bi, chồng chất cao hơn và chôn sư đến tận thắt 
lưng. Mọi giọt nước mắt của sư đều đóng băng. Thấy nước mắt mình đóng 
băng, sư càng nhỏ thêm nước mắt. Nhìn thân mình, sư tự nghĩ, “Quá khứ có 
người cầu đạo, nghiền xương, lấy tủy, vắt máu nuôi người chết đói. Người 
khác trải tóc trên bùn cho Phật đi qua. Người khác nữa gieo mình xuông 
vách núi nuôi cọp. Họ như thế. Vậy ta là ai?” Như thế, tâm nguyện của sư 
trở nên mạnh hơn. 

Người học ngày nay không nên quên lời của Huệ Khả 1o như thế. Vậy 
ta là ai? Nêu chúng ta quên, chúng ta sẽ chết đuối trong vô số kiếp. Như 
thế, Huệ Khả nói với chính mình theo cách này, làm mạnh thêm tâm 
nguyện vì pháp của sư. Sư không đề tâm việc bị tuyết vùi lấp. Khi chúng ta 
tưởng tượng sự thử thách dựng tóc của cái đêm dài đó, chúng ta cảm thấy 
kinh sợ. 

Vào bình minh, Bồ-đẻ-đạt-ma chú ý và hỏi, “Ông tìm gì? Sao ông đứng 
trong tuyết lâu như vậy?” 

Nước mắt chảy nhiều hơn, Huệ Khả nói, “Con chỉ ước mong là ngài từ 
bi mở cửa cam lộ đề tỉnh ngộ nhiều chúng sinh.” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Đạo vô thượng, không thể nghĩ bàn của tất cả các 
phật là phải tu tập khó nhọc và liên tục trong nhiều kiếp, lâu dài. Ông phải 
chịu đựng những gì không thê chịu đựng được. Nhưng nếu với đức nhỏ, trí 
nhỏ, và tâm tùy tiện, kiêu mạn mà ông ước mong chân thừa, thì ông sẽ nhọc 
công vô ích.” 

Lúc ấy Huệ Khả được khích lệ. Bồ-đèề-đạt-ma không chú ý, sư lấy con 
dao bén, cắt đứt cánh tay của mình, và dâng lên Bồ-đề-đạt-ma. 


Lúc ấy Bồ-đè-đạt-ma biết rằng Huệ Khả là một pháp khí, và nói, “Khi 
các phật trước câu đạo, các ngài từ bỏ thân tướng vì pháp. Bây giờ tôi thây 
ông quyết tâm, ở đây mời ông theo đuôi đạo.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 366 


Như thế, Huệ Khả đã vào nội thất của Bồ-để-đạt-ma, theo hầu Tổ với 
đại tỉnh tấn trong tám năm. Huệ Khả quả thật là một tấm gương và là một 
đạo sư vĩ đại cho người và thần đi theo. Ở Ấn Độ và Trung Hoa, người ta 
chưa từng nghe nói đến một sự đại tinh tấn như thế. Khi đến với “mim 
cười”, ông nên tham học với Đại Ca-diếp. Và khi đến với được tủy, ông 
nên tham học với Huệ Khả. 


Khi im lặng phản chiếu, chúng ta biết rằng dù cho Bô-đề-đạt-ma từ Ấn 
Độ đến hàng ngàn lần mà không có sự hành trì của Huệ Khả thì sẽ không 
có số học nhân và hành giả to lớn ngày nay. Bây giờ, khi chúng ta thấy và 
nghe chánh pháp, chúng ta nên bày tỏ lòng biết ơn Huệ Khả. Đa số cách 
bày tỏ lòng biết ơn có thể không đúng trọng điểm. Chỉ từ bỏ thân mạng ông 
thì chưa đủ. Một lâu đài không đủ kiên có, có thê bị người khác lấy đi hay 
tặng nó cho một gia đình nào đó. Có thê đem thân mạng cho vô thường, 
cho lãnh chúa, hay cho một cách không ngay thăng. Vì thế, trong những 
cách này không cách nào là cách hiến dâng thích hợp. Sự hành trì, hết ngày 
này đến ngày khác, là cách tỏ lòng biết ơn thích hợp nhất. 

Điều này có nghĩa là ông tu tập liên tục, không lãng phí một ngày nào 
trong đời ông, không dùng nó cho riêng ông. Vì sao như vậy? Đời ông là 
kết quả của sự hành trì từ quá khứ. Ông nên tỏ lòng biết ơn tức thì. Buồn và 
đáng xâu hồ thay vì lãng phí cái thân mà nó đã được lợi ích từ sự hành trì 
của các phật tổ, bằng cách trở thành tên nô lệ của gia đình, và đầu hàng 
những cái phù hoa mà không chú ý đến sự sa đọa. Hay, đã nhằm lẫn đem 
thân hiến cho tên cướp khủng khiếp đó, con qui danh lợi. 

Nếu ông từng xem danh và lợi là có giá trị, thì hãy từ bi với danh và lợi. 
Nếu ông từ bi với danh và lợi, ông sẽ không cho phép chúng phá hại cái 
thân có thể trở thành phật tổ. Từ bi với gia đình và thân nhân cũng giống 
như vậy. Đừng nghĩ răng danh và lợi là bóng ma và ảo ảnh, mà hãy xem 
chúng như là chúng sinh. Nếu không từ bi với danh và lợi, ông sẽ tích lũy 
nghiệp bất thiện. Chánh nhãn của tham học là như vậy. 

Những người có suy nghĩ ở thế gian tỏ lòng biết ơn khi nhận được vàng, 
bạc, hay những vật quí hiếm có. Họ cũng tỏ lòng biết ơn khi nhận được 
những lời nói tử tế. Ai có thê quên được món quà to lớn thấy và nghe chánh 
pháp vô thượng của đức Như Lai, khi ý thức rằng đây chính là kho tàng hy 
hữu của một kiếp sống? Xương và sọ của những người không quay lưng 
với sự hành trì này đã được thờ phượng trong các ngôi tháp bảy báu, nhận 
sự kính trọng và cúng dường của người và thần. Khi ông trở nên ý thức về 
một món quà to lớn như thế, ông nên chú ý đền đáp ngọn núi từ thiện ấy, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 367 


mà không cho phép đời mình biến mắt như giọt sương trên cỏ. Đây là hành 
trì. Năng lực tu hành này là chính ông tu hành như một phật tô. 

Tổ sư thứ nhất và Tổ sư thứ nhì của Trung Hoa không dựng chùa, vì thế 
các ngài không bận bịu với việc cắt cỏ. Các tô sư thứ ba và thứ tư cũng vậy. 
Như thế các ngài vẫn tự tại với các nhiệm vụ quản lý. Các Tổ sư thứ năm 
và thứ sáu không xây chùa riêng. Thanh Nguyên và Nam Nhạc cũng vậy. 


Thạch Đầu ngồi thiền trên một tảng đá lớn nơi sư đã làm một am cỏ. Sư 
ngồi liên tục ngày đêm không ngủ. Mặc dù sư không làm ngơ công việc, sư 
không ngừng ngôi thiền suốt ngày. Ngày nay con cháu của thầy sư, Thanh 
Nguyên, trải rộng ra khắp Trung Hoa, làm lợi ích cho người và trời. Hai 
dòng Vân Môn và Pháp Nhãn hiện thời cũng là con cháu của Thạch Đầu. 


Khi Đạo Tín, người về sau trở thành Thiền sư Đại Y, Tổ sư thứ tư của 
Trung Hoa, được mười bốn tuổi, sư gặp Tăng Xán, Tổ sư thứ ba của Trung 
Hoa, và làm công quả chín năm. Sau khi thừa kế chánh pháp của các phật 
tổ, Đạo Tín giữ tâm mình và không ngủ với hông trên chiếu gần trọn sáu 
chục năm. Trong sự chỉ dạy của mình, sư không phân biệt thù và bạn, vì thế 
đức của sư thù thắng nơi người và thần. 

Vào năm thứ mười sáu niên hiệu Chân Quan [Zhenguan, 642], Hoàng đế 
Thái Tông, ngưỡng mộ đạo vị của Đạo Tín, thỉnh sư đến kinh đô, muốn thử 
nghiệm màu sắc pháp của sư. Đạo Tín cung kính khước từ ba lần, nói sức 
khỏe không tốt. Vào lần triệu kiến thứ tư, Hoàng để ra lệnh cho sứ giả 
chém đầu Đạo Tín nếu sư từ chối nữa. Sứ giả gặp sư và truyền ' lại lệnh của 
hoàng để cho sư. Hoàn toàn bình thản, Đạo Tín chìa cô ra săn sàng cho 
kiếm chém. Xúc động cực độ, vị sứ giả trở về kinh tâu với hoàng đề, hoàng 
để càng ngưỡng mộ Đạo Tín hơn nữa. Hoàng để tỏ lòng cảm kích bằng 
cách gửi ban cho Đạo Tín một món quà bằng lụa hiếm có. 

Như thế, sự hành trì của Đạo Tín, không bị ràng buộc với thân mạng 
như là thân mạng và cô gắng tránh trở nên thân cận với vua quan, là điều 
ngàn năm khó gặp. Bởi vì Hoàng đề Thái Tông chỉ là một vị vua, Đạo Tín 
không có gì trái nghịch với nhà vua. Nhà vua ngưỡng mộ Đạo Tín bởi vì sư 
không tiếc thân mạng mình và nguyện chịu chết. Đạo Tín tập trung vào sự 
hành trì của sư, không phải không có lý do mà vì xem trọng quãng thời gian 
Ấy. So với khuynh hướng hiện thời trong thời suy đôi này khi nhiều người 
cô tìm ân sủng của các hoàng đề, Đạo Tín ba lần từ chối yêu cầu của hoàng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 368 


để là việc phi thường. 

Vào ngày mồng bốn, tháng chín nhuận, năm thứ hai niên hiệu Vĩnh Huy 
(Yonghun) [6ŠT |, trong khi Hoàng đề Cao Tông” trị vì, Đạo Tín dạy đệ tử, 
nói “Tất cả sự vật đều giải thoát, các ông nên gìn giữ tâm mình và dạy các 
thế hệ vị lai.” 

Nói xong, sư ngôi ung dung thị tịch. Sư đã bảy mươi hai tuổi. Người ta 
xây cho sư một ngôi tháp trên núi. Ngày mồng tám, tháng tư năm sau, cửa 
tháp tự mở ra, và bên trong tháp, thân sư trông giống như lúc còn sống. Từ 
đó các đệ tử của sư để cửa mở. 

Hãy biết lời Đạo Tín nói: 7á: cả sư vật đêu giải thoát. Đó không phải là 
tất cả sự vật là không hay tất cả sự vật là tất cả sự vật, mà tất cả sự vật đều 
giải thoát. Đạo Tín đã có sự hành trì trước khi và sau khi vào tháp. Cho 
rằng tất cả chúng sinh đều chết là cái nhìn hạn hẹp. Cho rằng người chết 
không nhận thức là cái thấy giới hạn. Đừng theo những quan niệm này khi 
ông học đạo. Có thể có những người vượt qua bên kia chết. Có thể có 
những người chết nhận thức. 


Huyền Sa, người về sau trở thành Đại sư Tông Nhất, người huyện Mân, 
Phước châu. Sư họ Tạ và tên húy là Sư BỊ. Sư thích thả câu từ khi còn bé. 
Sau này sư tự nuôi mình bằng cách câu cá trên một chiếc thuyền nhỏ trên 
sông Nam Đài. Đầu niên hiệu Hàm Thông [Xiangtong, 860-874] nhà 
Đường, khi â Ấy sư ba mươi tuôi, sư có sự thôi thúc từ bỏ trần giới. Vì thế sư 
đã bỏ lại thuyền câu, đến tham kiến Phù Dung, Thiền sư Linh Huấn,” và 
xuống tóc. Sư thọ giới làm tăng với Luật sư Đạo Huyền ở chùa Khai 
Nguyên ở Giang Nam (Jiangnan). Sư đơn giản mặc áo vải đi giày rơm, ăn 
đạm bạc để giữ mạng sống, và ngồi thiền suốt ngày dài. Người ta nghĩ sư 
phi thường. 

Huyền Sa vốn là huynh đệ trong pháp của Tuyết Phong Nghĩa Tôn, ”" 
nhưng tham học gần gũi với Tuyết Phong như một đệ tử. Tuyết Phong gọi 
sư là Đầu đà Bị bởi vì sư tu tập kịch liệt. 


?3 Cao Tông (H.: Gaozong, Nh.: Kösöõ). Hoàng đế tứ ba của nhà Đường, Trung Hoa. Trị vì 


649-683. 

? phù Dung Linh Huấn (H.: Furong Lingxun, Nh.: Fuyõ Reikun). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Qui Tông Trí Thường, dòng Nam Nhạc. Dạy ở núi Phù Dung, 
Phước châu (Phúc Kiến). Thụy là Đại sư Hoằng Chiếu (H.: Hongzhao, Nh.: Kõshö) 

?!° Tuyết Phong Nghĩa Tồn (H.: Xuefeng Yicun, Nh.: Seppõ Gison). 822-908, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Đức Sơn Tuyên Giám, dòng Thanh Nguyên. Dạy ở núi Tuyết 
Phong, Phước châu (Phúc Kiến), nơi tăng chúng trong hội lên đến một ngàn năm trăm 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 369 


Một hôm Tuyết Phong hỏi, “Đầu đà Bị đang hướng đến chỗ nào?” 

Huyền Sa nói, “*Y chẳng dẫn ai lầm lạc.” 

Sau đó, Tuyết Phong gọi Huyền Sa, hỏi, “Sao Đầu đà Bị không đi tham 
học các nơi?” 

Huyền Sa nói, “Sơ tổ (Bồ-đề-đạt-ma) không đến Trung Hoa. Nhị tổ 
(Huệ Khả) không đi Ấn Độ.” 

Tuyết Phong chấp nhận lời sư. 

Khi Tuyết Phong trở thành trụ trì trên núi Tượng Cốt (Xianggu), về sau 
gọi là núi Tuyết Phong, Huyền Sa đi theo làm trợ tá. Bởi vì sự hợp tác của 
họ, nhiều học nhân xuất sắc tụ hội ở chùa. Huyền Sa tiếp tục vào phòng của 
phương trượng nhận sự hướng dẫn từ bình minh cho đến đêm khuya. 
Những người học thiếu sự hiểu biết quyết định thường yêu cầu Huyện Sa dì 
theo họ đến Đặp Tuyết Phong. Đôi khi Tuyết Phong nói với họ, “Sao ông 
không hỏi Đầu đà Bị?” Cũng quan tâm [người học] như Tuyết Phong, 
Huyền Sa không do dự đáp ứng yêu cầu của Tuyết Phong. 

Không có sự hành trì xuất sắc, Huyền Sa không thể có sự cống hiến như 
thế. Hành trì ngồi thiền suốt ngày dài rất hiếm có. Trong khi có nhiều người 
chạy quanh quần theo thanh và sắc, chỉ có vài người ngồi thiền suốt ngày 
dài. Những người trong các ông đến trễ nên sợ lãng phí thời gian còn lại và 
hãy gắng công ngồi thiền cả ngày. 


Trường Khánh, Hòa thượng Huệ Lăng, là một bậc sư được kính trọng 
dưới Tuyết Phong. Sư đã tham kiến và tu tập với Tuyết Phong và Huyền Sa 
gần hai mươi chín năm. Trong khoảng thời gian này, sư ngôi mòn hai chục 
tọa cụ. Những người yêu thích ngôi thiền ngày nay xem Trường Khánh là 
tắm gương xưa tuyệt vời. Có nhiều người mơ ước như sư nhưng ít ai bắt 
kịp sư. Công phu ba chục năm của sư không phải không có kết quả; sư hoát 
nhiên đại ngộ khi sư cuốn bức rèm tre. 

Sư không trở lại phố nhà để thăm những người liên hệ hay chuyện trò 
với bạn đồng học trong ba mươi năm. Sư nhất tâm và miên mật tu tập, tham 
hỏi và tham hỏi không chênh mảng. Một căn cơ nhạy bén! Một căn cơ lớn! 
Chúng ta học được từ kinh về những người có quyết tâm kiên định. Nhưng 
những người trong các ông tìm cái gì nên tìm và xâu hỗ cái gì nên xấu hồ 
cần tương kiến Trường Khánh. Không may, có nhiều người không có tâm 


người. Sư nhấn mạnh kinh nghiệm trực tiếp, vô ngôn trong giáo lý của mình. Tuyết Phong 
nổi tiếng vì đá nhào nồi gạo khi thầy sư là Đức Sơn hỏi sư đãi gạo khỏi cát hay đãi cát khỏi 
gạo. Thụy của sư là Đại sư Chân Giác (H.: Zhenjiao, Nh. : Shinkaku). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 370 


câu đạo, hành xử nghèo nàn, và bị danh lợi ràng buộc. 


Qui Sơn, người về sau trở thành Thiền sư Đại Viên, sau khi thọ nhận sự 
ấn chứng của Bách Trượng liền đi đến núi Qui Sơn vách đá chớn chở và 
thẳng tấp. Sư hòa lẫn với chim và thú, dựng một cái am tranh, và rèn luyện 
tu tập. Trong khi sống với hạt dẻ rừng và trái lật, sư không sợ bị bão hay 
tuyết đe dọa. Không có chùa hay tài sản, sư thực hiện hành trì trong bốn 
chục năm. Về sau nơi này trở thành ngôi chùa nổi tiếng khắp Trung Hoa, 
nơi những hành giả tuyệt vời thuộc hàng rồng voi đến theo dấu chân sư. 


Nếu ông nguyện lập chùa, đừng để bị những quan tâm của con người 
xoay chuyên, mà hãy duy trì sự hành trì phật pháp nghiêm túc. Nơi nào có 
tu tập rèn luyện, dù không có [tăng] đường, nơi ấy là đạo tràng của các phật 
xưa. Giáo lý được ban cho ngoài cửa dưới cây ở xa có thể nghe được. Một 
chỗ như thế có thể là một thánh địa trong một thời gian dài. Quả thật, sự 
hành trì của một người sẽ hòa nhập với đạo tràng của tất cả các phật. 

Những người ngu trong thời suy đổi này phí phạm trong việc dựng lên 
những ngôi chùa tráng lệ. Các phật tổ không bao giờ ước mong những ngôi 
chùa như thế. Các ông trang trí các đường [phòng] một cách vô ích trước 
khi các ông làm sáng tỏ đôi mắt mình. Các ông đang biến ngôi nhà của tất 
cả các phật thành cái hỗ lửa của danh và lợi, hơn là cúng dường các phật. 
Hãy tĩnh lặng tư duy sự hành trì của Qui Sơn xưa. Đề làm điều đó, hãy tự 
mình đồng nhất với Qui Sơn. 

Mưa nức nở của đêm sâu xuyên qua rêu và xuyên qua đá. Vào một đêm 
tuyết mùa đông khi ngay cả những con vật cũng hiếm khi thấy được, làm 
sao mùi thơm từ nhà người dân có thê đến được các ông? Loại tìm cầu này 
không thể có được nếu không có sự hành trì xem nhẹ sinh mạng mình và 
quí trọng pháp. Không cắt cỏ hay khiên đất và gỗ, Qui Sơn đã trọn vẹn dẫn 
thân vào rèn luyện tu tập đạo. 

Ôi tình cảm sâu xa chúng ta dành cho sư! Với đại quyết tâm người thừa 
kế đích thực đã chịu đựng khó nhọc truyền chánh pháp trên núi giôc đứng! 
Người ta nói núi Qui Sơn có một cái ao và một con suôi nước đá tích lũy và 
sương mù dày đặc. Nó không phải là một nơi mời gọi người ta ân tu, nhưng 
đó là nơi sự tập phật đạo của Qui Sơn và độ sâu của núi hòa nhập và trở 
thành mới trở lại. 

Hành trì không phải là điều mà chúng ta nên coi thường. Nếu chúng ta 
không báo đáp món quà khó nhọc từ sự hành trì của Qui Sơn, làm sao 
chúng ta, những người phát nguyện tu tập, có thể đồng nhất với sư như là 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 371 


sư đang ngồi trước mặt chúng ta? Nhờ năng lực và công đức dẫn dắt từ sự 
hành trì của sư, phong luân [lớp khí thế giới ở trên đó] không bị đảo lộn, 
thế giới không bị phá vỡ, cung điện của các thần yên tĩnh, và đất của loài 
người được duy trì. 

Mặc dù chúng ta không phải là con cháu trực tiếp của Qui Sơn, sư là 
một vị tổ của giáo lý. Sau này, Ngưỡng Sơn đến tham học và hầu hạ sư. 
Ngưỡng Sơn, người đã tham học với Bách Trượng, giống như Xá-lợi-phất, 
đã cho một trăm câu trả lời cho một câu hỏi. Theo hầu Qui Sơn, sư đã bỏ ra 
ba năm để chăn một con trâu. Loại hành trì này đã bị đứt đoạn và không 
thấy trong những năm gần đây. Vả lại người ta cũng không thể nghe được 
một câu nói như thế, như Ngưỡng Sơn đã nói, “bỏ ra ba năm để chăn một 
con trâu.” 


Tổ Đạo Giai ở núi Phù Dung là một nguồn chân thực hiện thành sự hành 
. Được Hoàng để ban cho tử y và danh hiệu Thiền sư Định Chiếu 
(Dingrheo), sư không nhận. Lá thư sư từ chối sự ban thưởng khiến Hoàng 
để nổi giận, nhưng Đạo Giai vẫn khăng khăng từ chối vinh dự này. Khi sư 
có am trên núi Phù Dung, hàng trăm tăng nhân và cư sĩ tụ tập ở đó. Cái vị 
một bát cháo loãng hằng ngày của sư khiến phần lớn học chúng bỏ đi, vẫn 
còn được nói đến. 
Một lần, Đạo Giai nguyện không bao giờ đi dự tiệc, và nói với hội 
chúng: 


Người xuất gia không nên tránh khó nhọc. Tìm sự giải thoát sinh tử, an tâm, 
ngừng phiền não, và dứt bỏ tùy thuộc quan hệ. Đó là lý do các ông được gọi là 
xuất gia. Làm sao các ông có thể nhận những vật cúng đường xa xỉ và chìm 
đắm trong đời sống thế tục? Các ông nên ném bỏ cái này cái kia, và mọi thứ 
trung gian. Hãy xem những gì các ông thấy và nghe như hoa trồng trên đá. Khi 
các ông gặp danh và lợi, hay xem chúng như hạt bụi trong mắt mình. 

Không phải là người ta không kinh qua hay không biết danh và lợi từ thời 
vô thủy; đúng hơn là chúng giông như đầu không thể không thấy đuôi. Tại sao 
các ông phải tranh đầu và mong muốn chúng? Nếu các ông không ngừng mong 
muốn bây giờ, thì khi nào? Như thế, các bậc thánh nhân ngày xưa dạy các ông 
hãy buông xả ngay giây phút này. Nếu các ông làm như thế, thì cái gì còn lại? 
Nếu các ông đạt được sự an tâm, các phật tô sẽ giống như dư thừa và tất cả mọi 
sự vật trên thế gian đương nhiên sẽ không có lửa và bình thường. Chỉ khi ấy 
các ông có thê hòa nhập với chốn chân như. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 372 


si không tiếp kiến một ai trong 


Các ông không thấy ư? Ân Sơn [Long Sơn] 
suốt đời sư. Triệu Châu không nói một câu trong suốt đời sư. Biến Đam”? nhặt 
hạt dẻ rừng làm bữa ăn. Pháp Thường dùng lá sen làm áo. Đầu đà Chỉ Y”” chỉ 
mặc giấy. Ông tăng thủ tọa Huyền Thái” chỉ mặc vải bố. Thạch Sương Khánh 
Chư dựng một phòng và tu tập với hội chúng của những người ngồi như cây 
chết [không nằm]. Những gì các ông cần làm là để tâm mình tiêu vong. 


Đầu Tử Đại Đồng bảo đệ tử vo gạo và sư cùng nấu với họ. Như thế, những 
gì các ông cần làm là giảm thiếu tối đa những mỗi quan tâm của mình. Đây là 
cách thánh nhân tự khuyến khích mình. Nếu họ không nghĩ sự tu tập của họ 
đáng giá, họ không đơn giản hóa những hoạt động hàng ngày của họ. Này các 
hành giả, nếu các ông có sự giác ngộ với toàn thể thân mình, các ông sẽ là 
những người không thiếu gì hết. Nếu các ông không trúng đích, các ông sẽ phí 
công phu. 


Đạo Giai tiếp: 


Tôi trở thành đường đầu của chùa này bất chấp chẳng có thành tựu gì đáng 
kể. Làm sao tôi có thể ngồi trên tòa này và chênh mảng niềm tin của thánh 
nhân xưa? Tôi muốn theo gương của các cô đức là những phương trượng của 
các chùa. Sau khi tham khảo ý kiến với tất cả các ông, tôi quyết định không đi 
ra ngoài chùa, dự tiệc, hay hỏi xí cúng dường. Chúng ta sẽ chia hoa màu một 
năm gặt được từ những thửa ruộng của chúng ta thành ba trăm sáu chục phần 
và dùng một cách phù hợp. Nhưng chúng ta sẽ không giảm bớt số tăng chúng 
trong hội. Khi có đủ gạo, chúng ta sẽ nấu cơm. Khi không có đủ, chúng ta sẽ 
nấu cháo thêm nước. Khi có ít gạo, chúng ta sẽ nấu cháo lỏng. Khi chúng ta 
nhận tăng mới, chúng ta sẽ đãi trà bình thường. Trà sẽ được pha sẵn trong 
phòng trà cho tất cả mọi người tự phục vụ. Chúng ta chỉ làm những gì cần 


?7' Đàm Châu Long Sơn (H.: Tanzhou Longshan, Nh.: Tanshũ Ryũzan). Khoảng t.k. 9, Trung 


Hoa. Người thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Ẩn tu trên núi cho đến 
cuối đời. Cũng gọi là Ấn Sơn (Yinshan). 

?!8 giến Đam Hiểu Liễu (H.: Biandan Xiaoliao, Nh.: Hentan Gyöyryö). Khoảng t.k. 7-8, Trung 
Hoa. Đệ tử của Lục tổ Huệ Năng. Dạy ở núi Biến Đam, (Zizhiou). Người ta nói rằng sư nhặt 
hạt dẻ rừng làm bữa ăn. 

? Chỉ Y Khắc Phù (H.: Zhiyi Kefu, Nh.: Shie Kofuku). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. Tông Lâm 
Tế. Đệ tử của Lâm Tế Nghĩa Huyền. Được gọi là Đầu đà Áo Giấy, bởi vì y phục sư mặc làm 
bằng giấy. 

?#° Nam Nhạc Huyền Thái (H.: Namyue Xuantai, Nh.: Nangaku Gentai). Khoảng t.k. 9, 
Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Thạch Sương Khánh Chư, dòng Nam Nhạc. Nổi tiếng 
là thi sĩ và được gọi là Thái Áo Bố. Sống ở Nam Nhạc (Hành Sơn), Heng [?]) châu (Hồ 
Nam). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 373 


thiết, loại bỏ tất cả những thứ khác để tập trung công phu đạo. 

Ở đây, sự sống đầy đủ và cảnh không tẻ nhạt. Hoa cười và chim hót. Ngựa 
gỗ hí và bò đá chạy. Núi xanh xa xa mờ nhạt và nước suối gần bên không tiếng 
động. Khi chí chóe trên sườn núi và sương thấm ướt trăng nửa đêm. Hạc kêu 
trong rừng và gió quyện quanh tùng bình minh. Khi gió xuân trôi dậy, cây khô 
ngâm lên như rồng. Lúc lá rụng, rừng rung hoa lả tả. Những bậc tam cấp ngọc 
phác họa những mẫu rêu. Mặt người mang hình bóng sương mù. Âm thanh tịch 
tĩnh. Xa vắng chuyện thế gian, mùi vị duy nhất này vi tẾ — không gì đặc biệt. 

Hôm nay cho là tôi sẽ giới thiệu cái công nhà với tất cả các ông. Đây đã là 
lạc đề rồi. Dù vậy, tôi tiếp tục giảng và chỉ dẫn trong phòng phương trượng. 
Tôi cầm chày và vung phát tử. Tôi hét đông đánh tây. Mặt tôi nhăn nhó như bị 
kinh phong. Tôi cảm thấy như mình đang coi nhẹ học nhân các ông và phản 
bội thánh nhân xưa. 

Các ông không thấy ư? Bồ-đề-đạt-ma đến từ Tây Thiên, đến chân Thiếu 
Thất Phong, và nhìn vách chín năm. Huệ Khả đứng trong tuyết chặt đứt cánh 
tay mình. Khó nhọc thay! Bồ-đề-đạt-ma không nói một lời và Huệ Khả không 
hỏi một câu. Nhưng các ông có thê gọi Bồ-đề-đạt-ma là người không nói 
chăng? Có thê xem Huệ Khả là không cầu thầy chăng? Bắt cứ khi nảo tôi nói 
về những tắm gương thánh nhân xưa, tôi cảm thấy không có chỗ trốn. Tôi xấu 
hỗ vì chúng ta là những người đến sau rất mềm yếu. 

Những ngày này, người ta cúng dường hàng trăm hương vị cho những 
người khác và nói, “Vì tôi đã thực hiện đầy đủ bốn loại cúng đường cho các 
tăng, tôi cảm thấy sẵn sảng phát nguyện câu giác ngộ.” Nhưng tôi sợ rằng 
những người như thế không biết làm sao khởi động tay chân, và sẽ bị chia cách 
với thực tướng sinh tử của thế gian. Thời gian như tên bay và họ có thê hối tiếc 
sâu xa. 

Có những lúc người khác làm tôi tỉnh ngộ với công đức của họ. Nhưng tôi 
không cưỡng ép các ông theo lời khuyên của tôi. Các ông có từng thấy bài kệ 
này của một cô đức không? 


Gạo không hạt kê từ nương rẫy trong núi, 

rau trái ngâm muối làm chua màu vàng — 

hãy ăn đi tùy thích. 

Nếu không, cứ để đó cho đông và tây. 

Hỡi các bạn du phương, xin mỗi người các anh hãy nỗ lực. 
Bảo trọng. 


Những lời này của Đạo Giai là xương và tủy của tổ tông, truyền từ người 
này đến người kia. Mặc dù có nhiều thí dụ về sự hành trì của Đạo Giai, tôi 
chỉ giới thiệu bài nói này. Trong chúng ta những người đến sau Đạo Giai 
nên ước mong và học sự hành trì mà sư rèn luyện trên núi Phù Dung. Ấy là 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 374 


chân tướng và tinh thần của Phật Thích-ca-mâu-ni ở Rừng Kỳ-viên (Jeta). 


Mã Tổ, người về sau trở thành Thiền sư Đại Tịch ở chùa Khai Nguyên, 
Hồng châu, Giang Tây, là người huyện Thập Phương, Hán châu. Tên húy 
của sư là Đạo Nhất. Sư học với Nam Nhạc và là thị giả của Nam Nhạc hơn 
mười năm. Một hôm sư sắp viễng thăm quê nhà và đi được nửa đường đến 
đó nhưng quay lại và trở về chùa. Khi trở về, sư dâng hương và lễ bái Nam 
Nhạc, Nam Nhạc cho sư bài kệ: 


Khuyên con đừng về nhà. 
Ở nhà đạo không tu. 

Các bà lão hàng xóm 

sẽ gọi tên con lúc trẻ thơ. 


Kính trọng nhận những lời pháp này, Mã Tổ lập lời nguyền không đi về 
hướng Hán châu trong đời này hay bất cứ đời nào khác. Không đi thêm một 
bước gần hơn với quê xưa, Mã Tổ ở lại Giang Tây và du hành khắp cả 
châu. Ngoài câu “Tâm tức là phật,” sư không ban cho bắt cứ lời chỉ dạy nào 
khác. Tuy nhiên, sư là người thừa kế đích thực của Nam Nhạc, huyết mạch 
cho người và thần. 

Không về nhà có nghĩa là gì? Làm sao người ta không về nhà? Trở về 
đông, tây, nam, hay bắc không khác hơn sự xuống và lên của cái ta. Quả 
thật, đạo không tu bằng cách đi về nhà. Hãy tu tập liên tục, khám nghiệm 
đạo có được tu hay không bằng cách đi về nhà hay không đi về nhà. Tại sao 
đạo không tu bằng cách đi về nhà? Đạo có bị không tu chướng ngại không? 
Nó có bị cái ta chướng ngại không? 

Nam Nhạc không nói, “Các bà lão hàng xóm có thể gọi con bằng tên 
con lúc trẻ thơ.” Nhưng sư nói, Các bà lão hàng xóm sẽ gọi con bằng tên 
con lúc trẻ thơ. Tại sao sư nói như vậy? Tại sao Mã Tổ chấp nhận pháp ngữ 
này? Bởi vì khi ông đi nam, trái đất đi nam. Các hướng khác cũng vậy. Đó 
là cái thấy hạn hẹp phủ nhận cái đích này bằng cách thấy núi Tu-di hay đại 
dương to lớn chỉ là rộng lớn và tách rời ông, hay không trúng đích bằng 
cách dùng mặt trời, mặt trăng, và những ngôi sao làm thước đo đề so sánh. 


Hoằng Nhẫn, người về sau trở thành Tổ sư thứ năm của Trung Hoa, 
Thiên sư Đại Mãn, là người Hoàng Mai. Sư họ Châu, theo họ mẹ. Giông 
như Lão Tử, sư sinh ra không có cha. Từ lúc bảy tuôi, khi sư thọ nhận sự 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 375 


truyền pháp, cho đến bảy mươi bốn tuổi, sư giữ gìn chánh pháp nhãn tạng 
của các phật tổ. Trong thời gian này, sư mật trao áo pháp cho Hành giả Huệ 
Năng [Tổ sư thứ sáu]. Sự hành trì của Hoằng Nhẫn là sự hành trì vô song. 
Bởi vì sư không trao áo pháp cho [đệ tử có học thức nhất của sư] vị tăng cụ 
thọ là Thần Tú mà trao cho Hành giả Huệ Năng, huyết mạch của chánh 
pháp không bị đứt đoạn. 


Tiên sư Như Tịnh,”! Hòa thượng Thiên Đồng, người Việt (Yue) châu. 
Năm mười chín tuổi sư bỏ học kinh và nhập vào tu tập, và sư không xoay 
quanh ngay cả lúc bảy mươi tuổi. Khi được Hoàng để Ninh Tông,” vào 
niên hiệu Gia Định [Jiading,1208-1224], ban cho tử y và danh hiệu là sư, sư 
đã gửi thư lễ phép từ chối. Tăng nhân mười phương kính trọng vì hành 
động của sư và những người, gần và xa, biết nhiều đều hoan hỉ việc ấy. 
Hoàng đế cực kỳ xúc động và gửi trà cúng dường sư. Những ai nghe được 
điều này đều ngưỡng mộ như là một điều hiếm thấy vào thời đó. Hành động 
của Như Tịnh quả thật là sự hành trì chân thật. 

Tôi nói điều này bởi vì yêu thích danh vọng còn tệ hơn là phá giới luật. 
Phá giới là sự vi phạm vào lúc cá biệt. Yêu thích danh vọng thì giống như 
bệnh một đời. Đừng ngu ngốc bám theo danh vọng, cũng đừng vô minh 
chấp nhận nó. Không chấp nhận danh vọng là hành trì. Bỏ nó là hành trì. 

Danh hiệu sư của sáu vị tổ tất cả đã được các hoàng đề ban tặng sau khi 
các tổ qua đời. Các tổ đã không nhận danh hiệu của họ vì yêu thích danh 
vọng. Vả lại, ông nên từ bỏ lòng yêu thích danh vọng trong sinh tử, và chỉ 
đơn giản ước mong sự hành trì của các phật tổ. Đừng giống như những sinh 
vật ăn tươi nuốt sông. Yêu cái ta một cách tham lam, nó không có ý nghĩa 
bao nhiêu, nó không đưa ông lên trên mức các loài vật và súc sinh. Buông 


?8 Thiên Đồng Như Tịnh (H.: Tiantong Rujing, Nh.: Tendõ Nyojö). Cổ Phật Thiên Đồng. Đạo 


Nguyên gọi sư là “Tiên sư“ [người thầy đã tịch]. 1163-1228, Trung Hoa. Người thừa kế 
pháp của Tuyết Đậu Trí Giám, tông Tào Động. Giữa các năm 1210 và 1225, sư là trụ trì, 
theo thứ tự, của các chùa Thanh Lương, Kiến Giang [Jiankang] (Giang Tô); chùa Thụy 
Nham [Ruiyan], Thai châu (Triết Giang); chùa Tịnh Từ [Jingci], Hàng châu (Triết Giang). 
Năm 1225 sư trở thành trụ trì của chùa Cảnh Đức, núi Thiên Đồng (Đại Bạch Phong), Minh 
châu (Triết Giang), nơi đây sư truyền pháp cho Đạo Nguyên. Giáo lý của sư gồm trong 
Như Tịnh Hòa Thượng Ngữ Lục. 

?3 Hoàng đế Ninh Tông (H.: Ningzong, Nh.: Neisõ). 118-1224, Trung Hoa. Gia Định Thánh 
Chủ, nghĩa là Hoàng đế trong niên hiệu Gia Định. Hoàng đế thứ tư của nhà Nam Tống, 
Trung Hoa. Trị vì 1194-1224. Ninh là thụy của nhà vua; gọi theo niên hiệu trị vì của nhà 
vua, theo tục lệ ở Á Đông. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 376 


bỏ danh lợi là hiếm có đối với người và thần, nhưng tất cả các phật tô đã 
làm như vậy. 

Có người nói, “Tôi cầu danh yêu lợi vì lợi ích chúng sinh.” Đây là cái 
thấy sai lầm lớn của những người tà đạo trong phật pháp, cũng như của lũ 
qui phí báng phật pháp. Có phải cái thấy này có nghĩa là các phật tổ, những 
người không câu danh lợi, thì không thể lợi ích chúng sinh sao? Thật tức 
cười! Thật tức cười! Không cầu có thê lợi ích chúng sinh. Sao lại như vậy? 
Những người không hiểu điều này đề cao những gì không lợi ích là lợi ích, 
là ma quân. Những chúng sinh được những quân ma như thế giúp đỡ bị 
ràng buộc với địa ngục. Những ma quân như thế nên ân hận cho đời chúng 
ở trong bóng tôi. Đừng xem những kẻ vô minh như thế là những chúng sinh 
từ thiện. 

Như thế, từ chối việc ban tặng danh hiệu sư đã là một tục lệ tuyệt vời từ 
những thời xa xưa. Đây là điều mà những người trong chúng ta ở các thế hệ 
sau nên hiểu một cách đầy đủ. Thân kiến Như Tịnh là Øặp người Ấy. 

Rời nhà năm mười chín tuổi, tìm thầy, Như Tịnh dân thân công phu đạo, 
không â ân cư hay quay quanh. Cho đến tuổi sáu mươi lăm, sư vẫn chưa trở 
nên gần hơn hay diện kiến một hoàng đế, cũng không thân mật với các 
quan hay viên chức nhà nước. Không những sư không nhận tử y mà sư 
cũng không mặc áo kim lan nào trong suốt đời mình. Sư chỉ mặc một chiếc 
áo cà-sa màu đen và một chiếc y dài (trực chuyết) cho pháp thoại và cho sự 
chỉ dạy trong phòng phương trượng. 

Dạy chúng, Như Tịnh nói: 


Tu Thiền theo đạo, giữ tâm đạo là chính. Đáng ân hận là tổ đạo đã bị suy đôi 
trong hai trăm năm vừa qua. Chỉ có một vài cái túi đa nói được một câu liễu tri. 

Vào lúc tôi treo gậy ở Kính Sơn, Phật Chiếu Đức Quang” là trụ trì. Trong 
một pháp thoại sư nói, “Học phật pháp, đạo Thiền, các ông không nên tìm 
kiểm ngữ cú của những người khác. Mỗi người trong các ông có sự hiểu biết 
riêng.” Như thế, sư không giám sát tăng đường và không hướng dẫn nhiều tăng 
nhân đang học ở đó. Thay vì, sư tiêu phí thời gian làm vui viếng thăm những 
người có giáo vị cao. Không hiểu việc làm phật pháp, sư lại đơn giản tham 
danh và lợi. 

Nếu chỉ có cái hiểu riêng của chúng ta về phật pháp là đủ, tại sao những cái 


? phật Chiếu Đức Quang (H.: Fuzhao Deguang, Nh.: Bussõ Tokkö). 1121-1203, Trung Hoa. 


Cũng gọi là Chuyết Am Đức Quang. Người thừa kế pháp của Đại Huệ Tông Cảo, tông Lâm 
Tế. Sư được Hoàng đế ban tôn hiệu là Thiền sư Phật Chiếu. Trụ trì chùa An Dục Vương, 
Minh châu (Triết Giang), khi Như Tịnh, thầy của Đạo Nguyên đến viếng. Về sau dạy ở chùa 
Linh Ẩn (Linhying) và Giáp Sơn [Jiashan], cả hai đều ở Hàng [Hang] châu (Triết Giang). 
Thụy của sư là Đại Thiền sư Phổ Huệ Tông Giác (H.: Puhui Zongjiao, Nh.: Fue Shũkaku). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 377 


“mũi khoan” xưa đi đây đi đó để tìm thầy? Quả thật, Đức Quang chưa gặp các 
Thiên sư. Ngày nay, trưởng lão của các chùa ở các nơi chỉ giống như Đức 
Quang thiếu tâm cầu đạo. Làm sao họ nắm được phật pháp trong tay? Quả thật 
đáng tiếc! 


Mặc dù Như Tịnh nói như vậy với hội chúng gồm có nhiều đệ tử của 
Đức Quang, không một ai tức giận. 

Như Tịnh cũng nói, “Tu Thiền là buông bỏ thân tâm. Các ông có thể 
thực hiện điều này bằng cách chỉ ngồi thôi, không dựa vào việc thắp nhang, 
lễ bái, niệm Phật, sám hồi, hay tụng kinh.” 

Ở Trung Hoa thời Tổng, có rất nhiều cái túi da, không chỉ hằng trăm, tự 
xem mình là hành giả Thiền, tự gọi họ là con cháu của tổ tông. Nhưng 
những người khuyến khích chỉ ngôi là chỉ ngôi hiếm khi nghe thây. Trong 
nước của Bốn Biển Năm Hồ (Tứ Hải Ngũ Hồ) [Trung Hoa], Như Tịnh là 
người duy nhất. Trưởng lão khắp nơi ngưỡng mộ sư, mặc dù sư không 
ngưỡng mộ họ. Nhưng cũng có những người lãnh đạo của các chùa lớn 
không biết sư. Mặc dù sinh ở Trung Hoa, họ giống như một bẩy súc sinh. 
Họ không học những gì họ nên học, trong khi chỉ lãng phí thời gian. 
Thương thay! Những Tgười không biết về Như Tịnh nhằm xem sự nhàn 
đàm và nói chuyện nhằm lẫn là giáo phong của các phật tổ. 


Đôi khi Như Tịnh nói trong pháp thoại của sư ở pháp đường: 


Từ năm mười chín tuổi, tôi đã viếng các chùa khắp nơi nhưng không Đặp các 
sự độ người. Từ đó, tôi không phí dù một ngày hay một đêm không ngôi trên 
bồ đòn tọa thiền. Từ khi tôi trở thành trụ trì, tôi không nói chuyện phiếm với 
những người cùng quê. Đây là vì tôi cảm thấy sự thúc giục của thời gian. Tôi 
luôn luôn ở lại trong căn nhà tôi treo tích trượng, mà không viếng những am 
khác hay các phòng ngủ của chùa. Làm sao tôi có thể phí thì giờ thưởng thức 
cảnh núi hay chiêm ngưỡng cảnh nước? 

Tôi ngồi thiền không những trong tăng đường và những chỗ chung mà còn 
một mình ở các tháp miêu yên tĩnh và những chỗ có màn che. Tôi luôn luôn 
mang theo tọa cụ như thế tôi có thể ngồi ở chân một tảng đá. Hy vọng của tôi 
là thâm nhập tòa kim cương. Đôi khi hai mông tôi bị trầy da, nhưng tôi vẫn 
ngồi mạnh hơn. 

Bây giờ tôi đã sáu mươi lăm. Mặc dù xương tôi đã già và đầu óc tôi chậm 
lụt, tôi chưa hiểu ngồi thiền. Nhưng vì tôi quan tâm những bạn tu tập trong 
mười phương, tôi sông trong chùa này và truyền đạo cho hội chúng, bắt đầu 
bằng sự chỉ dạy lúc bình minh. Tôi làm điều này bởi vì tôi thắc mắc, phật pháp 
các trưởng lão ở các nơi khác nhau chỗ nào? 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 378 


Sư nói như vậy trên pháp tòa. Như Tịnh cũng không nhận quà tặng của 
những tăng nhân đến từ các nơi khác. 

Triệu Đề cử,””* cháu trai của Hoàng đế Ninh Tông, là một vị tướng và là 
người coi về nông nghiệp của Minh châu, đã thỉnh Như Tịnh đến kinh đô 
ban cho pháp thoại. Lúc ấy Triệu Đề cử tặng sư một vạn đồng xu bạc. Như 
Tịnh cảm ơn ông ta và nói, “Tôi đến thuyết giảng như thường lệ về chánh 
pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm. Tôi hồi hướng công đức này cho sự an 
lạc của người cha quá cố của ngài. Nhưng tôi sẽ không nhận những đồng xu 
bạc này. Tăng nhân không cần những vật này. Tôi rất cảm kích lòng tử tế 
của ngài, nhưng như thường lệ tôi phải từ chối sự cũng dường của ngài.” 

Triệu nói, “Bạch thầy, là một người trong hoàng tộc, con được kính 
trọng khắp nơi và giàu có. Vào ngày tưởng nhớ phụ thân quá có này của 
con, con muốn trợ giúp người ở thế giới bên kia. Sao thầy không thể chấp 
nhận cúng dường của con? Con cảm thấy may mắn phi thường có thầy ở 
đây hôm nay. Với lòng đại bi đại từ của thây, xin thầy chấp nhận món quà 
khiêm tốn của con.” 

Như Tịnh nói, “Đại nhân, không thể từ chối yêu cầu của đại nhân. 
Nhưng tôi có một câu hỏi. Khi tôi thuyết pháp, đại nhân có hiểu không?” 

Triệu nói, “Con chỉ hoan hỉ nghe thôi.” 

Như Tịnh nói, “Đại nhân chiếu sáng lời nói của tôi. Tôi thật vinh dự. Tôi 
chỉ chúc phúc cho người cha quá cô của đại nhân, người được cầu nguyện 
hôm nay. Xin hãy giải thích cho tôi những gì tôi đã nói trong bài pháp. Nếu 
đại nhân có thê giải thích được, tôi sẽ nhận bạc. Nếu không, xin đại nhân 
hãy giữ lấy.” 

Triệu nói, “Khi con nghĩ về nó, cái tĩnh và động của thầy tuyệt vời.” 

Như Tịnh nói, “Đó là tôi làm. Còn đại nhân nghe thế nào?” 

Triệu do dự. 

Như Tịnh nói, “Hạnh phúc của người cha quá cố của đại nhân đã được 
thực hiện. Quà của đại nhân nên để ngài ấy quyết định.” Như thế, sư nói lời 
từ giã. 

Triệu nói, “Con tiếc rằng thầy không nhận cúng dường của con. Nhưng 
con hoan hi khi thấy thầy.” Nói như thế, Triệu tiễn biệt Như Tịnh. 

Tăng nhân và cư sĩ cả hai bên sông Triết [Zhe] (tỉnh Triết Giang) đều 
ngưỡng mộ Như Tịnh. Chuyện này được ghi lại trong nhật ký của thị giả 
Bình (Ping), nói, “Khó gặp được một lão sư như thế. Chúng ta có thê tìm ở 
đâu được một người thành tựu như thế?” 


?# Triệu Đề cử (H.: Zhao, Nh.: Chö Teiko). Khoảng t.k. 13, Trung Hoa. Quan chức chính 
quyền, cháu nội chủa Hoàng đế Ninh Tông nhà Tống. Đệ tử tại gia của Thiên Đồng Như 
Tịnh. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 379 


AI ở phương nào từ chối sự cúng dường một vạn nén bạc? Một cô đức 
nói, “Vàng, bạc, và châu báu nên xem như phân. Dù cho ông thấy chúng là 
vàng và bạc, tăng nhân không nhận chúng, ấy là lệ thường.” Như Tịnh theo 
lời dạy này, những người khác thì không. Sư thường nói, “Trong ba trăm 
năm qua, có một vài sư như tôi. Vì thế, nhất quyết là các ông tu tập tinh tấn 
với tôi trong công phu tu đạo.” 

Trong hội chúng của sư có người gọi là Đạo Thăng,” Ì người Mian [?] 
châu, đất Shu [Thục?], là một Đạo sĩ. Một nhóm năm người kế cả ông ấy 
lập thệ :”Chúng tôi sẽ đạt đạo lớn của các phật tổ trong đời mình. Chúng tôi 
sẽ không trở về quê nhà cho đến khi đạt được.” 

Như Tịnh hoan hỉ vì lời thệ nguyện của họ và cho phép họ gia nhập kinh 
hành và ngồi thiền với hội chúng. Xếp chỗ ngồi, sư đặt họ ngay sau các ni 
cô. Hiểm khi các Đạo sĩ tu tập ở một chùa Thiền như thế này. 

Một ông tăng gọi là Shanru [?], người Phước châu, cũng lập thệ: “Tôi sẽ 
không đi một bước về nhà ở phương nam, mà sẽ nhất tâm học đạo lớn của 
các phật tổ.” Cá nhân tôi chứng kiến nhiều học nhân như vậy ở hội chúng 
của Như Tịnh. Cũng có một vài người như họ trong hội của các sư khác. Sự 
hành trì ở hội chúng của Như Tịnh xuất sắc trong tăng chúng của Trung 
Hoa Đại Tống. Những người không phát nguyện tu tập như những người đó 
nên ưu phiền. Ngay cả khi chúng ta gặp được phật pháp, chúng ta còn 
không nhất thiết đáp ứng nó. Thân và tâm của chúng ta kém may mắn hơn 
biết bao nếu chúng ta không gặp được phật pháp gì cả. 

Hãy tĩnh lặng suy nghĩ. Đời không lâu dài. Chứng ngộ ngay cả một vài 
câu của phật tổ là chứng ngộ phật tổ. Sao lại như vậy? Vì phật tổ là thân và 
tâm là một, một hay hai câu là thân-tâm ấm áp của phật tổ. Thân-tâm của 
phật tô tiến đến và chứng ngộ thân-tâm ông. Ở mỗi giây phút chứng ngộ, sự 
chứng ngộ này tiến đến sự chứng ngộ thân-tâm ông. Đời này chứng ngộ đời 
của nhiều đời. Bằng cách trở thành phật và trở thành tổ, ông siêu phật vượt 
tô. 


Chuyện hành trì là như vậy. Đừng chạy quanh quần theo danh lợi trong 
thế giới của thanh và sắc. Không chạy quanh quân là phép hành trì đã được 
các phật tổ truyền từ người đến người. Người â ân tu thuần thục, người ấn tu 
khởi đầu, một người hay nửa người, tôi yêu cầu các ông ném đi vạn sự và 
các duyên, và tiếp tục thực hành phép hành trì của các phật tổ. 


?* Đạo Thăng (H.: Daosheng, Nh.: Döshö). Khoảng t.k. 13, Trung Hoa. Một Đạo sĩ học với 


Như Tịnh ở chùa Thiên Đồng khi Đạo Nguyên ở đó. Không biết tiểu sử. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 380 


Viết tại chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm ngày mông năm, tháng 
tư, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242J. ”° 


?8 Anh dịch: Mel Weitsman và người chủ biên, với David Schneider. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 381 


32. HÁI ÂN TAM-MUỘI 
(Kaï°in Zemmai: Hải ần tam-muội) 


Các phật và các tổ liên tục hộ trì hải ấn tam-muội. Trong khi bơi trong 
tam-muội này, các phật và các tổ thuyết giảng, chứng ngộ, và thực hành. 
Du hành qua nước gồm cả hành trình theo đáy biên lớn. Đây gọi là “chảy 
theo đáy biển lớn sâu nhất.” 

Biển lớn này khác với biển sinh tử mà các phật nguyện chỉ đường cho 
chúng sinh trôi nỗi trong sinh tử đến bờ giải thoát. Mỗi phật tổ phá vỡ cái 
mắt tre [những suy nghĩ của lý trí] và tự thân vượt qua ải; điều này chỉ được 
thực hiện bằng sức của hải ấn tam-muội. 


Phật nói: 


Các đại cùng đến với nhau và hợp thành thân này. Lúc xuất hiện, các đại xuất 
hiện. Lúc biến mắt, các đại biến mất. Khi các đại xuất hiện, tôi không nói “tôi” 
xuất hiện. Khi các đại biến mắt, tôi không nói, “tôi” biến mất. Những giây phút 
quá khứ và những giây phút vị lai không xảy ra kế tiếp nhau. Những giây phút 
quá khứ và những giây phút vị lai không xảy ra theo đường thắng. Đây là nghĩa 
của hải ấn tam-muội. 


Hãy tham cứu kỹ những lời này của Phật. Đạt đạo và nhập ngộ không 
nhất thiết đòi hỏi học rộng hay giải thích. Bắt cứ người nào cũng có thể đạt 
đạo qua một bài kệ bốn câu đơn giản. Ngay cả những học giả kiến thức 
quảng bác cũng có thể nhập ngộ qua bài kệ một câu. Nhưng những lời này 
của Phật không nói về sự tìm cầu bản giác hay sơ giác, bản giác hay sơ giác 
không phải là phật tô. 

Ở giây phút của hải ấn tam-muội, các đại cùng đến với nhau và lời của 
Phật các đại đến với nhau thị hiện. Đây là giây phút của hợp thành thân 
này. 

Thân này là sự cùng đến với nhau của các đại. Nó không phải chỉ là sự 
cùng đến với nhau; nó là các đại cùng đến với nhau. Thân tạo thành theo 
cách này được miêu tả như là /hân này. 

Phật nói, Lúc xuất hiện, các đại xuất hiện. Sự xuất hiện này không để lại 
dấu vết xuất hiện nào; vì thế, sự xuất hiện không đi vào nhận thức hay kiến 
thức của người ta. Như thế, Phật nói, Tôi không nói “tôi” xuất hiện. Không 
phải là có người nào khác nhận thức hay suy nghĩ xuất hiện; ấy chỉ là ông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 382 


thấy ở bên kia, và ông buông bỏ cái hiểu sơ khởi của ông. 

Vì thời gian [của hải ấn tam-muộ!] không khác hơn xuất hiện, xuất hiện 
là sự đến của thời gian. Cái gì xuất hiện? Xuất hiện xuất hiện. Bởi vì xuất 
hiện là thời gian, xuất hiện chắc chắn thị hiện đầy đủ da, thịt, xương, và 
tủy. Vì xuất hiện là cùng đến với nhau, xuất hiện là thân này, xuất hiện là 

“tôi” xuất hiện, xuất hiện là tất cả các đại cùng đến với nhau. Những gì 
xuất hiện không chỉ là thanh và sắc. Tất cả các đại xuất hiện như là “?ô¡” 
xuất hiện và như là Tôi không nói “tôi” xuất hiện. 

Không nói không phải là “không biểu hiện,” bởi vì biểu hiện không phải 
là nói. Thời gian xuất hiện [trong hải ấn tam-muội] là khi các đại xuất hiện, 
nó không giông như mười hai giờ của ngày [thời gian bình thường]. Tất cả 
các đại là thời gian xuất hiện, không phải thời gian khi ba giới xuất hiện. 


Một cô phật nói, “Lửa bỗng nhiên xuất hiện.” 

Lửa ở đây có nghĩa là các đại cùng nhau xuất hiện nhưng không kế tiếp 
nhau. 

Một phật xưa nói, “Khi giây phút xuất hiện và biến mất tiếp tục bất tận 
thì thế nào?” 

Xuất hiện và biến mất tiếp tục bất tận trong khi tự kỷ xuất hiện và biến 
mắt. Hãy tư duy câu nói /iếp tục bắt tận và hãy để nó tiếp tục bất tận. Hãy 
cho phép những giây phút xuất hiện và biến mắt tiếp tục và gián đoạn như 
là huyết mạch của các phật tô. 

Giây phút khi xuất hiện và biến mắt tiếp tục bất tận là “Cái gì xuất hiện 
và biến mất?” Đây có nghĩa là “Với thân này tôi độ chúng sinh,” “Bây giờ 
tôi thị hiện thân này,” “Tôi nói pháp,” “Tâm quá khứ bất khả đắc,” “Ông 
được tủy tôi,” “Ông được xương tôi.” Đây là “cái gì xuất hiện và biến mắt.” 


Tôi” 


[Phật nói,} Ki các đại biến mắt, tôi không nói, biến mắt. Giây 
phút iôi không nói “tôi ° biến mất là giây phút các đại xi mắt. Cái gì biến 
mắt là các đại biến mất. Mặc dù biến mắt, chúng là các đại. Bởi vì chúng là 
các đại, chúng không bị mê hoặc ảnh hưởng. Bởi vì không bị mê hoặc ảnh 
hưởng, chúng không bị phân chia. Tính không phân chia này là tất cả các 
phật và các tổ. Trong câu nói [của Huệ Năng] “Ông như vậy,” cái gì không 
phải ông? Tất cả những giây phút quá khứ và tất cả những giây phút vị lai 
là ông. Khi sư nói, “Tôi như vậy,” cái gì không phải là z7? Tất cả những 
giây phút quá khứ và những giây phút vỊ lai là /ôi. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 383 


Biến mắt được biêu hiện một cách trang nghiêm như là vô số tay và mắt 
[của Bồ-tát Quan Âm]. Nó là niết-bàn vô thượng. Nó gọi là tử. Nó gọi là tự 
tại với chấp trước. Nó gọi là chỗ trụ. 

Tay và mắt là những biểu hiện của biến mất. Không nói ôi vào giây 
phút xuất hiện và không nói /ổi vào giây phút biến mất cùng nhau xuất 
hiện, nhưng không đồng thời biến mất. Có những đại quá khứ biến mất và 
những đại vị lai biến mất. Có những đại là những giây phút trong quá khứ 
và những đại là những giây phút trong vị lai. Hữu là các đại quá khứ và vị 
lai. Hữu là những giây phút quá khứ và vị lai. Sự vật không kê tiếp nhau là 
hữu. Sự vật không thành hàng là hữu. 

Nói về sự vật không kế tiếp nhau và không thành hàng giải thích tám 
chín phần mười. Xem bốn đại và năm uân là tay và mắt của biến mắt là 
năm lấy chúng và theo đuôi cái hiểu. Thấy bốn đại và năm uân là con 
đường của biến mất là vượt qua bên kia, tương kiến thực tướng. Toàn thân 
là tay mắt, không thiếu bất cứ cái gì. Tầm cỡ đầy đủ của thân là tay và mắt. 
Biến mất là hoạt cơ của các phật tô. 

Trong khi Phật nói không kế tiếp nhau và không thành hàng, song xuất 
hiện phát sinh ở đầu, giữa, và cuối. Đây có thể xem là chính thức không 
cho mũi kim [lọt qua], nhưng không chính thức cho ngựa và xe đi qua. 

Ở đầu, giữa, và cuối, biến mất không kế tiếp nhau cũng không thành 
hàng. Mặc dù các đại bổng nhiên xuất hiện nơi các đại quá khứ biến mất, 
đó không phải biến mất biến thành xuất hiện, mà là các đại biến mắt. Bởi vì 
các đại xuất hiện đầy đủ, chúng không kế tiếp nhau cũng không thành hàng. 
Đó không có nghĩa là biến mất kế tiếp biến mất hay thành hàng với biến 
mất. Biến mắt là hoàn toàn biến mất ở đầu, giữa, và cuối. Biến mắt gặp 
biến mất, không bị lấy đi cái gì; toàn tâm biết có biến mắt. 

Mặc dù các đại bổng nhiên biến mắt nơi các đại quá khứ đã xuất hiện, ấy 
không phải xuất hiện biến thành biến mất, mà là các đại biến mất. Bởi vì 
các đại biến mắt hoàn toàn, chúng không kế tiếp cũng không thành hàng. 

Dù chỉ là xuất hiện hay chỉ là biến mất, trong hải ân tam-muội, tất cả các 
đại đều như thực. Đó không phải là không có tu và ngộ, đó chỉ là chúng 
không bị phân chia. Đây gọi là hải ấn tam-muội. 


Tam-muội là hiện thành; nó là biểu hiện. Nó là ban đêm khi bàn tay 
đang đưa ra phía sau, mò tìm cái gối. Khi bàn tay đưa ra sau mò tìm cái gối 
ban đêm, sự mò tìm này không bị giới hạn ở hàng ngàn hàng triệu kiếp, mà 
là [như Phật nói trong Kinh Pháp Hoa] “Ta luôn luôn ở trong biển lớn 
thuyết nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 384 


Phật nói, Tôi không nói “?ôi” xuất hiện. Đây có nghĩa là, tôi luôn luôn ở 
trong biển lón. Tù phía trước ngài, Phật thường dạy, “Khi một làn sóng di 
chuyền, hằng ngàn làn sóng đi theo.” Từ phía sau lưng ngài, Phật dạy Kinh 
Pháp Hoa, thuyết giảng, “Khi hằng ngàn làn sóng di chuyển, một làn sóng 
đi theo.” Dù cho ông buông một sợi dây câu ngàn thước hay vạn thước, 
đáng tiếc là nó chỉ đi thắng xuống. Cả phía trước và phía sau nói đến ở đây 
là Tôi là biển lớn. Chúng chỉ là giống như phía trước và phía sau của cái 
đầu. Phía trước và phía sau của cái đầu có nghĩa là đặt một cái dầu lên trên 
một cái đầu khác. 

Không phải là có một người ở frong biển lớn. Biển lớn của “Tôi ở trong 
biển lớn” không phải là nơi trú của người thế gian. Nó không phải là nơi 
các thánh nhân thích trú. Nó chỉ là “Tôi một mình ở trong biến lớn.” Như 
thế, Phật nói, 7ôi luôn luôn ở trong biển lớn thuyết giảng. 

Biển lớn này không thuộc bên trong, bên ngoài, hay ở giữa. Chỉ là 7ói 
luôn luôn ở trong biển lớn thuyết giảng Kinh Pháp Hoa. Phật không trụ ở 
đông, tây, nam, hay bắc. Toàn bộ con thuyền rỗng không; nó trở về đầy ánh 
trăng. Sự trở về này là chỗ an định chân thật. Ai có thể gọi nó là nước tù 
hãm? Nó hiện thành trong những chiều kích tối hậu của phật pháp. Nó được 
gọi là hải ấn tam-muội. 

Hãy để tôi nói thêm. Nó là cái ấn không. Nó là â ấn bùn. Ấn nước của 
nước không nhất thiết là â ấn biển [hải ấn]. Vượt qua bên kia là hải â ấn tam- 
muội. Đây gọi là â ấn biển, ấn nước, ân bùn, và ấn tâm. Bằng cách truyền tâm 
ấn, ông ấn [tạo thành] nước, ông ấn bùn, ông ấn không. 


Một ông tăng hỏi Tào Sơn, Đại sư Nguyên Chứng, “Do học kinh chúng 
ta biết rằng biển lớn không giữ xác chết. Cái gì là biển lớn?” 

Tào Sơn nói, “Cái chứa vạn vật.” 

Ông tăng nói, “Biển lớn không giữ xác chết. Vì sao?” 

Tào Sơn nói, “Những người đã ngừng thở không còn là họ.” 

Ông tăng nói, “Biển lớn chứa vạn vật, nhưng những người đã ngừng thở 
không còn là họ. Vì sao?” 

Tào Sơn nói, “Vạn vật ngừng thở khi chúng không vận hành nữa.” 


Tào Sơn, sư huynh của Vân Cư, ở ngay đích giáo lý của Động Sơn. Do 
kinh chúng ta biết ám chỉ lời dạy đũng của các phật tổ. Nó không phải là 
giáo lý của những người có tri kiến tầm thường, nó cũng không phải là giáo 
lý kém hơn của phật pháp. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 385 


Biển lớn không giữ xác chết không phải là nước thoáng, một cái biển 
khép kín, hay ngay cả một trong Tám Biên. Đây không phải là điều ông 
tăng hỏi Tào Sơn. Ông tăng hiểu cái gì không phải biến lớn là biến lớn, 
nhưng cũng hiểu biến lớn là biển lớn. 

Một cái biển không phải là biển lớn. Biển lớn không nhất thiết là một hồ 
thăm nước với tám lực hay chín hào nước mặn; biển lớn là nơi tất cả các 
yếu tố đến với nhau. Nó không bị giới hạn ở nước sâu. Như thế, câu hỏi của 
ông tăng Cái gì là biển lớn? ám chỉ cái biển lớn người và trời đều không 
biết. Người hỏi câu hỏi này muốn làm rung chuyên những cái thấy cố định. 

Không giữ xác chết là [như Phố Hóa””” nói], “Khi sáng xuất hiện, hãy 
gặp nó với sáng, khi tối xuất hiện hãy gặp nó với tối.” Một cái xác chết 
không thê hủy hoại như tro, nghĩa là [như Pháp Thường nói], “qua vô số 
mùa xuân, tâm không thay đổi.” Một cái xác như thế trước kia người ta 
không thấy; vì thế người ta không biết nó. 

Lời của Tào Sơn Cái chứa vạn vật chỉ biên lớn sâu thắm. Trọng điểm lời 
nói của sư không phải về. một vật chứa vạn vật mà về chỉ chứa vạn vật. Sư 
không những muốn nói rằng biển lớn sâu thắm chứa vạn vật mà còn là cái 
chứa vạn vật thì không khác hơn biển lớn sâu thắm. 

Dù có thừa nhận hay không, vạn vật chỉ là vạn vật. Tương kiến mặt phật 
và mặt tổ không khác hơn là thừa nhận một cách đầy đủ vạn vật như là vạn 
vật. Bởi vì vạn vật là bao hàm tất cả, ông không chỉ đứng trên đỉnh núi cao 
nhất hay đi theo đáy biển lớn sâu nhất. Bao hàm tất cả là như thế; buông xả 
là như thế. Cái được gọi là biên lớn phật tánh hay biên lớn kho tàng của Tỳ- 
lô-xá-na chỉ là vạn vật. Mặc dù bề mặt của biến lớn vô hình, không có nghĩ 
ngờ gì về sự thực hành bơi trong đó. 

Đa Phúc *Š miêu tả rừng trúc là “một hai nhánh cong cong và ba bốn 
nhánh tà tà.” Mặc dù sư ám chỉ ám chỉ vạn vật, BỊ sao sư không nói, “Ngàn 
hay vạn cây cong cong?” Tại sao sư không nói, “ngàn hay vạn khu rừng?” 
Đừng quên răng rừng trúc là như thế. Đây là những gì Tào Sơn muốn nói 
bằng câu Cải chứa vạn vật. 


?! phổ Hóa (H.: Puhua, Nh.: Fuke). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Bàn 


Sơn Bảo Tích, dòng Nam Nhạc. Sống ở Trấn (Zhen) châu (Hà Bắc). Bạn của Lâm Tế, sư nổi 
tiếng vì cách hành xử quái dị như làm bánh xe và lật ngược bàn ở những bữa đãi ăn do 
những người bố thí tổ chức. Được biết như là “người có đầu mà không có đuôi.” Tông 
Thiền Phổ Hóa của Nhật Bản, kết hợp chơi nhạc sáo shakuhachi với tu tập thiền định, 
được đặt theo tên Phổ Hóa. 

? nạ Phúc (H. Duofu, Nh.: Takufu). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. Người thừa kế pháp của 
Triệu Châu Tùng Thẩm, dòng Nam Nhạc. Dạy ở Hàng châu (Triết Giang). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 386 


Câu nói của ông tăng, Những người ngừng thở không còn là họ. Vì sao? 
có vẻ là một câu hỏi, nhưng thực ra hiểu nó là gì. Khi nghĩ ngờ phát sinh, 
hãy gặp nghi ngờ. Trong thương lượng về như thế, ông tăng nói, Những 
người ngừng thở không còn là họ. Vì sao? và Biển lớn không giữ xác chết. 
Vì sao? Đây là nghĩa của lời ông tăng nói: Biển lớn chứa vạn vật, nhưng 
những người ngừng thở không còn là họ. Vì sao? Hãy biết răng chứa không 
cho phép các vật còn là chúng nữa. Chứa là không giữ nguyên. Dù cho vạn 
vật chỉ là những cái xác, trong vạn năm biển lớn sẽ không bao giờ giữ 
chúng bất biến. Không còn như vậy nữa, ông tăng già chuyên động. 

Lời của Tào Sơn, Vạn vật ngừng thở khi chúng không vận hành nữa có 
nghĩa là dù cho vạn vật ngừng hay không ngừng thở chúng không còn là 
chúng [như trước]. Dù cho xác chết là xác chết, sự tu tập là một với vạn vật 
nên có khả năng chứa chúng; sự tu tập nên là chứa tất cả. Trong quá khứ và 
vị lai của vạn vật, có sự vận hành vượt qua bên kia không thở. 

Đây là người mù dẫn dắt người mù. Nghĩa của người mù dẫn dắt người 
mù là một người mù dẫn dắt một người mù [thầy và trò hòa hợp]; những 
người mù dẫn dắt những người mù. Khi những người mù dẫn dắt những 
người mù, tất cả các vật được chứa. Sự chứa chứa tất cả các vật. 

Trong đạo lớn đi qua bên kia, không công phu nào viên mãn mà không 
là một với vạn vật. Đây là hải ấn tam-muội. 


Viết tại chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào ngày hai mươi, 
tháng tư, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242J. ”” 


? Anh dịch: Katherine Thanas và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 387 


33. THỌ KÝ 
(Juki: Thọ ký) 


Đạo lớn do các phật và các tổ độc truyền là thọ ký. Những người không 
học với các phật và các tổ không bao giờ mộng thấy nó. 

Vào lúc thọ ký, ngay cả những người chưa phát tâm bồ-đề cũng được 
thọ ký. Những chúng sinh không tánh phật được thọ ký; những chúng sinh 
có tánh phật được thọ ký. Thân được thọ ký, không thân được thọ ký. Tất 
cả các phật được thọ ký. Tất cả các phật giữ gìn sự thọ ký của tất cả các 
phật. 

Đừng ức đoán rằng ông trở thành phật sau khi được thọ ký; đừng giả sử 
rằng ông được thọ ký sau khi trở thành phật. Vào lúc thọ ký có sự trở thành 
phật; vào lúc thọ ký có sự tu tập. 

Do đó, tất cả các phật đều có thọ ký; các phật hướng thượng phật có thọ 
ký. Tự kỷ được thọ ký. Thân và tâm được thọ ký. Khi ông học đầy đủ và 
hiểu trọn vẹn sự thọ ký, ông hoàn thành sự học của mình và hiểu đầy đủ 
phật đạo. 

Trước khi có thân, có sự thọ ký. Sau khi có thân, có sự thọ ký. Có sự thọ 
ký được tự kỷ thừa nhận, có sự thọ ký không được tự kỷ thừa nhận. Có sự 
thọ ký được người khác thừa nhận, và có sự thọ ký không được người khác 
thừa nhận. 

Hãy biết rằng thọ ký hiện thành tự kỷ. Thọ ký là tự kỷ hiện thành. Như 
thế, những gì được truyền trực tiếp giữa phật và phật, giữa tổ và tổ, thì 
không gì khác hơn là thọ ký. Không một vật duy nhất nào không phải là thọ 
ký. Làm sao nó có thê khác được đối với núi, sông, trái đất, núi Tu-di, biển 
lớn? Không có một, hay một nửa Trương Tam, hay Lý Tứ [một người bình 
thường| nào không có sự thọ ký. 

Sự thọ ký được tham học thấu suốt theo cách này là nói một câu, nghe 
một câu; không hiểu một câu; hiểu một câu; tu tập và thuyết giảng. Thọ ký 
khiến cho đi lui, đi tới. Ngồi và mặc y vào giây phút này không thể hiện 
thành mà không có sự thọ ký đích thực. Bởi vì hiện thành là đội y lên đầu 
và chấp tay, hiện thành là thọ ký. 


Phật nói: 


Có nhiều loại thọ ký. Nói văn tắt, có tám loại: sự thọ ký mình biết nhưng 
người khác không biÊt; sự thọ ký mọi người đêu biệt trừ một mình mình; sự thọ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 388 


ký mình biết và mọi người đều biết; sự thọ ký chính mình hay bất cứ ai khác 
đều không biết; sự thọ ký được những người ở gần thừa nhận nhưng người ở xa 
thì không; sự thọ ký được những người ở xa thừa nhận mà những người ở gần 
thì không; sự thọ ký cả những người ở gần và những người ở xa đều thừa nhận; 
và sự thọ ký những người ở gần cũng như những người ở xa đều không thừa 
nhận. 


Như thế, đừng nghĩ rằng chỉ tỉnh hồn của cái thân túi da hiện tại này biết 
sự thọ ký. Đừng nói rằng không nên thọ ký dễ dàng cho một người không 
giác ngộ. Người ta hay nghĩ răng ở thế gian một người được thọ ký khi 
công đức tu tập viên mãn và trở thành phật là quyết định; nhưng trong phật 
đạo không phải như vậy. Theo thầy và nghe một câu, hay theo kinh và học 
một câu, chính là được thọ ký, bởi vì đó là bốn hạnh của tất cả các phật và 
bởi vì đó là thiện căn của trăm cỏ. 

Khi sự thọ ký được nói ra, những người được thọ ký là tất cả những 
người trong cõi tối hậu. Hãy biết rằng ngay cả một vi trần cũng là vô 
thượng; ngay cả một vi trần cũng đang vượt qua bên kia chính nó. Làm sao 
thọ ký không thê là một vi trần? Làm sao thọ ký không thể là một vật? Làm 
sao thọ ký không thể là vạn vật? Làm sao thọ ký không thể là tu và ngộ? 
Làm sao thọ ký không thể là các phật và các tổ? Làm sao thọ ký không thể 
là sự theo đuôi và công phu tu đạo? Làm sao thọ ký không thê là đại ngộ và 
đại mê? 

lạc ký là “Giáo lý cốt yếu của tôi đến ông, nó sẽ hưng thịnh trên thế 
gian.” Thọ ký là “Ông như thế; tôi như thế.” Thọ ký là tiêu bản. Thọ ký ở 
bên kia tri kiến của ông. Thọ ký là mặt phá ra mỉm cười. Thọ ký là sinh tử 
đến đi. _ 

Thọ ký là toàn thê thế giới mười phương. Thọ ký là “Toàn thê thế giới 
không che giấu.” 


Huyền Sa, người về sau trở thành Đại sư Tông Nhất, một lần cùng đi với 
Tuyết Phong. Tuyết Phong chỉ mặt đất phía trước và nói, “Mảnh ruộng lúa 
này là một địa điểm tốt đề xây tháp không đường xây.” 

Huyền Sa nói, “Nó cao bao nhiêu?” 

Tuyết Phong chỉ nhìn lên và nhìn xuống. 

Huyền Sa nói, “Hòa thượng không thiếu phước báo của người và trời. 
Tuy nhiên, Hòa thượng, ngài chưa từng mộng thấy sự thọ ký trên núi Linh 
Thứu.” 

Tuyết Phong nói, “Còn ông thế nào?” 

Huyền Sa nói, “Bảy tám thước.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 389 


Lời của Huyền Sa, Tuy nhiên, Hòa thượng, ngài chưa từng mộng thấy 
sự thọ ký trên núi Linh Thứu không có nghĩa là Tuyết Phong không được 
thọ ký trên núi Linh Thứu, cũng không có nghĩa là Tuyết Phong đã được 
thọ ký trên núi Linh Thứu. Nó có nghĩa là Tuyết Phong chưa từng mộng 
thấy sự thọ ký trên núi Linh Thứu. 

Thọ ký trên núi Linh Thứu là nói theo viễn tượng cao vời. Nó là “Tôi có 
chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm. Nay tôi trao nó cho Đại Ca-diếp.” 


Hãy biết rằng trong sự hành trì đồng thời của giây phút Thanh Nguyên 
thọ ký Thạch Đầu, Đại Ca-diếp cũng được Thanh Nguyên thọ ký. Thanh 
Nguyên cũng thọ ký cho Thích-ca-mâu-nmi. Như vậy, rõ ràng là môi vị phật 
và tô đều có sự trao phó chánh pháp nhãn tạng. 

Theo cách này, Huệ Năng đã thọ ký cho Thanh Nguyên. Khi Thanh 
Nguyên được Huệ Năng thọ ký, Thanh Nguyên trở thành Thanh Nguyên do 
sự thọ ký này. Vào giây phút này, sự hành trì của Huệ Năng và các tổ sư 
khác được sự thọ ký của Thanh Nguyên trực tiếp hiện thành và chứng ngộ. 
Đây gọi là “Sáng rõ đầu trăm cỏ, sáng rõ ý phật tổ.” Như vậy, làm sao các 
phật tổ không phải là trăm cỏ? Làm sao trăm cỏ không phải là ông hay tôi? 

Đừng ngu ngôc cho rằng những gì ông có thì ông luôn luôn biết hay ông 
luôn luôn thấy nó. Không phải như vậy. Các vật ông biết không nhất thiết 
là những sở hữu của ông. Những sở hữu của ông không nhất thiết là những 
gì ông thấy hay những gì ông biết. Vì thế, đừng xem bất cứ cái gì phân ly 
với tri kiến của ông hay ý nghĩ của ông thì không phải là sở hữu của ông. 
Nhất là, sự (họ ký trên đỉnh Linh Thứu có nghĩa là sự thọ ký của Phật 
Thích-ca-mâu-mi. Đây là sự thọ ký được Phật Thích-ca-mâu-ni thọ ký cho 
Phật Thích-ca-mâu-nI. Người nào không phù hợp với cách này thì không 
được thọ ký. 

Không có chướng ngại nào trong sự thọ ký một người đã được thọ ký, 
và không có gì thừa thêm vào trong sự thọ ký một người chưa được thọ ký. 
Không có gì thiếu hay thừa là cách tất cả các phật tổ được tất cả các phật tổ 
thọ ký. 


Về điêu này, một phật xưa nói: 


Từ xưa đến giờ, dựng phất tử làm rõ đông tây. 
Đại ý vi tê, không dê gì lãnh hội. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 390 


Không thầy truyền cho, 
ông có thê thây được lời gì thâm huyện? 


Trong tham học Huyền Sa hỏi chiều cao của tháp không có đường xây, 
ở đó cân một câu đáp cho, Nó cao bao nhiều? Ấy không phải là năm trăm 
hay tám vạn đo-uẩn (yojana). Cũng không loại bỏ nhìn lên và xuống. 

Huyền Sa nói, Ngài không thiểu phước báo của người và trời. Nhưng 
chỉ chiều cao của tháp không đường xây bằng cách nhìn lên và xuống thì 
không phải là sự thọ ký của Phật Thích-ca-mâu-nI. Có được sự thọ ký của 
Phật Thích-ca Mây-mI là nói, Bảy fđm thước. Xem xét sự thọ ký chân thật 
của Phật Thích-ca-mâu-mI được hoàn thành bởi câu nói Bảy tám thước. 

Dù câu nói Bảy tám thước có đúng hay không, sự thọ ký đã được Tuyết 
Phong hoàn thành, và sự thọ ký đã được Huyền Sa hoàn thành. Còn nữa, 
ông nên nêu lên sự thọ ký và nói chiều cao của tháp không có đường xây. 
Nói về phật pháp bằng cách nêu lên những gì không phải là thọ ký thì 
không phải là nói đúng. 


Khi tự kỷ hiểu, nghe, và nói chân ngã, điểm nền tảng luôn luôn được thọ 
ký hiện thành. Chính sự thọ ký đem lại kết quả mà nó đồng thời thị hiện với 
sự thọ ký. Để hiện thành đầy đủ sự thọ ký, vô số các phật và các tổ đã 
chứng ngộ chánh giác. Năng lực được sự thọ ký chứng ngộ sinh ra tất cả 
các phật. Vì lý do này người ta nói, “Chỉ vì một đại sự [tất cả các phật] xuất 
hiện.” Nghĩa là, trong khi hướng thượng, vô ngã không bao giờ không có 
được sự thọ ký của vô ngã. Như vậy, tất cả các phật được sự thọ ký của tất 
cả các phật. 

Bây giờ, sự thọ ký được cho và nhận bằng cách giơ một tay, giơ hai tay, 
giơ một ngàn tay và mắt. Sự thọ ký hiện thành bằng cách giơ lên một cái 
hoa ưu đàm hay một chiếc áo kim lan. Những cái này không phải là bắt 
buộc mà là những hành động thọ ký tự nhiên. Có sự thọ ký đạt được từ bên 
trong, có sự thọ ký đạt được từ bên ngoài. Đề tham học tường tận ý nghĩa 
của bên trong và bên ngoài, hãy tham học về thọ ký. Hãy tham học con 
đường thọ ký là một thanh sắt dài vạn dặm. Ngôi như tảng đá trong thọ ký 
là một niệm là vạn năm. 


Một phật xưa nói, “Kế tiếp thành phật, tiếp tục thọ ký.” 


Thành phật nói ở đây là luôn luôn kế tiếp. Là phần kế tiếp ông thành 
phật. Thọ ký chuyển sự thành phật này. Sự chuyền này tiếp tục một cách 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 391 


liên tục, chuyên tiếp đến sự chuyên kế tiếp. Nó tiếp tục xảy ra. Sự xảy ra 
này đang làm. Làm này không phải là làm của một cái thân giới hạn, một 
tình thế giới hạn, một ý nghĩ giới hạn, hay một cái tâm giới hạn. 

Hãy thương lượng tường tận làm hay không làm một tình thế theo nghĩa 
chuyển. Hãy thương lượng tường tận làm hay không làm theo nghĩa 
chuyền. 

Tất cả các phật và các tổ xuất hiện bây giờ được chuyên do làm. Năm 
phật và sáu tổ đến từ Tây thiên [Ân Độ] được chuyền đo làm. 

Hơn nữa, xách nước và bửa củi được chuyền. Hiện tướng của “tâm tức 
là phật? được chuyền. Bát niết-bàn của “tâm tức là phật” không phải chỉ là 
một hay hai bát niết-bàn hiểm hoi. Hãy làm cho vô số bát niết-bàn thành vô 
số bát niết- bàn. Hãy làm cho vô sô sự đạt đạo thành vô số sự đạt đạo. Hãy 
làm cho vô số tướng của Phật thành vô số tướng của Phật. Đây là kế tiếp 
thành phật và kế tiếp đạt bát niết-bàn. Ấy là kế tiếp đạt thọ ký, kế tiếp đạt 
chuyền. 

Chuyển vốn không hiện hữu, mà chỉ là bảy thông tám đạt. Thấy và gặp 
mặt các phật và các tổ là kế ức. Dù cho ông cố chạy trốn, không có kẻ hở 
nào trong sự chuyên thọ ký của các phật và các tô. 


Một phật xưa nói, “lôi bây giờ nghe sự thọ ký trang nghiêm từ Phật và 
sự thọ nhận nó một cách liên tục; thân tâm tôi đầy hoan hỉ.” 

Sự thọ ký trang nghiêm luôn luôn là Tôi bây giờ nghe từ Phát. Thọ nhận 
nó một cách liên tục là thân tâm tôi đây hoan hỉ. Một cách liên tục có nghĩa 
là ôi bây giờ. Nó không liên quan với ta và người trong quá khứ, hiện tại, 
và vị lai. Ấy là chỉ nghe từ Phái và không nghe từ người khác. Ấy chẳng 
phải là mê hay ngộ, chẳng phải chúng sinh, chẳng phải có, cây, hay các 
nước, nhưng là nghe từ Phật. Ấy là sự thọ ký trang nghiêm. Ây là sự thọ 
nhận một cách liên tục. 

Một cách liên tục có nghĩa là không ở lại một điểm duy nhất dù trong 
giây phút, nhưng có thân và tâm đây hoan hỉ. Thọ nhận nó một cách liền 
tục và hoan hỉ thì không khác hơn là tham học cùng một lúc và bao gồm tất 
cả với thân, tham học cùng một lúc và bao gồm tất cả với tâm. Hơn nữa, 
thân thì bao gồm tâm, và tâm thì bao gồm thân. Vì thế, nó được gọi là bao 
gồm thân tâm. Đây là thế giới bao gồm tất cả, phương hướng bao gồm tất 
cả, thân bao gồm tất cả, tâm bao gồm tất cả. Đây là nhất thê phi thường của 
hoan hỉ. Khi sự hoan hỉ này để cho người ta hoan hỉ một cách rõ ràng trong 
khi ngủ và đi, hay trong mê và ngộ, sự hoan hỉ này thân mật với từng cái 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 392 


mà không xa lìa bất cứ cái nào. Vì lý do này, đây là sự thọ ký trang nghiêm 
được thọ nhận một cách liên lục. 


Phật Thích-ca-mâu-mI nói với tám vạn đại sĩ (mahasattvas) qua Bồ-tát 
Dược Vương (BhaishJyaraJa Bodhisattva): 


Này Dược Vương, nếu ông nhìn vô số các thiên, long vương, dạ-xoa, càn-thát- 
bà, a-tu-la, kim-xí-điều, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhân, phi nhân, tỳ-khưu, 
ty-khưu-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di trong đại chúng này, có những chúng sinh cầu 
làm thanh văn, bích-chi phật, hay phật. Trong những chúng sinh như thế, nếu 
có ai đến trước Phật nghe một bài kệ hay một câu Kinh Diệu Pháp Hoa, và 
hân hoan dù chỉ trong giây phút, tôi sẽ thọ ký cho tất cả các chúng sinh ấy một 
cách bình đẳng, và họ sẽ đạt được giác ngộ vô thượng, viên mãn. 


Như thế, dù cho những aI hội họp — vua trời, vua rồng, bốn hay tám loại 
chúng sinh — có sự theo đuổi và hiểu khác nhau, nghe một câu kệ không 
phải là pháp bất khả tư nghị ư? Làm sao ý nghĩ của ông, đù chỉ trong giây 
phút có thể hoan hỉ trong những giáo lý khác? Những chúng sinh như thể có 
nghĩa là những chúng sinh pháp hoa. Những ai đến trước Phật có nghĩa là 
những người ở chỗ Phật. Ngay cả những chúng sinh hiện ra trong vạn sắc 
tướng như người hay không phải người, dù cho họ rải rác như trăm cỏ, họ 
là những chúng sinh như thế. Những chúng sinh như thế là Tôi sẽ thọ kỷ họ 
tắt cả một cách bình đẳng. Tôi sẽ thọ ký họ tắt cả một cách bình đẳng là, từ 
đầu đến cuối, Họ sẽ đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói với Bồ-tát Dược Vương, nếu có chúng sinh 
nào đến trước Phật nghe một bài kệ hay một câu Kinh Diệu Pháp Hoa, và 
hoan hỉ dù chỉ trong giây phút...họ sẽ đạt giác ngộ vô thượng, viên mãun. 

Khi nào /à sau khi Như Lai bát niễt-bàn ? Sau bốn mươi chín năm, sau 
tám chục năm? Bây giờ chúng ta hãy nói là tám chục năm. Nếu có những 
chúng sinh nghe một bài kệ hay một câu Kinh Diệu Pháp Hoa, và hoan hỉ 
dù chỉ trong giây phút — là nghe nó với trí tuệ hay không trí tuệ? Là nghe 
nó lầm hay không lầm? 

Nếu ông giải thích với người khác, nghe zếu có những chúng sinh... 
Đừng quan tâm dù họ nghe với trí tuệ hay không trí tuệ. Hãy nói rằng khi 
họ nghe Kinh Diệu Pháp Hoa, đà với trí tuệ thâm sâu vô lượng của tất cả 
các phật, nghe là một câu, nghe là một bài kệ, nghe là hoan hỉ trong giây 
phút. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 393 


Vào giây phút này, họ sẽ đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn. Có sự thọ 
ký — Tôi sẽ thọ ký họ tất cả một cách bình đẳng. Đừng đề nó lại cho đứa 
con trai thứ ba ngu ngốc của nhà họ Trương [Trương Tam, người tầm 
thường]. Hãy hiến mình tham học tường tận việc này. 

Hoan hỉ dù trong giây phút là những chúng sinh nghe. Vào giây phút 
này, không có chỗ đề đặt da, thịt, xương, hay tủy lên đầu ông. Ban cho sự 
thọ ký giác ngộ vô thượng, viên mãn này có nghĩa là, “Ước nguyện của ta 
được hoàn thành.” Hãy là một cái túi da như vầy. Như thé, tất cả mọi ước 
nguyện được thược hiện. Theo cách này, có những người được gọi là những 
người nghe. 

Có sự thọ ký bằng cách cầm một nhánh tùng: có sự thọ ký bằng cách 
cầm một hoa ưu đàm. Có sự thọ ký bằng cách chớp mắt. Có sự thọ ký bằng 
cách phá ra mỉm cười. Có một thí dụ truyền đôi dép rơm. Đây không phải 
là điều có thể nghĩ hay hiểu được một cách dễ dàng. 

Có sự thọ ký, “Thân tôi như vậy.” Có sự thọ ký, “Thân ông như vậy.” 
Có nghĩa là quá khứ, hiện tại, và vị lai là thọ ký. Bởi vì nó là quá khứ, hiện 
tại, và vị lai ở trong sự thọ ký, nó hiện thành do thọ ký ta và do thọ ký 
người khác. 


Duy-ma-cật nói với Di-lặc: 


Ngài Di-lặc, đức Thế Tôn đã thọ ký rằng ngài đạt giác ngộ vô thượng, viên 
mãn trong đời ngài. Vào đời nào — lần sinh quá khứ, hiện tại, hay vị lai - ngài 
có thọ nhận sự thọ ký ấy không? 

Nếu ngài nói là lần sinh quá khứ, thì lần sinh quá khứ đã tiêu vong. Nếu 
ngài nói là lần sinh vị lai, thì lần sinh vị lai chưa đến. Nếu ngài nói là lần sinh 
hiện tại, thì lần sinh hiện tại không dừng trụ. Phật nói, “Này các tỳ-kheo, giây 
phút hiện tại là sinh, già, và chết.” 

Nếu ngải nói rằng ngải thọ nhận sự thọ ký ở bên kia sinh, ở bên kia sinh là 
chân cảnh giới. Trong chân cảnh giới, không có thọ nhận thọ ký; không có đạt 
giác ngộ vô thượng, viên mãn. 

Ngài Di-lặc, làm sao ngài thọ nhận sự thọ ký trong đời ngài? Ngài nói ngải 
thọ nhận nó trong như-vậy-sinh, hay ngài nói ngài thọ nhận nó như-vậy-tử? 
Nếu ngài nói ngài thọ nhận nó trong như-vậy-sinh, như-vậy-sinh không có sinh. 
Nếu ngài nói ngài thọ nhận nó trong như-vậy-tử, như-vậy-tử không có tử. 

Tất cả chúng sinh đều như vậy. Tất cả các pháp đều như vậy. Tất cả thánh 
hiền đều như vậy. Ngài cũng như vậy. Nếu ngài thọ nhận sự thọ ký, tất cả 
chúng sinh thọ nhận sự thọ ký. Lý do là như vậy không phải hai, không phải 
nhiều. Nếu ngài đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn, tất cả chúng sinh cũng đạt 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 394 
như vậy. Lý do là tất cả chúng sinh là tướng của giác ngộ. 


Đức Như Lai không phủ nhận lời nói của Duy-ma-cật. Do đó, sự được 
thọ ký của Di-lặc đã được quyết định. Theo cách này, sự được thọ ký của 
tất cả chúng sinh cũng được quyết định. Không có chúng sinh thọ nhận sự 
thọ ký, không có sự thọ ký của Di-lặc. Tất cả chúng sinh là tướng của giác 
ngộ. Giác ngộ thọ nhận sự thọ ký từ giác ngộ. 

Thọ nhận sự thọ ký là đời sống của ngày hôm nay. Vì tất cả chúng sinh 
phát tâm bồ-đè đồng thời với Di-lặc, đây là cùng nhau thọ nhận sự thọ ký, 
cùng nhau đạt đạo. 

Tuy nhiên, lời của Duy-ma-cật, 7rong chân cảnh giới không có thọ nhận 
sự thọ ký, chứng tỏ ông ấy không biết răng chân cảnh giới chính là thọ ký, 
và ông ấy không nói rằng chân cảnh giới chính là giác ngộ. 

Duy-ma-cật cũng nói, “Lần sinh quá khứ đã tiêu vong... lần sinh vị lai 
chưa đến... lần sinh hiện tại không dừng trụ.” Nhưng quá khứ không nhất 
thiết tiêu vong, vị lai không nhất thiết chưa đến, và hiện tại không nhất thiết 
không dừng trụ. Ngay cả khi ông xem đã tiêu vong, chưa đến, và không 
dừng trụ, là quá khứ, vị lai, và hiện tại, ông nên chứng minh rằng chưa đến 
chính là quá khứ, hiện tại, và vị lai. Do đó, thọ ký đạt được trong cả sinh và 
tử. Giác ngộ đạt được trong cả sinh và tử. 

Khi tất chúng sinh thọ nhận sự thọ ký, Di-lặc cũng thọ nhận sự thọ ký. 
Bây giờ tôi hỏi ngài, ngài Duy-ma-cật: Di-lặc là đồng với chúng sinh hay là 
khác với họ? Hãy trả lời đi! Ngài đã nói, “Nếu Di-lặc thọ nhận sự thọ ký, 
tất cả chúng sinh thọ nhận sự thọ ký.” Nếu ngài nói Di-lặc không phải là 
một chúng sinh, chúng sinh không phải là chúng sinh, và Di-lặc không phải 
là Di-lặc. Sao lại như vậy? Vậy thì, Duy-ma-cật không phải là Duy-ma-cật. 
Nếu ngài không phải Duy-ma-cật, ngài không thê nói lời này. 

Vì thể, các ông nên nói: Khi sự thọ ký khiến cho tất cả chúng sinh hiện 
hữu, tất cả chúng sinh và Di-lặc hiện hữu. Sự thọ ký khiến cho tất cả các 
pháp [sự vật] như thật. 


Viết tại chùa Quan Ẩm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào ngày hăm lăm, 
tháng tư mùa hè, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Nhi) [1242J. “" 


? Anh dịch: Lewis Richmond và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 395 


34. QUAN ÂM 
(Kannon: Quan Am) 


Vân Nham, người về sau trở thành Đại sư Vô Trụ, hỏi [sư huynh] Đạo 
Ngô. .. người về sau trở thành Đại sư Tu Nhất, “Bồ-tát đại bi làm ØÌ VỚI 
nhiều tay và mắt như thế?” 

Đạo Ngô nói, “Như người ban đêm thò ra phía sau tìm chiếc gối vậy.” 

Vân Nham nói, “Đệ được rồi. Đệ được rồi.” 

Đạo Ngô nói, “Đệ được cái gì?” 

Vân Nam nói, “Tắt cả thân là tay mắt.” 

Đạo Ngô nói, “Đệ nói hay đó. Nhưng đó chỉ là tám chín phần mười.” 

Vân Nham nói, “Đệ chỉ như vậy. Còn huynh thế nào?” 

Đạo Ngô nói, “Chỗ nào thân đến, đó là tay mất.” 

Mặc dù đã có một số câu nói về Quan Âm trước và sau Vân Nham và 
Đạo Ngô, nhưng không hay như những câu nói của hai người này. Nếu ông 
muốn tham học Quan Âm, ông nên thương lượng tường tận những lời của 
họ. 

Bồ-tát đại bị là Quan Âm (Avalokiteshvara) — Bồ-tát Quán Âm, người 
nhận thức tiếng kêu của thế gian,” cũng gọi là “Bồ-tát Quán Tự Tại, người 
hoàn toàn tự do trong nhận thức.” VỊ bồ-tát này được xem là cha mẹ của tất 
cả các phật. Đừng cho rằng vị bồ-tát này không làm chủ đạo được nhiều 
như các phật. Thực ra, Quán Âm là Như Lai Chánh Pháp Minh Chiếu trong 
một đời trước. 

Hãy tham cứu và tập trung vào lời của Vân Nham: Bồ-tát đại bị làm gì 
với nhiễu fay và mắt như thế? Có những tông phái [Phật giáo] trân quí 
Quan Âm, và những tông phái không liên hệ gì với vị bồ- tắt này. 

Vân Nham có sự nối kết với Quan Âm và tư duy về vị bồ-tát này cùng 
với Đạo Ngô. Không chỉ một hay hai, mà hàng trăm hàng ngàn Quan Âm ở 
với Vân Nham. 

Chỉ Vân Nham và con cháu của sư làm cho Quan Âm thực sự là Quan 
Âm. Sao lại như vậy? Quan Âm được Vân Nham diễn đạt là được diễn đạt 


®* Đạo Ngô Viên Trí (H.: Daowu Yuanzhi, Nh.: Dögo Enchi). 769-835, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Dược Sơn Duy Nghiêm, dòng Thanh Nguyên. Cũng gọi là Đạo Ngô Tông 
Trí (Zongzhi). Sư học với Bách Trượng Niết-bàn và thọ giới đầy đủ trước khi tu học với 
Dược Sơn. Vân du nhiều năm đến các chùa Thiền, rồi dừng trụ và dạy ở núi Đạo Ngô, Đàm 
châu (Hồ Nam). Là anh em huyết thống và là sư huynh của Vân Nham Đàm Thành. Một số 
các cuộc đối thoại giữa hai người còn lưu lại, và được Đạo Nguyên bình luận. Tên thụy là 
Đại sư Tu Nhất (H.: Xiuyi, Nh.: Shũichi). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 396 


một cách tường tận, trong khi Quan Âm được những người khác diễn đạt 
thì không như thế. Quan Âm được những người khác diễn đạt chỉ có mười 
hai mặt. Quan Âm của Vân Nham thì không như thế. Quan Âm được những 
người khác diễn đạt chỉ có một ngàn tay mắt. Quan Âm của Vân Nham 
không như thế. Quan Âm được những người khác diễn đạt chỉ có tám vạn 
bốn ngàn tay mắt. Quan Âm của Vân Nham không như thế. Làm sao chúng 
ta biết được điều này? 

Sự rất nhiễu tay mắt của bồ-tát đại bi được Vân Nham diễn đạt không bị 
giới hạn ở tám vạn bốn ngàn tay mắt, không nói đến những con số như 
mười hai, hay ba mươi hai hay ba mươi ba. Rá: nhiều có nghĩa là nhiều 
lắm. Nhiều như có thê được, không bị giới hạn ở bất cứ con số nào. Vì 
không bị giới hạn ở bất cứ con số nào, nó không bị giới hạn ở bên kia biên 
giới và đo lường [không bị giới hạn ở vô cùng]. Hãy tham cứu cân lượng 
của rất nhiều theo cách này. Nó còn vượt qua bên kia biên giới của không 
biên giới và đo lường. 

Khi Vân Nham hỏi câu hỏi này, Đạo Ngô không chấp thuận. Sư đã thấy 
nghĩa thâm sâu nơi câu hỏi. 

Vân Nham và Đạo Ngô vai kề vai cùng nhau học trong hội của Dược 
Sơn và cùng nhau hành trình trong bốn mươi năm. Thương lượng những 
công án [tắc] cũ và mới, họ bác bỏ những cái thấy không đúng và xác nhận 
cái hiểu của nhau. Cùng nhau [tham học] như vậy, Vân Nham trình kiến 
giải của mình vào hôm đó, và Đạo Ngô xác nhận. 

Hãy biết rằng câu nói nhiễu fay mắt được hai vị cỗ phật này nói ra một 
cách bình đẳng. Câu nói nhiễu tay mắt được Vân Nham và Đạo Ngô đồng 
thời tham học. 

Bồ-tát đại bị làm gì? Đây là câu hỏi trực tiếp với Đạo Ngô. Câu hỏi này 
không giống với câu hỏi của các bồ-tát hàng mười thánh hay ba hiền. Câu 
hỏi này phát sinh sự biểu đạt cái hiểu. Nó phát sinh tay mắt. 

Khi câu hỏi trình ra — Bồ-tát đại bì làm gì với nhiều tay mắt như thể? — 
có những phật cũ và phật mới trở thành phật qua năng lực tham câu hỏi 
này. Câu hỏi có thể là “Làm sao bồ-tát Ấy dùng. nhiều tay mắt như thế?” 
“Làm sao?” “Làm sao bồ-tát ấy điều khiến [nhiều tay mắt như thế]? hay 
“Ông nói thế nào?” 

Đạo Ngộ nói, “Như người thò ra phía sau từ chiếc gối lúc ban đêm. Sư 
muốn nói rằng đó giống như tìm chiếc gối lúc ban đêm. Ả⁄ö ra phía sau có 
nghĩa là tìm kiếm nó. /⁄c D4 đêm có nghĩa là hoàn toàn u tối. Ấy rõ ràng 
như “nhìn núi giữa ban ngày.” 

Dùng tay và mất thì giống như người thò ra phía sau tìm chiếc gối lúc 
ban đêm. Hãy tham học cách dùng tay mắt theo cách này. Hãy thương 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 397 


lượng một ban đêm mà nó nghĩ đến vào ban ngày, và một ban đêm mà nó 
được kinh nghiệm vào ban đêm. Hãy thương lượng một ban đêm mà nó 
không phải là ban ngày cũng không phải là ban đêm. Người ta có thể không 
hiểu người thò ra phía sau tìm chiếc gối như là Quan Âm dùng tay mất, 
nhưng không có cách nào chạy trốn nó được. 

Có phải cái gọi là người nào đó chỉ là người nào đó? Hay đó chỉ là một 
người phảm? Nếu ông hiểu người là một người thường theo phật đạo, và 
không nhận ây “chỉ là người nào đó,” thì có điều để tham cứu về /hò ra 
phía sau tìm chiếc gồi. 

Cái gói có điểm phải thương lượng. Đếm không phải chỉ là đêm của 
ngày và đêm của người và thần. Hãy biết rằng những gì được nói ở đây 
không phải là đang nắm lấy, kéo, hay đây chiếc gối. 

Khi ông thương lượng lời của Đạo Ngô, fhò ra phía sau tìm chiếc gối 
lúc ban đêm, hãy thấy và đừng bỏ sót là có những con mất có thê thấy cái 
đêm ấy. Không có giới hạn nào đối với bàn tay thò ra tìm chiếc gối. Nếu 
bàn tay thò ra phía sau, có con mất có thể thấy cái gì ở phía sau chăng? Hãy 
sáng tỏ nghĩa của con mắt ban đêm. 

Có phải đây là thế giới của mắt sẵn sàng chăng? Có phải người này có 
mắt sẵn sàng chăng? Mắt và tay bay như tiếng sâm rền chăng? Mắt và tay 
có làm việc theo một hay nhiều cách, từ đầu đến cuối không? 

Nếu ông thương lượng cách dùng rất nhiều tay mắt như thế, bồ-tát đại bi 
có thể chỉ hiện ra là một bồ-tát của tay và mắt. Nếu có người hỏi ông điều 
này, nói, “Làm sao bồ-tát của tay và mắt dùng rất nhiều bồ-tát đại bi như 
thê?” 

Hãy biết rằng dù cho tay và mắt không chướng ngại nhau, cách ông có 
thê dùng chúng là cách ông để chúng được dùng, và làm sao ông dùng 
chúng như thực. 

Khi hiểu sự vật như thực, tay mắt cùng khắp là không bao giờ bị che 
giấu, chúng cũng không chờ giây phút hiểu tay mắt cùng khắp. Dù cho có 
những tay mắt đây và kia không bị che giấu, chúng không phải là tự kỷ, núi 
hay sông, mặt trời hay mặt trăng, và không phải “Tâm tức là phật.” 

Vân Nham nói, Đề được rồi, đệ được rồi. Sư không có ý nói rằng sư 
hiểu lời của Đạo Ngô. Câu Đề được rồi, đệ được rồi làm cho kinh nghiệm 
của sư về bồ-tát dùng tay mắt là một kinh nghiệm chân thực. Đạo Ngô dùng 
lời nói của mình một cách vô biên như vậy. Sư đã nhập vào chính ngày đó 
một cách vô biên như vậy. 


Đạo Ngô nói, Đệ được cái gì? Đây có nghĩa là dù câu nói của Vân 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 398 


Nham Đệ được rồi không chướng ngại Đệ được rồi, câu đáp của Đạo Ngô 
là Đệ được cái gì? 

Đã có Đệ được rồi, và ông được TỒi. Không phải đó là mất được nó, và 
tay được nó sao? Đệ được rồi là hiện thành hay không hiện thành? 

Trong khi đó [đúng là] Đệ người được nó, đó [đúng là| ông người bị 
hỏi: Đệ được cái gì? Điều này cần thương lượng. 

Về lời nói của Vân Nham Khấp rhân là fay mắt, khi người ta thuyết 
giảng về fhò ra phía sau tù chiếc gối, nhiều người trong bọn họ giải thích 
Tăng có tay và mắt khắp thân của Quan Âm. Miêu tả Quan Âm cách ấy có 
thể là giải thích Quan Âm, nhưng điều này không diễn đạt tường tận vị bồ- 
tát Ấy. 

Lời nói của Vân Nham Khắp thân là tay mắt không có nghĩa là có tai và 
mắt khắp thân của Quan Âm. Dù cho &bấắp có nghĩa là khắp thế giới, chính 
thân, tay, và mắt [của Quan Âm] không bị cái khắp này che phủ. Dù cho 
thân, tay, và mắt có sức mạnh che phủ mọi vật, chúng không phải là tay và 
mắt thâu tóm hàng hóa ngoài chợ. Không một cái thấy, sự thực hành, hay 
lời nói nào có thể diễn đạt chính xác sức mạnh của tay mắt. 

Rất nhiều tay mắt có nghĩa là nhiều hơn một ngàn, một vạn, tám vạn bốn 
ngàn; nhiều hơn vô biên và vô lượng. Đây không những để cho Khắp thân 
là tay mắt, mà còn đề cho thuyết giảng pháp làm thức tỉnh chúng sinh, và 
để làm cho đất phát ra ánh sáng. 

Theo cách này, lời của Vân Nham có nghĩa là khắp thân không gì khác 
hơn là tay và mắt. Ấy không phải là có tay và mắt khắp thân của Quan Âm. 
Hãy thương lượng điểm này. Đừng ngạc nhiên rằng Quan Âm dùng và điều 
khiến tay và mắt không khác hơn khắp thân. 

Đạo Ngô nói: Đệ nói hay đó. Nhưng đó là tám chín phân mười. Câu này 
có nghĩa là Vân Nham diễn đạt tốt. Đề nói hay đó có nghĩa Vân Nham 
đúng, và không có gì không được nói ra. Nếu Đạo Ngô muốn nói rằng Vân 
Nham đã không nói ra chánh kiến, sư sẽ chỉ nói, Đó là tám chín phần mười. 

Hãy tham cứu nghĩa thật lời nói của Đạo Ngô. Ngay cả khi có người nói 
mười phần mười, nêu không làm chủ đạo, đó không phải là đầy đủ. Mặt 
khác, khi những gì nên trình bày được trình bày, nên xem người nói tám 
hay chín phần mười là người đã nói mười phần mười. 

Giây phút trúng đích, có thê diễn đạt băng một trăm, một ngàn, hay một 
vạn cách, Vân Nham diễn đạt chỉ tám hay chín phần mười với một chút 
dụng công. Sự thực, khả năng của sư kỳ diệu. Sinh ra toàn thể thế giới 
mười phương bằng một trăm, một ngàn, hay một vạn dụng công tốt hơn là 
không sinh ra gì cả. Song, sinh nó ra với một chút dụng công là phi thường. 
Đây là nghĩa của Đề được tám chín phân mười. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 399 


Tuy nhiên, nghe lời nói của các phật tô - Đệ được tám chín phân THưởi — 
người ta cho rằng Vân Nham chỉ nói được tám chín phần trong khi sư đã 
nói mười phần mười. Nếu phật pháp như vậy, nó chẳng còn đến ngay nay. 
Tám hay chín giỗng như một trăm hay một ngàn. Có nghĩa là rất nhiều. 
Theo quan điểm này, nó có nghĩa là ở bên kia tám hay chín. Ông nên tham 
học các pháp thoại của các phật tổ theo cách này. 

Vân Nham nói, Đệ chỉ như thế, còn huynh thế nào? Sư nói chỉ như thể 
đáp lại lời của Đạo Ngô Đệ được tám chín phân mười. Ấy giỗng như “Tôi 
không để lại dấu vết” hay “Cánh tay thì dài và ống tay áo thì ngắn” [đạo 
như thực]. Không phải sư nói Đệ chỉ như thể bởi vì sư không nói hoàn hảo 
cái hiểu của mình. 

Đạo Ngô nói, Chỗ nào thân đến, ấy là tay mắt. Sư không có ý nói rằng 
tay mắt đến như là tay mắt. Nói tay mắt đến bất cứ chỗ nào là nói Chỗ nào 
thân đến, ấy là tay mắt. 

Như thế, Đạo Ngô không nói rằng thân [của Quan Âm] là tay và mắt. 
Trong khi dùng rất nhiều tay mắt rất nhiều lần, tay mắt luôn luôn là Chỗ 
nào thân đến, ấy là tay mắt. 

Người ta có thể hỏi ông, “Nhiều thân và tâm như vậy, bồ-tát ấy dùng 
như thế nào?” Thì ông có thê nói, “Chỗ nào thân đến, thì như vậy.” 

Giữa khắp thân của Vân Nham và chỗ nào thân đến của Đạo Ngô, không 
phải là một cái thì nói khắp và cái kia thì không. Không thể so sánh khắp 
thân của Vân Nham và nơi nào thân đến của Đạo Ngô với nhau. Mỗi cái 
nói khắp suốt nhiều tay mắt. 

Cũng vậy, Quan Âm được Ông Lão Thích-ca-mâu-ni nói chỉ có một 
ngàn mắt, mười hai mặt, ba mươi ba thân, tám vạn bốn ngàn hiện tướng. 
Quan Âm của Vân Nham và Đạo Ngô có vô số tay mắt. Tuy nhiên, đó 
không phải là vấn đề nhiều hay ít. Khi ông tu tập vô số tay mắt của Quan 
Âm, do Vân Nham và Đạo Ngô nói, tất cả các phật kinh nghiệm tam-muội 
của Quan Âm tám hay chín phần mười. 


Đã trình với hội chúng vào ngày hăm sáu, tháng tư, năm thứ ba, niên hiệu 
Nhân Trị (Niji) [1242]. 


HẬU TỪ 


Từ khi phật pháp được mang từ Ấn Độ đến [Trung Hoa], nhiều phật tổ đã 
nói vê Quan Âm, nhưng không aI sánh được Vân Nham và Đạo Ngô. Đó là 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 400 
lý do bây giờ tôi chỉ giới thiệu trường hợp này. 


Vĩnh Gia,” Đại sư Chân Giác nói, “Không thấy một pháp tức như lai. 
Cũng được gọi là quán tự tại [Quan Thế Âm].””° 

Điều này xác nhận rằng Như Lai và Quan Âm cả hai đều hiện thân của 
riêng họ, nhưng chúng không phải là những thân tách rời nhau. 


Ma Cốc và Lâm Tế có kiến giải về tay mắt thật. Ấy là một trong nhiều 
đôi thoại vê Quan Âm. 


Vân Nham nói về Quan Âm “thấy sắc sáng tâm, nghe thanh ngộ đạo.” 


Sắc hay thanh nào Quan Âm không thấy hay nghe? 
Bách Trượng nói vê Quan Âm “nhập thực tướng.” 


Trong hội chúng Kinh Thủ Lăng Nghiêm miêu tả, có Quân Âm làm chủ 
trọn vẹn. 


Trong hội chúng Kinh Pháp Hoa miêu tả, có Quan Âm thị hiện phổ 
môn. 


Quan Am được các bậc cô đức này miêu tả tât cả cùng làm việc với các 
phật, núi, sông, và đất. Mặc dù cùng làm việc với phật, núi, sông, và đất, 
các Quan Âm này vẫn là một hay hai thị hiện của vô số tay mắt. 


Đã trình với hội chúng vào ngày hăm sáu, tháng tư, năm thứ ba, niên hiệu 
Nhân Trị (Nhi) [1242J. ”” 


®* Vĩnh Gia Huyền Giác (H.: Yongjia Xuanjiao, Nh.: Yöka Genkaku). Tịch năm 713, Trung 


Hoa. Người huyện Vĩnh Gia, Ôn (Wen) châu (Triết Giang). Sau khi học thiền định Thiên 
Thai của tông Pháp Hoa, sư học Thiền. Khi tham kiến và trao đổi vài lời với Lục Tổ Huệ 
Năng, sư thọ nhận sự truyền pháp và ở lại qua đêm trong cộng đồng của Huệ Nẵng, vì thế 
sư được gọi là “Nhất Túc Giác” (Một Đêm Giác Ngộ). Sư trở về Ôn châu và dạy. Viết 
“Chứng Đạo Ca.” Thụy là Đại sư Chân Giác (H.: Zhenjiao, NH.: Shinkaku). 
® Trong “Chứng Đạo Ca” của Thiền sư Huyền Giác viết: 

“Bất kiến nhất pháp tức Như Lai 

Phương đắc danh vi Quán Tự Tại.” ND. 


?® Anh dịch: Joan Halifax và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 401 


35. A-LA-HÁN 
(Arakan: A-la-hán) 


[Kinh Pháp Hoa nói:] “Á-la-hán là người đã chuyển hóa tất cả rỉ lậu, 
không còn mê hoặc, đã xua đi tự lợi, đã loại bỏ tât cả những hình thức ràng 
buộc, và đạt được tâm tự tại.” 


Đây là đại a-la-hán, người đạt quả thứ tư và là quả cuối cùng trong tu tập 
với Phật. Đây là a-la-hán phật. 

Ri lậu là cái gáo bê mất cán, đã dùng rất nhiều lần. Đã chuyển hóa tắt cả 
rỉ lậu có nghĩa là toàn thân cái gáo đã làm một cái nhảy vọt. Đã xua đi tư 
lợi có nghĩa là vào và ra ở đỉnh đầu. Đã loại bỏ tắt cả những hình thức ràng 
buộc có nghĩa là không có gì che giấu trong thế giới mười phương. Tâm íự 
tại có thê hiểu là “bằng phăng ở chỗ cao và bằng phẳng ở chỗ thấp.” Như 
thế, có tường, ngói, và sỏi. 7 /q có nghĩa là toàn cơ của tâm hiện thành. 
Không còn mê hoặc là không cho mê hoặc khởi lên — mê hoặc bị mê hoặc 
ám chướng. 

Các thần thông, trí tuệ, thiền định, thuyết pháp, hướng dẫn, và phát hào 
quang của một a-la-hán không giống như những người ngoại đạo hay thiên 
ma. Cái thấy một trăm thế giới phật của một a-la-hán không giống như cái 
thấy một trăm thế giới phật của một người phàm. Một người nói rằng rợ hồ 
râu đỏ, trong khi người kia nói rợ hồ đỏ râu. 

“Nhập niết-bàn là pháp tu nhập: nắm tay của một a-la-hán. Như thế, nó là 
niết-bàn diệu tâm — không chỗ để né tránh. Một người nhập vào lỗ mũi là 
một a-la-hán thật. Một người không nhập vào lỗ mũi không phải là một a- 
la-hán. 


[Kinh Pháp Hoa nói:] “Hôm nay chúng ta là những a-la-hán chân thật. 
Chúng ta sẽ đề cho tất cả nghe tiếng nói giác ngộ của Phật.” 


Chứng ta sẽ để cho tắt cả nghe tiếng nói giác ngộ của Phật có nghĩa là 
để cho tất cả nghe lời Phật dạy. Tại sao điều này lại bị giới hạn ở các phật 
và các đệ tử? Để cho tất cả những ai có tri kiến, trí tuệ, da, thịt, xương, và 
tủy nghe nó là để cho tất cả chúng sinh nghe nó. Những ai có tri kiến và trí 
tuệ là đất, cỏ, cây, tường, ngói, và sỏi. Những ai chao đảo, ngã đồ, hưng 
thịnh, và suy tàn, và những ai đến và đi trong sinh và tử, tất cả nghe nó. 
Không nên hiểu Chứng ta sẽ để cho tất cả nghe tiếng nói giác ngộ của Phật 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 402 


chỉ có nghĩa là toàn thê thế giới có tai. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói [trong KiuJh Pháp Hoa], “Nếu có đệ tử nào 
của tôi tự gọi mình là a-la-hán hay bích-chi phật mà không hiểu rằng tất cả 
các như lai chỉ dạy bồ-tất làm việc, họ không phải là đệ tử của Phật. Họ 
cũng chăng phải a-la-hán hay bích-chi phật.” 

Lời Phật tuyên bố cjỉ dạy bồ-tát làm việc có nghĩa là “Ta và các phật 
mười phương biết điều này rất rõ.” “Chỉ phật với phật hiểu thấu triệt thực 
tánh của tất cả các pháp.” Ấy là giác ngộ vô thượng, viên mãn. 

Như thế, cách các bồ-tát và các phật tự gọi mình, và cách các a-la-hán 
và bích-chi phật tự gọi họ, phải giống nhau. Vì sao vậy? Bởi vì cả hai đều 
hiểu rằng tất cả các như lai chỉ dạy bồ-tát làm việc. 


Một cô đức nói, ““Irong các kinh thanh văn [Tiểu thừa], a-la-hán được 
xem là phật địa.” 

Tuyên bố này làm sáng tỏ phật đạo. Nó không phải chỉ là một lý thuyết 
được các luận sư nhớ nằm lòng, mà còn là cái hiệu thông thường trong phật 
đạo. Hãy tham cứu giáo lý xem a-la-hán là phật địa. Hãy tham học giáo lý 
xem phật địa là a-la-hán.” 

Không có một vi trần hay pháp thừa nào khác hơn quả a-la-hán. Làm 
sao có thê có giác ngộ viên mãn dư thừa nào khác hơn [giác ngộ viên mãn] 
này? Không có một vi trần hay pháp nào khác hơn giác ngộ vô thượng, viên 
mãn. Làm sao có thê có bốn đạo và quả thừa nào khác hơn [quả đạo] này? 

Vào giây phút này, khi một a-la-hán đề khởi tất cả các pháp, không có 
tám /ạng””” hay nửa cân” nào trong tất cả các pháp. Cái gì một a-la-hán đề 
khởi là tâm ở bên kia cái này, phật ở bên kia cái này, và pháp ở bên kia cái 
này. Ấy là mắt phật ở bên kia thấy. Không thể bàn luận trước hay sau tám 
vạn kiếp. Hãy tham học sức mạnh móc tròng mắt của a-la-hán. Những vật 
thừa hoàn toàn là những vật thừa. 


Phật Thích-ca-mâu-m nói [trong Kinh Pháp Hoa|l, “Những tỳ-kheo và 


® Lạng (liang, ryö). Đơn vị đo lường. Một lạng tương đương với 37.3 gram (1.31 ounces) 


ở đời Đường và đời Tống. 
® cân (jin, kin). Đơn vị đo lường. Tương đương với 596,82 gram (1.31 pounds) ở đời 
Đường và đời Tống. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 403 


tỳ-kheo-ni này nghĩ họ đã thành a-la-hán, đạt thân cuối cùng, và kinh 
nghiệm niết-bàn rốt ráo, vì thế họ không cầu giác ngộ vô thượng, viên mãn. 
Những người như thế là vô minh. Không có căn cơ thật sự là một a-la-hán 
và không tin vào giác ngộ vô thượng, viên mãn.” 


Tin vào giác ngộ vô thượng, viên mãn là bằng chứng của một a-la-hán. 
Tin vào giác ngộ vô thượng, viên mãn là trao phó nó, thọ nhận sự truyền nó 
từ người đến người, tu tập và chứng ngộ nó. 

Thực sự là một a-la-hán không phải là đạt được thân cuối cùng, hay 
chứng nghiệm niết-bàn rốt ráo, vì một a-la-hán thực sự cầu giác ngộ vô 
thượng, viên mãn. Cầu giác ngộ vô thượng, viên mãn là đánh lừa tròng, mắt, 
ngôi nhìn vách, và mở mắt nhìn vách. Mặc dù ở trong cõi bao trùm tất cả, 
một a-la-hán xuất hiện như thần biến mất như qui. Mặc dù ở trong toàn bộ 
thời gian, có sự tung ném lui tới liên lục của tia chớp nội quan. 

Đây gọi là cầu giác ngộ vô thượng, viên mãn. Như thể, là cầu làm a-la- 
hán. Cầu làm a-la-hán là thỏa mãn với cháo, thỏa mãn với cơm. 


ý CAA. 2)7 my: Ä ta Â 3/22 g vì 
Khắc Cân,“ˆˆ Thiên sư Viên Ngộ ở Giáp Son, nói: 


Sau khi chứng ngộ, người xưa đi vào núi sâu, rừng cỏ, hay hang đá, và nấu ăn 
bằng nồi bể mười hay hai mươi năm. Họ quên tất cả thế giới loài người và 
khước từ những vật quí bụi bân. Nhưng ngày nay các ông có thể không muốn 
làm điều đó. 

Hãy giấu đi tên mình, che mờ dấu vết của mình, và giữ lại mũi khoan cũ. 
Hòa nhập với chứng ngộ và kinh nghiệm thọ dụng tam-muội theo khả năng 
mình. Hãy loại bỏ những khiếm khuyết nghiệp quá khứ của mình và trở nên tự 
tại với những thói quen cũ. Nếu ông có khả năng vĩ đại, hãy trợ giúp người 
khác, tạo ra những mối quan hệ trí tuệ, hãy mài các đầu ngón chân của mình, và 
thuần thục. Tựa như ông đang ngắt một hay nửa lá cỏ từ một luống cỏ, hãy 
nhập bọn với những người có trí tuệ và giúp họ thoát ra khỏi sợi xích sinh tử. 
Bằng cách này, ông có thê làm lợi ích cho các thế hệ vị lai và đền thâm ân từ ái 
của các phật tô. 

Hay, nếu nó xảy ra như vậy thì quả đã sống qua sương giá chín muồi, hãy 


®” Viên Ngộ Khắc Cần (H.:Yuanwu Kegin, Nh.: Engo Kokugon). 1063-1135, Trung Hoa. 


Cũng gọi là Giáp Sơn. Người thừa kế pháp của Ngũ Tổ Pháp Diễn, tông Lâm Tế. Dạy ở 
chùa Giáp Sơn (Hồ Nam). Có hơn một ngàn người học. Biên soạn Bích Nham Lục bằng 
cách thêm lời bình và kệ vào một trăm cổ tắc (công án) của Tuyết Đâu. Thụy của sư là 
Thiền sư Chân Giác (H.: Zhenjiao, Nh.: Shinkaku). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 404 


đem quả này vào thế gian chuyền hóa người và thần, đáp ứng tình thế và theo 
hoàn cảnh, mà không bao giờ có tâm cầu tìm. 

Tại sao tùy thuộc vào những người có thế lực và theo các xu hướng thế gian 
trong khi khiến cho người phàm bối rối và làm ngơ thánh nhân, nắm bắt lợi và 
tìm kiếm danh? Điều này chỉ làm cho ông rơi vào ngục vô gián. 

Dù cho ông không có cơ hội để hành sự trong thê gian, nếu ông chỉ đơn giản 
không tạo ra những nguyên nhân đưa ông đến địa ngục, ông sẽ là một a-la-hán 
thực sự tự tại với trần gIỚI. 


Như thế, một tăng áo nạp chân tướng là một chân a-la-hán tự tại với trần 
giới. Nếu ông muốn biết các tướng của một a-la-hán, thì nó là như vậy. 
Đừng để bị lời của các luận thư ở Ấn Độ làm bối rối. Giáp Sơn của Trung 
Hoa là một phật tổ đã thọ nhận đích truyền từ người đến người. 


Bách Trượng,”?Ẻ Thiên sư Đại Trí ở núi Bách Trượng, Hồng châu, nói, 


“Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm không bị lòng tham các vật hiện hữu hay 
không hiện hữu ô nhiễm. Đây gọi là thọ nhận và bảo trì bài kệ bôn câu. Ấy 
gọi là bốn quả.””” 


Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm này, không tự ô nhiễm cũng không bị 
cái khác ô nhiễm, không thê đo lường hay kinh nghiệm thấu triệt từ đầu đến 
cuối. Như thế, toàn thân không bị lòng tham ô nhiễm. Nó không bị các vật 
hiện hữu hay không hiện hữu ô nhiễm. Toàn thể sự thọ nhận và duy trì bài 
kệ bốn câu được gọi là không ô nhiễm. Nó cũng được gọi là bốn quả. Một 
người đạt được bốn quả là a-la-hán. 

Như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm hiện thành ngay bây giờ là 
một a-la-hán, tự tại và thanh tịnh từ rễ đến cành. Đến quan ải là thọ nhận và 
giữ gìn bài kệ bốn câu. Đây là bốn quả. Đỉnh thanh tịnh, đáy thanh tịnh, 
toàn thân hiện thành. Không một cọng tóc vuột đi. 

Cuối cùng, làm sao chúng ta nói nó là cái gì? Nó là như vây: 


8 Bách Trượng Hoài Hải (H.: Baizhang Huaihai. Nh.: Hyakujõ Ekai). 749-814, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Nhiều người học của Bách 
Trượng đến từ khắp nơi dựng một ngôi chùa trên núi Đại Hùng, Hồng châu (Giang Tây). 
Ngay cả khi đã già, sư luôn luôn tham gia lao động chung và sư nổi tiếng với câu nói, “Một 
ngày không làm, một ngày không ăn.” Là người biên soạn thanh qui Thiền viện đầu tiên, 
sư đóng góp to lớn vào sự thiết lập sự tu tập tự viện hợp với những người cầu đạoTrung 
Hoa. Sư đào tạo những môn đệ xuất sắc gồm cả Qui Sơn Linh Hựu và Hoàng Bá Hy Vận. 
Thụy của sư là Thiền sư Đại Trí (H.: Daizi, Nh.: Daichi). 

?® Xem chú thích số 71, trang 104. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 405 


Nơi phàm, a-la-hán trầm mình trong vạn vật. 

Nơi thánh, a-la-hán được giải thoát. 

A-la-hán và vạn vật cùng nhau tu tập. 

Chứng ngộ a-la-hán là trầm mình trong a-la-hán — 
nắm tay xưa trước Oai Âm Vương."° 


Trụ tại chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm, huyện Vũ Trị (Ui), tỉnh 
Sơn Thành (Yamashirno), đã trình với hội chúng vào ngày mười lăm, tháng năm, 
năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242J. `" 


3 Xem chú thích số 144, trang 176. 


3 Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 406 


36. CÂY BÁCH 
(Hakujushi: Bách thọ tử) 


“Triệu Châu, người về sau trở thành Đại sư Chân Tế, Tổ thứ ba mươi bảy 
kế từ đức Như Lai Thích-ca-Mâu-ni, đầu tiên phát tâm bồ-đề vào năm sáu 
mươi mốt tuổi, và xuất gia học đạo. 

Vào lúc ấy sư nguyện, “la sẽ dạy ngay cả một ông lão trăm tuổi nêu 
hiểu kém ta. Ta sẽ tham vấn đạo ngay cả một đứa bé bảy tuổi hiểu hơn ta.” 

Lập lời nguyện này, sư hành trình về phương nam. Trong khi hỏi đạo, sư 
đến núi Nam Tuyên và lễ bái Nam Tuyên, Hòa thượng Phổ Nguyện. 

Nam Tuyển đang nằm trong phòng phương trượng. Khi thấy Triệu 
Châu, sư hỏi, “Từ đâu đến?” 

Triệu Châu nói, “Chùa Đoan Tượng.” 

Nam Tuyền hỏi, “Có đoan tượng [hình tượng cát tường] ở đó không?” 

Triệu Châu đáp, “Không có đoan tượng, chỉ có Như Lai nằm. 

Nghe vậy, Nam Tuyển ngồi dậy, nói, “Ông là sa-di có thầy chăng?” 

Triệu Châu nói, “Dạ, con là sa-di có thầy.” 

Nam Tuyền hỏi, “Ai là thầy ông?” 

Triệu Châu nói, “Đầu xuân còn lạnh. Con kính bái hòa thượng, chúc hòa 
thượng một đời cát tường.” 

Nam Tuyển gọi vị tăng thủ tọa, bảo, “Hãy chăm sóc ông sa-di này.” 

Từ đó, Triệu Châu ở lại chùa Nam Tuyền không bao giờ rời bỏ. Sư công 
phu trong đạo ba mươi năm, tránh những hoạt động không cần thiết, không 
lãng phí thì giờ. 

Sau khi thọ nhận sự truyền đạo, sư làm trụ trì viện Quan Âm ở thành 
Triệu Châu ba mươi năm. Sư là trụ trì có một không hai. Một hôm sư nói: 


Với bao tử trống, ta nhìn khói 

bốc lên từ những căn nhà bếp kế bên. 

Chào vĩnh biệt với bánh bao bánh hấp năm ngoái, 
miệng ta vẫn còn chảy nước : miếng vì muốn ăn. 
Niệm thì có ít chỗ nhưng thất vọng thì nhiêu. 
Một trăm nhà hàng xóm, 

không nhà nào bồ thí cho chùa. 

Khách đến vì trà, 

không thấy đãi, họ bỏ đi không hạnh phúc. 


Cảm động làm sao! Chùa của Triệu Châu hiệêm khi nhóm bêp nâu cơm 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 407 


bình thường. Họ đã không nếm các mùi vị hơn một năm. Một trăm người 
hàng xóm đến vì trà; những người không muốn uống trà không đến. Khách 
mang quà trà đến từ bên ngoài làng. Dù cho các tăng nhân đang tìm thấy, 
họ có thê không phải là rồng voi nhớ mang thực phẩm cúng dường. 

Một lần khác Triệu Châu nói: 


Nghĩ đến những người xuất gia trong thế gian, 
Tôi thắc mắc bao nhiêu trụ trì như tôi 

chỉ có vạt tre gãy trên chiếc giường bản thu. 
Chiếc gối đan băng cành liễu không có bao. 
Không có nhang dâng lên thánh tượng. 

Chỉ mùi phân bò bốc lên từ cái bát hương. 


Từ những lời này ông có thê cảm thấy sự thanh tịnh của ngôi chùa của 
Triệu Châu. Hãy học tấm gương tuyệt vời này. Tuy nhiên, sư không có 
nhiều tăng, ít hơn hai chục người, bởi vì khó mà theo cách tu như thế. Tăng 
đường nhỏ, trước sau không có giường thiền. Ban đêm không thắp đèn lồng 
và mùa đông không than đốt. Ông có thể gọi đó là cuộc sống đáng thương 
cho tuôi già của sư. Tu hành thanh tịnh của cô phật là như thế. 

Có lần, cái chân của một chiếc giường thiền bị gãy. Triệu Châu thay nó 
bằng một thanh củi đã cháy với dây quân quanh nó. Như thế trong vài năm. 
Khi một tri sự trong chùa muốn sửa nó. Triệu Châu không cho phép. Đây là 
một tắm gương vô song suốt mọi thời. 

Thường thấy không có hạt gì trong cháo, và nhiều tăng nhân bụng đói 
ngôi bên những cửa sô gió lò. Sư và chúng tăng thường nhặt hạt dẻ làm bữa 
ăn. 

Ngày nay, chúng ta những người theo giáo lý của sư ngưỡng mộ sự tu 
hành thanh tịnh của sư. Dù chúng ta không thê theo kịp tiêu chuẩn của 
Triệu Châu, chúng ta g1ữ nó trong tâm, mong ước đạo xưa. 

Một hôm, sư nói với tăng chúng, “Tôi đã ở phương nam ba mươi năm 
toàn tâm dẫn thân ngồi thiên. Này những người học, nếu các ông muốn 
chứng ngộ đại sự duy nhất, hãy sáng tỏ cái gì là chính yếu trong ngồi thiên. 
Nếu các ông tu tập ba năm, năm năm, hai mươi hay ba mươi năm, mà vẫn 
không đạt đạo, các ông cỏ thể chặt đầu lão tăng này làm đồ chứa nước 
tiêu.” 

Đây là cam kết của sư. Quả thật, công phu trong tọa thiền là con đường 
thắng của phật đạo. Hãy sáng tỏ lý ấy qua ngồi và thấy. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 408 


Về sau có người bình: “Triệu Châu là một cô phật.” 


Một ông tăng hỏi Triệu Châu, “Ý của Bồ-đề-đạt-ma từ Ấn Độ đến là 
gì?” 

Triệu Châu nói, “Cây bách trước sân.) 

Ông tăng nói, “Hòa thượng, xin đừng ly vật dạy con.” 

Triệu Châu nói, “Tôi chẳng dùng vật.” 

Ông tăng nói, “Ý của Bồ-đèề-đạt-ma HỆ, Ấn Độ đến là gì?” 

Triệu Châu nói, “ Cây bách trước sân.” 


Mặc dù công án này phát xuất từ Triệu Châu, thật ra tất cả các phật đã 
tạo ra nó với toàn thân họ. Ai có thể có riêng nó? 

Những gì chúng ta nên học từ công án này là cây bách trước sân không 
phải là một vật, việc đến từ Ấn Độ không phải là một vật, và cây bách 
không phải là tự kỷ. 

Như thế, chỉ có /öa thượng, xin đừng dùng vật dạy con, và chỉ Tôi 
chẳng dùng vật. 

Hòa thượng nào bị hòa thượng chướng ngại? Nếu không chướng ngại, 
hòa thượng là tôi. Tôi nào bị tôi chướng ngại? Dù cho ứôi bị chướng ngại, 
ấy là chân nhân. Vật gì bị Bồ-đề-đạt-ma từ Ân Độ đến làm chướng ngại? 
Một vật luôn luôn là Bồ-đê-đạf-ma từ Ấn Độ đến. Tuy nhiên, Bồ-đề-đạt-ma 
từ Ấn Độ đến và vật ấy không phải là kế tiếp. 

Bồ-đề-đạt-ma từ Ấn Độ đến không nhất thiết là chánh pháp nhãn tạng, 
niễt-bàn diệu tâm. Nó chẳng phải là tâm này, chẳng phải là phật này, chăng 
phải là vật này. 

Câu hỏi Ý của Bầ-đê-đạt-ma từ Ấn Độ đến là gì? không chỉ là một câu 
hỏi, hay thầy và trò chia xẻ cùng một cái nhìn. Ngay giây phút hỏi, không 
có ai trong những người đó thấy thấu sao? Người kia đạt được bao nhiêu? 
Hơn nữa trong cho và lấy, không cái nào sai. 

Như thế, có sự không trúng đích trên đỉnh của sự không trúng đích. Bởi 
vì nó trật trên đỉnh của sự trật, đó là trật liên tục. Ấy không phải là thọ nhận 
cái không và gửi trả lại tiếng đội ư? Bởi vì tỉnh thần bao la không có mâu 
thuẫn. Cây bách trước sân. 

Không là một vật, nó không thê là cây bách. Dù cho nó là một vật, 7i 
không dùng vật, và Hòa thượng, xin đừng dùng vật dạy con. 

Cây bách không phải là một thánh tích xưa. Vì nó không phải là một 
thánh tích xưa, nó bị mai một. Vì nó bị mai một, “Tôi đã công phu.” Bởi vì 


3 Âm Hán Việt: “Như hà thị Tổ sư Tây lai ý?” ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 409 


“Tôi đã công phu,” ứồi không dùng vái. Vậy thì Triệu Châu dạy bằng cái gì? 
“Tôi như vây.” 


Một ông tăng hỏi Triệu Châu, “Cây bách có tánh phật không?” 
Triệu Châu đáp, “Có.” 

Ông tăng nói, “Khi nào nó Lời thành phật?” 

Triệu Châu nói, “Khi trời sập.” 

Ông tăng nói, “Khi nào việc ấy xảy ra?” 

Triệu Châu nói, “Khi cây bách trở thành phật.” 


Bây giờ hãy lắng nghe những lời này của Triệu Châu, trong khi bỏ các 
câu hỏi của ông tăng. Những lúc Triệu Châu nói, Ki frởi sập và Khi cây 
bách trở thành phật, không tách rời nhau. 

Ông tăng hỏi cây bách, tánh phật, trở thành phật, và khi nào. Ông ta 
cũng hỏi bầu trời và sự sập xuống. 

Đáp câu hỏi của ông tăng, Triệu Châu nói, Có, nghĩa là cây bách có tánh 
phật. Hãy khám phá đầy đủ câu nói này và hãy để cho huyết mạch của các 
phật tổ chảy tự tại. 

Mà cây bách có tánh phật thì không thê nói theo cách thông thường; 
người ta chưa nói đến. Cây bách có tánh phật. Hãy làm sáng tỏ làm sao: Địa 
vị của cây bách có tánh phật là cao hay thấp? Hãy tìm hiểu tuổi thọ và 
chiều kích của thân nó. Hãy hỏi về giai cấp xã hội và bộ tộc của nó. Hằng 
trăm và hằng ngàn cây bách là trong một giai cấp hay những gia đình khác 
nhau? 

Cây bách có trở thành phật, tu tập, và phát tâm bồ-đề không? Hay nó trở 
thành phật mà không tu tập hay phát tâm bồ-đề? Giữa cây bách và bầu trời 
có loại quan hệ gì? Cây bách có trở thành phật khi trời sập bởi vì tánh cây 
của cây bách luôn luôn là bầu trời? Có phải địa vị của cây bách trong bầu 
trời là giai đoạn bắt đầu và kết thúc của nó? Hãy thương lượng tường tận 
điểm này. 


Hãy để tôi hỏi Ông Già Triệu Châu: “Nếu ngài là một trong những cây 
bách héo tàn phát xuất từ một cái rễ, ngài làm thê nào?” 

Mà cây bách có tánh phật thì không phải là cái hiểu của những kẻ ngoại 
đạo hay những người trong Hai Tiểu Thừa. Các thầy của kinh và luận cũng 
chưa từng thấy hay nghe nó. Hơn nữa, người ta có thể thuyết giảng nó bằng 
những lời hoa mỹ về cây héo và tro tàn? Những người theo Triệu Châu một 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 410 


mình tham học và thương lượng điểm này. 

Triệu Châu chỉ ra, “Cây bách có tánh phật” dây lên những câu hỏi như: 

Cây bách có mai một trong cây bách không? Tánh phật có mai một 
trong tánh phật không? Có hơn một vài vị phật khám phá những lời này, 
nhưng không phải tất cả những vị có mặt phật thương lượng những lời như 
thê. Ngay cả giữa các phật, có một vài vị có thể nói được những điều đó và 
một vài vị không thê nói được. 

Câu nói K”i trời sập xuống đất không ám chỉ điều gì bắt. khả. Mọi lần 
cây bách trở thành phật, trời sập. Tiếng sập không bị che giấu, mà to hơn 
hằng trăm hằng ngàn tiếng sắm vang. Thời gian khi cây bách trở thành phật 
có săn trong mười hai giờ song chẳng phải mười hai giờ. Bầu trời sập 
không phải là cùng một bầu trời người phàm và thánh nhân thấy, mà là một 
toàn thể của bầu trời ở bên kia bầu trời đó. Những người khác không thấy 
nó. Triệu Châu một mình thấy nó. 


Đất mà bầu trời sập xuống Ấy người phàm hay các bậc thánh hiền không 
sở hữu nó, mà có một toàn thê đất ở bên kia [đất] đó. Ánh sáng và bóng tối 
không đến được nó. Triệu Châu một mình đến được nó. Vào giây phút bầu 
trời sập, ngay cả mặt trời, mặt trăng, núi và sông đối mặt với nó. 

AI nói tánh phật không trở thành phật? Tánh phật là sự trang nghiêm 
hiện thành sau khi trở thành phật. Hơn nữa, có tánh phật cùng sinh ra và 
cùng tu tập khi trở thành phật. 

Như thế, cây bách và tánh phật không phải là những âm thanh khác nhau 
cũng không phải là cùng một giọng điệu. Nghĩa là, cũng không nhất thiết 
nữa. Đây là cái gì? Hãy thương lượng tường tận. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi, huyện Vũ Trị (UJ)), tỉnh Sơn 
Thành (Yamashiro), vào ngày hăm mốt, mùa Hội Iris, tháng năm, năm thứ ba, 
niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242J. " 


3 Anh dịch: Katherine Thanas và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 411 


37. QUANG MINH 
(Kömyö: Quang mỉnh) 


Trong một bài thượng đường thuyết pháp, Trường Sa, Đại sư Chiêu Hiền ở 
Hồ Nam, Trung Hoa Đại Tổng, nói, “Toàn thê thế giới mười phương là con 
mắt của sa-môn. Toàn thể thế giới mười phương là lời nói hằng ngày của 
sa-môn. Toàn thể thế giới mười phương là toàn thân của sa-môn. Toàn thể 
thế giới mười phương là ánh quang minh của tự kỷ. Toàn thê thế giới mười 
phương ở trong ánh quang minh của tự kỷ. Trong toàn thê thế giới mười 
phương, không một người nào không phải là tự kỷ.” 


Hãy chắc chắn công phu trong tu tập phật đạo. Những người tu tập 
không nên thô lậu hoặc lãnh đạm. Dù thê, chỉ một ít hành giả của đạo làm 
chủ ánh sáng rạng ngời này. 


Hoàng đế Hiếu Minh nhà Hậu Hán, Trung Hoa, là con trai thứ tư của 
Hoàng để Quang Vũ.”"“ Tên là Trang [Zhuang], và thụy là Xian [?] đế. 
Trong lúc trị vì, vào năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Bình [67 sau C.N.], Ma 
Đăng Già”” và Trúc Pháp Lan””" đưa Phật giáo vào Trung Hoa lần thứ 
nhất. Tại đàn đốt kinh sách, họ đánh bại các Đạo sĩ có cái thấy Sal, bằng 
cách thị hiện thần thông của các phật. 


Về sau, vào niên hiệu Phổ Thông [520-527] lúc Lương Vũ Đề trị vì, Bồ- 
đè-đạt-ma du hành từ Ấn Độ đến biên nam Quảng Châu. Sư là người thừa 
kế chánh pháp nhãn tạng đích thực. Sư là người thừa kế pháp đời thứ hăm 
tám từ Phật Thích-ca-mâu-nmI. Sư treo tích trượng ở chùa Thiếu Lâm, núi 


3 Hoàng đế Quang Vũ (Guangwu, Köbu). Hoàng đế thứ nhất của nhà Hậu Hán, Trung 


Hoa. Trị vì 25-57. 

3 Na Đăng Già (Ph.: Matanga), Ca-diếp Ma Đăng Già. Sa-môn người Trung Ấn Độ. Đến 
Lạc Dương, thủ đô nhà Hán, vào năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Bình với Trúc Pháp Lan 
(Ph.: Dharmaratna). Dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương. Việc làm này đánh dấu sự du nhập 
chính thức của phật pháp vào Trung Hoa. 

39 Trúc Pháp Lan (Ph.: Dharmaratna). Khoảng t.k. 1 sau C.N. Một sa-môn người Trung Ấn 
Độ đã đưa Phật giáo vào Trung Hoa với Ca-diếp Ma Đăng Già vào năm 67 sau C.N. trong 
thời trị vì của Hoàng đế Hiếu Minh của nhà Hậu Hán. Cũng là người tiền phong dịch kinh 
điển Phạn ngữ sang chữ Hán. Dharmaratna [Pháp Bảo?] có tên Trung Hoa là Trúc Pháp 
Lan. Trúc trong trường hợp này có nghĩa là “của Ấn Độ”. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 412 


Thiếu Thất Phong, Tung Sơn. Là Tổ sư thứ nhất của Trung Hoa, Bồ-đề-đạt- 
ma truyên pháp cho Huệ Khả, Tô sư thứ hai, Thiên sư Đại Tô. Đây là sự 
thâm mật trong ánh quang minh của các phật tô. 


Cho đến thời đó, ở Trung Hoa không một ai thấy hay nghe nói về ánh 
quang minh của các phật tổ. Rồi còn ai minh bạch ánh quang minh của tự 
kỷ? Mặc dù người ta đã mang ánh quang minh trong đầu và luôn luôn 
tương kiến nó, họ không tu tập nó như tròng mắt của họ. Như thế, họ không 
sáng tỏ tướng và dụng của ánh quang minh. Bởi vì họ tránh gặp ánh quang 
minh, ánh quang minh của họ mất đi tính rạng ngời. Mặc dù mắt chính là 
ánh quang minh, họ bị vùi lắp một trong mắt. 

Những cái túi da hôi tanh trật đích đó nghĩ rằng cả ánh sáng phật và ánh 
sáng người đều là đỏ, trắng, xanh, hay vàng, giống như ánh sáng lửa, ánh 
sáng nước, ánh sáng ngọc hay ánh sáng trân châu, ánh sáng vua rồng, hay 
ánh sáng mặt trời hay mặt trăng. Dù họ tham học khó nhọc đến đâu với 
thầy hay với kinh, nếu họ nghe nói về ánh quang minh và nghĩ nó phải 
gống như đạo của con đom đóm, thì đó không phải là học với nội kiến tối 
hậu. Đã có nhiều người như vậy từ các đời Hán, Tùy, Tống cho đến bây 
giờ. Đừng học với các pháp sư văn tự như thế. Đừng nghe những quan 
điểm nhằm lẫn như thế của các thầy thiền định. 


Ánh quang minh của các phật tổ nói ở đây là toàn thể thế giới mười 
phương, cũng như tất cả các phật và tất cả các tô, chỉ phật với phật, ánh 
sáng phật, và phật ánh sáng. Các phật tổ bảo trì các phật tổ là ánh quang 
minh. Họ tu và ngộ ánh quang minh này và thành phật, ngồi như phật, và 
chứng ngộ phật. 

Vì vậy, [Kinh Pháp Hoa] nói, “Ánh sáng này chiếu sáng một vạn tám 
ngàn đất phật phương đông.” Lời nói này là ánh quang minh. Ánh sáng này 
là ánh sáng phật. Chiếu sáng phương đông là phương đông chiếu sáng. 
Phương đông này không phải là phương đông của tục giới; nó là trung tâm 
của pháp giới [thế giới hiện tượng], ở giữa năm tay. Mặc dù nó bao phủ 
phương đông, ánh quang minh là tám /zng (ryo). Hãy tham cứu rằng có 
phương đông ở đất này và ở các đất khác, và có phương đông ở phương 
đông. 


Về một vạn tám ngàn, một vạn là một nửa nắm tay, nửa tâm này. Không 
nhất thiết là hằng ngàn. Không phải là một vạn hay một triệu. Đất phật ở 
trong tròng mắt. Thây và nghe câu chiếu sảng một vạn tám ngàn đất phật 
phương đông, và cho rằng nó giỗng như giăng một tắm lụa trắng về hướng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 413 


đông, thì không phải là học đạo. Toàn thê thế giới mười phương chỉ là 
phương đông. Phương đông được gọi là toàn thê thế giới mười phương. 
Câu nói foàn thể thế giới mười phương được một vạn tám ngàn đất phật 
nghe. 


Hoàng đế Hiến Tông”? nhà Đường là cha của Mặc Tông và Tuyên 
Tông, và là ông nội của Kính Tông, Văn Tông, và Vũ Tông. Vào đêm Hiến 
Tông tổ chức lễ cúng xá lợi của Phật ở hoàng cung, một ánh quang minh 
xuất hiện. Hiến Tông rất vui. Đa số triều thần chúc mừng vua vào sáng hôm 
sau. 

Nhưng có một triều thần tên là Hàn Dũ, TU tự là Thoái Chị, thụy là Văn 
Công. Ông ta là đệ tử tại gia của các phật tổ. Ông ta không nói lời chúc 
mừng. 

Hoàng đề Hiến Tông nói, “Tất cả các triều thần khác đều chúc mừng 
trầm. Này khanh, tại sao một mình khanh không làm thế?” 

Hàn Dũ nói, “Thần có học văn chương Phật giáo nói rằng ánh sáng phật 
không xanh, vàng, đỏ, hay trăng. Đó phải là ánh sáng của long thần hộ vệ. 

Hoàng để nói, “Thế nào là ánh sáng phật?” 

Hàn Dũ Im lặng. 


Hàn Dũ là một cư sĩ có tỉnh thần can đảm. Ông ta là người chuyên trời 
chuyền đất. Học như ông ta học là học đạo. Không học theo cách ấy là đi 
ngược với dạo. Dù cho một người giảng kinh và khiến cho hoa trời mưa 
xuống, nếu không được điểm này, ấy là công phu vô ích. Dù cho các bồ-tát 
thuộc hàng mười thánh và ba hiền” nói cùng giọng với Hàn Dũ, đó là phát 
tâm bồ-đè, và đó là tu và ngộ. 

Song, có điều Hàn Dũ không hiểu văn chương Phật giáo. Làm sao ông ta 
học được câu nói ánh sáng phật không xanh, vàng, đỏ, hay trắng? Nếu ông 
ta có khả năng thấy cái gì xanh, vàng, đỏ, hay trắng là không phải ánh sáng 
phật, ông ta không nên thấy ánh sáng phật là xanh, vàng, đỏ, hay trắng. Nếu 
Hoàng đề Hiến Tông là một phật tô, thì đã thách thức ông ấy theo cách này. 


3 Hoàng đế Hiến Tông (H.: Xianzong, Nh.: Kensö). Hoàng đế thứ mười một của nhà 


Đường, Trung Hoa. Trị vì 805-820. 

3 hàn Dũ (H.: Han Yu, Nh.: Kan“yu). Quan chức cao cấp của triều đình [quan Thị lang] và 
nhà văn xuất sắc, bị lưu đày và dược tha tội hai lần. Học với Đại Điên Bảo Thông (Dadian 
Baotong), dòng Thanh Nguyên. Thụy là Văn Công. 

*® Xem chú thích số 65, trang 100. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 414 


Như thế, ánh quang minh là một trăm cỏ. Ánh quang minh của một trăm 
cỏ không thể cho hay lấy rễ, nhánh, cành, và lá cũng như hoa, trái, ánh 
sáng, và màu sắc. 

Có ánh quang minh của năm đường, có ánh quang minh của sáu nẻo. 
Nơi nào có, làm sao các ông nói về ánh sáng và quang minh? Làm sao núi 
sông bỗng nhiên xuất hiện? 

Hãy tham kỹ lời của Trường Sa, Toàn thể thể giới mười phương là ánh 
quang mình của tự kỷ. Hãy tham ánh quang minh là tự kỷ của toàn thê thế 
giới mười phương. 

Sự đến và đi của sinh và tử là sự đến và đi của ánh quang minh. Vượt 
qua bên kia phàm và thánh là màu xanh và đỏ của ánh quang minh. Trở 
thành phật và trở thành tổ là màu đen và vàng của ánh quang minh. Không 
phải không có tu-ngộ; ấy chỉ là sự ô nhiễm [sự biểu thị] của ánh quang 
minh. Cỏ, cây, ngói, và tường, cũng như da, thịt, xương, và tủy là màu đỏ 
và trắng của ánh quang minh. Sương, mù, nước, và đá, cũng như đường 
chim và đạo thâm sâu, đang xoay vòng ánh quang minh. 

Thấy và nghe ánh quang minh của tự kỷ là chứng ngộ thực tế gặp phật, 
chứng ngộ thực tế thấy Phật. 

Toàn thể thế giới mười phương là tự kỷ. Tự kỷ này là toàn thê thế giới 
mười phương. Không có cách nào tránh nó. Dù cho có cách tránh, nó là con 
đường trọng yêu đi qua bên kia tự kỷ. Cái đầu lâu ngay bây giờ cao bảy 
thước. Đó là hình thể, sắc tướng của toàn thê thế giới mười phương. Toàn 
thê thế giới mười phương đã tu và ngộ trong phật đạo là đầu lâu và bộ 
xương, cũng như da, thịt, xương, và tủy. 


Vân Môn, Đại sư Đại Từ Vân Khuông Chân, là cháu đời thứ ba mươi 
chín của Như Lai, đức Thế Tôn. Sư thừa truyền pháp của Tuyết Phong, Đại 
sư Chân Giác. Mặc dù là người đến sau trong phật hội, sư là một anh hùng 
trên tòa tổ. Ai có thể nói phật sáng ngời không xuất hiện trên núi Vân Môn? 

Một hôm sư lên tòa dạy chúng, “ “Mỗi và mọi người đều hiện thân ánh 
quang minh. Nếu các ông cố gắng thấy nó, nó hoàn toàn không thể thấy 
được. Vậy thì, cái gì là ánh quang minh của mỗi và mọi người?” 

Trong hội chúng không ai chúng trả lời. 

Vân Môn đáp thay họ, “Tăng đường, phật điện, nhà bếp, công chùa.” 


Vân Môn không nói răng ánh quang minh của mỗi và mọi người sẽ xuât 
hiện về sau, đã xuât hiện trong quá khứ, hay đang xuât hiện đâu đây. Hãy 
nghe rõ câu nói, Môi và mọi người đêu hiện thân ảnh quang mỉnh. Hãy tập 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 415 


họp một trăm hay một ngàn Vân Môn và khiến cho họ thương lượng với 
nhau và cùng nói một giọng. Mối và mọi người đêu hiện thân ánh quang 
mình không phải là tuyên bố cá nhân của Vân Môn; ánh sáng của mọi 
người tự lãnh hội và tuyên bố lời này. Mỗi và mọi người đều hiện thân ánh 
quang minh có nghĩa là tất loài người hiện thân ánh quang minh. 

Ánh quang minh có nghĩa là môi và mọi người. Mỗi và mọi người lãnh 
hội ánh quang minh và thấy thân, tâm, và y báo của nó. Ở đó là một người 
mà mỗi và mọi ánh quang minh hiện thân một người. Ở đó là một người mà 
ánh quang minh là tự kỷ. Ở đó là một người mà môi và mọi người hiện thân 
một người. Ở đó là ánh quang minh mà mỗi mọi ánh quang minh hiện thân 
ánh quang minh. Ở đó là sự hiện thân mà mỗi và mọi sự hiện thân hiện 
thân. Ở đó là mỗi và mọi nơi mà mỗi và mọi nơi hiện thân mỗi và mọi 
[nơi]. 

Như thế, hãy biết rằng ánh quang minh mà mỗi và mọi người hiện thân 
là mỗi và mọi người hiện thành. Nó là mỗi và mọi người mà mỗi và mọi 
ánh sáng hiện thân. 


Hãy để tôi hỏi sư, Vân Môn, “Sư gọi mỗi và mọi người là gì? Sư gọi ánh 
quang minh là gì?” 


Vân Môn nói, Vậy thì, cái gì là ảnh quang mình của mỗi và mọi người? 
Câu hỏi này là ánh quang minh; ấy là lời tuyên bố phá tan nghi ngờ. Như 
thế, mỗi và mọi người trả lời câu hỏi ấy là người của ánh quang minh. 

Không ai trong hội chúng trả lời. Dù cho họ có hằng trăm hằng ngàn 
câu để nói, họ đã tự chọn không trả lời. Đây là chánh pháp nhãn tạng, niết- 
bàn diệu tâm mà các phật tổ đã đích truyền. 

Vân Môn nói cho họ: Tăng đường, phật điện, nhà bếp, và công chùa. 
Nói cho họ có nghĩa là Vân Môn nói cho chính mình, sư nói cho hội chúng, 
sư nói cho ánh quang minh, sư nói cho tăng đường, phật điện, nhà bếp, và 
công chùa. 

Tuy nhiên, sư gọi phật điện, nhà bếp, và công chùa là gì? Sư không thể 
gọi toàn bộ tăng chúng, cũng như mọi người khác, là phật điện, nhà bếp, và 
công chùa. Sư muôn nói bao nhiêu phật điện, nhà bếp, và cổng chùa? Cái 
nào là Vân Môn, Bảy Phật, bốn lần bảy Thăm tám tổ Tây thiên], hai lần ba 
[sáu tổ đầu của Đông độ], năm tay, hay lỗ mũi? 

Dù cho phật điện, nhà bếp, và công chùa đều là phật tổ, họ không thể 
tránh được là mỗi và mọi người. Như thế, không có mỗi và mọi người 
[không hiện thân ánh quang minh]. Như vậy, không phật nào trong điện là 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 416 


phật, không phật trong điện là không phật. Ở đó là phật ánh sáng, phật 
không ánh sáng, là ánh sáng phật. 


Tuyết Phong, Đại sư Chân Giác, nói với hội chúng, “Tôi gặp mỗi và mọi 
người ở trước tăng đường.” 

Đây là giây phút toàn thân của Tuyết Phong là tròng mắt. Đây là giây 
phút Tuyết Phong gặp Tuyết Phong và tăng đường gặp tăng đường. 

Về câu nói của Tuyết Phong, Bảo Phước ”'° hỏi Nga Hồ," “Để sang 
một bên chuyện ở trước tăng đường một lúc, Tu uyết Phong gặp mỗi và mọi 
người ở đình Vọng Châu” hay ở núi Ô Thạch?””' 

Nga Hồ bước nhanh về phòng phương trượng. 

Bảo Phước vào tăng đường. 

Đây là sự hiện lộ của câu nói phi thường. Đây là nghĩa của gặp nhau. 
Đây là đang gặp tăng đường. 


Địa Tạng, Đại sư Chân Ứng của viện Địa Tạng, nói, “Điển tọa [đầu bếp] 
vào nhà bêp.” 


Câu nói này đến trước Bảy Phật một thời gian lâu. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào 
phần thứ tư canh ba của đêm, ngày mông hai, tháng sáu, năm thứ ba, niên 
hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242J. Trời mưa một thời gian lâu, và mưa tiếp tục nhỏ 
giọt từ mái hiên. Ánh quang mình ở đâu? Hội chúng phải nhìn và đá thông lời 
của Vân Môn. `" 


3° Bảo Phúc Tòng Triển (H.: Baofu Congzhan, Nh.: Hokufu Jũten). Tịch năm 928, Trung 


Hoa. Người thừa kế pháp của Tuyết Phong Nghĩa Tồn, dòng Thanh Nguyên. Sư trở thành 
đệ tử của Tuyết Phông năm mười lăm tuổi và thọ cụ túc giới năm mười tám tuổi. Lập 
chùa Bảo Phước, Chương châu (Phước Kiến), nơi sư thường có hơn bảy trăm đệ tử. Vào 
cuối đời lúc bị bệnh, sư từ chối uống thuốc, bảo tăng chúng đại hạn của sư đã đến, ngồi 
xếp tréo chân, và viên tịch. 

3 Nga Hồ Trí Phù (H.: Ehu Zhifu, Nh.: Gako Chifu). Khoảng t.k. 9-10, Trung Hoa. Người 
Phước châu. Ban đầu nương theo chỗ giảng kinh, thọ nghiệp ở Trường An. Sau đến tham 
kiến Tuyết Phong Nghĩa Tồn và trở thành đệ tử của Tuyết Phong, dòng Thanh Nguyên. 
Sau khi thọ lãnh tâm quyết, theo duyên mà trụ ở Nga Hồ, khai rộng pháp tịch. 

32 Đình Vọng Châu (Anh dịch: Land View Pavilion; Nh.: Böshũ Tei) nằm ở núi Tuyết Phong, 
Phước châu (Phúc Kiến). Nổi tiếng cảnh đẹp tuyệt vời. 

3° Núi Ô Thạch (Anh dịch: Crow Stone Peak; Nh.: Useki Rei) nằm ở núi Tuyết Phong, 
Phước châu (Phúc Kiến). Nổi tiếng cảnh đẹp tuyệt vời. 

3 Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 417 


38. THÂN TÂM HỌC ĐẠO 
(Shinjin Gakudö: Thân tâm học đạo) 


Không tu, không thê đạt phật đạo. Không học vẫn còn xa xôi. 

Nam Nhạc, Thiền sư Đại Huệ, nói, “Không phải không tu chứng; chỉ là 
không thể bị phân chia.” 

Không học phật đạo là rơi vào cảnh giới của ngoại đạo và những người 
không giác ngộ. Tất cả các phật đi trước và kế tiếp đều tu phật đạo, không 
ngoại lệ. 


Bây giờ chúng ta hãy nói có hai cách học phật đạo: học bằng tâm và học 
bằng thân. 

Học bằng tâm có nghĩa là học với những tâm thái khác nhau, như là ý 
thức, xúc cảm, và lý trí. Sau khi cộng hưởng với đạo và phát tâm bồ-đề, hãy 
qui y đạo lớn của các phật tổ và hiến mình tu tập tâm câu đạo. Dù cho ông 
không phát tâm cầu đạo, hãy theo gương các phật tổ ở các thời trước đã 
phát tâm cầu đạo. 

Có sự phát tâm bồ-đề, những mảnh miếng của tâm ngay thắng, tâm của 
các phật xưa, tâm bình thường, và tâm không lìa ba cõi. Đôi khi ông học 
đạo bằng cách buông bỏ tâm. Đôi khi ông học đạo bằng cách nắm lấy tâm. 
Dù là cách nào, hãy học đạo với suy nghĩ [tư lượng] và học đạo với không 
suy nghĩ [phi tư lượng]. 

Đích thực kế thừa và truyền lại áo kim lan, là nói, “Ông được tủy của 
ta,” bái ba bái và trở về chỗ, hay giã gạo và thọ nhận y — đây là học tâm 
bằng tâm. 

Cạo đầu và mặc y chính là chuyển tâm và chiếu sáng tâm. Lìa bỏ lâu đài 
và đi vào núi là lìa bỏ tâm và đi vào tâm. ĐI ngay vào núi là suy nghĩ không 
suy nghĩ [tư lượng phi tư lượng]. Lìa bỏ thế gian lại phía sau là ở bên kia 
suy ngh1. 

Những ai cuộn tròn việc này thành tròng mắt mở rộng là hai ba giạ.”' 
Những ai trộn lộn nó với nghiệp thức là ngàn triệu mảnh. 

Khi ông học đạo theo cách này, có công đức, quả có thê tự đến; có quả, 
công đức có thê không đến. Ông sẽ bí mật mượn lỗ mũi của các phật tổ và 
làm cho chúng thở; cầm lấy móng lừa, ông sẽ dùng nó in dấu ấn giác ngộ. 
Đây là những thí dụ đích thực cổ truyền. 


3 giạ (tiếng Anh: bushel): đơn vị đo lường, tương đương 36,35 lít. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 418 


Bây giờ, núi, sông, đất liền, mặt trời, mặt trăng, và những vì sao là tâm. 
Vào chính giây phút này, cái gì xuất hiện trực tiếp ở trước ông? “Núi, sông, 
và đất liền” không chỉ có nghĩa là núi, sông, và đất liền nơi ông đang đứng. 
Có nhiều loại núi khác nhau, như Đại Tu-di, Tiểu Tu-di; một vài núi trải 
rộng, một vài núi dựng đứng. Có thể tìm được một tỷ thế giới và vô số đất 
trong một ngọn núi. Có núi lơ lửng trong sắc; có núi lơ lửng trong không. 

Cũng có nhiều loại nước: sông cõi trời, sông cõi đất, và bốn sông lớn. 
Có nhữn ng là hồ không có hơi nóng; ở Châu lớn phương bắc có bốn hồ A-na- 
bà-đạt, có biển lớn và sông. Có biển lớn và ao. 

Đất không nhất thiết là nền đất, và nền đất không nhất thiết là đất. Có 
nên-đất-đất-liền, có nền-đất-tâm, có nên-đất-kho-tàng. Mặc dù dị biệt vô số, 
không phải không có đất liền, nhưng chắc chắn có một thế giới mà tánh 
không là đất liền. 

Mặt trời, mặt trăng, và những vì sao như người và thần thấy không 
giống nhau, và cái thấy về những thứ đó của những chúng sinh dị biệt khác 
nhau rất xa. Những cái thấy về nhất tâm cũng khác nhau. Song, những cái 
thấy ấy chỉ là tâm. Nó ở bên ngoài hay bên trong? Nó đến hay đi? Lúc sinh 
nó có nhiều hơn hay không? Lúc chết nó có ít hơn hay không? Chúng ta 
hiểu sự sinh và tử này, và những cái thấy về sinh và tử như thế nào? 

Tất cả đây chỉ là một hay hai giây phút của tâm. Một hay hai giây phút 
của tâm là một giây phút của núi, sông, và đất liền, hay hai giây phút của 
núi, sông, và đất liền. Bởi vì núi, sông, đất liền, và v.v... không hiện hữu 
cũng không phải không hiện hữu, chúng không lớn cũng không nhỏ, không 
khả đắc cũng không bất khả đắc, không khả tri cũng không bất khả tri, 
không thể thâm nhập cũng không phải thể thâm nhập. Chúng không thay 
đổi với chứng ngộ cũng không thay đổi với không chứng ngộ. Chỉ toàn tâm 
chấp nhận với tin tưởng răng học đạo bằng tâm là cái tâm núi-sông-và-đất- 
liền này tự nó hoàn toàn dẫn mình học đạo. 

Sự tin tưởng và chấp nhận này không lớn cũng không nhỏ, không hiện 
hữu cũng không không hiện hữu. Học theo cách này — hiểu rằng nhà không 
là nhà, bỏ nhà, và nhập vào đời sống không nhà — thì không thể đo lường 
được là lớn hay nhỏ, gân hay xa. Nó ở bên kia bắt đầu hay chấm dứt, ở bên 
kia lên hay xuống. Mở cuộn sự việc ra, nó là bảy hay tám thước. Đáp ứng 
tức khắc, nó làm lợi ích ta và người. Tắt cả đây chỉ là sự học đạo mà không 
là gì khác. 


**° Xem chú thích số 56, trang 89. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 419 


Bởi vì học đạo là như thế này, tường, ngói, và sỏi là tâm. Khác hơn nữa 
không có ba giới tách rời tâm, không đại thiên thế giới nào tách rời tâm. 
Tâm là tường, ngói, và sỏi, đặt lại với nhau trước thời Hàm Thông 
[Xiantong, 860-873 ] và tách rời nhau sau thời Hàm Thông, văng bùn sũng 
nước. Trói buộc ta mà không dùng dây, tâm có năng lực hấp dẫn ngọc, và 
khả năng làm ngọc trong nước. Vài ngày thì ngọc tan ra. Đôi khi nó bị 
nghiền nát. Có những lúc ngọc này rút giảm lại thành bột phấn cực kỳ tốt. 
Tâm không nói chuyện với những trụ cột trơ trụi hay xoa vai bằng những 
cái đèn lồng treo. Bằng cách này tâm học đạo chạy chân trần — ai có thể 
thoáng thấy nó? Tâm học đạo quay nhảy lộn nhào — tất cả mọi vật ngã nhào 
với nó. Vào lúc ấy một bức tường sụp đồ cho phép ông học mười hướng, và 
cái ải không cửa cho phép ông học bốn phương. 


Sự phát tâm bồ-đề có thê xảy ra trong sinh-tử, trong niết-bàn. Nó cũng 
có thể xảy ra mà không liên quan đến sinh-tử và niết-bàn. Nó không tùy 
thuộc vào chỗ nó xảy ra, nó cũng không bị chỗ nó xảy ra trở ngại. 

Duyên không làm nó khởi lên, và tri kiến thức không khiến nó khởi lên. 
Sự phát tâm bồ-đề tự nó khởi lên. Sự phát tâm bồ-đề không hiện hữu cũng 
không phải không hiện hữu, không phải thiện cũng không phải bất thiện 
hay trung tính. Nó không phải là quả của những hành động quá khứ. Ngay 
cả chúng sinh trong các cõi cực lạc cũng có thê phát khởi nó. Sự phát tâm 
bồ-đề khởi lên vào lúc phát khởi, nó không bị các duyên giới hạn. 

Vào giây phút phát tâm bồ-đề toàn thể pháp giới [thế giới hiện tượng] 
phát tâm bô-đề. Mặc dù sự phát tâm bồ-đê dường như tạo ra các duyên, 
thực tế nó không gặp các duyên. Sự phát tâm bồ-đề và các duyên cùng nhau 
đưa ra một bàn tay — một bàn tay đưa ra một cách tự tại, một bàn tay đưa ra 
giữa tất cả chúng sinh. Như thế, sự phát tâm bồ-đề khởi lên ngay cả trong 
các cõi địa ngục, ngạ qui, súc sinh, và a-tu-la. 

“Những mảnh miệng của trực tâm” có nghĩa là tất cả những mảnh miếng 
từ giây phút này đến giây phút khác là trực tâm. Không chỉ một hay hai 
mảnh, mà tất cả mảnh miếng. Lá sen thì tròn hoàn toàn, tròn như gương. 
Đầu củ ấu cực kỳ bén, bén như mũi khoan. 

“Mặc dù trực tâm giống như gương, nó là những mảnh miếng. Dù cho nó 
giống mũi khoan, nó là những mảnh miếng. 


Về tâm của các cô phật, một hôm một ông tăng hỏi Huệ Trung, Quôc sư 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 420 


Đại Chứng, “Thê nào là tâm cô phật?” 
Huệ Trung nói, “Tường, ngói, và sỏi.” 


Như thế, hãy biết rằng tâm của các cổ phật không chỉ là tường, ngói, và 
sỏi; và tường, ngói, và sỏi không chỉ được gọi là tâm cô phật. Tâm các cô 
phật được tham học theo cách này. 


“Tâm bình thường” có nghĩa là giữ gìn tâm bình thường trong thế giới 
này hay ở bất cứ thế giới nào. Hôm qua tiến tới từ giây phút này, và hôm 
nay tiễn tới từ chỗ này. Trong khi đi bầu trời vô biên đi, và trong khi đến 
toàn thê trái đất đến. Đây là tâm bình thường. 

Tâm bình thường mở công nội thất. Bởi vì ngàn cổng vạn cửa hốt nhiên 
mở và đóng cùng một lúc, ấy là tâm bình thường. Bây giờ, bầu trời vô biên 
này và toàn thê trái đất giống như lời nói không được nhận ra, giọng nói từ 
thâm sâu. Lời nói bao hàm tất cả, tâm bao hàm tất cả, vật bao hàm tất cả. 

Mặc dù có sinh và tử trong từng giây phút của cuộc sống sinh và tử này, 
cái thân sau cái thân cuối cùng thì không bao giờ biết được. Dù cho ông 
không biết nó, nếu ông phát tâm bồ-đề, ông sẽ tiên tới trên đường giác ngộ. 
Ít nhất đừng nghỉ ngờ nó. Dù cho ông phải nghỉ ngờ nó, đây chỉ là tâm bình 
thường. 


Học đạo bằng. thân có nghĩa là học đạo bằng thân của riêng mình. Ấy là 
học đạo dùng khối thịt đỏ lòm này. Thân tiến đến từ học đạo. Mọi vật tiến 
đến học đạo là thân người thật. 

Toàn thể thế giới mười phương chỉ là thân người thật. Sự đến và đi của 
sinh và tử là thân người thật. 

Chuyển quanh thân này, bỏ mười điều bất thiện, giữ tám giới, qui y tam 
bảo, xuất gia và nhập vào đời sống không nhà, là học đạo chân thật. Vì lý 
đo này, nó được gọi là thân người thật. Những người theo cách này không 
phải là người ngoại đạo chấp giữ cái thấy về giác ngộ tự nhiên. 


Bách Trượng, Thiền sư Đại Trí, nói, “Nếu ông chấp cái thấy bản lai 
thanh tịnh và bản lai giải thoát là phật, hay tu Thiên, ông là tín đô của ngoại 
đạo giác ngộ tự nhiên.” 


Giáo lý này không phải là những vật dụng hư nát của ngôi nhà bỏ hoang, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 421 


mà là những dụng công tích tập và công đức tích lũy của học đạo. Cái thân 
đột nhiên nhảy vọt lên, linh lung tám mặt. Nó buông bỏ, trong khi quấn 
quanh như cây hoa tử đẳng. 

Lời của Bách Trượng chỉ là thị hiện thân này, tỉnh giác chúng sinh, và 
thuyết giảng pháp; thị hiện thân khác, tỉnh ngộ chúng sinh, và thuyết giảng 
pháp; ở bên kia thị hiện thân khác, tỉnh ngộ chúng sinh, và thuyết giảng 
pháp. Rồi, lời của sư lại ở bên kia thuyết giảng pháp. 

Như thế, vào giây phút buông bỏ thân ấy, có một giọng nói làm ngừng 
tất cả âm thanh. Vào giây phút từ bỏ đời sống thế gian, chém đứt cánh tay 
và được tủy. Dù cho ông bắt đầu học đạo trước kiếp Oai Âm Vương, sự tu 
tập của ông như con cháu của ông vẫn vô tận. 


“Toàn thê thế giới mười phương” có nghĩa là tất cả mười phương là toàn 
thê thế giới. Đông, tây, nam, bắc, bốn phương giữa, trên, và dưới là mười 
phương. Hãy xét giây phút ở trước và sau, dọc và ngang, là đến được hoàn 
toàn. Xét có nghĩa là hiểu và giải quyết cái thân người này, không bị ta và 
người khác phân chia, là toàn thể thế giới mười phương. Đây là nghe cái gì 
chưa từng nghe, bởi vì các phương đều bao hàm tất cả, và tất cả mọi thế 
giới giông nhau. 

“Thân người” có nghĩa là bốn đại và năm uấn. Tuy nhiên, không một đại 
nào trong các đại này hay các vật được người tầm thường hiểu một cách 
đầy đủ; chỉ những bậc thánh hiền làm chủ chúng hoàn toàn. 

Bây giờ, hãy đi sâu vào mười phương trong một hạt bụi, nhưng không 
nhốt chúng trong một hạt bụi. Hãy xây một tăng đường và một phật điện 
trong một hạt bụi, và hãy dựng toàn thể thế giới trong tăng đường và phật 
điện. Thân người được cấu trúc theo cách này, và cấu trúc như thế đến từ 
thân người. Đây là nghĩa của ““Toàn thê thế giới mười phương là thân người 
thật.” Đừng theo cái thấy sai lầm giác ngộ tự phát hay tự nhiên. 

Bởi vì nó không ở trong lãnh vực của những cái có thể đo lường được, 
thân người thật không rộng hay hẹp. Toàn thể thế giới mười phương là tám 
vạn bốn ngàn uấn thuyết giảng pháp, tám vạn bốn ngàn tam-muội, và tám 
vạn bốn ngàn đà-la-ni. 

Bởi vì tám vạn bốn ngàn uẫn thuyết giảng pháp đang chuyên bánh xe 
pháp, giây phút bánh xe pháp được chuyền, thân người thật bao phủ toàn 
thê đại thiên thế giới và trải ra khắp suốt thời gian. Ấy không phải thân 
người không bị giới hạn; thân người thật chỉ là thân người thật. Ở giây phút 
này nó là ông, ở giây phút này nó là tôi, tức là thân người thật, toàn thê thế 
giới mười phương. Hãy học đạo không bỏ sót những điểm này. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 422 


Dù cho ông từ chối thân hay chấp nhận thân ba đại kiếp, mười ba đại 
kiếp, hay vô số kiếp, tuyệt đối đây là giây phút để học đạo, học đạo lui và 
tỚI. 

Lễ lạy và lễ đứng là oai nghi trong động và tĩnh. Vẽ một cây chết và mài 
một viên gạch tro tàn tiếp tục không ngừng. Dù cho những ngày theo lịch 
ngắn ngủi và cấp bách, học đạo theo cách này là thâm sâu. 

Mặc dù đời sống của những người đã xuất gia và nhập vào cõi không 
nhà có vẻ như không nơi trú ân và cô đơn, không nên nhằm lẫn nó với đời 
sống của các tiều phu thế gian. Dù cho những người xuất gia hoạt động liên 
tục, đời sống của họ không như đời sống của những nông dân. Trong sự 
học về thân người thật, đừng để bị vướng vào việc bàn cãi về mê hay ngộ, 
thiện hay ác. Đừng ở lại trong lãnh vực sai hay đúng, thật hay giả. 

“Sự đến và đi của sinh và tử là thân người thật” có nghĩa là dù cho sinh- 
và-tử là nơi người phàm trôi dạt, nó là nơi thánh nhân giải thoát. Chỉ siêu 
phàm vượt thánh thì không phải là thân người thật. Mặc dù có hai hay bảy 
loại sinh và tử, khi hoàn toàn làm chủ được chúng thì không sợ chúng, vì 
mỗi loại trong hai hay bảy loại đó chỉ là sinh và tử. Vì sao như thế? Không 
bỏ sinh, ông thấy tử. Không bỏ tử, ông thấy sinh. Sinh không chướng ngại 
tử. Tử không chướng ngại sinh. 

Hạng người thường không biết sinh cũng không biết tử. Sinh giống như 
cây bách. Tử giống như người sắt. Dù cho cây bách có chướng ngại cây 
bách, sinh không bao giờ bị tử chướng ngại. Do đó, sinh và tử là học đạo. 
Sinh không giống như một tắm vải; tử không giống như hai cuộn vải. Tử 
không đối nghịch với sinh; sinh không đi trước tử. 


Khắc Cân, Thiên sư Viên Ngộ, nói: 


Sinh là hiện toàn cơ. 

Tử là hiện toàn cơ. 

Làm đây đại hư không, 

trực tâm luôn là mảnh miếng. 


Hãy tĩnh lặng theo đuổi và xem xét những lời này. Mặc dù Khắc Cần nói 
điều này, sư không hiểu răng sinh-và-tử chảy tràn xa hơn toàn cơ. 

Khi ông học về đến và đi, trong đến có sinh-và-tử, trong đi có sinh-và- 
tử. Trong sinh có đến và đi, trong tử có đến và đi. Đến và đi là bay vào và 
bay ra với toàn thê thế giới mười phương như là hai hay ba cánh, và bước 
tới và lui với toàn thê thế giới mười phương như là ba hay năm thước. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 423 


Với sinh và tử như là đầu và đuôi, toàn thể thế giới mười phương, thân 
người thật, tự tại chuyên thân vỗ não. Khi chuyền thân vỗ não, nó có cỡ của 
đông xu, nó ở bên trong một hạt bụi. Nó là đất mênh mông, bằng phẳng, nó 
là vách đá dựng đứng tám ngàn thước. Nơi nào có vách đá dựng đứng tám 
ngàn thước, có đất mênh mông, bằng phẳng. Như vậy, thân người thật hiện 
ra như các Đại châu Nam và Bắc. Xem xét cái này là học đạo. 

Thân người thật là xương và tủy của lãnh vực ở bên kia thức và vô thức. 
Khởi lên cái này là học đạo. 


Đã dạy điểu này cho hội chúng chùa Bảo Lâm vào ngày mông chín, tháng 
chín, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242]. ”"” 


3” Anh dịch: Dan Welch và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 424 


39. TRONG MỘNG NÓI MỘNG 
(Muchũ Setsumu: Mộng trung thuyêt mộng) 


Đạo của tất cả các phật và các tổ phát sinh trước khi các sắc tướng đầu tiên 
xuất hiện; không thê nói về đạo ấy bằng cách dùng những cái thấy qui ước. 
Như vậy, ở cõi của các phật tổ có hoạt lực của các phật vượt lên trên các 
phật. Vì cõi này không phải là chuyện thời gian, đời của họ không dài cũng 
không ngắn, không nhanh cũng không chậm. Không thể phán quyết điều 
này theo cách thông thường. Như thế, bánh xe pháp đã được xêp đặt đề 
chuyên từ trước khi tướng đầu tiên của sắc xuất hiện. Công đức vĩ đại 
không cần báo đáp, và trở thành tiêu chí cho tất cả. Trong mộng đây là giấc 
mộng ông nói. Bởi vì trong tỉnh giác thấy tỉnh giác, trong mộng nói mộng. 

Chỗ trong mộng nói mộng là đất và hội chúng của các phật tổ. Đất phật 
và hội chúng của các ngài, đạo tổ và tòa của các ngài, đang tỉnh giác qua 
suốt tỉnh giác, và nói mộng trong mộng. Khi ông gặp lời nói và câu nói như 
thế, đừng xem chúng khác hơn hội chúng của các phật; ấy là phật chuyển 
bánh xe pháp. Bánh xe pháp này bao gồm tất cả mười phương và tám mặt 
linh lung, và như thế là đại dương. Núi Tu-di, các đất, và tất, cả các phật đều 
hiện thành. Đây là trong mộng nói mộng, trước tất cả các giác mộng. 

Mọi giọt, sương thị hiện trong mọi cõi là một giấc mộng. Giác mộng này 
là sự sáng. lấp lánh của trăm cỏ. Cái đòi hỏi nghi vấn chính là điểm này. Cái 
gì nhằm lẫn chính là điểm này. Vào lúc này, có cỏ mộng, cỏ bên trong, cỏ 
biểu hiện, và vân vân. Khi chúng ta học cái này, thì rê, thân, cành, lá, hoa, 
và trái, cũng như ánh sáng và màu sắc, tất cả là giấc mộng lớn. Đừng nhằm 
lẫn xem chúng chỉ là mơ. 

Tuy nhiên, những người không muốn học phật pháp tin rằng trong mộng 
nói mộng có nghĩa là nói vê cỏ mộng không thực là thực, như chồng mề lên 
mê. Nhưng, điều này không đúng. Khi ông nói, “Trong bối rối chỉ là bối 

rối,” ông vẫn nên theo con đường trong bầu trời mênh mông được biết như 
là “mê thông qua mê.” Ông nên công phu thương lượng điều này thấu đáo. 


Trong mộng nói mộng là tất cả các phật. Tất cả các phật là gió và mưa, 
nước và lửa. Chúng ta kính trọng bảo trì những cái tên này của các phật, và 
cũng tỏ lòng kính trọng những cái tên kia của các phật khác. Trong mộng 
nói mộng là các phật xưa; ây là đi trên chiếc thuyền kho tàng này và đến 
thắng chỗ, tu tập. Đến thắng chỗ tu tập là đi trên chiếc thuyền kho tàng này. 
Những giấc mộng quanh co và những giấc mộng ngay thắng, nắm đứng và 
buông đi, tất cả chảy tự do như những cơn gió nhẹ đột nhiên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 425 


Bánh xe pháp cũng như vậy; chuyên bánh xe pháp lớn thế giới thì vô 
lượng và vô biên. Nó chuyên ngay cả trong một vi trần, hạ xuống và chảy 
không ngừng trong vi trần. Do đó, bất cứ nơi nào một pháp như thế chuyên, 
ngay cả người đối lập cũng gật đầu mỉm cười. Bất cứ nơi nào một pháp như 
thế chuyên, nó luân chuyên tự do như những cơn gió nhẹ trôi. 

Tất cả mọi vật rời đi và tất cả mọi vật đến ngay đây. Đây là như vậy, 
người ta trồng sắn bìm và bị vướng trong sắn bìm. Đây là đặc tính của giác 
ngộ vô thượng. Cũng như giác ngộ không có giới hạn, chúng sinh không có 
giới hạn và không gì vượt qua được. Cũng như lồng bẫy không có giới hạn, 
giải thoát khỏi lồng bẫy không có giới hạn. Công án hiện thành là: “Tôi cho 
ông ba chục gậy.” Đây là sự hiện thành của trong mộng nói mộng. 

Như thế, cây không rễ, đất không ánh sáng hay bóng tối rơi xuống, và 
thung lũng không tiếng hét đội lại thì không khác hơn trong mộng nói 
mộng hiện thành. Đây không phải cõi người cũng không phải cõi trời, và 
người thường không thể phán xét được. Ai có thê nghi ngờ răng mộng là 
giác ngộ, vì nó không ở trong giới hạn của nghỉ ngờ? Ai có thể nhận biết 
mộng này, vì nó không liên quan với sự nhận biết? Vì giác ngộ vô thượng 
là giác ngộ vô thượng, nên mộng được gọi là mộng. 


Có những giấc mộng bên trong, những câu nói mộng, những câu nói về 
mộng, và những giác mộng bên ngoài. Không ở trong mộng, không có nói 
về mộng. Không nói mộng, không có ở trong mộng. Không nói mộng, 
không có các phật. Không ở trong mộng, các phật không hiện ra và chuyên 
bánh xe diệu pháp. Bánh xe pháp này không khác hơn là phật cùng với 
phật, và trong mộng nói mộng. Một cách đơn giản trong mộng nói mộng tự 
nó là phật và tô, hội chúng của giác ngộ vô thượng. Hơn nữa, việc hướng 
lên trên pháp thân tự nó là trong mộng nói mộng. 

Ở đây phật và phật thấy nhau. Không cần chấp trước đầu, mắt, tủy, và 
não, hay thân, thịt, tay, và chân. Không chấp trước, người ta mua vàng bán 
vàng. Đây gọi là huyền của huyền, diệu của diệu, giác của giác, đỉnh đầu 
trên đầu. Đây là nêp nhà của các phật tổ. Khi ông học định đầu này, ông có 
thể nghĩ rằng đầu chỉ có nghĩa là sọ người, không hiểu rằng nó là vương 
đỉnh của Phật Tì-lô-xá-na. Làm sao ông có thể nhận ra nó là sự sáng rõ của 
đầu trăm cỏ? Ai biết rằng đây cái đầu như thực? 

Từ những thời xa xưa câu, “đỉnh đầu đặt trên đầu” đã được nói đến. 
Nghe câu này, những người ngu nghĩ rằng nó cảnh cáo chống lại sự thêm 
vào một vật thừa. Họ hay ám chỉ một điều không nên xảy ra khi họ nói, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 426 


“Làm sao ông có thể thêm một cái đầu lên trên đỉnh đầu được?” Thực ra, 
đây không phải là sai lầm ư? 

Cả người phàm và thánh nhân đều có thể khởi sự trong mộng nói mộng. 
Hơn nữa, cả người phàm và thánh nhân đã khởi sự nói mộng trong mộng 
hôm qua và phát triên vào hôm nay. Hãy biết rằng sự nói mộng trong mộng 
ngày hôm qua là thừa nhận sự nói này là trong mộng nói mộng. Sự nói 
mộng trong mộng hiện tại là kinh nghiệm ngay bây giờ sự nói này là trong 
mộng nói mộng. 

Chúng ta nên hối tiếc rằng, mặc dù mộng của các tổ phật sáng rõ đầu 
trăm cỏ là hiển nhiên, rõ hơn mười vạn mặt trời và mặt trăng, kẻ vô minh 
không thấy nó. Thương thay! Cái đầu mà nó là “cái đầu đặt bên trên đầu” 
chính xác là đỉnh đầu của trăm cỏ, hàng ngàn kiểu. đầu, vạn loại đầu, đầu 
suốt cả thân, đầu của toàn thê thế giới không che giấu, đầu của toàn thể thế 
giới mười phương, đầu của thầy và trò hợp lại với nhau trong một câu, đầu 
của cây sào trăm thước. “Đặt” và “bên trên” trong “đặt đỉnh đầu bên trên 
đầu” là cả hai đầu. Hãy tham học và thương lượng điều này. 


Như thế, câu “Tất cả các phật và sự giác ngộ vô thượng, viên mãn của 
các ngài xuất hiện từ kinh này [kinh Kim Cang]” chính xác là trong mộng 
nói mộng, luôn luôn là đặt đầu trên đỉnh đầu. Kinh này, trong khi trong 
mộng nói mộng, sinh ra các phật với giác ngộ vô thượng. Các phật này, với 
giác ngộ, đến lượt nói kinh này, là trong mộng nói mộng được thành. 

Vì nhân của mộng không mờ ám, quả của mộng không bị làm ngơ. Đây 
quả thật là cái chày đánh một ngàn hay một vạn cái, một ngàn hay một vạn 
cái chày đánh một hay nửa cái. Vì như thế, một vật như thế trong mộng nói 
mộng. Một vật không phải như thế trong mộng nói mộng; một người chẳng 
như thế trong mộng nói mộng. Sự lãnh hội này được thừa nhận trong sáng 
như thủy tinh. Cái được gọi là “nói chuyện suốt ngày dài về mộng trong 
mộng” không khác hơn thực tế trong mộng nói mộng. 


Một phật xưa nói, “Bây giờ tôi trong mộng nói mộng cho các ông. Tất 
cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai đều trong mộng nói mộng. Sáu đời tổ 
đầu tiên của Trung Hoa đều trong mộng nói mộng.” 

Hãy học và sáng tỏ những lời này. Phật Thích-ca-mâu-ni giơ hoa và 
chớp mắt chính xác là trong mộng nói mộng. Huệ Khả bái lạy và đạt tủy 
cũng là trong mộng nói mộng. 

Nói một câu ngăn, ở bên kia hiểu và ở bên kia biết, là trong mộng nói 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 427 


mộng. Vì trong mộng nói mộng là ngàn tay: mắt của Quan Âm vận hành 
bằng nhiều phương tiện, năng lực thấy màu sắc và âm thanh, nghe màu sắc 
và âm thanh, được bảo trì đầy đủ. Thân thị hiện là trong mộng nói mộng. 
Nói mộng và vạn tướng của pháp là trong mộng nói mộng. Nắm và buông 
là trong mộng nói mộng. Chỉ thăng là nói mộng: trúng đích là nói mộng. 


Khi ông nắm hay khi ông buông, ông cần học đĩa cân thăng bằng thông 
thường. Ngay khi ô ông vừa hiểu nó, số đo lạng và cân sẽ trở nên rõ ràng và 
sẽ trong mộng nói mộng. Không biết lạng và cân, và không đạt đến mức 
thăng bằng, sẽ không có điểm thăng bằng hiện thành. Khi ông đạt được 
quân bình thăng bằng, ông sẽ thấy điểm thăng bằng. Đạt thăng bằng không 
tùy thuộc vào các vật được cân, vào cán cân thăng bằng, hay vào hoạt động 
cân mà chỉ bám vào không. Như thế, hãy xét kỹ rằng không đạt thăng bằng 
ông không kinh nghiệm sự vững chắc. Chỉ bám vào riêng nó trong không, 
sự nói mộng trong mộng cho phép các vật trôi nổi tự do trong không. Trong 
không, sự thăng bằng ồn định thị hiện. Thăng bằng ổn định là đạo lớn của 
cân băng. Trong khi bám vào không và bám vào các vật, dù là không hay là 
sắc, trong mộng nói mộng đem lại mực thăng bằng. 

Không có giải thoát nào khác hơn trong mộng nói mộng. Mộng là toàn 
thể trái đất rộng lớn; toàn thê trái đất rộng lớn ôn định. Như thế, sự vô tận 
của xoay đầu chuyển não [hiện thành tự tại] chỉ là sự tỉnh giác của mộng 
trong mộng của ông — đang đồng nhất với và hiện thành mộng trong mộng. 


Phật Thích-ca-mâu-m nói trong một bài kệ [trong Kinh Pháp Hoal: 


Chư phật, thân màu vàng, 
trang nghiêm trăm tướng tốt, 
nghe, giảng pháp vì người. 
Mộng đẹp từng xảy ra. 
Trong mộng được làm vua, 
rồi từ bỏ cung điện 

và những người chung quanh, 
cùng với sự thỏa mãn 

tột cùng năm dục lạc, 

đi đến nơi tu tập 

dưới gốc cây bồ-đề. 

Trên tòa sư tử 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 428 


cầu đạo, sau bảy ngày 

được trí của các phật, 

hoàn thành đạo vô thượng. 
Đứng lên chuyên pháp luân, 
thuyết pháp cho bốn nhóm 
người tu ngàn triệu kiếp, 
nói diệu pháp không tì vết, 
giải thoát vô số chúng sinh. 
Cuối cùng nhập bát niết-bàn, 
như đèn tắt khói tan. 

Nếu sau trong ác giới 

nói pháp tối thượng này, 

sẽ tạo lợi ích lớn, 

như công đức vừa nói. 


Hãy tham học bài pháp này của Phật, và thương lượng thấu suốt phật hội 
này của các phật [trong Kinh Pháp Hoa]. Giấc mộng này của các phật 
không phải là một tương đồng. Vì diệu pháp của tất cả các phật chỉ do phật 
cùng với phật làm chủ, tất cả các pháp tỉnh giác trong mộng là bản sắc. 
Trong tỉnh thức có chí nguyện, tu tập, giác ngộ, và niết-bàn. Trong mộng có 
chí nguyện, tu tập, giác ngộ, và niết-bàn. Mọi tỉnh giác trong mộng là bản 
sắc, không kê lớn hay nhỏ, thượng đẳng hay hạ đẳng. 

Tuy nhiên, nghe lời nói trong kinh văn, Trong mộng được làm vua, 
người trong quá khứ và hiện tại nghĩ lầm rằng, vì năng, lực thuyết pháp tôi 
thượng này, chỉ có mộng ban đêm có thê trở thành giống như giấc mộng 
này của các phật. Những ai nghĩ như thế là chưa sáng tỏ bài pháp của Phật. 

Tỉnh và mộng bản lai là một chân như, thực tướng. Vì không phải là 
tương tự, được làm vua trong mộng là thực tướng của phật pháp. 

Phật Thích-ca-mâu-ni và tất cả các phật và tô mỗi mỗi đều phát tâm, tu 
tập, và đạt chánh đẳng chánh giác trong mộng. Như thế, đạo của Phật 
chuyên hóa Thế Giới Ta-bà suốt đời ngài quả thật được tạo ra trong mộng. 

Cẩu đạo, sau bảy ngày là cách đo phật trí đạt được. Về điều miêu tả, 
Chuyển bánh xe . pháp... suốt qua ngàn triệu kiếp... giải thoát vô số chúng 
sinh — sự thay đôi vô chừng trong mộng không thê truy tìm dấu vết được. 

Chu phật, thân màu vàng, trang nghiêm trăm tướng tốt, nghe giảng 
pháp vì người. Mộng đẹp từng xảy ra. Những lời này cho thấy rõ ràng rằng 
mộng đẹp này được chiêu sáng như là tất cả các phật. 

Có sự /ừng xảy ra của những lời của đức Như Lai; ấy không phải chỉ là 
hàng trăm năm mộng. Giảng pháp vì người là đang thị hiện thân ấy. Nghe 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 429 


pháp là nghe âm thanh bằng mắt, và bằng tâm. Ấy là nghe âm thanh trong 
cái tổ cũ, và trước kiếp không. 

Vì nói rằng Chư phật, thân màu vàng, trang nghiêm trăm tướng tỐI, 
chúng ta có thể trực nhận không nghi ngờ rằng chính giâc mộng đẹp này là 
chư phật với thân. Mặc dù trong tỉnh giác sự chuyên hóa của các phật 
không bao giờ ngừng, chính sự xuất hiện của các phật tổ là sự tạo ra mộng 
trong mộng. Hãy tâm niệm không phi báng phật pháp. Khi ông tu không 
phỉ báng phật pháp, đạo này của các như lai liền hiện thành. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Ti hánh Bảo Lâm, huyện 
Vũ Trị (UJ), tỉnh Sơn Thành (Yamashiro), vào ngày hăm mối, tháng chín, năm 
thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242J. "3 


*3 Anh dịch: Taigen Dan Leighton và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 430 


40. NÓI ĐƯỢC 
(Dötoku: Đạo đắc) 


Tắt cả các hật và các tổ đều là nói được. Như thể, khi các phật tổ có ý 
p p y 


định chọn các phật tổ, các ngài thường hỏi, “Ông nói được chăng?” 

Câu hỏi này được hỏi với tâm và với thân. Nó được hỏi với tích trượng 
hay phất tử. Nó được hỏi với cây cột chùa hay cái đèn lồng bằng đá. Những 
ai không phải là phật tổ không hỏi câu hỏi này và không trả lời câu hỏi này, 
vì họ không ở địa vị để làm như vậy. 

Như thê, nói được không đạt được bằng cách theo người khác hay bằng 
năng lực của mình. Nơi nào có sự truy vân triệt để của một phật tổ, thì có 
sự nói được của phật tổ. 

Trong sự nói được này, những người trong quá khứ tu tập và trở nên 
triệt ngộ; các ông trong hiện tại theo đuôi và công phu trong đạo. Khi các 
ông theo đuôi một phật tô như là một phật tổ, và hiêu sự nói được của phật 
tổ ây, sự nói được này tự nhiên trở thành sự tu tập ba năm, tám, ba chục, 
hay bốn chục năm. Nó tạo nên sự nỗ lực tối đa, và tạo ra sự nói được. 


[Ghi chú của Đạo Nguyên trên mặt sau của bản văn sau đây nói: “Ba chục năm 
hay hai chục năm (tu tập) là những năm tháng do sự nói được tạo ra. Những năm 
tháng đó đem các nô lực của họ lại với nhau giúp tạo nên sự nói được.”] 


Rồi, ngay cả trong nhiều chục năm, không có một kẽ hở nào trong sự 
nói được. Như thế, cái hiểu vào giây phút triệt ngộ sẽ là đích thực. Khi cái 
hiểu này được thừa nhận là đích thực, những gì nói được bây giờ ở bên kia 
nghi ngờ. Như vậy, có sự nói được ngay bây giờ, cái hiểu ngay bây giờ. Sự 
nói được ngay bây giờ và cái hiểu ngay bây giờ trong quá khứ là một con 
đường sắt vạn đặm. Sự tu tập ngay bây giờ là do sự nói được và cái hiểu ấy 
thực hành. 

Sự nắm lấy pháp tu này tích lũy trong những tháng năm và buông thả 
pháp tu từ những tháng năm trong quá khứ. Khi nó sắp buông thả, da, thịt, 
3 “Nói được” ở bài viết này được dịch từ chữ “đạo đắc,” nguyên văn chữ Hán của tác 
giả, Thiền sư Đạo Nguyên, nằm trong tỉnh thần câu nói của Thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám, 
“Đạo đắc, tam thập bỗng. Bất đạo đắc, tam thập bỗng.” Tức là, “Nói được, ba cục hèo. 
Không nói được, ba chục hèo.” “Nói được” ở đây có nghĩa là câu nói nói ra sự chứng ngộ 
của người nói khi hỏi đáp với Thiền sư. “Nói được” có thể là nói bằng lời hay bằng những 
phương tiện khác, như đánh, đạp, hay im lặng không nói gì cả, vô ngôn, v.v... Trái với “nói 
được” là “không nói được.” ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 431 


xương, và tủy cũng khẳng định sự buông thả; quốc gia, đất, núi, và sông 
cùng nhau khăng định sự buông thả. Khi ông định đến với sự buông thả 
như là nơi bảo tàng tối hậu, chủ ý ý này là sự thị hiện [của nói được|. Vì thế, 
vào giây phút này, nói được hiện thành không chờ đợi. Mặc dù đây không 
phải là dụng công của tâm hay thân, nói được tự nhiên xuất hiện. Khi nó 
được nói ra, ông sẽ không cảm thấy xa lạ hay hoài nghi. 

Song, khi ông nói được một câu như thế, ông không nói được cái không 
nói được. Dù cho ông nhận biết rằng ông nói được trong nói được, nếu ông 
không hoàn toàn nhận ra không nói được là không nói được, ấy chưa phải 
là bộ mặt của phật tổ, đó cũng không phải là xương và tủy của phật tô. 

Như thế, làm sao sự nói được của ba lần lễ bái và đứng nguyên vị trí 
[của Huệ Khải| là đồng với sự nói được của những người thấy da, thịt, 
xương, và tủy [là tách rời nhau]? Sự nói được của những người thấy da, 
thịt, xương, và tủy không thể chạm đến hay bao gồm sự nói được của ba lần 
lễ bái và đứng nguyên vị trí. Sự thấy nhau của ông với người khác như là sự 
thấy nhau của những người tách rời vẫn là sự thấy nhau của người khác với 
ông như là sự thấy nhau của những người tách rời. 

Ông có nói được và không nói được. Người khác có nói được và không 
nói được. Nói được có ông và người khác. Không nói được có ông và người 
khác. 


Triệu Châu, Đại sư Chân Tê, nói, “Nêu ông ngôi kiên định suôt đời 
không rời bỏ chùa, và không nói trong năm hay mười năm, không ai gọi 
ông là không lời. Sau đó, ngay cả các phật cũng không băng ông.” 


Theo cách này, khi ông nghĩ đến tu tập và công phu không rời bỏ chùa 
cả đời, ở lại chùa năm hay mười năm, đi qua giá rét và hoa, ngồi kiên định 
đã ngồi suốt là nói được chắc chắn. Đi, ngồi, và nằm không rời bỏ chùa là 
sự tu tập không ai gọi ông là không lời. Mặc dù đời sông đến như thế nào 
thì chúng ta không biết, nếu ông khởi động không rời bỏ chùa, ông không 
rời bỏ chùa. 

Loại đạo vô hình gì ở giữa đời và chùa? Chỉ thương lượng sự ngồi kiên 
định. Đừng tránh không nói được. Không nói được là nói được từ đầu đến 
CUÔiI. 


Ngồi kiên định là một đời, hai đời, không chỉ một lần, hai lần. Nếu ông 
ngôi kiên định không nói trong năm hay mười năm, các phật sẽ không làm 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 432 


ngơ ông. Quả thật, ngồi kiên định mà không nói như thế là cái mà mắt phật 
không thể thấy, sức phật không thê lôi đi, và các phật không thể nghỉ vấn. 

Những gì Triệu Châu muốn nói là sự nói được của không nói được trong 
sự ngồi kiên định là lý do tại sao các phật không thê gọi người ấy không lời 
hay chăng phải không lời. Như thế, không rời bỏ chùa trong một đời là 
không rời bỏ nói được trong một đời. Ngồi kiên định không nói trong năm 
hay sáu năm là nói trong năm hay sáu năm. 

Ấy là không lìa bỏ không nói được trong một đời, hay nói được không 
đạt được trong năm hay sáu năm. Ấy là ngôi đoạn một trăm, một ngàn phật. 
Ấy là một trăm, một ngàn phật ngôi đoạn ông. 

Như thế, những gì các phật tô nói được là không lìa bỏ chùa trong đời. 
Dù cho ông không lời, ông nói được. Đừng cho rằng người không lời 
không thể nói được. 

Không phải là người có thể nói được là không lời. Một người không lời 
cũng có thể nói được. Người ta nghe tiếng nói không lời. Hãy lắng nghe 
tiếng nói không lời. 

Không là người không lời, làm sao ông có thê tương kiến một người 
không lời, làm sao ông có thê nói với một người không lời? 

Khi ông đã là người không lời, làm sao ông tương kiến với người ta, làm 
sao ông nói với người ta? Hãy thương lượng theo cách này và tham học 
thấu đáo người không lời. 


Trong hội của Tuyết Phong, Đại sư Chân Giác, có một ông tăng dựng 
một am tranh ở chân một ngọn núi. Ông ta không CạO đầu trong mấy năm. 
Không ai biết trong am xảy ra chuyện gì, và ông ta sông đơn độc trong núi. 
Ông ta thường đến khe suối gần bên, múc nước bằng cái gáo gỗ chính ông 
làm, và uống. Quả thật, ông ta là người uống nước khe. 

Vì ông ta tiêu phí ngày tháng theo cách này, sự tu tập của ông ta được 
một ông tăng khác để ý, đến viêng và hỏi, “Ý của Bồ-đè-đạt-ma từ Ân Độ 
sang là gì?” 

Ẩn sĩ nói, “Khe sâu, cán gáo dài. ” 

Ông tăng ấy rất kích động đến nỗi không lễ bái, cũng không hỏi xin chỉ 
giáo. Ông ta lên núi và kề câu chuyện với Tuyết Phong. 

Nghe thế, Tuyết Phong nói, “Thật đáng kinh ngạc. Nếu ông ta như thê, 
tôi nên đến đó nghiệm xem.” 

Điều Tuyết Phong muốn nói là người ân sĩ đường như thành tựu một 
cách đáng kinh ngạc, nhưng sư muốn xem ông ta như thế nào. 

Vì vậy một hôm Tuyết Phong bảo ông tăng thị giả mang theo một con 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 433 


dao cạo và vội vã đến am. Ngay khi vừa thấy ấn sĩ, sư nói, “Nếu ông nói 
được, tôi sẽ không cạo đầu ông.” 

Hãy coi chừng lời tuyên bố này. Lời của Tuyết Phong nghe như sư sẽ 
không cạo đầu ân sĩ nêu ông ta nói được. Thế nào? Có phải nêu nói được 
đúng là nói được, Tuyết Phong sẽ không cạo đầu ẩ ân. sĩ? Ông nên lắng nghe 
câu nói được này bằng sức lắng nghe. Hãy nói về câu nói được ấy với 
những người có sức lắng nghe. 

Nghe những lời của Tuyết Phong, ẩn sĩ đi gội đầu và trở lại với Tuyết 
Phong. Đây là mang sự nói được hay không nói được? 

Tuyết Phong cạo đầu ân sĩ. 

Câu chuyện này quả thật giống như sự xuất hiện của hoa ưu- đảm” — 
hiếm khi gặp và hiếm khi nghe. Nó ở bên kia lãnh địa của bảy hay mười 
thánh. Nó ở bên kia sự lãnh hội của ba hay bảy bậc trí. Các sư của kinh và 
luận hay những hành giả của các lực thần thông không thê đo lường được. 
Gặp sự xuất hiện của một vị phật là nghe được câu chuyện như câu chuyện 
này. 

Bây giờ, lời của Tuyết Phong, Nếu ông nói được, tôi sẽ không cạo đâu 
ông có nghĩa là gì? Khi chưa đạt đến nói được, nghe lời nói này, những 
người có khả năng có thể kinh ngạc và những người không có khả năng có 
thể bi rối. 

Tuyết Phong không hỏi ấn sĩ về phật, và ấn sĩ không nói về đạo. Tuyết 
Phong không hỏi về định và ân sĩ không nói về đà-la-ni. Mặc dù lời của 
Tuyết Phong nghe như một câu hỏi, nó là một câu nói. Hãy xét tường tận 
điểm này. 

Trong tình thế này, khi ân sĩ bị lời nói của Tuyết Phong thách thức, ông 
ta không bối rối, bởi vì ông ta đã có chân tri. Không giấu phong cách tu tập 
của mình, ông ta gội đầu và trở lại với Tuyết Phong. Đây là sự chứng ngộ 
pháp mà ngay cả một vị phật với phật trí cũng không thê đến gần. Ấy là 
xuất hiện của một thân [phật], thuyết giảng pháp, thức tỉnh chúng sinh, và 
đến VỚI Cái đầu đã gội. 

Nếu Tuyết Phong không phải là chân nhân, sư sẽ ném dao cạo xuống và 
bật cười. Tuy nhiên, sư là chân nhân với khả năng vĩ đại, vì thế sư đã cạo 
đầu ân sĩ. 

Quả thật, nếu Tuyết Phong và ấn sĩ không là “chỉ phật với phật,” chuyện 
không xảy ra theo cách này. Nếu họ không phải rồng với rồng, chuyện 


3° Hoa ưu-đàm (Ph.: udumbara). Loại hoa huyền thoại ba ngàn năm nở hoa một lần khi 


Như Lai xuất hiện. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 434 


không xảy ra theo cách này. Mặc dù rồng bảo vệ hạt châu của nó không 
mệt mỏi, hạt châu tự nhiên rơi vào tay của người hiểu. 

Hãy biết rằng Tuyết Phong kiểm tra ân sĩ và ân sĩ tương kiến Tuyết 
Phong. Với nói được và không nói được, người này được cạo đầu và người 
kia cạo đầu. 

Như thế, những người bạn tốt nói được có cách viếng thăm bất ngờ. Các 
bạn không nói được có chỗ quen thuộc không ngờ. Ở đâu có sự tu tập trở 
nên quen thuộc, nói được hiện thành. 


Đã viết và trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm 
vào ngày mông năm, tháng mười, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ni) 
11) 


3 Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 435 


41. BÁNH HÒ VẾ 
(Gabyö6: Họa bính) 


Tắt cả các phật đều là chứng ngộ; như thế tất cả các pháp [vật] đều là 
chứng ngộ. Song, không phật hay pháp nào có cùng các tướng; không ai có 
cùng cái tâm. Mặc dù không có tướng hay tâm đồng nhất, vào giây phút 
ông hiện thành, rất nhiều sự hiện thành thị hiện mà không có chướng ngại. 
Vào giây phút ông thị hiện, rất nhiều sự thị hiện tiến đến mà không chạm 
nhau. Đây là giáo lý trực chỉ của các tổ. 

Đừng dùng cái thước nhất thê hay đị biệt làm tiêu chuẩn việc học của 
ông. Như thế, có người nói, “Đến một pháp là đến vạn pháp.” 

Đến một pháp không lấy đi các tướng vốn có của nó. Chỉ đến thôi không 
làm một pháp tách rời, nó không làm một pháp không tách rời. Cố gắng 
làm nó không khác là một chướng ngại. Khi ông cho phép đến thì không bị 
chướng ngại bởi đến, một đến là vạn đến. Một đến là một pháp. Đến một 
pháp là đến vạn pháp. 


Một phật xưa [Hương Nghiêm Trí Nhàn] nói, “Bánh hồ vẽ không làm 
no bụng.” 

Những người áo mây và tay áo sương mù học lời nói này, cũng như các 
bồ-tát và thanh văn đến từ mười phương, khác tên và địa vị; da và thịt của 
đầu thần và mặt qui mười phương khác nhau, đôi khi dày, đôi khi mỏng. 

Câu nói này đã được các phật xưa và các phật hiện tại tham học; nó trở 
thành chủ đề được người tìm cầu tư duy trong am cỏ và dưới gốc cây. Khi 
truyền giáo lý của mình, họ nói, “Câu nói này có nghĩa là học kinh luận 
không nuôi dưỡng chân trí tuệ.” Hoặc họ giả sử nó có nghĩa là học kinh của 
Ba Thừa hay Một Thừa không phải là đạo giác ngộ đầy đủ. 

Tuy nhiên, nghĩ câu nói này muốn nói là quyên giáo vô dụng là một sai 
lầm lớn. Đây không phải là đích truyền giáo lý của các tổ; nó làm u tối lời 
của các phật tổ. Nêu ông không hiểu câu nói của một phật này, ai có thể 
công nhận răng ông hiểu thông suốt lời của các phật khác? 

Nói Bánh hô vẽ không làm no bụng giỗng như nói, “không làm điều bất 
thiện và làm điền thiện.” Giống như nói, “Cái gì như thế đến?” Giống như 
nói, “Tôi thường thâm mật với cái này.” Hãy thương lượng nó theo cách 
này. 

Có một ít người đã thấy qua cái bánh hồ vẽ này, và không ai trong bọn 
họ hiểu nó thông suốt. Sao lại như thế? Khi tôi tìm hiểu vài cái túi đa trong 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 436 


quá khứ, họ đã không bao giờ nghi vấn hay thương lượng việc này. Họ 
không quan tâm điều đó; giống như nó là chuyện tán gẫu của người nào 
khác. 


Hãy biết rằng cái bánh hồ vẽ là bộ mặt của ông sau khi cha mẹ ông sinh 
ra, bộ mặt của ông trước khi cha mẹ ông sinh ra. Như thế, mặc dù nó không 
phải sinh cũng không phải không sinh, giây phút cái bánh hồ vẽ làm bằng 
bột gạo là giây phút đạo hiện thành. Đừng xem giây phút này như bị cái 
thấy có giới hạn ảnh hưởng là cái bánh hồ vẽ đến và đi. 

Màu đề vẽ bánh hồ giống như màu dùng đề vẽ núi và nước. Đề vẽ núi và 
nước, người ta dùng màu xanh và màu đỏ; để vẽ bánh hồ, người ta dùng bột 
gạo. Như thế, chúng được vẽ cùng một cách và chúng được xem xét cùng 
cách. 

Do đó, bánh hồ vẽ nói ở đây có nghĩa là bánh hồ mè, bánh hồ cây lá, 
bánh hồ sữa, bánh hồ nướng, bánh hồ hạt kê, và những cái tương tự, tất cả 
hiện thành trong hình vẽ. Như thế, hãy hiểu rằng hình vẽ là bao gồm tất cả, 
bánh hồ là bao gồm tất cả, các vật là bao gồm tất cả. Như vậy, tất cả bánh 
hồ hiện thành ngay bây giờ chỉ là cái bánh hồ vẽ mà không là cái gì khác. 

Nếu ông tìm một loại bánh hồ vẽ nào khác, ông sẽ không bao giờ tìm 
được, ông sẽ không bao giờ nắm được nó. Một cái bánh hồ vẽ lập tức hiện 
ra và không hiện ra. Như thế, nó không có tướng già hay trẻ, và không có 
dấu vết đến hay đi. Chính ở đây, đất của bánh hồ vẽ được tiết lộ và xác 
nhận. 


Câu không làm no bụng có nghĩa là cái đói này, không phải là việc 
thông thường của mười giờ. Dù cho ông có ăn cái bánh hồ vẽ, nó không 
bao giờ chấm dứt cơn đói này. Bánh hồ không tách rời với đói. Bánh hô 
không tách rời với bánh hồ. Như thế, những hoạt động và giáo lý này không 
thể cho đi. Đói là cây tích trượng vung ngang dọc qua ngàn biến đổi và vạn 
sắc tướng. Một cái bánh hồ là toàn thê thân và tâm hiện thành. Bánh hồ thì 
xanh, vàng, đỏ, và trắng cũng như dài, ngắn, vuông, và tròn. 


Khi vẽ núi và nước, người ta dùng các màu xanh, lục, và đỏ, dùng kỳ 
nham diệu thạch, dùng bốn viên ngọc và bảy vật báu. Bánh hồ được vẽ 
cùng một cách. Khi vẽ người thì dùng bốn đại và năm uẫn. Khi vẽ phật thì 
không những chỉ dùng bàn thờ đất sét hay một cục đất mà còn dùng ba 
mươi hai tướng, một lá cỏ, và tu dưỡng trí tuệ trong vô số kiếp không thê 
đêm được. Khi vẽ một vị phật trên một cuộn giấy theo cách này, tất cả các 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 437 


phật là những phật vẽ, tất cả các phật vẽ là những phật thực tế. 

Hãy xét một vị phật vẽ, và hãy xét một cái bánh hồ vẽ. Cái nào là con 
rùa đá đen và cái nào là cây gậy sắt? Cái nào là sắc và cái nào là tâm? Hãy 
theo đuổi và thương lượng tường tận điểm này. Khi ông thâm nhập điều 
này, sự đến và đi của sinh và tử là một bức tranh. Giác ngộ vô thượng là 
một bức tranh. Toàn thể đại thiên thế giới và bầu trời mở trống chỉ là một 
bức tranh. 


Một phật xưa nói: 


Đắc đạo — ngàn bông tuyêt biên mât 
Vẽ núi xanh — năm bảy cuộn xuât hiện. 


Đây là lời nói đại giác ngộ, tu tập hiện thành trong công phu đạo. Do đó, 
giây phút đạt đạo, núi xanh và tuyết trắng được vẽ trên vô số cuộn. Động và 
tĩnh chỉ là một bức tranh. Công phu của chúng ta vào giây phút này được 
đem tới toàn bộ từ một bức tranh. 

Mười danh hiệu và ba lực thần thông là một hình vẽ trên cuộn. Căn cơ, 
khả năng, thức tỉnh, và thánh đạo cũng là một hình vẽ trên cuộn. Nếu ông 
nói hình vẽ không phải thực, thì vạn vật không thực. Nếu vạn vật không 
thực, thì phật pháp không thực. Vì phật pháp là thực, bánh hồ vẽ là thực. 


Vân Môn, Đại sư Khuông Chân, một hôm có ông tăng hỏi, “Thê nào là 
câu nói siêu phật vượt tô?” 
Vân Môn nói, “Cái bánh hô mè.” 


Hãy im lặng xét lời nói này. Khi cái bánh hồ mè này hiện thành, một cô 
đức cho câu nói siêu phật vượt tổ. Một người sắt hỏi câu hỏi này và những 
người học hiểu nó. Như thế câu nói này đầy đủ. Mở cuộn vấn đê ra và ném 
mạnh những chớp nháy thông sáng như là chiếc bánh hồ mè chính là hai 
hay ba cái bánh hồ. Câu nói của Vân Môn là câu nói siêu phật vượt tổ: 
một cơ vào phật vào ma. 


Tiên sư Như Tịnh nói, “Cây tre cao và cây mã đê nhập vào bức tranh.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 438 


Câu nói này có nghĩa là các vật ở bên kia đo lường cùng hiện thành 
trong một bức tranh. Cây tre cao thì dài. Mặc dù nó bị âm dương điều động, 
tháng và năm của cây tre cao điều động âm dương. Tháng và năm của âm 
dương thì ở bên kia đo lường. Mặc dù các bậc đại thánh hiểu âm và dương, 
họ không thê đo lường nó được. Âm và dương là những hiện tượng bao 
gồm tất cả, cái cân bao gồm tất cả, và đạo bao gồm tất cả. 

Âm và dương nói ở đây không dính dáng gì với những cái thấy mà ngoại 
đạo và những người ở Hai Thừa chấp giữ. Âm và dương thuộc về cây tre 
cao. Tất cả các phật mười phương là gia đình cây tre cao. 

Hãy biết rằng trời và đất là rễ, cây, cành, và lá của cây tre cao. Cái này 
làm cho trời và đất trường cửu; cái này làm cho đại dương, núi Tu-di, và 
các thế giới của mười phương bất hoại. Cây tích trượng và cây gậy trúc uốn 
cong thì già và không già. 

Cây mã đề có đất, nước, lửa, gió, và không, cũng như tâm, thức, và trí 
tuệ vì rễ, thân, cành, lá, hoa, quả, màu sắc và hình tướng của nó. Do đó, cây 
mã đề mang gió thu và bị xé ra trong gió thu. Chúng ta biết rằng nó thanh 
tịnh, và không một phần nhỏ nào bị loại. 

Không có cơ bắp trong con mắt. Không có chất màu trong sơn. Đây là 
giải thoát tại đây. Vì giải thoát không phải là chuyện thời gian, nó không 
liên quan gì với sự bàn luận về một giây phút hay thoáng chốc nào đó. Nắm 
lấy cái hiểu này, biến đất, nước, lửa, và gió thành sinh cơ của ông, biến 
tâm, thức, và trí tuệ thành đại tử của ông. Bằng cách này, nếp. nhà [của 
phật] đã được truyền đến với xuân, thu, đông, và hạ như những đồ trang trí 
trong nhà [những cái thiết yếu]. 

Bây giờ, sự thay đổi vô chừng của cây tre cao và cây mã đề là một bức 
tranh. Những ai kinh nghiệm đại ngộ khi nghe tiếng tre, dù cho họ là rắn 
hay rồng [những người tu tập], tất cả là những bức tranh. Đừng nghỉ ngờ nó 
với cái thấy giới hạn tách rời phàm với thánh. 

Cây sào tre đó đúng là dài. Cây sào này đúng là ngắn. Cây sào này đúng 
là dài. Cây sào đó đúng là ngắn. Vì đây tất cả là những bức tranh, hình 
tướng đài và ngắn luôn luôn hợp với nhau. Khi ông vẽ một cái dài, ông 
không thê không vẽ một cái ngắn. Hãy thương lượng thông suốt nghĩa của 
điểm này. Vì toàn thể thế giới và tất cả các pháp [hiện tượng] là một bức 
tranh, sự hiện hữu của con người xuất hiện từ một bức tranh, và phật tổ 
hiện thành từ một bức tranh. 


Vì như vậy, không có phương thuôc nào thỏa mãn cơn đói khác hơn cái 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 439 


bánh hồ vẽ. Không có cơn đói vẽ, ông không bao giờ trở thành một người 
thật. Không có cái hiểu nào khác hơn sự thỏa mãn vẽ. Sự thực, thỏa mãn 
cơn đói, thỏa mãn không cơn đói, không thỏa mãn cơn đói, và không thỏa 
mãn không cơn đói không thê đạt được hay nói đến mà không có cơn đói 
vẽ. Vì bây giờ, hãy tham học tất cả những cái này như là cái bánh hồ vẽ. 


Khi ông hiểu giáo lý này bằng thân và tâm, ông sẽ kinh nghiệm thông 
suốt khả năng chuyên vật và bị vật chuyền. Nếu không làm xong điều này, 
thì chưa chứng ngộ năng lực học đạo. Diễn bày khả năng này là hiện thành 
bức tranh giác ngộ. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào 
ngày mông năm, tháng mười một, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ni) 
11242]. 


3 Anh dịch: Dan Welch và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 440 


42. TOÀN CƠ 
(Zenki: Toàn cơ) 


Đạo lớn của tất cả các phật, tu tập thấu suốt, là giải thoát và chứng noộ. 


“Giải thoát có nghĩa là trong sinh ông được giải thoát khỏi sinh, và 
trong tử ông được giải thoát khỏi tử. Như thế, có sự tách rời khỏi sinh tử và 
thâm nhập sinh tử. Như thế là tu tập viên mãn đạo lớn. Có buông xả sinh tử 
và làm sống sinh tử. Như thể là tu tập thấu suốt đạo lớn. 

“Chứng ngộ” là sinh; sinh là chứng ngộ. Vào lúc chứng ngộ chỉ có sinh 
hiện thành toàn bộ, chỉ có tử hiện thành toàn bộ. 

Cơ như thế khiến cho sinh hoàn toàn sinh và tử hoàn toàn tử. Hiện thành 
chỉ như thế vào giây phút này, cơ này không lớn cũng không nhỏ, chẳng 
phải không thê đo lường cũng chăng phải có thể đo lường, không phải xa 
cũng không phải gân. Sinh ngay bây giờ là toàn cơ. Toàn cơ là sinh ngay 
bây giờ. 

Sinh không đến cũng không đi. Sinh không xuất hiện cũng không phải 
đã hiện hữu. Như thế, sinh hoàn toàn thị hiện và tử hoàn toàn thị hiện. 

Hãy biết rằng có vô số chúng sinh trong chính ông, nơi nào có sinh thì 
có tử. 

Hãy im lặng suy nghĩ kỹ sinh và tất cả mọi vật cùng xuất hiện với sinh 
phải là bất khả phân ly hay không. Không có giây phút nào hay vật nào lìa 
khỏi sinh. Không có đối tượng nào hay tâm nào lìa khỏi sinh. 

Sinh giông như đi trên thuyền. Ông giương buồm và cầm lái. Ông điều 
khiển buồm và cột buồm, thuyền chở ông đi, và không có thuyền ông 
không đi được. Nhưng ông đi thuyên, và chuyến đi của ông làm cho thuyền 
thành thuyền. Hãy thương lượng giây phút như thế. Vào giây phút như thế, 
chỉ có thế giới của thuyền không có gì khác. Trời, nước, và bờ sông là tất cả 
thế giới của thuyền, không giống như thế giới không phải của thuyền. Như 
thế, ông khiến sinh thành như thực, ông khiến sinh thành sự sinh của ông. 

Khi ông đi thuyền, thân, tâm, và y báo của ông cùng nhau là toàn cơ của 
thuyền. Toàn thê trái đất và toàn thê bầu trời cả hai là toàn cơ của thuyên. 
Như thế, sinh chỉ là ông mà không là gì khác; ông chỉ là sinh mà không là 
gì khác. 


Khắc Cân, Thiên sư Viên Ngộ ở Giáp Sơn, nói, “Sinh là toàn cơ, tử là 
toàn cơ.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 441 


Hãy làm sáng tỏ và thương lượng những lời này. Điều ông nên thương 
lượng là: Trong khi toàn cơ của sinh không có khởi đầu hay kết thúc, bao 
trùm cả trời và bao trùm cả đất, nó không chướng ngại toàn cơ của sinh 
cũng không chướng ngại toàn cơ của tử. Vào giây phút toàn cơ của tử, 
trong khi nó bao trùm cả đất và cả trời, nó không chướng ngại toàn cơ của 
tử cũng không chướng ngại toàn cơ của sinh. Như thế, sinh không chướng 
ngại tử; tử không chướng ngại sinh. 


Cả hai toàn thể trời và toàn thể đất xuất hiện trong sinh cũng như trong 
tử. Tuy nhiên, nó không phải là một và giống toàn thể đất và trời thị hiện 
đầy đủ trong sinh và tử; mặc dù không là một, không khác; mặc dù không 
khác, không giống nhau; mặc dù không giống nhau, không nhiều. 

Tương tự, trong sinh có toàn cơ của tất cả các vật, và trong tử có toàn cơ 
của tất cả các vật. Có toàn cơ trong những gì không phải là sinh và không 
phải là tử. Có sinh và có tử trong toàn cơ. 

Như thế, toàn cơ của sinh và tử giống như một người trẻ co và giãn, hay 
giống như một người buồn ngủ ban đêm tìm chiếc gối. Đây là chứng ngộ 
trong ánh sáng bao la, kỳ diệu. 

Vào giây phút kỳ diệu như thế, ông có thê giả sử rằng bởi vì chứng ngộ 
thị hiện trong toàn cơ, không có chứng ngộ nào trước đây. Tuy nhiên, trước 
chứng ngộ này, toàn cơ hiện đã thị hiện. Toàn cơ đã thị hiện trước kia 
không chướng ngại sự chứng ngộ hiện tại về toàn cơ. Như thế, cái hiểu của 
ông có thê thị hiện từ giây phút này đến giây phút khác. 


Đã trình với hội chúng tại nhà của cựu thống đốc tỉnh Hòa Mục (zumo), kế 
bên chùa Lục Ba-la-mát (Rokuharamitsu), Kyoto, vào ngày mười bảy, tháng 
chạp, năm thứ ba, niên hiệu Nhân Trị (Ninji) [1242J.”” 


3 Anh dịch: Edward Brown và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 442 


43. MẶT TRĂNG 
(Tsuki: Đô ky) 


Các mặt trăng hiện thành đầy đủ không bị giới hạn ở “ba ba trước” [các 
mặt trăng vào chín ngày đầu tiên của tháng âm lịch] hay “ba ba sau” [các 
mặt trăng vào những ngày cuối cùng của tháng]. Các mặt trăng hiện thành 
đầy đủ không bị giới hạn ở “ba ba trước” hay “ba ba sau.” 

Vì vậy, Phật Thích-ca-mâu-mi nói, “Chân pháp thân như thực của phật là 
bầu trời mở trồng. Ứng đáp với các vật, các sắc tướng xuất hiện. Như thế là 
trăng trong nước.” 

Tính như của Như thể là trăng trong nước là mặt trăng trong nước. Nó 
là nước như thế, trăng như thế, ở trong như thế, như thế ở trong. Nhz /hế 
không có nghĩa là “giống một vật nào đó.” N/ fhế có nghĩa một cách 
chính xác. 

Chân pháp thân của Phật là cái như fhực của bầu trời mở trống. Bầu trời 
mở trống là cái như thực của chân pháp thân của phật. Bởi vì nó là chân 
pháp thân của phật, toàn thể trái đất, toàn thê đại thiên thế giới, tất cả các 
hiện tượng, và tất cả hiện tướng là bầu trời mở trống. Trăm cỏ vạn sắc — 
mỗi mỗi xuất hiện ø#z /„c — chỉ là chân pháp thân của phật, tính như của 
trăng trong nước. 

Thời gian mặt trăng xuất hiện không nhất thiết là ban đêm. Đêm không 
nhất thiết là tối. Đừng bị giới hạn ở những cái thấy hạn hẹp do những người 
chấp giữ. Ngay cả ở chỗ không có mặt trời hay mặt trăng, cũng có ngày và 
đêm. Mặt trời và mặt trăng không phải là ngày và đêm; mỗi cái là „ thực. 

Mặt trăng không phải là một mặt trăng hay hai mặt trăng, không phải 
ngàn mặt trăng hay vạn mặt trăng. Dù cho chính mặt trăng giữ cái thấy một 
mặt trăng hay hai mặt trăng, đó chỉ là cái thấy của mặt trăng. Nó không 
nhất thiết là lời nói hay cái hiểu về phật đạo. 

Dù ông nói, “Đêm qua có trăng,” mặt trăng ông thấy đêm nay không chỉ 
là mặt trăng đêm qua. Hãy học thông suốt mặt trăng đêm nay, từ đầu đến 
cuối, là mặt trăng đêm nay. Mặc dù có mặt trăng, nó chẳng phải mới cũng 
chăng phải cũ, bởi vì mặt trăng kế tục mặt trăng. 


Bàn Sơn, Thiên sư Bảo Tích, nói, “Irăng tâm một mình và tròn đây. 
Anh sáng của nó nuôt vạn sắc. Ảnh trăng không chiêu sáng các vật. Các vật 
không hiện hữu. Ảnh sáng và các vật cả hai biên mật. Đây là cái gì?” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 443 


Những gì nói ở đây là các phật tổ và những người thừa kế phật luôn luôn 
có trăng tâm, bởi vì họ biến trăng làm tâm họ. Không có tâm nào không 
phải là trăng, và không có trăng nào không phải là tâm. 

Một mình và tròn đầy có nghĩa là không thiêu cái gì. Ở bên kia hai hay 
ba được gọi là vạn ứzøng. Vạn tượng là ánh trăng, không phải chỉ là sắc. Do 
đó, Ánh sáng Của nó nuỐt vạn tượng. Vạn tượng nuốt trọn ánh trăng. Ở đây 
ánh trăng nuốt ánh trăng được gọi là Ảnh sảng của nó nuốt vạn tượng. 
Nghĩa là, mặt trăng nuốt mặt trăng, ánh trăng nuốt mặt trăng. Vì thế, người 
ta nói, Ánh trăng không chiếu sáng các vật. Các vật không hiện hữu. 

Vì vậy, vào giây phút tỉnh giác người khác bằng thân phật, một thân 
phật tiền đến và thuyết giảng pháp; vào giây phút tỉnh giác người khác bằng 
thân vô biên, thân vô biên thị hiện và thuyết pháp. Đây chỉ là chuyên bánh 
xe pháp trong mặt trăng. Dù cho âm tỉnh hay dương tỉnh chiếu sáng, dù cho 
mặt trăng là hỏa châu hay thủy châu, thân phật tức thì hiện thành. 

Tâm này là mặt trăng. Mặt trăng của chính nó là tâm. Đây là thâm nhập 
và am hiểu tâm của các phật tổ và những người thừa kế phật. 


Một phật xưa nói, “Một tâm là tất cả các pháp. Tất cả các pháp là một 
tâm.” 


Như thế, tâm là tất cả các pháp, tất cả các pháp là tâm. Vì tâm là mặt 
trăng, mặt trăng là mặt trăng. Vì tâm là tất cả các pháp, nó hoàn toàn là mặt 
trăng, thế giới bao gồm tất cả là mặt trăng bao gồm tất cả; toàn thê thân là 
toàn thể mặt trăng. Trong “ba ba trước và ba ba sau” trong vạn năm của 
giây phút này, cái gì không phải là mặt trăng? 

Phật Mặt Trời, Phật Mặt Trăng — thân, tâm, và y báo của chúng ta — 
cũng ở trong mặt trăng. Sự đến và đi của sinh và tử cũng là mặt trăng. Toàn 
thể thế giới mười phương là sự lên và xuống, trái và phải của mặt trăng. 
Hoạt động hằng ngày vào giây phút này là trăm cỏ sáng ngời trong mặt 
trăng, tâm của các tổ sáng ngời trong mặt trăng. 


Đầu Tử, Đại sư Từ Tế ở Thư châu, một hôm có một ông tăng hỏi, “Khi 
trăng chưa tròn, thì thế nào?” 

Sư nói, “Nuốt vào ba bốn.” 

Tăng nói, “Sau khi tròn, thì thế nào?” 

Sư nói, “Khạc ra bảy tám.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 444 


Những gì xét ở đây là chưa tròn và sau khi tròn. Cả hai là hoạt động của 
mặt trăng. Mỗi một trong ba hay bốn mặt trăng là một mặt trăng đầy đủ mà 
chưa tròn. Mỗi một trong bảy hay tám mặt trăng là một mặt trăng đầy đủ 
sau khi tròn. 

Nuốt vô là ba hay bốn. Vào giây phút này, mặt trăng ca frỏn hiện 
thành. Khạc ra là bảy hay tám. Vào giây phút này, sưu khi írỏn nó hiện 
thành. 

Khi mặt trăng nuốt mặt trăng, đó là ba hay bốn. Khi nuốt, mặt trăng 
được sinh ra. Mặt trăng đang nuốt hiện thành. Khi mặt trăng khạc ra mặt 
trăng, đó là bảy hay tám. Khi khạc ra, mặt trăng được sinh ra. Mặt trăng 
đang khạc ra hiện thành. 

Như thế, có sự nuốt toàn bộ, khạc toàn bộ. Toàn thể trái đất và toàn thể 
bầu trời được khạc ra. Toàn thể bầu trời và toàn thể trái đất bị nuốt vào. 
Hãy nuốt chính mình và nuốt những người khác. Hãy khạc ra chính mình 
và khạc ra những người khác. 


Phật Thích-ca-mâu-mI nói với Bồ- tát Kim Cương Tạng (Vajragarbha), 
“Khi ông nhìn nước sâu và chuyên mắt, nước lung lay. Con mắt cô định của 
ông có thể chuyền lửa vòng quanh. Khi mãy bay, mặt trăng di chuyền, khi 
thuyền đi, bờ sông di động. Nó là như vậy.” 

Hãy học thấu suốt và hiểu, Kji mây bay, mặt trăng di chuyển; khi 
thuyền đi, bờ sông di động. Đừng học một cách vội vã. Đừng theo cách suy 
nghĩ thông thường. Nhưng những người thấy và nghe Phật thuyết như Phật 
thuyết thì rất hiếm. Nếu ông học nó như Phật thuyết, giác ngộ viên mãn 
không bị giới hạn ở thân và tâm, hay ở giác ngộ và niết-bàn. Giác ngộ và 
niết-bàn không nhất thiết là giác ngộ viên mãn, cũng không phải thân và 
tâm. 

Như Lai nói, Khi máy bay, mặt trăng di chuyển, và khi thuyển đi, bờ 
sông di động. Như thế mặt trăng di chuyên khi mây di động, và bờ sông di 
động khi thuyền đi. Nghĩa của những lời này là mây và tráng di chuyên 
cùng một lúc; chúng cùng nhau bước đi không đầu hay cuối, không trước 
hay sau. “Thuyền và bờ sông đồng thời di chuyên; chúng cùng nhau bước đi 
không bắt đầu hay ngừng lại, không trôi nổi hay chuyền hướng. 

Khi ông học sự di chuyển của người nảo, sự di chuyên không phải chỉ là 
bắt đầu hay ngừng lại. Sự di chuyền có bắt đầu hay ngừng lại không phải là 
sự đi chuyên của người đó. Đừng năm lấy bắt đầu hay ngừng lại và xem nó 
là sự di chuyền của người ây. Mây bay, trăng di chuyền, thuyền đi, và bờ 
sông di động tất cả giống như thế, Đừng ngu ngốc đề cái thấy hạn hẹp giới 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 445 


hạn. 

Mây bay không liên can với đông, tây, nam, hay bắc. Trăng di chuyên 
không làm ngừng ngày hay đêm từ những thời xa xưa đến hiện tại. Đừng 
quên điều này. Thuyền đi và bờ sông di động khi bị quá khứ, hiện tại, hay 
vị lai ràng buộc, mà hiện thành quá khứ, hiện tại, và vị lai. Như thế, “no và 
không đói chỉ bây giờ” là khả hữu. 

Những người ngu nghĩ rằng bởi vì mây trôi chúng ta thấy mặt trăng bất 
động là động, bởi vì thuyền đi chúng ta thấy bờ sông bất động là động. 
Nhưng nếu họ đúng, tại sao Như Lai nói như vậy? Nghĩa của phật pháp 
không thê đo lường bằng cái thấy hạn hẹp của người và trời. Mặc dù không 
thể đo lường, phật pháp được tu tập theo căn cơ người nghe. Ai không thể 
nắm được con thuyền và bờ sông hết lần này đến lần khác? Ai không thể 
thấy thấu suốt mây hay trăng tức thời? 

Hãy biết rằng lời của Như Lai không tạo thành ân ngữ mây cho tánh như 
của pháp, hay ân ngữ bờ sông cho tánh như của pháp. Hãy im lặng quán sát 
và thâm nhập điều này. Một bước của mặt trăng là giác ngộ viên mãn của 
Như Lai. Giác ngộ viên mãn của Như Lai là sự dị động của mặt trăng. Mặt 
trăng ở bên kia di động hay không di động, bên kia đi tới hay đi lui. Sự di 
động của mặt trăng không phải là sự tương tự. Nó là tánh một mình và đây 
đủ. 

Hãy biết rằng dù cho mặt trăng qua nhanh, nó ở bên kia đầu, giữa, hay 
cuối. Như thế, có mặt trăng tháng thứ nhất và mặt trăng tháng thứ hai. Thứ 
nhất và thứ hai cả hai đều là mặt trăng. Tu tập đúng là mặt trăng. Cúng 
dường đúng là mặt trăng. Phất tay áo bước đi là mặt trăng. 

Tròn và khuyết không liên quan với chu kỳ đến và đi. Mặt trăng thì ở 
bên kia đến và đi; nó đi một cách tự tại và nắm chắc đến và đi. Thị hiện gió 
và suối, các mặt trăng đều như thực. 


Viết tại chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào ngày mông sáu, 
tháng giêng, năm thứ tư, niên hiệu Nhán Trị (NhHỰi) [1242]. Samôn Đạo 
Nguyên. "” 


3“ Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 446 


44. HOA HƯ KHÔNG 
(Kige: Không hoa) 


Cao tô Bồ-đề-đạt-ma nói, “Một hoa nở năm cánh, Kết quả tự nhiên thành.” 

Hãy tham học giây phút hoa nở, ánh sáng và màu sắc của nó. Hoa gồm 
có năm cánh. Nở năm cánh trong một hoa. Chân nghĩa của hoa này đưa đến 
[ời sư nói]: “Ta vốn đến đất này, truyền pháp cứu mê tình.” Đây s điểm 
tham học về ánh sáng và màu sắc. Nó có nghĩa: “Kết quả là tùy ông.” Đây 
là nghĩa của Kết quá tự nhiên thành. `” 

Tự nhiên thành có nghĩa là tu tập nhân và chứng nghiệm quả. Có nhân 
trong phảm giới. Có quả trong phảm giới. Ông tu tập nhân và quả trong 
phảàm giới và kinh nghiệm nhân và quả trong phàm giới. 

Tự nhiên có nghĩa là tự nó. Tự kỷ luôn luôn là ồng. Nó là bốn đại và năm 
uân. Bởi vì nó là [như Lâm Tế nói] “hãy để nó là chân nhân không ngôi vị,” 
nó ở bên kia ta và người. Như thê, cái gì bất định thì gọi là tự kỷ. N#z vậy 
là chấp nhận cái như thực. ộ 

Tự nhiên thành là giây phút nở hoa và kết quả. Ấy là giây phút truyền 
pháp cứu chúng sinh mê muội. Như thời gian và không gian nở của hoa sen 
xanh (utpala) là thời gian và không gian của lửa bừng cháy. Những cái 
nháng lửa của mũi khoan và những ngọn lửa tất cả là không gian khai mở 
và thời gian chỉnh hàng của hoa sen xanh. Không có thời gian và không 
gian của hoa sen xanh, ngay cả một chớp lửa cũng không sinh ra và ngay cả 
một chớp lửa cũng không được kích hoạt. 

Hãy biết rằng trong một chớp lửa, một trăm, một ngàn hoa sen xanh khai 
mở trên đất và trên bầu trời. Chúng khai mở trong quá khứ và ở hiện tại. 
Thấy và nghe giây phút hiện tại và chỗ hiện tại của lửa là nghe và thấy hoa 
sen xanh. Không chếnh mảng, hãy thấy và nghe thời gian và nơi chốn của 
hoa sen xanh. 


3n 


Một cổ đức [Đồng An Thường Sát] 1, “Hoa sen xanh nở trong lửa.” 


3 Nguyên bài kệ được cho là do Bồ-đề-đạt-ma nói: 


“Ngô bổn lai tư độ, 

Truyền pháp cứu mê tình. 

Nhất hoa khơi ngũ diệp, 

Kết quả tự nhiên thành.” ND. 
Đồng An Thường Sát (H.: Tong'an Changcha, Nh.: Döan Jösatsu). Khoảng t.k. 9-10, 
Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Cửu Phong Đạo Kiền (Jiufeng Daoging), dòng Thanh 
Nguyên. Dạy ở viện Đồng An, núi Phụng Thê (Fengi) Hồng châu (Giang Tây). 


326 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 447 


Như thế, hoa sen xanh nhất định nở trong lửa. Nếu ông muốn biết cái gì 
ở bên trong lửa, đó là nơi hoa sen xanh nở. Ông cần loại bỏ những cái thấy 
của người và thần, và học biết cái gì trong lửa. Nếu ông nghi ngờ điều này, 
ông sẽ nghi ngờ hoa sen sinh trong nước, hay ông sẽ nghi ngờ sự dị biệt của 
các hoa trên cành và nhánh. Nếu ông nghi ngờ điều này, ông cũng sẽ nghỉ 
ngờ cái nền kiên cố của sắc giới. Tuy nhiên, ông không nghĩ ngờ những 
điều này. Những ai không phải là phật tổ không biết rằng hoa nở khởi lên 
thế giới. 


Hoa nở là ba ba trước, ba ba sau [vô số]. Thực hiện những con sỐ này, 
tất cả các pháp (hiện tượng) tập họp và khiến cho hoa nhiều màu sắc. Hãy 
để cho cái hiêu này thị hiện và thăm dò mùa xuân và mùa thu. Ấy chẳng 
phải mùa xuân và mùa thu có hoa và quả, mà hữu thời thường có hoa và 
quả. 

Cả hoa và quả bảo trì các giây phút. Tất cả các giây phút đều bảo trì hoa 
và quả. Như vậy, một trăm cỏ tất cả có hoa và quả. Tất cả các cây đều có 
hoa và quả. Những cây vàng, bạc, đồng, sắt, san hô, mã não tất cả đều có 
hoa và quả. Những cây đất, nước, lửa, gió, hư không tất cả đều có hoa và 
quả. Những cây người có hoa. Những cây mục nát có hoa. 

Giữa những hoa này, Thế Tôn nói về hoa hư không [hoa hư huyễn]. 
Nhưng những ai ít nghe và ít thấy không biết hoa hư không mang loại màu, 
ánh sáng, lá, và hoa gì. Họ chí nghe chữ hoa hư không. 

Hãy biết rằng có những giáo lý về hoa hư không trong phật đạo. Những 
người ngoại đạo không biết các giáo lý về hoa hư không. Làm sao họ có thể 
hiểu được? 

Chỉ các phật và các tổ biết sự nở và rụng của hoa hư không, hoa đất, và 
sự nở của hoa thế gian. Một mình các ngài biết rằng hoa hư không, hoa đất, 
và hoa thế gian là các kinh. Đây là tiêu chuẩn học phật. 

Bởi vì những gì các phật cưỡi là hoa hư không, phật giới và tất cả phật 
pháp là hoa hư không. Nhưng những người tầm thường và ngu ngốc nghĩ 
Tăng coï mắt mờ trong lời tuyên bố của Như Lai “Những gì được thấy băng 
con mắt mờ là hoa hư không” có nghĩa là con mắt nhằm lần của chúng sinh. 
Bởi vì con mắt bệnh của họ đã nhằm lẫn, họ nghĩ rằng hoa hư không thấy Ở 
không gian thanh tịnh. Bị dính vào cái thấy này, họ thấy lầm rằng không 
một aI trong ba cõi và sáu đường, các phật hiện hữu và các phật không hiện 
hữu, hiện hữu. Nếu cái thấy mê muội như thế dừng lại, họ có thể thôi thấy 
những hoa như thế trong hư không và nghĩ đức Như Lai đã nói rằng trong 
tánh không vốn không có hoa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 448 


Thương thay! Từ đầu đến cuối họ không biết giây phút của hoa hư 
không mà Như Lai nói. Người phàm và người ngoại đạo không lãnh hội ý 
nghĩa của “con mắt mờ” và “hoa hư không.” 

Các phật như lai tu tập hoa hư không này và được áo, cách ngồi, và nhập 
thất. Các ngài đạt đạo và cảnh giới phật. 

Cầm một đóa hoa và chớp mất cả hai là công án hiện thành do mắt mờ 
và hoa hư không. Mà chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm đã được đích 
truyền không gián đoạn được gọi là mắt mờ và hoa hư không. Giác ngộ, 
niễt-bàn, pháp thân, tự tánh, và vân vân là hai hay ba cánh của năm cánh 
hoa khai mở trong hư không. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Người có mắt mờ thấy hoa hư không. Khi 
khỏi bệnh, hoa hư không biên mât.” 


Chưa có một học giả nào sáng tỏ giáo lý này. Bởi vì họ không biết hư 
không, họ không biết hoa ư không. Bởi vì họ không biết hoa hư không, họ 
không biết, thấy, gặp, và trở thành người có mắt mờ. 

Hãy gặp một người có mắt mờ, và hãy biết và thấy hoa hư không. Sau 
khi thấy hoa hư không, cũng thấy rằng hoa biến mất trong hư không. Nghĩ 
rằng hoa hư không ngừng hiện hữu một khi chúng biến mất là cái thấy 
trong Tiểu Thừa. 

Khi hoa hư không vô hình, chúng hiện hữu theo cách nào? Những học 
giả tầm thường ngày nay chỉ thấy rằng nên phê bỏ hoa hư không. Họ không 
biết đại sự sau hoa hư không, hay sự gieo hạt, nở hoa, và rụng của hoa hư 
không. Những học giả này chỉ xem chỗ có bầu không khí ở là hư khong, và 
chỗ nào mặt trời, mặt trăng, và những vì sao treo lơ lững là hư không. Vì 
thế, họ cho rằng cái gọi là hoa hư không thay đối màu sắc, trôi nôi trong 
không khí như mây, di chuyền đông tây, lên xuống, bị gió thôi. Xem bốn 
đại tạo ra và được tạo ra, tất cả các pháp (vật) trong sắc giới, bản giác, và 
bản tánh như là hoa hư không là vô minh. Những học giả như thế không 
biết rằng có bốn đại và những thứ khác vì tất cả các pháp. Họ không biết 
rằng sắc giới ở yên trong các duyên do tất cả các pháp. Họ chỉ nghĩ rằng tất 
cả các pháp hiện hữu do sắc giới. 

Họ chỉ nghĩ rằng hoa hư không hiện hữu vì mắt mờ. Và họ không nhận 
thức rằng hoa “hư không gây nên mắt mờ. 

Hãy biết rằng một người mắt mờ trong phật đạo là một người của bản 
giác, của diệu ngộ, của tất cả các phật, của ba giới, của phật hướng lên trên 
phật. Đừng ngộ nhận rằng mờ là hư huyễn. Đừng nghĩ rằng có thực tướng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 449 


khác hơn điều đó. Một cái thấy như thế là cái thấy thấp kém. Nếu sự mờ và 
hoa [hư không] là hư huyễn, một cái thấy như thế tạo ra và được tạo ra 
cũng là hư huyễn. Nếu mọi vật là hư huyễn, chân lý không thê lập thành. 
Nếu không có chân lý lập thành, điểm quan trọng là sự mờ và hoa [hư 
không] là hư huyễn không thể lập thành. 

Khi ngộ là sự mờ tối, tất cả các vật chung quanh ngộ trang nghiêm sự 
mờ tối. Khi mê là sự mờ tối, tất cả các vật chung quanh mê là những vật 
trang nghiêm sự mờ tối. 

Bây giờ hãy nói rằng, khi sự mờ tối và mắt bình đẳng, hư không và hoa 
bình đăng. Khi sự mờ tối và con mắt bắt sinh, hư không và hoa bất sinh. 
Khi tất cả các pháp là thực tướng, sự mờ tối và hoa là thực tướng. 

Đừng bàn luận quá khứ, hiện tại, và vị lai. Khi hoa hư không không bị 
đầu, giữa, và cuối qui định, và khi chúng không bị sinh và tử chướng ngại, 
hoa hư không khiến cho sinh và tử là sinh và tử. 

Hoa hư không sinh trong hư không và diệt trong hư không. Chúng sinh 
trong mờ tối và diệt trong mờ tối. Chúng sinh trong hoa và diệt trong hoa. 
Hơn nữa, ở những chỗ khác và thời khác, hoa hư không cũng như thế. 

Khi tham học hoa hư không, nên có một số cách. Có những cái thấy của 
mắt mờ, của mắt sáng, của mắt phật, và của mắt tổ. Có những cái thấy của 
người cầu đạo, của mắt mù, của ba ngàn năm, của tám trăm năm, của một 
trăm kiếp, của vô số kiếp. Vì tất cả những cái thấy này thấy hoa hư không, 
hư không trông khác, hoa có vẻ dị biệt. 

Hãy biết rằng hư không chỉ là một lá cỏ. Trong hư không này, hoa 
thường nở. Giống như hoa nở trên một trăm lá cỏ. Đề diễn đạt giáo lý này, 
đức Như Lai nói rằng trong hư không vốn không có hoa. 

Mặc dù vốn không có hoa, có những hoa như đào, mơ, mai, và dương 
liễu. Vì vậy, chúng ta nói rằng cây mai không nở hoa ngày hôm qua, mà nở 
hoa vào mùa xuân. 

Như thế, khi thời gian đến, hoa nở. Đây là giây phút của hoa, sự đến của 
hoa. Vào giây phút này của hoa đến, không có cách nào khác. Hoa mai và 
hoa dương liễu chắc chắn nở trên cây mai và cây dương liễu. Ông thấy hoa 
và biết các cây mai và dương liễu. Ông hiểu hoa bằng cách nhìn các cây 
mai và dương liễu. Hoa đào và hoa mơ chưa bao giờ nở trên cây mai và cây 
dương liễu. Hoa mai và hoa dương liễu nở trên cây mai và cây dương liễu. 
Hoa đào và hoa mơ nở trên cây đào và cây mơ. Hoa hư không nở trên hư 
không theo cách này. Chúng không nở trên cỏ và những cây khác. 

Thấy màu sắc hoa hư không, ông thăm dò tính vô hạn của quả trong hư 
không. Thấy sự nở và rụng của hoa hư không, hãy tham học mùa xuân và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 450 


mùa thu của hoa hư không. Mùa xuân của hoa hư không và mùa xuân của 
các hoa khác ắt giống nhau. Chỉ vì có sự dị biệt của các hoa hư không, nên 
có sự dị biệt của các thời gian mùa xuân. Vì thế, có những mùa xuân và 
mùa thu trong quá khứ và hiện tại. 

Những ai cho rằng hoa hư không là không có thực và các hoa khác là có 
thực là chưa thấy hay chưa nghe lời Phật dạy. Nghe những lời ấy là hư 
không vốn không có hoa và cho rằng hoa hư không đã không hiện hữu, bây 
giờ hiện hữu, là cái thấy thấp kém đặt căn bản trên suy nghĩ nông cạn. Hãy 
bước tới và suy nghĩ sâu xa. 


Một tổ sư [Huệ Khả| nói, “Hoa chẳng sinh.” 

Khi ngộ được giáo lý này, hoa chăng sinh, chăng chết; hoa chắng phải 
hoa, hư không chăng phải hư không. Đừng nhằm lẫn về trước hoa và sau 
hoa. Đừng vướng vào bàn cãi lý thuyết hoa hiện hữu hay không. 

Hoa luôn luôn có vẻ là bị nhuộm bởi màu sắc, nhưng màu sắc không 
nhất thiết là hoa. Các thời [các mùa] cũng có màu sắc, như xanh, vàng, đỏ, 
trắng, và vân vân. Mùa xuân vẽ hoa, và hoa vẽ mùa xuân. 


Tú tài Trương Chuyết,"”” người có tài văn chương xuất sắc, là tục gia đệ 

tử của Thạch Sương.” Ông ta viết một bài thơ về sự chứng ngộ của mình: 

Quang minh lặng chiếu khắp Hằng sa. 

Phàm thánh hàm linh cùng chung nhà. 

Một niệm bắt sinh toàn thể hiện. 

Sáu căn vừa động mây che lòa. 

Phá trừ phiền não càng thêm bệnh. 

Nhắm đến chân như cũng là sai. 

Tùy thuận các duyên không chướng ngại. 

Niết-bàn, sinh tử: hoa hư không. “” 
3” Tú tài Trương Chuyết (H.: Zhang Zhuo, Nh.: Chõ Setsu). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. Học 
giả. Đạt ngộ sau khi trao đổi vài lời với Thạch Sương Khánh Chư. 
38 Thạch Sương Khánh Chư (H.: Shishuang Qingzhu, Nh.: Sekisõ Keisho). 807-888, Trung 
Hoa. Người thừa kế pháp của Đạo Ngô Viên Trí, dòng Thanh Nguyên. Dạy ở núi Thạch 
Sương, Đàm châu (Hồ Nam), hai mươi năm. Sư và các đệ tử của sư ngồi như cây khô mà 
không nằm. Kết quả, người ta gọi họ là “Hội Cây Khô.” Tên thụy là Đại sư Phổ Hội (H.: 
Puhui, Nh.: Fue). 
*” Âm Hán- Việt: 

“Quang minh tịch chiếu biến hằng sa 
Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 451 


Quang mình lặng chiếu khắp Hằng sa. Ánh quang minh này làm mới lại 
hiện thành tăng đường, phật điện, nhà bếp, và công chùa. ##ằng sa (cát sông 
Hằng) là ánh quang minh hiện thành, hiện thành ánh quang minh. 

Phàm thánh hàm linh cùng chung nhà. Không phải là sự khác nhau giữa 
phàm và thánh, cũng như hàm linh, không hiện hữu. Chỉ đừng phỉ báng họ 
vì những cái khác nhau. 

Một niệm bất sinh, toàn thể hiện. Từ niệm này đến niệm khác là một 
niệm. Nó bất sinh. Nó hoàn toàn hiện thành tất cả các pháp. Như thể, nó 
được gọi là một niệm bất sinh. 

Sáu căn vừa động mây che lòa. Sáu căn — mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý 
— không phải chỉ là hai hay ba, mà ba và ba [trong sự dị biệt lớn] trước và 
sau. Chúng động như núi Tu-di, đất, và sáu căn, và giống như cái động vi 
tế. Vì sự động của chúng giống như sự động của núi Tu-di, sự không động 
của chúng cũng giống như sự không động của núi Tu-di. Nó thành mây, nó 
thành nước. 

Phá trừ phiên não càng thêm bệnh. Không phải là không có bệnh. Có 
bệnh của phật, có bệnh của tổ [ham muốn làm phật làm tổ]. Phá trừ chứng 
bệnh như thế và có mê hoặc là đồng thời và không đồng thời. Mê hoặc luôn 
luôn đến với cách loại bỏ nó. 

Nhắm đến chân như cũng là sai. Đi ngược với chân như là lầm. Đi tới 
chân như cũng là lầm. Chân như là đi ngược và đi tới. Ai biết cái lầm như 
thế cũng là chân như? 

Tùy thuận các duyên không chướng ngại. Duyên thế gian theo duyên thế 
gian. Theo và theo nữa là duyên thế gian. Đây goi là không chướng ngại. 
Chướng ngại và không chướng ngại được con mắt thấy. suốt bao phủ. 

Niết-bàn, sinh tử: hoa hư không. Cái được gọi là niễt-bàn là giác ngộ vô 
thượng, viên mãn. Nó là chỗ trụ của các phật tổ và những người theo các 
ngài. Sinh-và-tử là thân người thật. Mặc dù cả niễt-bàn và sinh-và-tử là đạo 
của các phật tổ và những người theo các ngài, chúng đều là hoa hư không. 
Rễ, thân, cành, lá, hoa, quả, và màu sắc của hư không tắt cả đều là hoa hư 


Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện 
Lục căn tài động bị vân già. 

Phá trừ phiền não trùng tăng bệnh 
Thú hướng chân như diệc thị tà. 
Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại 
Niết-bàn sinh tử đẳng không hoa.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 452 


không nở. Hoa hư không mang quả hư không, rơi hạt hư không. 

Bởi vì ba giới chúng ta thấy và nghe bây giờ là sự khai mở của những 
hoa hư không năm cánh, nó không giông như ba giới thấy ba giới. Đây là 
thực tướng của tất cả các pháp, hoa của tất cả các pháp. Hơn nữa, hãy tham 
học tất cả các pháp không thê đo lường đều là hoa hư không, quả hư không, 
không khác với mai, dương liễu, đào, và mơ. 


Linh Huấn,”” người về sau trở thành trụ trì ở núi Phù Dung, Phước 
châu, Trung Hoa đời nhà Tống, hỏi Qui Tông, 33! Thiền sư Chí Chân ở chùa 
Qui Tông, trong lần đầu tiên tham kiến sư, “Thế nào là phật?” 

Qui Tông nói, “Nếu tôi trả lời, ông có tin không?” 

Linh Huấn nói, “Làm sao con không tin lời thực của Hòa thượng?” 

Qui Tông nói, “Ông là nó.” 

Linh Huấn nói, “Con nên giữ gìn nó như thê nào?” 

Qui Tông đáp, “Nếu ông có chỗ mù mờ, hoa hư không sẽ rải rác.” 


Câu nói này của Qui Tông, Nếu ông có chỗ mù mờ, hoa hư không sẽ rải 
rác là câu nói của một vị phật hộ trì [cảnh giới phật]. Như thế, hãy biết rằng 
sự rải rác của mù mờ và hoa [hư không] hiện thành tất cả các phật. Hoa và 
quả của mắt trong hư không được tất cả các phật hộ trì. Qui Tông hiện 
thành mắt do mù mờ. Sư hiện thành hoa hư không trong mắt. Sư hiện thành 
mắt trong hoa hư không. 

Hoa hư không trong mất, trong khi một chút mù mờ rải rác. Một con 
mắt trong hư không, trong khi tất cả mù mờ rải rác. Như thế, mù mờ hoàn 
toàn hiện thành. Con mắt hoàn toàn hiện thành. Hư không hoàn toàn hiện 
thành. Hoa hoàn toàn hiện thành. Rải rác là một ngàn con mất. Chỗ nào 
thân đến là có mắt. 

Khi nào và ở đâu có một con mắt thì có hoa hư không, có hoa trong con 
mắt. Hoa trong một con mắt gọi là hoa hư không. Câu nói hoa trong con 


3° phù Dung Linh Huấn (H.: Furong Lingxun, Nh.: Fuyõ Reikun). Khoảng t.k. 9, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Qui Tông Trí Thường, dòng Nam Nhạc. Dạy ở núi Phù Dung, 
Phước châu (Phúc Kiến). Thụy của sư là Đại sự Hoằng Chiếu (H.: Hongzhao, Nh.: Kõshð). 

3* Qui Tông Trí Thường (H.: Guizong Zhichang, Nh.: Kisu Chijõ). Khoảng t.k. 8, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Dạy ở chùa Qui Tông, Lô Sơn 
(Giang Tây). Giáo lý của sư rất nổi tiếng, và sư được một nhà thơ và chính khách nổi tiếng 
của nhà Đường, Bạch Cư Dị, thường đến viếng. Vào cuối đời, sư được gọi là Qui Tông Mắt 
Đỏ bởi vì thuốc sư dùng chữa bệnh mắt có vảy cá khiến mắt sư biến thành màu đỏ. Thụy 
của sư là Thiền sư Chí Chân (H.: Zhizhen, Nh.: Shishin). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 453 


mắt cân được làm sáng tỏ. 


Vì thế, Lang Nha, Đại sư Quảng Chiếu ở núi Lang Nha, nói: 


Trang nghiêm thay! Các phật trong mười phương vốn là hoa trong mắt. Nếu 
ông muôn biết hoa trong mắt, chúng vốn là phật trong mười phương. Nếu ông 
muôn biết phật mười phương, các ngài không phải là hoa trong mắt. Nếu ông 
muốn biết hoa trong mắt, chúng không phải là các phật mười phương. 

Nếu ông sáng tỏ điều này, lỗi thuộc về các phật mười phương. Nếu ông 
không sáng tỏ điều này, thanh văn nhảy múa và bích-chỉi phật mặc y. 


Hãy biết rằng không phải là các phật mười phương không có thực, mà 
họ vốn là hoa trong mắt. Các phật mười phương trú trong mắt. Ngoài ở 
trong mắt, không có chỗ trú cho các phật. 

Hoa trong mắt không phải không hiện hữu cũng không phải hiện hữu, 
không phải huyễn cũng không phải thực; chúng chỉ là phật mười phương. 

Nếu ông muốn biết phật trong mười phương, các ngài không phải là hoa 
trong mắt. Nếu ông muốn biết hoa trong mắt, chúng không có vẻ là phật 
trong mười phương. 

Như vậy, cả lãnh hội rõ ràng và không lãnh hội rõ ràng là hoa trong mắt, 
phật trong mười phương. Ä⁄uốn biết và các ngài không phải là cả hai hiện 
thành 7zang nghiêm thay! 

Giáo lý hoa hư không và hoa trên đất do các phật và tổ nói kỳ điệu như 
thê. 

Các nhà bình luận kinh và luận có thể đã nghe nói hoa hư không, nhưng 
những người không phải phật tổ thì chưa nghe hay thấy huyết mạch [truyền 
thống] của hoa trên đất. Có câu nói của một phật tổ đã quen thuộc với huyết 
mạch của hoa trên đất: 


Thạch Môn, Thiền sư Huệ Triệt ở núi Thạch Môn, nhà Đại Tống, là 
người thừa kế được tôn kính của Lương Sơn. Một hôm một ông tăng hỏi 
sư, “Cái gì là kho báu trong núi?” Trọng điểm của câu hỏi này giống như 
hỏi, “Thế nào là phật?” hay “Thế nào là đạo?” 

Thạch môn đáp, “Hoa hư không hiện ra từ đất. Cả nước không có cách 
nào mua được.” 

Không thể xem câu nói này là nhị cú so với các câu nói khác. Người 
khắp nơi hay bàn luận hoa hư không là hoa hư huyễn và nói về hoa hư 
không như là sinh trong hư không và diệt trong hư không. Chưa có người 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 454 


hiểu hoa hiện ra từ hư không. Làm sao họ có thể biết hoa hiện ra từ đất? 
Một mình Thạch Môn hiểu được. 

Hiện ra từ đất có nghĩa là từ đất ở đầu, giữa, và cuối. Hiện ra có nghĩa 
là nở ra. Hoa hư không hiện ra từ toàn thê trái đất, nở hoa, hiện ra từ toàn 
thể trái đất. 

Cả nước không có cách nào mua được có nghĩa là không phải cả nước 
không mua hoa; chỉ là không có cách mua chúng. 

Có những hoa hư không xuất hiện từ đất. Có cả trái đất xuất hiện từ hoa 
và nở ra. Như thế, hãy biết răng hoa hư không hiện ra và nở cả đất và trời. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lâm vào 
ngày mông mười, tháng ba, năm thứ nhất niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
(1243. 


33 Anh dịch: Dan Welch và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 455 


45. TÂM CỎ PHẬT 
(Kobutsu shin: Cô phật tâm) 


Giáo lý của các tổ được bốn mươi tổ truyền từ Bảy Phật đến Huệ Năng ở 
Tào Khê. Có bốn mươi tô từ Huệ Năng ở Tào Khê đến Bảy Phật. 

Bởi vì Bảy Phật có thần lực đi lên và đi xuống, pháp đến Huệ Năng và 
đến Bảy Phật. Bởi vì Huệ Năng có thần lực đi lên và đi xuống, pháp đã 
được đích truyền từ Bảy Phật và từ Huệ Năng đến các phật của các thời 
Sau. 

Các phật không chỉ là trước và sau. Vào thời Phật Thích-ca-mâu-n1, có 
các phật mười phương. Vào thời Thanh Nguyên, có Nam Nhạc. Vào thời 
Nam Nhạc, có Thanh Nguyên. Hay, vào thời Thạch Đầu, có Mã Tổ ở Giang 
Tây. Họ không chướng ngại nhau, mặc dù không phải họ không tương tác 
với nhau. Hãy học thông suốt rằng có những thị hiện như thế như những thị 
hiện này. 

Vì bốn mươi phật tổ này là những cô phật, họ có thân và tâm. Họ có ánh 
quang minh và lãnh thổ với quá khứ lâu dài và có một cái gì đó không bao 
giờ hiện hữu trong quá khứ. Có một cái gì đó không bao giờ hiện hữu trong 
quá khứ và có một quá khứ lâu dài đều là sự thị hiện của các cô phật. 

Học đạo của các cô phật là chứng ngộ đạo của các cô phật — đời đời của 
các cổ phật. Những gì chúng ta gọi là cô phật là cũ của mới và cũ, nhưng họ 
nhảy vọt qua cũ và mới. Họ trực tiếp là cũ và mới. 


Tiên sư Như Tịnh nói, “Tôi đã tương kiến với Cô Phật Hoằng Trí.” 
Do đây tôi đoán rằng có một cổ phật trong nhà Thiên Đồng, và có một 
Thiên Đồng trong nhà cổ phật. 


Khắc Cần, Thiền sư Viên Ngộ, nói, “Tôi lễ bái Tào Khê [Huệ Năng], 
Chân Cổ Phật.” 

Hãy biết rằng chúng ta nên lễ bái Tổ sư thứ ba mươi ba [Huệ Năng] kê 
từ Phật Thích-ca-mâu-mI, là Cô Phật. Bởi vì Khắc Cần đã có ánh quang 
minh trang nghiêm của một cổ phật, sư đã lễ bái như thế khi tương kiến VỚI 
cô phật đó. Như thê, hãy gặm nhấm đầu đuôi [suy gẫm tường tận] về Huệ 
Năng và nắm lấy lỗ mũi của một cô phật. Người lãnh hội điều này là một 
cô phật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 456 


Sơ Sơn” nói, “Trên đỉnh núi Dayu [?] có một cổ phật chiếu ánh sáng 
đến đây.” 

Hãy biết rằng Sơ Sơn đã tương kiến với cổ phật ấy. Đừng nhìn chỗ nào 
khác. Chỗ có thể tìm được cô phật là trên đỉnh núi Dayu. Người không phải 
là cổ phật không biết cổ phật ở đâu. Người biết tìm cổ phật ở chỗ nào là 
một cô phật. 


Tuyết Phong nói, “Cổ Phật Triệu Châu.” 

Hãy biết rằng mặc dù Triệu Châu là một cổ phật, nếu Tuyết Phong 
không được ban cho căn cơ cô phật, sư sẽ không có được sự khéo léo trong 
cuộc gặp gỡ với cổ phật. Tu tập ngay bây giờ là học với một cổ phật, sự tu 
tập ấy được lợi ích do vị cổ phật tu tập im lặng trả lời các câu hỏi. 

Ông Già Tuyết Phong vân khỏe. Phong cách dạy của một cổ phật và oai 
nghỉ của một cỗ phật thì người không phải là một cô phật không thể bắt 
chước và bằng được. Như vậy, hãy học cái tốt ở đầu, giữa, và cuối của 
Triệu Châu và kinh nghiệm tính phi thời của cô phật. 


Huệ Trung, Quốc sư Đại Chứng ở chùa Quang Trạch (Guangzhai), Tây 
kinh (Xijing), là người thừa kế pháp của Huệ Năng. Sư được cả người và 
trời tôn kính. Thật hiếm khi thấy hay nghe về một bậc sư như sư ở Trung 
Hoa. Không những chỉ là pháp sư của bốn hoàng đế, mà một trong các 
hoàng đề ấy đã kéo xe của sư vào hoàng triều. Hơn nữa, sư còn được mời 
đến chỗ của Đề Thích và lên trời thuyết pháp cho Đề Thích ở hội chúng các 
thần. 

Một hôm có ông tăng hỏi Huệ Trung, “Cái gì là tâm cỗ phật?” 

Sư đáp, “Tường, ngói, và SỎI.” 

Câu hỏi của ông tăng không khác với hỏi, “Cái gì đây?” hay “Cái gì 
đó?” Điều này được câu hỏi nói lên, nó trở thành câu nói chứng ngộ suốt 
quá khứ và hiện tại. 


Như thế, vạn cây trăm cỏ với hoa nở là lời nói đạo của một cô phật. Đây 
là câu nói của một cô phật, câu hỏi của một cỗ phật. Chín Núi và Tám Biên 
hiện ra trên thế gian là bộ mặt mặt trăng và bộ mặt mặt trời của một cô phật 
— đa, thịt, xương, và tủy của một cô phật. 


33 sợ Sơn Quang Nhân (H.: Sushan Guangren, Nh.: Sozan Könin). Cũng gọi là Sơ Sơn 


Khuông Nhân (H.: Sushan Kuangren, Nh.: Sozan Kyõnin). Khoảng t.k. 9-10, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Động Sơn Lương Giới, tông Tào Động. Dạy ở Sơ Sơn, Lâm Xuyên 
(Giang Tây). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 457 


Hơn nữa, phải có một phật hành trì với tâm xưa, một phật chứng ngộ với 
tâm xưa, trở thành phật của tâm xưa, trở thành tâm của tính xưa của phật, vì 
tâm xưa là tâm của tính xưa. Bởi vì phật của tâm thì luôn luôn xưa, tâm xưa 
là cái ghế, tre, và rừng. 

[Như Huyền Sa nói,] “Dù cho ông tìm khắp thế gian một người hiểu 
phật pháp, cũng không thể tìm được.” “Thượng tọa, ông gọi nó là gì?” 

Vào chính giây phút nhân duyên này và trong hư không của trần giới 
không có gì khác hơn tâm xưa. Giữ gìn tâm xưa và giữ gìn cổ phật thì 
giống giữ gìn hai cái đầu trên một cái mặt hay vẽ hai cái đâu trên một cái 
thân. 


Huệ Trung nói, Tưởng, ngói, và sỏi. Tuyên bố này chứng tỏ rằng có câu 
nói bước tới tường, ngói, và sỏi. Đây là tường, ngói, và sỏi. Ấy là cách nói 
thẳng. Cũng có câu nói của tường, ngói, và sỏi bước lùi trong tường, ngói, 
và sỏi. Chỗ những câu nói này xuất hiện và đầy đú, một vách núi ngàn đá 
vạn đá đứng; tường đứng khắp cả đất và khắp cả trời; có một miệng hay 
nửa miếng ngói; có một đầu lớn hay một đầu nhỏ của một viên sỏi. Đây 
không chỉ là tâm mà còn là thân, cũng như y báo của chúng. 


Như vậy, hãy hỏi, “Cái gì là tường, ngói, và sỏ1?” 

Khi trả lời, hãy nói, “Tâm cô phật.” 

Rồi, hãy thương lượng thêm: “Cái gọi là tường là gì? Gọi cái gì là 
tường? Hình dạng chúng thế nào?” Hãy học thấu suốt theo cách này. 

Làm có khiến cho tường hiện ra không? Tường có khiến cho làm hiện ra 
không? Tường có được làm ra hay không? Tường là hữu tình hay vô tình? 
Chúng hiện ra hay không hiện ra ngay đây? 

Dù cho chúng xuất hiện ở cõi trời hay cõi người, ở đây hay ở thế giới 
khác, trong khi ông thương lượng thấu triệt, tâm cô phật là tường, ngói, và 
sỏi. Tâm cô phật, tường, ngói, và sỏi không chia cách dù là bởi một vi trần. 


Một ông tăng hỏi Thiền sư Tiệm Nguyên Trọng Hưng, “Thế nào là 
tâm cô phật?” 

Tiệm Nguyên nói, “Toàn thế giới rơi rã.” 

Ông tăng hỏi thêm, “Cái gì xảy ra khi toàn thế giới rơi rã?” 
T Tiệm Nguyên Trọng Hưng (H.: Jianyuan Zhongxing, Nh.: Zengen Chũkö). Khoảng t.k. 8- 
9, Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Đạo Ngô Viên Trí, dòng Thanh Nguyên. Dạy ở núi 
Tiệm Nguyên, Đàm châu (Hồ Nam). Tên thụy là Thiền sư Trọng Hưng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 458 
Tiệm Nguyên nói, “Tôi thà không có thân.” 


Những cái gọi là thế giới là tất cả các thế giới phật của mười phương. 
Không có thế giới nào không phải là thế giới phật. Hãy học toàn thê thế 
giới và nó rơi rã như thế nào. Đừng học nó nơi tự kỷ. Bởi vì ông không học 
nó nơi tự kỷ, chính giây phút rơi rã là một đường, hai, ba, bốn, năm đường 
— như thế, vô tận đường. 

Mỗi đường là Tôi thà không có thân. Thân là tôi thà không có. Hãy đánh 
giá cái bây giờ, và đừng đề chính ông không là tâm cô phật. 

Quả thật, tâm cô phật đứng như tường vách trước Bảy Phật. Nó nảy 
mầm sau Bảy Phật. Tâm cổ phật nở hoa trước tất cả các phật. Nó kết quả 
sau tất cả các phật. Tâm cổ phật buông xả trước tâm cô phật. 


Đã trình với hội chúng ở chùa Lục Ba La Mật (Rokuharamitsu), [ở Tokyoj 
vào ngày hăm chín, tháng tư, năm thứ nhát, niên hiệu Khoan Nguyên 
(Kangen) [1243J.`° 


3 Anh dịch: Joan Halifax và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 459 


46. BÓN NHIẾP PHÁP CỦA BÓ-TÁT 
(Bodaisatta shỉi shöhö: Bô-đê-tát-đóỏa tứ nhiêp pháp) 


Bốn nhiếp pháp của bồ-tát là bố thí, ái ngữ (lời nói từ ái), lợi hành (làm lợi 
ích), và đông sự (hành động đông nhât). 


“Bồ thí” có nghĩa là không tham. Không tham có nghĩa là không ham 
muốn. Không ham muốn có nghĩa là không khéo lấy lòng người. Dù cho 
ông cai quản Bốn Châu, ông nên luôn luôn truyền chính đạo không tham. 
Giống như cho đi những vật tùy thuộc không cần cho một người nào mà 
ông không biết, cũng dường Như Lai hoa nở trên núi xa hay lại cũng dường 
cho chúng sinh những kho tàng ông có trong đời trước. Dù đó là pháp thí 
hay tài thí, mỗi thí có giá trị của nó là đáng thí. Dù cho thí phẩm ấy không 
phải là của ông, không lý do gì không cho. Vấn đề không phải là thí phẩm 
có giá trị hay không mà là có công đức thật hay không. 

Khi ông để lại đạo cho đạo, ông đạt đạo. Vào lúc đạt đạo, đạo lúc nào 
cũng được để lại cho đạo. Khi kho tàng được để lại đúng là kho tàng, kho 
tàng trở thành bồ thí. Ông bố thí mình cho chính mình, và người khác cho 
người khác. Sức mạnh của các mối quan hệ nhân quả của bố thí đi đến trời 
và người, và ngay cả các bậc thánh đã giác ngộ. Khi bồ thí trở thành thực 
tế, những quan hệ nhân quả tức thời thành hình. 

Phật nói, “Khi một người thực hành bố thí đi đến một hội chúng, người 
ta chú ý.” Hãy biết rằng tâm của một người như thế giao tiếp một cách vi tế 
với người khác. Như vậy, hãy bố thí ngay cả một câu hay một bài kệ chân 
lý, nó sẽ là hạt giống thiện cho đời này và các đời khác. Hãy bồ thí những 
cái có giá trị của ông, ngay cả một xu hay một lá cỏ; nó sẽ là thiện căn cho 
đời này và những đời khác. Chân lý có thê chuyên thành cái có giá trị; cái 
có giá trị có thê chuyên thành chân lý. Đây là tất cả bởi vì người bố thí tự 
nguyện. 

Một vị vua [Hoàng để Thái Tông nhà Đường] đã bố thí bộ râu của mình 
làm thuốc chữa bệnh cho một tùy tùng. Một cậu bé đã cúng dường cát cho 
Phật và trở thành Vua [Ashoka] trong đời sau. Những người đó không tham 
báo đáp mà chỉ chia xẻ những gì họ có thể. Phóng một chiếc thuyên hay 
xây một cây cầu là một hành vi bố thí. Nếu ông học kỹ bó thí, ông thấy 
Tăng chấp nhận thân và từ bỏ thân cả hai đều là bố thí. Kiếm sống và sản 
xuất đồ vật không là gì khác mà chỉ là bố thí. Để hoa cho gió, để chim cho 
các mùa, cũng là những hành vi bố thí. 

Đại để A-dục (Ashoka) đã có thể cúng dường thực phẩm đủ cho hằng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 460 


trăm tăng chúng bằng một nửa trái cây duốt núi. Những người thực hành bố 
thí nên hiểu rằng vua A- -dục như thế đã chứng minh sự vĩ đại của bố thí. 
Không những ông nên nỗ lực bố thí mà còn chú tâm đến mọi cơ hội đề bố 
thí. Ông được sinh ra trong đời này bởi vì ông vốn đã hiện thân công đức 
bố thí [trong quá khứ]. 

Phật nói, “Nếu ông thực hành bố thí cho chính mình, thì bố thí cho cha 
mẹ, vợ, con ông còn nhiều hơn thế.” 

Như thế, hãy biết rằng bó thí cho chính mình là một phần của bồ thí. Bồ 
thí cho gia đình mình cũng là bố thí. Ngay cả khi ông bố thí một hạt bụi, 
ông nên hoan hỉ trong hành động của mình, bởi vì ông đích truyền công 
đức của tất cả các phật, và bắt đầu tu hạnh bồ-tát. Tâm của chúng sinh khó 
thay đổi. Hãy tiếp tục thay đổi tâm của chúng sinh, từ giây phút ông cúng 
dường một vật có giá trị, đến giây phút ông đạt đạo. Nên bắt đầu việc này 
bằng cách bố thí. Như thế, bố thí là ba-la-mật đầu tiên trong sáu ba-la-mật 
Hục đội]. 

Tâm vô lượng. Vật bồ thí vô lượng. Song, trong bố thí, tâm chuyên hóa 
vật bồ thí và vật bố thí chuyên hóa tâm. 


“Lời nói từ ái” (ái ngữ) có nghĩa là khi ông thấy chúng sinh, ông sinh 
lòng lân mẫn và nói những lời quan tâm yêu thương. Nó trái với lời nói tàn 
nhẫn hay thô bạo. 

Trong tục giới, có tục lệ hỏi thăm sức khỏe người khác. Trong phật đạo 
có câu nói, “Xin tự bảo trọng” và cung kính nói với các bậc trưởng thượng, 
“Con có thể hỏi thăm sức khỏe của người không?” Nói lời từ ái với chúng 
sinh như ông nói với một đứa bé. 

Hãy tán thán những người có đức hạnh; hãy thương xót những người 
không có đức hạnh. Nếu cúng dường lời nói từ ái, từng chút từng chút lời 
nói từ ái sẽ phát triển. Như thế, lời nói từ ái hiện thành ngay cả khi không 
biết hay thấy nó một cách bình thường. Hãy tự nguyện thực hành nó cả đời 
hiện tại này; đừng bỏ, từ thế giới này đến thế giới khác, đời này đến đời 
khác. Nói lời từ ái là căn bản để hòa giải những người cai trị và hàng phục 
kẻ thù. Những người nghe lời nói từ ái của ông sẽ có lời nói vui vẻ và tâm 
hoan hi. Những người nghe lời nói từ ái của ông sẽ xúc động sâu xa; họ sẽ 
luôn luôn nhớ nó. 

Hãy biết rằng lời nói từ ái phát xuất từ tâm từ, tâm từ phát xuất từ tâm 
bi. Hãy cân nhắc sự kiện lời nói từ ái không chỉ là tán thán công đức của 
người khác; nó có sức mạnh chuyên hướng định mệnh của quốc gia. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 461 


“Làm lợi ích” (lợi hành) là khéo léo làm lợi ích cho tất cả các tầng lớp 
chúng sinh; tức là, quan tâm tương lai xa và gần của họ, và giúp họ bằng 
phương tiện thiện xảo. Ngày xưa, có một người giúp một con rùa bị nhốt 
trong chuồng; một người khác chăm sóc một con chim sẻ bị bệnh. Họ 
không mong báo đáp; họ xúc động làm như thế chỉ vì làm việc lợi ích. 

Những người ngu nghĩ rằng nếu họ giúp người khác trước, lợi ích của 
riêng họ sẽ bị mất, nhưng không phải thế. Làm việc lợi ích là hành động 
của nhất thê, làm ích lợi cho mình và người khác. 

Chào mừng những người thỉnh nguyện, một lãnh chúa thời xưa đã dừng 
lại ba lần giữa chừng việc tắm để chỉnh tóc, và ba lần rời bàn ăn. Ông ta 
làm như thế chỉ với chủ ý làm lợi ích những người khác. Ông ta không để 
tâm mà chỉ bảo ngay cả thuộc hạ và các lãnh chúa khác. Như thế, hãy làm 
lợi ích cho bạn và thù một cách bình đăng. Hãy làm lợi ích cho mình và cho 
người. Nếu ông có cái tâm này, ngay cả làm việc lợi ích cho cỏ, cây, gió, và 
nước cũng tự phát và không ngừng. Như vậy, hãy toàn tâm nỗ lực giúp 
người vô minh. 


“Hành động đồng nhất” (đồng sự) có nghĩa là không khác. Ấy là không 
khác với mình, không khác với người khác. Ví dụ, trong thế giới loài người, 
Như Lai mang hình tướng người. Vì vậy, chúng ta biết rằng ngài cũng làm 
như vậy ở các cõi khác. Khi chúng ta biết làm việc đồng nhất, ta và người 
là một. 

Đàn, hát, và rượu là một với người, thần, và hàm linh. Người là một với 
đàn, hát, và rượu. Đàn, hát, và rượu là một với đàn, hát, và rượu. Người là 
một với người; thần là một với thần; hàm linh là một với hàm linh. Hiểu 
điều này là hiểu hành động đồng nhất. 

“Hành động” có nghĩa là đúng hình thức, trang nghiêm, đúng cách. Điều 
này có nghĩa là ông tự khiến mình đồng nhất với người khác sau khi làm 
cho người khác đồng nhất với mình. Tuy nhiên, mối quan hệ của ta và 
người khác biến đổi vô hạn theo hoàn cảnh. 

Sách Quản Tử “h nói, “Biển lớn không loại bỏ nước; đó là lý do tại sao 
nó lớn. Núi không loại bỏ đất; đó là lý do tại sao nó cao. Minh chúa không 
loại bỏ người; đó là lý do ông ta có nhiều thần dân.” 

Rằng biển lớn không loại bỏ nước là đồng sự. Nước cũng không loại bỏ 
biển lớn. Như vậy, nước cùng nhau đến tạo thành biên lớn. Đất chồng lên 


3° Quản Tử (H.: Guanzi, Nh.: Kanshi). Sách của Quản Trọng (mất năm 645 trước C.N.), Tể 


tướng nước Tề (Qi) thời Xuân Thu. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 462 


nhau tạo thành núi. 

Tôi hiểu là bởi vì chính biển lớn không loại trừ biển lớn, nó là biển lớn 
và nó lớn. Bởi vì núi không loại trừ núi, nó là núi và nó cao. Bởi vì minh 
chúa không chán dân, nên dân tụ hội. “Dân” có nghĩa là quốc gia. “Minh 
chúa” có nghĩa là người cai trị quốc gia. Người ta không cho rằng người cai 
trị mệt mỏi vì dân. “Không mệt mỏi vì dân” không có nghĩa là không 
thưởng hay phạt. Mặc dù người cai trị ban thưởng và trừng phạt, người ấy 
không mệt mỏi vì dân. Thời xưa, khi dân ít phức tạp, không có luật thưởng 
hay phạt trong nước. Khái niệm thưởng và phạt thì khác. Ngay trong hiện 
tại, nên có một số người cầu đạo không mong báo đền. Điều này ở bên kia 
sự hiểu biết của những người vô minh. Bởi vì minh chúa hiểu điều này, ông 
ta không mệt mỏi vì dân. 

Dân lập thành quốc gia và tìm minh chúa, nhưng họ không hiểu đầy đủ 
lý do tại sao minh chúa khôn ngoan, họ chỉ hy vọng được minh chúa ủng 
hộ. Họ không biết rằng họ là những người ủng hộ minh chúa. Như thế, 
nguyên lý đồng sự áp dụng cho cả hai minh chúa và tất cả dân chúng. Như 
vậy, hành động đồng nhất (đồng sự) là một bồ-tát nguyện. 

Với lời nói thương yêu, hãy tu tập hành động đồng nhất vì tất cả mọi 
người. 


Mỗi một nhiếp pháp trong bốn nhiếp pháp bao gồm cả bốn. Như thế, có 
mười sáu nhiêp pháp dân độ chúng sinh. 


Viết vào ngày mông năm, tháng năm, năm thứ tư, niên hiệu Nhân Trị (Niji) 
11243]. Sa-môn Đạo Nguyên, người truyền pháp từ Trung Hoa. Ì 


3” Anh dịch: Lewis Richmond và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 463 


47. SẮN BÌM 
(Kattö: Cát đăng) 


Ở hội chúng trên núi Linh Thứu, chỉ Đại Ca-diếp, do chứng ngộ, đã thọ 
nhận chánh pháp nhãn tạng, giác ngộ vô thượng của Phật Thích-ca-mâu-m1. 

Bồ-đề-đạt-ma đến Trung Hoa trao chánh pháp nhãn tạng, giác ngộ vô 
thượng cho Đại tổ Huệ Khả, người về sau trở thành Đại sư Chánh Tông 
Phổ Giác, và chứng minh sư là Tổ sư thứ nhì. Bởi vì Tổ sư thứ hăm tám Ở 
Ấn Độ đến Trung Hoa là vị thầy thứ nhất ở đó, sư cũng được gọi là Sơ tổ 
(Tổ sư thứ nhất) của Trung Hoa. Tổ sư thứ hăm chín được gọi là Tổ sư thứ 
nhì của Trung Hoa. Đây là phong tục ở Trung Hoa. 

Bồ-đè-đạt- -_ma một thời đã học với Tôn giá Bát-nhã-đa-la và qua chứng 
ngộ đã trực tiếp thọ nhận sự chỉ giáo của phật, xương của đạo. Trong chứng 
ngộ sư đã đạt cội nguồn qua cội nguôn và biến nó thành rễ của cành và lá. 

Mặc dù có một sô thánh nhân cô găng học bằng cách cắt đứt rễ sắn bìm 
[lời nóï], họ không xem cắt đứt sắn bìm bằng sắn bìm là “cắt tiệt” [hiểu trọn 
vẹn]. Họ cũng không biết sắn bìm bằng cách làm chúng rối thêm. Hơn nữa, 
làm sao họ có thể hiểu thừa kế sắn bìm qua sắn bìm? Những người biết 
thừa kế pháp là sắn bìm thì rất hiếm. Không có người nào học biết nó, và 
không có người nào nói về nó. Làm sao có thể có nhiều người ngộ nó? 


Tiên sư Như Tịnh, Cô Phật, nói, “Dây bầu quấn dây bầu.” 

Người trong nhiều phương quá khứ và hiện tại chưa bao giờ được thấy 
hay nghe giáo lý này. Như Tịnh một mình nói nó. Dây. bâu quấn dây bầu có 
nghĩa là phật tổ hoàn toàn kinh nghiệm phật tổ; phật tổ hòa hợp với phật tổ 
trong chứng ngộ. Đây là tâm truyền tâm. 


Một hôm Bồ-đề-đạt-ma nói với các đệ tử, “Đã đến lúc rồi. Các ông có 
thê nói cái hiểu của mình chăng?” 

Lúc ấy một trong các đệ tử, Đạo Phó, nói, “Cái thấy hiện tại của con là 
không nên chấp văn tự cũng không lìa văn tự, và để cho đạo vận hành tự 
tại.” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Ông được da của tôi.” 

Ni Tổng Trì nói, “Cái thấy của con giống như niềm hoan hỉ thấy đất 
Phật Bất Động chỉ một lần và không bao giờ thấy lại.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 464 


Bồ-đề-đạt-ma nói, “Bà được thịt của tôi.” 

Đạo Dục nói, “Bốn đại vốn không, năm uấn chăng có. Vì thế, con thấy 
chăng có gì để đạt.” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Ông được xương của tôi.” 

Cuối cùng, Huệ Khả lễ bái ba lần, đứng dậy, và trở về chỗ. 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Ông được tủy của tôi.” Như thế, sư chứng minh Huệ 
Khả là Tổ sư thứ nhì, và truyền pháp và y cho. 


Hãy thương lượng những lời này của Bồ-đề- đạt-ma: Ông được đa... 
thịf... Xương... tủy của tôi. Đây là những lời của tô. Tất cả bốn đệ tử đã đạt 
và hiểu. Mỗi cái hiểu của một người là da, thịt, xương, và tủy nhảy vọt ra 
khỏi thân và tâm; da, thịt, xương, và tủy thoát lạc thân và tâm. Đừng thấy 
hay nghe tổ bằng cái hiểu giới hạn của những câu nói này. Hoặc sẽ không 
năm được những gì đã nói và nghe. 

Tuy nhiên, những người chưa thọ nhận đích truyền nghĩ rằng những lời 
của Bồ-đề-đạt-ma da...thịt...xương...tủy sâu không bằng. nhau, và vì 
những cái thấy của bốn đệ tử khác biệt, người này có vẻ gân hơn những 
người kia. Họ nghĩ rằng da và thịt không gần như xương và tủy. Họ nghĩ 
rằng Huệ Khả được xác nhận là đạt được tủy bởi vì cái thấy của sư hơn cái 
thấy của những người kia. Những người nói theo cách này là chưa học với 
các phật tổ và chưa có sự truyền của tổ đạo. 


Hãy biết rằng đa... fhịf... xương... tảy không có nghĩa là người này hiểu 
sâu hơn người kia. Dù cho có những cái thấy cao hơn và thấp hơn, trong lời 
của Bồ-đề-đạt-ma chỉ có của ứôi. Có nghĩa là không phải câu nói Ông được 
ty của tồi cũng không phải câu nói Ông được xương của tôi thiết yêu hơn 
câu nói kia để hướng dẫn một người giơ cỏ lên [công phu] hay để cỏ xuống 
[không công phu]. Giống như giơ hoa lên hay truyền y. Ngay từ đầu, Bồ- 
đè-đạt-ma xác nhận mỗi cái thây đều bằng nhau. Mặc dù sự xác nhận của 
sư là bằng nhau, bốn cái thấy khôngg nhất thiết bằng nhau. Dù bốn cái thấy 
dị biệt đến đâu, lời của Bồ-đè-đạt-ma là lời của Bồ-đề-đạt-ma. Thực ra, nói 
và hiểu không nhất thiết phải phù hợp. 

Ví dụ, Bồ-đề-đạt-ma nói với bốn đệ tử, Ông được đa của tôi, và vân 
vân. Nếu sư có hằng trăm hay hàng ngàn đệ tử sau Huệ Khả, sư sẽ nói hàng 
trăm hay hàng ngàn lời. Sẽ không có giới hạn. Bởi vì sư chỉ có bốn đệ tử, 
sư nói đa...fhjf...xương...fy. Nhưng những lời không nói, và chưa nói, sẽ 
nhiều. 

Hãy biết rằng ngay cả với Huệ Khả, Bồ-đề-đạt-ma cũng có thê nói, Ông 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 465 


được da của tôi. Ngay cả nói, Ông được da của tôi, sư cũng có thê truyền 
chánh pháp nhãn tạng cho Huệ Khả làm Tổ sư thứ nhì. Được thịt hay được 
tủy không đi với cao hơn hay thấp hơn. 

Ngay cả với Đạo Phó, Đạo Dục hay ni Tổng Trì, Bồ-đề-đạt-ma cũng có 
thê nói, Ông/bà được tủy của tôi. Dù cho họ được da, sư cũng truyền pháp 
cho họ. Thân-và-tâm của Bồ- đề- đạt-ma là da, thịt, xương, và tủy của Bồ- 
đè-đạt-ma. Không phải tủy thì gần và da thì xa. 


Bây giờ, nhận ấn Ông được da của tôi bằng con mắt tham học là được tổ 
trọn vẹn. Có một vị tổ toàn thân là da, một vị tổ toàn thân là thịt, một vị tổ 
toàn thân là xương, và một vị tổ toàn thân là tủy. Có một vị tổ toàn thân là 
tâm, một vị. tổ toàn thân là thân, một vị tổ toàn tâm là tâm. Có một vị tổ 
toàn tô là tổ. Và có một vị tổ toàn thân là “được chính tôi,” “được chính 
ông.” 

Như thế, khi các vị tổ này cùng nhau xuất hiện và nói với hàng trăm 
hàng ngàn học nhân, họ nói, “ng được đa của tôi. Dù cho các vị tổ trong 
hàng trăm hàng ngàn lời chỉ da, thịt, xương, và tủy theo cách này, những 
người bên ngoài sẽ nghĩ một cách nông cạn về da, thịt, xương, và tủy. 

Nếu có sáu hay bảy học nhân trong hội chúng của Bồ-đê-đạt-ma, sư sẽ 

óI ¡, “Ông được tâm của tôi,” "Ông được thân của tôi, “Ông được bồ-đề của 
bí ” “Ông được mất của tôi,” hay “Ông được cái ngộ của tôi.” Đây là giây 
phút ông bây giờ là một vị tổ, và đây là giây phút ó ông bây giờ là Huệ Khả. 

Hãy khảo sát tường tận nghĩa của được. Hãy biết rằng có “Ông được 

tôi,” “Tôi được,” “[Đây là] được tôi và ông,” và [Đây là] được ông và tôi.” 
VỀ tham học thân-và-tâm của một vị tổ, nêu ông nói rằng bên trong và bên 
ngoài không phải là một hay toàn thân không phải là thân đầy đủ, ông 
không ở trên đất phật tổ xuất hiện. 

Được da là được xương, thịt, và tủy. Được xương, thịt, và tủy là được 
da, thịt, và mặt. Ấy là hiểu rằng không những tất cả thế giới mười phương 
là thân chân thật mà còn tất cả thế giới mười phương là da, thịt, xương, và 
tủy. Cũng vậy, “Ông được y của tôi,” và “Ông được pháp của tôi.” 

Như thế, lời nói là những mảnh miếng nhảy vọt Tả; thầy và đệ tử hỗ 
tương tu tập. Những gì được nghe là những mảnh miếng nhảy vọt ra; thầy 
và đệ tử hỗ tương tu tập. 

“Thầy và đệ tử hỗ tương tu tập” là sẵn bìm của các phật tô. “Sắn bìm 
của các phật tổ” là huyết mạch của da, thịt, xương, và tủy. Cầm một đóa 
hoa lên và nháy mắt là săn bìm. Phá ra mim cười là đa, thịt, xương, và tủy. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 466 


Hãy tham cứu thêm nữa; những hạt giống sắn bìm có năng lực xả bỏ 
thân. Cành, lá, hoa, và quả của săn bìm tương nhập và không tương nhập. 
Như thê, các phật tô xuât hiện, và công án hiện thành. 


Triệu Châu, Đại sư Chân TẾ, nói với hội chúng, “Đại Ca-diễp truyền cho 
A-nan. Bây giờ nói đi! Bồ-đề-đạt-ma truyền cho ai?” 

Một ông tăng nói, “Nhị Tổ được tủy. Thì thế nào?” 

Triệu Châu nói, “Chớ phi báng Nhị Tổ.” Sư cũng nói, “Nếu Bồ-đề Đạt- 
ma muốn nói Người đến bên ngoài được da, người đến bên trong được 
xương, hãy nói tôi biết: Người đên sâu hơn bên trong được cái gì?” 

Ông tăng nói, “Thế nào là được tủy?” 

Triệu Châu nói, “Hãy biết da. Không có tủy tùy thuộc trong thân tôi.” 

Ông tăng nói, “Cái gì là tủy?” 

Triệu Châu nói, “Ở chỗ đó ông không cảm thấy da.” 


Như thế, hãy biết: Khi ông không cảm thấy da, làm sao ông cảm thấy 
tủy? Khi ông cảm thấy đa, ông có thê được tủy. Như thế, hãy học nghĩa của 
Ở chỗ đó ông không cảm thấy aa. 

Một ông tăng hỏi, 7hé nào là được ty? Lúc ấy, Triệu Châu nói, Hãy 
biết da. Không có tủy ùy thuộc trong thân tôi. Khi ông biết da, không cân 
tìm tủy. Đây là thực sự được tủy. Như vậy, câu hỏi M?j 7ó được túy. Thì thể 
nào? đã xuất hiện. 

Khi ông thâm nhập giây phút Đại Ca- -diếp truyền cho A-nan, A-nan ân 
thân trong Đại Ca-diệp, và Đại Ca- diếp â ân thân trong A-nan. Như thế, vào 
giây phút [thầy và trò] gặp nhau để truyền, thực hành việc trao đổi mặt, da, 
thịt, xương, và tủy là không thê tránh được. Vì thế, Triệu Châu nói, 8áy giờ 
nói đi! Bồ- đê-đạt-ma truyền cho ai? 

Khi Bồ-đề-đạt-ma truyền, sư là Bồ-đè-đạt-ma. Khi Nhị Tổ được tủy, sư 
là Bồ-đề-đạt-ma. Do tham học nghĩa này, phật pháp đã tiếp tục là phật pháp 
đến ngày này. Nếu không, phật pháp không đến ngày này. Hãy lặng lẽ theo 
đuôi và thương lượng nghĩa của điểm này cho mình và người khác. 

Triệu Châu nói, Nếu Bồ-đề-đạt-ma muốn nói, “Người đến bên ngoài 
được da, người đến bên trong được xương, ” thì hãy nói tôi nghe: Người 
đến sâu hơn bên trong được cái gì? Hãy hiểu trực tiếp nghĩa của bên ngoài 
và bên trong. Khi ông bàn luận 5ên ngoài, da, thịt, xương, và tủy tắt cả đều 
bên ngoài. Khi ông bàn luận bên frong, da, thịt, xương, và tủy tất cả đều 
bên trong. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 467 


Như vậy, bốn Bồ- đề-đạt-ma này cùng nhau làm chủ hàng trăm hàng 
ngàn vạn mảnh miếng không phải da, thịt, xương, và tủy. Đừng giả sử răng 
ông không thể đi qua bên kia tủy. Ông có thể đi gấp ba, gấp năm lần qua 
bên kia. 

Giáo lý này của Triệu Châu, một cô phật, là lời của một vị phật. Không 
phải là cái mà các sư khác như Lâm Tế, Đức Sơn, Qui Sơn, và Vân Môn 
đến được hay mộng thấy. Làm sao họ có thê nói về nó? Một vài trưởng lão 
ít liên hệ trong những lúc gần đây còn không biết rằng có giáo lý ấy. Nếu 
ông nói với họ về giáo lý ấy, họ sẽ bị chấn động. 


Tuyết Đậu, Thiên sư Minh Giác, nói, “Triệu Châu và Mục Châu - cả hai 
Châu — đều là cỗ phật.” 

Lời của Triệu Châu, một cổ phật, là sự chứng ngộ phật pháp, sự liễu tri 
nói trong quá khứ. 

Tuyết Phong, Đại sư Chân Giác, nói, “Triệu Châu là một cô phật.” 
Vị phật tổ trước ngưỡng mộ Triệu Châu như là một cô phật, và vị phật tổ 
sau ngưỡng mộ Triệu Châu như là một cổ phật. Như thế, chúng ta biết răng 
sư là một cô phật vượt qua các phật quá khứ và hiện tại. Như vậy, sự quân 
quyện của da, thịt, xương, và tủy là câu nói thiết yêu do một cô phật nói 
“Ông được tôi.” Hãy tham học và khảo sát tường tận câu nói này. 


Người ta nói rằng Bồ-đề-đạt-ma đã trở về Án Độ. Tôi học và biết rằng 
điều này sai. Những gì Tống Vân (Xongyun) thấy trên đường khi Bồ-đề- 
đạt-ma [về tây] không thể nào là thực. Làm sao Tông Vân có thể khám phá 
được nơi đến của Bồ-đề-đạt-ma? Học và hiểu rằng tro cốt của tổ được đặt 
an nghỉ ở núi Hùng Nhĩ (Xionger) sau khi tổ viên tịch là đúng. 


Đã trình với hội chúng chùa Quan Âm Đao Lợi Hưng Thánh Bảo Lám, Vũ Trị 
(UJ), tỉnh Sơn Thành (Yamashiro), vào ngày mông bảy, tháng bảy, năm thứ 
nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243jJ.`*° 


38 Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


THỜI KỲ XÂY CHÙA 


1243-1245 


4685 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 469 


48. BA GIỚI KHÔNG LÌA TÂM 
(Sangai yuishin: Tam giới duy tâm) 


Đại sư Thích-ca-mâu-ni nói [trong Kinh Hoa Nghiêm], “Ba giới không thê 
tách rời tâm. Không có gì ở ngoài tâm. Tâm, Phật, và chúng sinh không 
phân chia.” 


Đoạn [kinh] này diễn đạt sự hiện thành viên mãn của cuộc đời đức Phật. 
Sự hiện thành viên mãn của cuộc đời đức Phật là sự hiện thành tột cùng của 
toàn thể viên mãn. Nó có thê hiện thân bất cứ sự dụng công nảo, nó là vô 
công dụng hạnh. Như thế, lời của Như Lai, 8a giới không tách rời tâm, là 
sự hiện thành toàn thể của toàn thê Như Lai. Toàn thê cuộc đời ngài là đoạn 
[kinh] đơn thuần này. 

Ba giới là toàn thê thế giới. Đây không có nghĩa là ba giới chỉ là tâm, 
bởi vì, có thể có nhiều mặt linh lung đến đâu, ba giới vẫn là ba giới. Dù cho 
ông nhằm thấy vật nào đó bên ngoài ba giới, điều đó hoàn toàn không đúng. 

Bên trong, bên ngoài, và ở giữa tất cả đều là ba giới. Bắt đầu, sau đó, và 
ở giữa tất cả đều là ba giới. 

Ba giới chúng ta thấy chỉ là ba giới. Thấy cái gì không là ba giới là thấy 
không đúng ba giới. Những gì thấy trong ba giới như là ba giới là những cái 
tổ [cái thấy] cũ cũng như những cái nụ [cái thấy] mới. Tổ cũ thấy ba giới và 
nụ mới thây ba giới. 


Như thế, Đại sư Thích-ca nói, “Không gì thấy ba giới tốt hơn ba giới.” 


Những gì chúng ta thấy không khác hơn ba giới. Ba giới chúng ta thấy 
chỉ là ba giới. 

Ba giới vốn chăng phải hiện diện cũng chăng phải phát sinh vào giây 
phút này. Chúng không phải tự nhiên xuất hiện cũng không phải do nhân 
duyên tạo ra. Ba giới không phải là chuyện đầu, giữa, hay cuối. 

Ông lìa ba giới hay ông hiện diện trong ba giới. Đây là cơ quan tương 
kiến cơ quan, sắn bìm lớn lên với sẵn bìm. Hiện điện trong ba giới, ông 
được ba giới thấy. Những gì ba giới thấy thì thấy trong ba giới. Những gì 
thấy trong ba giới đang hiện thành ba giới, là ba giới được hiện thành, và 
đang hiện thành công án. 

Theo cách này, ông khiến cho ba giới trở thành hiện thực như là chí 
nguyện, tu, ngộ, và niễt-bàn. Điều này có nghĩa là [như Phật nói,] ba giới 
này là tất cả chúng của ta. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 470 


Như thế, Đại sư Thích-ca-mâu-ni nói, “Bây giờ ba giới này là tất cả 
chúng của ta. Tât cả chúng sinh trong ba giới này là con của ta.” 


Vì ba giới này là chúng của Như Lai, toàn thể thế giới là ba giới. Ba giới 
này là toàn thể thế giới. 

Bây giờ những cải này có nghĩa là quá khứ, hiện tại, và vị lai. Quá khứ, 
hiện tại, và vị lai hiện thành không chướng ngại 0”ng cái này bây giờ. Báy 
giờ những cái này hiện thành ảnh hưởng đến quá khứ, hiện tại, và vị lai. 

Các chúng của ía là thân người thật của toàn thê thế giới mười phương; 
một con mắt sa-môn của toàn thể thê giới mười phương. Chúng sinh hữu 
tình là thân người thật của toàn thê thế giới mười phương. Bởi vì mỗi chúng 
sinh hữu tình là một chúng sinh, họ là các chúng. 

Con của ía là sự hiện thành của toàn bộ các con. Như thế, các con thọ 
nhận thân, tóc, và da từ cha mẹ từ bi không làm hại thân hay làm ngơ nó và 
được xem là các con hiện thành. Ngay bây giờ, không phải cha mẹ trước và 
các con sau, cũng không phải các con trước và cha mẹ sau, cũng không 
phải cha mẹ và các con đứng vai kề vai. Đây là nghĩa của con của ta. 

Không thừa kế nó, ông [về mặt thừa kế] là con của Như Lai. Không có 
được nó, ông đã là con của Như Lai. Nó ở bên kia tướng đến và đi. Nó ở 
bên kia đo lường lớn và nhỏ. Nó ở bên kia luận bàn giả và trẻ. 

Hãy duy trì già và trẻ y như già và trẻ của các phật tổ. Theo cách này, 
cha mẹ trẻ trong khi con giả; cha mẹ già trong khi con trẻ; cha mẹ già trong 
khi con già; và cha mẹ trẻ trong khi con trẻ. 

Người học sự già của cha mẹ không phải là đứa con. Người không đi 
qua sự trẻ của đứa con không phải là cha mẹ. Hãy thương lượng tường tận 
sự giả và trẻ của đứa con và sự giả và trẻ của cha mẹ. Đừng lơ là. Có cha 
hay mẹ và đứa con sinh cùng một lúc. Có cha hay mẹ và đứa con chết cùng 
một lúc. Có cha hay mẹ và đứa con sinh phi thời. Có cha hay mẹ và đứa 
con chết phi thời. 

Không chướng ngại cha hay mẹ từ bi, đứa con có thể sinh ra. Không 
chướng ngại đứa con, cha hay mẹ từ bi hiện thành. 

Có chúng sinh có tâm. Có chúng sinh vô tâm. Có đứa con có tâm. Có 
đứa con vô tâm. Những đứa con này — con của £a — tất cả là những người 
thừa kế Phật Thích-ca-mâu-ni. 

Tất cả chúng sinh của quá khứ, hiện tại, và vị lai trong toàn thể mười 
phương đều là phật của quá khứ, hiện tại, và vị lai trong toàn thể mười 
phương. Con của fa của tất cả các phật là chúng sinh. Cha mẹ từ bị của 
chúng sinh là tất cả các phật. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 471 


Như thế, hoa và quả của trăm cỏ là chúng của ta của tất cả các phật. Chỗ 
trú tịch tĩnh của họ là rừng và đồng ruộng. Rừng và đồng ruộng là chỗ ân 
cư của họ. 

Tuy nhiên, Như Lai chỉ nói về con của ta. Ngài không nói về chính ngài 
là cha hay mẹ. Hãy tham thấu suốt điều này. 


Đại sư Thích-ca-mâu-ni nói, “Các ứng, hóa, và pháp thân của tất cả các 
phật không đi qua bên kia ba giới. Không có chúng sinh bên ngoài ba giới. 
Phật sẽ dạy nơi nào khác? Như thế, tôi nói thuyết của một ngoại đạo, trong 
Kinh Đại Hiện Hữu,” ” nói rằng có một kho chứa chúng sinh bên ngoài ba 
giới thì không phải là giáo lý của Bảy Phật.” 


Hãy thương lượng và sáng tỏ rằng các ứng, hóa, và pháp thân của tất cả 
các phật thì luôn luôn ở trong ba giới. Ba giới không có bên ngoài. Như Lai 
không ở bên ngoài. Tường vách không ở bên ngoài. 

Bởi vì ba giới không có bên ngoài, chúng sinh không ở bên ngoài. Phật 
sẽ dạy chỗ nào khác mà không có chúng sinh? Những gì Phật dạy luôn luôn 
là chúng sinh. 

Hãy biết rằng kho chứa chúng sinh là lý thuyết trong Kinh Đại Hiện 
Hữu ngoại đạo. Nó không phải là kinh của Bảy Phật. 

Những gì không thê tách rời khỏi tâm thì không bị giới hạn ở một, hai, 
hay ba giới. Nó không ở bên ngoài ba giới. Không thể nhằm lẫn những gì 
không thể tách rời khỏi tâm. Nó được ý thức suy nghĩ, và nó chưa được ý 
thức suy nghĩ. Nó là tường, ngói, và sỏi. Nó là núi, sông, và trái đất rộng 
lớn. 

Tâm là da, thịt, xương, và tủy. Tâm là giơ hoa lên và mỉm cười. Có 
hữu tâm, và có vô tâm. Có tâm có thân, và tâm không thân. Có tâm trước 
thân, và tâm sau thân. Về sự sinh của thân, có sinh thai, sinh trứng, sinh nơi 
âm ướt, và sinh qua biến hóa. Về sự sinh của tâm, có sinh thai, sinh trứng, 
sinh nơi âm ướt, và sinh qua biến hóa. 

Xanh, vàng, đỏ, và trăng là tâm. Dài, ngắn, vuông, và tròn là tâm. Đến 
và đi của sinh và tử là tâm. Năm, tháng, ngày, và giờ là tâm. Mộng, ảo, và 
hoa hư không là tâm. Nước, bọt, tiếng vỗ bập bênh, và lửa là tâm. Hoa xuân 
và trăng thu là tâm. Tắt cả các vật vươn lên và ngã xuống là tâm. 

Tuy nhiên, chúng không thể bị hủy diệt. Như thế, có tâm nơi có tất cả 
các vật có thực. Có tâm chỉ được kinh nghiệm giữa phật với phật. 


Re Tiếng Anh: Great Existence Sutra. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 472 


Huyền Sa, Đại sư Tông Nhất, hỏi La Hán Quế Sâm,” người sau này trở 
thành Đại sư Chân Ứng “Ông hiểu thế nào là ba giới chẳng lìa tâm?” 

La Hán chỉ cái ghế và nói, “Hòa thượng, ngài gọi nó là cái gì?” 

Huyền Sa nói, “Cái ghế.” 

La Hán nói, “Hòa thượng, ngài không hiểu ba giới chăng lìa tâm.” 

Huyền Sa nói, “Tôi gọi nó là vật làm bằng tre và gỗ. Ông gọi nó là gì?” 

La Hán nói, “Con cũng gọi nó là vật làm bằng tre và gỗ.” 

Huyền Sa nói, “Nhìn khắp thiên hạ, tôi không thể tìm được một người 
hiểu phật pháp.” 


Huyền Sa hỏi, Ông hiểu thế nào là ba giới chẳng lìa tâm? Cái gì hiểu và 
cái gì không hiểu đều là ba giới chăng lìa tâm. Người ta chưa hiểu ba giới. 
Vì thế, La Hán chỉ cái ghế và nói, Hòa thượng gọi nó là cái gì? Hãy biết 
rằng ông hiểu thế nào? không khác hơn ông gọi nó là gì? 

Hãy nói về lời của Huyền Sa, Cái ghế. Đây là lời hiểu ba giới hay không 
hiểu ba giới? Đây có phải là lời nói vê ba giới hay không? Đó là lời của cái 
ghế hay của Huyền Sa? Hãy cô gắng nói thấu suốt đi. Hãy có gắng tu thấu 
suốt đi. 

La Hán nói, Hỏa thượng, ngài không hiểu ba giới chẳng lìa tâm. Lời 
này giống như hỏi Triệu Châu, “Hòa thượng sống ở đâu?” Triệu Châu có 
thê nói, “Cửa Đông,” hay “Cửa Nam.” Sư có thể nói, “Cửa Tây,” hay “Cửa 
Bắc.” Hơn nữa, sư có thể nói, “Phía Đông Triệu châu,” hay “Phía Nam 
Triệu châu.” 

Dù cho ông hiểu ba giới chẳng lìa tâm, ông vẫn nên thương lượng tường 
tận không hiểu ba giới chăng lia tâm. Hơn nữa, có ba giới chắng lìa tâm ở 
bên kia hiểu và không hiểu. 

Huyền Sa nói, Tôi gọi nó là vật làm bằng tre và gỗ. Hãy thâm nhập 
những gút mắt [ngữ cú] của câu nói vô tiền khoán hậu này. Trước khi ông 
trả lời theo cách này, nó đã được gọi là cái gì? Có phải nó đã được xem là 
vật làm bằng tre và gỗ, linh lung từ đầu, giữa, và cuối? Có phải lời của 


*° Lạ Hán Quế Sâm (H.: Luohan Guichen, Nh.: Rakan Keichin). 867-928, Trung Hoa. Cũng 


gọi là Địa Tạng Quế Sâm (H.: Dizang Guichen, Nh.: Jizö Keichin). Người thừa kế pháp của 
Huyền Sa Sư Bị, dòng Thanh Nguyên. Từ lúc trẻ thơ, sư đã nói rất giỏi và không ăn thịt. 
Ban đầu sư theo các giáo lý về giới luật với sư Vô Tướng (Wuxiang), nhưng rồi sư tuyên 
bố rằng chấp giữ giới luật thì không đủ. Sư học với Tuyết Phong Nghĩa Tồn và rồi với đệ tử 
của Tuyết Phong, Huyền Sa, người đã đưa sư đến giác ngộ đầy đủ. Sư dạy ở viện Địa Tạng 
và sau đó ở viện La Hán, Chương châu (Phúc Kiến). Phong cách dạy của sư thực tiễn, gỡ 
bỏ mặt nạ những người dùng mỹ từ cầu kỳ. Là thầy của Pháp Nhãn Văn Ích, người sáng 
lập tông Thiền Pháp Nhãn. Tên thụy của sư là Đại sư Chân Ứng (H.: Zhenying, Nh.: Shin”o). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 473 


Huyền Sa là nói về ba giới chăng lìa tâm? 

Hãy biết rằng dù cho Huyền Sa trước nói ba giới là cái ghế, là chăng lìa 
tâm, hay là ba giới, bây giờ sư nói ba giới là vật làm bằng tre và gồ. 

La Hán nói, Con cũng gọi nó là vật làm bằng tre và SỐ. Câu đáp được 
nói lên giữa thầy và trò, mặt đối mặt, người cùng học từ đầu đến đuôi. Hãy 
thương lượng tường tận nếu lời của Huyền Sa với làm bằng tre và gỗ và lời 
của La Hán Con cũng gọi nó là vật làm bằng tre và gỗ là đồng hay khác, 
đúng trọng điểm hay không. 

Huyền Sa nói, Nhìn khắp thiên hạ, tôi không thể tìm được một người 
hiểu phật pháp. Cũng hãy học những lời này một cách cần thận. 

Hãy biết răng Huyền Sa đơn giản gọi ba giới là váí làm bằng tre và gỗ, 
và La Hán cũng gọi ba giới là vậ làm bằng tre và số. Họ chưa hiểu ba giới 
chẳng lìa tâm. Họ không đã đi qua bên kia cái hiểu ba giới chắng lìa tâm. 
Họ đã không nói được ba giới. Họ đã không qua khỏi nói được ba giới 
chẳng lìa tâm. 

Như thế, hãy hỏi Huyền Sa, “Dù cho sư nói, Nhìn khắp thiên hạ, tôi 
không thể tìm được một người hiểu phật pháp, hãy nói: Sư gọi toàn thê trái 
đất là cái gì?” 

Hãy thương lượng thấu đáo theo cách này đi. 


Đã trình với hội chúng trên núi Cát Phong (Yoshimine) vào ngày mông mội, 
tháng bảy nhuận, năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243J.*“ 


3“ Anh dịch: Josho Pat Phelan và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 474 


49. NÓI TÂM NÓI TÁNH 
(Sesshin Sesshö: Thuyêt tâm thuyết tánh) 


Thần Sơn, ”” người về sau trở thành Thiền sư Tăng Mật, cùng đi với Động 
Sơn, người về sau trở thành Thiên sư Ngộ Bôn. 


Động Sơn chỉ một ngôi chùa pH đường và nói, “Bên trong ngôi chùa đó 
có người đang nói tâm, nói tánh. 

Thần Sơn nói, “Ai thế?” 

Động Sơn, “Sư bá, câu hỏi của sư bá giết chết hoàn toàn người đó rồi.” 

Thần Sơn nói, “Ai nói tâm nói tánh?” 

Động Sơn nói, “Trong chết, hãy tìm sống.” 


Nói tâm nói tánh là đại cơ bản của phật đạo. Không nói tâm nói tánh, 
không có sự chuyên bánh xe diệu pháp, không chí khí và tu tập, không đạt 
đạo cùng với tất cả quần sinh trên mặt đất, không chúng sinh ở bên kia phật 
tánh. 

Cầm hoa giơ lên và nháy mắt là nói tâm nói tánh. Lễ bái và trở về chỗ cũ 
là nói tâm nói tánh. Bồ-đề-đạt-ma đến nước Lương là nói tâm nói tánh. 
Truyền y giữa đêm là nói tâm nói tánh. Cầm tích trượng lên là nói tâm nói 
tánh. Đề phất tử xuống là nói tâm nói tánh. Tất cả công đức của các phật và 
các tổ là nói tâm nói tánh. 

Có sự nói tâm nói tánh bình thường. Có sự nói tâm nói tánh do tường, 
n8Ói, Và SỎI. 

Người ta nói rằng khi tâm phát sinh, sự vật phát sinh, khi tâm diệt, sự 
vật diệt. Song, có lúc tâm không khác hơn nói, và có lúc tánh không khác 
hơn nói. 

Tuy nhiên, những người tầm thường không thâm nhập tâm và không 
làm chủ tánh thì không biết nói tâm nói tánh. Họ không biết bàn huyền luận 
diệu. Vì thế, họ nói và dạy rằng nói tâm nói tánh không phải là lời của phật 
tổ. Bởi vì họ không biết nói tâm nói tánh là nói tâm nói tánh, họ xem nói 
tâm nói tánh là nói tâm nói tánh. Điều này xảy ra bởi vì họ không xem xét 
những chỗ mở chỗ đóng trong phật đạo. 


32 Thần Sơn Tăng Một (H.: Shenshan Sengmi, Nh.: Shinzan Sömitsu). Khoảng t.k. 8-9, 


Trung Hoa. Người thừa kế pháp của Vân Nham Đàm Thành, dòng Thanh Nguyên. Sư hành 
cước hai mươi năm với sư đệ là Động Sơn Lương Giới. Một số đối thoại của họ đã được 
ghi lại. Những người học của Động sơn kính trọng sư gọi sư là sư bá Mật. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 475 


Một thời gian sau, có một người gọi là Tông Cáo, Thiền sư Đại Huệ” ở 
Giáp Sơn, nói, “Bởi vì người ngày nay ưa nói tâm nói tánh, bàn huyền luận 
diệu, họ trì trệ trong việc đạt đạo. Khi ông xả bỏ cả tâm và tánh, quên cả 
huyền và diệu, trở nên tự tại với sự thị hiện của hai tướng này, ông hòa 
nhập với chứng ngộ.” 


Lời tuyên bố này không theo giáo lý của các phật tổ trong kinh hay phản 
chiếu các bảo của phật tổ. Vì vậy, Tông Cảo cho rằng tâm chỉ là ý và thức. 
Sư không ý thức rằng ý và thức chỉ là [một phần của] tâm. Sư nghĩ lầm 
rằng tánh là tĩnh lặng, và không biết về sự hiện hữu hay không hiện hữu của 
tánh phật, tánh pháp. Sư đã không I bao giờ thấy bản tánh chân như. Vì vậy, 
sư đã có cái thấy sai về phật pháp.” 

Thay vì, tâm mà các phật tổ nói là da, thịt, xương, và tủy. Tánh mà các 
phật tổ bảo trì là trúc bề và mộc trượng. Huyền mà các phật tổ nhập ngộ là 
cột chùa và đèn lồng. Diệu mà các phật tổ lãnh hội là thấy, biết, hiểu, và 
hòa nhập. 

Từ đâu, các phật tổ là những phật tô thực sự lắng nghe, giảng giải, tu tập 
và chứng ngộ tâm tánh này. Các ngài hộ trì và tu luyện huyền diệu. Những 
người làm như thế được gọi là con cháu học phật tổ. Nếu không như thế, 
không phải là học đạo. 

Vì vậy, Tông Cảo đã không đạt đạo vào lúc đạt đạo, và đã không hướng 
lên trên đạt đạo vào lúc hướng lên trên đạt đạo. Sư đã bị mất cả hai thời cơ 
đạt đạo và hướng lên trên đạt đạo. 

Khi Tông Cáo nói buông bỏ cả tâm và tánh, sư muốn nói rằng một phần 
nhỏ của tâm làm cho nói [về nó] khả hữu. Nó là một của một trăm, một 
ngàn, một vạn hay một trăm triệu tâm. Khi sư nói quên cả huyền và diệu, 
chỉ một phần nhỏ của bản huyện đang nói. 

*3 Đại Huệ Tông Cảo (H.: Dahui Zonggao, Nh.: Daie Sökõ). 1089-1163 Trung Hoa. Người 
thừa kế pháp của Viên Ngộ Khắc Cần. Công kích Thiền Tào Động là “Thiền mặc chiếu” và 
biện hộ cho pháp tu Thiền công án, đặc biệt cho hàng cư sĩ. Làm sống lại giáo lý ấy ở Kính 
Sơn, huyện Dư Hàng (Triết Giang), và được xem là người phục hưng tông Lâm Tế. Tác giả 
của Chánh Pháp Nhãn Tạng, không nên nhầm với tập sách cùng tên của Đạo nguyên. 
Trong một vài bài viết Đạo Nguyên chỉ trích mạnh sư. Tên thụy của sư là Thiền sư Đại 
Huệ. 

*“ Ở điểm này, người dịch thấy rằng khi Đại Huệ nói: “... xả bỏ cả tâm và tánh, quên cả 
huyền và diệu, trở nên tự tại với sự thị hiện của hai tướng c9 ý của sư chỉ là khuyên hành 
giả không bám chặt vào các tướng của tâm và tánh và sự bàn huyền luận diệu không 
ngừng khiến cho hành giả không nhập ngộ được mà thôi, không hẳn như ý của Đạo 
Nguyên phân tích. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 476 


Không học điểm trọng yếu này và chỉ đơn giản nói buồng xả, sư có thê 
nghĩ đến buông tay, hay chạy trốn thân. Đây chưa phải là thoát khỏi cái 
thấy giới hạn của Tiểu Thừa. Làm sao sư có thể đạt được chỗ tột huyền của 
Đại Thừa? Hơn nữa, làm sao sư có thê biết được chìa khóa để đi qua bên 
kia? Không thê nói rằng Tông Cảo đã tiêu hóa trà và cơm của các phật tô. 

Học với thầy và công phu thì không khác hơn kinh nghiệm toàn triệt nói 
tâm nói tánh vào chính giây phút này trong thân và tâm ông, và tham học 
thấu suốt trước và sau đời sông. Không có hai hay ba việc nào [khác hơn 
việc duy nhất này]. 


Một hôm Bồ-đề-đạt-ma nói với Huệ Khả, “Ngoài đứt các duyên, trong 
tâm không động. Tâm như tường vách, là sẽ nhập ngộ.” 

Huệ Khả nói tâm nói tánh theo nhiều cách khác nhau nhưng không thể 
nhập ngộ trong một thời gian dài. Nhưng một hôm sư bỗng nhiên được nó. 
Vì thế, sư nói với Bồ-đề-đạt-ma, “Bây giờ đã dứt hết được tất cả các duyên 
bên ngoài lần đầu tiên.” 

Biết rằng Huệ Khả đã ngộ, Bồ-đề-đạt-ma không thúc đây Huệ Khả nữa. 
Sư chỉ nói, “Ông đã được đoạn diệt chưa?” 

Huệ Khả nói, “Chưa, con chưa được.” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Kinh nghiệm ông thế nào?” 

Huệ Khả nói, “Luôn luôn rõ ràng, không thể giải thích được.” 

Bồ-đề-đạt-ma nói, “Đây là yếu tâm được các phật và tổ truyền từ quá 
khứ. Bây giờ ông đã được nó. Hãy khéo hộ trì.” 


Một vài người nghi ngờ câu chuyện này và những người khác thuyết 
giảng nó. Tuy nhiên, nó là một trong những câu chuyện về Huệ Khả tham 
học với Bồ-đề-đạt-ma. Ban đầu, khi Huệ Khả xem xét nói tâm nói tánh, sư 
đã không ngộ. Sau khi tích lũy công phu và phát triển đức hạnh, cuối cùng 
sư hiểu lời của Bồ-đề-đạt- -ma. 

Những người ngu nói rằng khi Huệ Khả trước tham cứu nói tâm nói 
tánh, sư không hiểu được, bởi vì nói tâm nói tánh là lỗi. Họ nói rằng Huệ 
Khả sau đó đã ngộ là do bỏ nói tâm nói tánh. Họ nói như vậy bởi vì họ 
không hiểu thấu triệt câu Zâm như tường vách, là sẽ nhập ngộ. Họ thiếu sự 
phân biệt rõ ràng trong học đạo. 

Lý do là không lâu sau khi ông phát tâm bồ-đề và bắt đầu tu tập phật 
đạo, dù cho ông dẫn thân miệt mài tu tập kịch liệt, ông có thể trúng được 
một đích trong một trăm cơ. Nhưng bằng cách theo thầy hay theo kinh cuối 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG A477 


cùng ông có thể trúng đích. Trúng đích lần này là do bị trật đích trăm lần 
trong quá khứ; đó là sự thuần thục từ sự trật một trăm đích trong quá khứ. 

Lắng nghe giáo lý, tu tập đạo, và đạt ngộ cũng giống như vậy. Mặc dù 
hôm qua nói tâm nói tánh trật đích một trăm lần, sự trật này hôm nay trực 
tiếp trúng đích. 

Dù cho ông chưa thuần thục và không thê đạt được sự làm chủ ngay lúc 
bắt đầu tu phật đạo, ông không nên bỏ phật đạo và cố gắng đạt nó bằng 
cách đi qua những con đường khác. Khó cho những ai không quen với quá 
trình tu phật đạo để sáng tỏ những chỗ mở và đóng của phật đạo. 

Phật đạo là phật đạo ngay cả khi ông phát tâm bồ-đề lần đầu. Nó là phật 
đạo khi ông đạt chánh giác. Nó là phật đạo hoàn toàn ở đầu, ở giữa, và ở 
cuối. Nó giống như đi một quãng đường dài; một bước trong một ngàn dặm 
(/), một ngàn bước trong một ngàn dặm. Một bước và một ngàn bước khác 
nhau, nhưng đều ở trong một ngàn dặm. 

Nhưng những người cực ngu nghĩ rằng ông chưa đến được phật đạo 
trong khi học nó, và răng ông kinh nghiệm phật đạo chỉ vào lúc có quả 
[giác ngộ]. Họ nghĩ như thế bởi vì họ không biết nắm lấy và xiến dương 
đạo, năm lấy và tu tập đạo, nắm lấy và ngộ đạo. Người ta biết rằng chỉ 
những người mê tu tập phật đạo và đạt đại ngộ. Họ không biết và nghe nói 
rằng ngay cả những người không mê cũng tu tập phật đạo và đạt đại ngộ. 
Vì thế, họ nghĩ như vậy. 

Vì nói tâm nói tánh trước khi hòa nhập với chứng ngộ là phật đạo, ông 
nói tâm nói tánh, và hòa nhập với chứng ngộ. Đừng cho rằng hòa nhập với 
chứng ngộ chỉ có nghĩa là một người mê trở nên đại ngộ lần đầu tiên. Một 
người mê trở nên đại ngộ. Một người ngộ trở nên đại ngộ. Một người 
không ngộ trở nên đại ngộ. Một người không mê trở nên đại ngộ. Một 
người đã hòa nhập với chứng ngộ hòa nhập với chứng ngộ. 

Như vậy, nói tâm nói tánh là trực chỉ phật pháp. Tông Cảo đã không 
hiểu điểm này và khuyên không nói tâm nói tánh. Đây không phải là lời 
dạy của phật pháp. Song, ngày nay vẫn chưa có một người nào ở Trung 
Hoa Đại Tống đến gần được Tông Cảo. 


Động Sơn, một mình đáng tôn kính trong tất cả các tổ, đã thâm nhập nói 
tâm, nói tánh, là nói tâm, nói tánh. Các tô ở nhiều nơi khác nhau không 
thâm nhập điều này đã không nói đến như trong câu chuyện Động Sơn và 
Thần Sơn [đã đề cập trước đây]. 

Động Sơn nói với Thần Sơn, Trong chùa đó có người nói tâm nói tánh. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 478 


Giáo lý của tổ nói trong câu này được con cháu trong pháp của Động Sơn 
đích truyền từ khi sư hòa nhập thế gian. Những người ở các cửa khác chưa 
thấy hay nghe nó, ngay cả trong mộng. Thế thì làm sao họ biết đường thọ 
nhận và học nó, dù là trong mộng? Cái này chỉ được trao tay xuông từ 
người thừa kế đến người thừa kế. Làm sao những người không thọ nhận nó 
có thể nắm vững căn bản của phật đạo? 

Ý nghĩa câu nói của Động Sơn là, bên trong và bên ngoài, có người nói 
tâm nói tánh; bên trong và bên ngoài, tâm đang nói; bên ngoài và bên trong, 
tánh đang nói. Hãy công phu tham cứu tường tận điều này. Không có nói 
nào không phải là tánh. Không có tâm nào không phải là nói. 

Cái gì gọi là tánh phật là tất cả đang nói. Cái gì gọi là ở bên kia tánh 
phật là tất cả đang nói. Khi ông tham học bản tánh của tánh phật, không 
tham học có tánh phật là không tham học đạo. 

Những người tham học rằng nói là tánh là con cháu đích thực của các 
phật tổ. Những người tin nhận rằng tánh không khác hơn nói là phật tổ là 
con cháu đích thực. 

Nói rằng tâm động trong khi tánh vẫn tĩnh là cái thấy của ngoại đạo. Nói 
rằng tánh tịch tĩnh trong khi tướng thay đổi là cái thấy của ngoại đạo. Học 
tâm, học tánh trong phật đạo thì không như thế. Tu tâm, tu tánh trong phật 
đạo không giống với ngoại đạo. Sự sáng tâm, sáng tánh, trong phật đạo 
không chia phần với ngoại đạo. 

Trong phật đạo có sự nói tâm, nói tánh của một người; có sự nói tâm, 
nói tánh của một người ở bên kia; có sự không nói tâm, nói tánh của một 
người; có sự không nói tâm, nói tánh của một người ở bên kia. Có nói tâm 
cũng như chưa nói tâm. Có nói tánh cũng như chưa nói tánh. 

Nếu ông không tham học sự nói tâm của một người ở bên kia, ông chưa 
đến điền địa [ngộ]. Nếu ông không tham học sự nói tâm của một người, ông 
chưa đến điền địa. Nói tâm tham học người ở bên kia. Người ở bên kia 
tham học nói tâm. Nói tâm tham học người ấy. Người ấy tham học nói tâm. 


Toàn bộ câu nói của Lâm Tế là “người không ngôi vị,” nhưng sư không 
nói “người có ngôi vị.” Người ta chưa nhận thức phần còn lại của sự tham 
học và câu nói. Chúng ta nên nói rằng sư chưa đến điền địa của tham học 
tường tận. 

Bởi vì nói tâm, nói tánh không khác hơn nói phật, nói tổ, ông nên thấy 
bằng tai và nghe bằng mắt. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 479 


Trong câu chuyện này, Thần Sơn nói, Đó /à ai? Để hiện thành câu nói 
này, Thân Sơn có thê đã đánh đồ câu nói này trước và sau. Đó /à ai? là nói 
tâm, nói tánh bên trong. Như thế, khi nói Đó 1à ai?, hay khi nghĩ Đó là ai?, 
có nói tâm, nói tánh. 

Như thế những người khác không biết sự nói tâm, nói tánh như vậy. 
Không nhận ra đứa con của mình là kẻ cắp, họ xem kẻ cắp là con của mình. 

Động Sơn nói, S⁄ bá, cấu hỏi của ông đã hoàn toàn giết chết [chiễu 
sáng đầy đủ] người đó. Nghe câu này, những người tầm thường học đạo 
nghĩ răng người nào đó nói tâm, nói tánh tức thời bị câu hỏi Đó là ai? giết 
chết. Họ nghĩ răng câu hỏi này chỉ Thần Sơn không nhận ra sư có ở ngay 
trước người ây hay không. Họ nghĩ Thần Sơn không có cái thấy nào cả, vì 
thế đây là một câu chết. Nhưng không nhất thiết như vậy. 

Người thâm nhập nói tâm, nói tánh này rất hiếm. Hoàn toàn giết chết là 
không bị giết chết chỉ một hay hai phần mười. Đúng hơn, bị giết chết cả 
mười phần mười. 

Ở chính giây phút này khi Thần Sơn hỏi câu hỏi ấy, ai có thể nói rằng nó 
không che trời che đất? Câu hỏi này — Đó /à a¿? — đang chiếu sáng quá khứ, 
đang cắt tiệt; đang chiếu sáng hiện tại, đang cắt tiệt; đang chiếu sáng vị lai, 
đang cắt tiệt; đang chiếu sáng chính giây phút này, đang cắt tiệt. 

Thần Sơn lại hỏi, 4¿ đang nói tâm, nói tánh? Mặc dù chữ ai sư đã nói 
trước kia và chữ aï này thì giống như ba chàng họ Trương [cùng họ], họ 
giống như bốn chàng họ Lý [nhưng khác nhân cách]. 

Động Sơn nói, Trong chết, hãy tìn sống. Đừng cho rằng trong chết có 
nghĩa là bị giết chết hoàn toàn. Đó không phải Động Sơn chỉ vào nói tâm, 
nói tánh và nói rằng đây là đi. 

4i này là người nào đó nói tâm, nói tánh. Đừng cho rằng người nào đó 
này không thể mong được giết chết hoàn toàn [giác ngộ đầy đủ]. 

Câu nói của Động Sơn Trong sống, hãy tìm chết, hiện thành sắc và thanh 
của người nào đó đang nói tâm, nói tánh. Hoàn toàn bị giết chết bao gồm 
chết là một hay hai phần mười [chết không hoàn toàn]. Mặc dù sống là 
sống đầy đủ, nó không phải là chết biến thành sống. Nó là sống thoát lạc từ 
đầu đến cuối. 


Trong phật đạo, tổ đạo, đã có giáo lý về nói tâm, nói tánh. Điều này đã 
được tham cứu tường tận. Khi ông tham học điêu này thêm nữa, ông bị g7ế/ 
chết hoàn toàn, và hiện thành kinh nghiệm tìm sông. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 480 


Hãy biết rằng từ thời nhà Đường cho đến ngày nay đã có nhiều người 
không hiểu rằng nói tâm, nói tánh là phật đạo. Họ không quen với nói tâm, 
nói tánh trong giáo lý, tu tập, và giác ngộ. Kết quả, họ nói những câu nhằm 
lẫn. Thương thay! Họ nên được cứu độ từ giây phút trước đời này và sau 
đời này. 

Hãy để tôi nói rằng nói tâm, nói tánh là điểm thiết yêu của Bảy Phật. 

Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimnine), huyện Cát Điển 


(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên 
(Kangen) [1243J.”° 


*° Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 481 


50. ĐẠO CỦA CÁC PHẬT 
(Butsudö: Phật đạo) 


Huệ Năng, Cổ Phật Tào Khê, một hôm dạy chúng, “Từ tôi đến Bảy Phật, 
đêm được bôn mươi tô.” 


Khi chúng ta thương lượng câu nói này, có bốn chục vị phật kế từ Bảy 
Phật đến Huệ Năng. Khi ông đếm các phật và các tổ, ông đếm theo cách 
này. Nếu ông đếm theo cách này, Bảy Phật là bảy tổ. Ba mươi ba tổ là ba 
mươi ba phật. Những gì Huệ Năng nói là như vậy. Đây là lời dạy đích 
truyền của vị phật ấy. Những người thừa kế trực tiếp một mình đích truyền 
cách đếm này. 

Từ Phật Thích-ca-mâu-ni qua Huệ Năng có ba mươi bốn tổ. Sự thừa kế 
của các phật được truyền xuống cùng cách Đại Ca-diếp gặp Như Lai và 
Như Lai được Đại Ca-diếp. 

Cùng cách Phật Thích-ca-mâu-ni học với Phật Ca-diếp, các sư và đệ tử 
hiện hữu đến ngày này. Theo cách này chánh pháp nhãn tạng được “truyền 
từ người đến người. Huyết mạch của phật pháp chỉ là sự đích truyền này. 
Bởi vì phật pháp được đích truyền theo cách này, nó là sự kế thừa trực tiếp 
trao phó. 

Như vậy, dụng, tánh, của phật đạo, hiện diện không thiếu cái gì. Đây là 
được truyền từ Ấn Độ đến Trung Hoa một vạn tám ngàn dặm (/). Nó được 
truyền từ thời Phật đến ngày nay đã hơn hai ngàn năm. 


Những người không học điều này, không thấy đúng chánh pháp nhãn 
tạng, niết-bàn diệu tâm, đã được các phật và các tổ đích truyền. Họ gọi nó 
là “Thiền tông” một cách vô căn cứ. Họ gọi các tổ là Thiền tổ, và rồi xưng 
danh hiệu các sư là Thiền sư. Hoặc một vài người tự gọi họ là Thiền sinh 
hay Thiền gia. Những cái này là cành và lá có rễ trong những cái thấy sai 
lầm. : 

Ở Án Độ và Trung Hoa từ xưa đến hiện tại, không có cái tên “Thiền 
tông” như thế. Những người vô căn cứ tự ám chỉ họ theo cách này là những 
ma quỉ xâm phạm phật đạo, những kẻ thù không được các phật và các tô 
đón nhận. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 482 
Sách Lâm Gian Lục “5 của Thạch Môn nói: 


Bồ-đề-đạt-ma trước đi từ Lương đến Ngụy. Đến Tung Sơn, sư dựa tích trượng ở 
Thiếu Lâm. Sư chỉ im lặng ngôi nhìn vách. Đó không phải là học thiền định, 
nhưng vì người ta không thê hiểu được chủ ý của sư, họ xem việc ngồi của Bồ- 
đề-đạt-ma là học thiền định. 

Bây giờ Thiền định là phần của tất cả các hoạt động. Làm sao nó có thê che lấp 
hoàn toàn bậc thánh nhân này? Nhưng khi viết lịch sử, những người trong thời 
sư đặt sư vào dòng học thiền định, cùng với những hành giả cây mục tro tàn. 

Tuy nhiên, vị thánh nhân này không bao giờ bị giới hạn ở Thiền định, song sư 
không xa rời Thiền định. Ấy giống như Kinh Dịch phát xuất từ âm dương, song 
không xa lìa âm dương. 


Gọi Bồ-đề-đạt-ma Tổ thứ hăm tám là dựa vào gọi Đại Ca-diễp là Tổ thứ 
nhất. Bồ-đề-đạt-ma là Tổ thứ ba mươi lăm từ Phật Ty-bà-thi [Phật thứ nhất 
trong Bảy Phật], Thiền định của Bảy Phật và hăm tám thế hệ không nhất 
thiết cùng tận đạo giác ngộ. Vì lý do này, Thạch Môn nói, 7hiển định là 
phân của tất cả các hoạt động. Làm sao nó có thể che lấp hoàn toàn bậc 
thánh nhân này? 

Thạch Môn đã thấy một [chân] nhân đến một mức độ nào đó. Sư đã vào 
nội thất giáo lý của các tổ, nên sư đã có thê nói như vậy. Đây là một điều 
rất hiếm và khó gặp ở đất Trung Hoa Đại Tống vào những ngày này. Dù 
cho nó là Thiền định, ông không nên gọi mình là “Thiền tông.” Hãy thức 
ngộ rằng Thiền định không phải là toàn thê sự tu hành trong phật pháp. 

Do đó, những ai chủ ý gọi đạo lớn đích truyền từ phật đên phật là “Thiền 
tông” là chưa thấy, nghe, hay thừa kế trong phật đạo dù là trong mộng. 
Đừng nghĩ rằng có phật pháp nơi những người tự gọi họ là “Thiền Tông.” 
Ai đã bắt đầu tự gọi họ là “Thiền Tông”? Không một phật nào tổ nào tự gọi 
mình là “Thiền Tông.” Chỉ những ma Ba-tuần,”” ma vương, gọi nhóm của 
chúng là “Thiền Tông.” Những ai dùng tên của ma Ba-tuần thuộc về “Ma 
Tông” và không phải là con cháu của các phật tô. 


Trước vô sỐ chúng trên núi Linh Thứu, Thế Tôn giơ một hoa ưu-đàm 
lên và chớp mất. Toàn thê hội chúng im lặng. Một mình Đại Ca-diếp phá ra 
mỉm cười. Thế Tôn nói, “Tôi có chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm. 
Đây, cùng với chiếc y, trao cho Đại Ca-diếp.” 


3° Xem chú thích số 269, trang 358. 


3 Ma Ba-tuần (Ph.: Päpïyas). Thiên ma Ba-tuần hay Mara. Một loại ma cố quyến dụ và 
cản trở sự tu tập của Phật Thích-ca-mâu-ni và các đệ tử của ngài. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 483 


Những gì Thế Tôn trao cho Đại Ca-diếp là 76i có chánh pháp nhãn 
tạng, niễt-bàn diệu tâm. Không có ngữ lục nào ghi lời, “Tôi có Thiền tông. 
ấy trao cho Đại Ca- điếp. ” Ngài nói, cùng với chiếc y, nhưng không nói, 

“cùng với Thiền tông.” Như thế, trong khi Thế Tôn còn sống, người ta 
không nghe nói tên “Thiền tông.” 


Bồ-đề-đạt-ma, Tổ thứ nhất của Trung Hoa, một hôm dạy Huệ Khả, Tổ 
thứ hai: “Diệu đạo vô thượng của tất cả các phật là dụng công trong tu tập 
khó khăn và đau đớn trong những đại kiếp, chịu đựng những gì khó chịu 
đựng. Đừng cầu PhaU thừa với đức hạnh ít ỏI, trí tuệ nông cạn, hay tâm bất 
cần hay kiêu mạn.” 

Bồ-đề-đạt-ma cũng nói, “Pháp ấn của tất cả các phật không phải đạt 
được từ một người.” Tổ lại nói, “Như Lai trao phó chánh pháp nhãn tạng 
cho Đại Ca-diếp.” 


Những gì nói ở đây là diệu đạo vô thượng của tất cả các phật, chánh 
pháp nhãn tạng, và pháp ấn của tất cả các phật. Vào thời đó không có cái 
tên “Thiền Tông,” và không có những câu chuyện ám chỉ “Thiền Tông.” 

Chánh pháp nhãn tạng này được mặt đối mặt truyền bằng nhướng mày 
và chớp mắt. Nó được truyền và thọ nhận với thân, tâm, xương, và tủy. Nó 
được truyền và thọ nhận trước thân và sau thân. Nó được truyền và thọ 
nhận trong tâm và ngoài tâm. 


Cái tên “Thiền Tông” không nghe nói ở hội của đức Thế Tôn và Đại Ca- 
diếp. Cái tên “Thiền Tông” không nghe nói ở các hội của các Tổ thứ nhất 
và thứ hai của Trung Hoa. Cái tên “Thiền Tông” không nghe nói ở các hội 
của các Tổ thứ năm và thứ sáu của Trung Hoa. Cái tên “Thiền Tông” không 
nghe nói ở các hội của Thanh Nguyên và Nam Nhạc. Cái tên này đã được 
dùng khi nào và ai bắt đầu nó? Có thể một vài người học không thực sự là 
học nhân, và đã gian lận phá hoại và đánh cắp giáo lý, có thể đã bắt đầu 
dùng cái tên này. 

Về sau những người học lầm dùng tên “Thiền Tông” là làm hại cửa của 
các phật và các tổ, nó không được các phật và các tổ cho phép dùng. Nó 
khiến cho ông nghĩ rằng có một giáo lý gọi là “Thiền Tông” bên cạnh giáo 
lý của các phật và các tổ. Đây là con đường sai lạc bên ngoài giáo lý của 
các phật và các tổ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 484 


Các ông là con cháu của các phật và các tổ nên học xương, tủy, và bộ 
mặt của các phật và các tổ. Hãy tự ném mình vào đạo của các phật và các 
tô. Đừng lạc hướng vì điều này và học ngoại đạo. Mà các ông có được thân 
người và tâm là điều hiếm có, đó là quả của công phu trong đạo từ những 
thời xa xưa. Thọ nhận quả ân huệ này, đừng nhằm lẫn trở thành người học 
ngoại đạo; đây không phải là đền ơn các phật và các tổ. 


Gần đây, trên toàn đất Trung Hoa Đại Tống, những người trong các tông 
phái tầm thường đã nghe nói cái ngụy danh “Thiền Tông” này. Nhiều người 
bình thường nghe nói các ngụy danh “Thiền Tông,” “Đạt-ma Tông," hay 
"Phật Tâm Tông,” và bị bối rối. Đây là những tuyên bố vô căn cứ của 
những người chưa biết đạo lớn của các phật và các tô, và chưa thấy, nghe, 
hay chấp nhận rằng có chánh pháp nhãn tạng. Làm sao những người biết 
chánh pháp nhãn tạng gọi nhằm phật đạo bằng những cái tên này? 


Như thế, Thạch Đầu, Đại sư Vô Tế ở núi Nam Nhạc, lên tòa dạy chúng, 
“Pháp môn của chúng ta được truyên từ các phật quá khứ. Nó không liên 
quan gì với Thiên định hay công phu mà nó chỉ đi đên phật tri kiên.” 


Hãy biết rằng các phật tỔ, những người đã đích thực thọ nhận sự truyền 
từ Bảy Phật, nói đạo này. Lời nói Pháp môn của chúng ta đã được truyền 
từ các phật quá khứ hiện thành. Nhưng câu nói “Thiền Tông của chúng ta 
đã được truyên từ các phật quá khứ” không hiện thành. Không đơn độc tách 
riêng ra Thiền định hay công phu, người ta đạt đến phật tri kiến. Không loại 
ra công phu hay Thiền định, những gì đạt đến là phật tri kiến. 


Đây là trao phó Tói có chánh pháp nhãn tạng. Của chúng ta có nghĩa là 
Tôi có. Pháp môn có nghĩa là chánh pháp. Của chúng ta, Tôi có, và fúy của 
rồi là trao phó “Ông được” [như Bồ-đè-đạt- -ma nói]. 

Thạch Đầu là người thừa kế của Cao tổ Thanh Nguyên. Một mình sư 
vào thất của Thanh Nguyên. Đầu của sư đã được Huệ Năng, Cổ Phật Tào 
Khê cạo. Vì thế, Huệ Năng vừa là tổ và là cha của sư. Thanh Nguyên là sư 
huynh và là thầy của sư. Một mình Thạch Đầu là người tuyệt vời trong phật 
đạo và chiếm ngôi tổ. Sự đích truyền của phật đạo đến một mình Thạch 
Đầu. Quả và cành của chữ biện thành thì hoàn toàn ở bên kia chữ cổ của 
một cô phật, cái bây giờ thường hằng của một cổ phật. Hãy làm cho giáo lý 
của sư thành tròng mắt của chánh pháp nhãn tạng. Đừng so sánh Thạch Đầu 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 485 


với những sư khác. Những người không hiểu so sánh sư với Mã Tổ ở Giang 
Tây, nhưng so sánh như vậy là sai lầm. 

Như thế, hãy biết rằng phật đạo đã được truyền từ các phật quá khứ 
không gọi là Thiên định, như vậy làm sao có thể có cái tên “Thiền Tông”? 
Hãy hiệu rõ rằng dùng cái tên “Thiền Tông” là cực kỳ sai lầm. Những 
người vô minh cho răng có một “hữu tông” và một “không tông.” Họ cảm 
thấy xấu là không có một cái tên đặt biệt làm tông, giống như không có gì 
để học. Nhưng phật đạo không giống như thế. Nên quyết định rằng trong 
quá khứ không có cái tên “Thiền Tông” như thế. 

Tuy nhiên, những người thuộc các dòng tầm thường trong những lúc gần 
đây thì ngu và không biết giáo lý đích thực. Họ chưa thọ nhận sự truyền từ 
các phật quá khứ và nói sal, '“ Trong phật pháp, có năm tông và có những vị 
khác nhau.” Đây là đặc tính của giáo lý suy đồi. Chưa có một người hay 
nửa người đạp nát cái thấy này. Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật Thiên Đồng, 
lần đầu tiên, thương hại họ. Đây là cách sự vật đi với con người và giáo lý. 


Tiên sư Như Tịnh, lên tòa dạy chúng: “Ngày nay, người này người kia 
thường nói răng Vân Môn, Pháp Nhãn, Qui Ngưỡng, Lâm Tê, và Tào Động 
có giáo lý riêng. Đây không phải là phật pháp. Đây không phải là tô đạo.” 


Sự xuất hiện của lời nói như thế khó gặp được dù cho ngàn năm. Một 
mình Như Tịnh đã nói theo cách này. Trong mười phương khó được nghe 
nói như vậy. Chỉ trong hội chúng của sư toàn thê được nghe nó. Song, trong 
một ngàn tăng nhân [những người tu tập với sư], không có một người có tai 
đề nghe, hay mắt để thấy. Đã được cho như vậy, có người nào có khả năng 
nghe bằng toàn tâm, hay nghe bằng thân? Dù cho họ nghe nói bằng toàn 
thân và tâm của họ trong hàng tỉ kiếp, họ cũng không thê nắm lấy thân và 
tâm của Như Tịnh để nghe nó, ngộ nó, tin nó, và buông xả nó. 

Thương thay! Người trong mười phương của đất Đại Tống nghĩ rằng 
Như Tịnh có thê sánh vai với các trưởng lão của các tự viện của họ. Những 
người nghĩ như thế có mất, hay không? Một vài người trong bọn họ nghĩ 
rằng Như Tịnh có thê sánh vai với Lâm Tế hay Đức Sơn. Tôi sẽ nói răng 
những người đó chưa gặp Như Tịnh hay Lâm TẾ. 

Trước khi tôi chính thức lễ bái Như Tịnh, Cổ Phật, tôi đã cố gắng học 
thông suốt giáo lý tâm thâm sâu của “Năm Tông.” Nhưng sau khi tôi chính 
thức lễ bái Như Tịnh, tôi hiểu rõ rằng “Năm Tông” là gọi một cách vô căn 
cứ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 486 


Vì thế, khi phật pháp hưng thịnh ở Trung Hoa, không có chỉ danh “Năm 
Tông,” và không có cô đức nào thuyết giảng giáo ly, dùng cái tên “Năm 
Tông.” Sau khi phật pháp trở nên nông cạn và suy đồi, cái tên “Năm Tông” 
xuất hiện một cách vô căn cứ. Đây là vì những người chếnh mảng tham cứu 
và không thâm mật trong công phu tu đạo. 

Những người tìm pháp tu chân thực trong đạo của mây và nước không 
nên cho nó bất cứ ý nghĩ nào cũng không nên nhớ những dị biệt trong 
phong cách dạy. Với Ba Huyền, 3 Ba Yếu,“ ” Bốn Liệu Giản, `” Bốn Chiếu 
Dụng,'”' Chín Đai ?” cũng vậy. Cũng có thể nói như thế với Ba Câu, `” 
Năm Vị, và Mười Trí Đồng Thực." 

Lời của Ông Lão Thích-ca-mâu-ni không bị nhốt trong những định 
nghĩa hạn hẹp như thế, không được xem là vĩ đại. Những lý thuyết như thế 
không thấy nói hay nghe ở Thiếu Lâm hay Tào Khê. Buồn thay! Những 


33 gạ Huyền (Tam Huyền). Giáo pháp của Lâm Tế: (1) Thể trong huyền, (2) Câu trong 


huyền, (3) Huyền trong huyền. Có ghi trong Lâm Tế Thiền Sư Ngữ Lục. 

3 gạ Yếu (Tam Yếu): Cách xếp loại lời nói của Lâm Tế: (1) Lời nói không chủ ý. (2) Lời nói 
đưa một ngàn người học vào chỗ thâm sâu. (3) Lời nói ở bên kia ngôn từ. 

3° gốn Liệu Giản (Tứ Liệu Giản). Bốn cách tiếp dẫn học nhân của Lâm Tế Nghĩa Huyền: (1) 
Có khi đoạt người chẳng đoạt cảnh. (2) Có khi đoạt cảnh chẳng đoạt người. (3) Có khi 
đoạt cả người lẫn cảnh. (4) Có khi chẳng đoạt cả hai, người và cảnh. 

3° Bốn Chiếu Dụng (Tứ Chiếu Dụng). Là một giáo pháp khác của Lâm Tế nói về cách hướng 
dẫn đệ tử của thầy: (1) chiếu trước, dụng sau. (2) dụng trước, chiếu sau. (3) chiếu, dụng 
đồng thời. (4) chiếu, dụng không đồng thời. Cũng có ghi trong Lâm Tế Thiền Sư Ngữ Lục. 
3* Chín Đai (Cửu Đới). Giáo pháp của Phù Sơn Pháp Viễn (Fushan Fayuan), người thừa kế 
pháp của Diệp Huyền Qui Tĩnh (Shexuan Guixing), tông Lâm Tế. (1) Kho tàng chánh pháp. 
(2) Kho tàng phật pháp. (3) Thâm nhập thực tướng. (4) Các pháp (sự vật). (5) Tương tác 
của các pháp và thực tướng. (6) Uốn cong và treo lửng. (7) Bao gồm kỳ diệu (8) Kim vàng 
và hai sợi xích. (9) Bình thường hằng ngày. 

3 Bqạ Câu (Tam Cú). Ba câu nói lên đại cương yếu tánh của Thiền. Được dạy một cách 
riêng biệt bởi các sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, Nham Đầu Toàn Hoát, Phần Dương Thiện 
Chiêu, Vân Môn Văn Yển, và Thái Bình Huệ Cần. 

3 Năm Vị (Ngũ Vị). Giáo pháp của Động Sơn Lương Giới về cách hiểu thực tướng, gồm 
hai yếu tố: Chính và thiên. Chính, nghĩa đen là đúng hay đứng thẳng, ở đây có thể dịch là 
nhất thể, thực, tổng quát, đầy đủ, phổ biến, tỉnh thần, hay tuyệt đối. Thiên, nghĩa đen là 
vị kỷ, phiến diện, có thể giải thích là phân biệt, hiển nhiên, đặc biệt, từng phần, cá biệt, 
hiện tượng, hay tương đối. Giáo lý căn bản của Động Sơn gồm có: (1) Thiên trung chính, 
(2) Chính trung thiên, (3) Chính trung lai, (4) Thiên trung chí và (5) Kiêm trung đáo. 

3 Mười Trí Đồng Thực hay Thập Đồng Thực Trí. Mười loại trí cho Thiền sư hướng dẫn 
người học của Phần Dương Thiện Chiêu (Fenyang Shanzhao). (1) Đồng nhất giữa thầy và 
trò. (2) Đồng đại sự. (3) Học toàn bộ với tất cả các pháp [hiện tượng]. (4) Đồng chân trí. 
(5) Đồng đại tri. (6) Đồng hiện thân [của phật tánh]. (7) Cùng chung được và mất [trong tu 
tập]. (8) Chia xẻ sống và chết. (9) Chia xẻ tiếng nói. (10) Vào bất nhị. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 487 


người đầu trọc chưa nghe pháp trong thời đại suy đồi này trong thân tâm có 
con mắt vô minh đương nhiên nói những điều như thế. Những người là con 
cháu của các phật tổ không nên nói theo cách â ấy. Những lý thuyết gây bồi 
rồi như thế như các lý thuyết này chưa bao giờ nghe nói ở chỗ của các phật 
tổ. 

Những kẻ nịnh hót trong những thời gian sau này không nghe toàn bộ 
những lời nói trong phật pháp và không có sự tin tưởng đầy đủ lời của các 
tô. Họ vô minh về bản ngã, trở nên kiêu hãnh về những gì họ đã học được 
chút ít, và lập ra cái tên “Năm Tông.” Từ khi những cái tên nầy được lập 
thành, những người học thơ ngây ngừng học đạo theo đuôi đến tận gốc và 
nhằm theo đuổi cành nhánh. Họ không có tỉnh thần mong ước cái xưa, và 
sự tu tập của họ pha trộn với các đường thế gian. Ngay cả các thầy thế tục 
cũng khiến trách sự chú ý đến các đường thế gian. 


Văn Vương”” hỏi Thái Công,”” “Khanh nỗ lực tiến cử người hiền, 
nhưng chưa có kết quả. Thiên hạ còn nhiễu loạn thêm. Nguyên nhân nhiễu 
loạn này là do đâu?” 

Thái Công đáp, “Nếu vương gia mướn người hiền mà không dùng họ, 
đó chỉ là mướn danh nên không được quả.” 

Văn Vương nói, “Lỗi ở chỗ nào?” 

Thái Công nói, “Lỗi là thuận theo những gì người trong thiên hạ ngưỡng 
mộ mà không thuận theo đạo lý.” 

Văn Vương nói, “Thuận theo những gì người trong thiên hạ ngưỡng mộ 
có nghĩa là gì?” 

Thái Công nói, “Nếu vương gia lắng nghe những gì thường dân ngưỡng 
mộ, vương gia xem trí tuệ chăng phải trí tuệ, tri thức chẳng phải tri thức, 
trung thành chăng phải trung thành, tin tưởng chẳng phải tin tưởng. Nếu 
vương gia xem những người được thiên hạ xem là hiên trí là hiền trí, và 
xem những. người bị thiên hạ phê bình là không có khả năng là không có 
khả năng, rồi những người tiên tiến trong quần chúng và những người thối 


3° Văn Vương. Khoảng t.k. 11 trước C.N., Trung Hoa. Tây Bá hầu Cơ Xương, Trung Hoa. 


Tây bá hầu là danh hiệu đứng đầu của các chúa chư hầu ở tây Trung Hoa. Sau khi Văn 
Vương mất, con trai là Vũ Vương đánh bại đế quốc Ân và lập ra nhà Châu. Thụy là Châu 
Văn Vương. 

3°” Thái Công. Tên Lã Vọng còn gọi là Khương Tử Nha. Khoảng t.k. 11 trước C.N. Giúp Văn 
Vương, rồi giúp con trai của Văn Vương là Vũ Vương đánh bại đế quốc Ân. Về sau lập ra 
nước Tề trong nhà Châu. Tác giả của cẩm nang quân sự Lục Thao (Liutao). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 488 


lui trong quần chúng. Đương nhiên, những người hung ác lập thành phe 
nhóm và lấn át những người hiền trí; những người hầu cận trung thành và 
vô tội bị giết, và những người hầu cận hung ác đầy chức vị với hư danh. 
Đây là cách thiên hạ trở nên nhằm lẫn hơn và tại sao đất nước không thể 
tránh hỗn loạn.” 


Như thế, một người thế tục lo phiền vì xã hội hỗn loạn. Những người 
con của Phật nên lo phiền vì sự hỗn loạn trong phật pháp và phật đạo. 
Nguyên nhân của hỗn loạn nằm trong sự chú ý ý sai lâm lời nói của người thế 
gian. Nếu ông lắng nghe những gì người thế gian ngưỡng mộ, ông không 
thể đạt được chân trí tuệ. Nếu ô ông muôn đạt được chân trí tuệ, ông có năng 
lực phản chiếu quá khứ và nhìn thấy tương lai. 

Những người được người thế gian ngưỡng mộ không nhất thiết là những 
người trí hay hiền. Những người bị người thế gian phê bình không nhất 
thiết là những người trí hay hiền. Tuy nhiên, hãy xem, và không nhằm lẫn 
những người trí mà bị phê bình với những người giả dối mà được tôn vinh. 
Không dùng người trí là sự mắt mát của quôc gia. Nâng cao những người 
không có khả năng là sự hồi tiếc của quốc gia. 

Ngày nay duy trì những cái tên của “Năm Tông” là sự sai lầm của người 
thế gian. Có nhiều người theo tập tục thế gian này, nhưng có ít người biết 
tập tục thế gian này chỉ là tập tục thế gian. Ông có thê xem những người 
hướng dẫn người thế gian là thánh nhân, nhưng những người theo những 
con đường của người thế gian thì cực kỳ ngu ngôc. Làm sao họ có thể biết 
được chánh giáo của Phật? Làm sao họ có thê trở thành phật và tổ? 

Giáo lý đã được trực truyền từ Bảy Phật. Làm sao nó có thê giống như 
Năm Phần của Luật Tông được thiết lập ở Ấn Độ bởi những người tùy 
thuộc vào văn tự và giải thích ý nghĩa của chúng? Như vậy, hãy biết răng 
các tổ xem chân mạng của phật pháp là chân mạng chưa bao giờ nói răng 
có nhiều cửa như thế như “Năm Tông.” Những người nghĩ rằng trong phật 
đạo có “Năm Tông” thì không phải là những người thừa kế đích thực của 
Bảy Phật. 


Như Tịnh dạy chúng, “Trong những năm gần đây đạo của các tổ đã bị 
phê và có nhiêu nhóm ma và súc sinh. Họ thường bàn những vị khác nhau 
của Năm Nhà. Xâu hô thay! Xâu hô thay!” 


Như thế chúng ta biết rằng hăm tám tổ ở Ấn Độ và hăm hai tổ ở Trung 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 489 


Hoa chưa bao giờ thuyết giảng những khác nhau của “Năm Tông.” Tắt cả 
các tổ có điểm chung này. Những người bàn luận “Năm Tông” và nói rằng 
mỗi tông có giáo lý riêng của nó làm người thế gian lẫn lộn, đo sự ít học và 
cái hiểu nông cạn của họ. Nếu các phật thiết lập đạo riêng của mình trong 
phật đạo, làm sao phật đạo có thê đến được ngày này? Đại Ca-diếp có thể 
đã trở thành độc lập. A-nan đã có thể trở thành độc lập. Nếu trở thành độc 
lập là chánh đạo, phật pháp đã diệt ở Ấn Độ. 

Ai ước mong giáo lý xưa nếu mọi người trở nên độc lập? Ai có thể phân 
biệt đích thực với không đích thực trong giáo lý nếu mọi người trở nên độc 
lập? Nếu không phân biệt đích thực và không đích thực, ai có thể phân biệt 
được phật pháp với những gì không phải phật pháp? Nếu ông không hiểu 
nghĩa của điều này, không thể gọi nó là phật đạo. 

Những cái tên của “Năm Tông” không thành lập khi tổ của mỗi tông vẫn 
còn sống. Sau khi các tổ được xem là những người sáng lập của “Năm 
Tông” viên tịch, các dòng đệ tử tầm thường mắt không sáng và chân không 
thê bước đi bắt đầu dùng các tên này mà không hỏi thầy họ, trái với các tổ 
của họ. Điều này rõ ràng và mọi người đều biết. 


Qui Sơn, Thiền sư Đại Viên ở Qui Sơn, là một người thừa kế pháp của 
Bách Trượng, Thiền sư Đại Trí. Sư sông trên núi Qui Sơn khi Bách Trượng 
còn sông. Qui Sơn không bao giờ nói răng nên gọi phật pháp là “ “Tông Qui 
Ngưỡng” [Tông Qui Sơn và Ngưỡng Sơn]. Bách Trượng cũng không nói 
rằng sư nên ở trên Qui Sơn và gọi giáo lý của sư là “Tông Qui Ngưỡng.” 
Qui Sơn cũng như thầy của sư cũng không nói về giáo lý ấy theo cách này. 
Như thế, hãy biết rằng đây là một cái tin vô căn cứ. 

Đừng nhìn Ngưỡng Sơn như một người phạm tội, mặc dù “Tông Qui 
Ngưỡng” một phần mang tên SƯ. Nếu sư cần gọi nó theo tên mình, sư sẽ 
làm như vậy. Nhưng vì không cần, sư không gọi nó theo tên mình trong quá 
khứ, sư cũng không làm như vậy trong hiện tại. 

Không có cái tên như “Tông Tào Khê,” “Tông Nam Nhạc,” “Tông 
Giang Tây,” hay “Tông Bách Trượng.” Qui Sơn không khác với Huệ Năng 
ở Tào Khê. Sư không vượt qua Huệ Năng. Sự thực, sư còn chưa đến gần 
được Huệ Năng. 

Một chữ hay nửa câu Qui Sơn nói không nhất thiết đều được quảy trên 
một cây gậy với Ngưỡng Sơn. Nếu ông thiết lập tên của tông, ông nên gọi 
nó là “Tông Qui Sơn” hay “Tông Đại Qui Sơn.” Nhưng không có lý do và 
căn cứ nào đề gọi nó là “Tông Qui Ngưỡng.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 490 


Nếu gọi nó là “Tông Qui Ngưỡng” là thích hợp, họ đã làm thế khi hai sư 
còn sống. Nhưng họ đã không gọi tên nó trong khi họ còn sống. Tại sao họ 
không làm thế? Những người nghịch lại cha và tổ tiên của họ và gọI giáo lý 
của họ là “lông Qui Ngưỡng,” mặc dù không có cái tên như thê trong khi 
hai sư còn sống, là những con cháu bất hiểu. Đây không phải là bản ý của 
Qui Sơn hay trực ý của Ngưỡng Sơn. Không có sự đích truyền nào như thế 
từ các chân sư. Rõ ràng là những cái tên này do những người nhằm lẫn tạo 
ra một cách vô căn cứ. Đừng làm nó lan rộng nó ra mười phương. 


Lâm Tế, Đại sư Huệ Chiếu, đã bỏ cửa nhà giảng kinh và trở thành đệ tử 
của Hoàng Bá. Sư bị Hoàng Bá đánh bằng gậy ba lần; cộng tất cả sáu chục 
gậy. Sư đến tham học với Đại Ngu và chứng ngộ. VỀ sau, sư trở thành trụ 
trì chùa Lâm Tế ở Trấn châu. 

Khi sư không làm chủ đầy đủ tâm của Hoàng Bá, sư không nói một câu 
nửa câu về hiệu quả phật pháp mà sư đã thừa kế nên gọi là '“Tông Lâm Tế.” 
Sư cũng không chỉ nó bằng cách giơ năm tay hay cầm phát tử. Tuy nhiên, 
những người học thuộc hạng tầm thường, không bảo vệ sự thành tựu của 
thầy họ trong phật pháp, sai lầm phát khởi cái tên “Tông Lâm Tế.” Đúng 
hơn, họ nên làm những gì hợp với đời sống hằng ngày của Lâm TẾ. Vì điều 
này không đi ngược lại đạo của Hoàng Bá, họ nên kiêng phát khởi cái tên 
như thê. 

Sự thực, khi Lâm Tế sắp tịch, sư trao phó cho Tam Thánh, người về sau 
trở thành Thiền sư Huệ Nhiên, nói, “Sau khi ta tịch, đừng để chánh pháp 
nhãn tạng của ta bị diệt.” 

Tam Thánh nói, “Làm sao con để cho chánh pháp nhãn tạng của hòa 
thượng bị diệt được?” 

Lâm Tế nói, “Ai biết được chánh pháp nhãn tạng của ta đến con lừa mù 
này bị diệt?” 

Thầy và đệ tử nói với nhau như vậy. Lâm Tế không nói, “Đừng để Thiền 
Tông của ta bị diệt,” “Đừng để Tông Lâm Tế của ta bị diệt,” hay “Đừng để 
tông của ta bị diệt.” Đúng là sư chỉ nói, Đừng để chánh pháp nhãn tạng của 
ta bị diệi. Hãy. biết rõ rằng không nên gọi đạo lớn do các phật và các tổ đích 
truyền là “Thiền Tông” hay “Lâm Tế Tông.” 


Như vậy, đừng bao giờ gọi nó là “Thiền Tông.” Dù cho đi là tánh của 
chánh pháp nhãn tạng, nó được trao phó theo cách này. Đền con lừa mù này 
bị diệt là sự trao phó đích thực. 47 biếf được? Bên trong cửa của Lâm Tê, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 491 


chỉ có Tam Thánh. Không sư huynh hay sư đệ nào của sư đồng bậc với sư — 
đây là làm sao họ được xêp hàng dưới cửa số sáng. 

Câu chuyện của Lâm Tế và Tam Thánh là câu chuyện của các phật tổ. 
Sự trao phó của Lâm Tế bấy giờ là sự trao phó ngày xưa trên núi Linh 
Thứu. Như thế, rõ ràng ông không nên dùng cái tên “Tông Lâm TẾ.” 


Vân Môn, Đại sư Khuông Chân, một thời tham học với Trần Tôn Túc. 
Như thế, sư là cháu trong đạo của Hoàng Bá. Về sau sư thừa kế Tuyết 
Phong, người không bảo sư gọi chánh pháp nhãn tạng là “Tông Vân Môn.” 
Nhưng không biết rằng “Tông Qui Ngưỡng” và “Tông Lâm Tế” là những 
cái tên vô căn cứ, đệ tử của sư phát khởi cái tên “Tông Vân Môn.” Nếu nỗ 
lực của Vân Môn là phải thiết lập một tông mới, không thê chấp nhận nó là 
thân và tâm của phật pháp. Kết hợp sư với cái tên của tông thì giống như 
xem hoàng đề là người của hạng khiêm tốn. 


Đại sư Pháp Nhãn ở viện Thanh Lương là người thừa kế của Địa Tạng 
và cháu trong pháp của Huyền Sa. Giáo lý của sư không có lỗi lầm. “Đại 
Pháp Nhãn” là danh hiệu chính thức của sư. Sư không nói một chữ trong 
một ngàn chữ, hay một câu trong một vạn câu, đề chỉ rằng chánh pháp nhãn 
tạng nên gọi tên theo tên sư, sư cũng không phát khởi một “Tông Pháp 
Nhãn.” Tuy nhiên, đệ tử của sư đã phát khởi cái tên “lông Pháp Nhãn.” 
Nếu Pháp Nhãn dạy vào lúc này, sư sẽ cắt đứt cái tên vô căn cứ “Tông 
Pháp Nhãn.” Pháp Nhãn đã viên tịch, và không ai có thê sửa lại cái lỗi tai 
hại này. Dù một ngàn hay một vạn năm sau, những người muốn hiếu đạo 
với Thiền sư Pháp Nhãn không nên dùng cái tên này. Không làm như thế là 
cách tốt nhất đề tỏ hiểu đạo. 

Sự thực, Vân Môn và Pháp Nhãn là cháu của Cao tổ Thanh Nguyên, 
xương của đạo và tủy của phật pháp được truyền từ vị tổ này. 


Cao tổ Động Sơn, Đại sư Ngộ Bồn, thừa kế pháp từ Vân Nham. Vân 
Nham là người thừa kế đích thực của Dược Sơn. Dược Sơn là người thừa 
kế đích thực của Thạch Đầu. Thạch Đầu là người thừa kế duy nhất của Cao 
tổ Thanh Nguyên. Không có hai hay ba người sánh vai, Thạch Đầu một 
mình đích truyền đạo thành tựu. Chân mạng của phật đạo tồn tại ở Trung 
Hoa nhờ vào Thạch Đầu, người đích thực truyền pháp một cách đầy đủ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 492 


Thanh Nguyên truyền bá giáo lý của Huệ Năng ở núi Thanh Nguyên khi 
chính Huệ Năng đang dạy. Huệ Năng để Thanh Nguyên xuất hiện trong thế 
gian và để thế gian thấy và nghe sư trong khi chính mình còn sống. Thanh 
Nguyên là người thừa kế đích thực của những người thừa kế đích thực, cao 
tổ của các cao tổ. Về sự tham học và sự xuất hiện của sư trong. thế gian, 
không ai có thể sánh với sư. Song, ngay cả những người không thê sánh với 
sư vào thời ấy cũng xuất chúng. Những người học đạo nên biết điều này là 
một đặc điểm. 


Huệ Năng, Cổ Phật Tào Khê, dạy người và thần vào lúc nhập bát niết- 
bàn. Vào dịp đó, Thạch Đầu đến gần và hỏi Huệ Năng sư nên học với thầy 
nào. Huệ Năng nói, “Hãy đi gặp Thanh Nguyên.” Huệ Năng không nói 
“Hãy đi gặp Hoài Nhượng [Nam Nhạc].” Như thế, chánh pháp nhãn tạng 
của các phật xưa đã được truyền bởi một mình Thanh Nguyên. Dù cho 
Thanh Nguyên và Nam Nhạc được công nhận là những đệ tử xuất chúng, 
cả hai đều đắc đạo, Thanh Nguyên là đệ tử đích thực duy nhất. Huệ Năng 
xác nhận đệ tử Thanh Nguyên của sư là người thừa kế sư. Như thế Huệ 
Năng trở thành cha của Thanh Nguyên khi Thanh Nguyên là người thừa kế 
của sư. Như vậy, Thanh Nguyên được tủy là rõ ràng. Sự thừa kế tổ giáo 
đích thực đã rõ ràng. 

Là người thừa kế, đời thứ tư từ Thanh Nguyên, Động Sơn đích thực thừa 
kế chánh pháp nhãn tạng và mở con mắt niết-bàn điệu tâm. Khác hơn nữa, 
không có sự truyền hay tông. Sư không bao giờ dạy chúng, hoặc với nắm 
tay hay nhướng mắt, mà họ có thê tự gọi mình là “Tông Tào Động.” Hơn 
nữa, vì trong các đệ tử của sư không có hạng tầm thường, không một đệ tử 
nào gọi nó là “Tông Tào Động,” hãy đề yên “Tông Tào Động.” 

Cái tên “Tông Tào Động” dường như là sự kết hợp của Động Sơn và 
Tào Sơn. Nếu vậy, cũng nên thêm Vân Cư và Đồng An vào. Vân Cư là đạo 
sư của người và thần, còn đáng tôn kính hơn Tào Sơn. Tôi giả sử rằng 
Động Sơn là người có thể sánh vai với với họ. Ấy giống như mây bồng 
bênh che phủ thế giới bên dưới mặt trời sáng. 


Tiên sư Như Tịnh nói, “Mặc dù có một sô người trong tât cả mười 
phương lên tòa sư tử và được xem là thây của người và thân, không có 
người nào hiêu phật pháp.” 


Như thế, họ [những ngụy sư như thế] thiết lập giáo lý của “Năm Tông” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 493 


và ứ lại với câu trên đầu câu. Họ thực sự là kẻ thù của phật tổ. 

Đôi khi phái Hoàng Long, Thiền sư Huệ Nam,” bị gọi là Tông Hoàng 
Long,” nhưng người ta sớm biết sự sai lầm ấy. 

Sự thực, khi đức Thế Tôn còn tại thế, ngài không gọi giáo lý của ngài là 
“Tông Phật,” “Tông Linh Thứu,” hay “Tông Rừng Kỳ Viên.” Ngài không 
gọi nó là “lông Tâm Ta” hay “Tông Tâm Phật.” Ngài đã gọi nó là “Tông 
Tâm Phật” trong bài pháp nào? Vậy thì tại sao người ngày nay gọi nó là 
“Tông Tâm Phật”? Vì lý do gì đức Thế Tôn gọi giáo lý theo tâm ngài? Làm 
sao giáo lý là “tâm””? 

Nếu phải có một “Tông Tâm Phật,” nên có một “Tông Thân Phật,” 
“lông Mắt Phật,” “Tông Tai Phật,” hay “Tông Mũi và Lưỡi Phật.” Nên có 
một “Tông Tủy Phật,” “Tông Chân Phật,” hay “Tông Đất Phật.” Nhưng 
không có cái nào trong những cái này. Vì thể, hãy biết rằng “Tông Phật 
Tâm” là một cái tên ngụy tạo. 

Khi Phật Thích-ca-mâu-ni lãnh hội rộng rãi thực tánh của tất cả các pháp 
trong đất phật mười phương, và dạy trong đất phật mười phương, ngài 
không nói rằng ngài đã thiết lập một tông trong đất phật mười phương. Nếu 
cái tên “tông” ở trong giáo lý của các phật tổ, nó nên hiện hữu trong đất 
phật. Nếu nó ở trong đất phật, cái tên ấy sẽ hình thành một phần các bài 
pháp của đức Phật. Nhưng nó không ở trong đó, vì thế chúng ta biết rằng 
cái tên “tông” không phải là một phần đồ trang bị của đất phật. Các tổ 
không nói cái tên “tông,” vì thế chúng ta biết rằng nó không phải là một 
trong những đồ trang bị trong nhà các tổ. Đây không những khiến cho 
người ta buồn cười và bị tất cả các phật cắm mà còn bị cái ta cười nhạo. 
Hãy kiêng dùng những cái tên này. Đừng nói có Năm Nhà trong giáo lý của 
Phật. 


Về sau, có một kẻ trẻ con gọi là Trí Thông.” Ông ta góp nhặt một hai 
câu nói của các tô. Ông ta nói về giáo lý của Năm Nhà và gọi đó là Nhân 


s. Hoàng Long Huệ Nam (H.Huanglong Huinan, Nh.: Õryù Enan). 1002-19, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Thạch Sương Sở Viên (Shishuang Chuyuan), tông Lâm Tế. Giáo lý 
của sư sử dụng công án hưng thịnh ở núi Hoàng Long (Giang Tây). Được xem là người 
sáng lập phái Hoàng Long của Tông Lâm Tế. Thụy của sư là Thiền sư Phổ Giác (Pujiao). 

3 Trí Thông (H.: Zhicong, Nh.: Chisö). Khoảng t.k. 12, Trung Hoa. Cũng có tên là Huệ Viễn 
Trí Chiêu (Huiyuan Zhizhao). Người thừa kế pháp của Zhuoweng Ruyan [?], tông Lâm Tế. 
Viếng các tự viện trong hai mươi năm và viết Nhân Thiên Nhãn Mục (Con Mắt của Người 
và Trời), gồm 6 quyển, sưu tập yếu nghĩa của các nhà Thiền tông. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 494 


Thiên Nhãn Mục. Những người không hiểu điều này và một vài người trong 
bọn họ là những người mới bắt đầu hay những người học chưa trưởng 
thành nghĩ răng nó là đích thực và giấu sách ấy trong áo họ. Nó không phải 
là “con mất của người và trời,” mà nó làm đui mắt của người và trời. Làm 
sao nó có năng lực bao trùm hết kho tàng con mắt chánh pháp? 

Bản văn này, Nhán Thiên Nhãn Mục, đã được ông tăng cụ thọ Trí Chiêu 
biên tập ở chùa Vạn Niên, núi Thiên Thai, vào tháng mười hai, năm thứ 
mười lăm niên hiệu Thuần Hi (Chunzhi, 1188). Sách này viết xong gần 
đây, nhưng có thể chấp nhận nêu những tuyên bố ấy là đúng. Tuy nhiên, tác 
phẩm của ông ta vừa nhằm lẫn vừa vô minh. Không có con mắt tham cứu 
hay con mắt tu tập, chưa kế con mắt thấy các phật tô. Không nên dùng bản 
văn này. Người biên soạn không có trí sáng như tên ông ta ám chỉ: đúng 
hơn ông ta ngu và mù. Ông ta tập hợp lời của những người không biết hay 
không gặp chính họ, và ông ta không kết tập lời của các bậc chân nhân. Vì 
thế chúng ta biết rằng ông ta không nhận biết chân nhân. 

Những người học kinh điển ở Trung Hoa có khuynh hướng nói về các 
tông phái, bởi vì họ thích so sánh giữa họ với nhau. Nhưng chánh pháp 
nhãn tạng của các phật tô đã được trao phó từ người thừa kế đến người thừa 
kế. Không có cách nảo so sánh nó, và không có gì có thể nhằm lẫn với nó. 

Tuy nhiên, những vị trưởng lão không cân thận ngày nay dùng một cách 
vô căn cứ tên của các tông đê có tự thiết lập mình mà không quan tâm đến 
phật đạo. Phật đạo không phải là phật đạo của họ. Nó là phật đạo của tất cả 
các phật và các tổ. Nó là phật đạo của phật đạo. 


Thái Công nói với Văn Vương, “Thiên hạ không phải là thiên hạ của 
một người; thiên hạ là thiên hạ của thiên hạ.” 


Ngay cả một người thế tục cũng có trí tuệ như thế và lời nói như thế. 
Các ông, những người con trong nhà của các phật và các tổ, không nên đề 
cho sự vô minh của mình ám chướng đạo lớn bằng cách gọi tên mình theo 
một tông phái một cách vô căn cứ. Chuyện ấy buồn cười. Nếu các ông làm 
thế, các ông không phải là người của phật đạo. 

Nếu có tên tông, đức Thế Tôn đã dùng cho mình. Nhưng ngài không 
dùng. Làm sao ông là con cháu của ngài có thể làm như thế sau khi ngài 
nhập bát niết-bàn? Ai thiện xảo hơn Thế Tôn? Không ai cả. Tạo ra một cái 
tên như thế không có công đức. Nếu ông đi ngược lại đạo đích thực của các 
phật tổ, và tự lập tông, làm sao có con cháu của các phật có thể xem tông 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 495 


của ông là tông của họ? Hãy phản chiếu quá khứ và nghĩ về hiện tại, và 
không tạo sai lầm. 

Những ước muốn duy nhất của các vị đệ tử của đức Thế Tôn, những 
người bị bỏ lại phía sau, không khác một sợi lông với ngài, đã như thế nào 
khi ngài con tại thế, quan tâm đến chuyện không đạt được một phần triệu 
của ngài, hoan hỉ khi đến, và không đi ngược lại ý ngài. Như thế, hãy 
nguyện thấy và gặp đức Thế Tôn từ lân sinh này đến lần sinh khác và nghe 
lời dạy của ngài. 

Chống lại giáo lý của đức Thế Tôn, đã ban cho khi ngài còn tại thế, và 
thiết lập tên của một tông, thì không phải là đệ tử của Như Lai hay con 
cháu của các tổ. Đó còn tệ hơn là phạm một trọng tội. Những hành giả tu 
tập pháp chênh mảng đối với sự giác ngộ vô thượng của Như Lai và tự gọi 
mình băng tên tông riêng của họ là coi nhẹ, và làm ngơ các sư của quá khứ. 
Ấy là thiếu niềm tin vào công đức của đức Thế Tôn trong những ngày ngài 
còn tại thế. Không có phật pháp trong nhà của những người như thế. 

Vì lý do này, về mặt thừa kế đích thực trong việc học phật, đừng cô học 
tên của các tông. Những gì các phật và các tổ trao phó và đích thực truyền 
là chánh pháp nhãn tạng, sự giác ngộ vô thượng. Tất cả pháp thuộc về các 
phật tổ đã được các phật trao phó. Không có pháp mới dư thừa. Đây là 
xương của pháp và tủy của đạo. 


Đã trình với hội chúng chùa Cái Phong (Yoshimin©), huyện Cát Điển 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào ngày mười sáu, tháng chín, năm thứ 
nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kagen) [1243J.“ 


3° Anh dịch: Mel Weitsman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 496 


51. THỰC TƯỚNG CỦA TÁT CÁ CÁC PHÁP 
(Shohö Jissö: Chư pháp thực tướng) 


Hiện thành phật tổ là kinh nghiệm rốt ráo thực tướng. Thực tướng là tất cả 
các pháp (sự vật). Tất cả các pháp là thực tướng như thế; bản tánh như thế; 
thân như thế; tâm như thế; thế giới như thế; mây và mưa như thế; đi, đứng, 
ngồi, và nằm như thế; buồn, vui, động, và tĩnh như thế; tích trượng và phất 
tử như thế; cầm hoa lên và mỉm cười như thế; thừa kế pháp và thọ ký như 
thể; học và công phu đạo như thế; tính thanh tịnh của tùng và các đốt của 
tre như thế. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói [trong Kinh Pháp Hoa]:'®" 


Chỉ phật với phật có thể chứng nghiệm hoàn toàn thực tướng của tất cả các 
pháp. Cái gọi là zát cả các pháp là tướng như thế, tánh như thế, lực như thế, tác 
như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, rễ cành và rốt 
ráo như thế. 


Lời của Như Lai rễ cành và rốt ráo như thể là lời tự nói về thực tướng 
của tất cả các pháp, lời tự nói của tất cả các sư. Ấy là học cùng nhau như là 
một, bởi vì học không khác hơn học cùng nhau như là một. 

Chỉ phật với phật là thực tướng của tất cả các pháp. Thực tướng của tất 
cả các pháp là chỉ phát với phật. Chỉ phái là tắt cả các pháp. Và phật là tắt 
cả các pháp. Khi ông nghe các chữ tắt cả các pháp, đừng cho rằng nó là 
một hay nhiều. Khi ông nghe chữ /c zzớng, đừng học nó như là không 
hay bản tánh. 7c tướng là chỉ phật; thực tướng là với phát. 

Có thể chứng nghiệm là chỉ phật; hoàn toàn là với phật. Tất cả các pháp 
là tất cả các pháp là chỉ phật. Thực tướng là với phật. Khi tất cả các pháp là 
tất cả các pháp, chúng được gọi là chỉ phật. Khi tất cả các pháp là thực 
tướng, chúng được gọi là với phát. 

Như thế, khi tất cả các pháp là tất cả các pháp, có thực tướng như thế, 
bản tánh như thế. Khi thực tướng là thực tướng, có thực tướng như thế, bản 
tánh như thế. Cái chỉ phật với phật đó xuất hiện ở thế gian là nói, tu, và ngộ 
thực tướng của các pháp. Nói là có thể chứng nghiệm hoàn toàn. Mặc dù 
hoàn toàn, nó là có thể chứng nghiệm, bởi vì nó chẳng phải đầu, giữa, và 
cuối; nó là thực tướng như thế, bản tánh như thế. Như thế, nó được miêu tả 


3° Phẩm Phương Tiện. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 497 


là “tốt ở đầu, giữa, và cuối.” 

Có thể chứng nghiệm hoàn toàn là thực tướng của tất cả các pháp. Thực 
tướng của tắt cả các pháp là thực tướng như thê. Thực tướng như thế là có 
thể chứng nghiệm hoàn toàn bản tánh như thê. Bản tánh như thể là có thể 
chứng nghiệm hoàn toàn thân như thê. Thân như thế là có thể chứng 
nghiệm hoàn toàn lực như thế. Lực như thể là có thể chứng nghiệm hoàn 
toàn tác như thế. Tác như thể là có thể chứng nghiệm hoàn toàn nhân như 
thê. Nhân như thế là có thể chứng nghiệm hoàn toàn duyên như thê. Duyên 
như thế là có thể chứng nghiệm hoàn toàn quả như thễ. Quả như thể là có 
thể chứng nghiệm hoàn toàn báo như thê. Báo như thể là có thể chứng 
nghiệm hoàn toàn rễ cành và rốt ráo như thế. 

Câu rể cành và rồi ráo nh thế quả thật là như thế hiện thành. Như vậy, 
quả trong phật địa rốt ráo là quả trong nhân và quả. Như thế, quả trong 
nhân và quả không khác hơn quả trong phật địa. Bởi vì quả này quải ngại 
trong sắc tướng, bản tánh, thân, và lực, rôi sắc tướng, bản tánh, thân, và lực 
của tất cả các pháp là thực tướng một cách vô lượng vô biên. Bởi vì quả 
này ở bên kia sắc tướng, bản tánh, thân, và lực, thì sắc tướng, bản tánh, 
thân, và lực của tất cả các pháp là toàn bộ thực tướng. Khi ông trở thành 
một với thực tướng, thì những chữ như /ánh, thân, và lực — thấm nhập trong 
quả, báo, nhân, và duyên - trúng đích tám chín phần mười. Khi ông trở 
thành một với thực tướng, thì tánh, thân, và lực — thấm nhập trong quả, báo, 
nhân, và duyên — trúng đích mười phân mười. 

Thực tướng như thể không phải là một thực tướng, nó cũng không phải 
là một như thế. Nó là như thế vô lượng, vô biên, không thể nói, và không 
thể thăm dò. Đừng lẫy một trăm hay một ngàn làm thước đo. Hãy lấy tất cả 
các pháp làm thước đo. Hãy lấy thước đo thực tướng làm thước đo. 

Đó có nghĩa là chỉ phật với phật có thê chứng nghiệm hoàn toàn thực 
tướng của tất cả các pháp; chỉ phật với phật có thê chứng nghiệm hoàn toàn 
chân tánh của tất cả các pháp; chỉ phật với phật có thể chứng nghiệm hoàn 
toàn chân thân của tất cả các pháp; chỉ phật với phái có thể chứng nghiệm 
hoàn toàn chân lực của tất cả các pháp; chỉ phật và phật có thể chứng 
nghiệm quả thực của tất cả các pháp; chỉ phật với phật có thể chứng 
nghiệm hoàn toàn nhân thực của tất cả các pháp; chỉ phật với phật có thê 
chứng nghiệm hoàn toàn duyên thực của tất cả các pháp; chỉ phật với phật 
có thể chứng nghiệm hoàn toàn rễ cành thực và rốt ráo của tất cả các pháp. 


Theo cách này, đất phật trong mười phương chỉ là chỉ phật với phật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 498 


Không có một hay nửa chỉ phát với phật nào khác hơn chỉ phật với phật 
này. C7 và với là sở hữu (hán trong (hán và chứng ngộ í(hực tướng trong 
thực tướng. Ấy giỗng như có bản tánh như là thân và đề nó là bản tánh. 

Vì vậy, Phật Thích-ca-mâu-mi nói [trong Bình Pháp Hoal, “Tôi và các 
phật mười phương có thê hiểu được điều này.” 

Như thế, chính giây phút có £hể hiểu và chính giây phút có thể hiểu được 
điểu này đều là mỗi và mọi [chứng nghiệm về] hữu thời. Nếu 76¡ khác với 
các phật mười phương, làm sao Phật có thể hiện thành câu nói Tôi và các 
phật mười phương? Bởi vì chỗ này ở bên kia mười phương, mười phương ở 
chỗ này. 

Như vậy, tương kiến tất cả các pháp là thực tướng có nghĩa là mùa xuân 
nhập vào hoa và người tương kiến mùa xuân. Mặt trăng chiếu mặt trăng và 
người gặp tự kỷ. Hay, người thấy lửa. Những cái này đêu là chân nghĩa của 
tương kiến. 

Do đây, thực tướng tham học thực tướng thì gọi là phật tổ thọ nhận sự 
truyền pháp từ phật tổ. Đây là tất cả các pháp thọ ký sự giác ngộ của tất cả 
các pháp. Ây là chỉ phật truyền pháp cho chỉ phật, với phát thọ nhận sự 
truyền pháp từ với phái. 

Như thể, có sự đến và đi của sinh và tử. Như thế, có chí nguyện, tu, ngộ, 
và niết-bàn. Trong sự nắm lấy chí nguyện, tu, ngộ, và niết-bàn, ông tham 
học tường tận và hướng dẫn sinh tử đến và đi, và thân người thật; ông năm 
giữ chúng và buông thả chúng. Biến cái này thành huyết mạch, hoa nở và 
quả sinh. Biến cái này thành xương và tủy, có Đại Ca-diếp và A-nan. 

Thực tướng như thế của g1ó, mưa, nước, và lửa có thể chứng nghiệm 
hoàn toàn. Bản tánh như thê của xanh, vàng, đỏ, và trắng có thể chứng 
nghiệm hoàn toàn. Với thân và lực này, ông chuyển phàm nhập thánh. Với 
quả và báo này, ông siêu phật vượt tổ. Do nhân và duyên này, ông nhặt bẩn 
và biến nó thành vàng. Do quả và báo này, có sự truyền pháp và trao y. 


Đức Như Lai nói [trong Kinh Pháp Hoa], “Như vậy, tôi thuyết giảng ấn 
thực tướng.” 

Có nghĩa là: Ni vậy, rồi tu ấn thực tướng. Như vậy, tôi nghe ấn thực 
tướng. Như vậy, tôi ngộ ấn thực tướng. Hãy tham học tường tận và chứng 
nghiệm tường tận theo cách này. Điều này có nghĩa giông như “Viên ngọc 
lăn trên tắm ván và tắm ván lăn trên viên ngọc.” [tương tác năng động của 
chủ và khách, tu và ngộ]. 

Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh“ nói [trong Kinh Pháp Hoa], “Tôi đã 


32 phật Nhật Nguyệt Đăng Minh (Ph.: Chandra Sũrya Pradïpa Buddha). Nghĩa đen là Phật 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 499 


thuyết giảng nghĩa thực tướng của tất cả các pháp cho các ông.” 

Hãy tham học câu nói này và biết rằng các phật tổ không chênh mảng 
thuyết giảng nghĩa thực tướng một đại sự duy nhất. Các phật tổ, cùng với 
mười tám giới, khai mở nghĩa của thực tướng. Trước thân và tâm, sau thân 
và tâm [trong quá khứ, hiện tại, và vị lai], các ngài thuyết giảng thực tướng, 
bản tánh, thân, lực, và vân vân. Những người không chứng nghiệm tường 
tận, thuyết giảng, hiểu, và không hiểu thực tướng không phải là phật tổ; họ 
là ma quỉ và súc sinh. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói [trong Kinh Pháp Hoa], “Toàn thể giác ngộ 
vô thượng, viên mãn của tât cả các bô-tát thuộc về kinh này. Kinh này mở 
cửa phương tiện thiện xảo và chứng minh thực tướng.” 


Những gì gọi là ¿át cả các bồ-ráf là tất cả các phật. Các phật và các bồ- 
tát không phải là những loại hữu khác nhau. Đó không phải loại này giả 
hơn và loại kia trẻ hơn, hay loại này thượng đẳng và loại kia hạ đăng. Bồ- 
tát này và bồ-tát kia không phải là hai người, không phải ta và người. Họ 
không bị giới hạn ở quá khứ, vị lai, và hiện tại, nhưng có tiễn trình tu tập 
bồ-tát đạo đề trở thành phật. 

Bồ-tát trở thành phật vào giây phút đầu tiên phát tâm bồ-đề, và họ trở 
thành phật ở chỗ diệu ngộ. Có những bồ-tát đã trở thành phật với số lần 
không thể đếm được — một trăm, một ngàn, một vạn tỉ lần. Những người 
nói bỏ tu và không làm gì sau khi thành phật là những người bình phàm 
không biết đạo của các phật tô. _ 

Những gì gọi là tắt cả các bô-tát là bỗn tô của tất cả các phật. Tắt cả các 
phật là bôn sư của tất cả các bồ-tát. Dù cho giác ngộ vô thượng được tu và 
ngộ trong quá khứ, hiện tại, hay vị lai, trước thân và sau tâm, nó cũng là 
toàn bộ kinh này ở đầu, giữa, và cuối. 7uộc về và làm cho thuộc về là toàn 
bộ &¿nh này. Vào chính giây phút này, ông nhận ra tất cả các bồ-tát nói đến 
trong kinh này. 

Kinh không phải hữu tình cũng không phải vô tình, không hữu vi cũng 
không vô vI. Song, khi nhận ra bồ-tát, nhận ra người, nhận ra thực tướng, 
và nhận ra kinh, cửa phương tiện thiện xảo mở ra. Cửa phương tiện thiện 
xảo là công đức của phật quả vô thượng, pháp trú trong pháp giới, và thực 
tướng của thê giới trường tôn. 


Ánh Sáng Đèn Mặt Trời và Mặt Trăng. Được miêu tả trong Kinh Pháp Hoa như là người 
thuyết giảng kinh ấy trong vô số kiếp đã qua, không thể tính được. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 500 


Cửa phương tiện thiện xảo không phải là nghệ thuật tạm thời. Nó là cách 
tham học toàn thể thế giới mười phương. Nó đang nắm thực tướng của tất 
cả các pháp và đang học nó. Dù cho cửa phương tiện thiện xảo này bao 
trùm thế giới mười phương trong toàn thể thế giới mười phương, không là 
tắt cả các bô-tát, không thê chứng nghiệm điều này. 


Tuyết Phong nói, “Toàn thể trái đất rộng lớn là cửa giải thoát. Dù tôi 
mời người ta, họ không qua lọt.” 


Như thế, hãy biết rằng mặc dù toàn thể trái đất rộng lớn là cửa giải thoát, 
đi vào và đi ra nó không dễ; không có nhiều người đi vào và đi ra. Dù họ 
được mời, họ không đi vào và đi ra. Dù họ không được mời, họ không đi 
vào và đi ra. Những người bước tới có thể lạc nó. Những người bước lùi có 
thê đứng yên. Sao lại như thế? Nếu ông cô gắng bảo người khác đi vào và 
đi ra cửa ấy, nó chuyên đi xa. Nếu ông bảo cửa chấp nhận họ, nó không thể 
để họ đi vào và đi ra. 


Lời của Phật Thích-ca-mâu-ni mở cứa phương tiện thiện xảo chứng 
minh thực tướng. Chứng minh thực tướng là toàn bộ thời gian ở đầu, giữa, 
và cuối, độc lập với nhau. Khi cửa phương tiện thiện xảo thực sự mở, nó 
mở trong toàn thể thế giới mười phương. Nếu ông thấy toàn thê thế giới 
mười phương ngay giây phút â Ấy, ông thấy một cảnh tượng chưa từng thấy 
bao giờ. Cái đó sinh ra toàn thê thế giới mười phương gấp một, gâp hai, 
trong ba mảnh, hay bốn mảnh, và để cửa phương tiện mở ra. Như thể, mặc 
dù thấy cửa phương tiện như đang mở ra một cách bình đẳng, thấy số toàn 
thể thế giới mười phương đang hiện thành như là mở một phần nhỏ cửa 
phương tiện thiện xảo. Những tác động như thế là đo lực của kinh. 

Chứng minh thực tướng là đang có toàn thê thế giới nghe câu ức tướng 
của tắt cả các pháp và đang có toàn thể thế giới đạt đạo. Đó là để toàn thể 
người ấy hiểu nghĩa thực tướng của tất cả các pháp và đề toàn thê pháp hiện 
Ta. 

Như vậy, sự giác ngộ vô thượng của Bốn Mươi Phật, Bốn Mươi Tổ [từ 
Bảy Phật đến Lục tổ Huệ Năng của Trung Hoa], tất cả thuộc về kinh này. 
Giác ngộ thuộc về kim này, và kinh này thuộc về giác ngộ. Cả bồ đòn và 
mộc bản không khác hơn giác ngộ vô thượng thuộc về #iJ này. Cầm hoa 
và mỉm cười, cũng như lễ bái và được tủy thuộc về kinh này. Kinh này 
thuộc về những hành trạng ấy. Đây là đang mở cửa phương tiện thiện xảo 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 501 


và chứng minh thực tướng. 


Tuy nhiên, những người thô thiên ở Trung Hoa Đại Tống gần đây thuyết 
giảng sai thực tướng mà không biết nơi an định và không thấy chỗ kho 
tàng, Họ còn học thêm lời của Lão Tử”” và Trang Tử. 3“ Họ nói rằng các 
giáo lý này là đồng nhất với đạo lớn của các phật tổ. Họ cũng khăng khăng 
rằng Tam giáo nhất trí, giải thích rằng chúng giống như ba chân của cái 
đỉnh thờ, nó sẽ ngã nhào nêu không có một trong ba chân. Thực là cực kỳ 
ngu xuân, không đáng xét đến. 

Đừng chấp nhận răng những người nói những điều như thế có học phật 
pháp. Lý do không chấp nhận như thế là vì: Chúng ta xem phật pháp là có 
nguồn gốc ở Ân Độ. Đức Phật đã sống tám mươi năm và thuyết pháp năm 
mươi năm, khi ngài dạy người và trời. Ngài đã chuyên hóa tất cả chúng 
sinh vào phật đạo. Sau đó, hăm tám tổ đích truyền giáo lý của ngài. Đây là 
đỉnh cao, kỳ diệu và đáng tôn kính nhất. Nhiều người ngoại đạo và các 
thiên ma tất cả đều bị đức Phật hàng phục. Người và thần đã trở thành phật 
và tỔ vô SỐ. 

Mặc dù Không Giáo và Đạo Giáo không du nhập An Độ, không người 
nảo nói đầy đủ về phật đạo. Nếu Tam Giáo là một, khi phật pháp đã xuất 
hiện ở Ân Độ, Không Giáo và Đạo Giáo xuất hiện. Tuy nhiên, phật pháp là 
“Trên trời và dưới đất, chỉ mình ta là tôn quí.” Hãy phản chiếu lại thời đó. 
Đừng quên nó. 

Câu “Tam giáo nhất trí” cũng không bằng được tiếng lắm bâm của đứa 
trẻ con. Những người khăng khăng như vậy là những người phá hoại phật 
pháp. Có rất nhiều bọn họ. Họ mang bộ mặt những bậc đạo sư của người và 
trời. Trung Hoa Đại Tống đã ở trong thời phật pháp suy đôi. Tiên sư Như 
Tịnh đã cảnh báo điều này. 

Những người như thế [biện hộ cho Tam giáo nhất trí] là những hạt giống 
của những người trong Tiểu Thừa hay những ngoại đạo. Trong vài trăm 
năm đã có những người như thế không biết ngay cả đến sự hiện hữu của 


3% Lão Tử (H.: Laozi/Lao-tzu, Nh.: Rõöshi). Khoảng t.k. 6-5 trước C.N., Trung Hoa. Hiền triết 


được xem là người sáng lập Đạo giáo. Được cho là tác giả của Đạo Đức Kinh, một tác 
phẩm Đạo giáo cổ điển. 

3 Trạng Tử (H.: Zhuangzi/Chuang-tzu, Nh.: Söji/Shöshi). Khoảng t.k. 4 trước C.N., Trung 
Hoa. Cũng gọi là Trang Chu (Zhuangzhou), tác giả sách Trang Tử, một trong hai bản văn 
chính của Đạo giáo cổ điển. Nổi tiếng với những ngụ ngôn thông minh, nhiều màu sắc và 
nội kiến thâm sâu. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 502 


thực tướng. Khi họ học phật pháp đích thực, họ chỉ nói trở nên tự tại với 
sinh tử. Cũng có những người không biết làm sao học phật pháp đích thực 
của các phật tô. Họ chỉ hiểu mô phỏng người xưa trong khi sông trong tự 
viện. Thương thay đạo tô trong lúc suy đồi! Đây là những gì các bậc tôn sư 
làm chủ đạo thương tiếc. Đừng để ý đến những lý thuyết của những người 
như thế. Chỉ thương hại họ thôi. 


Khắc Cân, Thiên sư Viên Ngộ, nói, “Sự đên và đi của sinh và tử là thân 
người thật.” 


Hãy nắm lấy câu nói này, hãy biết chính mình, và thương lượng phật 
pháp. 


Trường Sa nói, “Toàn thể thế giới mười phương là thân người thật. Toàn 
thê thê giới mười phương ở trong ánh sáng tự kỷ.” 


Các trưởng lão của nhiều tự viện ở Trung Hoa Đại Tống ngày nay không 
biết câu nói này như một điều để học, không nói họ có học nó. Nếu ông 
đem nó ra hỏi, họ có thể đỏ mặt và giữ im lặng. Tiên sư Như Tịnh, Cô Phật, 

óI, “Các trưởng lão của nhiều tự viện thiếu chiếu sáng quá khứ và chiếu 
sáng hiện tại. Họ không nắm vững nghĩa của phật pháp. Khi được hỏi về 
toàn thê thế giới mười phương và vân vân, họ không biết câu trả lời. Có vẻ 
một vài người trong bọn họ chưa bao giờ nghe một câu hỏi như thế.” 

Sau khi nghe như vậy, tôi đã hỏi các trưởng lão ở các tự viện câu hỏi 
như thế, chỉ vài người đã nghe nó. Thương thay họ chiếm giữ địa vị trong 
khi thốt ra những lời vô ích! 


Một hôm Ứng Am Đàm Hoa“ nói với ông tăng Đức Huy'®5: 


Nếu ông muốn làm cho dễ hiểu, hãy đến chỗ khởi tâm và động niệm trong 
mười hai giờ [suôt ngày|. Nêu ông có sự tiệp xúc với những động niệm này, 


33 Ứng Am Đàm Hod (H.: Ying”an Tanhua, Nh.: Õan Donge). 1103-1163, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Hổ Khâu Thiệu Long (Huqiu Shaolong), tông Lâm Tế. Dạy ở núi Thiên 
Đồng (Triết Giang). Được xem là một trong Hai Cửa Cam Lồ của tông Lâm Tế, cùng với Đại 
Huệ Tông Cảo. 

3° Đức Huy (H.: Dehui, Nh.: Tokki). Khoảng t.k. 12, Trung Hoa. Một vị tắng tu luyện ở am 
của Ứng Am Đàm Hoa, tông Lâm Tế. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 503 


ông liền hiểu thế nào là bất khả đắc. Nó giống như cái không to lớn mà không 
có dấu vết không. Phía trước và phía sau là một. Cả năng tri và sở tri đều vô 
hình. Cả ân tàng và minh bạch đều diệt. Quá khứ, hiện tại, và vị lai bình đẳng. 
Khi đến cảnh giới này, ông được gọi là người nhàn hạ vô học vô vi. 


Đây là một câu của Ông Lão Ứng Am nói được nhất trí trọn vẹn. Có vẻ 
như sư đuôi cái bóng mà không biết nghĩa thực của dừng lại. 

Không có phật pháp khi trước và sau không là một sao? Thế nào là trước 
và sau? Sư cũng xem không với vô sắc là câu nói của các phật tô. Sư xem 
cái gì là không? Theo ý tôi, sư không biết hay thấy không. Sư không nắm 
hay đánh cái không. 

Ứng Am nói về khởi tâm và động niệm. Tuy nhiên, có thê nói rằng tâm 
không động. Rồi, ông làm sao có thể khởi tâm trong mười hai giờ của 
ngày? Tâm không động và nhập vào mười hai giờ của ngày. Mười hai giờ 
không đi vào mười hai tâm [riêng biệt]. Nếu chúng đi vào, làm sao ông có 
thể khởi tâm? 

Thế nào là động niệm? Niệm động hay không động? Niệm không động 
hay không không động? Thế nào là động? Và thế nào là không động? Ông 
gọi cái gì là niệm? Niệm ở trong mười hai giờ? Mười hai giờ ở trong niệm? 
Có giây phút nào chúng không hiện hữu không? 

Ứng Am nói, Hãy đến chỗ.. rong mười hai giờ, và ông có thê làm cho 
dễ hiểu. Ông gọi thế nào là dễ hiểu? Ông nói rằng đạo của các phật tổ là dễ 
hiểu? Tuy nhiên, vì phật pháp thì ở bên kia dễ hay khó hiểu, Nam Nhạc và 
Mã Tổ cả hai đã tu tập thâu suốt với thầy họ [Huệ Năng]. 

Ứng Am nói, ông liền hiểu thể nào là bắt khả đắc. Câu này tiết lộ rằng 
sư chưa từng mộng thấy đạo của các phật tổ. Với khả năng này, làm sao sư 
có thể nói dễ hiểu hay không? Rõ ràng là sư học chưa thấu triệt đạo lớn của 
các phật tổ. Nếu phật pháp như thế, làm sao nó có thể đến được ngày nay? 
Ngay cả Ứng Am còn như thế. Song, nếu chúng ta tìm người như sư trong 
hàng trướng lão của các tự viện ngày nay, thì cả trong những, kiếp đài cũng 
không gặp được. Dù cho nhìn thật sắc bén, chúng ta không thể tìm thấy một 
người nào như Ứng Am. Vì thế, trong những lúc gân đây nhiều người 
chứng nhận sư. Tuy nhiên, khó công nhận răng phật pháp đã đến với sư. Sư 
vân còn là người đến sau trên tòa ngồi của tự viện — một người bình 
thường. Ít nhất sư có tinh thần biết chân nhân. Nhưng, khi không biết chân 
nhân, các trưởng lão không biết chính mình. 

Mặc dù Ứng Am không nắm vững phật pháp, sư đã học đạo. Mặt khác, 
những trưởng lão ở các tự viện chưa học đạo. Trong khi Ứng Am nghe 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 504 


những lời nói hay, những lời ấy đã không vào tai sư và tai sư không thấy 
chúng; những lời ấy đã không lọt vào mắt sư và mắt sư không thấy chúng. 
Ứng Am đã là như thế trong quá khứ, nhưng bây giờ sư phải tự ngộ Tôi. 
Những người thâm niên của các tự viện ở Trung Hoa Đại Tống ngày nay 
không nhìn vào bên trong và bên ngoài của Ứng Am, như thế, thanh và sắc 
tất cả đều ở bên ngoài lãnh vực của họ. Những người như thế không biết 
thực tướng của phật pháp do các phật tổ nói có phải là lời của các phật tổ 
không. Như vậy, không một người nào trong hàng trưởng lão hay những 
người vụng về trong hai hay ba trăm năm đã thấy và giải thích thực tướng. 


Một buổôi tối Như Tịnh cho một pháp thoại: 


Tôi, Thiên Đồng, tối nay có một con bê. 
Cồ-đàm mặt vàng nêu thực tướng. 

Dù ông muốn mua, nó không có giá. 

Tiếng chim tử qui nghe từ đám mây cô đơn. 


Một bậc tôn sư xuất chúng trong phật đạo nói về thực tướng theo cách 
này. Những người không biết và không học phật đạo không nói về thực 
tướng. 

Bài kệ này được trình vào khoảng tháng ba, năm thứ hai niên hiệu Bảo 
Khánh (Baoqing) [1226] của Trung Hoa Đại Tống. Đêm khuya gần canh 
tư, tôi nghe trống đánh ba lần ở hướng bắc. Tôi cầm áo lễ [đã xếp], mặc cà- 
sa, và ra vân [tăng] đường. Một tấm bản ra dấu cho phép vào phòng trụ trì 
đang treo. 

Tôi theo các tăng nhân khác đi theo hướng pháp đường. ĐI qua tường 
phía tây của pháp đường, tôi leo lên cầu thang phía tây của Tịnh Quang 
Đường [phòng phương trượng phía tây của trụ trì]. Tôi leo lên cầu thang 
phía tây của Đại Quang Tạng Đường [phòng phương trượng phía đông của 
trụ trì]. Từ phía nam của tắm bình phong, tôi tiến đến bàn thờ với cái lư 
hương, đốt hương, và lễ bái. Tôi nghĩ răng những người ước mong vào 
phòng của trụ trì phải đứng thành hàng, nhưng không một tăng nhân nào 
khác ở đó. 

Một bức rèm bằng sậy đang treo ở lối vào Diệu Cao Đài [phòng phương 
trượng chính của trụ trì]. Tôi nghe giọng yếu ớt của đại hòa thượng trụ trì. 
Vào lúc đó Zukun [?], vị duy-na người Xichuan [?], đến và đốt nhang sau 
tôi. Khi chúng tôi im lặng nhìn lên Diệu Cao Đài, chúng tôi thấy một đám 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 505 


tăng nhân từ đầu phía đông đến đầu phía tây của đường. Rồi pháp thoại bắt 
đầu, tôi lắng nghe trong khi đứng phía sau đám đông. 

Như Tịnh kê một câu chuyện về Thiền sư Đại Mai Pháp Thường, đang 
sống trong tự viện. Nhiều tăng nhân nhỏ lệ khi nghe nói hội chúng của 
Pháp Thường mặc lá sen và ăn hạt thông. Như Tịnh cũng kể một câu 
chuyện chỉ tiết về thời kỳ tu tập của Phật Thích-ca-mâu-ni. Nhiều người 
nghe rơi lệ. 

Rồi Như Tịnh nói, “Một kỳ tu tập ở đây tại núi Thiên Đồng đang đến 
gần. Bây giờ là mùa xuân, trời không lạnh và không nóng. Đây là thời gian 
thích hợp cho ngồi thiền. Các hành giả đồng đạo, sao lại không ngồi thiền 
chứ?” 

Như thế, sư đã nói và giới thiệu bài kệ trên. Sau khi đọc bài kệ này, sư 
đánh bàn tay phải vào bên phải chiếc ghế thiền và nói, “Bây giờ hãy vào 
phòng.” 

Khi một vài tăng nhân đã ở trong phòng, Như Tịnh nói, “Chim họa mi 
ríu rít. Tre núi kêu lắc cắc.” Sư nói như vậy nhưng không nói gì nữa. Mặc 
dù nhiều tăng nhân đã vào phòng, họ giữ oai nghỉ im lặng. 

Cách mời tăng vào phòng trụ trì này không thực hành ở các tự viện 
khác. Một mình Như Tịnh thực hành theo cách này. Vào lúc sư ban cho 
pháp thoại, chúng tăng đứng quanh ghế và rèm. Khi họ tiếp tục đứng, các 
tăng nhân gần cửa vào bước vào phòng, và những người đã viếng xong đi 
ra cửa phòng trụ trì như thường lệ. Những tăng nhân còn lại tiếp tục đứng, 
như vậy họ sẽ thấy và nghe sự di chuyền theo nghỉ thức của những người 
vào phòng cũng như dáng điệu trang nghiêm của hòa thượng trụ trì khi ông 
nói. Người ta không tìm thấy hình thức này ở các tự viện khác, nơi các bậc 
cụ thọ không thực hành theo cách này. 

Vào phòng trụ trì theo cách thông thường, các tăng nhân cố gắng đến 
trước những người khác, nhưng vào phòng theo cách này, các tăng nhân 
muốn theo sau. Hãy ý thức chỗ khác nhau trong tâm người ta. 

Bây giờ là năm thứ nhất niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243]. 
Thời gian qua mau, và đã mười tám năm kê từ lúc ây. Tôi không nhớ bao 
nhiêu núi và sông tôi đã đi qua từ núi Thiên Đồng đến đây, nhưng tôi đã ghi 
khắc vào thân, tâm, xương, và tủy tôi, những lời mỹ lệ và những câu nói lạ 
lùng của sư như là thực tướng. Tôi tin pháp thoại của Như Tịnh và các tăng 
nhân vào phòng sư vào lúc đó là đáng nhớ cho nhiều tăng nhân. Đó là một 
đêm tịch tĩnh trong khi ánh trăng yêu ớt đang len qua mái đình và chim họa 
mi đang liên tục ríu rít. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 506 


Huyền Sa, Đại sư Tông Nhất, trên đường đến pháp đường khi sư nghe 
tiếng chim én kêu. 

Sư nói [trong pháp thoại của sư], “Tiếng chim én nói thâm sâu thực 
tướng và khéo thuyết tâm pháp.” 

Rôi, sư xuống pháp tòa. 

Sau đó, một ông tăng yêu cầu sư dạy bằng câu nói, “Con không hiểu.” 

Huyền Sa nói, “Đi đi, không ai tin ông đâu.” 


Ông có thê nghĩ rằng câu nói của Huyền Sa, Tiếng chữm én nói thâm sâu 
thực tướng có nghĩa là một mình chim én nói thâm sâu thực tướng. Nhưng 
không phải thế. Sư đã nghe tiếng chim én kêu trên đường đi. Đó không phải 
là chim én đang nói về thực tướng. Không phải là Huyền Sa đang nói về 
thực tướng. Họ không bị chia hai, mà ngay giây phút đó có nói thực tướng. 

Bây giờ hãy học tường tận câu chuyện này. Ở đó là Huyền Sa đang bước 
đi trên đường. Ở đó là đang nghe tiếng chim én kêu. Ở đó là câu nói, Tiếng 
chim én nói thâm sâu thực tướng và khéo thuyết tâm pháp. Ö đó là sư đang 
xuống pháp tòa. Ở đó là ông tăng đang hỏi bằng cách nói, Con không hiểu. 
Ở đó là Huyền Sa đang nói, Đi đi, không ai tin ông đâu. Câu nói của ông 
tăng, Con không hiểu, không nhất thiết là hỏi về thực tướng, mà là huyết 
mạch của các phật tổ — xương và tủy của chánh pháp nhãn tạng. 

Hãy biết rằng dù ông tăng yêu câu chỉ dạy bằng cách nói, “Con không 
hiểu,” hay nói, “Con nói điều đó,” Huyền Sa nhất định sẽ nói, “Đi đi, không 
ai tin ông đâu. Không phải Huyền sa nói, Đi đi, không ai tin ông đâu bởi vì 
ông tăng hiểu nhưng nói không hiểu. 

Quả thực, dù cho ông là người thường và không thích ông tăng này, ông 
kinh nghiệm thực tướng của tất cả các pháp. Khi thực tướng hiện thành 
theo cách này vào lúc này và ở chỗ này, ông được kết nối trực tiếp với 
huyết mạch của các phật tổ. Trong dòng Thanh Nguyên, điều này đã hiện 
thành [bởi Huyền Sa]. 

Hãy biết rằng thực tướng là mạch đích thực đã được truyền từ người 
thừa kế đến người thừa kế. Tất cả các pháp là chỉ phật với phật trang 
nghiêm như thực. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), tỉnh Việt Tỉ lên (Echizen), 
Nhật Bản, vào tháng chín, năm thứ nhát, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
/1243J. 


3 Anh dịch: Lewis Richmond và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 507 


52.MẬT NGỮ 
(Mitsu go: Mật ngữ) 


Hiện thành công án, ông nhận ra rằng đạo lớn được tất cả các phật hộ trì. 
“Ong như thê. Tôi như thê. Hãy khéo hộ trì,” đã được tiệt lộ. 


Vân Cư, Đại sư Hoằng Giác, được một quan thượng thư của hoàng. đề 
mang phẩm vật đến cúng dường, hỏi, “Thế Tôn có mật ngữ, Ca-diếp chăng 
che giấu. Mật ngữ của Thế Tôn là gì?” 

Vân Cư nói, “Đại nhân.” 

“Dạ,” quan thượng thư đáp. 

Vân Cư hỏi, “Đại nhân hiểu không?” 

Quan thượng thư nói, “Không, tôi không, hiểu.” 

Vân Cư nói, “Nếu đại nhân không hiểu, ây là mật ngữ của Thế Tôn. Nếu 
đại nhân hiểu, ấy là Ca-diếp không che giấu.” 


Vân Cư, thầy của người và trời, là người thừa kế trực tiếp đời thứ năm 
của Thanh Nguyên. Một đại thánh nhân của mười phương, sư hướng dẫn 
chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Người thừa kế đời thứ bốn mươi 
sáu của các phật [gồm cả Bảy Phật], Vân Cư nói pháp cho các phật tổ. Chư 
thiên gửi đồ cúng dường đến am Tam Phong, nhưng sau khi sư thọ nhận sự 
truyền pháp vì đắc đạo, sư đi qua bên kia cõi thiên và không còn thọ nhận 
cúng dừng của họ nữa. 

Thế Tôn có mật ngữ, Ca-diếp không che giấu đã được bôn mươi sáu 
phật truyền qua Vân Cư. Những lời này vẫn là bộ mặt xưa nay của Vân Cư. 
Người phàm không thể lãnh hội được cái hiểu này. Nó không đến từ bên 
ngoài. Bản lai nó không hiện hữu. Nó không phải mới có được. 

Mật ngữ nói ở đây không phải chỉ được Phật Thích-ca-mâu-nmi, đức Thế 
Tôn, mà còn được tất cả các phật tổ nói ra. Khi có Thế Tôn, có mật ngữ. 
Khi có mật ngữ, Ca- diếp. không che giấu. Từ khi có hằng trăm hằng ngàn 
Thế Tôn, có hằng trăm "hằng ngàn Ca-diếp. Hãy tham học điểm này không 
chênh mảng, tựa như cắt tiệt những gì không thể cắt tiệt. Hãy thương lượng 
tường tận từng chút một, hằng trăm hằng ngàn lần, thay vì cố găng, hiểu nó 
một lần một. Đừng cho răng ông hiểu nó ngay. Vân Cư là một thế tôn, vì 
thế sư có mật ngữ và Ca-diếp không che giấu. Nhưng đừng xem câu đáp 
của quan thượng thư cho Vân Cư là mật ngữ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 508 


Vân Cư nói với quan thượng thư, Nếu đại nhân không hiểu, ấy là mát 
ngữ của Thế Tôn. Nếu đại nhân hiểu, ấy là Ca-diếp không che giấu. 

Hãy mong muốn thương lượng những lời này trong nhiều kiếp. Lời của 
Vân Cư, Nếu đại nhân không hiểu, là mật ngữ của một thế tôn. Không hiểu 
thì không giống như trống lốc. Không hiểu không có nghĩa là ông không 
biết. 

Bằng cách nói, Nếu đại nhân không hiểu, Vân Cư đang khuyến khích tu 
tập bằng, không lời. Hãy thương lượng điều này. Rồi Vân Cư nói, Nếu đại 
nhân hiểu... Sư không muôn nói rằng quan thượng thư nên yên nghỉ trên 
cái hiểu của mình. 

Trong các cửa tham học phật pháp, có chiếc chìa khóa đề hiểu phật pháp 
và đi qua bên kia hiểu phật pháp. Không gặp được chân sư, ông còn không 
biết ngay cả cái chìa khóa. Ông có thể nghĩ nhằm rằng cái gì không thể thấy 
hay nghe là mật ngữ. 

Vân Cư không có ý nói rằng Ca-diếp không che giấu chỉ vì quan thượng 
thư hiểu nó. Không che iầu có thể xảy ra với không hiểu. Đừng nghĩ răng 
bất cứ ai cũng có thể thấy và nghe không che giấu. Không che giâu đã hiện 
diện. Hãy thương lượng chính giây phút khi không gì che giấu. 

Đừng nghĩ rằng lãnh vực ông không biết là mật ngữ. Vào chính giây 
phút này khi ông đi qua bên kia hiểu phật pháp, có mật ngữ. Đây là khi Thế 
Tôn có mật ngữ. Đây là khi Thế Tôn hiện diện. 


Tuy nhiên, những người chưa nghe giáo lý của các bậc chân sư, mặc dù 
họ ngôi trên pháp tòa, vân chưa mộng thây mật ngữ. Họ nói nhâm: 


Đoạn, Thể Tôn có mật ngữ có nghĩa là ngài giơ hoa lên và nháy mất với hội 
chúng vô số chúng sinh trên núi Linh Thứu. Lý do là giáo lý bằng lời thì nông 
cạn và giới hạn ở sắc tướng, vì thế Phật dùng không lời, giơ hoa lên và nháy 
mắt. Đây chính là giây phút biểu hiện mật ngữ. Nhưng vô số chúng sinh không 
hiểu. Đó là lý do tại sao đây là mật ngữ đối với vô số chúng sinh. Cz- diễp 
không che giấu có nghĩa là Ca-diếp mỉm cười khi thấy đóa hoa và nháy mắt, 
dường như Ca- diếp đã biết; không gì che giấu tôn giả. Đây là sự hiểu đúng đã 
được truyền từ người đến người. 


Có một số lớn người tin vào một lý thuyết như thế. Họ gồm trong các 
cộng đồng khắp Trung Hoa. Thương thay! Sự thoái hóa của phật đạo kết 
quả từ lý thuyết này. Những người có mắt sáng nên hồi hướng những người 
đó từng người một. 

Nếu lời của Thế Tôn nông cạn, thì sự giơ hoa lên và nháy mắt cũng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 509 


nông cạn. Những người nói rằng lời của Thế Tôn giới hạn ở sắc tướng thì 
không phải là những người học phật pháp. Mặc dù họ biết rằng lời nói có 
sắc tướng, họ chưa biết rằng Thế Tôn không có sắc tướng. Họ chưa thoát 
khỏi những cách suy nghĩ thông thường. Các phật tổ buông xả tất cả kinh 
nghiệm về thân và tâm. Các ngài dùng lời nói chuyên bánh xe pháp. Khi 
nghe lời các ngài nói nhiều người được lợi ích. Những người tin pháp Và tu 
tập pháp đều được hướng dẫn trong cõi của các phật tổ và trong cõi hướng 
lên trên các phật tổ. 

Vô số chúng trong hội chúng không hiểu mật ngữ giơ hoa và nháy mắt 
ư? Hãy hiểu rằng họ đứng vai kề vai với Đại Ca-diếp, họ sinh đồng thời với 
đức Thế Tôn. Vô số chúng không khác hơn vô số chúng. Phát tâm bồ-đề 
vào cùng giây phút, họ đi cùng đường và ở trên cùng trái đất. 

Vô sô chúng thấy Phật và nghe pháp với trí tuệ biết và với trí tuệ vượt 
qua bên kia biết. Thầy một phật, họ thấy nhiều phật như cát sông Hằng. Tại 
hội chúng của mỗi phật, có hằng triệu hằng tỉ chúng. Hãy hiểu rằng mỗi 
phật chứng minh giây phút giơ hoa lên và nháy mắt hiện ra. Những gì thấy 
được thì không tối tăm; những gì nghe được thì rõ ràng. Đây là mắt tâm, 
mắt thân, tai tâm, và tai thân. 


Ông hiểu Ca-diếp phá ra mỉm cười như thế nào? Nói! Những người với 
cái thây sai gọi nó là mật ngữ và xem sự mỉm cười ấy là không che giấu bí 
mật. Đó là chồng ngu ngốc lên ngu ngốc. 

Thấy Ca-diếp mỉm cười, Thế Tôn nói, 76i có chánh pháp nhẫn tạng, 
niễt-bàn diệu tâm, tôi trao phó nó cho Ca-diếp. Câu nói này là có lời hay 
không lời. Nếu Thế Tôn tránh lời và thích giơ hoa, ngài sẽ giơ hoa lên hết 
lần này đến lần khác. Làm sao Đại Ca-diếp có thê hiểu được ngài, và làm 
sao hội chúng có thể nghe được ngài? Đừng đề ý đến những giải thích sai 
lầm của người ta. 

Đức Thế Tôn có mật ngữ, mật tu, và mật chứng. Nhưng những người vô 
minh nghĩ zái có nghĩa là cái mình biết mà người khác không biết. Những 
người đông và tây, quá khứ và hiện tại, nghĩ và nói cách này không phải là 
những người đang theo phật đạo. Nếu những gì họ nghĩ là đúng, những 
người không học có nhiều thâm mật, trong khi những người học có ít thâm 
mật. Những người học rộng không có thâm mật ư? Những người có mắt 
trời, tai trời, mắt pháp. tai pháp, mắt phật, hay tai phật thì thế nào? Họ 
không có mật ngữ hay mật tâm ư? 

Mật ngữ, mật tâm, và mật hạnh trong phật pháp không như vậy. Khi ông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 510 


gặp một người, ông nhất định nghe mật ngữ và nói mật ngữ. Khi ông biết 
mình, ông biết mật hạnh. Như thế, các phật tổ có thể hiện thành hoàn toàn 
mật tâm và mật ngữ này. Hãy biết rằng nơi nào có phật tổ, nơi ấy mật ngữ 
và mật hạnh liền thị hiện. Ä\⁄4 có nghĩa là gần và không tách rời. Không có 
kẽ hở. Mật bao bọc các phật tổ. Nó bao bọc ông. Nó bao bọc tự kỷ. Nó bao 
bọc hành động. Nó bao bọc các thế hệ. Nó bao bọc công đức. Nó bao bọc 
mật. 

Khi mật ngữ gặp mật nhân, mắt phật thấy cái không thấy. Mật hạnh thì 
ta hay người đều không biết, nhưng một mình mật tự (ta) biết nó. Mỗi mật 
tha (người khác) đều vượt qua bên kia hiểu. Vì mật bao quanh ông, nó là 
toàn mật, nửa mật. 

Hãy tham học rõ ràng điều này. Quả thật, mật tiến đến ở chỗ người trở 
thành [phật], vào giây phút hiểu xảy ra. Một người như thế là người thừa kế 
đích thực của các phật tổ. Ngay bây giờ là giây phút mà ông là mật với 
chính ông, mật với người khác. Ông là mật với phật tổ, mật với người khác. 
Như vậy, mật làm mới lại mật. Bởi vì giáo lý tu-ngộ là đạo của phật tổ, nó 
là cái mật thâm nhập phật tổ. Như thế, mật thâm nhập mật. 


Lão sư Tuyêt Đậu nói với hội chúng: 


Thế Tôn có mật ngữ. 
Ca-diếp không che giấu. 
Mưa đêm làm hoa rụng. 
Nước thơm đến khắp nơi. 


Mưa đêm làm hoa rụng và Nước thơm đến khắp nơi, Tuyết Đậu nói Ở 
đây, là mật. Hãy học điều này và xem tròng mắt và lỗ mũi của các phật tổ. 
Đây không phải là chỗ Lâm Tế hay Đức Sơn có thê đến được. Hãy mở lỗ 
mũi trong tròng mắt, và làm chót mũi sắc bén trong tai. Với toàn thể thân 
tâm, hãy tham học cái cõi mà tai, mũi, và mắt không cũ cũng không mới. 
Đây là cách hoa và mưa khai mở thế giới. 

Nước thơm đến khắp nơi, Tuyết Đậu nói, che giấu thân và tiết lộ tướng. 
Như vậy, trong sự tu hành hàng ngày tông chỉ của các phật tổ, đoạn nói Thể 
Tôn có mật ngữ, và Ca-diếp không che giấu, được người ta tham học và 
thâm nhập. Mỗi một trong Bảy Phật đã tham học mật ngữ như vậy. Như 
thế, Đại Ca-diễp và Phật Thích-ca Mâ-mi đã thị hiện hoàn toàn mật ngữ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 511 


Đã trình với hội chúng chùa cổ Cát Phong (Yoshimine), huyện Cát Điển 
(Yoshda), tính Việt Tiên (Echizen), vào ngày hai mươi, tháng chín, năm thứ 
nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243J.`"" 


38 Anh dịch: Michael Wenger và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 512 


53. KINH PHẬT 
(Bukkyö: Phật kinh) 


Trong các kinh phật, có giáo lý cho các bồ-tát và có giáo lý cho các phật. 
Cả hai đều là khí cụ của đạo lớn. Khí cụ đi cùng với thầy và thầy dùng khí 
cụ. 

Vì thế, các phật và các tổ ở Ấn Độ và Trung Hoa đã theo các thầy và 
theo các kinh; chưa bao giờ có kẽ hở giữa phát tâm bồ-đề, tu, và quả từ đó 
mà có. Phát tâm bồ-đề tùy thuộc vào kinh và thầy. Tu tùy thuộc vào kinh và 
thầy. Quả giác ngộ là một và thâm mật với kinh và thầy. 

Trước khi cử động [hỏi câu hỏi] và sau lời nói là sự tham học đồng thời 
với kinh và thầy. Trong cử động và bên trong lời nói là đồng thời tham học 
với kinh và thầy. 


Thầy luôn luôn thâm nhập kinh. Thâm nhập có nghĩa là biến kinh thành 
đất, thân, và tâm. Thầy biến kinh thành cơ câu dẫn dắt người khác. Thầy 
tạo ra ngôi, nằm, và đi; cha và mẹ; và con cháu. Dùng kinh làm pháp tu và 
hiểu, thầy hoàn toàn làm chủ kinh. Sự rửa mặt và uống trà của thầy là kinh 
xưa. 

Kinh sinh ra thầy. Sáu chục cú đánh bằng gậy của Hoàng Bá nuôi dưỡng 
con cháu. Hoàng Mai [Ngũ tổ Đại Mãn Hoằng Nhẫn] gõ nhẹ ba gậy tạo ra 
sự trao pháp và truyền y. 

Ngộ đạo khi thấy hoa đào nở, khi nghe đá chạm tre, và khi thấy sao mai 
đều chỉ là kinh nuôi dưỡng thây. Đôi khi có túi da hay nắm tay được mắt và 
được kinh. Đôi khi có gáo gỗ hay thùng sơn được kinh và được mắt. 


Kinh là toàn thê thế giới mười phương. Không giây phút nào hay chỗ 
nào không phải là kinh. Kinh được viết bằng chữ về các lý tối thượng và 
các lý thế tục. Kinh được viết bằng chữ về trời, người, súc sinh, a-tu-la, 
trăm cỏ, hay vạn cây. Như vậy, những gì dài, ngăn, vuông, và tròn, cũng 
như những gì xanh, vàng, đỏ, và trắng, được xếp theo mật độ trong toàn thể 
thế giới mười phương, không khác hơn chữ của kinh và mặt của kinh. Hãy 
xem chúng là khí cụ của đạo lớn, và là kinh của nhà phật. 

Những kinh này truyền bá suốt tất cả thời gian và lưu hành trong tất cả 
đất. Những kinh này mở cửa pháp cho người, không chếnh mảng bất cứ ai 
trên toàn trái đất. Những kinh này mở cửa pháp cho vô tình, độ tất cả chúng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 513 


sinh trên toàn thể trái đất. Những kinh này dạy tất cả các phật và bồ-tát 
trong tất cả đất khắp suốt toàn thế giới. Những kinh này mở cửa phương 
tiện thiện xảo và mở cửa trú nơi các duyên mà không bỏ một vật, hay nửa 
vật, chứng minh thực tướng. 

Như thế, các phật và các bồ- tát không trù liệu riêng cho các ngài bằng 
cách nghĩ hay không-nghĩ. Mỗi mỗi lập đại nguyện đạt được kinh. 

Giây phút ông quyết tâm đạt được kinh không phải là quá khứ hay hiện 
tại, bởi vì quá khứ và hiện tại là thời gian khi ông đã được kinh. Những gì 
hiện ra nơi mặt của toàn thê thế giới mười phương là sự được kinh. 

Khi ông đọc, tụng, và thâm nhập kinh, trí phật, trí tự phát, hay trí vô sư 
thị hiện trước tâm và trước thân. Vào lúc này, không có gì mới hay phi 
thường khiến ô ông lấy làm lạ. Nếu kinh được ông giữ, đọc, và tụng có nghĩa 
là kinh hướng dẫn ông. Cái dụng của kinh trước chữ và ngoài câu, đưới bề 
mặt và trên các nút, chỉ là rải hoa và thâm nhập hoa, không gì khác. 


Những kinh này gọi là pháp. Có tám vạn bốn ngàn dòng thuyết. giảng 
pháp. Trong các kính này, có những chữ như “Tất cả các phật đều đạt 
chánh giác,” “Tất cả các phật . đều trụ nơi thế gian,” và “Tất cả các phật đều 
nhập bát niết-bàn.” “Như thế đến” và “như thế đi” cả hai đều là văn tự 
trong các kinh, văn tự pháp trong pháp. 

Cầm hoa lên và nháy, mắt, và phá ra mim cười, đều là kinh xưa đích 
truyền từ Bảy Phật. Tuyết đến thắt lưng và chém đứt cánh tay, hay chính 
thức lễ bái và được tủy, đều là kinh xưa đích truyền từ thầy đến đệ tử. 
[Hoằng Nhẫn] truyền pháp và cuối cùng trao y [cho Huệ Năng] là đến vào 
giây phút trao phó toàn bộ kinh thư phương quảng. [Hoằng Nhẫn] gõ nhẹ 
vào côi ba lần và [Huệ Năng] sàng gạo ba lần là khiến cho kinh đưa tay ra 
và khiến cho kinh trực tiếp truyền kinh. 

Không những thế mà còn, “Cái gì như thế đến?” là một ngàn kinh để 
dạy tất cả các phật, một vạn kinh để dạy tất cả các bồ-tát. “Nói nó ra thì 
chăng trúng” thuyết giảng tám vạn bốn ngàn uân và Mười Hai Phần [kinh]. 
Hơn nữa, nắm tay, gót chân, tích trượng, hay phất tử, chính là kinh xưa, 
kinh hiện hữu và kinh không. Công phu đạo trong tu tập cộng đồng và tu 
tập ngôi thiền, chắc chắn là kinh phật không nghĩ vấn gì từ đầu đến cuối và 
từ cuối đến đầu. Theo cách này, ông viết kinh trên lá bồ-đề, và ông viết 
kinh trên bề mặt của không. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 514 


Sự thực, một động và hai tĩnh của các phật và các tổ trong năm đứng và 
buông đi là mở và đóng kinh. Khi ông học những gì không giới hạn là 
thước đo các giới hạn, ông thọ nhận kinh và xiên dương kinh từ lỗ mũi và 
các đầu ngón chân. Ông thọ nhận và xiên đương kinh trước khi cha mẹ ông 
sinh ra, và trước thời Oai Âm Vương. 

Ông thọ nhận kinh và thuyết giảng kinh bằng phương tiện núi, sông, và 
trái đất rộng lớn, hay bằng phương tiện mặt trời, mặt trăng, và những vì 
sao. Vả lại, ông giữ kinh và truyền kinh bằng tự kỷ trước Oai Âm Vương, 
hay bằng thân và tâm trước bộ mặt Xưa nay. Ông khiến những kinh như thế 
hiện thành bằng cách phá vỡ các vi trần. Ông đem tới những kinh như thế 
bằng cách phá vỡ pháp giới. 

Tôn giả Bát-nhã-đa-la, Tổ thứ hăm bảy, nói, “Trong khi thở ra tôi không 
theo các duyên, và trong khi hít vào tôi không trụ trong uấn giới. Tôi 
chuyên [đọc] các kinh theo cách này, không phải một hay hai kinh mà hằng 
trăm hằng ngàn, hằng triệu, và hằng ti.” 

Hãy lắng nghe những lời của tổ và hãy học các kinh chuyên ở chỗ thở ra 
và hít vào. Biết chỗ chuyên kinh là biết chỗ kinh hiện hữu. Vì chuyên là bị 
chuyền, và chuyên kinh là kinh chuyên, biết tất cả là thấy tất cả. 


Tiên sư Như Tịnh nói, “Ở chỗ của chúng ta, đốt nhang, lễ bái, niệm 
Phật, sám hôi, và đọc kinh không phải là thiệt yêu. Chỉ ngôi, công phu 
trong đạo, và thoát lạc thân tâm.” 


Chỉ có ít người sáng tỏ được nghĩa của những lời này. Sao lại như thế? 
Nếu ông gọi đọc kinh là đọc kinh, ông đã phân chia. Ông không gọi đọc 
kinh là đọc kinh, ông nghịch lại nó. Ông không thê được nó bằng lời. Ông 
không thể được nó bằng không lời. Nói mau. Nói mau. 

Hãy tham học điểm này. Bởi vì nghĩa cốt yêu này, một cổ đức nói, “Đọc 
kinh mang theo con mắt đọc kinh.” Hãy biết rằng không có kinh trong quá 
khứ và hiện tại, một câu nói như thế này là bất khả đắc. Hãy tham học có 
đọc kinh trong khi xả bỏ và có đọc kinh để chăng dùng. 

Như vậy, một người hay nửa người học [pháp] chắc chắn thọ nhận và 
bảo trì kinh phật để làm phật tử; đừng lãng phí mà học những tà kiến ngoại 
đạo. Khi chánh pháp nhãn tạng hiện thành ngay bây giờ không khác hơn 
kinh phật, tất cả kinh phật là chánh pháp nhãn tạng. Hai cái đó không đồng 
cũng không khác, không ta cũng không người. 

Hãy biết rằng có nhiều khía cạnh trong chánh pháp nhãn tạng, ông 
không thể làm sáng tỏ nó một cách đầy đủ. Song, chánh pháp nhãn tạng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 515 


được người ta thuyết giảng. Không có cách nào ông không thể tin nó. Kinh 
phật là như vậy. Có một số kinh, nhưng những gì ông tin nhận là một bài kệ 
của ông hay một câu nói của ông. Đừng cố găng hiểu tám vạn bài kệ hay 
câu nói. 

Như thế, dù cho ông không nằm vững kinh phật, đừng nhằm lẫn nói 
rằng kinh phật không phải là phật pháp. Nếu ông thấy thấu suốt bằng mắt 
thật những gì ông xem là xương và tủy của các phật tổ, đó có thể chỉ là 
những cái học sau này tùy thuộc vào văn tự. Đó có thê giống như thọ nhận 
và hộ trì một bài kệ hay một câu nói, hay có thể không gân gũi như thọ 
nhận và hộ trì một bài kệ hay một câu nói. Đừng phỉ báng phật pháp vì hiểu 
biết nông cạn. 

Không có thanh hay sắc nào lợi ích hơn kinh phật. Thanh và sắc mê 
hoặc ông, song ông có khuynh hướng tìm chúng và ham có chúng. Mặt 
khác, kinh phật không mê hoặc ông. Đừng phi báng kinh phật vì thiếu tin 
tưởng nơi chúng. 


Tuy nhiên, tất cả các loại túi da thô lậu, tanh hôi đã nói trong vài trăm 
năm qua, “Đừng giữ những câu nói của các tổ sư trong tâm. Hơn nữa, đừng 
nhìn lâu hay dùng các giáo lý của kinh. Thay vào, hãy giữ thân tâm của ông 
như cây mục hay tro tàn. Hãy như cái gáo gỗ bề hay cái thùng không đáy.” 

Những người nói theo cách này là bọn ngoại đạo, thiên ma. Chúng nêu 
lên những câu chuyện không nên nêu lên. Bởi vì những người như thế, 
pháp của các phật tổ đã trở thành pháp của hỗn loạn điên cuồng một cách 
vô ích. Thương thay! ] Buôn thay! 

Ngay cả cái gáo gỗ bể và cái thùng không đáy là những kinh xưa của các 
phật tô. Có một vài phật tổ hiểu một số quyên và nội dung của các kinh như 
thế. Nói rằng kinh phật không phải là phật pháp là không xem xét những cơ 
duyên mà các phật tổ đã dùng kinh, không học những cơ duyên mà các phật 
tổ xuất hiện trong kinh, và không biết mức độ thâm mật giữa các phật tổ và 
các kinh. 

Những người vội vàng nói những điều như thế nhiều như rơm, gai, tre, 
và sậy. Họ lên tòa sư tử và lãnh đạo các tự viện khắp nơi như là thầy của 
người và trời. Những người đã vội vàng học với các thầy vội vàng và 
không biết thế nào là vội vàng. Vì họ không biết, họ không muốn làm khác 
đi. Buôn thay vì họ theo kẻ vô minh và vẫn vô minh! 

Vì họ thiếu thân và tâm của phật pháp, họ không biết cách của thân nên 
như thế nào và trạng thái của tâm nên như thế nào. Vì họ chưa sáng tỏ hữu 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 516 


và vô, khi người ta hỏi họ chỉ giơ nắm tay mà không biết ý nghĩa. Vì họ 
chưa hiểu chánh đạo và tà đạo, khi có người hỏi họ giơ phất tử lên mà 
không biết ý nghĩa. Hay, khi hướng dẫn người học, họ lấy “Bốn Liệu 
Giản””” và “Bến Chiếu Dụng””9 của Lâm Tế, “Ba Câu”? của Vân Môn, 
“Ba Đường” và “Năm Vị?” của Động Sơn, vân vân, làm tiêu chuẩn học 
đạo. 

Tiên sư Như Tịnh, Hòa thượng Thiên Đồng, thường cười điều đó và nói, 
“Học phật sao có thể như thế được? Đạo lớn của các phật tổ thường nói 
thân và nói tâm. Khi chúng ta học nó, chúng ta không đủ thì giờ để kinh 
nghiệm thấu triệt. Nhàn rỗi thế nào mà chúng ta có thê chấp nhận những 
câu nói của hậu bối? Hãy biết rằng các trưởng lão ở nhiều nơi thiếu tâm cầu 
đạo và rõ ràng là chưa học thân và tâm của phật pháp.” 

Đây là cách Như Tịnh dạy chúng. 


Quả thật, Lâm Tế là một hậu bối trong hội của Hoàng Bá. Sau khi nhận 
sáu chục gậy, sư đến học với Đại Ngu. Khi nghe câu chuyện về tâm lão bà, 
sư phản tỉnh sự tu tập của mình cho đến lúc ấy, và trở về với Hoàng Bá. 
Nghe chuyện này, người ta nghĩ rằng một mình Lâm Tế thừa kế phật pháp 
của Hoàng Bá. Họ còn nghĩ Lâm Tế xuất sắc hơn Hoàng Bá. Điều này 
không đúng gì cả. 

Mặc dù Lâm Tế học ở trong hội Hoàng Bá, khi Trần Tôn giả khuyến 
khích sư hỏi, người ta nói rằng sư không biết hỏi thế nào. Khi chưa sáng tỏ 
đại sự và nghe thuyết pháp như là một người học đạo, sao sư có thể ngờ 
nghệch đến thế? Như thế, chúng ta biết sư không có năng lực học xuất sắc. 

Lâm Tế cũng không bao giờ có chí khí vượt hơn thầy mình. Không một 
câu nói nào của sư vượt hơn những câu nói của Hoàng Bá. Mặt khác, 
Hoàng Bá đã có những câu nói vượt qua những câu nói của thầy sư; sư có 
trí tuệ vượt hơn trí tuệ của thầy sư. Sư nói những lời không phật nào khác 
đã nói. Sư hiểu pháp không một tổ nào khác đã hiểu. Hoàng Bá là một cổ 
phật vượt qua bên kia quá khứ và hiện tại. Sư đáng tôn kính hơn Bách 
Trượng và sáng hơn Mã Tổ. 

Lâm Tế không có tỉnh thần siêu xuất như vậy. Tại sao không có? Sư 
không nói câu nào ngay cả trong mộng cũng chưa từng nói từ những thời xa 
xưa. Dường như sư hiểu nhiều điều mà quên mắt một, và sư làm chủ được 


3 Xem chú thích số 350, trang 486. 


Xem chú thích số 351, trang 486. 
Xem chú thích số 353, trang 486. 
Xem chú thích số 354, trang 486. 


370 
371 
372 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 517 


một trong khi gặp phiên phức với nhiêu. Làm sao chúng ta xem “Bôn Liệu 
Giản” của sư là có mùi vị của đạo và dùng nó làm kim chỉ nam đê học 
pháp? 


Vân Môn là người học của Tuyết Phong. Sư được xem là đại sư của 
người và trời, nhưng sư vẫn còn có chỗ để học. Xem Vân Môn như là đạt 
được cái cốt tủy nhất thì đáng buồn. 

Các phật tổ đã lấy gì làm tiêu chuẩn học đạo trước khi Lâm Tế đến và 
trước khi Vân Môn xuất hiện? Hãy biết rằng việc làm của đạo không truyền 
đến nhà họ. 

Bởi vì những người không có gì để tùy thuộc, họ nói những điều như thế 
[như xem kinh phật không phải là phật pháp]. Những người này làm cho 
kinh phật bị hư hại. Đừng theo họ. 

Nếu ông muốn ném bỏ các kinh, ông có thê ném bỏ luôn Lâm Tế cũng 
như Vân Môn. Nếu kinh phật không có nghĩa là để dùng, sẽ không có nước 
để uống và không có gáo để múc nước. 

Giáo pháp “Ba Đường” và “Năm Vị” của Cao tổ Động Sơn, là những 
cái mắt và hạt gỗ [những lý thuyết] và không ở trong lãnh vực những người 
VỘI vàng biết được. Giáo pháp của tổ đã được đích truyền, và phật sự đang 
trực chỉ. Không thê so sánh nó với giáo pháp của các tông khác. 


Những người vội vàng cũng nói rằng các giáo lý của Đạo Giáo, Không 
Giáo, và Phật Giáo rốt ráo nhất trí, trong khi chỉ có những dị biệt ở các 
công vào. Đôi khi họ so sánh các giáo lý này với ba cái chân của một khí cụ 
thờ cúng. Đây là những gì các tăng nhân ở Đại Tống thường bàn luận. 

Phật pháp đã rời bỏ căn cứ địa và diệt vong vì những người nói theo 
cách này. Hay chúng ta có thê nói rằng phật pháp chưa đến với họ ngay cả 
trong hình tướng của một vi trần. Những người như thế cố gắng giải thích 
những cái tương tự của phật pháp với các giáo lý khác và nói nhằm rằng 
kinh phật không cần thiết bởi vì có những giáo lý riêng biệt trong cổng của 
các tô. Họ nói như vậy bởi vì họ chưa thoáng thấy biên giới của phật pháp 
với căn cơ nhỏ bé của họ. 

Họ nói không nên dùng kinh phật. Rồi, họ có dùng kinh tổ không? Có 
nhiều giáo lý trong tổ đạo tương tự với các giáo lý của kinh phật. Sao họ lại 
chọn dùng? Nếu họ nói có một tổ đạo bên . ngoài phật đạo, ai sẽ tin tổ đạo? 

Các tổ là các tô bởi vì họ đích truyền phật đạo. Làm sao có thể gọi 
những người không truyền phật đạo là tổ được? Chúng ta tôn kính Bồ-đề- 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 518 


đạt-ma, Tổ thứ nhất của Trung Hoa, bởi vì tổ là Tổ thứ hăm tám của Ấn 
Độ. Nếu ông nói tổ đạo ở bên ngoài phật đạo, đó sẽ khó công nhận Tổ thứ 
mười hay Tổ thứ mười hai ở Ấn Độ. Chúng ta tôn kính các tổ đã thừa 
truyền từ người đến người bởi vì tính cân trọng của phật đạo. Với bộ mặt 
nào những người không được đích truyền phật đạo có thể tương kiến người 
và trời? Hơn nữa, không thể chuyển hướng chí nguyện mong ước Phật và 
theo những người không ở trong phật đạo. 

Bây giờ, lý do tại sao những người trí óc không lành mạnh, vội vàng này 
xem nhẹ phật đạo là họ không thể quyết định pháp là vốn có trong phật đạo. 
Sự vô minh trong việc so sánh các giáo lý của Đạo Giáo, Không Giáo với 
giáo lý của Phật, dù chỉ có lúc, không những chỉ đáng tiếc mà còn tạo điều 
kiện cho hành vi sai trái, biểu thị sự suy đồi của quốc gia. Nó chứng tỏ sự 
phá hại tam bảo. 

Không thê so sánh các đạo của Không Tử”” và Lão Tử với đạo của a-la- 
hán. Hơn nữa, làm sao chúng có thê đến gần các bồ-tát giác ngộ tương 
đương với các phật hay các bỗ-tát điệu ngộ? Các giáo lý của Không Tử và 
Lão Tử xem nội kiến của các thánh nhân như là sự thị hiện vĩ đại của vũ 
trụ. Nhưng ngay cả trong một đời hay nhiều đời, chúng không bao giờ có 
thể sáng tỏ được nhân và quả của các bậc đại thánh. Mặc dù chúng xem 
động và tĩnh của thân và tâm như là vi của vô vi, chúng không thê cắt đứt 
và làm sáng tỏ thực tướng của toàn thể thế giới mười phương. Sự thực, các 
giáo lý của Không Tử và Lão Tử thấp hơn phật pháp xa như đất cách xa 
trời. Bàn luận những giáo lý này trên cùng một bình diện một cách vô căn 
cứ là phỉ báng phật pháp, và phí báng Khổng Tử và Lão Tử. 

Dù cho các giáo lý của Không Tử và Lão Tử là hay và vi tế, làm sao các 
trưởng lão trong những lúc gần đây có thê thoáng thấy được chúng, ngay cả 
trong vô số năm, chưa kể việc hiệu được đại cương? Chúng có những chỉ 
dạy và huấn luyện mà những người tầm thường ngày nay không dễ gì năm 
vững được. Song, không một người nào cô găng tu tập các giáo lý của họ. 
Phân tử của cái này không giống phân tử của cái kia. Hơn nữa, trong những 
người tu tập sau này ai sẽ lãnh hội sự thâm huyền của kinh phật? Trong khi 
không sáng tỏ một giáo lý nào trong các giáo lý đó, họ nói về Tam giáo 
nhất trí một cách vô căn cứ. 

Những người như thế ở Đại Tống được phong thưởng danh hiệu Sư và 
giữ những địa vị như thầy, không xấu hồ trong quá khứ và hiện tại, và giải 
thích nhằm phật đạo. Khó mà châp nhận họ có phật pháp. Những trưởng lão 
này khăng khăng rằng kinh phật không phải là chủ ý chân thật của phật đạo, 


33 Khổng Tử (H.: Confucius, Kongzi, Nh.: Köshi). Khoảng t.k. 6-5 trước C. N., Trung Hoa. 


Nhà tư tưởng xã hội, nhà văn, và nhà giáo dục. Tác giả sách Luận Ngữ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 519 


nhưng tổ truyền mới là chủ ý chân thực mà sự vi diệu phi thường đã được 
truyền trong đó. Những tuyên bố này tiêu biểu cho sự cực kỳ ngu ngốc do 
những kẻ điên và lẫn lộn nói ra. 

Trái lại, không phải một dòng hay nửa câu trong sự đích truyền của các 
tổ có cái gì phi thường khác biệt với kinh phật và đạo tổ đã được bình đăng 
truyền và quảng bá từ Phật Thích-ca-mâu-ni. Tuy nhiên, việc tổ truyền đã 
được thực hiện từ người thừa kế đến người thừa kế. Chúng ta nên biết, sáng 
tỏ, và tụng kinh phật bằng cách nào khác? 


Một cô đức nói, “Ông mê hoặc kinh. Kinh không mê hoặc ông.” 

Có một số câu chuyện về các sư xưa đọc kinh phật. 

Hãy nói với những người vội vàng, “Nếu phải ném kinh phật đi như ông 
đề nghị, ông cũng có thê ném đi tâm phật và thân phật. Nếu ông ném thân 
phật và tâm phật, ông cũng có thê ném đi các con của phật. Nếu phải ném 
đi các con của phật, ông cũng có thê ném đi phật đạo. Nếu ông phải ném đi 
phật đạo, làm sao ông sẽ không ném đi tổ đạo? Nếu ông phải ném đi cả 
phật đạo và tổ đạo, ông sẽ chỉ như một nông dân trọc đầu; ai có thê nói rằng 
ông không đáng bị gậy đánh? Ông không những bị vua quan điều khiển mà 
còn bị Lão Diêm Vương tra tấn. 

Bởi vì trong những lúc gần đây các trưởng lão chỉ mang theo những 
chứng thư do vua quan cấp cho, và tự gọi mình là người đứng đầu của tự 
viện, họ nói những điều điên khùng như thế [như làm ngơ kinh phật]. 
Nhưng không ai có thể phân biệt được những lời tuyên bố của họ. Một 
mình tiên sư Như Tịnh cười họ, trong khi các trưởng lão ở các tự viện khác 
không ý thức vấn đề. 

Là thầy của hoàng đề, người của đạo không nhất thiết phải được tuyển 
chọn. Hoàng để không biết ai là người của đạo. Hoàng đề chỉ nghe triều 
thần giới thiệu và ra chỉ thị. Trong quá khứ và hiện tại, đã có những người 
của đạo trở thành thầy của hoàng đề, trong khi cũng có những người không 
phải của đạo trở thành thầy của hoàng đế. Những người được chỉ định trong 
thời đại u tối không phải là những người của đạo. Những người không được 
chỉ định trong thời đại u tối là những người của đạo. Lý do đây là vì có 
những thời đại người ta nhận biết người của đạo và có những thời đại người 
ta không nhận biết người của đạo. 


Đừng quên rằng vào thời của Hoằng Nhẫn có Thần Tú. Thần Tú là thầy 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 520 


của hoàng đề đã thuyết pháp đối diện tắm rèm của hoàng đề. Sư là vị thủ 
tọa trong bảy trăm cao tăng. Cũng nên nhớ rằng có Lư Hành Giả [Huệ 
Năng] trong cùng hội chúng. Sau khi làm người tiều phu, sư trở thành 
người làm việc cho tự viện. Sư thôi làm tiều phu và làm việc giã gạo. Mặc 
dù đáng tiếc sư là người ở địa vị thấp, sư xuất sắc trong hàng cư sĩ và xuất 
chúng trong tăng đoàn, đắc pháp và thọ nhận áo cà-sa. Điều như thế chưa 
bao giờ nghe nói ngay cả ở Ấn Độ — một tiền lệ phi thường hiếm thấy chỉ 
xảy ra ở Trung Hoa. Bảy trăm cao tăng không thê đứng vai kề vai với Lư 
Hành Giả. Rồng voi [những hành giả xuất sắc] trong nước không cách nào 
tìm được dấu vết của sư. Thực sự, Lư Hành Giả đã thừa kế địa vị tổ thứ ba 
mươi ba là người thừa kế phật. Nếu thầy của sư, Hoằng Nhẫn, Tổ thứ năm 
của Trung Hoa, không phải là người có thê nhận biết chân nhân, thì điều đó 
đã không xảy ra. 

Hãy im lặng tư duy điểm này. Đừng chấp nhận nó một cách bất cẩn. 
Hãy hy vọng có được năng lực nhận biết chân nhân. Không thể nhận biết 
chân nhân là một bệnh lớn của ta và người, một bệnh lớn của thế gian. Có 
kiến thức rộng lớn không phải là chính yếu. Hãy nhanh lên tìm con mắt và 
năng lực nhận biết chân nhân. Không có năng lực này, ông sẽ chìm trong số 
kiếp mênh mông. 


Như vậy, hãy biết rằng luôn luôn có kinh phật trong phật đạo, hãy học 
những câu nói khoáng đạt và ý nghĩa sâu xa với núi và biển lớn, và biến 
chúng thành tiêu chuẩn đề biện đạo. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), huyện Cái Điển 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào tháng chín, năm thứ nhát, niên hiệu 
Khoan Nguyên (Kangen) [1243]. 


3° Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 521 


54. VÔ TÌNH THUYÉẾT PHÁP 
(Mujö seppö: Vô tình thuyêt pháp) 


Thuyết pháp bằng phương tiện thuyết pháp hiện thành điểm nền tảng mà 
các phật tổ trao cho các phật tổ. Thuyết pháp này là do pháp thuyết. 

Thuyết pháp thì chăng phải hữu tình cũng chẳng phải vô tình. Nó không 
tạo tác cũng không phải không tạo tác. Nó không phải do tạo tác hay không 
tạo tác gây nên. Nó không tùy thuộc vào các duyên. Như vậy, y như chim 
bay trên không, thuyết pháp không để lại dấu vết. Nó chỉ được tặng cho 
những hành giả Phật giáo. 

Khi đạo lớn viên mãn, thuyết pháp viên mãn. Khi kho tàng pháp được 
trao phó, thuyết pháp được trao phó. Khi hoa được giơ lên, thuyết pháp 
được dựng lên. Khi áo cà-sa được truyền, thuyết pháp được truyền. Bằng 
cách này, tất cả các phật, tất cả các tổ, đã duy trì thuyết pháp từ trước thời 
Oai Âm Vương. Thuyết pháp đã là pháp tu nền tảng của các ngài từ thời 
trước tất cả các phật. 

Đừng nghĩ răng các phật tổ đã một mình tạo ra thuyết pháp. Thuyết pháp 
đã tạo ra các phật tổ. Thuyết pháp này không giới hạn ở các giáo lý của tám 
vạn bốn ngàn cửa pháp, mà mở ra các giáo lý của vô lượng, vô biên cửa. 

Đừng nghĩ rằng pháp đã được các phật trước thuyết thì được các phật 
sau thuyết. Chỉ là các phật trước không trở thành các phật sau, thuyết pháp 
trước không trở thành thuyết pháp sau. Như thế, Phật Thích-ca-mâu-ni nói, 
“Y như tất cả các phật trong ba giới đã thuyết pháp, bây giờ tôi thuyết pháp 
không phân biệt.” 

Băng cách này, y như mỗi phật dùng thuyết pháp, tất cả các phật dùng 
thuyết pháp. Y như mỗi phật truyền thuyết pháp, tất cả các phật truyền 
thuyết pháp. 

Vô tình thuyết pháp đã được truyền từ các cô phật đến Bảy Phật, nó đã 
được truyền từ Bảy Phật đến ngày nay. Trong vô tình thuyết pháp này có tất 
cả các phật, tất cả các tổ. Đừng nghĩ rằng pháp bây giờ tôi đang nói là một 
cái gì mới đã không được truyện. Đừng nghĩ rằng những gì được truyền từ 
những thời xa xưa là một cái hang qui cũ. 


Một ông tăng hỏi Huệ Trung, Quốc sư Đại Chứng ở chùa Quang Trạch, 
thủ đô Tây Kinh (Xijing), Đại Đường, “Vô tình có hiểu khi thuyết pháp?” 

Huệ Trung đáp, “Hiển nhiên, vô tình luôn luôn thuyết pháp. Thuyết 
không bao giờ ngừng.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 522 


Ông tăng hỏi, “Sao con không nghe?” 

Huệ Trung nói, “Ông không nghe, nhưng đó không có nghĩa là người 
khác không nghe.” 

Ông tăng nói, “Hãy nói cho con biết, ai nghe?” 

Huệ Năng đáp, “Tất cả thánh nhân đều nghe.” 

Ông tăng hỏi, “Hòa thượng nghe không?” 

Huệ Trung nói, “Không, tôi không nghe.” 

Ông tăng khăng khăng, “Nếu hòa thượng không nghe, làm sao hòa 
thượng biết vô tình hiểu pháp này?” 

Huệ Trung đáp, “Người may mãn này không nghe. Nếu nghe, tôi bằng 

với tất cả các thánh nhân. Rồi ông sẽ không thể nghe tôi thuyết pháp.” 

Ông tăng nói, “Nếu vậy, con người bị bỏ ra ngoài.” 

Huệ Trung nói, “Nhưng tôi nói với người, không phải với thánh nhân.” 

Ông tăng hỏi, “Chuyện gì xảy ra với hữu tình sau khi họ nghe hòa 
thượng?” 

Huệ Trung đáp, “Họ không còn là hữu tình nữa.” 


Những người mới bắt đầu và những người đến sau nhìn vào vô tình 
thuyết pháp nên tham học ngay câu chuyện này của Huệ Trung. 

Huệ Trung nói, Hiển nhiên, vô tình luôn luôn thuyết pháp. 1 huyết không 
bao giờ ngừng. Luôn luôn là một phần của toàn bộ thời gian. Thuyết không 
bao giờ ngừng có nghĩa là không nghỉ trong thuyết pháp. Chỉ vì vô tình 
không dùng tiếng nói hay cách thức của hữu tình trong thuyết pháp. Ông 
không nên giả sử rằng cách vô tình thuyết pháp khác với cách hữu tình 
thuyết pháp. 

Phật đạo không lấy tiếng nói của hữu tình và áp dụng nó cho tiếng nói 
của vô tình. Vô tình không nhất thiết phải thuyết pháp với tiếng nói nghe 
bằng tai. Tương tự, hữu tình không thuyết pháp với tiếng nói nghe bằng tai. 
Bây giờ ông hãy hỏi mình, hỏi người khác, và tìm hiểu, “Thế nào là hữu 
tình? Thế nào là vô tình? 

Bằng cách này, hãy tập trung và tham học kỹ vô íình luôn luôn thuyết 
pháp là gì. Những người ngu có thể nghĩ rằng tiếng cây động, hay hoa nở 
và lá rụng, là vô tình thuyết pháp. Những người như thế không phải là đang 
học phật pháp. Nếu là như vậy, thì ai biết và nghe vô tình thuyết pháp? Bây 
giờ hãy phản chiếu: có cỏ, cây, và rừng ở trong thê giới của vô tình chăng?” 
Thế giới của hữu tình có trộn lẫn với thế giới của vô tình không? Hơn nữa, 
xem cỏ cây là vô tình là không thông suốt. Xem vô tình là cỏ, cây, ngói, và 
sỏi thì không đủ. 

Dù cho ông chấp cái thấy của một người xem cỏ, cây, và vân vân là vô 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 523 


tình, ông không thể lãnh hội chúng bằng suy nghĩ thông thường. Lý do là 
có sự khác biệt giữa cây ở cõi trời và cây ở thế giới con người. Cây mọc ở 
Trung Hoa và cây mọc ở nơi khác không đồng nhất. Cây ở đại dương và 
cây trên núi hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, có cây lan tỏa trong hư không, 
có cây lan tỏa trong mây. Trong trăm cỏ và vạn cây mọc trong hư không 
hay trong lửa, có những cây nên hiểu như là hữu tình, và những cây không 
nên xem như là vô tình. Có những cỏ và cây giống như người và thú vật. 
Không thê xếp loại chúng là hữu tình hay vô tình. Trong thuật phù thủy, 
cây, đá, hoa, quả, và nước khó mà nói dù cho ông tin những gì ông thấy. 
Không thể khái quát hóa sự vật ở tất cả mọi góc của thế giới chỉ bằng cách 
thấy và biết về cỏ và cây ở Nhật Bản. 

Huệ Trung nói, Tá cả thánh nhân đêu biết. Đó có nghĩa là trong hội 
chúng nơi vô tình thuyết pháp, tất cả thánh nhân đứng lăng nghe. Tất cả 
thánh nhân và vô tình hiện thành lắng nghe và hiện thành nói. Vô tình 
thuyết pháp cho tất cả thánh nhân. Đây là thánh hay phàm? Nếu ông kinh 
nghiệm bằng thân cách mà vô tình thuyết pháp, ông sẽ lãnh hội bằng thân 
làm sao tất cả thánh nhân nghe. Ngay khi ông lãnh hội điều này bằng thân, 
ông sẽ hiểu thế giới của thánh nhân. Bằng cách này, ông nên tu tập thiền 
đạo vượt qua bên kia phàm và vượt qua bên kia thánh. 

Huệ Trung nói, 7ói không nghe. Đừng cho rằng lời nói này dễ hiểu. Có 
phải sư “không nghe” vì sư vượt qua phàm và thánh? Hay sư “không nghe” 
bởi vì xé toạt qui ước của phàm và thánh? Hãy thương lượng điểm này và 
để lời ấy đi qua. 

Huệ Trung nói, Người may mắn này không nghe. Nếu nghe, tôi bằng với 
tắt cả thánh nhân. Sự biêu hiện không chỉ ở một hay hai câu. Người may 
mắn không phải phàm cũng không phải thánh. Có phải đây là một phật tổ? 
Bởi vì các phật tô đi qua bên kia phàm và thánh, những gì tất cả các phật tổ 
nghe thì không giống nhau. 

Huệ Trung nói, Rồi ông không thể nghe tôi thuyết pháp. Hãy tham lời 
nói này và chuẩn bị cho sự giác ngộ của tất cả các phật và thánh. Tự tánh là 
vô tình thuyết pháp, và tất cả các thánh nhân đều nghe. Huệ Trung thuyết 
pháp và ông tăng này nghe. Từng ngày và từng tháng, hãy biến việc này 
thành điểm tập trung cho sự tham học của ông. Bây giờ hãy hỏi Huệ Trung, 
“Con không hỏi hòa thượng cái gì xảy ra khi hữu tình nghe nó. Nhưng cái 
gì xảy ra vào đúng giây phút hữu tình nghe thuyết pháp?” 


Động Sơn, người về sau trở thành Cao tô, Đại sư Ngộ Bồn, tham học với 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 524 


thầy là Sơ tổ Đại Hòa thượng Vân Nham. Động Sơn hỏi Vân Nham, “Ai có 
thê nghe vô tình thuyết pháp?” 

Vân Nham nói, “Vô tình nghe vô tình thuyết pháp.” 

Động Sơn hỏi, “Hòa thượng có nghe chăng?” 

Vân Nham nói, “Nếu tôi nghe, ông không thể nghe tôi thuyết pháp.” 

Động Sơn đáp, “Như vậy, con không nghe hòa thượng thuyết pháp." 

Vân Nham nói, “Ông không nghe tôi thuyết pháp. Làm sao ông có thê 
nghe vô tình thuyết pháp?” 


Động Sơn đáp lại bằng cách trình bài kệ này: 


Kỳ lạ thay! Kỳ lạ thay! 

Vô tình thuyết pháp chăng nghĩ bàn. 
Nếu lấy tai nghe, khó hội được. 
Bằng dùng mắt thấy liền hiểu ngay.  ”” 

Động Sơn hỏi, 4¡ có thể nghe được vô tình thuyết pháp? Hãy thương 
lượng tường tận câu hỏi này suốt đời ô ông, suốt nhiều đời. Câu hỏi cũng có 
thê hành tác như một câu nói. Câu nói này là da, thịt, xương, và tủy. Nó 
không chỉ là truyền tâm bằng tâm. “Truyền tâm bằng tâm” này là một ý 
niệm thông thường của những học nhân mới bắt đầu và cao hơn. Tuy nhiên, 
chìa khóa mở cửa tu tập là nắm lấy cà-sa và truyền nó, nắm lấy pháp và 
truyền nó. Người ngày nay làm sao có thể làm chủ được việc này trong ba 
bốn tháng? 

Động Sơn đã nghe những lời của Huệ Trung, Vô fình thuyết pháp ... Tắt 
cả thánh nhân có thể nghe. Nhưng sư tìm hiễu thêm: 4i có thể nghe vồ tình 
thuyết pháp? Động Sơn đồng ý hay không đồng ý với Huệ Trung? Đây là 
câu hỏi hay câu nói? Nếu Động Sơn không đồng ý với Huệ Trung, tại sao 
sư nói cách này? Nếu sư đồng ý với Huệ Trụng tại sao sư nói cách này? 

Vân Nham nói, Vô tình nghe vô tình thuyết pháp. Hãy truyền huyết 
mạch này và kinh nghiệm buông xả thân tâm. Vô tình nghe vô tình thuyết 
pháp cốt yếu là tất cả các phật nghe tất cả các phật thuyết pháp. Trong hội 
chúng những chúng sinh nghe vô tình thuyết pháp là vô tình, đù họ là 
chúng hữu tình hay chúng vô tình, phàm hay thánh. 


*” Kệ viết: “Dã đại kỳ! Dã đại kỳ! 


Vô tình thuyết pháp bất tư nghì 
Nhược tương nhĩ thính chung nan hội 
Nhãn xứ văn thinh phương đắc tri.” ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 525 


Với những điều cốt yếu này ông nên quyết định các giáo lý quá khứ hay 
hiện tại là thật hay giả. Dù cho một giáo lý sinh ra ở Ấn Độ, nếu nó không 
được các chân sư đích truyền, đừng theo nó. Dù cho dòng giáo lý đã kéo 
đài hằng ngàn năm, nếu nó không phải là kế thừa đích thực từ người thừa 
kế đến người thừa kế, nó không đáng để thừa kế. Ngày nay, giáo lý đích 
truyền đã truyền bá qua các đất phía đông. Ông có thể phân biệt dễ dàng cái 
gì thật và cái gì giả. 

Khi ông nghe, Vô finh nghe vô tình thuyết pháp, hãy chấp nhận nó như 
là xương và tủy của tất cả các phật và các tô. Khi ông nghe lời nói của Vân 
Nham và Huệ Trung, hãy vật lộn với chúng, thánh nhân thuyết những gì tất 
cả các thánh nhân đêu nghe là vô tình. Vô tình thuyết những gì vô tình nghe 
là thánh nhân. Vì vô tình thuyết pháp là vô tình, những gì họ thuyết là vô 
tình. Đây là thuyết pháp thế nào là vô tình. 

Động Sơn đáp lời, Như vậy, con không nghe hòa thượng thuyết pháp. 
Như vậy ở đây ám chỉ lời của Vân Nham, Vô ứình nghe vô tình thuyết pháp. 
Bởi vì vô tình nghe vô tình thuyết pháp, Động Sơn nói, Con không nghe 
hòa thượng thuyết pháp. Vào giây phút này, Động Sơn không những trở 
thành phần của người nghe, mà còn tiết lộ quyết tâm cao ngất của sư thuyết 
pháp cho vô tình nghe. Sư không chỉ kinh nghiệm vô tình thuyết pháp, mà 
còn hoàn toàn năm giữ nghe và không nghe hữu tình thuyết pháp. Từ đó sư 
kinh nghiệm hữu tình thuyết, không thuyết, đã thuyết, bây giờ thuyết, và 
chỉ thuyết pháp. Hơn nữa, sư đã sáng tỏ nghe và không nghe pháp do hữu 
tình và vô tình thuyết. 

Thực tế, nghe pháp không giới hạn ở nhĩ căn hay nhĩ thức. Ông nghe 
pháp với toàn lực, toàn tâm, toàn thân, và toàn đạo từ trước khi cha mẹ ông 
sinh ra, trước Oai Âm Vương, qua toàn thể vị lai, vị lai không giới hạn. 
Ông có thể nghe pháp với thân đầu tiên và tâm cuối cùng. 

Những cách nghe pháp như thế tất cả đều có hiệu quả. Đừng nghĩ rằng 
ông không được lợi ích nếu nó không đến tâm ý thức. Xóa bỏ tâm, buông 
bỏ thân, ông nghe pháp và thấy quả. Với không tâm và không thân, ông sẽ 
nghe pháp và được lợi ích từ nó. Khi kinh nghiệm những giây phút như thế 
là cách mà tất cả các phật tổ thành phật và đạt tổ vị. 

Người thường không thê hiểu răng pháp lực chuyên hóa thân và tâm. 
Biên giới của thân và tâm không thê bao vây được. Khi quả nghe pháp 
trồng trong ruộng thân tâm, nó không bao giờ tàn lụi. Nó buộc phải trưởng 
thành và kết trái. 

Những người ngu có thể nghĩ rằng khi chúng ta nghe pháp, nếu chúng ta 
không tiễn bộ trong việc hiểu và không thể nhớ được giáo lý, sẽ không có 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 526 


lợi ích gì. Họ nói chủ yêu là học rộng và nhớ nhiều với toàn thân và tâm 
của chúng ta. Họ nghĩ rằng quên giáo lý, đãng trí rời chỗ giáo huấn, không 
tạo ra lợi ích gì và không thành tựu. Họ nghĩ như thế bởi vì họ chưa gặp 
chân sư và tương kiến chính họ. Một người chưa đối diện thọ nhận sự đích 
truyền không thê nào là một chân sư. Chân sư là người đã thọ nhận đích 
truyền từ phật đến phật. 

Quả thật, nhớ trong tâm ý thức và không quên đúng là cách năng lực 
nghe pháp bao gồm tâm và bao gồm ý ý thức. Vào chính giây phút làm xong 
việc này, ông nhận ra năng lực bao gôm thân; bao gồm thân quá khứ, bao 
gồm tâm; bao gồm tâm quá khứ, bao gồm tâm vị lai; bao gôm nhân và 
duyên, hành động và hậu quả; bao gồm sắc, tánh, thân, và hành sự; bao 
gôm phật; bao gôm tổ; bao gồm ta và người; và bao gồm da, thịt, xương, và 
tủy. Năng lực bao gồm lời nói và bao gồm ngồi và nằm thị hiện khắp suốt 
toàn thê đất trời. 

Năng lực nghe không dễ dàng biết được. Nhưng khi chúng ta nhập vào 
hội lớn của các phật tổ, và học da, thịt, xương, và tuỷ cúa các ngài, không 
có giây phút nào năng lực nghe pháp không làm việc, và không có chỗ nào 
năng lực nghe pháp không đến. Những cơn triều phi thời gian đột nhiên 
sinh ra hay dần dần có ảnh hưởng. Như thế học rộng và nhớ nhiều không 
phải bị bỏ rơi. Tuy nhiên, chúng không phải cái chìa khóa duy nhất. Những 
người học nên biết điều này. Động Sơn hiểu nó. 

Vân Nham đáp: Ông không nghe tôi thuyết pháp. Làm sao ông có thể 
nghe vô tình thuyết pháp? Đây là cách Vân Nham lật mép áo của sư lên và 
VỚI Xương và tủy của các tô chứng nhận rằng Động Sơn đã hiện thành giác 
ngộ trên đỉnh giác ngộ. Ông không nghe tôi thuyết pháp. Người thường 
không thê nói được câu này. Sư đang bảo đảm Động Sơn răng dù vô tình 
thuyết pháp khác biệt đến đâu, -Động Sơn không nên lạc mắt trong ý niệm 
VỆ nó. Ở giây phút này sự truyền thực sự vi tế và mẫu chốt. Các bậc thánh 
tầm thường không dễ gÌ hiểu được. 

Động Sơn đáp lại bằng các trình bài kệ này: “Kỳ /¿ £hay! Kỹ lạ thay! Vô 
tình thuyết pháp chẳng nghĩ bàn. Như thê, vô tình và sự thuyết pháp của họ 
cả hai đều khó nghĩ được. Thế nào gọi là vô tình? Hãy học biết rằng, họ 
không phải phàm cũng chẳng phải thánh, không phải hữu tình cũng chăng 
phải vô tình. Phàm và thánh, hữu tình và vô tình [theo nghĩa thông thường], 
suy nghĩ có thể đạt đến dù cho họ thuyết hay không thuyết. Bây giờ nó 
không thể nghĩ bàn, kỳ lạ, và kỳ diệu. Cái gì kỳ lạ và kỳ diệu thì trí tuệ và ý 
thức của phàm hay thánh đều không thê đạt đến. Trời và người phàm không 
thê đánh giá nó. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 527 


Nếu lấy tai nghe khó hội được. Ngay cả với thiên nhãn hay pháp nhãn 
của tất cả các cõi và tất cả mọi thời, cũng không thê hiểu được những gì 
mình nghe. Ngay cả với tai trên tường hay tai trên tích trượng, vô tình 
thuyết pháp cũng không nghe được, bởi vì nó không phải là âm thanh đối 
tượng của tai. Ấy không phải là việc nghe bằng tai không xảy ra, mà là 
không thể nghe dù chúng ta cỗ gắng hằng trăm hằng ngàn kiếp. Vô tình 
thuyết pháp là sự thị hiện oai nghi của đạo đơn độc ở bên kia thanh và sắc. 
Vô tình thuyết pháp ở bên kia cái hố mà người phàm và thánh nhân TƠI Vào. 

Bằng dùng mắt thấy liên nhận ra. Một vài người có thê nghĩ rằng câu 
này có nghĩa là sự đến và đi của có, cây, hoa, và chim con người nhìn thấy 
là những gì mắt thấy. Đây là cái thấy lầm. Đó không phải là tất cả phật 
pháp. Trong phật pháp không có cái hiểu nào như thế, 

Khi chúng ta học lời của Động Sơn Bằng dùng mắt thấy liễn nhận ra, có 
nghĩa là chúng ta nghe tiếng nói của vô tình thuyết pháp bằng mắt. Chúng 
ta thị hiện tiếng nói của vô tình thuyết pháp bằng mắt. Hãy thương lượng 
rộng rãi mắt này. Bởi vì tiếng nói nghe bằng mắt sẽ giông. như tiếng nói 
nghe bằng tai. Đừng nghĩ răng mắt có căn tai. Đừng nghĩ rằng mắt là tai. 
Đừng nghĩ rằng tiếng nói xuất hiện trong mắt. 


Một sư xưa [Trường Sa] nói, “Toàn thể thế giới mười phương không 
khác hơn một con mắt của nạp tăng.” 


Đừng cho rằng ông có thể hiểu được lời của Động Sơn, Bằng dùng mắt 
thấy liên nhận ra, bằng cách nghe nó với một con mắt của nạp tăng. Khi 
ông tham học lời nói của cô đức, Toàn thể thế giới mười phương không 
khác hơn một con mắt của nạp tăng, toàn thê thế giới mười phương không 
khác hơn một con mắt của nạp tăng. Hơn nữa, có mắt trên một ngàn bàn 
tay, một ngàn mắt chánh pháp, một ngàn mắt tai, một ngàn mắt lưỡi, một 
ngàn mắt tâm, một ngàn mắt khắp suốt tâm, một ngàn mắt khắp suốt thân, 
một ngàn mắt trên đầu gậy, một ngàn - mắt trên các cực của thân, một ngàn 
mắt trên các cực của tâm, một ngàn mắt chết ở trong tử, một ngàn mắt sông 
ở trong sinh, một ngàn mắt của tự kỷ, một ngàn mất của tham cứu, một 
ngàn mắt dọc, và một ngàn mắt ngang. 

Như vậy, dù cho ông học toàn bộ những mắt này như là toàn bộ thê giới, 
nó vẫn không phải là hiện thân của mắt. Hãy khẩn cấp thương lượng nghe 
vô tình thuyết pháp bằng mắt. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 528 


Ý nghĩa trong lời nói của Động Sơn là không thê hiểu vô tình thuyết 
pháp bằng tai. Mắt có thể nghe tiếng nói. Hơn nữa, có sự nghe. tiếng nói qua 
suốt thân và có sự nghe tiếng, nói ở bất cứ chỗ nào thân có thê đến. Dù cho 
ông không hiện thân nghe tiếng nói bằng mắt, ông nên năm vững vồ íình 
nghe vô tình thuyết pháp bằng thân ông, và buông xả vồ fình nghe vô tình 
thuyết pháp. 


Vì giáo lý này được truyền, tiện sư Như Tịnh, Cô Phật Thiên Đồng, nói, 
“Bầu có vòi quyện với bầu có vòi. 


Đây là sự thuyết pháp của vô tình, truyền chánh nhãn của Vân Nham, 
xương và tủy của sư. Bởi vì tất cả thuyết pháp là vô tình, vô tình thuyết 
pháp. Đây là tắm gương đáng tôn kính. Vô tình là những ai thuyết pháp cho 
vô tình. 

Ông gọi thế nào là vô tình? Hãy biết, những ai nghe vô tình thuyết pháp 
là như thế. Ông gọi thế nào là thuyết pháp? Hãy biết, những ai không biết 
vô tình là như thẻ. 


Đầu Tử, Đại sư Từ TẾ ở Thư châu, tên húy là Đại Đồng, là người thừa kế 
pháp của Thiền sư Thúy Vi Vô Học. Đầu Tử được Minh Giác [Tuyết Đậu 
Trùng Hiến] gọi là Cổ Phật. Một hôm có ông tăng hỏi, “Thế nào là vô tình 
thuyết pháp?” 

Đầu Tử đáp, “Chớ xấu mòm.” 


Những gì Đầu Tử nói ở đây quả thật là pháp qui của cô phật, tiêu điểm 
của tổ giáo. Vô tình thuyết pháp và sự thuyết pháp của vô tình đều ở bên 
kia xấu miệng. Hãy biết rằng vô tình thuyết pháp là tổng thể của các phật 
tổ. Những người theo Lâm Tế hay Đức Sơn không biết được. Chỉ các phật 
tổ thâm nhập điều này. 


Đã trình với hội chúng ở chùa cô Cát Phong (Yoshimine), huyện Cát Điển 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào ngày mông hai, tháng mười, năm thứ 
nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243J.*”" 


3° Anh dịch: Alan Senauke và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 529 


55. BẢN TÁNH CỦA CÁC PHÁP 
(Hosshö: Pháp tánh) 


Khi ông học phật pháp với kinh hay với thầy, ông đến với sự chứng ngộ 
không có thây. Đến với sự chứng ngộ không có thầy xảy ra do pháp tánh. 

Dù cho ông có cái biết sinh ra đã biết,`”” ông nên luôn luôn tìm thầy hỏi 
đạo. Dù cho ông không có cái biết sinh ra đã biết, ông nên luôn luôn tu tập 
công phu đạo. Ai không có cái biết sinh ra đã biết? Song, hãy học kinh và 
theo thầy. 

Hãy biết rằng gặp kinh hay thầy và kinh nghiệm pháp tánh tam-muội 
được gọi là cái biết sinh ra đã biết về pháp tánh tam-muội qua tương kiến 
pháp tánh tam-muội. Đây là đang có được cái biết về đời quá khứ, có được 
ba lực thần thông, và chứng đắc giác ngộ vô thượng, viên mãn. 

Ông gặp cái biết sinh ra đã biết và học cái biết sinh ra đã biết. Ông gặp 
cái biết không có thầy [vô sư trí] và cái biết tự phát, và đích truyền cái biết 
không có thầy và cái biết tự phát. 

Không có cái biết sinh ra đã biết, ông không thể nghe pháp tánh và ông 
không thể chứng đắc pháp tánh dù cho ông gặp kinh hay thầy. Đạo lớn 
không giống như người uông nước và do đó biết nó lạnh hay nóng. 

Tất cả phật, tất cả bồ-tát, và tất cả chúng sinh sáng tỏ đạo lớn của tất cả 
pháp tánh bằng năng lực cái biết sinh ra đã biết. Mà ông sáng tỏ đạo lớn 
của pháp tánh với kinh và thầy thì không khác hơn tự ông sáng tỏ pháp 
tánh. 

Kinh là pháp tánh mà nó là chính ông. Thầy là pháp tánh mà nó là chính 
ông. Pháp tánh là thầy. Pháp tánh là chính ông. Bởi vì pháp tánh là chính 
ông, đây không phải là ông bị những người ngoại đạo hay một nhóm ma 
cám dỗ. Pháp tánh không có ngoại đạo và không có ma. Ấy chỉ là ông ăn 
sáng, ông ăn trưa, và ông uống trà. 

Tuy nhiên, những người tự gọi họ là học nhân trong hai ba chục năm 
tiếp tục ngớ ngân khi nghe bàn luận về pháp tánh; họ để đời họ trôi qua 
theo cách này. Những người tự gọi mình là những người lâu năm trong các 
tự viện, được ngồi trên cái ghế dạy làm băng cây lát, chỉ có thể leo vào leo 
ra cái hố lẫn lộn với thân, tâm, và y báo của họ khi họ nghe tiếng nói của 
pháp tánh và thấy tướng của nó. Phản ứng của họ chứng tỏ họ nghĩ nhằm 
rằng pháp tánh xuất hiện ngay cả trước ba giới và mười phương chúng ta 


3” Ở đây, Đạo Nguyên lấy ý từ câu nói trong Luận Ngữ của Khổng Tử: “sinh nhỉ tri chỉ...” 
Xem thêm chú thích số 525 trang 838. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 530 


sống trong suy sụp. Họ cũng nghĩ nhằm rằng pháp tánh như thế tách rời với 
tất cả các pháp [hiện tượng] trong giây phút này. 

Nghĩa của pháp tánh không như thế. Tất cả các pháp và pháp tánh vượt 
lên trên những tranh luận về chúng là giống hay khác, về chúng là đồng 
nhất hay tách rời. Cái gì không phải là quá khứ, hiện tại, và vị lai, không 
phải thường hay vô thường, không phải sắc, thọ, tưởng, hành, và thức, là 
pháp tánh. 


Mã Tổ, Thiền sư Đại Tịch ở Giang Tây, nói, “Không chúng sinh nào có 
sự cần ra khỏi pháp tánh tam-muội trong vô số kiếp. Họ ở mãi mãi trong 
pháp tánh, mặc áo, ăn cơm, và trao đổi lời nói. Những hoạt động của sáu 
căn và tất cả những hoạt động khác không khác hơn pháp tánh.” 

Pháp tánh Mã Tổ nói là pháp tánh nói về pháp tánh. Nó cùng nhau tu tập 
với Mã Tổ. Nó cùng nhau tu tập với pháp tánh. 

Tôi nghe điều này. Như vậy tôi nên nói về nó như thế nào? Pháp tánh 
cưỡi trên Mã Tổ [nghĩa là Ông Tổ Họ Mã]. Người ăn cơm, và cơm ăn 
người. 

Một khi là pháp tánh, ông không rời pháp tánh tam-muội. Ông không rời 
pháp tánh trước khi là pháp tánh. Ông không rời pháp tánh sau khi là pháp 
tánh. Pháp tánh, cùng với vô lượng kiếp, là pháp tánh tam-muội. Pháp tánh 
được gọi là vô lượng kiếp. 

Như thế, ngay bây giờ là pháp tánh. Pháp tánh đúng là cái này ngay bây 
giờ. Mặc áo và ăn cơm là pháp tánh tam-muội mặc áo và ăn cơm. Pháp tánh 
là áo hiện thành. Pháp tánh là cơm hiện thành. Pháp tánh không khác hơn 
ăn hiện thành. Pháp tánh không khác hơn mặc hiện thành. 

Không có mặc áo ăn cơm, không có trao đổi lời nói, và không có những 
hoạt động của sáu căn và tất cả những hoạt động khác, thì không có pháp 
tánh tam-muội và không có nhập pháp tánh. 

Lời nói hiện thành của bây giờ đã được trao xuống từ phật đến phật qua 
Phật Thích-ca-mâu-ni. Nó đã được đích truyền từ tô đến tổ qua Mã Tổ. Nó 
đã được đích truyền từ phật đến phật, từ tổ đến tổ, bằng phương tiện pháp 
tánh tam-muội. Các phật và các tổ kích hoạt pháp tánh mà không cần nhập 
Vào nó. 

Dù cho các pháp sư của văn tự nói pháp tánh, nó không phải là pháp 
tánh Mã Tổ nói. Lời tuyên bố rằng những chúng sinh chưa ra khỏi pháp 
tánh không bao giờ có thê là pháp tánh có thể bất chợt có điểm quan trọng. 
Song, một lời tuyên bố như thế là ba bốn mảnh nữa của pháp tánh. Nói và 
hoạt động phủ nhận pháp tánh cũng là pháp tánh. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 531 


Ngày tháng trong vô lượng kiếp là sự đi qua của pháp tánh. Hiện tại và 
quá khứ cũng thế. Nghĩ rằng một người ở xa pháp tánh, làm cái đĩa cân của 
thân người thành đĩa cân của thân và tâm là pháp tánh. Cả suy nghĩ và 
không-suy-nphĩ đều là pháp tánh. Những người nghĩ rằng nước không chảy 
hay cây không lớn và suy tàn nơi cái gì gọi là pháp tánh là những người 
ngoại đạo. 


Phật Thích-ca-mâu-m nói, “Tướng như thế, tánh như thế.” 


Như thê, hoa nở và lá rụng là ánh như thể. 

Nhưng những người ngu nghĩ rằng không thê có hoa nở và lá rụng trong 
thế giới của pháp tánh. Nếu ông nghĩ theo cách này, đừng hỏi người khác, 
mà hãy giả vờ răng sự nghĩ ngờ của ông là lời nói của ông. Hãy lập lại như 
vậy vài lần như là dẫn lời của người khác. Rồi có thể ông sẽ được giải tỏa 
nghi ngờ. 

Nghi ngờ như thế không sai, chỉ thiếu sự rõ ràng. Ngay cả sau khi ông 
đã rõ ràng, đừng để suy nghĩ trước kia của ông biến mắt. 

Hoa nở và lá rụng không khác hơn hoa nở và lá rụng. Ý nghĩ không thê 
có hoa nở và lá rụng trong pháp tánh chính là pháp tánh. Nó là ý nghĩ nghi 
ngờ và được giải tỏa khỏi nghi ngờ. Như vậy, nó là ý nghĩ mà, như thế, nó 
là pháp tánh. Toàn bộ ý nghĩ của ý nghĩ về pháp tánh có bộ mặt [tướng] 
như thê. 


Không khác hơn pháp tánh, Mã Tổ đã nói, nói được tám chín phần 
mười; nhưng có nhiều điều sư không nói. Sư không nói: “Tất cả pháp tánh 
không có sự cần rời pháp tánh,” “Tất cả pháp tánh là toàn bộ pháp tánh,” 
“Tất cả chúng sinh không cần rời chúng sinh,” “Tất cả chúng sinh là một 
phần nhỏ của pháp tánh,” “Tất cả chúng sinh là một phần nhỏ của chúng 
sinh,” “Tất cả chúng sinh là nửa chúng sinh,” “Nửa chúng sinh là nửa pháp 
tánh,” “Ở bên kia chúng sinh là pháp tánh,” “Pháp tánh ở bên kia chúng 
sinh,” “Pháp tánh được giải phóng khỏi pháp tánh,” hay “Chúng sinh được 
giải phóng khỏi chúng sinh.” 

Những gì chúng ta nghe từ Mã Tổ chỉ là, Không chúng sinh nào có sự 
cân ra khỏi pháp tánh tam-muội. Nhưng sư không nói, “Pháp tánh không 
có sự cần ra khỏi pháp tánh tam-muội,” hay “Pháp tánh tam-muội đi vào và 
ra khỏi chúng sinh tam-muội.” 

Hơn nữa, những gì không nghe Mã Tổ nói là: “Pháp tánh trở thành phật, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 532 


“Chúng sinh hữu tình chứng ngộ pháp tánh,” hay “Chúng sinh vô tình 
không có sự cần ra khỏi pháp tánh.” 

Bây giờ hãy hỏi Mã Tổ: “Ngài gọi thế nào là chúng sinh. Nếu ngài gọi 
pháp tánh là chúng sinh, ấy không khác hơn “Cái gì như thế đến?” Nếu ngài 
gọi chúng sinh là chúng sinh, ây không khác hơn “Lời ông gần nhưng 
không trúng đích.”” 

Nói đi, nó là cái gì. Nói mau. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), tỉnh Việt Tì iên (Echizen), 
đáu đông [tháng mười, năm thứ nhát, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
(1243].” 


38 Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 533 


56. ĐÀ-LA-NI 
(Darani: Đà-la-niï) 


Nếu con mắt tham học của ông trong sáng, con mắt pháp của ông trong 
sáng. Khi con mắt pháp của ông trong sáng, ông có con mắt tham học trong 
sáng. Cái đích thực truyền sự việc trọng yếu này không khác hơn năng lực 
thấy một bậc đại sư. Đây là đại sự. Đây là đại đà-la-ni [tông trì]. Cái gọi là 
một bậc đại sư là một phật tổ. Hãy luôn luôn phục vụ vị phật tổ bằng cách 
đem khăn lau và bình nước [Ngưỡng Sơn phục vụ Qui Sơn]. 

Như thế, đệ tử mang trà và thầy uống trà hiện thành yếu tâm. Nó hiện 
thành thần thông. Đệ tử mang thau nước và thầy rửa thì không bị chung 
quanh ảnh hưởng. Ấy chỉ là sự chú ý ở phòng bên cạnh về những gì đang 
xảy ra [như trong câu chuyện Qui Sơn]. 

Đây không những là học yêu tâm của các phật tổ mà còn tương kiến với 
một hai phật tổ thâm nhập trong yếu tâm. Đó không chỉ là thọ nhận thần 
thông của các phật tổ mà còn kinh nghiệm bảy tám phật tô thâm nhập trong 
thần thông. 

Thần thông của các phật tổ được mớ hành vi này [phục vụ thầy] kinh 
nghiệm toàn triỆt. Yếu tâm của tất cả các phật tổ được hành động duy nhất 
này kinh nghiệm toàn triệt. Như vậy, chào thầy bằng cách cúng dường hoa 
trời và nhang trời là không thích hợp. Song, ông là con cháu đích thực của 
các phật tổ do chào thầy và toàn tâm cúng dường đà-la-ni. 


Đại đà-la-ni là lễ chào. Bởi vì lễ chào là đại đà-la-ni, ông gặp lễ chào 
hiện thành. Chữ “lễ chào” [“nhân sự”] phát sinh ở Trung Hoa và được dùng 
rộng rãi một thời gian dài. Nó không phải được truyền ở Ấn Độ hay từ Ấn 
Độ, mà từ các phật tổ. Nó không ở rong thế giới của thanh hay sắc. Đừng 
thắc mắc nó đến trước hay sau Oai Âm Vương. 

Lễ chào [nhân sự] có nghĩa là đốt hương và lễ bái. Bồn sư là người làm 
lễ thọ giới cho ông hay truyền pháp cho ông. Hai việc này có thê là cùng 
một người. Ông ở lại với bốn sư và tham kiến. Đây là đà-la-ni làm lễ chào 
[nhân sự]. Hãy gần gũi với thầy và không vắng mặt lâu. 

Vào lúc bắt đầu và vào lúc kết thúc của một thời tu tập, vào tiết đông chí 
cũng như vào đầu và giữa tháng, hãy tỉnh tấn dâng hương và lễ bái thầy 
ông. Thời gian tốt đề làm việc này là trước hay sau bữa ăn sáng. 

Hãy mặc theo nghi thức và vào thất của thây. Mặc theo nghi thức có 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 534 


nghĩa là mặc cà-sa, mang theo tấm tọa cụ” đã gấp lại, mang dép và bít- tất 
sạch, và mang theo nhang cây hay một khối trầm hương. Bằng cách này 
ông gặp thầy và nói câu lễ chào. Lúc â ấy vị thị giả đã sẵn sàng cái lư hương 
và thắp một cây nến. Nếu thầy ngồi trên ghé, hãy đốt hương và cắm nó vào 
lư hương. Nếu thầy ngồi phía sau rèm, hãy đặt hương vào cái lư bên ngoài 
rèm. Nếu thầy đang nằm hay đang ăn bữa, hãy đốt hương và dâng theo 
cùng cách. 

Nếu thầy đang đứng, hãy nói, “Thưa thầy, xin hãy ngồi xuống.' ' Hay 

ó1, “Thưa thầy, xin hãy an vị.” Có nhiều cách khác thỉnh thầy ngồi xuống. 
sĩ khi thầy. ngôi xuống, ông nói câu lễ chào trong khi cúi người tới theo 
nghỉ thức. Rồi, ông đi tới lư hương ở phía trước và đặt thắng đứng nhang 
ông mang theo. 

Đây là cách mang và đốt hương: Ông mang nó dưới mép áo của ông, 
bên trong áo và trên thắt lưng, hay bên trong ông tay áo; cái này tùy ông. 
Sau khi chào, ông lấy hương ra. Nếu hương gói trong giấy, ông chuyên thân 
trên của ông về phía trái, mở giấy ra, hai tay cầm hương lên [quay lại, đốt 
nó], và đặt nó vào lư hương. Đặt nó thắng đứng không nghiêng lệch. Sau 
khi đặt xong, ông xoay về phía phải trong thế xoa thủ, `” bước tới trước 
thầy, bái, và nói lời chào mừng. Rồi, ông trải tắm tọa cụ ra, và lễ bái. 

Ông bái chín hay mười hai lần. Sau khi lễ bái xong, hãy xếp tắm tọa cụ 
lại và tiếp tục nói lời chào mừng. 

Hay, hãy trải tắm tọa cụ một lần, bái ba bái theo nghi thức, và dâng lời 
những chào mừng hợp lúc. 

Chín bái tôi đã nói có nghĩa là trải tọa cụ và bái ba bái theo nghi thức; 
hãy lặp lại như thế ba lần không bị lời chào từng lúc xen vào. Nghỉ thức 
này đã được truyền xuống từ Bảy Phật. Giáo lý cốt yếu này đã được chính 
truyền. Đó là tại sao chúng ta theo nghi thức này. Những lễ chào [nhân sự] 
như thế đã không bị bỏ từ những thời xa xưa. 

Ngoài những lễ chào này, ông lễ bái thầy khi thọ nhận những lời dạy 
pháp hay hỏi những tài liệu để học. Ví dụ, khi Huệ Khả nói kiến giải của sư 
với Bồ-đề-đạt-ma, sư đã lễ bái ba bái. Khi nói yếu tánh của chánh pháp 
nhãn tạng, Huệ Khả cũng lễ bái như vậy. Hãy biết rằng lễ bái là chánh pháp 
nhãn tạng. Chánh pháp nhãn tạng là đại đà-la-nI. 

Khi hỏi xin chỉ dạy, gần đây người ta lễ bái bằng một “cúi đầu bái” [đốn 


3” Tọa cụ (Nh.: zagu, Anh dịch: bowing cloth): Nghĩa đen là đồ ngồi. Một tấm vải hình chữ 


nhật trải ra đầy đủ hay trải ra một nửa trên sàn nhà hay chiếu lạy cho một người đã thọ 
giới lễ lạy. Nó được xếp lại và để trong cái đai mang theo bên nách trái trong áo khi không 
trải ra trong lúc lễ lạy. 

3#° Xem chú thích số 46, trang 81. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 535 


đầu bái]. Cách xưa là bái ba lần: tỏ lòng biết ơn sự dạy bảo, không nhất 
thiết phải bái ba bái hay chín bái. Đó có thể là những bái nửa chính thức 
[bái lạy với mặt chạm trên tắm tọa cụ xếp tư] hay sáu bái. Đây là bái lạy 
với đầu chạm sàn nhà [khê thủ bái]. Ở Ấn Độ nó được gọi là bái tối thượng. 
Vì đây trán ông dập xuống sàn nhà. Ông lập lại cách bái này cho đến khi 
ông bắt đầu chảy máu. Tọa cụ cũng trải ra trong trường hợp này. Với một 
bái, ba hay sáu bái, ông dập trán xuống sàn nhà. Đây gọi là cúi đầu bái [đốn 
đầu bái]. 

Ở tục giới cũng có lễ bái, như chín kiểu bái. 

Khi ông thọ nhận sự chỉ dạy pháp, ông có thể bái không nhất định. Đó là 
bái không ngừng, một trăm hay một ngàn lần. Những cách bái này được 
thực hành trong các hội chúng của các phật tô. “Hãy theo sự chỉ giáo của 
thầy và thực hành nó theo cách hướng dẫn. Khi lễ bái còn tồn tại ở thế gian, 
phật pháp con tồn tại. Khi lễ bái biến mắt, phật pháp biến mắt. 


Lễ bái bổn sư, người truyền pháp cho ông, ông lễ bái như thể bất kê thời 
gian hay nơi chốn. Ông lễ bái trong khi ông năm hay trong khi ông ăn. Ông 
lễ bái trong khi ô ông dùng nhà xí. Ông lễ bái bên kia bức tường hay bên kia 
núi và sông. Ông lễ bái bên kia các kiếp. Ông lễ bái sự đến và đi của sinh 
và tử. Ông lễ bái bên kia giác ngộ và niết-bàn. 

Mặc dù ông lễ bái theo nhiều cách, bổn sư của ông không lễ bái lại 
nhưng chỉ chắp hai tay lại với nhau. Thầy có thê cử động bái một bái nhẹ, 
nhưng điều này hiếm khi xảy ra. 

Đề lễ bái như thế ô ông hướng mặt về phương bắc. Bồn sư của ông ngồi 
thắng đứng, mặt nhìn về phương nam. Ông đứng trước thầy, mặt hướng vê 
phương bắc, và lễ bái thây. Đây là quá trình chính yêu. Người ta dạy rằng 
khi chánh tín qui y của ông xuất hiện, lễ bái của ông sẽ luôn luôn xảy ra 
theo cách mặt hướng về phương bắc. 

Như thế, khi Thế Tôn còn tại thế, tất cả người, trời, và rồng qui y với 
Phật, mặt hướng phía bắc và cung kính lễ bái Thế Tôn. 

Năm vị tỳ-kheo, A-nhã Kiều-trằn-như (Ajnatakaundinya), Át-bệ 
(Assaji), Ma-nam Câu-ly (Mahananam), Bạt-đề (Bhadrika), và Bà-xa 
(Vappa) — là những người đầu tiên, sau khi Như Lai thành đạo, tự động 
đứng lên, mặt hướng về phương bắc, và lễ bái. Khi những người ngoại đạo 
và các ma từ bỏ tà kiến và qui y Phật, họ luôn luôn hướng mặt về phương 
bắc và lễ bái. 

Từ đó, tất cả những người gia nhập hội chúng của các tổ hăm tám đời ở 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 536 


Ấn Độ và tất cả các đời ở Trung Hoa và tất cả những người qui y chánh 
pháp, không trừ ai, đêu hướng vê phương bác lê bái. Điêu này đã được 
chánh pháp xác định và được các thây và đệ tử lập kê hoạch. Đây là đại đà- 
la-n1. 


[Một kinh nói,| Đại đà-la-ni được gọi là giác ngộ viên mãn. Đại đà-la-nI 
được gọi là lễ chào. Đại đà-la-ni là hiện thành lễ bái. Đại đà-la-ni được gọi 
là cà-sa. Đại đà-la-ni được gọi là chánh pháp nhãn tạng. 

Bằng cách niệm đà-la-ni này, ông làm yên tĩnh và bảo vệ toàn thể trái 
đất rộng lớn. Bằng cách niệm đà-la-ni này, ông làm yên tĩnh và thị hiện thế 
giới toàn bộ các phương. Bằng cách niệm đa-la-ni này, ông làm yên tĩnh và 
tạo ra toàn thể các cõi phật, ông làm yên tĩnh và thâm nhập bên trong và 
bên ngoài cái am. Hãy thương lượng thấu triệt rằng đại đà-la-ni là như thế 
này. 

Tất cả các đà-la-ni biến đà-la-ni này thành các phụ âm và nguyên âm 
của chúng. Tắt cả các đà-la-ni hiện thành như là những mối quan hệ của đa- 
la-ni này. Tất cả các phật và các tô đều phát chí nguyện, công phu đạo, đạt 
đạo, và chuyền bánh xe pháp từ cửa đà-la-ni này. 

Như vậy, ông là con cháu của các phật tổ, nên thương lượng thấu triệt 
đà-la-nmI này. 


Được gói trong áo của Phật Thích-ca-mâu-ni là được gói trong áo của tất 
cả các phật mười phương. Được gói trong áo trong áo của Phật Thích-ca- 
mâu-ni là được gói trong áo ca-sa. Áo cà-sa là biểu tượng của các hội phật. 
Hiếm khi ĐặP, hiếm khi thực hành. 

Chúng ta bất ngờ thọ nhận được thân người, mặc dù chúng ta sinh ra ở 
một đất nước xa xôi. Dù cho chúng ta vô minh đến đâu, thiện căn đà-la-ni 
chúng ta đã nuôi dưỡng trong quá khứ thị hiện, và bây giờ chúng ta gặp 
được pháp của Phật Thích-ca-mâu-m1. 

Khi chúng ta lễ bái các phật tổ những người đã tự nuôi dưỡng hay được 
người khác nuôi dưỡng ở chỗ trăm cỏ [giữa sum la vạn tượng]. Ông kinh 
nghiệm sự đạt đạo của Phật Thích-ca-mâu-m1, tinh tiễn trong đạo, và đa-la- 
ni — sự biến hóa thần thông. Khi ông lễ bái các phật quá khứ và các phật 
hiện tại trong vô số tỉ kiếp, đó là giây phút được gói trong áo của Phật 
Thích-ca-mâu-m1. 

Một khi thân ông được gói trong cà-sa, ông được da, tay và chân, đầu và 
mắt, tủy và não, ánh quang minh, và chuyên bánh xe pháp của Phật Thích- 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 537 


ca-mâu-ni. Ông mặc cà-sa theo cách này. Đây hiện thành công đức của áo 
cà-sa. Ông nguyện và cúng dường Phật Thích-ca-mâu-ni bằng cách bảo trì, 
hoan hỉ, bảo vệ, và mặc áo cà-sa. Bằng cách làm như vậy, người ta kinh 
nghiệm triệt để sự tu tập vô sỐ kiếp. 

Lễ bái và cúng dường Phật Thích-ca-mâu-ni là lễ bái và cúng dường vị 
bốn sư truyền pháp cho ông, và lễ bái và cúng dường vị bốn sư đã cạo tóc 
cho ông. Đây không khác hơn thấy Phật Thích-ca-mâu-ni, cúng đường 
pháp Phật Thích-ca-mâu-nmI, và cúng dường đà-la-ni cho Phật Thích-ca- 
mâu-nI. 


Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật Thiên Đồng, nói, “Lễ bái trong tuyết sâu 
[như Huệ Khả đã làm], hay lễ bái trong cám gạo [như Huệ Năng đã làm] — 
Đây là những tắm gương, những tiền lệ xưa, những đại đà-la-ni tuyệt vời. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), tỉnh Việt Tỉ iên (Echizen), 
năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243j°” 


3# Anh dịch: Joan Halifax và ngời chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 538 


57. ĐÔI DIỆN THỌ NHẬN 
(Menju: Diện thọ) 


Một làn giữa đại chúng, Phật Thích-ca-mâu-ni giơ lên một hoa ưu-đàm và 
chớp mắt. Đại Ca-diêp mỉm cười. Rôi Phật Thích-ca-mâu-mI nói, “Tôi có 
chánh pháp nhãn tạng, niêt-bàn diệu tâm. Tôi trao phó nó cho Đại Ca-diêp.” 


Đây là ý nghĩa của sự. truyền thụ, mặt đối mặt, từ phật đến phật, từ tổ 
đến tổ. Nó được đích truyền qua Bảy Phật đến Đại Ca-diếp. Từ Đại Ca-diếp 
có hăm tám lần truyền cho đến và gồm cả Bô-đề-đạt-ma. Chính Tôn giả 
Bồ-đề-đạt-ma đã đênTrung Hoa và đối diện truyền cho Huệ Khả, Đại sư 
Chánh Tông Phổ Giác. Có năm lần truyền qua đến Huệ Năng, Đại sư Đại 
Giám ở núi Tào Khê. Rồi có mười bảy lần truyền qua đến Như Tịnh, tiên 
sư của tôi, Cô Phật Thiên Đồng ở núi Đại Bạch Phong nỗi tiếng, phủ Khánh 
Nguyên (Qingyuan), Đại Tống. 


Tôi trước tiên dâng hương và chính thức lễ bái Như Tịnh trong phòng 
trụ trì — Diệu Quang Đài — vào ngày mông một, tháng năm, năm thứ nhất 
niên hiệu Bảo Khánh của nhà Đại Tống [1225]. Sư cũng gặp tôi lần đầu. Sư 
đã truyền pháp cho tôi vào dịp này, ngón tay, đối ngón tay, mặt đối mặt, và 
nói, “Pháp môn đối diện truyền thụ từ phật đến phật, tô đến tổ, bây giờ hiện 
thành.” 

Đây chính là giơ hoa lên trên núi Linh Thứu, hay được tủy ở núi Tung 
Sơn. Nó là truyền y ở núi Hoàng Mai, hay đối diện truyền thụ ở núi Động 
Sơn. Đây là các phật tổ mặt đối mặt truyền chánh pháp nhãn tạng. Nó chỉ 
xảy ra trong giáo lý của chúng ta. Những người khác chưa từng mộng thấy. 

Mặt đối mặt có nghĩa là giữa các mặt của các phật tổ; khi Phật Thích-ca- 
mâu-mi ở trong hội của Phật Ca-diếp, ngài thọ nhận sự truyền này từ Phật 
Ca-diếp và tiếp tục truyền nó. Không có phật nào không đối diện thọ nhận 
sự truyền từ mặt phật. 


Phật Thích-ca-mâu-ni, do thấy Đại Ca-diếp, liền trao phó pháp cho Đại 
Ca-diếp. A-nan và La-hầu-la không bằng Đại Ca-diếp, người đã thọ nhận 
sự mật trao. Tất cả các đại bồ-tát cũng không có khả năng ngồi tòa của Đại 
Ca-diếp. 

Thế Tôn và Đại Ca-diếp đã ngồi cùng tòa và mặc cùng áo. Điều này chỉ 
xảy ra một lần trong đời Phật. Như thế, Đại Ca-diễp đã thọ nhận sự truyền 
của đức Thế Tôn trực tiếp mặt đối mặt, tâm đối tâm, mắt đối mắt. Đại Ca- 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 539 


diếp cung kính chào Phật Thích-ca-mâu-ni trong khi cúng dường và chính 
thức lễ bái. Đại Ca-diếp đã hàng ngàn lần giã xương nghiền thân mình. 
Diện mục của Tôn giả không còn là của mình nữa. Như thế, Tôn giả đã thọ 
nhận diện mục của Như Lai qua sự truyền mặt đối mặt. 


Phật Thích-ca-mâu-mi thân thấy - Đại Ca-diếp. Đại Ca-diếp thân thấy Tôn 
giả A-nan, và A-nan chính thức lễ bái mặt phật của Đại Ca- diếp. Đây là 
truyền thụ mặt đối mặt. A-nan bảo trì sự truyền thụ mặt đối mặt này, gần 
gũi hướng dẫn Thương-na-hoà-tu, và truyền mặt đối mặt. Khi Thương-na- 
hoà-tu kính cần tham kiến Tôn giả A-nan, sư thọ nhận sự truyền mặt đối 
mặt, chỉ mặt đối mặt. 

Như thế, các tổ đích thực của tất cả các đời có sự truyền thụ mặt đối mặt 
kế tục, đệ tử thấy thầy, thầy thấy đệ tử. Tổ, thầy, hay đệ tử không thể là 
phật hay tổ mà không có sự truyền thụ mặt đối mặt. 

Ấy giống như đỗ nước vào biển lớn và trải nó ra vô tận, hay như truyền 
đăng và cho phép nó chiếu sáng không ngừng. Trong hằng ngàn triệu cuộc 
truyền thụ, thân và cành là một, phá vỡ vỏ trứng bằng cách tức thời mỗ mỏ 
từ bên trong và bên ngoài. 


Ngày đêm Đại Ca-diếp hầu cận Phật Thích-ca-mâu-ni, và sống cả đời 
được mặt phật mật chiếu. Điều này xảy ra dài bao lâu thì không biết. Hãy 
tĩnh lặng và hoan hỉ phản chiếu điều này. 

Như thế, Đại Ca-diếp đã chính thức lễ bái điện mục của Phật Thích-ca- 
mâu-ni. Mắt của Phật Thích-ca-mâu-ni phản chiếu trong mắt Đại Ca-diếp, 
và mắt của Đại Ca-diếp phản chiếu trong mắt Phật Thích-ca-mâu-ni. Đây là 
mắt phật; đây là mặt phật. Nó được truyền mặt đối mặt cho đến bây giờ 
không có khoảng cách một đời nào. Đây là truyền thụ mặt đối mặt. 

Tất cả những người thừa kế đích thực này là mặt phật; mỗi người đã thọ 
nhận mặt đối mặt sự truyền từ mặt phật nguyên thủy. Chính thức lễ bái sự 
truyền mặt đối mặt này là lễ bái Bảy Phật, gôm cả Phật Thích-ca-mâu-ni, và 
lễ bái và cúng dường Đại Ca- diếp và tất cả những vị còn lại của hăm tám 
phật tổ Ấn Độ. 

Mặt và tròng mắt của các phật tổ là như vậy. Thấy các phật tổ này là 
thấy Bảy Phật, gồm cả Phật Thích-ca-mâu-ni. Đúng vào giây phút này, 
chính các phật tô đang mật truyền. 

Một vị phật mặt đối mặt truyền cho một vị phật mặt đối mặt. Một vị phật 
truyền mặt đối mặt truyền từ sắn bìm đến sắn bìm, không bị gián đoạn. Sự 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 540 


truyền như thế được truyền từ mắt đến mắt, với mắt mở. Nó được truyền từ 
mặt đến mặt, với mặt tiết lộ. 

Sự truyền mặt đối mặt được ban cho và thọ nhận trong sự hiện diện của 
mặt phật. Tâm được đưa lên, truyền đến tâm, và tâm thọ nhận. Thân được 
thị hiện thân và truyền đến thân. Ở những vùng hay nước khác, điều này 
được xem là sự thừa kế căn bản. Ở Trung Hoa và phía đông, có sự truyền 
thụ mặt đối mặt chỉ trong nhà của các phật tổ được đích truyền. Như thế, 
chánh nhãn luôn luôn thấy Như Lai mới lại được truyền một lần nữa. 


Vào lúc chính thức lễ bái diện mục của Phật Thích-ca-mâu-ni, năm 
mươi mốt phật tổ và Bảy Phật không hiện diện bên cạnh nhau hay trong 
một hàng. Nhưng đó là đối diện truyền thụ giữa tất cả các phật tổ cùng một 
lúc. Nếu ô ông không thấy tất cả các sư trong chỉ một đời, ông không phải là 
thầy. Các thầy và các đệ tử luôn luôn thấy nhau khi truyền và thọ nhận 
pháp. Đây là ngộ đạo, sự truyền thụ mặt đối mặt của tổ tông. Như thế, các 
thầy và các đệ tử mang đến bộ mặt quang minh của Như Lai. 

Do đó, sự đối diện truyền thụ này hiện thành bộ mặt và tiếp tục sự 
truyền của Phật Thích-ca-mâu-ni qua hằng ngàn và hằng ngàn năm, hay 
hằng trăm và hăng tỉ kiếp. Khi đức Thế Tôn, Đại Ca- diếp, và những thành 
viên khác trong năm mươi mốt phật tổ, và Bảy Phật xuất hiện, bóng của họ 
xuất hiện, ánh sáng của họ xuất hiện, thân của họ xuât hiện, và tâm của họ 
xuất hiện. Một cái chân vô hình hay một cái mũi sắc bén xuất hiện. Ngay cả 
không biết một chữ hay không hiêu nửa câu, thầy thấy đệ tử từ bên trong, 
và đệ tử hạ đỉnh đầu xuống thấp; đây là sự truyền thụ mặt đối mặt đích 
thực. 


Hãy tôn kính sự truyền thụ mặt đối mặt này. Nếu dấu vết của tâm chỉ 
được dự phóng trong cánh đồng tâm, chúng sẽ không có giá trị lớn. Tuy 
nhiên, nếu ông thọ nhận sự truyền mặt đối mặt bằng cách trao đổi mặt, và 
nếu ông ban cho sự truyền thụ mặt đối mặt bằng cách quay đầu, da mặt của 
ông dày ba tắc và mỏng mười thước. 

Da mặt này là tấm gương tròn lớn của tất cả các phật. Bởi vì họ có tắm 
gương tròn lớn là da mặt của họ, họ không có tỳ vết bên trong lẫn bên 
ngoài. Một tấm gương tròn lớn truyền cho một tấm gương tròn lớn. 


Ông đích truyền chánh nhãn thấy trực tiếp Phật Thích-ca-mâu-ni còn 
thâm mật với Phật Thích-ca-mâu-nI hơn Phật Thích-ca-mâu-ni với chính 
ngài. Với con mắt này ông thây và đem đên nhiêu Phật Thích-ca-mâu-ni 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 541 


quá khứ và vị lai. Vì vậy, để tỏ lòng ngưỡng mộ với Phật Thích-ca-mâu-ni, 
ông nên thâm sâu tôn kính sự truyền thụ mặt đối mặt này và với lễ bái theo 
nghỉ thức biết ơn sự gặp gỡ cực kỳ hy hữu với nó. Đây là chính thức lễ bái 
Như Lai và được Như Lai ban cho sự truyền thụ mặt đối mặt. Ông có thể 
thắc mắc nếu nó là tự kỷ mà bây giờ thấy sự hành trì không thay đổi sự đích 
truyền mặt đối mặt của các như lai. Dù đó là ta hay người thấy sự truyền 
thụ này, ông nên trân quí và bảo vệ nó. 


Người ta dạy rằng trong nhà của phật những người chính thức lễ bái 
Tám Phù-đồ được giải thoát khỏi những chướng ngại của nghiệp bất thiện 
và chứng nghiệm quả đạo. Những phù-đồ này là sự thành đạo của Phật 
Thích-ca-mâu-nI. Chúng được xây khi ngài sinh ra, nơi ngài chuyển bánh 
xe pháp, đạt đạo, nhập bát niễt-bàn, ở thành Khúc Nữ “ và ở Rừng Am-la- 
vệ, ** như thế là hoàn thành đất và trời. Chúng được xây theo cách của 
thanh, hương, vị, xúc, ý, và sắc. Quả đạo hiện thành bằng cách chính thức 
lễ bái Tám Phù-đồ. Đây là cách tu tập thông thường ở Ấn Độ được cư sĩ và 
tăng nhân thực hiện, được trời và người sùng mộ cúng dường và lễ lạy. 
Những phù-đồ này tương đương với một quyên kinh. 

Kinh phật giống như thế. “Ngoài ra, sự tu tập ba mươi bảy phẩm bồ-đề 
phần và đạt quả đạo trong tất cả mọi lần sinh được hiện thành bằng cách 
cho phép dấu vết tu tập của Phật Thích-ca-mâu-ni suốt thời gian. Điêu này 
sẽ chiếm ưu thế như là đạo đích thực ở mọi nơi và được nói rõ ràng trong 
quá khứ và hiện tại. 

Hãy biết rằng, mặc dù gió mưa làm hao mòn, Tám Phù-đồ, lớp này đứng 
lớp này trên lớp kia qua nhiều sương giá và hoa, công đức của chúng không 
bị giảm thiểu, vẫn tồn tại trong không và sắc. Vì thế, đù cho ông có bị mê 
hoặc hay chướng ngại, khi ông tu tập [năm] căn, [năm] lực, các giác chi, và 
tám thánh đạo, lực của Tám Phù-đồ vẫn là trọng yếu trong sự tu và ngộ của 
ông. 

Lòng từ thiện của Phật Thích-ca-mâu-ni là như thế. Dù vậy, đối diện 
truyền thụ vĩ đại hơn Tám Phù-đồ không thể nào so sánh được. Ba mươi 
bảy phẩm bồ-đề phần có gốc rễ nơi mặt phật, tâm phật, thân phật, đạo phật, 


3 Thành Khúc Nữ (Ph.: Kãnyakubja). Một thành phố ở thượng lưu sông Hằng, trung Ấn 


Độ (Utta Pradesh). Đôi khi được xem là nơi Phật Thích-ca-mâu-ni giáng xuống từ Trời thứ 
ba mươi ba (Trời Đâu-suất) bên trên núi Tu-di. 

3 Rừng Am-la-vệ (Ph.: Ämrapäli). Rừng trái cây duốt núi (cũng được dịch là rừng xoài) ở 
thành Tỳ-xá-li (Vaishälï: Quảng thành), trung Ấn Độ. Được biết như là nơi Phật Thích-ca- 
mâu-ni thường thuyết pháp. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 542 


mũi phật, và lưỡi phật. Sự từ thiện của Tám Phù-đồ cũng đặt căn bản trên 
mặt phật, và vân vân. Trong khi tu đạo thâm nhập trọng yêu, ông tham học 
pháp nên ngày đêm suy nghĩ sâu xa vê điêu này và tĩnh lặng hoan hi. 


Bây giờ, nước của chúng ta vượt qua những nước khác và một mình đạo 
của chúng ta là vô thượng. Ở những nơi khác không có nhiều người như 
chúng ta. Lý do tôi nói như thế là thế này: Mặc dù giáo lý của hội chúng 
trên núi Linh Thứu đã truyền bá mười phương, các sư Trung Hoa vẫn là 
những người thừa kế đích thực của đại sư Thiếu Lâm [Bồ-đẻ-đạt-ma], và 
chỉ những con cháu của đại sư ở núi Tào Khê [Huệ Năng] đã mặt đối mặt 
truyền pháp này đến hiện tại. Đây là cơ duyên mỹ lệ cho phật pháp tươi mát 
nhập vào bùn và nước. Nếu ông không chứng quả vào giây phút này, thì khi 
nào ông mới chứng quả? Nếu ông không đoạn diệt mê hoặc vào giây phút 
này, thì khi nào ông mới đoạn diệt mê hoặc. Nếu ông không trở thành phật 
vào giây phút này, thì khi nào? Nếu ông không ngồi như phật vào giây phút 
này, thì khi nào ông mới tu như một phật hành trì? Hãy kiên trì tham học 
tường tận điều này. 


Phật Thích-ca-mâu-ni từ ái đối diện truyền trao pháp này cho Đại Ca- 
diếp, nói, Tôi có chánh pháp nhãn tạng. Tôi trao phó nó cho Đại- Ca- diễp. 

Tại hội chúng ở Tung Sơn, Bồ-đề-đạt-ma nói với Huệ Khả, người về sau 
trở thành Tổ thứ nhì, “Ông được tủy của tôi.” 

Do đây chúng ta biết rằng trao phó chánh pháp nhãn tạng và nói, “Ông 
được tủy của tôi” chính là đối diện truyền thụ. Đúng vào giây phút nhảy vọt 
qua bên kia xương và tủy bình thường, có sự đối diện truyền thụ đại ngộ, có 
sự đối diện truyền thụ tâm ấn, là phi thường. Sự truyền không bao giờ cùng 
tận; không bao giờ có sự thiếu giác ngộ. 

Bây giờ, đạo lớn của các phật tổ chỉ mặt đối mặt cho và nhận, mặt đối 
mặt nhận và cho; không có gì thừa cũng không có gì thiếu. Hãy thành tín và 
hoan hỉ chứng đắc khi bộ mặt riêng của ông gặp người đã thọ nhận sự 
truyền thụ mặt đối mặt này. 


Tôi, Đạo Nguyên, trước đã chính thức lễ bái tiên sư Như Tịnh, Cô Phật 
Thiên Đông, và thọ nhận sự truyện mặt đôi mặt vào ngày mông một, tháng 
năm, năm thứ nhât niên hiệu Bảo Khánh của Đại Tông [1225], và do đó 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 543 


được cho phép vào nội thất. Tôi đã có thể hành lệnh đối diện truyền thụ 
băng cách thoát lạc thân tâm, và tôi đã thiệt lập sự truyện này ở Nhật Bản. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), huyện Cái Điển 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen) vào ngày hai mươi, tháng mười, năm thứ 
nhát, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243]. 


HẬU TỪ 


Trong những người chưa nghe hay học nghĩa của sự đối diện truyền như 
thế trong phật đạo, có một người gọi là Thiền sư Thừa Cổ ở chùa Tiến 
Phước,” niên hiệu Cảnh Hữu [1034-1038] trong lúc trị vì của Hoàng để 
Nhân Tông ”Ÿ của nhà Đại Tống. Sư lên pháp tòa và nói: 


Vân Môn, Đại sư Khuông Chân, hiện giờ có mặt. Các ông thấy sư không? Nếu 
các ông thấy, các ông giông như tôi. Các ông thấy sư không? Các ông thấy sư 
không? Nếu các ông hiểu liền điều này, các ông được rồi; nhưng đừng khoa 
trương. 

Đây giống như Hoàng Bá, khi nghe Bách Trượng giới thiệu câu chuyện về 
tiếng hét của đại sư Mã Tổ, đã chứng đại ngộ. Rồi Bách Trượng hỏi Hoàng Bá, 
“Ông có muốn làm người thừa kế của Mã đại sư không?” Hoàng Bá nói, “Con 
biết đại sư, nhưng nói gọn là con chưa thấy đại sư. Nếu con thừa kế đại sư, con 
sợ sẽ mắt con cháu của con.” 

Mọi người hãy chú ý! Đã năm năm từ khi đại sư Mã Tổ viên tịch, Hoàng Bá 
nói rằng sư chưa gặp đại sư. Như thế, chúng ta biết rằng cái thấy của Hoàng Bá 
chưa đầy đủ. Có nghĩa là, sư chỉ có một con mắt. Nhưng tôi không như vậy. 
Tôi biết đại sư Vân Môn, và tôi đã thấy đại sư Vân Môn. Vì thế, tôi là người 
thừa kế của đại sư Vân Môn. 

Nhưng hơn một trăm năm đã trôi qua từ khi Vân Môn viên tịch. Rồi, làm 
Sao chúng ta có thể nói rằng tôi đã thân thấy đại sư? Các ông hiểu không? 
Những ai đến được cảnh giới này, tôi sẽ ấn chứng. Nhưng những người có mắt 
mờ sẽ sinh nghỉ và phỉ báng trong tâm, như vậy họ không thể thây và giải thích 
được. Trong các ông, những người chưa thấy, bây giờ các ông có thể thấy 


3 Tiến Phước Thừa Cổ (H.: Jianfu Chenggu, Nh.: Sempuku Shöko). Tịch năm 1045, Trung 


Hoa. Học với Nam Nhạc Lương Nhã (Namyue Liangya), tông Vân Môn. Đã ngộ khi nghe lời 
nói của Vân Môn. Tuyên bố là đã nhận sự truyền pháp từ Vân Môn mà thực tế không gặp 
Vân Môn. Dạy ở chùa Tiến Phước, núi Tiến Phước, Rao [?] châu (Giang Tây). 

3 Hoàng đế Nhân Tông (H.: Renzong, Nh.: Jinsö). Hoàng đế thứ tư của nhà Nam Tống, 
Trung Hoa. Trị vì 1022-1063. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 544 
chưa? Xin trân trọng. 


Này Thừa Cổ, chấp nhận rằng ông biết đại sư Vân Môn và đã thấy đại 
sư, [nhưng] đại sư Vân Môn đã thấy ông hay chưa? Nếu đại sư Vân Môn 
chưa thấy ông, ông không thể là người thừa kế của đại sư Vân Môn. Bởi vì 
đại sư Vân Môn chưa thấy ông, ông không thể nói rằng đại sư Vân Môn đã 
thấy ông. Như thế, chúng tôi biết rằng ông và đại sư Vân Môn chưa thấy 
nhau. 

Trong quá khứ, hiện tại, và vị lai của Bảy Phật và tất cả các phật, có vị 
phật nào đã thọ nhận pháp mà không có thầy và trò thấy nhau? Này Thừa 
Cổ, ông không nên nói răng cái thấy của Hoàng Bá chưa đầy đủ. Làm sao 
ông có thể đánh giá sự tu hành của Hoàng Bá, làm sao ông có thê đánh giá 
lời nói của Hoàng Bá? Hoàng Bá là một vị phật đích thực, sư biết hoàn toàn 
về sự truyền pháp. Nhưng ông chưa bao giờ mộng thấy nghĩa của sự truyền 
pháp. Hoàng Bá thọ nhận sự truyền pháp từ thầy sư và sư bảo trì pháp của 
vị tổ này. Hoàng Bá đã gặp và đã thấy thầy của sư. Nhưng ông chưa gặp 
thầy cũng chưa biết tổ. Ông không biết tự kỷ cũng không thấy tự kỷ. Chưa 
có "thầy nào thấy ô ông, và mắt ông như là thầy cũng chưa mở. Sự thật là cái 
thấy của ông không đầy đủ, sự thừa kế pháp của ông không đây đủ. 

Này Thừa Cổ, ông có hiểu rằng đại sư Vân Môn là cháu trong pháp của 
Hoàng Bá? Làm sao ông có thể đánh giá lời của Bách Trượng và Hoàng 
Bá? Ông còn không thể đánh giá ngay cả lời của Vân Môn. Lời của Bách 
Trượng và Hoàng Bá đã được trình bày bởi những người có thể học và 
được đánh giá bởi những người đã trực tiếp kinh nghiệm thoát lạc. Nhưng 
ông không học và ông không kinh nghiệm sự thoát lạc; ông không hiểu và 
ông không thể đánh giá nó. 

Ông nói răng Hoàng Bá không thọ nhận pháp từ đại sư Mã Tổ mặc dù 
đã gân năm năm từ khi đại sư Mã Tổ viên tịch. Cái hiểu của ông không 
đáng một tiếng cười. Nếu mà ông được thọ nhận pháp, ông sẽ thọ nhận nó 
sau vô số kiếp. Nếu không, ông sẽ không thọ nhận nó sau nửa ngày hay nửa 
chốc lát. Ông là một kẻ ngu hoàn toàn vô minh chưa thấy mặt trời mặt trăng 
[các tướng dị biệt] của phật đạo. 

Ông nói rằng ông là người thừa kế của đại sư Vân Môn mặc dù hơn một 
trăm năm đã trôi qua từ khi Vân Môn viên tịch. Ông đã thọ nhận pháp từ 
Vân Môn bởi vì ông có năng lực phi thường chăng? Ông vô minh như đứa 
trẻ ba tuổi. Điều này có nghĩa là người nào đó thọ nhận pháp từ Vân Môn 
một ngàn năm sau sẽ có năng lực gấp mười lần năng lực của ông chăng? 

Bây giờ hãy để tôi độ ông. Hãy tham học những lời này: Bách Trượng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 545 


nói, Ông là người thừa kế của Mã đại sư chăng? Đây không phải là bảo 
Hoàng Bá thừa kế pháp từ đại sư Mã Tổ. Bây giờ ông nên học những lời 
này của con sư tử chiến đấu. Bằng cách học câu chuyện con rùa đen leo cây 
ở sân sau, ông nên thương lượng con đường trọng yếu chuyển tới và 
chuyên lui. Khi thừa kế pháp, có loại tham học này. Ông không thê đánh 
giá lời của Hoàng Bá Con sợ con sẽ mắt con chắu của con. 

Ông có hiểu Hoàng Bá muốn nói gì bằng các chữ con cháu và của con? 
Ông phải tham học tường tận điều này; nghĩa đã hiển nhiên, và không có gì 
che giâu. 


Tuy nhiên, có người gọi là Duy Bạch, Thiền sư Phật Quốc, "6 vô minh 
về sự thừa kế pháp của các phật tổ, đã liệt kê Thừa Cổ là người thừa kế 
pháp của Vân Môn. Đó là một sai lầm. Những người học đạo sau này 
không nên ngây thơ nghĩ rằng Thừa Cổ đã làm chủ được đạo. 


Này Thừa Cổ, nếu sự thừa kế pháp có thể đạt được qua văn học như 
ông ngụ ý, thì tất cả những người lãnh hội được bằng cách đọc kinh là thọ 
nhận pháp từ Phật Thích-ca-mâu-ni chăng? Không bao giờ như thế. Cái 
hiểu do kinh luôn luôn đòi hỏi sự ấn chứng của một bậc thiện tri thức đích 
thực. 

Lời của ông chứng tỏ rằng ông chưa đọc ngữ lục của Vân Môn. Chỉ 
những người thấy lời của Vân Môn thọ nhận pháp từ Vân Môn thôi. Nhưng 
ông chưa chính mắt thấy Vân Môn; ông chưa chính mắt thấy tự kỷ. Ông 
chưa thấy Vân Môn bằng mắt của Vân Môn, ông chưa thấy tự kỷ bằng mắt 
của Vân Môn. 

Có nhiều người giống như ông, chưa học thấu triệt. Hãy tiếp tục mua 
dép rơm và tìm chân thiện tri thức để thọ nhận pháp. Ông không nên nói 
rằng ông đã thọ nhận pháp từ đại sư Vân Môn. Nếu ông nói thế, ông sẽ 
nhập vào hàng ngoại đạo. Ngay cả Bách Trượng cũng sẽ sai lầm nếu sư nói 
giống như ông nói. Š” 


3° phật Quốc Duy Bạch, tông Vân Môn, người biên soạn Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng 


Lục (1101). Xem thêm chú thích số 137, trang 166. 
3# Anh dịch: Reb Andreson và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 546 


58. NGHI THỨC NGÒI THIÊN 
(Zazen gi: Tọa thiên nghỉ) 


Tu Thiền là ngồi thiền. Để ngồi thiền, một nơi yên lặng là thích hợp. Hãy 
đặt một cái nệm dày. Đừng đề gió luồng hay khói, mưa hay sương vào. Hãy 
bảo vệ và duy trì nơi chứa thân ông. Có những thí dụ từ xưa về sự ngồi trên 
tòa kim cương hay ngôi trên phiến đá phẳng phủ bằng một lớp cỏ dày. 
Ngày hay đêm, chỗ ngồi không nên tối; nên giữ nó ấm vào mùa đông và 
mát vào mùa hè. 

Hãy đề qua một bên tất cả những vướng víu và hãy để yên mọi vật. Ngồi 
thiền là không nghĩ tốt, không nghĩ xấu. Nó không phải là công phu ý thức. 
Nó không phải là nội quan. Đừng ham muôn trở thành phật. Hãy để ngồi 
hay năm thoát lạc. Hãy chừng mực trong ăn uống. Tâm niệm về sự trôi qua 
của thời gian, hãy tự dẫn mình vào ngồi thiền tựa như cứu đầu khỏi lửa 
cháy. Trên núi Hoàng Mai, Hoằng Nhẫn, Tổ sư thứ năm, tu tập ngồi thiền 
loại trừ tất cả mọi hoạt động khác. 

Khi ngồi thiền, hãy mặc cà-sa và dùng bồ đòn tròn. Không nên đặt bồ 
đòn đến tận hai chân, mà chỉ ở dưới hai mông. Theo cách này, chân xếp 
chéo yên nghỉ trên nệm [mềm] và xương sống được bồ đòn tròn chống đỡ. 
Đây là phương pháp được tất cả các phật tổ dùng đề ngồi thiên. 

Hãy ngồi tư thế bán già hay kiết già. Để ngồi tư thế kiết già, hãy đặt bàn 
chân phải lên đùi trái và bàn chân trái lên đùi phải. Các ngón chân nên nằm 
dọc theo đùi, không dũi qua bên kia. Để ngồi tư thế bán già, chỉ đơn giản 
đặt bàn chân trái lên đùi phải. 

Hãy nới lỏng các áo và sắp xếp chúng theo cách trật tự. Hãy đặt bàn tay 
phải trên bàn chân trái và bàn tay trái lên trên bàn tay phải, với đầu các 
ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau. Với các bàn tay ở vị trí này, hãy đặt chúng 
gần với thân như thế đầu các ngón tay cái chạm nhau ở ngay rôn. 

Hãy thăng thân mình và ngồi thắng đứng. Đừng nghiêng qua trái hay 
phải; đừng nghiêng tới hay lui. Tai nên thắng hàng với vai, và mũi thăng 
hàng với rốn. 

Hãy giữ yên lưỡi ở nóc miệng, và thở bằng mũi. Môi và răng nên ngậm 
lại. Mắt nên để mở, không quá rộng cũng không quá hẹp. Khi đã điều chỉnh 
thân và tâm theo cách này, hãy hít và thở một hơi đầy đủ. 

Hãy ngồi vững chắc trong định (samadhi) và nghĩ không- nghĩ. Làm sao 
ông nghĩ không-nghĩ? Hãy ở bên kia suy nghĩ. Đây là thuật ngôi thiên. 

Ngồi thiền không phải là học tập trung. Nó là pháp môn đại thong dong 
và hoan hi. Nó là tu-ngộ không phân chia. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 547 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), huyện Cái Điển 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), tháng mười một, năm thứ nhát, niên hiệu 
Khoan Nguyên (Kangen) [1243]. 


33 Anh dịch: Dan Welch và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 548 


59. HOA MAI 
(Baika: Mai hoa) 


Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật Thiên Đồng, là trụ trì thứ ba mươi của chùa 
Thiên Đông Cảnh Đức, núi Đại Bạch Phong nôi tiêng, phủ Khánh Nguyên 
(Qingyuan), Đại Tông. Sư lên pháp tòa và nói với hội chúng: 


Thiên Đồng giữa đông câu thứ nhất: 
Cây mai già cong, có bướu 

bỗng nhiên nở một hoa, hai hoa, 
ba, bốn, năm hoa, không đếm được, 
không kiêu hãnh vì thanh tịnh, 
không kiêu hãnh vì hương thơm; 
trải ra, thành mùa xuân, 

thối qua cây và cỏ, 

làm trọc đầu tăng áo nạp. 

Xoáy tròn, chuyên nhanh thành 

gió cuồng, mưa bão, 

đang rơi, tuyết khắp cả đất. 

Cây mai già vô biên. 

Lạnh cóng xoa lỗ mũi. 


Cây mai già nói ở đây vô biên. Bỗng nhiên nó nở hoa, và quả sinh từ nÓ. 

Nó tạo thành mùa xuân, nó tạo thành mùa đông. Nó khởi lên gió cuồng 
và mưa bão. Nó là đầu của tăng áo nạp, nó là tròng mắt của phật xưa. Nó 
trở thành cây và cỏ; nó trở thành hương thơm tỉnh khiết. Sự chuyên hình 
xoáy tròn, nhanh chóng kỳ diệu của nó vô hạn. Hơn nữa, cái tính cây của 
đất rộng, trời cao, mặt trời sáng ngời, mặt trăng trong suốt đến từ tính cây 
của cây mai già. Chúng luôn luôn quyện nhau, sắn bìm với sẵn bìm. 

Khi cây mai già đột nhiên nở, thế giới hoa nở xuất hiện. Vào giây phút 
thế giới hoa nở xuất hiện, mùa xuân đến. Chỉ có một hoa duy nhất nở năm 
cánh. Vào giây phút này của cái hoa duy nhất, có ba, bốn năm hoa, hằng 
trăm, hằng ngàn, hằng vạn, hằng tỉ hoa — vô số hoa. Những hoa nở này 
không kiêu hãnh vì một, hai, hay vô số cành của cây mai già. Một hoa ưu- 
đàm và những hoa sen xanh cũng là một hay hai cành của hoa cây mai già. 
Nở hoa là sự cúng dường của cây mai già. 

Cây mai già ở trong nhân giới và thiên giới. Cây mai già thị hiện cả hai 
thế giới của người và trời trong tính cây của nó. Như thế, hằng trăm và 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 549 


hằng ngàn hoa gọi là hoa của cả hai thế giới của người và trời. Hằng vạn và 
hăng tỉ hoa là hoa phật tô. Trong giây phút như thê, người ta hét, “Tât cả 
các phật đã hiện ra ở thê gian!”; người ta hét, “Tât cả các phật vôn ở đât 
này!” 


Như Tịnh lên pháp tòa và nói với hội chúng: 


Khi tròng mắt Cồ-đàm biến mắt, 
hoa mai trong tuyết, chỉ một cành, 
trở thành những cành gai, ở đây, 
mọi nơi, ngay bây g1ờ. 

Cười, gió xuân thối như điên. 


Đây là lúc tất cả người và trời hướng về đạt đạo, khi bánh xe pháp của 
cô phật chuyền đến cực biên của toàn thế giới. Ngay cả mây, mưa, gió, và 
nước, cũng như cỏ, cây, và côn trùng, chắc chắn thọ nhận lợi ích của giáo 
lý này. Trời, đất, và cõi nước được bánh xe pháp này chuyên mạnh mẽ. 
Nghe những lời chưa bao giờ nghe trước kia là nghe những lời này. Được 
những gì chưa bao giờ có là được giáo lý này. Đây là bánh xe pháp không 
thê thấy hay nghe được mà không có một vận may không thể nghĩ bàn. 

Bây giờ ở Trung Hoa Đại Tống, cả bên trong và bên ngoài một trăm lẻ 
tám vùng, có chùa trên núi và chùa ở phố nhiều không thê đếm được. Nhiều 
tăng nhân ở đó, nhưng người chưa thấy Như Tịnh thì nhiều, và người đã 
thấy sư thì rất ít. Hơn nữa, người đã nghe những lời sư nói thì càng ít hơn, 
không kê những người chính họ đã gặp sư mặt đối mặt. Càng ít hơn nữa là 
những người được cho phép vào thất của sư. Trong những người ít oi này, 
bao nhiêu người được cho phép qui y nơi da, thịt, xương, và tủy, tròng mắt 
và mặt sư? 

Như Tịnh không dễ dàng cho phép tăng nhân gia nhập tự viện của sư. 
Sư số nói, “Những người quen với tâm lơ là cầu đạo không thê ở lại nơi 
này.” Sư sẽ đuổi họ đi và nói, “Chúng ta có thê làm gì với những người 
không nhận ra bản ngã? Những con chó như thế khuấy động người ta. 
Không nên cho phép chúng gia nhập chùa này.” 

Bản thân tôi đã thấy và nghe điều này. Tôi tự nghĩ, “Gốc rễ của nghiệp 
ác nào khiến họ không thể ở với sư đù cho họ là người cùng một nước? Có 
vận may gì mà tôi không những được cho phép gia nhập tự viện mà còn 
được vào thất bất cứ khi nào tôi muốn, được qui y nơi tôn tướng của sư, và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 550 


được lắng nghe những lời pháp, dù cho tôi là người từ một nước xa xôi 
đến? Mặc dù tôi ngu và vô minh, ấy là một nhân duyên tuyệt vời không 
rỗng chút nào.” 

Khi Như Tịnh đang ban cho sự chỉ dẫn ở Trung Hoa thời nhà Tống, có 
những người có thể thọ nhận sự chỉ dạy cá nhân của sư và những người 
không, thê như vậy. Bây giờ sư đã rời Trung Hoa nhà Tống, nó còn tối hơn 
đêm tối. Tại sao vậy? Bởi vì không có một cô phật nào như Như Tịnh — 
trước hay sau sư — Vì thế, các ông những người học sau nên nghĩ về điều 
này khi nghe những lời này. Đừng nghĩ rằng người và trời ở khắp nơi thấy 
và nghe bánh xe pháp này. 


Hoa mái trong tuyết là sự xuất hiện của hoa ưu-đàm. Chúng ta thường 
thấy làm sao tròng mắt chánh pháp của Phật Như Lai của chúng ta nhưng 
không mỉm cười, thiếu nháy mắt? Bây giờ chúng ta đích thực thọ nhận và 
chấp nhận rằng hoa mai trong tuyết thực là tròng mắt của Như Lai. Chúng 
ta nhặt chúng và giơ lên như con mắt ở đỉnh đầu, như con ngươi của mắt. 

Khi chúng ta nhập vào hoa mai và tham học đầy đủ, không có chỗ để 
nghỉ ngờ. Chúng đã là tròng mắt của “Trên trời đưới đất, chỉ mình ta là tôn 
quí,” và “tôn quí nhất trong pháp giới.” 

Như thế, hoa trời ở trên trời, hoa trời ở cõi người, hoa mạn-đảà-la mưa 
xuống từ trên trời, hoa đại mạn-đà-1a,**? hoa mạn-thù-sa, hoa đại mạn-thù- 
sa,”? và tất cả những hoa của các cõi vô tận trong mười phương là cùng 
một gia đình với hoa mai trong tuyết. Bởi vì chúng nở như là phẩm vật 
cúng dường của hoa mai, hàng tỉ hoa là một gia đình của hoa mai. Chúng 
nên được gọi là hoa mai trẻ. Hơn nữa, hoa trên hư không, hoa trên mặt đất, 
và hoa tam-muội tất cả đều là những thành viên lớn và nhỏ của gia đình hoa 
mai. 


Tạo thành hằng tỉ quốc độ trong hoa và nở hoa trong quốc độ là tặng 
phẩm của hoa mai. Không có sự hiến tặng của hoa mai, không có sự hiến 
tặng của mưa hay sương. Huyết mạch gồm trong hoa mai. Đừng xem hoa 
mai chỉ như tuyết khắp chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Chúng là tròng mắt 
của Như Lai chiếu trên đầu và đưới chân. Chúng là tròng mắt chánh pháp 
của Lão Cồ-đàm. Tròng mắt của năm mắt thị hiện đầy đủ ở chỗ này. Tròng 


3° Hoa mạn-đà-la (Ph.: mãndãra) và hoa đại mạn-đà-la. Những loại hoa trời có nhiều 


màu và hương thơm làm người ta hoan hỉ. Cây có nhiều lá, cho người ta bóng mát và 
thoải mái. 

3° Hoa mạn-thù-sa (Ph.: mãnjũshaka) và hoa đại mạn-thù-sơ. Những loại hoa trắng mềm 
mại, được chư thiên mưa xuống giải thoát người xem khỏi những nghiệp xấu. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 551 
mắt của một ngàn mắt đầy đủ trong tròng mắt này. 


Quả thật, ánh quang minh của thân và tâm của Lão Cồ-đàm không chứa 
một vi trần nào không chiếu sáng của thực tướng các pháp. Dù cho có sự 
khác nhau trong cái thấy giữa người và trời, và tâm của phàm và thánh tách 
rời nhau, tuyết khắp cả là đất, đất là tuyết khắp cả. Không có tuyết khắp cả 
không có đất trong toàn thế giới. Trong-ngoài thâm mật của tuyết khắp cả 
là tròng mắt của Lão Cồ-đàm. 

Hãy biết rằng hoa và đất hoàn toàn bất sinh. Bởi vì hoa bất sinh, đất bất 
sinh. Vì hoa và đất hoàn toàn bất sinh, tròng mắt bất sinh. “Bất sinh” có 
nghĩa là giác ngộ vô thượng. Thấy nó vào giây phút này là hoa mái trong 
tuyết chỉ một cành. Đất và hoa, sinh thắm nhập sinh. Tuyết, khắp cả này có 
nghĩa là tuyết bao phủ hoàn toàn bên ngoài và bên trong. 

Toàn thế giới là đất tâm; toàn thế giới là hoa tâm. Vì toàn thế giới là hoa 
tâm, toàn thê thế giới là hoa mai. Vì toàn thế giới là hoa mai, toàn thế giới 
là tròng mắt của Cồ-đàm. 

Ở đây, khắp mọi nơi, ngay bây giở là núi, sông, và đất liền. Mọi sự vật, 
mọi giây phút, là sự chứng ngộ khắp mọi nơi của “Ta vốn đến đất này, 
truyền pháp cứu mê tình. Một hoa năm cánh nở. Kết quả tự nhiên thành 
[như Bồ-đề-đạt-ma nó¡]”. Mặc dù [phật pháp] đến từ Ấn Độ, và tiến về phía 
đông, đây là khắp mọi nơi của hoa mai ngay bây giờ. 


Chứng ngộ cái ngay báy giờ này không gì khác hơn là ứrở thành những 
cành gai khắp mọi nơi ngay bây giờ. Một cành lớn là cái ngay bây giờ của 
những cành cũ và những cành mới. Một nhánh nhỏ là cái khắp mọi nơi của 
những nhánh cũ và những nhánh mới. Hãy học chỗ này như là khắp mọi 
nơi và học khắp mọi nơi như là bây giờ. 

Ở trong ba, bốn, năm, hay sáu hoa là ở trong vô số hoa. Hoa hiện thân 
các tướng thâm sâu, mênh mông của bên trong, và tiết lộ các tướng cao vời 
và bao la của bên ngoài. Bên-trong-bên-ngoàải là một hoa nở. Bởi vì có chỉ 
một cảnh, không có những cành khác, những cây khác. Một cành đến được 
mọi chỗ là ngay bây giờ. Đây là Ông Lão Cồ-đàm. Bởi vì nó chỉ là một 
cành, nó đang trao phó, từ người thừa kế đến người thừa kế. 

Đây là như vậy, “Tôi có chánh pháp nhãn tạng. Đây trao phó cho Đại 
Ca-diếp” và “Ông được tủy tôi.” Sự chứng ngộ này khắp mọi nơi không lưu 
lại cái gì không được tôn kính sâu xa. Như thế, năm cánh nở; năm cánh là 
hoa mai. 

Do đó, có Bảy Phật tổ, hăm tám tổ của Ấn Độ, sáu tổ đầu của Trung 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 552 


Hoa, và mười chín tổ sau của Trung Hoa. Tất cả họ là một thân nở năm 
cánh, năm cánh chỉ trong một thân. Tu thấu suốt một cành và tu thấu suốt 
năm cánh là hoa mai trong tuyết đích thực thọ nhận, trao phó, và thấy nhau. 
Chuyền thân và tâm bên trong tiếng thì thầm không ngừng của một cành, 
mây và trăng là một, khe và núi tách rời. 

Tuy nhiên, những người không có mắt thâm nhập nói, ““Một hoa nở 
năm cánh” có nghĩa là Bồ-đề-đạt-ma đem đến năm tô đầu tiên của Trung 
Hoa. Bởi vì những người đến trước hay sau không thể bình đẳng với hàng 
năm tổ, họ được gọi là năm cánh.” Câu nói này không đáng phê bình. 
Những người nói như thế không học với các phật và các tô. Thương thay! 
Làm sao đạo của năm cánh trong một hoa bị giới hạn ở năm tổ? Những 
người đến sau Lục tổ Huệ Năng không được kể đến ư? Nói như vậy không 
băng ngay cả trẻ con nói. 


Đầu năm, Như Tịnh lên pháp tòa và nói: 


Ngày đầu năm cát tường. 

Vạn vật tất cả mới. 

Khi lạy, đại chúng phản chiếu: 
Hoa mai nở xuân sớm. 


Tôi tĩnh lặng phản chiếu: Dù cho tất cả những cái mũi khoan cũ trong 
quá khứ, hiện tại, và vị lai buông xả thân tâm trong toàn thể mười phương, 
trừ phi họ có thê nói, “Hoa mai nở xuân sớm,” ai có thê công nhận họ là 
những người đã làm chủ được đạo? Một mình Như Tịnh là cô phật của các 
cô phật. 

Sư muốn nói rằng, được hoa mai nở đi cùng, toàn thể mùa xuân đến 
sớm. Vạn mùa xuân là một hay hai tướng của hoa mai. Một mùa xuân làm 
cho tất cả mọi vật ở vào ngày đầu của năm. Cá zzờng có nghĩa là tròng mắt 
thật. Vạn vật không chỉ là quá khứ, hiện tại, và vị lai mà còn là cả trước và 
sau Oai Âm Vương. Bởi vì quá khứ, hiện tại, và vị lai vô lượng, vô tận là 
hoàn toàn mới, cái mới này buông xả tính mới. Vì thế, khi lạy, đại chúng 
phản chiếu, bởi vì đại chúng phản chiếu khi lạy là chỉ như thế. 


Như Tịnh lên pháp tòa và nói với hội chúng: 


Một chữ - chính xác! 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 553 


Những thời đại lâu đài bất động. 
Mắt liễu tỉnh nhánh mới. 
Hoa mai đây cành cũ. 


Đây có nghĩa là công phu đạo suốt trăm đại kiếp, từ đầu đến cuối, là Ä⁄ô/ 
chữ — chính xác! Tu một niệm là cả trước và sau Những thời đại lâu dài bắt 
động. 

Đây khiến cho những cành mới mọc dày và làm cho tròng mắt trong 
sáng. Mặc dù chúng là cành mới, chúng là tròng mắt. Mặc dù chúng chỉ là 
mắt, người ta thấy chúng là cành mới. Hãy thâm nhập cái mới này như là 
Vạn vật tắt cả mới. 

Hoa mai đây cành cũ có nghĩa là hoa mai toàn là những cành cũ và thâm 
nhập những cành cũ: cành cũ chỉ là hoa mai. Như thế hoa và cành hòa lẫn. 
Hoa và cành đồng thời sinh. Tức thời hoa và cành được làm đây. Bởi vì hoa 
và cành đầy như là một, “Tôi có chánh pháp. Đây trao cho Đại Ca- diếp.” 
Mỗi bộ mặt đầy bằng cầm hoa lên; mỗi hoa đầy bằng phá ra mỉm cười. 


Như Tịnh lên pháp tòa và nói với hội chúng: 


Liễu phô khăng choàng cổ. 
Hoa mai đeo vòng tay. 


Vòng đeo tay này không phải là gấm thêu hay ngọc. Nó là hoa mai nở. 
Hoa mai nở là “Tủy của tôi được ông.” 


Khi vua Ba-tư-nặc””" thỉnh Tôn giả Tân-đầu-lư”” và cúng đường bữa ăn 


trưa, vua nói, “Tôi nghe nói ngài đã thân thấy đức Phật. Có phải vậy 
không?” 
Tân-đâu-lư trả lời băng cách nhướng mày cùng với bàn tay đưa lên. 


3 Vụa Ba-tư-nặc (Ph.: Prasenajit). Vua nước Câu-tát-la (Kosala), ở thành Xá-vệ (Sravati), 


vua sinh cùng ngày với Phật Thích-ca. Trong thời trị vì, vua từng cúng dường, phụng sự 
đức Phật và bảo trợ tăng-già. 

** Tôn giả Tân-đầu-lư (Ph.: Pindola). Dịch là Bất Động, tức Tôn giả Bất Động. Trước kia là 
tùy tùng của một vị vua. Xuất gia và đắc thần thông. Theo yêu cầu của đức Phật, Tôn giả 
dạy ở tây nam Ấn Độ, không nhập niết-bàn. Người tiên tiến nhất trong mười sáu vị a-la- 
hán - các đệ tử của Phật. Cũng gọi là Tôn giả Phả-la-đọa (Bharadväja). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 554 
Như Tịnh nói kệ: 


Nhướng mày lên, sư trả lời câu hỏi. 

Sư thân thấy Phật và không lừa dối. 

Sư vẫn đáng được thế gian cúng dường. 
Xuân nằm nơi cành mai cùng tuyết — lạnh. 


Chuyện là có lần vua Ba-tư-nặc hỏi Tân-đầu-lư đã thấy Phật hay chưa. 
Thấy Phật là trở thành phật. Trở thành phật là nhướng mày. Dù cho Tân- 
đầu-lư đã chứng quả a-la-hán, trừ phi sư là a-la-hán thực, sư chưa thấy 
Phật. Trừ phi sư đã trở thành phật, sư không thể nhướng mày. 

Hãy biết rằng Tôn giả Tân-đầu-lư là đệ tử đối mặt thọ nhận của Phật 
Thích-ca-mâu-mi, khi đã chứng bốn quả đạo, và đang chờ sự xuất hiện của 
một vị phật khác — làm sao tôn giả không thê thấy Phật Thích-ca-mâu-ni? 
Thấy Phật không chỉ là thấy một vị phật mà còn thấy Phật Thích-ca-mâu-ni 
là chính Phật Thích-ca-mâu-mI. Đó là đã tham học theo cách này. Khi vua 
Ba-tư-nặc mở con mắt tham học, nhà vua gặp được tay thiện xảo nhướng 
mày. 

Hãy có con mắt phật thâm nhập tĩnh lặng nhìn vào nghĩa £hân thấy Phật. 
Mùa xuân này không nằm nơi nhân giới cũng không năm nơi phật địa, mà 
nơi những cành mai. Làm sao chúng ta biết được điều này? Ấy là tuyết và 
lạnh, đang nhướng mày. 


Như Tịnh nói: 


Bộ mặt xưa nay ở bên kia sinh tử. 
Xuân nơi hoa mai đi vào bức họa. 


Khi ô ông vẽ mùa xuân, đừng vẽ liễu, mai, đào, hay mơ - chỉ vẽ xuân. Vẽ 
liễu, mai, đào, hay mơ là vẽ liễu, mai, đào hay mơ. Ây là chưa vẽ xuân. 

Ấy không phải là không thể vẽ được xuân, nhưng ngoài Như Tịnh, 
không ai ở Ấn Độ hay Trung Hoa vẽ xuân. Một mình sư là cây cọ bén nhọn 
vẽ xuân. 

Xuân này là xuân trong tranh như nó đi vào bức tranh. Sư không dùng 
các phương tiện khác, mà để hoa mai khởi đầu mùa xuân. Sư để xuân nhập 
vào bức tranh và nhập vào cây. Đây là phương tiện thiện xảo. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 555 


Bởi vì Như Tịnh sáng tỏ chánh pháp nhãn tạng, sư đích thực truyền nó 
cho các phật tô tụ hội nơi mười phương của quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
Băng cách này sư hoàn toàn làm chủ tròng mặt và làm nở hoa mai. 


Viết vào ngày mùng sáu, tháng mười một, năm thứ nhất, niên hiệu Khoan 
Nguyên (Kangen) [1243], tại chùa Cát Phong (Yoshimine), huyện Cát Điện 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen). Tuyết cao ba thước, phủ khăp đát. 


HẬU TỪ 


Nếu nghi ngờ dấy lên và ông không nghĩ rằng hoa mai là tròng mắt của 
Côổ-đàm, hãy xem có gì khác hơn hoa mai có thê thấy như tròng mắt Cồ- 
đàm. Nếu ông tìm tròng mắt nơi nào khác, ông sẽ không nhận ra nó dù cho 
ông đang đối mặt với nó, bởi vì sự thấy nhau bất thành. Ngày này không 
phải là ngày này của một cá nhân; nó là ngày này của ngôi nhà lớn. Hãy 
chứng ngộ rằng hoa mai là tròng mắt ngay bây giờ. Đừng tìm thêm nữa! 


Như Tịnh nói: 


Sáng, sáng! Rõ, rõ! 

Hãy thôi tìm trong hình ảnh hoa mai. 

Suốt quá khứ và hiện tại, chúng đem mưa và hình thành mây. 
Quá khứ và hiện tại, cô đơn và im lặng — biên giới ở chỗ nào? 


Như thế, tạo mây và đem mưa là hoạt động của hoa mai. Sự chuyển 
động của của mây và mưa là ngàn sắc và vạn màu, ngàn công đức và vạn 
tướng của hoa mai. 

Suốt quả khứ và hiện tại là hoa mai; hoa mai gọi là quá khứ và hiện tại. 


Một hôm Ngũ Tổ, Thiền sư Pháp Diễn, nói: 


Gió bắc hòa với tuyết lay động rừng khe. 

Vạn vật bị che giấu, tiếc là không sâu. 

Một mình mai núi có tỉnh thần cao, 

khạc ra trái tim đông lạnh, chỉ trước cuối năm. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 556 


Như thế, không thâm nhập những hoạt động của hoa mai thì khó biết trái 
tim lạnh mùa đông. Một vài tướng của hoa mai hòa với gió bắc và hình 
thành tuyết. Như thế, tôi biết rằng trải gió, hình thành tuyết, làm cho năm 
tiếp tục, và khiến cho rừng khe và vạn vật hiện hữu, tất cả là do sức của hoa 
mai. 


Sư huynh Phù ở Thái Nguyên”” nói, tán thán đạo bồ-đề: 


Ngày xưa khi chưa ngộ, 
tiếng sừng VỀ - tiếng buôn. 
Giờ, trên gối không mộng. 
Buông xả, hoa mai thôi 
mênh mông và nhỏ bé. 


Sư huynh Phù trước là một giảng sư. Sư huynh được vị điển tòa (tăng 
đầu bếp) ở Giáp Sơn khai thị và ,chứng đại ngộ, cho phép hoa mai, gió 
xuân, thối mênh mông và nhỏ bé.” 


3 Thái Nguyên Phù (H.: Taiyuan Fu, Nh.: Taogen Fu). Khoảng t.k. 9-10, Trung Hoa. Đệ tử 


của Tuyết Phong Nghĩa Tồn, dòng Thanh Nguyên. Tăng nhân đứng đầu trong việc phục vụ 
nhà tắm. Vẫn giữ địa vị sư huynh. 
3 Anh dịch: Mel Weitsman và ngươi chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 557 


60. MƯỜI PHƯƠNG 
(Jippö: Thập phương) 


Một nắm tay, chỉ cái này thôi, là mười phương. Một trái tim chân thành, 
chỉ một thôi, một cách đơn giản là mười phương linh lung. Mười phương 
vắt tủy từ xương. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói với hội chúng, “Trong đất phật mười phương, 
chỉ có pháp của Nhât Thừa.” 


Mười phương nói ở đây đã lấy phật địa và biến nó thành cái gì là nó. 
Như thế, không lấy nó, không có phật địa. Bởi vì nó là phật địa, Phật là chủ 
của nó. 

Thế giới Ta-bà này có thê gọi là đất của Phật Thích-ca-mâu-ni. Hãy lẫy 
Thế giới Ta-bà, làm sáng tỏ nó là tám /zng hay nửa cân, hãy xem đất phật 
mười phương là bảy hay tám thước. 

Mười phương nhập vào một phương và nhập vào một phật. Như vậy, 
mười phương hiện nơi mười phương. Bởi vì mười phương là một phương, 
phương này, phương tự kỷ, phương hiện tại, và mười phương là phương 
tròng mắt, phương nắm tay, phương trụ cột trơ trọi, và phương cái đèn 
lồng. Các phật mười phương nơi đất mười phương thì không lớn cũng 
không nhỏ, không sạch cũng không dơ. 

Như thế, “chỉ phật với phật” trong mười phương ngưỡng mộ nhau. Phỉ 
báng nhau và nói về công đức và khuyết điểm, tốt và xấu, thì không thể 
xem là chuyên bánh xe pháp hay xiên đương pháp. Nhưng đúng hơn, tất cả 
các phật và các con của phật hộ trì và chào mừng nhau. Trong thọ nhận 
pháp của các phật tổ, ông tham học theo cách này không phê bình và sỉ 
nhục nhau như các ma ngoại đạo. 

Khi chúng ta mở các kinh Phật đã truyền đến Trung Hoa, và nhìn vào 
các chỉ tiết cuộc đời giảng dạy của Phật Thích-ca-mâu-ni, chúng ta thấy 
rằng ngài không bao giờ xem một vài phật là thấp kém và những phật khác 
là thượng đẳng, ngài cũng không gọi những vị phật nào đó không phải là 
phật. Trong giáo lý của Phật không tìm thấy những lời phê phán về các phật 
khác. Cũng không biết những lời của các phật khác phê bình Phật Thích-ca- 
mâu-nI. 


Về điêm này, Phật Thích-ca-mâu-mI nói với hội chúng, “ “Tôi một mình 
V; C \ › \ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 558 


biết tánh ấy. Các phật trong mười phương cũng vậy.” 

Hãy biết rằng Tôi một mình biết tánh ấy là vẽ một vòng tròn. Vòng tròn 
vẽ có nghĩa là “Cây sào đó dài. Cây sảo này dài.” 

Lời của Phật, rong mười phương có nghĩa là: “Tôi một mình biết tánh 
ấy. Phật Thích-ca-mâu-ni cũng vậy.” Nó không khác hơn “Tôi một mình 
chứng ngộ tánh ấy. Các phật ở phương này cũng vậy.” Ấy là tướng đồi, 
tướng ởiế¡, tướng này, tướng /át cả, tướng mười phương, tướng Cõi Ta-bà, 
tướng Phật Thích-ca-mâu-n1. 

Tất cả những tướng này là kinh phật. Tất cả các phật và tất cả các đất 
phật chẳng phải hai. Chúng chăng phải hữu tình cũng chẳng phải vô tình, 
chẳng phải mê cũng chẳng phải ngộ, chẳng phải thiện cũng chẳng phải bất 
thiện, chăng phải trung tính, chẳng phải tịnh cũng chẳng phải nhiễm, chẳng 
phải hình thành cũng chẳng phải bảo trì, chẳng phải không hợp bích cũng 
chẳng phải trống không. Chúng chăng thường cũng chẳng phải vô thường, 
chẳng phải hữu cũng chăng phải vô, chăng phải tự cũng chẳng phải tha. 
Chúng tự tại với tứ cú [bốn cái thấy về hữu và vô]; chúng vượt qua bên kia 
bách phi [trăm phủ định]. Chúng đúng là mười phương, là các đất phật. 
Như thế, mười phương có đầu mà không có đuôi. 


Trường Sa Cảnh Sâm nói với hội chúng, “Toàn thê thê giới mười 
phương chỉ là con mặt của sa-môn.” 


Đó có nghĩa là con mắt của sa-môn Cồ-đàm. Con mắt của sa-môn Cồ- 
đàm là “Tôi có chánh pháp nhãn tạng.” Dù cho ngài trao nó cho A-nan, nó 
vẫn là con mắt của sa-môn Cồ-đàm. Các góc và địa điểm trong thế giới 
mười phương là những đối tượng của con mắt của Cồ-đàm. Toàn thê thế 
giới mười phương này là một trong con mắt của sa-môn. Có những con mắt 
vượt qua bên kia cái này. 

[Trường Sa tiếp,] “Toàn thê thế giới mười phương là lời nói hằng ngày 
của sa-môn.” 

Hằng ngày có nghĩa là bình thường. Như cách đàm thoại ở Nhật Bản, 
chúng ta nói “thông thường.” Như thế, một lời nói thông thường của sa- 
môn là toàn thê thế giới mười phương. Lời nói và ngôn từ đều trực chỉ, vì 
lời nói hằng ngày là toàn thể thế giới mười phương. Hãy thương lượng rõ 
ràng rằng toàn thê thế giới mười phương là lời nói hăng ngày. 

Vì mười phương là bất tận, chúng là toàn thể mười phương. Lời nói 
được dùng theo cách hằng ngày. Đó giống như tìm ngựa, muối, nước, cái ly 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 559 


[tất cả gọi là ziên- đà-bà (saindhava)] .Ấy giống như dâng nước, ly, muối, 
và ngựa. Ai biết rằng bậc đại nhân chuyên thân chuyên não trong câu này? 
Ấy là chuyền lời trong câu này. Ấy là hoạt động hằng ngày của miệng đại 
dương, lưỡi núi [của Phật]. Như thế, người ta bịt miệng và bịt tai. Đây là 
chân như của mười phương. 

[Trường Sa tiếp tục,] “Toàn thê thế giới mười phương là toàn thân của 
sa-môn.” 

Một tay chỉ trời. Đây là trời. Một tay chỉ đất. Đây là đất. Như thế, “Trên 
trời dưới đất, chỉ mình ta là tôn quí.” Đây là toàn thể thế giới mười phương 
tức là toàn thân của sa-môn. Đỉnh đầu, mắt, mũi, da, thịt, xương, và tủy — 
mỗi cái là thân của sa-môn thâm nhập toàn thể mười phương. Nó thâm 
nhập như vậy mà không quấy rầy toàn thể mười phương. Nó cầm thân 
mười phương của sa-môn, và thấy thân mười phương của sa-môn mà không 
đo lường. 

[Trường Sa tiếp,] “Toàn thê thế giới mười phương là ánh quang minh 
của tự kỷ.” 

Tự kỷ có nghĩa là cái lỗ mũi trước khi cha mẹ ông sinh ra. Lỗ mũi, bất 
ngờ ở nơi bàn tay của tự kỷ, gọi là toàn thể thế giới mười phương. Song, tự 
kỷ thì ở ngay đây, hiện thành công án, khai đường, và thấy Phật. 

Mặc dù tròng mắt đã được người khác chuyển qua hạt chuỗi đen, đi 
thắng đến ông gặp hội chúng của ngôi nhà lớn. Mặc dù gọi dễ và đáp khó, 
khi ông được gọi, ông quay đầu lại. Khi ông quay đầu, có thể dùng làm gì? 
Song, ông quay đầu về phía người gọi. 

Bữa ăn chờ ông ăn. Chiếc y chờ ông mặc. Đáng thương làm sao ông 
không nhận nó trong khi nó chờ ông. Tôi đã cho ông ba mươi gậy. 

[Trường Sa tiếp,] “Toàn thể thế giới mười phương ở trong ánh quang 
minh của tự kỷ.” 

Mi mắt, chỉ một miếng, gọi là ánh quang mình của tự kỷ. Khi nó đột 
nhiên mở ra, nó được gọi là ở rong. Những gì ông thấy trong con mắt được 
gọi là toàn thể mười phuong. Như vậy, ngủ trên cùng một cái giường, cả 
hai biết có sự mở trong che khuất. 

[Trường Sa tiếp,] “Trong toàn thể thế giới mười phương, không có 
người nào không phải là tự kỷ.” 

Như thế, mỗi hành giả, mỗi mắm tay, trong mười phương, không thể 
nào không là tự kỷ. Không có mười phương nào không phải là tự kỷ. Mỗi 
và mọi tự kỷ là mười phương. Mười phương của mỗi và mọi tự kỷ thâm 
mật hòa nhập trong mười phương. Bởi vì huyết mạch của mỗi và mọi tự kỷ 


*? Xem chú thích số 229, trang 322. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 560 


tất cả cùng nhau ở trong bàn tay của tự kỷ, tự kỷ chuyền dưỡng chất bản lai 
đến tự kỷ. 

Bây giờ làm sao con mắt của Bồ-đề-đạt-ma và lỗ mũi của Cồ-đàm ở 
trong thai cung của cây cột trơ trụi? Hãy để tôi nói: “Chúng đến và đi. 
Mười phương để mọi vật lại cho tất cả mười phương.” 


Huyền Sa, Đại sư Tông Nhất, nói, “Toàn thê thê giới mười phương là 
một viên ngọc sáng.” 


Do đó chúng ta biết rõ rằng một viên ngọc sáng là toàn thể thế giới mười 
phương. Những người đầu thần mặt qui ở trong viên ngọc sáng này như là 
cái am hang động của họ. Con cháu của các phật tổ biên nó thành con mắt 
của họ. Các gia chủ nam và nữ xem nó là đỉnh đầu và nắm tay. Những 
người mới bắt đầu và những người đến sau xem nó là mặc áo ăn cơm. Tiên 
sư Như Tịnh gọi nó là cục bùn và ném nó vảo các hành giả bạn tôi. 

Vì nó là sự chuyển động truyền từ người đến người, tròng mắt của tổ 
tông đã bị móc đi. Khi nó bị móc ra, toàn thể tổ tông tạo nên sự chuyển 
động. Viên ngọc sáng này chiếu trong tròng mắt. 


Một ông tăng hỏi Hòa thượng [ Việt Châu] Càn Phong,” “Các đức Thế 
Tôn trong mười phương đều trên một đường đến niết-bàn. Con muốn hỏi: 
“Đường đó ở đâu?” 

Càn Phong dùng tích trượng vẽ một đường trong không khí và nói, “Nó 
ở đây.” 


Lời của Càn Phong Nó ở đây có nghĩa là mười phương. Các đức Thế 
Tôn là cây tích trượng. Cây tích trượng là Nó ở đáy. Một đường không khác 
hơn mười phương. 

Tuy nhiên, đừng giấu tích trượng bên trong lỗ mũi Cồ-đàm. Đừng xỏ 
tích trượng vào lỗ mũi tích trượng. 


Song, đừng chấp nhận Ông Già Càn Phong đã thương lượng với các đức 
Thế Tôn ở mười phương, tất cả trên một đường. Chỉ nói, Nó ở đây. Không 
phải Nó ở đây không hiện hữu. Không phải Ông Già Càn Phong cuối cùng 
3° Việt Châu Càn Phong (H.: Yuezhou Qianfeng, Nh.: Esshũ Kempð). Khoảng t.k. 9, Trung 
Hoa. Tông Tào Động. Người thừa kế pháp của Động Sơn Lương Giới. Dạy ở Việt châu 
(Triết Giang). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 561 


đã bị tích trượng làm cho bối rối sao? 
Hãy biết răng kích hoạt lỗ mũi không khác hơn mười phương. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), tỉnh Việt Tiền (Echizen), 
Nhật Bản, vào ngày mười ba, tháng mười một, năm thứ nhất, niên hiệu Khoan 


Nguyên (Kangen) [1243]."”” 


*” Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 562 


61. THẦY PHẬT 
(Kembutsu: Kiên phật) 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói với hội chúng [trong Kinh Kim Cương], “Khi 
các ông thây tướng và phi tướng, các ông thây Như Lai.” 


Các ông thấy tướng và phi tướng là thây thấu suốt [tướng và phi tướng] 
bằng thân. Như thế, các ông thấy Như Lai. Khi tu mở mắt thấy Như Lai 
hiện thành, các ông thấy Phật. Con đường trọng yếu thấy Phật là tu thấy 
Phật. 

Khi ông thấy phật-như-là-tự-kỷ ở nơi khác và phật-như-là-tự-kỷ ở bên 
ngoài phật, có thể thấy các ngài [không thể phân biệt] như là cành cây và 
săn bìm. Tuy nhiên, khi ông tham thiền thấy Phật, hãy hiểu thấy Phật, hãy 
xả bỏ thấy Phật, chủ yếu hãy năm lấy thấy Phật, và dùng thấy Phật, ấy 
giống như thấy Phật Mặt Trời và thấy Phật Mặt Trăng [dị biệt]. 

Những cách thấy Phật này là thấy Phật một cách bình đăng với những 
bộ mặt vô tận, với các thân vô tận, với các tâm vô tận, và với tay mắt vô 
tận. 

Từ giây phút phát tâm bồ-đề, ông bước đi trên cuộc hành trình biện đạo. 
Khi hòa nhập ngộ và hiểu thông suốt là tất cả mắt, xương, và tủy chạy vào 
thấy Phật. Như vậy, toàn bộ thế giới của tự, toàn bộ phương hướng của tha, 
cái này và cái kia, là tất cả sự tu thấy Phật. 

Trong thương lượng câu nói của Như Lai, Ki các ông thấy tướng và phi 
fướng, những người thiếu con mắt tham thiền cho rằng thấy tướng là phi 
tướng chính là thấy Như Lai. Họ nghĩ rằng vì tướng là phi tướng, họ là Như 
Lai. Mặc dù một phần cái thấy nhỏ bé của họ là như thế, nghĩa câu nói của 
Phật không phải như vậy. 

Hãy biết rằng thấy thấu suốt tướng và thấy thấu suốt phi tướng là thực 
sự thấy Như Lai. Có Như Lai và có phi Như Lai. 


Pháp Nhãn, Đại Thiền sư ở viện Thanh Lương, nói, “Nếu ông thấy tất cả 
tướng là phi tướng, ông không thây Như LaI.” 


Lời này của Pháp Nhãn là lời thấy Phật. Khi chúng ta xét lời này, nó 
đứng ra và dũi tay. Hãy lắng nghe lời của sư bằng tai ông. Hãy lắng nghe 
lời thấy Phật của sư bằng mắt ông. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 563 
Những người đã tham học nghĩa của lời sư trong quá khứ nói: 


Tắt cả tướng là tướng Như Lai. Không bao giờ có một tướng nào hòa hợp với 
cái gì không phải là tướng Như Lai. Đừng bao giờ xem tướng là phi tương. 
Làm như vậy là chạy trốn cha mẹ mình. Bởi vì những tướng này chỉ là tướng 
Như Lai; Pháp Nhãn đã nói rằng tất cả tướng là tất cả tướng. 


Tuy nhiên, những lời này của Pháp Nhãn là lời rốt ráo của Đại Thừa, 
được các sư ở nhiều nơi khác nhau công nhận. Hãy chấp nhận những lời 
của sư với tín và tu, và đừng xem những lời ấy nhẹ như lông chim bay 
trong gió đông hay gió tây. Hãy thấy thấu suốt rằng tất cả tướng là tướng 
Như Lai và không phải là phi tướng. Hãy thấy Phật theo cách này, hãy 
quyết tâm, hãy ngộ tin, và giữ gìn những lời này. Hãy đọc tụng những lời 
này và trở nên quen thuộc với chúng. 

Như thế, hãy tiếp tục thấy và nghe những lời này bằng tai và mắt của 
ông. Hãy buông xả những lời này trong thân, tâm, xương, và tủy của ông. 
Hãy khiến cho những lời này được thấy. qua núi, sông, và toàn thê thế giới. 
Đây là pháp tu tham thiền với các phật tô. 

Đừng nghĩ rằng lời nói và hành động của ông không thể thức tỉnh con 
mắt ông. Được chuyển ngữ của mình chuyền, ông thấy và buông xả sự 
chuyên phật tô của ông. Đây là việc làm hằng ngày của các phật tô. 

Như vậy, chỉ có một đường tham học. Không tướng nào là phi tướng, 
phi tướng là tất cả các tướng. Bởi vì phi tướng là tất cả các tướng, phi 
tướng quả thật là phi tướng. Hãy tham học răng tướng được gọi là phi 
tướng, và tướng được gọi là tất cả các tướng, cả hai là tướng Như Lai. 

Bên trong nhà tham thiền, có hai loại luận giải — những luận giải được 
tạo thành bằng cách thấy kinh và những luận giải được tạo ra không phải do 
thấy kinh. Đây là những gì con mắt sống tham thiền. Nếu ông chưa thâm 
nhập kinh bằng cách thấy bằng mắt, thì không phải là tham thâu bằng mắt. 
Không tham thấu bằng mắt, ông không thấy Phật. l 

Trong thấy Phật, có thấy tướng ở đâu và thấy phi tướng ở đâu. Ấy là 
[Huệ Năng nói,] “Tôi không hiểu phật pháp.” : 

Trong không thấy Phật, có thấy tướng ở đâu và thấy phi tướng ở đâu. Ấy 
là [Huệ năng nói] “Có người hiểu phật pháp.” Đây là hiểu lời Pháp Nhãn 
nói tám chín phần mười. 

Như vậy, hãy nói thêm về chuyện rất quan trọng này: “Nếu ông thấy 
thực tướng của tất cả các pháp, đó là thấy Như Lai.” 

Tất cả những lời này thành là do lời dạy của Phật Thích-ca-mâu-ni, và 
không phải là da, thịt, xương, và tủy của bất cứ người nào khác. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 564 


Khi Phật Thích-ca-mâu-ni dạy ở núi Linh Thứu, Bồ-tát Dược Vương nói 
với hội chúng, “Nếu các vị đến gần một pháp sư, các vị sẽ trực tiếp đạt đạo. 
Nếu các vị theo sư ấy tu tập, các vị sẽ thây phật nhiều như cát sông Hằng.” 

Đến gân một pháp sư là như Huệ Khả theo Bồ-đề Đạt-ma tám năm. 
Nhiên hậu sư nắm được tủy của Bồ-đề-đạt-ma bằng cả hai tay. Cũng giống 
như Nam Nhạc tu tập mười lăm năm. Được tủy của thầy được gọi là đến 
gán. 

Đạo của bồ-tát là [như Huệ Năng nói]: “Tôi như thế. Ông như thế.” Ấy 
là được trực tiếp toàn cơ sẵn bìm quấn trên cành [thâm mật tu tập với thầy]. 
Được trực tiếp không phải là rút cái gì từ quá khứ hay phát khởi cái gì mới 
cho vị lai. Đó không phải là nắm lấy cái gì đang chiếm ưu thế ở hiện tại. 
Nhưng đó là buông xả đến gân thầy. Như thể, được toàn bộ là được trực 
tiệp. 

Theo thây ấy ti fập là làm linh hoạt tiền lệ cỗ xưa là làm thị giả cho 
thầy. Hãy tham thấu điều này. Vào chính lúc tu tập pháp này, có cái thấy 
trúng đích. Đó là chỗ ô ông thấy các phật nhiều như cát sông Hằng. Các phật 
nhiều như cát sông Hằng là sông và hoạt động — mỗi và mọi vị phật. Tuy 
nhiên, đừng bận rộn có găng thấy phật nhiều như cát sông Hằng. Trước hết, 
hãy công phu theo thầy và tu tập. Nếu ông theo thầy và tu tập ông sẽ thấy 
các phật. 


Phật Thích-ca-mâu-mI nói với những người đã chứng ngộ, “Hãy nhập 
sâu vào định và thây phật mười phương.” 


Toàn thê thế giới sáu, bởi vì nó ở trong đất phật mười phương. Nó 
không rộng cũng không hẹp, không lớn cũng không nhỏ. Khi ông lãnh hội 
một bên, bên kia đến với nó. Đây gọi là toàn thâu. 

Toàn thê thế giới không phải bảy thước, tám thước, hay mười thước. Nó 
là toàn thâu không có bên ngoài. Nó chỉ là nhập. 

Nhập sâu là định. Nhập sâu là thấy phát mười Phương. Bởi vì “nhập sâu 
bên trong đến độ không ai có thể hướng dẫn người ây,” nhập sâu là thấy 
dị mười phương. Bởi vì “Dù ông mang nó, người ấy sẽ không chấp nhận 

ó” [như Động Sơn nói], chư phật ở mười phương. 

ˆ Nhập sâu là trong thời gian dài, dài không rời bỏ. Thấy phật mười 

phương chỉ là thấy Như Lai nằm. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 565 


Định là nhập mà không xuất. Nếu ông không hoài nghỉ và sợ rồng thật, 
ông không có nghi ngờ gì để xả bỏ vào giây phút thấy Phật. 

Bởi vì ông thấy Phật bằng thấy Phật, ông nhập sâu định từ định. Ấy 
không phải là kinh nghiệm định, thấy Phật, và nhập sâu do người có sự tu 
tập nhàn rôi tạo ra trong quá khứ và truyền cho người khác trong hiện tại. 
Mặc dù nó không phải là một cái chồi mới mọc, nó là như thực. Tất cả 
những sự truyền đạo, kế tiếp trong việc làm, là như thế. Tu tập tạo nhân và 
thọ nhận quả là như thế. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói với Bồ-tát Phổ Hiền, “Hãy biết rằng những 
người thọ nhận, tụng, ghỉ nhớ, học và sao chép Kinh Pháp Hoa này liền 
thấy Phật Thích-ca-mâu-ni, giống như nghe kinh ấy từ chính miệng Phật.” 


Mà tất cả các phật £hấy Phật Thích-ca-mâu-ni và trở thành Phật Thích- 
ca-mâu-mi gọi là đạt đạo và thành phật. Phật hạnh như thế chắc chắn đạt 
được qua tất cả bảy loại tu tập. Những ai dẫn thân vào những [pháp tu] này 
biết chính người ấy là chính người ấy. Bởi vì họ ở chỗ thấy Phật Thích-ca- 
mâu-ni, họ /háy Phật Thích-ca-mâu-ni, y như nghe kinh ấy từ chính miệng 
Phái. 

Phật Thích-ca-mâu-mi là Phật Thích-ca-mâu-mi từ khi ngài thấy Phật 
Thích-ca-mâu-ni. Như vậy, tiếng nói từ lưỡi ngài bao trùm cả tỉ thế giới. 
Chỗ gì trong núi và đại đương không phải là kinh phật? Như thế, chỉ những 
người sao chép kinh ấy thấy Phật Thích-ca-mâu-ni. 

Miệng phật thì luôn luôn mở suốt vạn năm. Giây phút nào không phải là 
kinh? Như thế, chỉ những người chấp nhận kinh ấy /hấp Phật Thích-ca- 
mâu-Hi. 

Sự vận dụng mắt, tai, mũi, và vân vân [trong thấy Phật], cũng phải như 
thế. Hành cơ lấy và bỏ hằng ngày, trước và sau, phải và trái, cũng như thế. 

Làm sao chúng ta không thể hoan hi được sinh ra trong sự hiện diện của 
kinh ấy và thấy Phật Thích-ca-mâu-ni? Ông được sinh ra để tương kiến 
Phật Thích-ca-mâu-mi. Khi ông khuyến khích thân và tâm mình, và thọ 
nhận, tụng, tu tập, và sao chép Kinh Pháp Hoa, ông liền thấy Phát Thích- 
ca-mâu-Hi. 

Y như nghe kinh ấy từ chính miệng Phật — ai không vội vàng để nghe? 
Những người không tức khắc tu tập kinh là những chúng sinh thiếu từ thiện 
và trí tuệ. Hãy biết rằng những người tham học và tu tập nó liền /hấy Phật 
Thích-ca-máu-Hi. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 566 


Phật Thích-ca-mâu-m nói với hội chúng, “Này những người nam tốt và 
những người nữ tốt, hãy lắng nghe lời dạy của tôi là thọ mạng của Phật thì 
lâu dài, và hãy hiểu nó với niềm tin trong tâm sâu xa. Rồi, các người sẽ tức 
thì thấy Phật, luôn luôn ở và dạy trên núi Linh Thứu có các đại bồ-tát và 
thanh văn vây quanh. Các người cũng sẽ thấy bề mặt của Thế giới Ta-bà 
mênh mông và bằng phăng làm bằng ngọc lưu ly.” 


Tâm sâu xa có nghĩa là Thế giới Ta-bà. Hãy hiểu nó với niễm tin cô 
nghĩa là không lẫn tránh. Ai không hiểu với niềm tin những lời ngay thăng 
chân thật của Phật? 

Gặp được kinh này là duyên nên tin hiểu. Đức Phật nguyện sinh ra trong 
Thế giới Ta-bà này để hiểu Kinh Pháp Hoa và thọ mạng lâu dài của ngài 
với niềm tin trong ứâm sâu xa. 

Lực phi thường, lực tâm bị, lực sống lâu dài của Như Lai năm lấy trái 
tim ông dẫn ông đến chỗ tin hiểu [ời dạy của ngài nói rằng thọ mạng của 
Phật lâu dài]. Lực của Như Lai nắm lấy thân ông, toàn thê thế giới, các phật 
tổ, tất cả các vật, thực tướng, da, thịt, xương, và tủy, và sự đến và đi của 
sinh và tử, dẫn ông đến chỗ tin hiểu. Tin hiểu này là thấy Phật. 

Như thế, hãy biết rằng ông có con mắt trên đỉnh tâm và thấy Phật; ông 
được con mắt tin hiểu và thấy Phật. 

Ông không những chỉ thấy Phật, mà ông còn /háy Phật thường trụ và 
dạy trên núi Linh Thứu. Thường trụ trên núi Lĩnh Thứu không khác hơn thọ 
mạng của Như Lai. Như thế, hãy thấy Phật thường trụ trên núi Linh Thứu 
có nghĩa là Như Lai và núi Linh Thứu từ quá khứ thường trụ; Như Lai và 
núi Linh Thứu từ bây giờ trở đi thường trụ. Ấy là các bồ-tát và thanh văn 
[vây quanh Như Lai] cũng thường trụ. 

Ông thấy rằng Thế giới Ta-bà với mặt đất ngọc lưu ly mênh mông và 
bằng phẳng. Đừng lung lay trong khi thấy. Thế giới Ta-bà. Chỗ cao thì 
mênh mông và bằng phẳng ở chỗ Cao, và chỗ thấp thì mênh mông và bằng 
phẳng ở chỗ thấp. Chỗ chúng ta là nên ngọc lưu ly. Đừng xem thường nó 
chỉ vì mênh mông và bằng phăng. 

Bê mặt của Tì hể giới Ta-bà mênh mông và bằng phẳng, làm bằng ngọc 
lưu ly giống như thế. Nếu ông không thấy chỗ chúng ta ở là nền ngọc lưu 
ly, núi Linh Thứu sẽ không là núi Linh Thứu, Phật Thích-ca-mâu-m sẽ 
không là Phật Thích-ca-mâu-ni. Hiểu rằng chỗ chúng ta ở là nền ngọc lưu 
ly thì không khác hơn là hiểu nó với niềm tin trong tâm sâu xa của ông. Ấy 
là thấy Phật. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 567 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói với hội chúng, “Khi các người nhất tâm muốn 
thấy Phật và không không tiếc mạng sống, tôi xuất hiện trên núi Linh Thứu 
cùng với chúng tỳ-kheo.” 


Nhất tâm nói bây giờ không phải là nhất tâm của người thường và 
những người trong Tiểu Thừa. Nó là nhất tâm theo đuôi thấy Phật. Nhất 
tâm theo đuôi thấy Phật là nứi Linh Thứu. Nó cùng với chúng tỳ-kheo. Khi 
mỗi người trong các ông ở chính giây phút này nguyện thấy Phật, các ông 
làm thế với tâm núi Linh Thứu. 

Như thế, nhất tâm không khác hơn núi Linh Thứu. Làm sao nhất thân có 
thê không đến cùng với nhất tâm? Làm sao nhất thân và nhất tâm có thể 
đến cùng nhau? 

Thân và tâm là như thế. Những người sống đời lâu dài, cũng như những 
người sống đời ngắn ngủi, cũng như thế. Bằng cách này, ông đề lại tâm giữ 
mình cho tâm chỉ giữ đạo vô thượng. Như thê, Tôi xuất hiện trên múi Linh 
Thứu cùng với chúng t)-kheo là nhất tâm nguyện thấy Phật. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói với hội chúng, “Nếu tôi thuyết giảng kinh này, 
các người thấy tôi là Đa Bảo Như Lai, ”” và tất cả các phật hiện thân khác.” 

Thuyết giảng kinh này có nghĩa là “Mặc dù tôi thường trụ ở đây, với 
năng lực thần thông của tôi, tôi tiếp tục làm chúng sinh bối rối vì thấy tôi, 
dù họ có thể ở gần như thế nào.” 

Ở phía trước và phía sau năng lực thần thông của Như Lai, có lực của 
các người thấy tôi. 

Phật Thích-ca-mâu-ni nói với hội chúng, “Những người bảo trì kinh này 
thấy tôi. Họ cũng thấy Phật Đa Bảo và tất cả các phật chia xẻ cùng một 
thân.” 


Bởi vì Như Lai quyết tâm hộ trì kinh này, ngài luôn luôn giới thiệu kinh 


° Ðạ Bảo Như lai (Ph.: Prabhitaratna Tathägata), nghĩa đen là Như Lai Nhiều Ngọc. 
Cũng gọi Bảo Thắng Như Lai. Cổ Phật từ dưới đất hiện lên chứng minh nghĩa thật của 
Kinh Pháp Hod. Bất cứ khi nào kinh này được xiển dương, Đa Bảo Như Lai cũng xuất hiện 
trong tháp hay thánh tích của ngài bềnh bồng trong hư không. Ngài mở tháp cho phép 
Phật Thích-ca-mâu-ni cùng ngồi bên cạnh ngài, chủ đề toàn diện đầu tiên của Kinh Pháp 
Hoa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 568 


này với ông. Khi có những người bảo trì kinh này, họ luôn luôn thấy Phật 
Thích-ca-mâu-ni. Như thế, chúng ta biết rằng nêu ông thấy Phật, ông bảo trì 
kinh ấy. Những người bảo trì kinh ấy thấy Phật. 

Như thế những ai trong các ông bảo trì một bài kệ hay một câu [của kinh 
này] thấy Phật Thích-ca-mâu-ni, Phật Đa Bảo, và các phật hiện thân. Ông 
thọ nhận sự truyền pháp tạng, chánh nhãn của Phật, và ông thấy đời sông 
của Phật. Ông thọ nhận con mắt hướng thượng, con mắt trên đỉnh đầu, và lễ 
mũi của Phật. 


[Theo Kinh Pháp Hoa:| 


Phật Vân Lôi Âm Túc Hoa Trí”” nói với vua Diệu Trang Nghiêm 
(Subhavyuha), “Đại vương, hãy biết rằng thiện tri thức là nhân duyên lớn. 
Được thiện tri thức chỉ dạy, Đại vương được thấy Phật bằng cách phát tâm 
bồ-đề vô thượng, viên mãn.” 

Đại pháp hội [của Phật Vân Lôi Âm Túc Hoa Trí| chưa tan. Mặc dù 
chúng ta nói các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai không giống như các phật 
theo cái thấy của người thường. Quá khứ là đỉnh tâm của ông; hiện tại là 
nắm tay của ông; vị lai là phía sau não của ông. 

Như thế, Phật Vân Lôi Âm Túc Hoa Trí hiện thành đỉnh tâm ông, thấy 
Phật. Chữ thấy Phật có nghĩa này. Được thiện trì thức chỉ dạy là thấy Phật. 
Thấy Phật là phát tâm bô-đề vô thượng, viên mãn. Phát tâm bồ-đề vô 
thượng, viên mãn, từ đầu đến đuôi, là thấy Phật. 


Phật Thích-ca-mâu-mi nói, “Những người tu đức hạnh hiền lành và cởi mở 
thây tôi thuyêt pháp ở đây.” 


Đức hạnh có nghĩa là tóe bùn và ướt nước, hay theo sóng, đuổi sóng. Tu 
đây gọi là hiển lành và cởi mở của “Ông như thế. Tôi như thế.” Đây là thấy 
Phật trong bùn, thấy Phật với trái tim của sóng. Đây là tương kiến Phật 
đang thuyết pháp ở đây. 


Gần đây ở Trung Hoa Đại Tống có một số lớn những người với chút ít 
lu Phật Vân Lôi Âm Túc Hoa Trí (Ph.: Jaradhara Garita Ghosha Susvara Nakshatra Räja 
Sankusmitäbhijña Buddha). Được miêu tả trong Kinh Pháp Hoa là vị phật, thuộc thời đại 
đã qua lâu không thể tính được, thuyết giảng kinh ấy cho vua Diệu Trang Nghiêm. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 569 


thấy nghe tự gọi là Thiền sư nhưng không biết phật pháp ngang dọc. Họ chỉ 
học thuộc lòng vài ba câu của Lâm Tế hay Vân Môn, xem những lời đó như 
là toàn thê đạo của phật pháp. 

Nếu phật pháp bao gôm trong một đôi câu của Lâm Tế hay Vân Môn, nó 
sẽ không đến được ngày này. Không thê gọi Lâm Tế hay Vân Môn là 
những người đáng tôn kính nhất trong phật pháp. Hơn nữa, ngày nay những 
người thiếu ngữ cú chưa đến gần được Lâm Tế hay Vân Môn. 

Bởi vì ngu đần, họ phi báng kinh phật mà không học và sáng tỏ nghĩa 
kinh. Họ không phải là con cháu của các phật tổ và nên xem họ như là phần 
của đám ngoại đạo. Làm sao họ có thê đến được cảnh giới thấy Phật? Họ 
còn không đến được các giáo lý của Không Tử và Lão Tử. Những người 
trong các ông bên trong nhà của phật tổ không nên chú ý đến những người 
tự gọi là Thiền sư. Thay vì, hãy tu toàn triệt và thân thâm nhập con mắt 
thấy Phật. 


Ộ Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật Thiên Đồng, nói, “Vua Ba-tư-nặc hỏi Tân- 
đâu-lư, “Bạch Tôn sư, con nghe răng tôn sư đã đích thân thây Phật. Có 
đúng vậy không? Tân-đâu-lư đáp băng cách dùng tay vuôt lông mày lên.” 


Rồi Như Tịnh dạy bằng bài kệ: 


Tân-đầu-lư nhướng mày đáp câu vua hỏi. 

Không nghi ngờ sư đã thân thấy Phật. 

Đến bây giờ sư đáng được bốn phương cúng dường. 
Xuân nơi cành mai, mang tuyết — lạnh. 


Thấy Phật ở đây không có nghĩa là thấy Phật là ta hay thấy Phật là 
người, mà có nghĩa là thấy Phật [Thích-ca-mâu-ni]. Bởi vì một cành hoa 
mai thấy một canh hoa mai, hoa nở, sáng và rõ. 

Câu hỏi của vua là Tân-đầu-lư đã thấy Phật và trở thành phật chưa. Tân- 
đầu-lư rõ ràng đã nhướng mày. Đây là bằng chứng sư đã thấy Phật. Không 
nên nhằm lẫn điều này. Sự kiện này cho đến bây giờ vẫn chưa dừng lại, cho 
thấy rằng Tân-đầu-lư đáng được cúng dường. Như thế, sự kiện Tân-đầu-lư 
đã thân thấy Phật không thể nghi ngờ. 

Câu hỏi Thây đã đích thân thấy Phật chưa?do vua hỏi ba trăm triệu 
người [vua Ba-tư-nặc] muốn nói là Tân-đầu-lư có thấy Phật theo cách này 
không. Ấy không phải là thấy ba mươi hai tướng của Phật. Bất cứ người 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 570 


nào cũng có thể thấy ba mươi hai tướng của Phật. 

Có một số người, trời, thanh văn, và bích-chi phật không biết nghĩa của 
thật thấy Phật [và nói rằng họ chưa thấy Phật]. Đó giống như nói họ khó mà 
thấy được cây phất tử giơ lên [chỉ dạy], mặc dù họ rất thường thấy phất tử 
ø1ơ lên. 

Thấy Phật là được Phật thấy. Dù ông có thể khó nhọc cố găng che giấu 
nó đến đâu, sự thấy Phật của ông vẫn xảy ra và tự để nó rỉ lậu [tiết lộ]. Đây 
là cách thấy Phật tác động. Hãy công phu bằng thân và tâm của các ông như 
số cát sông Hằng và hãy thương lượng tường tận ý nghĩa Tân-đầu-lư 
nhướng mày. 

Dù cho ông sống cùng với Phật Thích-ca-mâu-ni ngày đêm trong một 
trăm, một ngàn, hay một vạn kiếp, nêu ông không có khả năng nhướng mày 
của mình, đây không phải là thấy Phật. Mặt khác, dù cho ông ở xa Phật 
hằng trăm ngàn dặm (/) và hơn hai ngàn năm, nếu ông đích thân hiện thực 
khả năng nhướng mày, ông đã thấy Phật Thích-ca-mâu-ni từ trước thời Oai 
Âm Vương. Ây là thây cành hoa mai, thấy xuân nơi cành hoa mai. 

Như thế, tự thân thấy Phật là chính thức lễ bái ba lần, chắp tay lễ chào, 
mỉm cười, nắm tay đánh sắm, ngồi trên bồ đoàn trong tư thế thiền định. 


Tôn giả Tân-đầu-lư đến cung điện của vua A-dục (Ashoka) thọ trai cúng 
dường. Sau khi vua phân phát nhang cho các tỳ-kheo, vua lễ bái Tân-đầu-lư 
và hỏi, “Trẫm nghe nói rằng ngài đã thân thấy Phật. Có đúng không?” 

Tân-đầu-lư đưa tay vuốt lông mày lên và hỏi, “Đại vương hiểu không?” 

Vua nói, “Không, trằm không hiểu.” 

Tân-đầu-lư nói, “Khi Vua Rồng ở hỗ A-na-bà-đạt-đa”°9 thỉnh tất cả các 
phật và cúng dường lễ tiệc, tôi là một trong những người có mặt.” 


Khi vua A-dục hỏi Tân-đầu-lư sư có đích thân thấy Phật không, vua cỗ 
găng thấy tôn sư có thực sự là đáng tôn kính. Đáp câu hỏi này, Tân-đầu-lư 
liền vuốt lông mày lên. Đây là hiện thành thấy Phật trong thế gian này. Đây 
là tự thân chứng tỏ đã trở thành phật. 

Tân-đầu-lư nói, Khi Vua Rông ở hỗ A-na-bà-đạt-đa thỉnh tắt cả các phát 
và cúng dường lễ tiệc, tôi là một trong những người có mặt. Hãy biết rằng 
trong hội các phật được mời, những thị giả của “chỉ phật với phật” nhiều 
như rơm, cây gaI, tre, và sậy. Điều này ở bên kia tầm với của các a-la-hán 
đã đạt bốn quả, hay các bích-chi phật. Dù cho những hành giả như thế đến, 
đừng xem họ là thành viên của các phật được mời. 


*°° Xem chú thích số 56 trang 89. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 571 


Tuy nhiên, Tân- đầu-lư công bố rằng sư là mội trong những người có 
mặt khi tất cả các phật được mời. Đây là một cách tự biểu hiện vô biên. Rõ 
ràng là Tôn giả đã thấy Phật. Khi Vua Rồng thỉnh tất cả các phật, không 
phải chí Phật Thích-ca-mâu-ni mà còn vô sô vô tận các phật mười phương 
quá khứ, hiện tại, và vị lai đều được thỉnh. Các phật được thỉnh thân thấy 
Phật Thích-ca-mâu-ni mà không tách rời. Điểm quan trọng của thấy Phật, 
thấy thầy, thấy tự kỷ, thấy chính ông, cũng như thê. 

Hồ A-na-bà-đạt-đa cũng gọi là hồ A-nậu-đạt, hồ không có sự khổ vì 
nóng. 


Bảo Ninh, Thiền sư Nhân Dũng, "”! nói trong một bài kệ: 


Phật đích thân thấy Tân-đầu-lư, 

mày dài, tóc ngắn, mắt tầm thường. 

Vua A-dục vẫn còn nghi. 

OM MANI SHRI SURYA [Kính lễ ngọc sáng như mặt trời). 


Bài kệ này không trình bày một sự nói được đầy đủ, nhưng tôi dẫn nó 
cho các ông học thêm. 


Một hôm một ông tăng hỏi Triệu Châu, Đại sư Chân Tế, “Con nghe nói 
hòa thượng thân thây Nam Tuyên, có đúng không?” 
Triệu Châu nói, “Ở Trân châu đây củ cải to.” 


Câu nói này thị hiện bằng chứng Triệu Châu đã thân thấy Nam Tuyền. 
Ấy không phải có lời hay không lời, không có lời dạy hay có lời đàm thoại. 
Ấy không phải là nhướng mày hay vuốt lông mày lên, mà là trực tiếp thấy 
lông mày. Dù cho Triệu Châu là thiên tài đứng một mình, sư không thê nói 
điều này mà không thân thấy Nam Tuyền. 

Triệu Châu nói, Ở Trần châu đáy củ cải fo, khi sư là trụ trì chùa Chân 
Tế ở Vườn DoulJia [?], Trấn châu. Về sau sư được ban danh hiệu Đại sư 
Chân Tế. Bằng cách này, từ lúc sư tu tập mở con mắt thấy Phật, sư đã giữ 
*“ Bảo Ninh Nhân Dũng (H.: Baoning Renyong, Nh.: Honei Nin'yũ). Khoảng t.k. 11, Trung 
Hoa. Người thừa kế pháp của Dương Kỳ Phương Hội, tông Lâm Tế. Khi còn là thanh niên, 
sư trang nghiêm và thông minh. Sự hành cước hơn hai mươi năm và tham học với nhiều 
Thiền sư. Cuối cùng sư định cư và dạy ở chùa Bảo Ninh, Kim Lăng (Giang Tô). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 572 


đích truyền chánh pháp nhãn tạng của các phật tổ. Khi được đích truyền 
chánh pháp nhãn tạng, oai nghi thanh nhã của thây Phật hiện thành. Ngay 
đây, hãy thây Phật phi thường và mỹ lệ. 


Đã trình với hội chúng ở núi Yamashi vào ngày mười chín, tháng mười một, 
năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [ 1243J.““° 


* Anh dịch: Gaelyn Godwin và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 573 


62. THAM HỌC TẤT CÁ 
(Henzan: Biên tham) 


Đạo lớn của các phật tổ là thâm nhập cõi tối hậu, bay bồng mà không có 
dây buộc hay như mây hiện dưới chân. 


Như vậy, “Thế giới hoa nở hiện,” và “Tôi luôn luôn thâm mật với cái 
này.” Do đó, dưa ngọt ngọt tận đọt, mướp đẳng đẳng tận rễ. Dưa ngọt và 
nhánh ngọt tuốt tuột. Như thế đạo được tham học thấu suốt. 


Huyền Ša, người về sau trở thành Thiền sư Tông Nhất, được thầy là 
Tuyết Phong gọi đên và nói, “Đâu đà BỊ, sao ông không đi tham học các 
nơi?” 

Huyền Sa nói, “Sơ tổ [Bồ-đề-đạt-ma] không đến Trung Hoa, Nhị tổ 
[Huệ Khả] không đi, Ấn Độ.” 

Tuyết Phong có ấn tượng sâu xa với điều này. 


Biến tham ở đây có nghĩa là tham học bằng cách làm bánh xe bò, nơi mà 
“Thánh để cũng không làm. Còn lạc vào giai cấp gì?”293 


Nam Nhạc, người về sau trở thành Thiền sư Đại Huệ, đầu tiên đến tham 
kiến Huệ Năng, Cổ Phật ở Tào Khê. Huệ Năng nói, “Cái gì như thế đến?” 

Nam Nhạc tham học cục bùn này suốt tám năm và cuối cùng trình với 
Huệ Năng: “Bây giờ con hiểu rồi. Lần đầu con đến đây, hòa thượng dạy 
con: “Cái gì như thế đến?” 

Rồi, Huệ Năng nói, “Ông hiểu thế nào?” 

Nam Nhạc nói, “Nói một vật tức chẳng trúng.” 

Đây là tám năm biến tham hiện thành, tám năm chứng ngộ [bảy năm 
mấy tháng]. 

Huệ Năng nói, “Có còn tu chứng không?” 

Đại Huệ nói, “Không phải không có tu chứng, chỉ là không thể phân 
chia.” 


**3 Kịnh Pháp Bảo Đàn, phẩm Cơ Duyên viết: 


[Hành Tư] viết: “Thánh đế diệc bất vi.” 
Sư [Lục Tổ] viết: “Lạc hà giai cấp?” ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 574 


Rồi Huệ Năng nói, “Tôi như thế, ông như thế, và tất cả các phật tổ ở Ấn 
Độ cũng như thế.” 404 

Sau đó, Nham Nhạc biến tham tám năm nữa; kể từ đầu đến cuối, ấy là 
biến tham mười lăm năm. 


Như thể đến là biên tham. Mở cửa điện và thấy tất cả phật và tất cả tổ ở 
đó Nói một vật tức chẳng trúng là biến tham. 

Từ khi nhập vào và thấy bức tranh, có sáu ngàn năm trăm vạn ức tỉ 
chuyền thân biến tham. Nhàn rỗi vào tự viện và nhàn rỗi rời tự viện không 
phải là biến tham. Thấy bằng toàn thê tròng mắt là biến tham. Đi suốt con 
đường là biến tham. Hiệu da mặt dày hay không là biến tham. 


Nghĩa của biến tham như Tuyết Phong xác định không có nghĩa là sư 
khuyên khích Huyền Sa rời tự viện, hay đi bắc hoặc đến nam. Lời của sư 
kích thích biến tham trong lời nói của Huyền Sa, Sơ /ổ không đến Trung 
Hoa, Nhị tổ không đi Ấn Độ. 

Lời của Huyền Sa, Sơ fổ không đến Trung Hoa không nhầm lẫn tuyên 
bố rằng Bồ-đèề-đạt-ma không đến Trung Hoa mặc dù thực tế sư đã đến. Lời 
ấy có nghĩa là trên trái đất không có một tắc đất. 8ô-đê-đạr-ma này là đầu 
huyết mạch. Dù cho toàn thể đất phía đông có vẻ như đi cùng với sư, thân 
sư không bị chuyển, nó cũng không bị lời nói chuyền. Bởi vì Bồ-đề-đạt-ma 
không đến Trung Hoa, sư đối diện với Trung Hoa. Dù cho Trung Hoa thấy 
mặt phật, mặt tổ, đó chẳng phải Bồ-đề-đạt-ma đến Trung Hoa. Nắm bắt 
phật tổ ấy là mắt lỗ mũi phật tô. 


Đất chăng nằm phía đông hay phía tây. Đông và tây chăng liên hệ gì với 
đất. Nhị tổ không đi Ấn Độ có nghĩa là tham học tất cả An Độ, các ông 
không cần đi Ân Độ. Nếu Nhị tổ [Huệ Khả] đi Ấn Độ, sư ắt mất cánh tay. 

Rồi thế nào là nghĩa Nhị tổ Huệ Khả không đi Ấn Độ? Sư đã nhảy vọt 
vào tròng mắt xanh [Bồ-đề-đạt-ma]; không cần thiết đi Ấn Độ. Nếu sư 


*% Kịnh Pháp Bảo Đàn, phẩm Cơ Duyên viết: 


Sư [Lục Tổ] viết: “Thập ma vật nhẫm ma lai?” 

[Hoài Nhượng] viết: “Thuyết nhất vật tức bất trúng.” 

Sư viết: “Hoàn khả tu chứng phủ?” 

Viết: “Tu chứng tức bất vô, ô nhiễm tức bất đắc.” 

Sư viết: “Tức thử bất ô nhiễm, chư Phật chi sở hộ niệm. Nhữ ký như thị, ngô diệc 
như thị.” ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 575 


không nhảy vọt vào mắt xanh, sư nên đi Ân Độ. Móc tròng mất của Bồ-đè- 
đạt-ma là biến tham. Đi Ấn Độ hay đi Trung Hoa không phải là biến tham. 
Viếng Thiên Thai hay Nam Nhạc hay đến Ngũ Đài hay cõi trời không phải 
là biến tham. Nếu không thâm nhập Bốn Biển và Năm Hồ không phải là 
biến tham. Đi tới đi lui Bốn Biển và Năm Hồ không phải là cho phép Bốn 
Biển và Năm Hồ biến tham. Bằng cách dẫm lui dẫm tới, ông sẽ làm cho 
đường trơn tru, mặt đất dưới chân ông sẽ trở thành trơn tru, nhưng biến 
tham sẽ bị mất. 

Bởi vì Huyền Sa đã biến ham hiểu “Toàn thể thế giới mười phương là 
thân người thật,” sư đã đạt đến cái hiểu của Sơ ứổ không đến Tì rung Hoa. 
Nhị tổ không đi Ấn Độ. 

Biến tham có nghĩa là “Nếu đầu hòn đá lớn, cái đáy lớn. Nếu đầu hòn đá 
nhỏ, cái đáy nhỏ.” Không thay đổi đầu hòn đá, ông cho phép hòn đá sẽ lớn 
hay sẽ nhỏ. Tham học trăm ngàn vạn vật chỉ là học trăm ngàn vạn vật 
không phải là biến tham. Chuyển trăm ngàn vạn thân dù chỉ một nửa câu là 
biến tham. 

Thí dụ, “Chỉ đánh đất khi ông đánh đất” là biến tham. Chỉ đánh đất một 
lần, đánh trời một lần, hay đánh bốn phương và tám hướng một lần không 
phải là biến tham. Nhưng Câu Chỉ tham học với Thiên Long và được một 
ngón tay là biến tham. Câu Chỉ chỉ giơ một ngón tay là biến tham. 


Huyền Sa dạy chúng, “Ông Lão Thích-ca-mâu-ni và tôi đã cùng nhau 
tham học.” 

Một ông tăng lên hỏi, “Con thắc mắc hai người đã tham học với ai?” 

Huyền Sa nói, “Chúng tôi đã tham học với con trai thứ ba nhà họ Tạ [Tạ 
Tam Lang tức Huyền Sa] trên thuyền câu cá.” 

Sự tham học của Ông Lão Thích-ca-mâu-ni từ đầu đến cuối chính là sự 
tham học của Ông Lão Huyền Sa. Sự tham học của Huyền Sa từ đầu đến 
cuối là sự tham học gần gũi với Ông Lão Thích-ca-mâu-ni. Giữa Ông Lão 
Thích-ca-mâu-ni và Ông Lão Huyền Sa, không có người này viên mãn hay 
không viên mãn hơn người kia. Đây là nghĩa của biến tham. Ông Lão 
Thích-ca-mâu-mI là một phật xưa bởi vì ông ây đã cùng nhau tham học với 
Ông Lão Huyền Sa. Ông Lão Huyền Sa là cháu bởi vì ông ấy cùng nhau 
tham học với Ông Lão Thích-ca-mâu-ni. Hãy tham học nghĩa này của biến 
tham. 

Hãy sáng tỏ lời nói, Chúng tôi đã tham học với con trai thứ ba nhà họ 
Tạ trên thuyên câu cá. Đây là biên tham theo đuổi giây phút Ông Lão 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 576 


Thích-ca-mâu-ni và Ông Lão Huyền Sa đồng thời cùng nhau tham học. Khi 
Huyền Sa thấy người con trai thứ ba nhà họ Tạ trên thuyền câu cá, họ chia 
xẻ tham học. Khi người con trai thứ ba nhà họ Tạ thấy gã đầu trọc [chính 
sư] trên núi Huyền Sa, họ chia xẻ tham học. 

Cùng nhau tham học hay không cùng nhau tham học — ông nên cho phép 
mình và người khác phản chiếu điều này. Ông Lão Huyền Sa và Ông Lão 
Thích-ca-mâu-ni cùng nhau tham học, biến tham. Hãy cùng nhau biến 
tham: “Người con trai thứ ba của nhà họ Tạ và Huyền Sa đã tham học với 
a1?” 

Nếu nghĩa của biến tham không xuất hiện, thì sự tham học tự kỷ không 
thành, tham học tự kỷ không viên mãn; tham học người khác không thành, 
tham học người khác không viên mãn, tham học chân nhân không thành, 
tham học chính mình không thành; tham học năm tay không thành, tham 
học tròng mắt không thành; tự kỷ móc câu tự kỷ không thành, bắt cá không 
lưỡi câu không thành. 

Nếu ông kinh nghiệm toàn triệt biến tham, biến tham được buông bỏ. 
Khi biến lớn khô cạn, không đáy nào có thể thấy được. Khi người chết, 
không tâm nào còn. “Biển lớn khô cạn” có nghĩa là toàn thể biển lớn hoàn 
toàn khô cạn. Biển lớn khô cạn và ông không thê thấy đáy. Không còn và 
còn đầy đủ — cả hai là tâm người. Khi người. chết, tâm không còn. Khi chết 
nắm lấy, tâm không còn. Như vậy, hãy biết răng toàn thể người là tâm, toàn 
thê tâm là người. Theo cách này, hãy thương lượng rốt ráo từ đỉnh đến đáy. 


Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật Thiên Đồng, một hôm được yêu cầu cho một 
bài pháp khi các hòa thượng đã thành tựu, là những trưởng lão các nơi, tụ 
hội. Sư lên pháp tòa và nói: 


Đạo lớn không cửa. Nó nhảy vọt ra từ đầu của tất cả các vị. Bầu trời trống trơn 
không có đường. Nó nhập vào lỗ mũi tôi. Như thế, chúng ta gặp như là bọn 
cướp của Cồ-đàm, hay bọn gây sự của Lâm Tế. Ha! Ngôi nhà lớn đồ nhào và 
gió xuân quay cuồng. Kinh ngạc, hoa mơ bay lả tả — đỏ. 


Như Tịnh cho bài pháp này khi sư là trụ trì chùa Thanh Lương ở phủ 
Kiến Giang (Jiankang), khi sư được các trưởng lão của nhiều chùa khác 
nhau viêng thăm. Các hòa thượng thành tựu này và Như Tịnh đã biết nhau 
như thầy và đệ tử hay đã là bạn đồng học với nhau. Sư có những người bạn 
như thế này ở tất cả các phương. Họ bàn nhau và yêu cầu sư cho bài pháp. 
Các trưởng lão không có câu dạy không phải là những người hợp tác với sư 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 577 


và không bao gồm. Chỉ những hòa thượng đáng tôn kính nhất là được yêu 
cầu tham dự. 

Không phải mọi người đều có thể thành tựu đầy đủ sự biến tham của 
Như Tịnh. Hai ba trăm năm ở Đại Tống chưa có một cô phật nào như sư. Vì 
Đạo lớn không cửa, nó là bốn năm ngàn đại lộ của phường hành lạc, hai ba 
vạn lầu quản huyền. 

Nhưng khi toàn thân đạo lớn nhảy vọt ra, nó nhảy vọt ra từ đầu, không 
từ bất cứ chỗ nào khác. Cũng vậy, nó đi vào lỗ mũi. Cả nhảy vọt ra và đi 
vào đều là học đạo. Những người chưa nhảy vọt ra từ đầu hay hít vào thân 
qua lễ mũi thì không phải là người học đạo hay người biến tham. Hãy học 
nghĩa biến tham chỉ với Huyền Sa. 


Xưa kia Đạo Tín, người về sau trở thành Tổ sư thứ tư, tham học với 
Tăng Xán, Tổ sư thứ ba, chín năm. Đây là biến tham. 

Sau này Nam Tuyền, Thiền sư Phổ Nguyện, sống ở Trì Dương 
(Chiyang) gần ba mươi năm. Đây là biến tham không rời núi. 

Vân Nham, Đạo Ngô, và những người khác dấn thân tu tập khi họ ở 
Dược Sơn bốn mươi năm. Đây là biến tham. 

Ngày xưa, Huệ Khả, người về sau trở thành Tổ sư thứ nhì, tu tập ở Tung 
Sơn tám năm. Sư biến tham da, thịt, xương, và tủy. 


Biến tham chỉ là nhất tâm ngồi, buông bỏ thân tâm. Vào giây phút đi đó, 
ông đi đó; vào giây phút đến đây, ông đến đây. Không có kẽ hở. Chỉ theo 
cách này, toàn thân biến tham toàn thân của đạo lớn. 

Bước đi trên đầu của Tì-lô-xá-na là tam-muội không mâu thuẫn. Đạt 
được [tam-muộ!] này một cách vững chắc là bước đi trên đầu của Tì-lô-xá- 
na. 

Tu tập biến tham viên mãn bằng cách nhảy vọt ra là quả bầu nhảy vọt ra 
từ quả bâu. Trong một thời gian dài, đầu của quả. bầu đã là chỗ tu tập. Lực 
sông của nó là sẵn bìm. Quả bầu biến tham quả bầu. Theo cách này, một lá 
cỏ hiện thành. Đây là biến tham. 


Đã dạy trong am có ở chân núi Yamashi, tỉnh Echizen (Việt Tì in), vào ngày 
hăm bảy, tháng mười một, năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
(12431. 


““ Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 578 


63. TRÒNG MẮT 
(Ganzei: Nhãn tình) 


Duy trì tham học qua một tỉ kiếp và biến nó thành viên tròn là tám vạn bốn 
ngàn tròng mắt. 


Khi tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật Thiên Đồng, là trụ trì chùa Thụy Nham 
(Ruiyan), sư lên pháp tòa và nói với hội chúng: 


Gió thu trong, trăng thu sáng. 

Đất, núi, sông lộ ra tròng mắt. 

Tôi, Thụy Nham, liếc một con mắt này 
tương kiến các ông. 

Thay đổi gậy và hét, tôi thử các tăng áo nạp. 


Thử các tăng áo nạp có nghĩa là khảo sát xem họ có phải là phật đích 
thực hay không. Phương pháp cốt yếu là fhay đổi gậy và hé. Đây là liếc 
nhìn bằng một con mắt này. Hiện thành cơ này là tròng. mắt. 

— Núi, sông, và đất là tròng mắt tiết lộ trước khi Oai Âm Vương xuất hiện. 
Ấy là gió thu trong; không trở thành già. Ấy là frăng thu sáng; không trở 
thành già. Ngay cả Bốn Biển Lớn cũng không thê so sánh với gió thu trong. 
Trăng thu sảng, sáng hơn một ngàn mặt trời và mặt trăng. Trong và sáng là 
núi, sông, và đất liền — tròng mắt. Tăng áo nạp là phật tổ. Bất kế đại ngộ, 
bất kế không ngộ, bất kế trước hay sau dấu hiệu đầu tiên của Oai Âm 
Vương, là tròng mắt tức là phật tổ. Thử là tròng mất lộ ra, liếc nhìn hiện 
thành, làm linh hoạt tròng mắt. 

Thấy nhau là gặp nhau. Thấy nhau, gặp nhau, là đầu con mắt. Tròng mắt 
là sắm rên. 

Đừng nghĩ rằng toàn thân là lớn và toàn mắt là nhỏ. Thường trong quá 
khứ, ngay cả những người được xem là già và lớn cho rằng thân là lớn và 
mắt là nhỏ. Đây là vì họ không được trang bị tròng mắt. 


Khi Động Sơn, người về sau trở thành Đại sư Ngộ Bồn, ở hội Vân 
Nham, sư thấy Vân Nham làm dép rơm. Động Sơn hỏi Vân Nham, “Xin 
làm ơn, con có thể có được một cái tròng mắt không?” 

Vân Nham nói, “Ông đã cho ai tròng mắt của ông?” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 579 


Động Sơn nói, “Con không có tròng mắt.” 

Vân Nham nói, “Có, ông có. Ông đã để nó ở đâu?” 

Động Sơn 1m lặng. 

Vân Nham nói, “Ông đang hỏi xin tròng mắt. Không phải ông đang hỏi 
tròng mắt chứ?” 

Động Sơn nói, “Nó không phải tròng mắt.” 

Vân Nham tặc lưỡi. 


Như thế, biến tham là hỏi xin tròng mắt. Dấn thân công phu đạo trong 
vân [tăng] đường, đến pháp đường, vào phòng để ngủ, tất cả là hỏi xin 
tròng mắt. Gia nhập hội chúng khi nó đến và gia nhập hội chúng khi nó đi 
không khác hơn hỏi xin tròng mắt. Rõ ràng là tròng mắt không phải là ta, 
và không phải là người khác. 

Như thế, Động Sơn nói, Xin làm ơn, con có thể có được một cái tròng 
mắt không? Do đây chúng ta biết rằng chúng ta không nên hỏi người nào 
khác cho cái gì là ta hay cái gì là người khác. 

Vân Nham dạy, Ông đã cho ai tròng mắt của ông? Đây là giây phút của 
ông. Đây là điềm của cho ai. 

Động Sơn nói, Con không có tròng mắt. Đây là tròng mắt tự nói. Hãy im 
lặng thương lượng và theo đuổi nghĩa của câu nói hiện thành như thế. 

Vân Nham nói, Ông đã để nó ở đâu? Tròng mắt của câu nói này là chữ 
không trong Con không có tròng mắt không khác hơn Ông đã đề nó ở đâu? 
Và Ông đã để nó ở đâu? có nghĩa là Có, ông có. Hãy hiểu rằng đây là câu 
nói của như thế. 


Động Sơn im lặng. Đây không có nghĩa là tâm sư bị mây che. Câu nói 
của sư cho thấy sư đã lui về bờ mép ý thức. 

Vân Nham nói, Ông đang hỏi xin tròng mắt. Không phải ông đang hỏi 
tròng mắt chứ? Đây không phải nút và hạt [dấu hiệu] của liếc nhìn bằng 
tròng mắt. Nó là sự nghiên nát tròng mắt sống động. Điều Vân Nham cho 
thấy là tròng mắt hỏi xin tròng mắt, nước múc nước, núi chảy đến núi. Câu 
nói của sư là câu nói [của bi tâm] cho chúng ta hành trình giữa các loại hữu 
khác và được sinh trong cùng loại hữu. 

Động Sơn nói, Nó không phải tròng mắt. Đây là tròng mắt tự thuyết 
giảng. Hãy thấy rằng một tròng mắt sống động tự nó nói chỗ có thân, tâm, 
suy nghĩ ở bên kia tròng mắt, cũng như lời nói ở bên kia tròng mắt. 

Các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai đứng lắng nghe tròng mắt chuyên và 
xiên đương bánh xe pháp lớn. Bên trong thất thương lượng rốt ráo, các phật 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 580 


nhảy vọt vào tròng mắt và phát nguyện, dấn thân tu tập, và chứng đại ngộ. 
Tròng mắt chăng phải ta cũng chăng phải người. Vì nó không có chướng 
ngại, những hành động vĩ đại này không có chướng ngại. 


Vệ điêu này, một sư xưa nói, “Các phật trong mười phương mỹ lệ làm 
sao! Ngay từ đâu, các ngài là hoa trong mắt.” 


Các phật trong mười phương nói ở đây là tròng mắt. Hoa trong tròng 
mắt là phật trong mười phương. Vì thê, nó là tròng mắt kế thừa toàn bộ 
tròng mắt trong khi bước tới bước lui, trong khi ngôi và ngủ. Đây là nắm 
bắt và buông thả trong tròng mắt. 


Tiên sư Như Tịnh, Cô Phật, nói, “Hãy móc tròng mắt của Bồ-đề-đạt-ma, 
biến nó thành hòn bùn và đánh một người.” 

Rồi sư cất cao giọng nói, “Hãy nhìn. Biển lớn khô dưới đáy. Sóng cao 
đánh bầu trời.” 


Đây là lời giáo huấn ban cho biển lớn tăng chúng ở phương trượng của 
trụ trì viện Thanh Lương. Hãy biến nó thành hòn bùn, và đánh một người 
có nghĩa là tạo ra một người. Bởi vì chuyên, mỗi người lộ ra bộ mặt bản lai. 
Với tròng mất của Bồ-đề-đạt-ma, tạo ra một chân nhân, và chúng ta tạo ra 
chân nhân. Đây là điều sư muốn nói khi nói hãy biển nó thành hòn bùn, và 
đánh một người. 

Bởi vì chân nhân được làm bằng tròng mắt, nắm tay đánh người trong 
vân [tăng] đường, gậy tạo người trong pháp đường, trúc bề và phất tử đánh 
người trong phương trượng của trụ trì, tất cả là tròng mắt của Bồ-đè-đạt- 
ma. 

Hãy móc tròng mắt của Bồ-đê-đạt-ma, biến nó thành hòn bùn, và đánh 
có nghĩa là những gì người ngày nay gọi là gặp thầy, tham vấn, dân thân tu 
tập vào lúc sáng sớm, hay công phu ngôi. Đánh loại người gì? Đó là: Biển 
lớn khô dưới đáy. Sóng cao đánh bầu trời. 


Như Tịnh lên pháp tòa và nói trong kính ngưỡng sự đạt giác ngộ của đức 
Như Lai: 


Dã hô tinh trôn sáu năm trong cỏ, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 581 


nhảy vọt ra — toàn thân quân săn bìm. 
Đập nát tròng mặt, không có gì đê kiêm. 
BỊ lừa, người ta gọi nó là giác ngộ lúc sao mai. 


Nếu đức Như Lai giác ngộ khi thấy sao mai thì ngoại đạo nói về giây 
phút đập nát tròng mắt ngay bây giờ như thế nào. Tuy nhiên, đây là foàn 
thân quần sắn bìm. Như thê, nó nhảy chẳng dụng công. 

Không có gì để kiếm có nghĩa là không có gì để tìm trong hiện thành và 
chưa hiện thành. 


Như Tịnh lên pháp tòa nói: 


Khi tròng mắt Cồ-đàm bị đập nát, 

hoa mai trong tuyết, chỉ một cành, 

trở thành nhánh gai, ở đây, ngay bây giờ. 
Cười, gió xuân thối điên cuồng. 


Hãy để tôi nói: Tròng mắt Cồ-đàm không chỉ là một, hai, hay ba. Tròng 
mắt nào bị đập nát bây giờ? Có tròng mắt gọi là b¿ đập nát chăng? Trong 
chính cái như như này, có tròng mắt là hoa mai trong tuyết, chỉ một cành. 
Tròng mắt này đến trước xuân và chảy tràn trái tìm xuân. 


Như Tịnh lên pháp tòa nói: 


Mưa lớn tiếp tục đồ. 

Trời trong mở rộng ra. 

Cóc ca, giun thì thâm. 

Phật xưa chưa rời đi, 

dương tròng mắt kim cương. 

Dịch vật! Sắn bìm quấn, săm bìm quấn. 


Tròng mắt kim cương là Mưa lớn tiếp tục đồ, trời trong mở rộng ra. Ấy 
là Cóc ca, giun đất thì thâm. Bởi vì chưa rời đi, ấy là phật xưa. Dù cho phật 
xưa đã rời đi, đó không giống như “đang rời đi” của người không phải là 
phát xưa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 582 
Như Tịnh lên pháp tòa nói: 


Mặt trời ở phương nam, ngày dài nhất. 
Trong tròng mắt có ánh quang minh. 
Trong lỗ mũi có thở ra. 


Ngay bây giờ đang tiếp tục, từ đông chí đến Tết, thời gian ban ngày này 
trở nên dài hơn, song sự tiếp nối buông bỏ. Đây là 7rong tròng mắt có ánh 
quang mình. Ấy là thấy núi bên trong mặt trời. Cơ tu tập oai nghi là như 
thế. 


Như Tịnh lên pháp tòa ở chùa Tịnh Từ (JingcI), phủ Lâm An (Linan), 
nÓI: 


Sáng nay ghi dấu ngày đầu tháng hai. 
Cây phát tử lôi ra tròng mắt. 

Cái này trong như gương, 

đen như sơn mài. 

Nó vội vàng nhảy vọt và 

nuốt chứng đại thiên thế Ø1ới — một màu. 
Song đệ tử của tôi đánh giậu đánh tường. 
Nó là cái gì? 

Hãy tận cùng suy nghĩ và phá ra cười. 
Ha, ha! Hãy bỏ lại mọi thứ cho gió xuân 
cho đến khi không còn gì để bỏ. 


Đánh giậu đánh tường là đánh toàn bộ hàng rào và đánh toàn bộ bức 
tường. Ở đây là tròng mắt. Đây là tròng mắt là buổi sáng này, ngày đầu 
tháng hai. Nó là cây phất tử là tròng mắt. Bởi vì nó vội vàng nhảy vọt, nó là 
buổi sáng. Bởi vì nó nuốt chứng đại thiên thế giới một ngàn hay một vạn 
lần, nó là tháng hai. Vào lúc ông tận cùng suy nghĩ, ấy là ngày đầu tiên. 

Hiện thành hoạt cơ của tròng mắt chỉ là như thế này. 


Đã trình với hội chúng ở núi Yamasii, tỉnh Echizen, vào ngày mười bảy, tháng 
mười hai, năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243]. 


“* Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 583 


64. NÉP NHÀ 
(Kajö: Gia thường) 


“Trong lãnh địa của các phật tổ, uống trà và ăn cơm là nếp nhà. Uống trà và 
ăn cơm đã được truyền từ lâu đời cho đên hiện tại ngay bây giờ. Như thê, 
nêp nhà uông trà và ăn cơm của các phật tô đên với chúng ta. 


Hòa thượng Đạo Giai, người về sau trở thành trụ trì ở núi Đại Dương, 
hỏi Đầu Tử [Nghĩa Thanh], + «Người ta nói rằng ý nghĩ và lời nói của phật 
tổ là trà và cơm hằng ngày. Ngoài cái này ra, có lời hay câu nào khác để 
dạy không?” 

Đầu Tử nói, “Hãy nói tôi nghe, khi hoàng đề ban sắc lệnh trong lãnh thổ 
của mình, ông ta có tùy thuộc vào các hoàng đề thời cổ Ngu (Yu), Thang 
(Tang), Nghiêu (Yao), hay Thuấn (Shun) chăng?” 

Khi Đạo Giai sắp mở miệng, Đầu Tử lấy phát tử bịt miệng sư lại. 
“Trong khi ông suy nghĩ, ông đã nhận ba chục gậy rôi.' 

Lúc â ấy Đạo Giai tỉnh ngộ. Sư lễ bái thật sâu và bắt đầu bỏ đi. 

Đầu Tử nói, “Chờ đã, thượng tọa.” 

Đạo Giai không quay lại, và Đầu Tử nói, “Ông đã đến đất không nghỉ 
chăng?” 

Đạo GIal hai tay bịt tai lại và bỏ đi. 


Do đây, hãy hiểu rõ rằng ý nghĩ và lời nói của các phật tổ là trà và cơm 
hằng ngày của họ. Trà thô bình thường và cơm bình thường là ý nghĩ của 
các phật, lời nói của các tổ. Bởi vì phật tổ chuẩn bị trà và cơm, trà và cơm 
duy trì phật tổ. Do đó, các ngài không cần lực nào khác hơn trà và cơm này, 
và các ngài không dùng lực làm phật tô. 

Hãy thương lượng và tham học câu Ông /a có tùy thuộc vào các hoàng 
đề Ngu, Thương, Nghiêu, hay Thuấn chăng? Hãy nhảy vọt qua đỉnh đầu 
của câu hỏi Ngoài cái này ra, có chữ hay câu nào đề dạy không? Hãy cỗ 


*“' Đầu Tử Nghĩa Thanh (H.: Touzu Yiqing, Nh.: Tosu Gisei). 1032-1083, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Đại Dương Cảnh Huyền (Dayan Jingxuan), tông Tào Động. Dạy ở núi Đầu 
Tử, Thư châu (An Huy). Phục hưng tông Tào Động. Đầu Tử xuất gia làm tăng lúc bảy tuổi, 
cả đời sư tham học nhiều truyền thống khác nhau (như Hoa Nghiêm) với nhiều thầy, gồm 
cả Phù Sơn Pháp Viễn (Fushan Fayan) [tông Lâm Tế], người truyền dòng Tào Động cho 
Đầu Tử vì Đại Dương Cảnh Huyền. Danh tiếng làm thầy của Đầu Tử lan rộng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 584 


gắng xem có thê nhảy vọt được hay không. 


Thạch Đầu, Đại sư Vô Tế, ở am Thạch Đầu trên núi Nam Nhạc, nói: 


Ta kết cỏ làm am không vật quí. 
Ăn xong rồi, thư thả ngủ an nhàn.“°3 

Ăn xong — chữ đến, chữ đi, chữ đến và đi, đầy những ý và câu của phật 
tổ. Chưa ăn có nghĩa là chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, trọng điểm ăn xong và 
ngủ an nhàn hiện thành trước khi ăn cơm, trong khi ăn cơm, và sau khi ăn 
cơm. Cả quyết rằng kinh nghiệm ăn xong chỉ nằm sau khi ăn là chỉ tham 
học bốn hay năm /hăng (shõ: một lượng nhỏ) cơm. 


Như Tịnh dạy chúng: 


Tôi nghe nói có ông tăng hỏi Bách Trượng, “Thế nào là việc kỳ đặc?” Bách 
Trượng nói, “Ngồi một mình trên núi Đại Hùng. Cả chúng không thể chuyên 
người ấy đi. Bây giờ, cứ để người ấy ngồi.” Tôi sẽ nói, “Cái gì kỳ đặc? Nó như 
thế nào? Cái bát Tịnh Từ (Jingci) đã động; tôi đang ăn cơm ở Thiên Đồng. 


Trong lãnh địa của phật tổ luôn luôn có điều kỳ đặc. Đây là ngồi một 
mình trên núi Đại Hùng. Được cho phép ngồi hoàn hoàn tự nó là kỳ đặc. 
Còn kỳ đặc hơn là Cái bát Tịnh Từ chuyển động; tôi ăn cơm ở Thiên Đồng. 
Mỗi và mọi hoạt động kỳ đặc là ăn cơm một cách đơn giản. Như thế, ngôi 
một mình trên núi Đại Hùng đúng là ăn cơm. Cái bát của ông tăng dùng để 
ăn cơm, cái gì dùng để ăn cơm là cái bát của ông tăng. Nó là cái bái Tịnh 
Từ và nó đang ăn cơm ở Thiên Đông. Đang thỏa mãn là biết cơm. Đang ăn 
cơm là sẽ thỏa mãn. Biết là sẽ thỏa mãn với cơm. Sẽ thỏa mãn là tiếp tục 
ăn. 

Bây giờ, cái bát của ông tăng thế nào? Tôi nói nó không phải gỗ và nó 
không phải sơn mài màu đen. Có phải là tảng đá không thể di chuyền được? 
Có phải nó là người sắt? Nó không có đáy. Nó không có lỗ mũi. Một miệng 
nuốt chửng bầu trời mở trống. Bầu trời mở trống được chắp tay thọ nhận. 


“8 Mở đầu bài Thảo Am Ca của Thiền sư Thạch Đầu viết: 


“Ngô kết thảo am vô bảo bối, 
Phạn liễu tùng dung đồ thùy khoái.” ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 585 


Một hôm Như Tịnh dạy chúng ở phật đường của chùa Thụy Nham ở Đài 
châu: 


Khi đói đên thì ăn. 
Khi mệt đên thì ngủ. 
Lò bê, môi cái che cả trời. 


Khi đói đến là hoạt cơ của người đã ăn cơm. Người không ăn cơm 
không có đói. Vì như vậy, người đói mọi ngày là người đã ăn cơm. Hãy 
hiểu đầy đủ việc này. Khi mệt đến có nghĩa là có mệt trong mệt; nó phát ra 
đầy đủ từ cực độ cái mệt. Do dó, toàn thân được cơ của toàn thân chuyển 
hoàn toàn ngay bây gI1ờ. 

Thì ngủ là ngủ dùng mắt phật, mắt pháp, mắt huệ, mắt tổ, và mắt trụ cột 
và đèn lồng. 


Một hôm Như Tịnh nhận lời mời chuyên từ chùa Thụy Nham ở Đài 
châu đên chùa Tịnh Từ ở phủ Lâm An, lên pháp tòa nói: 


Nửa năm, chỉ ăn cơm và ngồi trên núi Vạn [Wan]|. 
Cái ngồi này dứt hết ngàn lớp mây mù. 

Một tiếng đột nhiên sắm vỗ vang rên. 

Mùa xuân trong ngôi làng huyền bí — hoa mơ màu đỏ. 


Lời dạy của các phật tổ truyền pháp tu suốt đời của Phật là toàn ăn cơm 
và ngôi trên núi Vạn. Học và tu di sản tổ trí của Phật là đem đến hoạt cơ ăn 
cơm. Nửa năm,. . ngôi trên núi Vạn gọi là ăn cơm. Ông không thể nói cái 
ngôi này, cắt đứt được bao nhiêu lớp mây mù. Tiếng sắm rên có thể là đột 
nhiên biết bao, hoa mơ mùa xuân đúng là màu đỏ. Ngồi làng huyển bí có 
nghĩa là màu đỏ suốt khắp ngay bây giờ. Đây là ăn cơm. Vạn Phong là tên 
của ngọn núi tượng trưng chùa Thụy Nham. 


Một hôm Như Tịnh dạy chúng ở phật đường của chùa Thụy Nham, phủ 
Khánh Nguyên (Qingyuan), Minh châu: 


Tướng vàng kỳ diệu 
mặc áo ăn cơm. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 586 


Nên con lễ bái người; 

hãy đi ngủ sớm và thức dậy trễ. Ha! 
bàn huyên, luận diệu — vô cùng tận. 
Con tránh tự lừa cầm hoa lên. 


Hãy tức khắc thâm nhập việc này. Tướng vàng kỳ diệu có nghĩa là mặc 
áo ăn cơm. Mặc áo ăn cơm là tướng vàng kỳ diệu. Đừng thắc mắc ai mặc 
áo ăn cơm. Đừng nói rằng nó là tướng vàng kỳ diệu của ai. 

Nói cách này là nói được đầy đủ. Đây là nghĩa của Nền con lễ bái người. 
Như thế, “Tôi đã ăn cơm. Ông chỉ lễ bái cơm.” Đây là vì “Con hoàn toàn 
tránh cầm hoa lên.” 


Hòa thượng Trường Khánh Đại An, Thiền sư Viên Trí, ở viện Trường 
Khánh, Phước châu, lên tòa dạy chúng: 


Tôi đã ở núi Qui [Qui Sơn] ba mươi năm, đã ăn cơm núi Qui và Ị phân núi Qu1. 
Tôi không học Thiền của Qui Sơn mà chỉ thấy một con trâu. Khi nó lang thang 
lạc lỗi và bắt đầu gặăm cỏ, tôi lôi nó lại. Khi nó dậm lên ruộng lúa của người ta, 
tôi quất nó. Tôi đã thuần hóa nó trong một thời gian dài bằng cách này. Ôi một 
con [trâu] đáng ngưỡng mộ như thế! Nó hiểu tiếng người và bây giờ nó biến 
thành con bò trắng. Cả ngày dài nó đi quanh quân trước chúng ta. Dù chúng ta 
có đuổi nó đi, nó cũng không đi. 


Hãy chấp nhận lời dạy này một cách rõ ràng. Ba mươi năm theo đuôi 
trong hội của các phật tổ là ăn cơm. Không có sự theo đuổi nào khác. Nếu 
ông hiện thành công phu ăn cơm này, nhất định ông sẽ thấy trâu. 


Triệu Châu, Đại sư Chân Tế, hỏi một ông tăng mới đến, “Ông đã từng ở 
đây chưa?” 

Ông tăng nói, “Dạ, đã từng ở.” 

Triệu Châu nói, “Uống trà đi.” 

Sau đó, sư hỏi một ông tăng khác, “Ông đã từng ở đây chưa?” 

Ông tăng nói, “Chưa, con chưa từng ở đây.” 

Triệu Châu nói, “Uống trà đi.” 

Lúc ấy viện chủ hỏi Triệu Châu, “Tại sao hòa thượng nói, “Uống trà đi” 
với người đã từng ở đây, và “Uống trà đi” với người chưa từng ở đây?” 

Triệu Châu nói, “Viện chủ.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 587 


“Da 3% 
Triệu Châu nói, “Uông trà đi.” 


Lời của Triệu Châu ở đáy không có nghĩa là đỉnh đầu, lỗ mũi, hay Triệu 
Châu. Vì ở đây nhảy vọt khỏi ở đây, một ông tăng nói, Con đã từng ở đây, 
và một ông tăng khác nói, Con chưa từng ở đáy. Đó có nghĩa là: Bây giờ 
thế nào? Bất cứ là thế nào, chỉ nói, “Con đã từng ở đây” hay “Con chưa 
từng ở đây.” 


về chuyện này, Như Tịnh nói: 


AI trong bức tranh quán rượu 
đôi diện ông và uông trà của Triệu Châu? 


Như thê nêp nhà của các phật tô không là gì cả mà chỉ uông trà và ăn 
cơm. 


Đã trình với hội chúng ở chân núi Yamashi, tỉnh Echizen, vào ngày mười bảy, 
tháng mười hai, năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243J."” 


* Anh dịch: Arnold Kotler và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 588 


65. RỎNG NGÂM 
(Ryigin: Long ngâm) 


Đầu Tủ, Đại sư Từ Tế ở Thư châu, có lần có ông tăng hỏi, “Có rồng ngâm 
trong cây khô chăng?” 
Đâu Tử đáp, “Tôi nói có sư tử rông trong đâu lâu.” 


Bàn về cây khô và tro tàn [bình thản trong tĩnh lặng] vốn là giáo lý của 
ngoại đạo. Nhưng cây khô do ngoại đạo nói và cây khô do phật tổ nói cách 
biệt nhau. Ngoại đạo nói về cây khô, nhưng họ không thực biết nó; làm sao 
họ có thể nghe được rồng ngâm? Họ nghĩ rằng cây khô là cây chết không 
mọc lá vào mùa xuân. 

Cây khô do phật tô nói là cái hiểu về biển lớn khô cạn. Biển lớn khô là 
cây khô. Cây khô gặp được mùa xuân. Sự bất động của cây là sự khô của 
nó. Cây trên núi, cây dưới biến, và cây trên trời bây giờ tất cả đều là cây 
khô. Cái đâm chồi là rồng ngâm trong cây khô. Những người ôm nó một 
trăm lần, một ngàn lần, và một vạn lần là con cháu của cây khô ấy. 

Tướng, tánh, thân, và lực của sự khô này là cái cọc khô do một phật tổ 
[Sơ Sơn Quang Nhân] nói. Nó chăng phải là cái cọc khô. Có cây ở khe núi, 
và cây ở ruộng làng. Cây ở khe núi trong tục giới gọi là tùng bách. Cây ở 
ruộng làng trong tục giới gọi là người và thần. Những cây tùy thuộc vào rễ 
và tàng lá gọi là phật tổ. Tất cả đều trở về với tánh. Điều này là để tham 
học. Đây là pháp thân cao của cây khô và pháp thân thấp của cây khô. 

Không có cây khô sẽ không có rồng. ngâm. Không có cây khô tiếng rồng 
ngâm sẽ không bị bể nát. “Tôi đã nhiều lần tương kiến mùa xuân, nhưng 
tâm không thay đổi.” [một dòng của Đại Mai Pháp Thường] là rồng ngâm 
với sự khô héo hoàn toàn. Mặc dù tiếng rồng ngâm không phù hợp với 
cung, thương, giốc, chủy, vũ [đồ, rê, mi, fa, sol], cung, thương, giốc, chủy, 
vũ là cái trước và sau, hai hay ba tố chất của tiếng rồng ngâm. 

Như thế, lời của ông tăng, Có rồng ngâm trong cây khô chăng? xuất 
hiện lần đầu tiên là một câu hỏi và câu nói trong vô lượng kiếp. Về câu đáp 
của Đầu Tử, Tôi nói có sự fử rồng trong đầu lâu — cái _gÌ có thể cản trở nó? 
Nó tiếp tục uốn cong ta và đây người không ngừng. Đầu lâu ấy bao trùm cả 
cánh đồng. 


Hương Nghiêm, Đại sư Tập Đăng ở chùa Hương Nghiêm, có lần có ông 
tăng hỏi, ““Thê nào là đạo?” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 589 


Hương Nghiêm nói, “Rồng ngâm trong cây khô.” 
Ông tăng nói, “Con không hiểu.” : 
Hương Nghiêm nói, “Tròng mắt trong đầu lâu.” 


Sau đó một ông tăng hỏi Thạch Sương, “Thế nào là rồng ngâm trong cây 
khô?” 

Thạch Sương nói, “Vẫn còn chấp hỉ.” 

Ông tăng hỏi. “Thế nào là tròng mắt trong đầu lâu?” 

Thạch Sương nói, “Vẫn còn chấp thức.” 


Sau đó một ông tăng hỏi Tào Sơn, “Thế nào là rồng ngâm trong cây 
khô?” 

Tào Sơn nói, “Huyết mạch không bị cắt đứt.” 

Ông tăng hỏi, “Thế nào là tròng mắt trong đầu lâu?” 

Tào Sơn nói, “Nó không khô cạn.” 

Ông tăng nói, “Con thắc mắc có ai nghe nó không?” 

Tào Sơn nói, “Cả thế gian không ai không nghe nó." 

Ông tăng nói, “Con thắc mắc rông ngâm loại ca khúc gì?” 

Tào Sơn nói, “Không ai biết rồng ngâm loại ca khúc gì. Tất cả những 
người nghe nó đều mất nó.” 


Người hỏi nghe và ngâm không phải là người ngâm giọng rồng. Giọng 
rồng có giai điệu riêng của nó. 7ong cáy khô hay trong đâu lâu không phải 
bên trong cũng không phải bên ngoài, không phải ta cũng không phải 
người. Ay là ngay bây giờ và đã qua lâu rôi. 

Vẫn còn chấp hỉ là trên đầu đang mọc một cái sừng. Vẫn còn chấp thức, 
là da hoàn toàn xả bỏ. 

Lời của Tào Sơn /#uyết mạch không bị cắt đứt là không tránh, chuyên 
thân trong ngữ mạch. Nó không khô cạn có nghĩa là biển lớn không bao giờ 
khô cạn đến tận đáy. Vì không bao giờ đến chính là sự khô cạn, nó là sự 
khô cạn ở bên kia khô cạn. 

Hỏi nếu người nào nghe nó giỗng như hỏi có người nào không quên nó. 
Về câu nói của Tào Sơn, Cả /hế gian không ai không nghe nó, hãy hỏi 
thêm: Chớ bao giờ quan tâm chuyện không có ai không nghe nó; ca khúc 
rồng ngâm vào lúc cả thế gian không ai nghe nó ở đâu? Nói mau, nói mau!” 

Con thắc mắc nếu người nào nghe nó. Về câu hỏi này, hãy nói: “Ca 
khúc của rồng là hú và gầm gừ trong nước bùn, thở ra bằng lỗ mũi.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 590 


Không ai biết rồng ngắm loại ca khúc gì là có rông trong ca khúc. Tát cả 
ai nghe nó đều mát nó [hoàn toàn trở thành vô ngã] là cái chúng ta nên trân 
quí. 


Bây giờ những bài hát rồng của Hương Nghiêm, Thạch Sương, và Tào 
Sơn tiễn tới, tạo thành mây và tạo thành nước. Chúng vượt qua bên kia lời, 
bên kia nói tròng mắt trong đầu lâu. Đây là hằng ngàn, hằng vạn mảnh ca 
khúc rồng. Vấn còn chấp hỉ là tiếng kêu của ếch. Vẫn còn chấp thức là 
tiếng hát của giun đất. Như thế huyết mạch không bị cắt đứt, trái bầu kế vị 
trái bầu. Vì nó không khô cạn, cây cột mang thai; đèn lồng đối mặt với đèn 
lông. 


Đã trình với hội chúng ở chân núi Yamashi, vào ngày hăm lăm, tháng mười 
hai, năm thứ nhất, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1243]. 


#9 Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 591 


66. XUÂN THU 
(Shunju: Xuân thu) 


Động Sơn, Đại sư Ngộ Bồn, có lần có ông tăng hỏi, “Khi nóng hay lạnh 
đến, làm sao tránh được?” 
Động Sơn nói, “Sao ông không đến nơi nào không lạnh hay nóng?” 
Ông tăng nói, ““Nơi không lạnh hay nóng?°hòa thượng muốn nói gì?” 
Động Sơn nói, “Khi lạnh, lạnh chết xà-lê. Khi nóng, nóng chết xà-lê.” 


Câu chuyện này thường được xem xét trong quá khứ. Nhiều người trong 
các ông bây giờ cũng nên theo đuôi nó. Các phật tổ không bao giờ chênh 
mảng làm chủ việc này, và những người đã làm chú nó là các phật tổ. Các 
phật tổ ở Ấn Độ và Trung Hoa, cả quá khứ và hiện tại, thường biến vấn đề 
này thành diện mục chứng ngộ của họ. Phát hiện diện mục này là điểm nền 
tảng của các phật tổ. 

Như vậy, hãy xem xét tường tận câu hỏi của ông tăng, Khi lạnh hay 
nóng đến, làm sao tránh được? Đây là tham học ngay giây phút lạnh đến 
hay nóng đến. Lạnh hay nóng này — hoàn toàn lạnh hay hoàn toàn nóng — 
chính là lạnh hay nóng. Do đó, khi cái nào đến, nó đến từ cực lạnh hay cực 
nóng, và thị hiện từ tròng mắt của chính cái lạnh hay chính cái nóng. Điểm 
tột cùng này là chỗ không lạnh hay nóng. Tròng mắt này ở chỗ không có 
lạnh hay nóng. 

Lời của Động Sơn Ki lạnh, lạnh chết xà-lê. Khi nóng, nóng chết xà-lê 
cho thấy, nó như thế nào khi giây phút ấy đến. Dù cho có câu nói K”i lạnh, 
lạnh chết, không nhất thiết là khi nóng, hơi nóng phá hủy câu nói. Lạnh 
thâm nhập tận rê của lạnh, nóng thâm nhập tận rê của nóng. Dù cho ông cố 
tránh lạnh hay nóng hằng triệu lần, thì cũng giống như có đặt cái đuôi ở chỗ 
cái đầu. Lạnh là tròng mắt linh hoạt của tổ tông. Nóng là da và thịt ấm áp 
của tiên sư tôi. 


Tịnh Nhân Khô Mộc, là người thừa kế của Phù Dung. Tên húy của sư là 
Pháp Thành. Sư nói: 


Nhiều người trong các ông xem xét cuộc vấn đáp này và nói, “Câu hỏi của ông 
tăng này rơi vào phân biệt. Câu trả lời của Động Sơn mang sự việc trở lại nhất 
thể. Ông tăng hiểu nghĩa lời nói của Động Sơn và nhập vào nhất thể. Lúc ấy 
Động Sơn đã vào phân biệt.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 592 


Phân tích theo cách như thế là làm tôn thương thánh hiền xưa và tự hạ thấp 
mình. Khi tôi nghe các ông giải thích, ý được trang hoàng và dường như đẹp 
đẽ, nhưng những giải thích của các ông tích ly theo thời gian, chúng trở thành 
cái bịnh. Nếu các ông, những người hành cước tiên tiến, muốn làm chủ việc 
này, các ông nên hiểu chánh pháp nhãn tạng của tô Động Sơn xưa. Lời của các 
phật tổ khác chỉ là trò chơi nước nóng trong bát. Bây giờ, hãy để tôi hỏi các 
ông: rốt ráo, thế nào là chỗ không lạnh hay nóng? Các ông hiểu không? 


Trong lầu ngọc, chim bói cá xây tô 
Trong cung vàng, vịt được bao quanh. 


Khô Mộc là cháu của Động Sơn và là người lỗi lạc trên tòa tổ. Ở đây sư 
cảnh báo nhiều người kính trọng Cao tổ, Đại sư Động Sơn, trong nhà có 
hang động ///ềên [phân biệt] và chánh [nhất thế]. Nếu phật pháp đã được 
truyền thụ chỉ qua thương lượng về thiên và chánh, làm sao nó có thê đến 
được ngày này? 

“Những kẻ ngô nghê hay những con mẻo hoang chưa bao giờ hiểu nội 
thất của Động Sơn, và chưa qua ngưỡng cửa phật pháp, lầm nói rằng Động 
Sơn hướng. dẫn người học bằng lý thuyết Năm Vị về thiên và chánh. Đây là 
cái thấy nhằm lẫn. Đừng chú ý đến nó, mà chỉ tham thấu răng các tổ xưa có 
chánh pháp nhãn tạng. 


Thiền sư Hoằng Trí ở núi Thiên Đồng, phủ Khánh Nguyên (Qingyuan), 
là người thừa kế của Đan Hà.""" (Tên húy của sư là Chánh Giác). Sư nói: 


Khi ông cử cuộc vấn đáp này, nó giống như ông và tôi chơi cờ. Nếu ông không 
đáp lại nước đi của tôi, tôi sẽ nuôt chửng ông. Chỉ khi nào ông thâm nhập nó, 
ông sẽ hiệu ý trong lời Động Sơn. Tôi, Thiên Đông, không thê không thêm ghi 
chú này: 


Tôi không thấy màu hay nhiệt nào cả. 

Biên lớn vừa khô cạn. 

Đề tôi nói ông nghe, 

con rùa không lồ đang nằm trước ông 

Thật buôn cười ông đang dựng cần câu trên cát. 


# Đan Hà Tử Thuần (H: Danxia Zichun, Nh.: Tanka Shijun). 1064-1117, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Phù Dung Đạo Giai, tông Tào Động. Dạy ở núi Đan Hà, Nam Dương (Hà 
Nam). Thầy của Hoằng Trí Chánh Giác. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 593 


Giả sử có một ván cờ; hai người chơi là ai? Nếu ông nói rằng ông và tôi 
đang chơi cờ, có nghĩa là ông nhường tám viên đá [con cờ]. Nếu ông 
nhường tám viên đá, nó không còn là trò chơi nữa. 

Điều này có nghĩa là gì? Khi ông trả lời, hãy trả lời cách này: Ông chơi 
cờ với chính ông; các đối thủ trở thành một. Như thế, an định tâm ông và 
chuyền thân, hãy xét lời của Hoằng Trí, Nếu ông không đáp lại nước đi của 
tôi. Đây có nghĩa là ông chưa là ông. Đừng chênh mảng lời nói, Tôi sẽ nuốt 
chửng ông. Bùn ở trong bùn. Hãy rửa chân ông, rửa dải yếm trên mũ ông. 
Ngọc trong ngọc, chiếu người, chiếu ta. 


Khắc Cần, Thiền sư Viên Ngộ ở Giáp Sơn, người thừa kế của Pháp Diễn 
ở núi Ngũ Tô. Về trường hợp này, sư nói: 


Ván lăn trên ngọc, ngọc lăn trên ván. 

Thiên trong chánh; chánh trong thiên. 

Dê núi treo sừng trên cành, không lưu dấu vết. 

Chó săn chạy quanh trong rừng, những bước hư không. 


Câu Ván lăn trên ngọc hiện ra trước ánh sáng và cắt đứt vị lai — trong 
quá khứ và hiện tại hiếm khi nghe. Cho đến bây giờ người ta chỉ nói rằng 
những vật không trụ, như ngọc lăn trên ván. Tuy nhiên, bây giờ dê núi treo 
sừng trong hư không. Rừng chạy quanh chó săn. 


Tuyết Đậu, Thiền sư Minh Giác ở chùa Tư Thánh (Zisheng) trên núi 
Tuyêt Đậu, phủ Khánh Nguyên (Qingyuan), là người thừa kê của Trí Môn 
Quang Tộ. Tên húy là Trùng Hiên. Có lân sư nói: 


'Vươn tay ra trèo lên vách đá vạn thước. 
Chánh và thiên không nhất thiết cô định. 
Điện ngọc lưu ly xưa chiếu sáng mặt trăng. 
Chó đữ nhón chân leo cầu thang hư không. 


Tuyết Đậu là cháu trong pháp đời thứ ba của Vân Môn. Nên gọi sư là 
cái túi đa thuần thục. Bằng cách nói Vươn fay ra leo lên vách đá vạn thước, 
sư dường như tỏ ra có dấu hiệu phi thường, nhưng không nhất thiết là vậy. 
Việc bàn luận giữa ông tăng và Động Sơn không nhất thiết giới hạn ở vươn 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 594 


tay, không vươn tay, đi vào thế gian, hay không đi vào thế gian. Hơn nữa, 
tại sao sư nhân mạnh các từ /hiên và chánh? Dường như Tuyết Đậu không 
thể thương lượng sự việc này mà không có cái thấy về thiên và chánh. Lý 
do sư không năm được lỗ mũi sự tham học này là sư chưa đến làng xóm 
của Động Sơn và chưa thấy ngôi nhà lớn phật pháp. Sư nên nhặt dép rơm 
của mình và tham hỏi thêm. Đừng nhằm mà nói rằng phật pháp của Động 
Sơn là Năm VỊ của chánh và thiên. 


Thiên Ninh, Thiền sư Trường Linh Thủ Trác”” ở chùa Thiên Ninh, 
Đông Kinh (Dongiing) việt bài kệ về trường hợp này: 


Trong thiên có chánh. 
Trong chánh có thiên. 
Lang thang nhân giới 
hằng trăm ngàn năm, 
cứ mãi muốn đi 
nhưng chẳng đi được. 
Trước cửa như trước, 
là cỏ bao quanh. 


Mặc dù sư nói về thiên và chánh, sư có chạm đên nó. Quả thật có cái gì 
đó sư đã chạm đên. Cái gì ở trong thiên? 


Phật Tính ở Qui Sơn, Đàm châu, là người thừa kế của Viên Ngộ. Tên 
húy là Pháp Thái."'” Sư nói: 


Nơi không lạnh nóng dẫn đến ông. 

Cây mục sinh hoa lại một lần. 

Vạch dẫu mạn thuyền tìm kiếm rơi sông. 
Ngay cả bây giờ ông vẫn trong tro lạnh. 


*®*Trường Linh Thủ Trác (H.: Changling Shouzhou, Nh.: Chörei Shutaku). 1065-1123, Trung 


Hoa. Người thừa kế pháp của Linh Nguyên Duy Thanh (Lingyuan Weiqing), tông Lâm Tế. 
Dạy ở chùa Thiên Ninh Vạn Thọ (Tianning Wanshou), Đông kinh (Hà Nam). 

#3 phật Tính Pháp Thái (H.: Fuxing Fatai, Nh.: Busshõ Hötai). Khoảng t.k. 11-12, Trung 
Hoa. Người thừa kế pháp của Viên Ngộ Khắc Cần, tông Lâm Tế. Trụ trì ở núi Đại Qui 
(Dagui), Đàm châu (Hồ Nam). Thụy là Thiền sư Phật Chiếu (Nh.: Busshö). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 595 


Những lời này có một sức mạnh nào đó nghiên nát điêm nên tảng dưới 
chân ông trong khi giơ nó lên khỏi đâu. 


Lặc Đàm Trạm Đường, Thiên sư Văn Chuẩn,*'' nói: 


Khi nóng, nóng thắng: trong lạnh, lạnh thắng. 

Ngay từ đầu, lạnh nóng không xen nhau. 

Chuyển qua các cõi trời, ông thành thiện nghệ việc thế gian. 
Trên đầu vinh dự, ông đội chiếc mũ heo rừng. 


Bây giờ, tôi [Đạo Nguyên] hỏi các ông, “Thế nào là không xen nhau?” 
Hãy trả lời nhanh, nhanh lên! 


Hà Sơn, Thiền sư Phật Đăng ở Hà Sơn, Hu [Hồ?] châu, (tên húy là Thủ 
Hướng), *Ÿ là người thừa kế pháp của Thái Bình Huệ Cần,"'' Thiền sư Phật 
Giám. Sư nói: 


“Nơi không lạnh hay nóng” là câu của Đông Sơn. 
Chỗ Ấy, nơi một số Thiền nhân lạc mất. 

Hãy tìm lửa khi lạnh, và tự làm mát khi nóng. 

Cả đời ông không thê tránh lạnh và nóng. 


Mặc dù Hà Sơn là cháu trong pháp của Ngũ Tổ Pháp Diễn, lời của sư có 
vẻ là lời của trẻ con. Tuy nhiên, Cả đời ông không thể tránh lạnh và nóng 
lộ dấu sự thuần thục sau này của sư là một đại lão sư. Cả đởi ông là toàn bộ 
đời ông; tránh lạnh và nóng thì không gì khác hơn là buông bỏ thân tâm. 


#4 Trạm Đường Văn Chuẩn (H.: Zhantang Wenzhun, Nh.: Tandõ Monjun). 1061-1115, 


Trung Hoa. Học với Chân Tịnh Khắc Văn (Zhenjing Kewen), tông Lâm Tế, và trở thành 
người thừa kế thầy. Trụ trì chùa Lặc Đàm, Nanchang [?] (Giang Tây). 

* Hà Sơn Thủ Hướng (H.: Heshan Shouxun, Nh.: Kazan Shujun). Khoảng t.k. 11-12, Trung 
Hoa. Người thừa kế pháp của Thái Bình Huệ Cần, tông Lâm Tế. Dạy ở Hà Sơn (Triết Giang). 
Thụy là Thiền sư Phật Đăng (H.: Fudeng, Nh.: Buttö). 

*® Thái Bình Huệ Cần (H.: Taiping Huiqin, Nh.: Taihei Egon). 1059-1117, Trung Hoa. Người 
thừa kế pháp của Ngũ Tổ Pháp Diễn, tông Lâm Tế. Dạy ở viện Hưng Quốc (Xingguo), núi 
Thái Bình (An Huy), nơi sư là trụ trì. Một quan chức của triều đình tặng Thái Bình một tử y 
và ban cho tên Phật Giám (Fijian) có nghĩa “Tấm Gương Phật” —- Thiền sư Phật Giám. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 596 


Nhiều sư thuộc các thế hệ khác nhau vả môi trình tụng, nhưng họ không 
đến gần được Động Sơn. Lý do là họ nhằm nói về làm mát hay sưởi ấm mà 
không hiểu mát hay nóng trong các hoạt động hằng ngày của các phật tô. 
Đây là điều đáng thương nhất. Họ đã học được những gì về lạnh hay nóng 
từ các bậc thầy xưa? Buôn thay tổ đạo đã suy đồi! 

Chi sau khi ông hiểu nghĩa của lạnh và nóng, lạnh và nóng hoạt động, 
ông nên thêm tụng giải thích lời của Động Sơn. Nếu không, ô ông không giỏi 
bằng những người không biết gì. Dù cho trong tục giới cái hiểu về mặt trời 
và mặt trăng, và làm sao trụ với tất cả mọi vật, biến đồi theo các thánh hiền, 
những người có học, những người đức hạnh, và những kẻ vô minh. Đừng 
nghĩ răng lạnh và nóng trong phật đạo giống như lạnh và nóng mà người vô 
minh nói. Hãy trực tiếp thương lượng điểm này. 


Đã trình với hội chúng trong một núi sâu của Việt Tì lên (Echizen) vào năm thứ 
hai, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1244]. Một tô sư [Thanh Nguyên bình 
phám Thạch Đầu] nói, “Mặc dù có nhiêu sừng, một sừng thôi cũng đủ. ” 


# Anh dịch: Katherine Thanas và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 597 


67. Ý TÔ SƯ TỪ TÂY ĐẾN 
(Soshi sairai ¡: Tô sư tây lai ý) 


Hương Nghiêm, Đại sư Tập Đăng ở chùa Hương Nghiêm, tên húy Trí 
Nhàn, là người thừa kế pháp của Qui Sơn. 

Có lần sư nói với hội chúng, “Thế nào nếu ông răng ngậm cành cây trên 
vách đá ngàn thước, tay và chân không chỗ bám. Bỗng nhiên dưới cây có 
người hỏi ông, kè 4 của Tổ sư từ Tây đến là gì?” Nếu ông mở miệng trả lời, 
ông sẽ mắt mạng. Nếu ông không trả lời, ông không quan tâm câu hỏi. Hãy 
nói tôi nghe, ông sẽ làm gì?” 

Lúc Ấy, sư huynh Hồ Đầu Chiêu”!Š bước ra nói, “Bạch Hòa thượng, con 
không hỏi ngài việc trên cây. Nhưng hãy cho con biết, chuyện gì xảy ra 
trước khi leo lên cây.” 

Hương Nghiêm bật cười. 


Nhiều người đã thương lượng và bàn luận công án này, nhưng chỉ vài 
người nói lời thâm nhập nó. Đa sô đều ngơ ngáo. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ về công án này bằng cách lấy không-suy- 
nghĩ và ở bên kia suy nghĩ, chúng ta có thể có kinh nghiệm chia bồ đòn với 
Ông Lão Hương Nghiêm. Nếu ông ngồi kiên định cùng với Hương Nghiêm 
trên cùng bồ đòn, ông phải hiểu công án này thấu triệt trước khi mở miệng. 
Thấy nó thấu suốt, ông sẽ không những ăn cắp được tròng mắt của Hương 
Nghiêm mà còn lấy cả chánh pháp nhãn tạng của Phật Thích-ca-mâu-ni. 


Bây giờ, hãy tĩnh lặng quán xét câu Thể nào nếu ông răng ngậm cành 
cây trên vách đá ngàn thước? Cái gì là ông? 

Đừng thấy cây cột tách rời với cây cọc. Đừng bỏ lỡ cuộc gặp gỡ giữa ta 
và người nơi nụ cười trên mặt phật, mặt tổ. Cái cây ông đang treo lơ lửng 
không phải toàn thể trái đất to lớn cũng không phải là đầu sào trăm thước. 
Nó là vách đá ngàn thước. Ông buông thả trong vách đá ngàn thước. 

Có thời gian để từ cây rơi xuống cũng như để leo lên cây. Thể nào nếu 
ông răng ngậm cành cây trên vách đá ngàn thước? Hãy biết rằng đã có lúc 
ông leo cây. 

Như thê, đi lên là một ngàn thước, đi xuống là một ngàn thước. Đi qua 
bên trái là một ngàn thước, đi qua bên phải là một ngàn thước. Ở đây là một 


3 Hổ Đầu Chiêu (H.: Hutou Zhao, Nh.: Kotõ Shö). Khoảng t.k. 9-10, Trung Hoa. Một học 


nhân của Hương Nghiêm Trí Nhàn. Không biết tiểu sử. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 598 


ngàn thước, có một ngàn thước. Ông là một ngàn thước, leo lên là một 
ngàn thước. Một ngàn thước nói ở đây là như thế. 

Hãy để tôi hỏi ông: Thế nào là cỡ một ngàn thước? Hãy để tôi nói nó 
đúng là cỡ một tắm gương xưa, một cái lò đốt, một cái tháp không đường 
xây. 

Răng ngậm cảnh cây. Cái gì là răng? Dù cho ông không biết ngay cả hả 
miệng, trước hết ông tìm một cành, kiểm tra lá của nó, và biết miệng ông ở 
chỗ nào. Cái ngậm cành gây là răng. Như thế, toàn bộ răng là cành cây, 
toàn bộ cành cây là răng. Toàn thân là miệng. Toàn miệng là toàn thân. 

Cái cây bước lên cái cây. Như thế, người ta nói rằng chân không bước 
lên cây; chân bước lên chính nó. Cái cành bước lên chính nó. Như thế, 
người ta nói rằng tay không leo lên cành; tay leo lên chính nó. Như vậy, gót 
chân bước tới và lui; bàn tay. năm lại thành nắm tay và mở ra. 

Người ta đây đó nghĩ răng công án này là treo lơ lửng trên không. 
Nhưng có phải treo lơ lửng trên không thì giống như treo lơ lửng trên cây 
bằng cách dùng răng ngậm cành cây? 

Bồng nhiên có người ở dưới cây hỏi ông, “Ý của TỔ sư từ Tây đến là 
øì?” Dòng này gợi ý rằng có người nào đó ở đưới cây. Đó có thê là cây 
người. Có người ở dưới người. Như thê, cây hỏi cây. Người hỏi người. 
Toàn bộ cái cây là toàn bộ câu hỏi. Đây là năm lấy ý của Tổ sư Bồ-đề-đạt- 
ma từ Ân Độ đến bằng cách truy vấn, Ý của Tổ sư từ Tây đến là gì? 

Người truy vấn cũng treo lơ lửng trên cây bằng răng và những câu hỏi. 
Không treo lơ lửng trên cây bằng răng, hỏi là bất khả đắc, tiếng nói không 
làm đây miệng, miệng không đầy lời. Khi ông hỏi ý Tổ sư từ Tây đến, ông 
hỏi, trong khi treo lơ lửng bằng răng, ý Tổ sư từ Tây đến. 

Nếu ông mở miệng trả lời, ông sẽ mắt mạng. Bây giờ, hãy quán xét thâm 
mật câu nói nếu Ông mở ' miệng trả lời. Người ta nói răng có một cách trả lời 
mà không mở miệng. Rồi ông sẽ không mắt mạng. 

Mở miệng hay không mở miệng không cản trở chuyện reo lơ lửng trên 
cành bằng răng. Mở và ngậm không nhất thiết là hoạt động của toàn 
miệng. Nhưng toàn miệng mở hay ngậm. Như thẻ, treo lơ lửng băng răng là 
hoạt động hằng ngày của toàn miệng. Mở hay ngậm không cản trở toàn 
miệng. 

Ông mở miệng trả lời cô phải có nghĩa là trả lời bằng cách mở cành cây 
hay mở ý của Tổ sư từ Tây đến? Nếu câu trả lời không mở ý của Tổ sư từ 
Tây đến, nó không trả lời câu hỏi. Toàn thể thân bảo trì sinh mạng, và 
chúng ta không thê nói ông sẽ mất mạng. Nếu ông đã mất mạng, ông không 
thể trả lời. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 599 


Tuy nhiên, điều Hương Nghiêm muốn nói là ông nên đám trả lời và ông 
chỉ mất mạng. 

Hãy biết rằng khi ông không trả lời, ông còn mạng; khi ông trả lời, ông 
chuyền thân và kích hoạt sự sống. Do đó chúng ta thấy rằng mỗi người làm 
đầy miệng là nói. Hãy trả lời người khác, hãy trả lời chính mình. Hãy hỏi 
người khác, hãy hỏi chính mình. Đây là treo lơ lửng lời nói bằng răng. Treo 
lơ lửng lời nói bằng răng là treo lơ lửng trên cành cây bằng răng. Trả lời 
người khác là mở miệng trong miệng. Không trả lời người khác là cô phụ 
câu hỏi của người đó, nhưng nó cô phụ câu hỏi của riêng ông. 

Như thế, hãy biết rằng các phật và các tổ trả lời câu hỏi Ý của Tổ sư từ 
Tây đến là gì? tất cả đều trả lời vào chính giây phút treo lơ lửng trên cảnh 
cây bằng răng. Những phật và tổ hỏi, Ý của Tổ sư từ Tây đến là gì? tất cả 
đều hỏi vào giây phút treo lơ lửng trên cành cây bằng răng. 


Tuyết Đậu, Hòa thượng Trùng Hiển, cũng gọi là Thiền sư Minh Giác, 
óI, “Nói trên cây thì dê, nhưng nói dưới cây thì khó. Tôi đã ở trên cây. 
Hãy đem cho tôi câu hỏi của ông.” 


Về đem cho tôi câu hỏi của ông, dù một người cô gắng đến đâu, tiếc là 
câu hỏi đến chậm và nó đến sau câu trả lời. 

Hãy để tôi hỏi mấy cái mũi khoan xưa suốt quá khứ và hiện tại: sự bật 
cười của Hương Nghiêm -— nó đang nói trên cây hay đang nói dưới cây? Nó 
đang trả lời hay không trả lời câu hỏi, Ý cứa Tổ sư từ Tây đến là gì? Hãy 
nói tôi nghe, làm sao ông thấy nó? 

Đã trình với hội chúng trong một núi sâu của Việt Tiên (Echizen) vào ngày 


mông bốn, tháng hai, năm thứ hai, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
11244I“” 


# Anh dịch: Wendy Egyuku và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 600 


68. HOA ƯU-ĐÀM 
(Udon ke: Ưu-đàm hoa) 


Ơ hội một triệu chúng trên núi Linh Thứu, đức Thế Tôn cầm lên một hoa 
ưu-đàm và nháy mắt. Lúc ây, Đại Ca-diêp mỉm cười. Thê Tôn nói, “Tôi có 
chánh pháp nhãn tạng, niêt-bàn diệu tâm. Tôi trao phó nó cho Đại Ca-diêp.” 


Bảy Phật và tất cả các phật đều giơ lên hoa này. Các ngài giác ngộ và thị 
hiện giơ hoa hướng thượng. Các ngài khai mở và làm sáng tỏ giơ hoa lên 
ngay giây phút này. Như vậy, đi lên trên và đi bên trong, ta và người, đi tới 
và đi lui câm hoa giơ lên là cùng nhau giơ lên cái hoa toàn thể. Đây là chiều 
kích hoa, chiều kích phật, chiều kích tâm, và chiều kích thân. 

Dù giơ lên bao nhiêu lần cũng không là vấn đề, ấy là sự truyền trao 
[pháp] mặt đối mặt, từ người thừa kế đến người thừa kế. Sự giơ hoa lên của 
đức Thế Tôn không bị bỏ rơi. Ông giơ lên đóa hoa mà đức Thế Tôn đã giơ 
lên là sự thừa kế đức Thế Tôn của ông. Vì giây phút giơ hoa lên là suốt thời 
gian, ông với đức Thế Tôn, giơ hoa lên. 

Giơ hoa lên có nghĩa là hoa giơ hoa lên. Hoa có thê là hoa mai, hoa 
xuân, hoa tuyết, hay hoa sen. Năm cánh hoa mai là ba ngàn sáu trăm hội 
chúng hay nhiều hơn thế, năm ngàn bốn mươi tám quyền [kinh], Ba Thừa 
và Mười Hai Phân [giáo], cũng như các bồ-tát thuộc hàng ba hiền và mười 
thánh." Song, nó ở bên kia cái hiểu của ba hiền và mười thánh. 

Trong hoa này, có một cái giỏ lớn [các kinh], có điều kỳ đặc. Đây gọi là 
thế giới hoa nở xuất hiện.” 

“Một hoa nở năm cánh. Kết quả tự nhiên thành” [từ bài kệ của Bồ-đè- 
đạt-ma] có nghĩa là toàn thân giơ lên toàn thân. Thấy hoa đào và đập nát 
tròng mắt, hay nghe tiếng tre xanh và bịt nhĩ thức, là cái ngay bây giờ của 
giơ hoa lên. Chém đứt cánh tay trong tuyết, hay lễ bái và được tủy, chính là 
giơ hoa lên. Giã bỏ vỏ lúa trong côi đá và được truyền y trong đêm sâu 
chính là giơ hoa lên. Tất cả những điều này là nguồn sống trong bàn tay của 
đức Thế Tôn. 

Bây giơ, sự giơ hoa lên có trước khi đức Thế Tôn đạt giác ngộ. Nó xảy 
ra cùng lúc đức Thế Tôn đạt giác ngộ. Nó xảy ra sau khi ngài đạt giác ngộ. 
Hoa ây đạt giác ngộ theo cách này. Giơ hoa lên vượt qua bên kia những lần 
này. Phát tâm bồ-đề và thọ nhận khai thị, cũng như tu, ngộ, và tiếp tục, tất 
cả khuấy động gió xuân giơ hoa lên. 

Như thế, Cồ-đàm, đức Thế Tôn, đã nhập vào hoa và ẩn mình trong 


*° Xem chú thích số 65, trang 100. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 601 


không. Ngài phải giơ lỗ mũi lên. Ngài đã giơ cái không lên và gọi nó gọi nó 
là giơ hoa lên. Giơ hoa lên là giơ nó lên bằng tròng mắt, bằng tâm thức, 
bằng lỗ mũi, và bằng giơ hoa lên. 

Núi, sông, mặt trời, mặt răng, gió, và mưa, cũng như người, thú, cỏ, và 
cây — mỗi mỗi đều được giơ lên. Đây là giơ hoa lên. Sự đến và đi của sinh 
và tử là tính sai biệt của hoa và màu sắc của chúng. Đối với chúng ta tham 
học theo cách này là giơ hoa lên. 


Phật nói [trong Kinh Pháp Hoa, “Ấy giống như hoa ưu-đàm. Tắt cả đều 
thương yêu và thưởng thức nó.” 

Tắt cả ở đầy có nghĩa là các phật tổ thị hiện hay ân thân. Cỏ, cây, và côn 
trùng tất cả đều có ánh quang minh. Thương yêu và thưởng thức nó có 
nghĩa là da, thịt, xương, và tủy của từng chúng sinh bây giờ là cốt yêu. Như 
thế, tất cả là hoa ưu-đàm. Đó là lý do tại sao nó thật kỳ đặc. 


Nháy mắt xảy ra khi đức Như Lai ngồi suốt dưới gốc cây và thay thế 
tròng mắt của ngài bằng sao mai. Vào giây phút Đại Ca-diếp mỉm cười. Bộ 
mặt ngài liền thay đổi và được thay thế bằng bộ mặt cầm hoa lên. 

Khi đức Như Lai nháy mắt, tròng mắt của chúng ta liền bị bể nát. Cái 
nháy mắt này của Như Lai chính là giơ hoa lên. Ấy là hoa ưu-đàm tự khai 
mở. 

Ở mọi giây phút giơ hoa lên, tất cả các đức Cồ-đàm, tất cả các Đại Ca- 
diếp, tất cả chúng sinh, tất cả chúng ta giơ một bàn tay duy nhất lên và cùng 
nhau cầm hoa lên. Việc này cho đến bây giờ chưa bao giờ ngừng. Trong 
bàn tay là tam-muội ân thân mà nó được gọi là bốn đại và năm uẫn. 

Tôi có là trao cho. Trao cho là 76¿ có. Trao cho luôn luôn bị che khuất 
trong Tôi có. Tôi có là đỉnh đầu. Ông tham học 76¡ có bằng cách nắm lấy 
kích thước của đỉnh đầu. Khi ông lãnh hội 7i có và thay thế nó bằng trao 
cho, ông giơ lên chánh pháp nhãn tạng. 


Bồ-đề-đạt-ma từ Ấn Độ đến là giơ hoa lên. CGiơ hoa lên được gọi là đùa 
với tỉnh hồn. Đùa với tinh hồn là chỉ ngồi, thoát lạc thân tâm. Trở thành 
phật và trở thành tổ được gọi là đùa với tỉnh hồn. Mặc áo và ăn cơm được 
gọi là đùa với tinh hồn. Các phật và các tổ làm chủ các công án [tham học] 
không khác hơn đùa với tinh hồn. Ông được điện phật tương kiến và ông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 602 


tương kiến điện phật. Đó là để cho hoa làm thâm sâu màu sắc của nó và để 
cho màu sắc thêm vào sự sáng. 

Hơn nữa, ông lấy vân bản trong tăng đường và gõ nó ở chỗ đám mây, 
hay ông cầm ống tiêu trong phật điện và chơi nó ở đáy nước. Đây là khi 
ông chợt tạo ra âm điệu của hoa mai. 


Như thế, tiên sư Như Tịnh, Cô Phật, nói: 


Khi tròng mắt Cồ-đàm bị đập nát, 

hoa mai trong tuyết, chỉ một cành, 

trở thành bụi gai, ở đây, mọi nơi, ngay bây gI1ờ. 
Cười, gió xuân thổi điên cuồng. 


Bây giờ, tròng mắt của Như Lai bất chợt là đóa hoa mai. Hoa mai tạo 
thành gai lan khắp cả. Như Lai â ân thân bên trong tròng mắt này, bên trong 
hoa mai ấy. Hoa mai ấy tự ân trong gai, rồi nó thôi gió xuân. Như thế nó 
hoan hỉ trong điệu nhạc hoa mai. 

Như Tịnh nói: 


Cái Linh Vân thấy là hoa đào nở. 
Cái tôi thây là hoa đào rụng. 


Hãy biết rằng Linh Vân đã ngộ khi thấy hoa đào nở. Không nên nghỉ 
ngờ kinh nghiệm trực tiếp của sư. Hoa đào rụng là điều Như Tịnh thấy. Gió 
xuân kích thích hoa đào nở. Gió xuân hối hận vì làm rụng hoa đào. Dù có bị 
gió xuân làm hối hận sâu xa đến đâu, hoa đào vẫn rơi và thoát lạc thân tâm. 


Đã trình với hội chúng, trong khi ở chùa Cát Phong (Yoshimine), tỉnh Việt Tiên 
(Echizen), vào ngày mười hai, tháng hai, năm thứ hai, niên hiệu Khoan 
Nguyên (Kangen) [1244].°' 


*#° Anh dịch: Chozen Jan Bays, Hogen Bays, và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 603 


69. PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG 
(Hotsu mujö shin: Phát vô thượng tâm) 


Cao Tổ [Phật Thích-ca-mâu-ni] ở Thiên Trúc [Án Độ] nói, “Tuyết Sơn 
[Hy-mã-lạp-sơn] giông như đại niêt-bàn.” 


Hãy biết rằng đây là một loại suy chính xác, thâm mật, và trực tiếp. Lấy 
Tuyết Sơn là đê nói Tuyêt Sơn. Lây đại niếf-bản là đê nói đại mêt-bàn. 


Bồ-đề-đạt-ma, Sơ tổ của Trung Hoa, nói, “Tâm như gỗ đá.” 

Cái gọi là /đm ở đây là tâm mà nó là chân như, tâm của toàn thê trái đất, 
tâm của ta và người. Tâm của các phật tổ mười phương, tâm của rồng cõi 
trời, và tâm của các chúng sinh khác đều tựa như gỗ đá. Không có tâm nào 
khác hơn cái này. 

Tâm của gô đá không bị ràng buộc với các cõi hữu, vô hữu, không, hay 
sắc. Với tâm gỗ đá, ông phát tâm bô-đẻ, _fu, và ngộ bởi vì tâm ông là gỗ và 
tâm ông là đá. Với động lực của tâm gỗ và tâm đá, “suy nghĩ không-suy- 
nghĩ” bây giờ hiện thành. Ngay khi ông thấy và nghe gió [giáo lý] trong tâm 
gỗ và tâm đá, ông vượt qua các cõi ngoại đạo. Không có phật đạo nào khác 
hơn cái này. 


Huệ Trung, Đại sư Đại Chứng, nói, “Tường, ngói và sỏi là tâm cổ phật.” 

Hãy tham và thấy thấu triệt tung tích của những tường, ngói, và sỏi này. 
Hãy hỏi, “Cái gì thị hiện theo cách này?” Tâm phật xưa không bị ràng buộc 
với cõi Oai Âm Vương. Nó thỏa mãn với mỗi bữa ăn. Nó thỏa mãn với cỏ 
và nước. Thương lượng theo cách này và ngồi như phật, là phật, được gọi là 
phát tâm bồ-đè. 


Bây giờ, nguyên nhân phát tâm bồ-đề không nằm ở bắt cứ chỗ nào khác. 
Tâm bồ-đề được chính tâm bồ-đề phát khởi. Phát tâm bồ-đề là nhặt một lá 
cỏ và thị hiện một hình tượng phật, lấy một cây không rễ và tạo ra một 
kinh. l 

Phát tâm bồ-đề là cúng dường Phật cát hay nước gạo. Ấy là cúng dường 
chúng sinh một nắm thực phẩm. Ây là cúng dường Phật một giỏ hoa. Tu 
một hạnh nhỏ để khuyến khích một người khác, hay lễ bái theo lời khuyên 
lừa gạt của ma, cũng là phát tâm bồ-đề. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 604 


Hơn nữa, ông xuất gia do ngộ ra rằng nhà của ông không phải là nhà 
thật. Ông vào núi và tu tập pháp. Ông tạo tượng phật và xây tháp miều. Ông 
tụng kinh và niệm Phật. Ông tìm thầy và hỏi đạo. Ông ngôi trong tư thế 
thiền định. Ông lễ bái tam bảo. Ông niệm Phật. 

Như thế, tám ngàn uẩn [tất cả các hiện tượng] trở thành nhân và duyên 
để phát tâm bồ-đề. Có những người phát tâm bồ-đề trong mộng và đạt đạo. 
Có những người phát tâm bô-đê và đạt đạo trong khi say. Có những người 
đạt đạo khi họ thấy hoa bay lá rụng. Những người khác đạt đạo giữa hoa 
đào hay tre xanh. Một vài người đạt đạo ở cõi thần hay ở đại dương. Tất cả 
họ đều đạt đạo. 

Tất cả những trường hợp này phát tâm bồ-đề trong phát tâm bồ-đề, trong 
thân và tâm, trong tâm và thân của tất cả các phật, trong da, thịt, xương và 
tủy của tất cả các phật. 

Như vậy, xây tháp miếu, tạo tượng phật, và các pháp tu khác ngay bây 
giờ đúng là phát tâm bồ-đề, phát tâm trực tiếp trở thành phật. Điều này 
không nên bỏ rơi dọc đường. Những pháp tu như thế được gọi là công đức 
không mục đích, công đức vô vi. Đây là đang quán tưởng chân như, đang 
quán tưởng pháp tánh. Đây là đang hợp nhất tam-muội của tất cả các phật. 
Đây là đang đạt đà-la-ni của tất cả các phật. Đây là trái tim của giác ngộ vô 
thượng, viên mãn. Đây là quả a-la-hán. Đây là hiện thành phật. Ngoài ra, 
không có pháp nào không mục đích và vô vI. 

Tuy nhiên, những người ngu ở Tiểu Thừa nói, “Tạo tượng Phật và xây 
tháp miếu là việc làm có mục đích; nên tránh điều này. Để yên suy nghĩ và 
tập trung tâm là tự tại với hữu vi. Không sản xuất bắt cứ vật gì, không làm 
ra bất cứ cái gì là chân tu tập. Quán tưởng pháp tánh và thực tướng của nó 
là tu tập vô v1.” 

Nói theo cách này đã là tập quán ở Ấn Độ và Trung Hoa từ những thời 
xa xưa đến hiện tại. Kết cuộc, trong khi người ta phạm trọng tội, họ không 
tạo tượng phật hay xây tháp miếu. Trong khi họ lạc mất trong rừng mê, họ 
không niệm Phật hay đọc kinh. Họ không những diệt hạt giống [tái sinh 
làm] người hay thần mà còn phủ nhận tánh phật của riêng họ, tánh như lai 
của riêng họ. Buôn thay! 

Mặc dù họ gặp thời của phật, pháp, và tăng-già, họ biến thành kẻ thù của 
phật, pháp, và tăng-già. Mặc dù họ đã leo lên núi của tam bảo, họ trở về tay 
không. Mặc dù họ đã vào biển của tam bảo, họ trở về tay không. Đó có 
nghĩa là họ đã gặp ngàn phật, vạn tổ xuất hiện, nhưng họ không có cơ 
duyên qua đến [bờ giác], và mất hướng phát tâm bồ-đề. Điều này xảy ra bởi 
vì họ theo ngoại đạo và không theo kinh và thiện tri thức. 

Hãy nhanh chóng bỏ cái thấy cho rằng xây tháp miếu và các pháp tu 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 605 


khác là không phát tâm bồ-đề. Hãy làm sạch tâm, thân, tai, và mắt mình, và 
đừng quan tâm những cái thây như thê. Chỉ theo kinh phật, theo thiện trị 
thức, qui y chánh pháp, và tham học phật pháp. 


Trong đạo lớn của phật pháp, có hằng ngàn kinh trong một hạt bụi, vô số 
phật trong một hạt bụi. Cả một lá cỏ và một cái cây cũng là thân và tâm. 
Bởi vì vạn vật bất sinh, một tâm bất sinh. Bởi vì vạn vật là thực tướng, một 
hạt bụi là thực tướng. Như thế một tâm là tất cả mọi vật. Tất cả mọi vật là 
một tâm, toàn thân. 

Nếu xây tháp miễu và những pháp tu khác đều là hành vi có mục đích, 
thì ngộ, quả giác ngộ, và tánh phật của chân như cũng là hành vi có mục 
đích. Bởi vì tánh phật của chân như không phải là hành vi có mục đích, xây 
tháp miếu và những pháp tu khác không phải là hành vi có mục đích. 
Những hành vi này không có mục đích, không có ham muốn. 

Hãy biết và tin rằng xây tháp miễu và những pháp tu liên hệ đều không 
khác hơn tâm nguyện bồ-đề. Do đây, thệ nguyện tu tập phát sinh và không 
suy đồi trong một tỉ kiếp. Đây gọi là thấy Phật và nghe pháp. 

Hãy biết rằng tạo tượng phật và xây tháp miễu bằng cách kết hợp gỗ và 
đá, chất bùn thành đống, thu góp vàng, bạc, và bảy thứ báu, thì không khác 
hơn tạo tượng phật và xây tháp miếu bằng cách kết hợp nhất tâm. Đây là 
tạo tượng phật bằng cách kết tập cái không trên đầu cái không. Đây là tạo 
tượng phật bằng cách năm lấy tâm trên đầu tâm. Đây là đang xây tháp miễu 
bằng cách đặt tháp miếu lên đầu tháp miếu. Đây là tạo tượng phật bằng 
cách hiện thành phật trên đầu phật. 

Vì vậy, một kinh [Kinh Pháp Hoa] nói, “Khi quán cái này, tất cả các 
phật trong mười phương hiện ra.” 

Hãy biết rằng khi một phật quán hiện ra, tất cả các phật quán trong mười 
phương hiện ra. Khi một pháp trở thành phật, tất cả các pháp trở thành phật. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, :”Khi sao mai xuất hiện, tôi đạt đạo đồng thời 
với tất cả chúng sinh và trái đất rộng lớn.” 

Như thế, chí nguyện, tu tập, giác ngộ, và niết-bàn phải đồng £hời là chí 
nguyện, tu tập, giác ngộ, và niết-bàn [với tất cả chúng sinh]. Thân và tâm 
của phật đạo là cỏ, cây, ngói, và sỏi, cũng như gió, mưa, nước, và lửa. Hồi 
hướng và biến chúng thành phật đạo — đây là phát tâm bằ-đè. 

Hãy cằm hư không lên xây một tháp miều và tạo một tượng phật. Hãy 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 606 


múc nước khe xây một tháp miếu và tạo một tượng phật. Đây là phát tâm 
cầu giác ngộ vô thượng, viên mãn. Đây là phát tâm bồ-đề một nguyện một 
trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần. Đây là tu và ngộ. 

Như vậy, những người nghĩ rằng phát tâm nguyện chỉ xảy ra một lần, 
mặc dù tu để đạt một ngộ xảy ra vô số lần, là chưa nghe, biết, hay gặp phật 
pháp. 

Phát tâm bồ-đề một ngàn lần, một tỉ lần không khác hơn phát tâm bồ-đề 
một lần. Sự phát tâm bồ-đề của một ngàn tỉ người không khác hơn một phát 
tâm. Phát tâm bồ-đề một lần là phát tâm bồ-đề một ngàn lần, một tỉ lần. Tu, 
ngộ, và chuyên pháp cũng như thế. 

Nếu ông không phải là cỏ cây, làm sao ông có thê có thân và tâm? Nếu 
ông không phải thân và tâm, làm sao ông có thể là cỏ cây? Nó là như vậy 
bởi vì ông không thể là cỏ cây mà không là cỏ cây. 

Ngồi thiền, biện đạo, là phát tâm bô-đề. Phát tâm thì không một cũng 
không nhiều. Ngồi thiền không một cũng không nhiều, không hai cũng 
không ba. Nó cũng không thê phân chia. Hãy thương lượng thấu suốt mỗi 
và mọi lần ngồi thiền theo cách này. 

Nếu quá trình góp nhặt cỏ, cây, và bảy món báu đề xây tháp miếu và tạo 
tượng phật là hành vi có mục đích và không đạt đạo, thì ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo cũng là hành vi có mục đích, công phu trong tu tập bằng thân và 
tâm của người và thần của ba giới cũng là hành vi có mục đích, và sẽ không 
có khả năng đưa ông đến điền địa tối hậu của giác ngộ. 

Cỏ, cây, ngói, và sỏi, cũng như bốn đại và năm uẩn, tất cả đều là tâm 
không thể phân ly, đều là tướng của thực tướng. Toàn thê thế giới mười 
phương, tánh phật của chân như, đều là sự vật ở trong duyên. 

Làm sao có thê có cỏ, cây, và vân vân ở trong tánh phật của chân như? 
Làm sao cỏ, cây, và vân vân không thể là tánh phật? Tất cả mọi vật không 
tạo tác cũng không phải không tạo tác, mà chỉ là thực tướng. Thực tướng là 
thực tướng như thực. 

Chân như là thân và tâm ngay bây giờ. Hãy phát nguyện với thân và 
tâm. Đừng tránh bước đi trên nước và bước đi trên đá. Lây một lá cỏ và tạo 
thân vàng mười sáu thước, hay lấy một hạt bụi xây một tháp miếu cho một 
phật xưa, là phát tâm bồ-đề. Ấy là thấy phật và nghe phật. Ấy là thấy pháp 
và nghe pháp. Ây là trở thành phật và tu phật. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Các ưu-bà-tắc, các ưu-bà-di, những người 
nam tôt, những người nữ tôt cúng dường vợ chông và con cái của họ cho 
tam bảo. Họ tự cúng dường họ cho tam bảo. Tât cả những tỳ-kheo thọ nhận 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 607 


những cúng dường thành tín như thế. Làm sao các ông, những tỳ-kheo, 
không thê tinh tân tu tập?” 


Hãy biết rằng [cư sĩ] cũng dường thức ăn và đồ uống, quần áo, giường 
chiếu, thuốc men, mũ tỳ-kheo, ruộng, rừng cho tam bảo không khác hơn 
cúng dường da, thịt, xương, và tủy của chính họ, vợ hay chồng họ, hay con 
họ. Bằng cách làm như vậy, họ đã ở trong biển lớn công đức của tam bảo. 
Họ ở trong một cộng đồng. Vì họ ở trong một cộng đồng, họ ở với tam bảo. 
Đức hạnh của tam bảo hiện thành da, thịt, xương, và tủy của vợ hay chồng 
và con của họ. Đây là tỉnh tấn công phu đạo. 

Ngay bây giờ, hãy lấy tánh và tướng của Thế Tôn và hãy năm da, thịt, 
xương, và tủy của phật đạo. Đây là thành tín cúng dường phát tâm nguyện. 
Làm sao tỳ-kheo có thê thọ nhận sự cúng dường như thế mà không tinh tấn 
tu hành từ đầu đến cuối? 

Như thế, khi một vi trần phát tâm nguyện, một tâm theo và phát tâm 
nguyện. Khi một tâm theo và phát tâm nguyện, một cái không theo và phát 
tâm nguyện. Khi ông, hoặc có học hoặc không học, phát tâm nguyện, ông 
có được hạt giống của một tánh phật. 

Khi ông chuyền bốn đại và năm uẫn và tu tập chân thành, ông đạt đạo. 
Khi ông chuyển cỏ, cây, ngói và tường, và tu tập chân thành, ông đạt đạo. 
Nó như vậy bởi vì bốn đại và năm uấn, cũng như cỏ, cây, ngói, và tường, 
cùng tu tập với ông. Chúng có cùng bản tánh, cùng tâm và mạng sống, cùng 
thân và căn cơ như ông. 

Như vậy, nhiều người trong những người từ hội của các phật tổ đến 
công phu theo cách nhặt cỏ và có trái tim của cây. Đây là cách làm sao phát 
tâm bồ-đẻ. 


Hoăng Nhẫn, người về sau trở thành Tổ sư thứ năm, một thời đã là một 
hành giả trồng tùng. Lâm Tế tu thực hành trồng tùng và bách trên núi 
Hoàng Bá. Ông Già họ Lưu trồng tùng trên Đông Sơn. Những hành giả này 
năm lây tính thanh tịnh của tùng và bách và móc lấy tròng mắt của các phật 
tổ. Đây là hiện thành sức chơi và mở tròng mắt sống. Xây chùa và tạo 
tượng phật là chơi với tròng mắt, nêm mùi vị tâm nguyện và để tâm nguyện 
phát khởi. 

Không đạt được tròng mắt xây tháp miếu và vân vân, các phật tổ sẽ 
không đạt đạo. Chỉ sau khi đạt được tròng mất tạo tượng phật làm ông trở 

thành phật và trở thành tổ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 608 


Nói, “Xây tháp miễu và vân vân, mà nó sẽ biến thành bụi, không phải 
chân công đức. Mặt khác, tu luyện bất sinh là một pháp tu kiên cố, nó 
không thê bị bụi ô nhiễm,” không phải là lời của Phật. Nếu ông nói rằng 
tháp miễu sẽ biến thành bụi, thì cái gì bất sinh cũng sẽ biến thành bụi. Cái 
gì là chỗ của bụi này? Ông gọi nó dược tạo thành một cách có mục đích hay 
không? 


Một kinh [Kinh Hoa Nghiêm] nói: 


Lần đầu phát nguyện trong sinh tử, 
bồ-tát toàn tâm cầu giác ngộ 

kiên định không lay chuyền. 

Công đức của nhất tâm này 

thâm sâu và vô lượng 

dù cho vô số kiếp 

Như Lai không thể giải thích đầy đủ. 


Hãy biết rõ rằng nắm lấy sinh tử để phát tâm nguyện là foàn tâm cầu 
ngô. Chủ ý duy nhất này nên giống như một lá cỏ và một cây; chúng là một 
sinh và một tử. 

Công dức của chủ tâm duy nhất này thâm sâu vô biên, bao la vô biên. 
Dù cho Như Lai cố gắng lãnh hội nó dùng vô số kiếp làm lời, cũng không 
thể hoàn toàn cùng tận. Nó bắt tận y như cái đáy vẫn còn trong khi biển lớn 
khô cạn, hay trái tim vẫn còn sau khi người đã chết. 

Y như chủ tâm duy nhất thâm sâu và vô biên, một lá cỏ, một cái cây, 
một hòn đá, hay một viên ngói cũng thâm sâu và vô biên. Nếu một lá cỏ 
hay một hòn đá là bảy hay tám thước, chủ tâm duy nhất là bảy hay tám 
thước. Phát tâm nguyện cũng là bảy hay tám thước. 

Như thế, đi sâu vào núi và quán phật đạo thì dễ. Xây tháp miếu và tạo 
tượng phật thì rất khó. Cả hai loại loại tu tập này đòi hỏi công phu không 
chênh mảng. Nhưng tu tập nắm lấy tâm [quán] và tu tập do tâm năm lấy 
[xây tháp miếu và vân vân] là tách rời nhau. Bằng cách này, phát tâm bồ-đề 
tích lũy, hiện thành phật tổ. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), huyện Cái Điển 
(Yoshida) vào ngày mười bốn, tháng hai, năm thứ hai, niên hiệu Khoan 
Nguyên (Kangen) [1244].“” 


#2 Anh dịch: Steven Allen và người chủ biên 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 609 


70. PHÁT TÂM BÓ-ĐÈ 
(Hotsu bodai shin: Phát bô-đề tâm) 


32.66 


 ó ba loại tâm: Một là cha, gọi là “tâm suy nghĩ,” “tâm phân biệt” (lự tri 
tâm). Một nữa là Jz/đaya [trái tim], được dịch là “tâm cỏ cây” (thảo mộc 
tâm). Cái cuối cùng là wz/đd;a [cốt yêu, tỉnh yếu], được dịch là “tâm chứa 
nhóm tỉnh yếu” (tích tụ tỉnh yêu tâm). 


Trong ba loại tâm này, tâm phân biệt được dùng đề phát tâm bồ-đề 
(bodhichitta). 8od¡ (bồ-đề) là tiếng Phạn (Sanskrit), dịch sang chữ Hán là 
đạo (con đường hay sự giác ngộ). Chi/a cũng là tiếng Phạn, trong trường 
hợp này có nghĩa là “tâm phân biệt.” Không có tâm phân biệt không thể 
phát tâm bồ-đề. Không phải là tâm phân biệt là tâm bồ-đề, nhưng tâm bô-đề 
được phát khởi bằng tâm phân biệt. 

Phát tâm bồ-đề là lập nguyện độ chúng sinh [đến bờ giác] trước khi ông 
tự độ mình, và hiện thành lời nguyện. Ngay cả một người khiêm tốn phát 
tâm nguyện này cũng đã là đạo sư cho tất cả chúng sinh. 

Tâm nguyện này vốn không hiện hữu cũng không đột nhiên xuất hiện. 
Nó không phải một cũng không phải nhiều. Nó không tự phát cũng không 
dần dần hình thành. Tâm nguyện này không ở trong ông, cũng không phải 
ông ở trong nó. 

Tâm nguyện này không thắm nhập thê giới hiện tượng này. Nó không 
trước cũng không sau. Nó không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu. Nó không phải tự tánh cũng không phải tha tánh. Nó không là tánh 
chung cũng không phải tánh không nhân. 

Song, ứng đáp với duyên [giữa thầy và đệ tử], khởi phát tâm bồ-đề. Nó 
không phải do các phật hay bồ-tát ban cho, và không phải do ông tạo ra. 
Tâm nguyện này ứng đáp với duyên, như thế nó không phải tự phát. 

Tâm bồ-đề được đa số những người sống ở châu Nam Diêm-phù-đề phát 
khởi. Nó cũng được những người ở trong tám cơ duyên khó [đạt giác ngộ] 
phát khởi, nhưng không phải đa số. 

Sau khi phát tâm bồ-đề, các bồ-tát tu hành nhiều kiếp, một trăm đại kiếp. 
Họ tu hành vô số kiếp, trở thành phật, tỉnh giác, và làm lợi ích chúng sinh 
qua quyết tâm bồ-tát này. Hay, họ tu hành vô sô kiếp vì lợi ích chúng sinh, 
hoan hỉ quyết tâm bồ-tát của họ trợ giúp chúng sinh đi qua bên kia trước 
khi chính họ đi qua bên kia và trở thành phật. 


Nghĩa của phát tâm bồ-đề là công phu không ngừng - nơi thân, ngữ, và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 610 


ý — trợ giúp tất cả chúng sinh phát tâm bồ-đề. Điều này đưa họ vào phật 
đạo. Chỉ cung cấp lạc thú thê gian cho chúng sinh thì không lợi ích cho họ. 

Phát tâm nguyện như thế, và tu ngộ nó, đi qua xa bên kia biên giới của 
tu và ngộ, mê và ngộ. Đó không phải là điều các thanh văn và bích-chi phật 
có thê đến được. 


Bồ-tát Ca-diếp [Đại Ca-diếp] tán đương Phật Thích-ca-mâu-ni bằng bài 
kệ: 


Dù không thể phân biệt 
sơ tâm, tôi hậu tâm 

Sơ tâm thì khó hơn. 
Con lễ bái sơ tâm 

để người tỉnh giác trước. 
Là thầy của nhân, thiên 
sơ tâm vượt hơn hắn 
tâm thanh văn, độc giác. 
Tâm nguyện như thê là 
siêu việt trong ba cõi, 
nên gọi là vô thượng. 


Phát tâm nguyện có nghĩa là có ý định tỉnh giác người khác trước khi 
tỉnh giác mình. Đây gọi là sơ tâm bồ-đề. Sau khi phát tâm nguyện này, ông 
ðặp và cúng dường đề thấy. các phật. Ông thấy phật, nghe pháp, và phát tâm 
bồ-đề. Ấy giống như trên đầu tuyết thêm sương giá. 

Tâm tối hậu có nghĩa là đạt ngộ giác, quả phật. Nếu ông so sánh giác 
ngộ vô thượng, viên mãn với sơ tâm bồ-đề, ấy giống như so sánh ngọn lửa 
cháy bừng thiêu hủy thế gian với ánh lập lòe của đom đóm. Song, nêu ông 
phát chủ tâm tỉnh giác người khác trước, hai tâm này không thể phân biệt 
được. 


[Kinh Pháp Hoa nói:] “Tôi [Như Lai] luôn luôn giữ trong tâm làm thế 
nào giúp chúng sinh vào đạo vô thượng là liền được các thân.” 

Đây đúng là hoạt cơ lâu dài của Như Lai trong tâm nguyện, sự tu hành, 
và quả chứng ngộ của ngài. 


Làm lợi ích chúng sinh là trợ giúp họ phát tâm tỉnh giác các chúng sinh 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 611 


khác trước khi tỉnh giác chính mình. Đừng nghĩ mình thành phật bằng cách 
trợ giúp người phát tâm tỉnh giác người khác, như thế họ có thể thành phật, 
đạt đạo. 

Tâm nguyện này không phải ta, không phải người, không từ nơi nào 
khác đến. Tuy nhiên, sau khi phát tâm này, khi năm trái đất to lớn, tất cả nó 
biến thành vàng; khi khuấy biển lớn, nó lập tức biến thành cam lồ. Sau khi 
phát tâm này, nêu ông cầm bùn, đá, hay sỏi, chúng cũng nắm lấy tâm bồ- 
đề; nếu ông tu tóe nước, bọt nước, hay lửa ngọn, chúng thâm mật sinh ra 
tâm bồ-đề. Như thế, sự cúng dường đất, lâu đài, chồng hay vợ, con, đàn 
ông, đàn bà, bảy thứ báu, đầu, mắt, tủy, não, thân, thịt, tay chân, được gôm 
lại với phát tâm bồ-đề, hoạt cơ của tâm nguyện bồ- đề. 

Mặc dù tâm phân biệt (chitta) không phải gần cũng không phải xa, 
không phải ta cũng không phải người khác, nêu ông không ngừng tâm 
nguyện độ người khác trước tiên với tâm này, đây là phát tâm bô-đề. Như 
thể, cúng dường có, cây, ngói, sỏi, vàng, bạc, và những thứ quí hiếm mà 
chúng sinh chấp giữ như là sở hữu của riêng họ, vì tâm nguyện bồ-đề — đây 
không phải cũng là phát tâm bồ-đề sao? 

Không phải không có nguyên nhân mà tâm và tất cả sự vật, ta và người, 
đến cùng với nhau; vì thế, vào sát-na ông phát tâm bồ- đề, vạn vật trở thành 
duyên làm gia tăng tâm nguyện này. Ở mỗi sát- -na, tất cả tâm nguyện vì 
giác ngộ và sự đạt đạo sinh và diệt. Nếu chúng không sinh và diệt từng sát- 
na, nghiệp bất thiện của những sát-na đã qua không biến mất. Nếu nghiệp 
bất thiện của những sát-na quá khứ không đi mất, nghiệp thiện trong những 
sát-na vị lai không thị hiện trong sát-na này. 

Chỉ Như Lai là có thể biết sự chia độ của sát-na này. “Tâm của sát-na 
này thị hiện một lời. Lời của sát-na này thuyết giảng một chữ” [như trong 
Luận 4-/1-đqf-ma Đại-fi-bà-sa nói]. 

Điều này chỉ Như Lai làm được, các thánh hiền khác không làm được. 

Có sáu mươi lăm sát-na khi một lực sĩ búng ngón tay và năm uấn sinh 
và diệt. Người phàm không ý thức điều này. 

Người phàm biết sát-na nhiều không thể đếm được như cát sông Hằng. 
Nhưng họ không ý thức rằng có sáu tỉ bốn trăm triệu chín mươi chín ngàn 
chín trăm tám chục sát-na trong mỗi ngày đêm khi năm uấn sinh và diệt. 
Bởi vì họ không ý thức điều này, họ không phát tâm bồ-đề. Những người 
không biết và không tin phật pháp thì không tin sinh sử trong từng sát-na. 
Mặt khác, những người sáng tỏ chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm 


Si Luận A-tì-đạt-ma Đại-tì-bà-sqa (Ph.: Abhidharma Mahavibhasha Shastra). Một biên tập 


các luận có trước Đại Thừa của cổ Ấn Độ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 612 


của đức Như Lai, tin lý sinh tử từng sát-na này. 

Bây giờ ông gặp lời dạy của Như Lai và có vẻ sáng tỏ các việc, nhưng 
ông chỉ có thể biết được sát-na là không thể đếm được như cát sông Hằng 
và có thể tin rằng thời gian diễn ra theo cách này. Ông không thể hiểu toàn 
bộ giáo lý của đức Thê Tôn, chỉ vì ông không thể hiểu sự chia độ của sát- 
na. Những người tham học trong các ông không nên kiêu hãnh về mình. 
Các ông không thê biết cái gì cực nhỏ hay cực lớn. 

Nếu chúng sinh nương vào đạo lực của Như Lai, họ thấy một tỉ thế ĐIỚI. 
Từ cái hữu hiện tại ông tiến đến cái hữu ở giữa, và từ cái hữu ở giữa ông 
tiến đến cái hữu vị lai, trải qua từng sát-na. Bằng cách này, không phải chủ 
ý của ông, ông đi qua sinh tử do nghiệp lẻo lái, không ngừng dù chỉ một 
sát-na. 

Với thân và tâm vãng lai trong sinh tử, ông nên phát tâm bồ-đề độ người 
khác trước. Dù cho ông giữ lại thân tâm mình không theo cách phát tâm bồ- 
đề trong dòng sinh, già, bệnh, và chết, kết cuộc ông không thể giữ chúng 
như là sở hữu của riêng ông. 


Cuộc sống của chúng sinh thay đổi nhanh chóng qua sinh tử không 
ngừng. 

Trong sinh thời của đức Thế Tôn, một tỳ-kheo viếng ngài, lễ bái tận đất, 
sờ chân ngài, nhìn ngài, và nói, “Cuộc sống của chúng sinh thay đổi nhanh 
như thế nào qua sinh tử?” 

Phật nói, “Tôi có thê giải thích, nhưng ông sẽ không hiểu.” 

Tỳ-kheo nói, “Ngài có ví dụ tương tự nào cho con thấy chăng?” 

Phật nói, “Hãy để tôi giải thích cho ông. Nó giống như những người bắn 
cung giỏi lấy cung và tên của họ rồi cùng đứng đâu lưng nhau. Khi họ bắt 
đầu bắn, một người chạy nhanh đến nói, “Tất cả hãy băn một lượt. Tôi sẽ 
chụp tất cả các tên, không để một mũi nào rơi xuống đất." Ông nghĩ người 
ấy thế nào? Anh ta không nhanh ư?” 

Tỳ-kheo nói, “Dạ, thưa Thế Tôn, người ấy rất nhanh.” 

Phật nói, “Người này không nhanh bằng con ma chạy trên mặt đất. Con 
ma này không nhanh như con ma bay. Con ma bay không nhanh như Bốn 
Thiên Vương. Các thiên vương này không nhanh như mặt trời và mặt trăng. 
Mặt trời và mặt trăng không nhanh như các thần kéo xe của mặt trời và mặt 
trăng. Các thần này bay quanh rất nhanh. Tuy nhiên, sự thay đổi của đời 
sống qua sinh tử nhanh hơn các thần này. Nó tuôn chảy từng sát-na không 
ngừng.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 613 


Cuộc sống của chúng ta thay đổi như thế nào trong từng sát-na, chảy qua 
sinh tử, cũng giống như vậy. Các ông những người tu hành không nên quên 
nó dù chỉ trong một niệm. Nếu các ông khởi nghĩ độ những người khác qua 
trước, trong khi trong sự thay đổi nhanh chóng qua sinh tử này, một thọ 
mạng lâu dài tức thời hiện thành. 

Tất cả các phật mười phương trong qúa khứ, hiện tại, và vị lai, gồm cả 
Bảy Phật, các đức Thế Tôn; hăm tám tổ của Ấn Độ; sáu tổ đầu tiên của 
Trung Hoa; cũng như các tổ khác truyền chánh pháp nhãn tạng, niết bàn 
diệu tâm của Phật, tất cả đã hộ trì tâm bồ-đề. Những người không phát tâm 
bồ-đề không phải là những tổ sư. 


Câu hỏi thứ một trăm hai mươi trong Thiền Uyển Thanh Qui nói, “Ông 
đã nhận ra tâm nguyện bô-đê chưa?” 


Hãy biết rằng học đạo của các phật tổ nhất định trước tiên là nhận ra tâm 
bồ-đề. Đây là tục lệ đối với các phật tô. 

Nhận ra tâm nguyện có nghĩa là trở nên rõ ràng về nó. Đó không phải là 
đại ngộ. Dù cho ông đột nhiên ngộ mười địa [của bỗ-tát], ông vẫn là bồ-tát. 
Hăm tám tổ sư của Ấn Độ, sáu tô sư đầu tiên của Trung Hoa, và tất cả các 
đại tổ sư khác thực sự là những bồ-tát, và không phải là phật, thanh văn, 
hay bích-chi phật. 

Những người học đạo ngày nay là những bồ-tát và không phải là thanh 
văn. Không một ai trong bọn họ đã sáng tỏ được nó. Họ tự gọi mình là tăng 
nhân hay người mặc y một cách vô căn cứ và không biết họ là ai. Thương 
thay tổ đạo xưa đã suy đôi! 

Tuy nhiên, dù ông là cư sĩ, xuất gia, thần, hay người, dù ông đang đau 
khổ hay hạnh phúc, ông nên nhanh chóng phát tâm nguyện độ người khác 
trước khi độ chính mình. Mặc dù cõi của chúng sinh không bị ràng buộc 
hay chăng phải không bị ràng buộc, ông nên phát tâm độ người khác trước 
khi độ chính mình. Đây là tâm nguyện bô-đè. 

Trước khi xuống châu Diêm-phù- đề, một bồ-tát là một ứng viên làm 
phật ban cho bài pháp cuối cùng ở Trời Đâu-suất và nói, “Tâm nguyện bồ- 
đề là cửa chứng ngộ pháp: nó không cắt dứt lìa tam bảo.” 

Như thế, chúng ta biết rõ rằng không đứt lìa tam bảo là sức mạnh của 
tâm nguyện bồ-đề. Sau khi phát tâm bồ-đề, hãy giữ gìn nó chặt chẽ không 
lơi lỏng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 614 
Phật nói: 


Một vật các bồ-tát giữ gìn là gì? Ấy là tâm nguyện bồ-đề. Các bồ-tát, các đại 
sĩ, luôn luôn công phu giữ gìn tâm nguyện bô-đề này như người thế gian giữ 
gìn đứa con duy nhất của họ. Giống như người chột mắt bảo vệ con mắt lành, 
hay người đi trong nơi hoang dã mệnh mông giữ gìn người hướng đạo của họ. 
Các bô-tát giữ gìn tâm nguyện bồ-đề theo cách này. 

Bởi vì các bồ-tát giữ gìn tâm nguyện bồ-đề, họ đạt giác ngộ vô thượng, viên 
mãn. Bởi vì các bồ-tát đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn, họ hiện thân thường, 
lạc, tự tại, và tịnh. Đây là đại bát niết-bàn vô thượng. Như thế, các bồ-tát giữ 
gìn một vật này. 


Lời Phật nói về giữ gìn tâm nguyện bồ-đề là như thế. Lý do giữ gìn nó 
không lơi lỏng, như thường được biết, là có ba thứ có thể sinh ra nhưng khó 
chín muồi, Đó là trứng cá, trái cây tật lê, tâm nguyện của bồ-tát. Vì có 
nhiều người chuyên hướng và đánh mắt tâm nguyện của họ, ông nên luôn 
luôn cân thận không. để mắt tâm nguyện của mình. Vì lý do này, ông giữ 
gìn tâm nguyện bồ-đề của ông. 

Thường lý do các bồ-tát bắt đầu mất nguyện tâm bồ-đề của họ là họ 
chưa gặp được chân sư. Nếu họ không gặp được chân sư, họ không lắng 
nghe chánh pháp. Nếu họ không lắng nghe chánh pháp, họ phủ nhận nhân 
quả, giải thoát, tam bảo, và tất cả sự vật hiện tại và vị lai. Rồi một cách lãng 
phí, họ bị trói buộc vào năm dục của giây phút hiện tại và mất khả năng 
giác ngộ trong vị lai. 

Để làm phân tán một bồ-tát đang tu tập, ma Ba-tuần hay một ma nào đó 
giống như nó tự cải trang mình như là Phật hay cha, thầy, thân nhân, hay 
thần, đến gần vị bồ-tát Ấy, dựng lên câu nói như: “Phật đạo thì dài, xa xôi, 
và đau đớn, là cái đáng lo nhất. Cách tốt nhất là tự tại với sinh tử trước tiên, 
rồi hãy độ chúng sinh.” Nghe những lời này, hành giả chuyển hướng từ bỏ 
tâm nguyện bồ-đề và hạnh bô-tát của họ. 

Hãy biết rằng những lời như thế là lời của ma. Các bôồ-tát nên ý thức 
điều này và không theo những lời như thể. Đừng bao giờ từ bỏ hạnh nguyện 
độ chúng sinh khác trước. Hãy biết rằng: bất cứ lời gì trái với thệ nguyện 
này là lời của ma, ngoại đạo, bạn không tốt. Đừng chú ý đến những lời như 
thê. 


[Luận Đại Trí Độ của Long Thọ nói:] 


Có bôn loại ma: ma mê hoặc, ma năm uân, ma chêt, và ma thiên tử. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 615 


“Ma mê hoặc” gồm những ma của một trăm lẻ tám mê hoặc. Có thể phân 
chúng thành tám vạn bốn ngàn loại mê hoặc. 

“Ma năm uân” là các nhân và duyên của mê hoặc tương tác với nhau. 
Chúng đến từ bốn đại, cũng như từ những vật gồm bốn đại nơi thân và nhãn 
căn. Chúng được gọi là “sắc uấn.” 

Sự nhận thức tất cả các vật, gồm một trăm lẻ tám mê hoặc, được gọi là “thọ 
uân.” 

Vô số những tình cảm lớn và nhỏ tương tác, gồm cảm giác chiếm hữu, được 
gọi là “tưởng uân.” 

Các hoạt động của tâm thích hợp và không thích hợp phát khởi tham và sân, 
đặt căn bản trên tâm thích và không thích, được gọi là “hành uấn.” 

Sáu căn và sáu trần tương tác với nhau và tạo ra sáu thức. Sáu thức này 
tương tác với nhau và tạo nên tâm vô lượng, vô biên. Đây gọi là “thức uân.” 

“Ma chết” (tử ma) có nghĩa là, bởi vì tính vô thường của tất cả mọi sự vật, 
thọ mạng của năm uân, cũng như ba thứ — thức, hơi âm, và mạng sống đã kéo 
dài lâu như thế — bị diệt. Đây là lý do tại sao gọi chúng là “ma chết.” 

“Ma thiên tử” là chúa tế của cõi dục. Vì ma này bị trói buộc sâu vào các lạc 
thú thế gian và sự yêu thích các vật sở hữu, ma ấy khởi lên những tà kiến và 
ghen ty sự tu đạo niết-bàn của tất cả thánh hiền. Đây gọi là “ma thiên tử.” 

Mara (ma vương) là một từ tiếng Phạn. Ở trung Hoa nó được dịch là “Kẻ 
Lấy Mạng Sống.” Mặc dù các ma chết có thể lấy mạng sống của người ta, các 
ma khác cũng thê lẫy mạng sống, cũng như tuệ mạng. Đây là lý do tại sao 
chúng được gọi là “Kẻ Sát Nhân.” 

Hỏi: Các ma của năm uẫn gồm có ba loại ma. Tại sao chúng được chia 
thành bốn loại ma?” 

Đáp: Thực ra chúng chỉ là một loại ma. Nhưng để chỉ ra các tướng khác 
nhau [của chúng], chúng được giải thích như là bốn loại. 


Đây là những giải thích của Tổ sư Long Thọ. Các ông những người tu 


hành nên biết và tinh tấn tham học. Đừng bị ma dụ hoặc và mât giữ gìn, 
chuyên hướng từ bỏ tâm nguyện bô-đê. Đây gọi là giữ gìn tâm nguyện bô- 
đê. 


424 


Đã trình với hội chúng chùa Cái Phong (Yoshimine), huyện Cái Điển 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào ngày mười bồn, tháng hai, năm thứ 
hai, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1244].“? 


Anh dịch: Peter Lewitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 616 


71. TOÀN THÂN NHƯ LAI 
(Nyorai zenshin: Như lai toàn thân) 


Một thời, trên núi Linh Thứu ở thành Vương Xá (Rajagraha),“” Phật 
Thích-ca-mâu-mi nói với Bôồ-tát Ma-ha-tát Dược Vương: 


Này Dược Vương, bất cứ nơi nào một kinh được thuyết giảng, đọc, tụng, sao 
chép, hay cất giữ, một tháp miếu bảy báu, cao, rộng, và trang nghiêm được 
dựng lên, nhưng không thờ cúng xá lợi Phật trong đó. Lý do là tháp ấy hiện 
toàn thân của Như Lai. Hãy cúng dường tất cả các loại hoa, hương, ngọc, lọng, 
phướn, nhạc, và tụng kệ kính trọng, tôn nghiêm, và ngưỡng mộ tháp miêu. Khi 
người ta thấy tháp miếu này, lễ bái, và cúng dường nó, họ biết răng họ ở gần 
với giác ngộ vô thượng, viên mãn hơn. 


Theo cách này, một kinh được thuyết giảng, đọc, tụng, và sao chép. 
Kinh là thực tướng. Dựng một tháp miễu bảy báu là dựng thực tướng. 
Chiều cao và chiều rộng của tháp miễu là cách chia độ của thực tướng. Môi 
tháp miễu hiện toàn thân của Như Lai cô nghĩa là cái tháp là toàn thân của 
Như Lai. 

Như thế, thuyết giảng, đọc, tụng, sao chép, và vân vân, là toàn thân của 
Như Lai. Hãy cúng dường tất cả các loại hoa, hương, ngọc, lọng, phướn, 
nhạc, và tụng những bài kệ kính trọng, tôn nghiêm, và ngưỡng mộ tháp 
miễu. Hay, hãy cúng dường hoa trời, hương trời, lọng trời, và vân vân. Đây 
tất cả là tướng của thực tướng. Hay, hãy cúng dường hoa tuyệt vời, hương 
tuyệt vời, áo danh tiếng, y phục danh tiếng của cõi người. Đây tất cả là 
tướng của thực tướng. 

Một tháp miễu được dựng lên, nhưng không thờ xá-lợi của Phật trong 
đó: do đây chúng ta biết rằng kinh là xá-lợi của Như Lai, toàn thân của Như 
Lai. 

Không có công đức nào vĩ đại hơn thấy và nghe những lời vàng do Như 
Lai nói ra. Hãy vội vàng tích lũy công phu và đức hạnh. Khi ông thấy người 
ta lễ bái và cũng dường tháp miều, "hãy biết rằng họ đang ở gân giác ngộ vô 
thượng, viên mãn hơn. Khi ông thấy tháp ấy, hãy chân thành lễ bái và cúng 
dường nó. Như thế, tất cả đến gần giác ngộ vô thượng, viên mãn hơn. Gần 
hơn là không đến gần hay đi gần. Giác ngộ vô thượng, viên mãn là tất cả ở 
gân hơn. 

*% Thành Vương Xá (Ph.: Rãjagraha), nghĩa đen, thành phố vua ở. Thủ đô của vương quốc 
cổ đại Ma-kiệt-đà (Magadha) của Ấn Độ. Nhiều hoạt động giảng dạy của Phật Thích-ca- 
mâu-ni xảy ra quanh thành phố này. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 617 


Ngay bây giờ, khi ông thấy những người thọ nhận, tụng, giảng rõ, và sao 
chép kinh, ông đang thấy tháp này. Hãy hoan hỉ là tất cả đang ở gần giác 
ngộ vô thượng, viên mãn. 

Như vậy, kinh là toàn thân của Như Lai. LỄ bái kinh là lễ bái toàn thân 
của Như Lai. Tương kiến kinh là tương tương kiến toàn thân của Như Lai. 

Kinh là xá lợi của Như Lai. Như vậy, xá lợi của Như Lai là kinh. Dù cho 
ông biết rằng kinh là xá lợi của Như Lai, nếu ông không biết xá-lợi của 
Như Lai là kinh, thì không phải là phật đạo. 

Thực tướng của tất cả các pháp [sự vật] ngay bây giờ là kinh. Các cõi 
người và các cõi trời, đại dương, hư không, đất này, và các đất kia là thực 
tướng của tất cả các pháp, kinh, và xá lợi. Hãy giữ, tụng, giảng rõ, và sao 
chép xá-lợi và khai ngộ. Đây là theo kinh. 

Có xá lợi của các phật xưa, các phật hiện tại, các bích-chi phật, các 
chuyền luân vương, và các sư tử [vua pháp], và có xá lợi của các phật gỗ, 
các phật vẽ. Cũng có xá lợi của người. Ngày nay, trong các phật tổ ở Trung 
Hoa, có những người thị hiện xá lợi trong khi còn sông, có nhiều người thị 
hiện xá lợi sau khi hỏa táng. Những xá lợi như thể tất cả là kinh. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói với đại chúng, “Tôi đã tu đạo bồ-tát trong đời 
quá khứ của tôi. Đời sống lâu dài tôi đã đạt được bằng cách này chưa tận. 
Thọ mạng của tôi sẽ được gấp đôi trong đời vị lai.” 

Xá lợi tám mươi bốn đấu?” không khác hơn đời sống lâu dài của Như 
Lai. Thọ mạng của một người tu đạo bồ-tát là bao nhiêu trong đời quá khứ 
ở bên kia biên giới của tỉ thế giới ấy? Đây là toàn thân của Như Lai, một 
kinh. 

Bồ-tát Trí Tích (Prajna Kuta) nói [trong Kinh Pháp Hoa], “Tôi thấy Phật 
Thích-ca-mâu-ni đã dẫn thân tu tập khó khăn và gian khổ qua vô số kiếp, 
chồng chất công phu, tích lũy đức hạnh, và không ngừng theo đuổi đạo bô- 
tát. Khi tôi quán sát tỉ thế giới ấy, không có ngay cả một hạt anh túc nào 
không phải là chỗ vị bồ-tát này thí bỏ mạng mình vì những chúng sinh 
khác. Như thế, bồ-tát ấy đã đạt đạo giác ngộ.” 

Do đây tôi biết rằng tỉ thế giới ấy là một mảnh bi tâm của ngài, một 
miếng nhỏ cõi vô biên của ngài, là toàn thân của Như Lai. Nó ở bên kia dù 
ngài có thí bỏ mạng sống của mình hay không. 


*% Đấu (H.: dou, Nh.: to): đơn v ¡ đo lường Trung Hoa, tương đương 25 giạ. Xem thêm chú 


thích 314 trang 417. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 618 


Xá lợi không trước cũng không sau Phật, cũng không đứng kề vai với 
Phật. Dẫn thân tu tập khó khăn và mãnh liệt qua vô sỐ kiếp là thai tạng và 
những hoạt động bụng dưới [đan điền?] của Phật, da, thịt, xương, và tủy 
của Phật. Đây là nói về không ngừng. Ngài đã nỗ lực hơn nữa sau khi đạt 
giác ngộ. Ngài đi xa hơn và xa hơn nữa, ban sự chỉ đường cho tỉ thế giới ấy. 
Đây là hoạt động của toàn thân Như Lai. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), huyện Cái Điển 
(Yoshida), tỉnh Việt Tiên (Echizen), vào ngày mười lăm, tháng hai, năm thứ 
hai, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1244].“”” 


* Anh dịch: Daido Loori và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 619 


72. VUA TAM-MUỘOI 
(Sammai ö sammai: Tam-muội vương tam-muội) 


Trực tiếp siêu việt thế gian, thị hiện ngôi nhà trang nghiêm của các phật tổ 
— đây là ngồi trong tư thế thiền định. Nhảy qua đầu ngoại đạo và các ma, và 
trở thành chân nhân bên trong thất của các phật tô — đây là ngồi trong tư thế 
thiền định. Ngồi trong tư thế thiền định là siêu việt lời dạy sâu xa nhất và 
thâm mật nhất của các phật tổ. Như thế, các phật tổ tu đạo này không cần 
làm gì khác. 

Hãy biết rằng thế giới tu ngồi khác xa các thế giới khác. Hãy tự mình 
sáng tỏ việc này, rồi kích hoạt tâm nguyện, tu, ngộ, và niết-bàn của các phật 
tổ. Hãy tham học thế giới vào chính giây phút ngồi. Nó dọc hay ngang? 
Vào chính giây phút ngồi, thế nào là ngồi? Có phải nó là sự nhào lộn thanh 
nhã của môn múa rối hay là sự phóng nhanh của một con cá? Có phải nó là 
suy nghĩ "hay không-suy-nghĩ? Có phải nó là làm hay không làm? Có phải 
nó là ngôi trong ngôi? Có phải nó là ngôi trong thân-tâm? Có phải nó là 
ngồi buông xả ngôi trong ngôi, hay buông xả ngôi trong thân-tâm? Hãy 
thương lượng điều này theo mọi cách có thể. Hãy ngồi trong tư thế thiền 
định của thân. Hãy ngồi trong tư thế thiền định thoát lạc thân-tâm. 


Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật, nói, '“Tu Thiền là thoát lạc thân tâm. Nó chỉ 
có thê làm được băng cách toàn tâm ngôi; dâng hương, lễ bái, nệm Phật, 
sám hôi, và đọc kinh không phải là then chôt.” 


Như Tịnh chỉ là người trong bốn hay năm trăm năm đã móc con mắt của 
các phật tổ, và đã ngôi bên trong con mắt ấy. Ở Trung Hoa chỉ có một Vài 
người có thể đứng vai sánh vai với sư. Có lẽ có một vài người hiểu rằng 
ngôi là phật pháp và phật pháp là ngồi. Và có lễ có một vài người đã cá 
nhân kinh nghiệm rằng ngôi là phật pháp. Nhưng không có một ai khác cá 
nhân kinh nghiệm răng ngôi là ngôi, và như vậy không có ai khác chủ 
trương phật pháp là phật pháp. 

Như thế, có cái ngồi bằng tâm không giống VỚI Cái ngồi bằng thân. Có 
cái ngồi bằng thân không giông cái ngôi bằng tâm. Có cái ngồi buông xả 
thân-tâm không giống cái ngôi buông xả thân-tâm. Kinh nghiệm điều này là 
hòa hợp sự tu và hiêu của các phật tổ. Hãy hộ niệm nội kiến này. Hãy 
thương lượng ý thức này. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 620 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói với hội chúng, “Khi các ông ngồi trong tư thế 
thiền định, các ông nhận ra tam-muội nơi thân và tâm, và khởi lên oai đức 
người ta kính trọng. Như mặt trời chiếu sáng và làm tươi mới thế gian, cái 
ngồi này loại bỏ những ám chướng khỏi tâm và làm nhẹ thân, như vậy sự 
cạn kiệt bị đặt sang một bên. Ngộ trở thành tự nhiên như con rồng uốn 
mình yên nghỉ. Ngay cả một con ma cũng hoảng sợ hình ảnh của một người 
ngồi trong tư thế thiền định; nó còn hoảng sợ hơn biết bao đối với một 
người sống chứng ngộ cách ngồi bất động và thong dong ấy."”'“3 

Như đức Phật đã nói, một con ma giật mình sợ hãi với ngay cả tâm hình 
của một người ngồi trong tư thế thiền định và còn sợ hãi hơn nữa đối với 
một người sông thực ngôi cách đó. Như vậy chúng ta biết rằng công đức 
của Sự ngôi như thế là vô lượng. Chính sự ngồi bình thường hằng ngày này 
là niềm vui vô biên. 

Phật Thích-ca-mâu-ni tiếp tục nói với hội chúng: “Vì thế, các ông nên 
ngồi trong tư thê thiền định.” 

Rồi Như Lai, đức Thế Tôn, dạy các đệ tử của ngài ngồi như thế nào, và 
nói với họ: 


Một vài người ngoại đạo cố tu bằng cách đứng trên đầu các ngón chân, và còn 
những người khác cô tu bằng cách theo tư thê yoga móc các bàn chân của họ 
qua vai mình. Những người này phát triển tâm không thăng bằng quờ quạng 
trong biển lớn mê hoặc bởi vì các tư thế của họ là không tự nhiên. Tại sao tôi 
dạy đệ tử của tôi ngồi thăng đứng trong tư thế thiền định? Bởi vì tâm dễ điều 
khi thân thắng đứng. Nếu thân ngay ngăn, tâm không trì trệ, Thay vào đó, tâm 
thắng, chủ ý chân chánh, và niệm hiện diện. Nếu tâm lang thang hay thân 
nghiêng lệch, hãy tập hợp thân-tâm, và bắt đầu lại tư thế thăng đứng. Nếu các 
ông muôn thị hiện tam-muội và nhập vào nó, các ông nên tập hợp tất cả ý nghĩ 
phân tán và tâm lang thang trong tư thế ngồi. Hãy tu tập theo cách này, các ông 
sẽ thị hiện và thâm mật nhập vào vua các tam-muội."” 


Như thế, chúng ta biết rõ rằng ngồi trong tư thế thiền định tự nó là vua 
tam-muội. Chính nó nhập ngộ. Tât cả các tam-muội khác phục phụ vua 
tam-muội. 


Ngồi trong tư thế thiền định là thân ngay ngắn, tâm ngay ngắn, thân-tâm 
ngay ngăn, phật tổ ngay ngăn, tu-ngộ ngay ngắn, đỉnh đầu ngay ngắn, và 
huyết mạch ngay ngắn. 

*®8 Luận Đại Trí Độ, quyển 7. 


* Luận Đợi Trí Độ, quyển 7. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 621 


Khi ông ngồi trong tư thế thiền định, da, thịt, xương, và tủy của con 
người liền linh động trong vua tam-muội. Đức Thế Tôn luôn luôn ngôi 
trong tư thế thiền định này, và tất cả đệ tử của ngài đã đích truyền nó. Đức 
Thế Tôn dạy người và trời ngôi trong tư thế thiền định như thế nào. Đó là 
tâm ấn được Bảy Phật đích truyền. 

Phật Thích-ca-mâu-ni đã ngôi trong tư thế thiền định này dưới gốc cây 
bồ- đề trong năm mươi tiêu kiếp, sáu mươi đại kiếp, và vô số kiếp không thê 
xếp loại được. Có lẽ ngài đã ngồi ba tuần, hay có thê chỉ vài giờ. Trong bất 
cứ trường hợp nào, sự ngôi thiền của đức Phật cũng là sự chuyên. bánh xe 
diệu pháp; sự hướng dẫn cả đời ngài chứa trong đó. Không thiếu gì cả. 
Những quyên vàng quyên đỏ của kinh tất cả đều ở đây. Trong giây phút 
ngồi này, Sơ Tổ của Trung Hoa, từ Ấn Độ đến, đã ngồi thiền đối diện với 
vách tường trong tư thế thiền định chín năm tại chùa Thiếu Lâm, Thiếu 
Thất Phong ở Tung Sơn. Từ đó, đầu và tròng mắt tu tập của tổ thù thắng 
khắp Trung Hoa. Huyết mạch của Bồ-đề Đạt-ma chỉ là ngồi trong tư thế 
thiền định này. Trước khi tổ từ Ấn Độ đến, người ở Trung Hoa thực sự 
không biết ngồi trong tư thế thiền định. Nhưng sau khi tổ đến, họ biết. Như 
thế, trong một đời, vạn đời, từ đầu đến chân, không rời tự viện và không 
quan tâm đến các hoạt động khác, toàn tâm ngồi trong tư thế thiền định 
ngày đêm - đây là vua tam-muỘi. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine) vào ngày mười lăm, tháng 
hai, năm thứ hai, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1244J.“°° 


*° Anh dịch: Norman Fisher và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 622 


73. BA MƯƠI BẢY PHẨM BỎ-ĐÈ PHẢN PHÁP 
(Samjishichi hon bodai bumpö: 
Tam thập thầt phâm bô-đề phân pháp) 


Điểm nền táng. do các phật dựng lập là giáo lý, tu tập, và giác ngộ ba mươi 
bảy phẩm bồ- đề phần pháp. Leo lên và leo xuông những cách xêp loại của 
nó giống như sắn bìm thêm sắn bìm (tương tác động đích) của công án. Đây 
là gọi và hiện thành các phật, gọi và hiện thành các tổ. 


Đầu tiên, bốn chỗ niệm được gọi là bốn niệm xứ. Đó là: quán thân bất 
tịnh, quán thọ là khô, quán tâm vô thường, và quán pháp [sự vật] không có 
ngã thường còn và không tùy thuộc. 


“Quán thân bất tịnh” có nghĩa là cái túi da [thân] duy nhất quán thân là 
toàn thể thế giới mười phương. Bởi vì nó là thân thật, nó quán thân là bất 
tịnh, nhảy dọc theo con đường trọng yêu. Không nhảy không phải là quán, 
không có thân, không tu, không nói, không có quán. Hãy biết rằng quán 
hiện thành, nhảy dọc theo là hiện thành. 

“Quán” là hằng ngày đi, quét đất, lau chùi giường thiên. Ông quét đất 
với câu hỏi: “Tháng nào?” Ông quét đất và lau chùi giường, thiền với câu 
trả lời, “Tháng hai.” Như thế, ông làm như vậy với toàn thể trái đất rộng 
lớn. 

“Quán thân” là thân quán. Ấy là thân quán và không phải cái gì khác 
quán. Cái quán này tự nó kỳ đặc. Khi thân quán hiện thành, tâm quán 
không tìm kiếm và không hiện thành. Như vậy, thân quán là kim cương 
tam-muội, thủ-lăng-nghiêm tam-muội. Cả hai cái này là quán thân bất tịnh. 

Bây giờ, nghĩa của thấy sao mai lúc rạng đông được gọi là “quán thân 
bất tịnh.” Ấy không phải là phân biệt tịnh với bất tịnh. Đúng hơn, [điều 
không thể tránh là] có thân là bắt tịnh, thị hiện thân là bắt tịnh. 

Hãy tham học theo cách này: Khi ma trở thành phật, ông nắm lấy ma và 
biến ma Ấy. thành phật. Khi phật trở thành ma, ông nắm lấy phật, vẽ phật, và 
biến phật ấy thành phật. Khi người trở thành phật, ông năm lấy người, 
chuẩn bị cho người ây, và biến người ấy thành phật. Hãy tham học thấu 
triệt rằng Ở chỗ nắm lấy, đạo khai mở ngay nơi ông Ở. 

Đây giống như giặt áo. Nước bị cái áo làm bân và cái áo bị nước thắm 
ướt. Trong khi ông giặt bằng nước và một chút nước nữa, ông dùng nước. 
Đây là đang giặt áo. Nếu ông không thấy sạch ở lần giặt thứ nhất hay thứ 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 623 


hai, ông tiếp tục giặt. Sau khi nước đi, ông lấy một ít nước nữa. Ngay cả khi 
cái áo đã sạch, ông tiếp tục giặt. Ông dùng nước của quân loại thích hợp để 
giặt áo. Khi nước có đất làm bẩn, ông biết có cá. 

Ông giặt áo ấy cùng với áo của quần sinh. Công phu theo cách này, 
điểm nên tảng của giặt áo hiện thành. Như thế, ông hiểu tịnh. Nó có nghĩa 
là nhúng áo vào nước không nhất thiết là bản ý; làm nước dơ bằng áo 
không nhất thiết là bản ý. Tuy nhiên, giặt áo với nước đơ là bản ý của giặt 
áo. 

Hơn nữa, có cách giặt áo bằng lửa, không khí, đất, và hư không. Có cách 
giặt đất, lửa, nước, không khí, và hư không bằng đất, nước, lửa, không khí, 
và hư không. 

Nghĩa của quán thân bất tịnh cũng như vậy. Như thế, che thân, che quán, 
che bắt tịnh, không khác hơn cà-sa quấn quanh cái thân từ mẹ sinh ra. Nếu 
cà-sa không quân quanh cái thân từ mẹ sinh ra, các phật tổ sẽ không dùng 
nó. Làm sao cái hiểu này có thể bị giới hạn ở Thương-na-hoà-tu 
(Shanavasin: người có áo cư sĩ biến thành áo phật)? Hãy giữ lý này trong 
tâm và tham học tường tận. 


“Quán thọ là khổ” có nghĩa khổ là thọ. Thọ không phải là thọ của tự, 
tha, hữu, hay vô. Ấy. là thọ của thân sống, khổ [đắng] của thân sông. 

“Quán thọ là khổ” có nghĩa là thấy rằng thân sống biến từ dưa ngọt 
thành mướp đắng. Như thế, da, thịt, xương, và tủy đều đắng. Những người 
có tâm và những người không tâm cả hai đều đắng. Ngộ được điều này là 
một phần của tu-ngộ thần thông — thần thông nhảy ra khỏi đọt [đài hoa của 
dưa ngọt] và nhảy ra khỏi rê [của mướp đăng]. 

“Người ta nói rằng chúng sinh đang khổ. Hơn nữa, khổ là chúng sinh.” 
[Lời của Cảnh Thanh Đạo Phó].”' Chúng sinh không phải ta, không phải 
người. Câu nói này — ơn nữa, khổ là chúng sinh —- không thê lừa người 
khác. 

Mặc dù dưa ngọt ngọt tận đọt, và mướp đẳng đẳng tận rễ, đẳng [khô] 
không dễ lãnh hội được. Như vậy, hãy tự hỏi mình: thế nào là khổ? 


Về “quán tâm vô thường,” Huệ Năng, Cổ Phật Tào Khê, nói, “Vô 
thường không khác hơn tánh phật.” 


** cảnh Thanh Đạo Phó (H.: lingqing Daofu, Nh.: Kyöshö Döfu). 864-937, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Tuyết Phong Nghĩa Tồn, dòng Thanh Nguyên. Dạy ở chùa Cảnh 
Thanh, Việt châu (Triết Giang). Phong hiệu là Đại sư Thuận Đức (H.: Shunde, Nh.: 
Juntoku). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 624 


Như vậy, tất cả những loại vô thường được quần sinh hiểu là tánh phật. 

Vĩnh Gia, Đại sư Chân Giác, nói, “Tất cả các hành vô thường đều là 
không. Đó là giác ngộ đại viên mãn của Như Lai.””? 

Như thế, “quán tâm vô thường” không khác hơn giác ngộ đại viên mãn 
của Như Lai —- Như Lai của giác ngộ đại viên mãn. Dù cho tâm cố gắng 
không quán điều này, khi tâm thay đổi với tất cả sự vật, có quán. Đến giác 
ngộ vô thượng, viên mãn, hiện thành giác ngộ vô thượng, viên mãn, là vô 
thường, quán tâm. 

Tâm, không nhất thiết là thường, tự tại với bốn cách phân biệt căn bản 
và ở bên kia trăm sự phủ nhận [ly tứ cú, tuyệt bách phi]. Như vậy, tường, 
ngói, và sỏi, đá lớn và nhỏ, đều là tâm. Chúng là vô thường. Đây là quán. 


“Quán các pháp không có ngã thường hằng và không tùy thuộc” là 
“Người cao có pháp thân cao, người thấp có pháp thân thấp.” 

Vì ngã là những hoạt động hiện thành, nó không phải là ngã thường 
hằng và không tùy thuộc. Con chó không có tánh phật; con chó có tánh 
phật. Không chúng sinh nào có tánh phật; không tánh phật nào có chúng 
sinh. Không phật nào có chúng sinh, không phật nào có phật. Không tánh 
phật nào có tánh phật. Không chúng sinh nào có chúng sinh. 

Như thế, hãy tham “không chúng sinh nào có pháp” khi quán pháp 
không có ngã thường hằng và không tùy thuộc. Hãy biết rằng toàn thân 
nhảy ra khỏi sắn bìm [quấn quanh] của ngã. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Tất cả các phật và bồ-tát luôn luôn trụ trong 
tu hành và biên nó thành thánh thai.” 


Như thế, tất cả các phật và bỗồ-tát biến bốn niệm xứ thành thánh thai của 
các ngài. Hãy biết rằng ấy là thánh thai của các bồ-tát giác ngộ tương 
đương với thánh thai của các phật, và nó là thánh thai của các bồ-tát diệu 
ngộ. 

Các phật ở bên kia địa của các bồ-tát diệu ngộ cũng biến bốn xứ của các 
ngài thành thánh thai của mình. Các bồ-tát nhảy vọt qua bên kia các bồ-tát 
có sự giác ngộ tương đương với giác ngộ của các phật, các bồ-tát diệu ngộ, 
cũng biến bốn xứ của họ thành thánh thai của họ. Quả thực, da, thịt, xương, 
và tủy của tất cả các phật chỉ là bốn niệm xứ. 


*3* Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Huyền Giác viết: 
“Chư hành vô thường nhất thiết không 
Tức thị Như Lai đại viên giác.” ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 625 


Bốn. chánh đoạn cũng gọi là bốn chánh cần. Đó là: Không khởi hành 
động bât thiện chưa khởi, dừng lại hành động bât thiện đã khởi, khởi hành 
động thiện chưa khởi, và đê cho hành động thiện đã khởi tăng trưởng. 


Về “không khởi hành động bắt thiện chưa khởi,” không có định nghĩa rõ 
ràng về hành động bắt thiện. Nó được gọi như vậy chỉ vì phù hợp với các 
địa và giới. Song, “không khởi cái gì chưa khởi” được gọi là phật pháp đã 
được đích truyền. 

Theo thuyết của ngoại đạo, hành động bất thiện chưa khởi có gốc rễ 
trong ngã thường hằng mà chưa phát sinh. Tuy nhiên, trong phật pháp nó 
không phải như vậy. 

Bây giờ, hãy tự hỏi mình: hành động bất thiện nằm ở đâu trước khi nó 
phát sinh? Nếu ông nói rằng nó nằm trong vị lai [tách rời với ngã], ông vẫn 
còn là người ngoại đạo chấp cái thấy đoạn diệt. Nếu ông nói rằng vị lai đến 
và biến thành hiện tại, đó không phải là lời của phật pháp; quá khứ, hiện tại, 
và vị lai bị lẫn lộn. Nếu quá khứ, hiện tại, và vị lai bị lẫn lộn, tất cả các 
pháp [sự vật] sẽ bị lẫn lộn. Nếu tất cả các pháp bị lẫn lộn, thực tướng của 
tất cả các pháp sẽ bị lẫn lộn. Nếu thực tướng của tất cả các pháp bị lẫn lộn, 
[sự truyền thừa giữa] “chỉ phật và phật” sẽ bị lẫn lộn. Như vậy, chúng ta 
không nói rằng sau này vị lai đến sẽ trở thành hiện tại. 

Hãy tự hỏi thêm: Ông xem thế nào là hành động bất thiện chưa khởi? Ai 
biết cái này và thấy cái này? Nếu ông có thê biết và thấy cái này, ắt đã có 
một sát-na chưa phát sinh và một sát-na không phải chưa-phát-sinh. Nếu 
thế, ông không thể gọi nó là cái chưa phát sinh, nhưng đúng hơn, ông nên 
gọi nó là cái đã phát sinh. 

Ông nên tham học không khởi hành động bắt thiện chưa khởi mà không 
theo cái thấy của ngoại đạo. Hành động bắt thiện tích lũy đầy trời [toàn thế 
giới] được gọi là hành động bất thiện chưa khởi. Đó là không khởi hành 
động bất thiện. Không khởi là nói về sự thường hằng của tất cả các pháp 
hôm qua và nói vê sự vô thường của tất cả các pháp hôm nay” [ở bên kia sự 
tranh luận về thường và vô thường]. 


Về “dừng hành động bắt thiện đã khởi,” đã khởi có nghĩa là đã phát sinh 
hoàn toàn. Đã khởi hoàn toàn có nghĩa là đã khởi một nửa. Đã khởi một 
nửa là ngay bây giờ đang khởi. Đang khởi ngay bây giờ là hoàn toàn bao 
bọc trong khởi, hãy nhảy vọt qua bên kia đỉnh đầu của khởi. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 626 


Dừng hành động bất thiện đã khởi là Đề-bà-đạt-đa rơi xuống địa ngục 
trong khi còn sống, và Đề-bà-đạt-đa nhận sự thọ ký giác ngộ trong khi còn 
sống. Ấy là nhập vào thai lừa trong khi còn sống, trở thành phật trong khi 
còn sống. 

Hãy nắm lấy nghĩa của giáo lý này và tham học đừng. Dừng là dừng 
bằng cách nhảy vọt qua bên kia và đi qua khỏi dừng. 


“Khởi hành động thiện chưa khởi” có nghĩa là làm đây bộ mặt của mình 
trước khi cha mẹ sinh ra, lãnh hội rõ ràng sự việc trước khi các pháp xuât 
hiện, hiệu cái gì có trước Oai Âm Vương. 


Về “cho phép hành động thiện đã khởi tăng trưởng,” ấy không phải là 
ông làm tăng trưởng hành động thiện đã khởi, mà là ông cho phép hành 
động thiện đã khởi tăng trưởng. Ấy là thấy sao mai và để người khác thấy 
sao mai. Ấy là con mắt trở thành sao mai. 

Như [Mã Tô] nói, “Ba mươi năm sau khi rợ hồ xâm lăng, chùa không 
thiếu muối dấm.” Bởi vì ông để hành động thiện tăng trưởng, nó đã khởi. 
Như thế, khe sâu và cán gáo dài. Bởi vì sư [Bồ-đèề-đạt-ma] đã [như vậy], sư 
đã đến [Trung Hoa]. 


Bốn phép thần thông” là: ham muốn thần thông, tâm thần thông, tinh 
tân thân thông, và quán sát thân thông. 


Ham muốn thần thông là chủ ý của thân-tâm đối với việc thành phật, 
ngủ ngon, tự tại, và lễ bái ông. 

Ham muốn thần thông không giới hạn ở nhân và duyên của thân-tâm. 
Đúng hơn, nó như chim bay trên bầu trời vô biên, hay cá lội ở đáy nước 
sâu. 


Tâm thần thông là tường, ngói, sỏi, núi, sông, và đất liền. Nó là mọi 
phần của ba cõi. Nó là cây tre đỏ sáng rực hay cái ghế gỗ. 

Bởi vì chúng ta không thể tận dụng tâm thần thông, có tâm phật tổ, tâm 
của người thường và thánh nhân, tâm của cỏ cây, và tâm thay đổi. Làm kiệt 
tận tâm hoàn toàn là tâm thần thông. 


Tinh tấn thần thông là đi thắng tới trước trên đỉnh đầu của sào tre trăm 


“3 Còn gọi là “Tứ như ý túc” hay bốn pháp tu khiến hành giả có thể đạt được mọi thứ như 


ý muốn. ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 627 


thước. Đỉnh đầu của sào tre trăm thước ở đâu? Nó ở bên kia thăng tới và ở 
bên kia nắm bắt. 

Không phải là không có người nào đi thắng tới. Ngay ở đây là chỗ nào? 
Ông nói về bước tới và bước lui. Ở mọi giây phút của tỉnh tấn thần thông, 
toàn thê thế giới mười phương đến, đi theo tinh tân thần thông: toàn thê thế 
giới mười phương tới, đi theo tinh tấn thần thông. 


Về quán sát thần thông, tất cả các phật đều có nghiệp thức mênh mông, 
và không đặt căn cứ ở bất cứ chỗ nào đặc biệt. Có quán thân, quán tâm, 
quán thọ, quán đép rơm, quán tự kỷ trước Kiếp Không. 

Quán sát thần thông cũng được gọi là bốn như ý. Nó có nghĩa là không 
do dự. 

Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Đến mà không di động chân gọi là như ý 
túc. 

Như thế, quán sát thần thông nhọn như đầu mũi khoan, và bén như lưỡi 
đục. 


Năm căn là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, và huệ căn. 

Hãy biết rằng tín căn không phải ta, không phải người. Nó không bị ta 
cưỡng bách cũng không do ta tạo ra hay được người dẫn dắt. Bởi vì nó 
không do ta lập thành, nó đã được mật trao qua suốt đông và tây. 

Toàn thân hiện thân tin gọi là tín. Tín theo sau một cách bất biến và 
được giai đoạn phật quả đi theo. Không ở giai đoạn phật quả, tín không 
hiện thành. 

Vì vậy, [Luận Đại Trí Độ] nói, “Tín khiến nó có thê vào biển lớn phật 
pháp.” Nơi nào tín hiện thành, phật tổ hiện thành. 


Tinh tấn căn là phản chiếu về chỉ ngồi. Đoạn thì không thể đoạn, bị 
chiếm hữu nhiều song không bị chiếm hữu. Bị chiếm hữu và không bị 
chiếm hữu là tháng đầu tiên và tháng thứ hai. 

Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Tôi luôn luôn tinh tấn. Đó là tại sao tôi đạt 
được giác ngộ vô thượng, viên mãn.” 

Luôn luôn tỉnh tấn là toàn thê quá khứ, hiện tại, và vị lai, từ đầu đến 
đuôi. Tôi luôn luôn tỉnh tấn là Tôi đạt được giác ngộ vô thượng, viên mãm. 
Tôi đạt được giác ngộ vô thượng, viên mãn, VÌ thế, tôi luôn luôn tỉnh tắn. 

Nếu không như vậy, làm sao /uôn luôn tỉnh tán? Nêu không như vậy, 
làm sao Tôi đạt được? Các thầy của luận và kinh không thấy hay nghe 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 628 
nghĩa của việc này. Làm sao họ có thể học nó được? 


Niệm căn là hòn thịt đỏ của cái cây mục nát. Hòn thịt đỏ được gọi là cây 
mục nát. Cây mục nát được gọi là niệm căn. 

Những gì cái ta tìm kiếm là niệm. Có niệm vào lúc có thân. Có niệm vào 
lúc không có tâm. Có niệm có tâm. Có niệm không có thân. 

Mạng căn của toàn thể người trên trái đất là niệm căn. Mạng căn của 
toàn thê phật mười phương là niệm căn. 

Có nhiều người nơi một niệm. Có nhiều niệm nơi một người. Tuy nhiên, 
có người có niệm, và có người không có niệm. 

Không phải là người luôn luôn có niệm. Không phải là niệm luôn luôn 
đeo theo người. Mong nó như vậy, có đức hạnh trong giữ gìn niệm căn và 
kinh nghiệm thấu suốt niệm căn. 


Định căn kiêng chạm lông mày và vuốt lông mày lên. Như thế, nó 
không mờ nhân quả, và không rơi vào nhân quả. 

Từ định căn này, ông vào thai lừa, thai ngựa. 

Nó như hòn đá bao bọc viên ngọc. Đừng nói toàn thê hòn đá là viên 
ngọc. Nó cũng giống như đất có núi trên đầu. Đừng nói rằng toàn thể đất là 
núi. Dù vậy, ông nhảy ra nhảy vào từ đỉnh núi ấy. 


Người ta không biết huệ căn ở bên kia phật tri kiến trong quá khứ, hiện 
tại, và vị lai. Nhưng loài lửng và bò trắng biết nó. Đừng nói tại sao nó như 
thế. Điều này không thê giải thích được. Nó giống như hơi thở di qua lỗ 
mũi hay năm tay có các đầu ngón tay. 

Con lừa vẫn là con lừa. Cái giếng thấy cái giếng. Như thế, căn kế thừa 
căn. 


Năm lực là lực tin, lực tinh tấn, lực niệm, lực định, và lực huệ. 


Lực tin sẽ bị ngã lừa dối và không có nơi nào để chạy trốn. Ấy là được 
người khác gọi và ông quay đầu. Ấy chỉ là ở đây từ sinh đến già. Ấy là 
buông bảy lần và rơi tám lần. Tin giống như viên pha lê làm thanh tịnh 
nước [khi đặt nó vào]. Truyền pháp và truyền y là tin. Ấy là truyền phật và 
truyền tô. 


Lực tinh tấn là nói về những gì hành động không thể diễn đạt được, làm 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 629 


những gì lời nói không thể diễn đạt được. Như thế, khi nói một mặ¿ đời, 
không có gì giống như nói một mặt frởi. Khi làm một mặt trời, không có gì 
giống như làm một mặt rời. Tinh tấn trong tinh tấn là lực tỉnh tấn. 

Lực niệm là làm một người thô lậu bằng cách năm lỗ mũi của người 
khác. Như thế, lỗ mũi nắm người ấy. Ấy là ném viên ngọc và lôi viên ngọc, 
ném viên ngói và lôi viên ngói. Chưa ném viên ngói thì đáng nhận ba chục 
gậy. Dù cho người trong thế gian dùng nó, nó sẽ không hao mòn. 


Lực định giống như đứa trẻ có mẹ hay người mẹ có đứa trẻ. Nó giống 
như đứa trẻ có đứa trẻ hay người mẹ có người mẹ. 

Tuy nhiên, nó không giống như trao đối đầu với mặt hay mua vàng bằng 
vàng. Nó đúng là hát càng lúc càng lớn. 


Lực huệ ở sâu trong thời gian. Nó giống như thuyền gặp bến sông. 

Như thế, ngày xưa người ta nói [trong Kinh Pháp Hoa], “Nó giỗng như 
bến sông gặp thuyền.” 

Nghĩa của câu này là bến sông không thê tách rời thuyền. Mà bến sông 
không chướng ngại bến sông thì gọi là thuyền. Xuân dài và băng tan. 


Bảy giác chỉ là: giác chỉ lựa chọn, giác chỉ tỉnh tấn, giác chỉ hoan hi, 
giác chi khinh an, giác chi buông xả, giác chi định, và giác chi niệm. 


Về giác chi lựa chọn [như trong 7ín Tâm Minh nó], “Sai lạc đường tơ, 
Đất trời xa cách. Đạo lớn không khó, chỉ vì lựa chọn.” kế 


Giác chỉ tinh tấn không phải là sự chiếm lợi thế trên thị trường. Vật giá 
đã định và giá trị món hàng đã biết đối với việc mua bán. Hình như là lưng 
ông khom xuống và đẩy ngươi khác, nhưng toàn thân không bị dập nát khi 
bị đánh. Trước khi ông bán một chuyên ngữ, ông gặp một khách hàng mua 
chuyền tâm. Việc lừa chưa xong, việc ngựa đã đến. 


“Trong Tín Tâm Minh của Tam tổ Tăng Xán viết: 


“Hào li hữu sai, 

Thiên địa huyền cách.” 
và: 

“Chí đạo vô nan, 

Duy hiềm giản trạch.” ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 630 


Giác chi hoan hỉ là tâm lão bà tha thiết với những giọt máu. Bậc đại bị 
với ngàn tay ngàn mất [Quan Âm] hoàn toàn bận rộn. Trong tuyết tháng 
chạp, hoa mai bắt đầu phảng phất hương thơm, báo trước hội [tăng chúng] 
lạnh vào mùa xuân tới. 

Song, giác chỉ hoan hi thì rung động và đây tiếng cười. 


về giác chi khinh an, khi ông ở một mình, đừng lập nhóm với chính 
mình; khi ông ở với người, đừng lập phe nhóm với người. Đó là tinh hồn 
của “Ông chưa được cái tôi đã được.” Đó giống như nói bằng ánh sáng lửa 
cháy bừng, di chuyên qua các loại hữu khác. 


Về giác chỉ buông. xả, Ấy giống như nói “Dù tôi mang nó đến, ông có thể 
không chấp nhận nó.” Cũng giống như nói, “Người Hán học cách đi của 
người Hán. Người hồ tìm ngà.” 


Về giác chi định, bằng. cách tập trung vào những. điều sắp phát sinh, ông 
có con mắt thấy những điều sắp phát sinh. Ta móc lỗ mũi ta. Ta năm lấy SỢI 
thừng [xỏ qua lỗ mũi], và ta kéo sợi thừng. Như thế, ông phải thuần hóa 
một con trâu. 


Về giác chi niệm, một cây cột bước đi trong hư không. Miệng trông 
giống như lá sồi và mắt giống như lông mày. Trong rừng cây chiên-đàn, 
người ta đốt chiên-đàn. Trong hang sư tử, sư tử rồng. 


[Bồ-đề] phần tám chánh đạo cũng gọi là tám thánh đạo. Gồm có: bồ-đề 
phân thấy chân chánh (chánh kiến), bồ-đề phần suy nghĩ chân chánh (chánh 
tư duy), bồ-đề phần lời nói chân chánh (chánh ngữ), bồ-đề phần hành động 
chân chánh (chánh nghiệp). bồ-đề phần sông chân chánh (chánh mạng). bồ- 
đề phần nỗ lực chân chánh (chánh tỉnh tán), bồ-đề phần nghĩ nhớ chân 
chánh (chánh niệm), và bồ-đề phần thiền định chân chánh (chánh định). 


Bỏ-đề phần thấy chân chánh là ân thân trong tròng mắt. Như vậy, thân 
trước [đời này] phải hiện thân con mắt của thân trước. Bởi vì nó thấy một 
cách trang nghiêm ta trong quá khứ, nó hiện thành điểm nền tảng. Nó là cái 
được thấy một cách thâm mật trong quá khứ. Những người không ấn thân 
trong tròng mắt không phải là phật tô. 


Về bồ-đề phần suy nghĩ chân chánh, khi ông giữ suy nghĩ chân chánh, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 631 


tất cả các phật mười phương hiện ra. Như thế, sự hiện ra của mười phương, 
sự hiện ra của tất cả các phật, xảy ra vào giây phút giữ suy nghĩ chân chánh. 

Mặc dù giây phút giữ suy nghĩ chân chánh không phải là ta và chẳng 
phải người khác, vào chính giây phút này khi giữ một ý nghĩ, ông đến Ba- 
la-nai (nơi đức Phật dạy đầu tiên). Ba-la-nai là nơi ý nghĩ này hiện hữu. 

Một phật xưa [Dược Sơn] nói, “Suy nghĩ không-suy-nghĩ. Làm sao ông 
suy nghĩ-không-suy nghĩ? Ở bên kia suy nghĩ.” 

Đây là suy nghĩ chân chánh, tư duy chân chánh. Ngôi và đả thông bồ 
đòn là suy nghĩ chân chánh. 


Về bồ-đề phân lời nói chân chánh, người câm không phải là người câm 
đối với người câm. Người câm không nói được giữa những người khác, 
nhưng người câm trong thế giới của người câm thì không phải là người 
câm. Họ không tìm thánh nhân [bên ngoài chính họ]. Họ không thêm gì vào 
tinh hồn của riêng họ. 

Đây là học treo miệng trên tường, treo tất cả miệng trên tất cả tường. 


Bồ-đề phần hành động chân chánh là xuất gia và tu đạo, vào núi và đạt 
ngộ. 

Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Ba mươi bảy bồ-đề phần là nghiệp của tỳ- 
kheo.” 

Nghiệp của một tỳ-kheo không phải là Đại Thừa cũng không phải là 
Tiểu Thừa. Trong tỳ-kheo, có tỳ-kheo phật, tỳ-keo bồ-tát, tỳ-kheo thanh 
văn, và vân vân. 

Những người không xuất gia không thừa kế chánh nghiệp của các phật 
tổ, họ cũng không đích truyền đạo lớn của phật pháp. Mặc dù người thế tục 
học đạo như là nam cư sĩ và nữ cư sĩ, không có tiền lệ cho sự làm chủ đạo. 
Vào lúc làm chủ đạo, người ta nhất định xuất gia. Làm sao những người 
không thê gánh vác được việc xuất gia có thê kế thừa ngôi vị của các phật? 


Song, nhiều người trong số những người tự gọi họ là Thiền tăng ở Trung 
Hoa Đại Tống đã nói trong vài trăm năm rằng sự học đạo của cư sĩ và sự 
học đạo của người xuất gia giống. nhau. Những người nói những điều như 
thế là những con chó nhận nước tiểu và phân [của cải] của người thế tục. 


#3 gq-Ig-ngi (Ph.: Vãrãnasï). Thành phố trên bờ sông Hằng ở trung bắc Ấn Độ. Đức Phật 


đã ban cho bài pháp đầu tiên ở Vườn Nai (Lộc Uyển) ở đó. Thủ đô của vương quốc Kãshi 
cổ đại. Trung tâm thiêng liêng nhất của đạo Bà-la-môn cổ và Ấn độ giáo (Hinduism) sau 
này. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 632 


Có lúc họ nói với các vua quan rằng không có sự khác biệt giữa tâm 
người cai trị và tâm các phật tô. Vua và quan, không biết chánh ngữ và 
chánh pháp, rất hoan hỉ ban cho họ danh hiệu sư, và vân vân. 

Những tăng nhân nói những lời như thế là những Đề-bà-đạt-đa. Để ăn 
nước miếng và đờm dãi của vua quan, họ đã thốt những lời trẻ con và điên 
khùng như thê. Tội nghiệp thay! Họ không phải là thành viên trong gia đình 
của Bảy Phật, mà là súc sinh và ma. Họ như thế bởi vì họ không biết thân- 
tâm học đạo, không học, họ không có thân-tâm xuất gia. Họ như thế bởi vì 
họ vô minh về các vua quan điều hành pháp, và họ cũng không mộng thấy 
đạo của các phật tô. 

Cư sĩ Duy-ma-cật, mặt dù đã thân gặp Phật, có nhiều thứ ông ấy đã 
không nói và tham học. Cư sĩ Bàng Uẫn đã tham học với vài tổ sư, nhưng 
không được cho phép nhập: thất của Dược Sơn và không giỏi như Mã Tổ ở 
Giang Tây. Ông ấy đã ăn cắp sự tin nhận để học nhưng không có được quả 
của nó. 

Hãy đề tôi khuyên mọi người — chúng trời, chúng người, chúng ròng, và 
tất cả các chúng khác — mong ước pháp của Như Lai, hãy mau xuất gia, học 
đạo, và thừa kế ngôi vị của phật và tô. 

Những người thế tục khác, gồm cả Lý Phụ Mã, Dương Văn Công,“ tự 
xem mình đầy ắp tham học, nhưng họ chưa ăn được ngay cả một cái bánh 
bột gạo. Làm sao họ có thể ăn được cái bánh hồ vẽ. Hơn nữa, làm sao họ có 
thể ăn được cháo của các phật tổ? Họ chưa có cái bát để ăn. Thương thay 
những cái túi da đời của họ đã bị lãng phí! 

Đừng lắng nghe lời của những Thiền sư không thành tựu và những 
người khác. Họ nói như thế bởi vì họ không biết thân và họ không biết tâm. 
Hay họ nói như thế bởi vì họ không có lòng từ bi đối với chúng sinh. 
Những con chó mang mặt người này, những con chó mang da người này, 
đã biến thành những con chó bắt thiện, không có ý định giữ gìn phật pháp; 
chúng chỉ muôn tiêu thụ nước tiêu và phân của người thể tục. 

Đừng ngồi với, nói với, hay nương tựa vào những kẻ xuất gia như thế. 
Chúng luôn luôn rơi vào cõi súc sinh trong lúc mang thân người. Nếu 
những kẻ xuất gia này sở hữu quá nhiều nước tiêu và phân, chúng có thể 
xem đó là xuất sắc. Chúng nghĩ như thế bởi vì chúng không tốt bằng súc 
sinh. 

Trong hơn năm ngàn cuốn [toàn bộ kinh Phật giáo] không có chỗ nào 
nhắc đến, không có dấu vết nào của lời nói trong hơn hai ngàn năm qua 


*% Dương Văn Công (H.: Yang Wengong, Nh.: Yö Bunkõ). 974?-1020?, Trung Hoa. Thi sĩ và 


quan chức chính quyền. Đệ tử tại gia của Thủ Sơn Tỉnh Niệm, tông Lâm Tế. Giám thị Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 633 


rằng tâm của người thế tục và tâm của kẻ xuất gia giống nhau. Không có 
một lời nào như thê do năm mươi phật tổ của hơn bốn mươi thế hệ nói cả. 

Ngay cả một tăng nhân phá giới hay không giữ giới, không pháp và 
không trí tuệ, cũng vượt hơn một người thê tục có trí tuệ và trì giới. Đây là 
như thế bởi vì nghiệp của một tăng nhân là trí tuệ, giác ngộ, và pháp. 

Một cư sĩ có thê có phần công đức khá vì có thiện căn nhưng có thê vô 
minh có được công đức có thiện căn của thân-tâm. Như vậy, trong đời Phật, 
không một ai đạt đạo là người thế tục. Lý do là có rất nhiều chướng ngại 
mà nhà không phải là nơi tu tập cho việc tham học phật đạo. Khi chúng ta 
thương lượng thân và tâm của những người nói rằng tâm của người cai trị 
và tâm của các phật tổ là giống nhau, chúng ta thấy thân và tâm của họ 
không phải là thân và tâm của phật pháp. Họ không truyền da, thịt, xương, 
và tủy của các phật tổ. Đáng thương thay mặc dù họ đã gặp được phật pháp, 
họ trở thành súc sinh! 

Như vậy, Huệ Năng, người về sau là Cổ Phật ở Tào Khê, đột nhiên nói 
lời vĩnh biệt với mẹ sư và bắt đầu tìm thầy. Đây là chánh nghiệp. Trước khi 
phát tâm bồ-đề khi nghe một đoạn Kinh Kim Cương, sư là người tại gia và 
là tiều phu. Khi sư đã thắm nhuần sức mạnh của phật pháp khi nghe đoạn 
kinh này, sư đã buông xả bổn phận nặng nè và xuất gia. 


Hãy biết rằng khi ô ông có phật pháp trong thân-tâm mình, ông không thể 
không xuất gia. Với tất cả các phật tổ cũng thế. 

Tội của những người bảo người khác đừng xuất gia còn nặng hơn các 
trọng tội, tệ hại hơn tội của Đề-bà-đạt-đa. Đừng nói với những người như 
thế, nhớ trong tâm rằng họ còn có tội nhiều hơn các nhóm sáu tỳ-kheo, sáu 
tỳ-kheo-ni,"”” và mười tám tỳ-kheo”” [thời xưa]. Đời của chúng ta quá 
ngăn để lãng phí một phút nói với những con ma và những súc sinh như 
thế. 

Hơn nữa, chúng ta đã thọ nhận thân và tâm người do hạt giống thấy và 
nghe phật pháp trong đời quá khứ của mình. Thân và tâm chúng ta giống 
như đồ trang bị trong khu vực chung [của tự viện]. Chúng ta không nên trở 
thành thành viên trong gia tộc ma. Chúng ta không nên hợp tác với gia tộc 
ma. Không quên tắm lòng từ thiện của các phật tỔ, hãy bảo vệ sự nuôi 
dưỡng của dòng sữa pháp, và không chú ý đến tiếng tru của những con chó 
bất thiện. Đừng ngồi và ăn với chúng. 

*3' Các nhóm sáu tỳ-kheo và sáu tỳ-kheo-ni là những nhóm tăng, hay ni trong thời Phật 
Thích-ca-mâu-ni đã tham dự vào những việc sai trái và khiến cho cần có giới luật. 
8 Nhóm mười tám tỳ-kheo là nhóm những hành giả tu pháp phá giới. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 634 


Khi Cao tổ Bồ-đèề-đạt-ma, Cổ Phật ở Tung Sơn, rời đất Phật Ấn Độ và 
du hành suốt con đường đến nước Trung Hoa xa xôi, tổ thân mang chánh 
pháp của các phật tổ xưa. Không có sự xuất gia và đạt tổ đạo, điều này 
không xảy ra. Trước khi Bồ-đề-đạt-ma từ Ấn Độ đến, các chúng trong các 
cõi người và thần ở đông độ Trung Hoa chưa bao giờ thấy và nghe chánh 
pháp. Như thế, chúng ta biết rằng đích truyền chánh pháp nhãn tạng đúng là 
hành động từ thiện của xuất gia. 


Đại sư Phật Thích-ca-mâu-nI từ ái lìa bỏ cung điện và không thừa kế địa 
vị của vua cha. Đó không phải vì ngai vua không quí mà vì ngài có ý định 
thừa kế ngôi vị phật quí nhất. 

Ngôi vị phật là ngôi vị của tăng nhân. Nó là địa vị mà tất cả trời và 
người trong ba cõi tôn kính. Địa vị ấy không chia xẻ với Phạm Thiên và Đề 
Thích. Hơn nữa, ngôi vị phật không thể chia xẻ với các vua người hay vua 
rồng ở các cõi thấp hơn. 

Nó là ngôi vị của giác ngộ vô thượng, viên mãn. Ngôi vị này thuyết 
pháp, độ chúng sinh, phóng ánh sáng, và thị hiện thần thông. Nghiệp của 
ngôi vị xuất gia này là chánh nghiệp, bao trùm nghiệp của tất cả các phật, 
kế cả Bảy Phật. 

Những người không phải “chỉ phật với phật” không thê kinh nghiệm rốt 
ráo các nghiệp này. Những người không xuất gia nên phụng sự, lễ bái, và 
cúng dường bằng cách hiến dâng thân và mạng mình cho những người đã 
xuât ga. 


Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Xuất gia và thọ giới là hạt giống thành phật. 
Đây là một người đã được độ.” 


Như thế, hãy biết rằng được độ là xuất gia. Không xuất gia là chìm 
[trong ô nhiễm thế gian], nên thương tiếc. 

Trong các bài pháp lúc sinh thời, Phật Thích-ca Mâu-ni tán thán công 
đức xuất gia vô sô lần. Phật xiên dương nó và tất cả các phật chứng minh 
nó. 

Ngay cả những người xuất gia phá giới và không tu tập cũng đạt đạo. 
Không một người tại gia nào đạt đạo. 

Khi hoàng đề lễ bái một tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni, tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni 
ấy không lễ bái lại. Khi các thần lễ bái các tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni, các hay 
tỳ-kheo-ni ấy không lễ bái lại. Đây là vì công đức xuất gia là thù thắng. 
Nếu các thần được các tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni lễ bái, cung điện, ánh quang 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 635 


minh, và thiện quả nghiệp của các thần liền nứt bê và sụp đồ. 

Từ khi phật pháp truyền bá về phía đông đến Trung Hoa, những người 
xuất gia đạt đạo nhiều như lúa, gai, tre, và sậy. Nhưng không một người tại 
gia nào đạt đạo. Đây là tại sao khi phật pháp chạm vào mắt và tai, người ta 
vội vàng xuất gia. Như thế, chúng ta biết rằng gia đình không phải là chỗ ở 
của phật pháp. 

Vì thể, những ai nói rằng tâm và thân của những người cai trị không 
khác hơn tâm và thân của các phật tổ là chưa thấy hay nghe phật pháp. Họ 
là tù nhân của địa ngục tối tăm nhất, những người ngu không nghe cả 
những câu nói của riêng họ; họ là những người phạm tội ác của quốc gia. 
Bởi vì phật pháp thù thăng, những người cai trị hài lòng với những câu nói 
tâm và thân của tất cả mọi người không khác hơn tâm và thân của các phật 
tô. 

Dù cho tâm của những người cai trị trở nên giống như tâm của các phật 
tổ, tâm của những người cai trị này sẽ không giông như tâm của các phật tổ 
trở thành một với tâm của những người cai trị. Những Thiền sư đó nói rằng 
tâm của những người cai trị thì giống như tâm của các phật tổ là họ không 
biết tâm của pháp chuyên động và thị hiện như thế nào. Làm sao họ có thể 
mộng thấy được tâm của các phật tổ? 

Tất cả các vua, kế cả Phạm Thiên, Đề Thích, vua nĐười, vua rồng, vua 
ma, không nên bị trói buộc vào nghiệp quả của ba cõi. Họ nên lập tức xuất 
gia, thọ giới, và học đạo của tất cả các phật và tất cả các tô. Việc này sẽ 
khiến họ trở thành phật trong rất nhiều kiếp. 

Các ông không thấy ư? Nếu Trưởng giả Duy-ma-cật xuất gia, chúng ta 
sẽ thấy Tỳ-kheo Duy-ma-cật thù thắng hơn Cư sĩ Duy-ma-cật. 

Hôm nay chúng ta thấy Tu-bồ-đề, Xá-lợi-phất, Văn-thù-sư-lợi, và Di-lặc 
[trong Kinh Duy-ma-cáí], nhưng chúng ta không thấy ngay cả một nửa 
Duy-ma-cật. Rồi làm sao chúng ta có thể thấy ba, bốn, hay năm Duy-ma- 
cật? Nếu chúng ta không thấy và biết ba, bốn, hay năm Duy-ma-cật, chúng 
ta chưa thấy, biết, và công nhận ngay cả một Duy- ma-cật. Nếu chúng ta 
không thấy, biết, và công nhận ngay cả một Duy-ma-cật, chúng ta không 
thấy Phật Duy-ma-cật. 

Nếu chúng ta không thấy Phật Duy-ma-cật, thì không Văn-thù-sư-lợi 
Duy-ma-cật, không Di-lặc Duy-ma-cật, không Tu-bồ-đề Duy-ma-cật, và 
không Xá-lợi-phất Duy-ma-cật. Rồi làm sao có thê có núi, sông, và đất liền 
Duy-ma-cật? Làm sao có thể có cỏ, cây, ngói, và Sỏi; ø1ó, mưa, nước, và 
lửa; hay quá khứ, hiện tại, vị lai Duy-ma-cật? 

Lý do tại sao Duy-ma-cật không thấy sức quang minh là ông ấy chưa 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 636 


xuất gia. Nếu ông ấy là người xuất gia, ông ấy sẽ kinh nghiệm công đức 
như thê. 


Tuy nhiên, các Thiền sư của các triều đại Đường và Tống, không hiểu lý 
này, nghĩ lầm rằng. Duy-ma-cật đã được điểm trọng yếu và nói rằng Duy- 
ma-cật nói được điểm trọng yếu. Thương thay! Những người này đã không 
biết giáo lý bằng lời ấy là vô minh về phật pháp. 

Có một sô người nghĩ và nói rằng những lời Duy-ma-cật nói ngang bằng 
với lời Phật Thích-ca-mâu-mi nói. Họ chưa biết và không thẻ tiếp cận phật 
pháp, tổ đạo, và ngay cả Duy-ma-cật. 

Những người như thế nói rằng Duy-ma-cật giữ im lặng và tỏ ra không 
lời với tất cả các bồ-tát và điều đó tương đương với lời của Như Lai, “Tôi 
dạy người bằng không lời.” 

Tôi nói rằng những người như thế hoàn toàn vô minh về phật pháp và 
thiếu căn cơ học đạo. Lời của Như Lai khác với lời của những người khác. 
Không lời của ngài không thê giống như không lời của những người khác. 
Như thế, sự im lặng độc đáo của đức Như Lai và sự im lặng độc đáo của 
Duy-ma-cật không thể so sánh với nhau. 

Nếu chúng ta thương lượng khả năng của những người tưởng rằng dù 
cho ngôn từ thì khác im lặng thì giông, cũng không thể xem họ là những 
người gần với các phật. Buôn thay! Họ còn không thấy hay nghe sắc và 
thanh. Làm sao họ có thể có được ánh quang minh của cái nhảy ra khỏi sắc 
và thanh? 

Hơn nữa, họ không biết học im lặng của im lặng và không ý thức về một 
điều như thế. Các quần loại có những cách động và tĩnh khác nhau. Làm 
sao chúng ta có thê bàn luận Phật Thích-ca-mâu-ni và các quần loại là 
giống "hay là khác? Những người không tham học trong nội thất của các 
phật tổ nói theo cách này. 

Một số người nghĩ lầm và nói rằng ngôn từ và cử động là những hiện 
tượng nhất thời trong khi im lặng và tĩnh chỉ là thực. Nói như thế không 
phải là phật pháp. Đây là phỏng đoán của những người đã nghe kinh điển 
của Phạm Thiên và Đề Thích. Làm sao phật pháp nên được quyết định bằng 
động hay tĩnh? Hãy thương lượng thấu đáo phật pháp có hay không có 
động hay tĩnh, hoặc phật pháp có chạm đến động hay tĩnh, hoặc động hay 
tĩnh có chạm đến phật pháp. Ngày nay những người đến sau không nên lơ 
là trong sự thương lượng này. 

Khi tôi thấy Trung Hoa Đại Tống ngày nay, hình như những người học 
đạo lớn của các phật tổ đã tuyệt chủng. Không có được ngay cả vài ba 
người như thế. Tất cả người ta nghĩ rằng Duy-ma-cật là chân thực bởi có sự 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 637 


im lặng; và không có sự im lặng độc đáo là thiếu Duy-ma-cật. Đây không 
phải là sinh lộ của phật pháp. 

Cũng có những người nghĩ rằng sự im lặng độc đáo của Duy-ma-cật 
không khác hơn sự 1m lặng độc đáo của Phật Thích-ca-mâu-ni. Đây không 
phải là ánh sáng quang minh phân biệt. Tôi nên nói rằng những người nói 
như thế chưa bao giờ thấy và nghe phật pháp. Đừng xem đây là phật pháp 
mặc dù nó xảy ra ở Trung Hoa Đại Tống. 

Lý này dễ sáng tỏ. Chánh nghiệp là nghiệp của tăng nhân. Các sư của 
luận và kinh không biết điều này. Nghiệp chân chánh của tăng nhân là công 
phu ở vân đường [tăng đường], lễ bái trong phật điện, làm sạch nhà tăm. 
Hơn nữa, chắp tay, chào hỏi, đốt nhang, đun nước tất cả đều là chánh 
nghiệp [hành động chân chánh]. Đó không phải là thay đuôi bằng đầu, mà 
là thay đầu bằng đầu, thay tâm bằng tâm, thay phật bằng phật, thay đạo 
bằng đạo. Đây là con đường chánh nghiệp. 

Nếu ông đi lạc và cố găng dò đường phật pháp khác hơn thế này, lông 
mày và râu của ông sẽ rụng và mặt ông sẽ vỡ ra. 


Bồ-đề phần chánh mạng là có bữa ăn sáng lúc sáng sớm và bữa trưa 
giữa trưa, đùa với tỉnh hồn trong tự viện và chỉ thắng từ pháp tòa. Hội 
chúng của Ông Già Triệu Châu ít hơn hai chục tăng nhân là chánh mạng 
hiện thành. Hội chúng của Dược Sơn ít hơn mười người là huyết mạch của 
chánh mạng. Hội chúng của Phần Dương với bảy hay tám tăng nhân sống 
đời chân chánh. Đây là vì họ đã tự tại với lối sống tà vạy. 


Phật Thích-ca-mâu-m nói, ' “Thanh văn chưa đạt được chánh mạng.” 


Như thế, giáo lý, tu tập, và giác ngộ của thanh văn chưa là chánh mạng. 
Nhưng ngày nay những người trong các tông phái tầm thường nói răng 
không nên phân biệt thanh văn và bô-tát, và nên dùng thanh qui giới luật 
của cả hai. Họ phán quyết thanh qui của bồ-tát bằng cách so sánh với 
những qui định cho thanh văn trong Tiêu Thừa. 

Phật Thích-ca-mâu-ni nói, “Sự giữ giới của một thanh văn là sự phá giới 
của một bô-tát.” 


Như thế, những gì thanh văn xem là giữ giới là sự phá giới theo ánh sáng 
của giới luật bồ-tát. Phần còn lại của tam học — định và huệ — cũng như thế. 

Mặc dù các khía cạnh của không sát sinh và vân vân có vẻ là chung giữa 
thanh văn và bồ-tát, chúng chắc chăn khác nhau, còn cách nhau xa hơn trời 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 638 


cách xa đất. Hơn nữa, làm sao có chuyện giáo lý được các phật và các tổ 
đích truyền có thê giống với giáo lý của thanh văn? 

Không những chỉ có chánh mạng mà còn có thanh tịnh mạng [đạo sống 
thanh tịnh]. Tham học với các phật tổ một mình là chánh mạng. Đừng theo 
những cái thấy của các luận sư. 

Bởi vì họ chưa đạt được chánh mạng, chánh mạng của họ không phải là 
chánh mạng chân thật. 


Bỏ-đề phần chánh tỉnh tấn là hoạt động móc ra toàn thân. Ấy là móc ra 
toàn thân và đánh nó vào một mặt người. Ấy là cưỡi phật điện lộn ngược và 
đi vòng tròn. Bởi vì ông cưỡi hai, ba, bốn, và năm lân, nó là chín lần chín 
tám mươi mốt vòng tròn. Đó là một ngàn và một vạn lời chào. Đó là tự do 
thay đổi đầu, tự do thay đổi mặt. Đó là vào thất của trụ trì, lên pháp tòa. Đó 
là gặp nhau ở Đình Vọng Châu,” gặp nhau ở Núi Ô Thạch."?? Ấy là gặp 
nhau ở trước tăng đường, gặp nhau trong phật điện. Ấy là hai tắm gương 
quay mặt vào nhau tạo ra ba phản chiếu. 


Bồ-đề phần chánh niệm là bị mình lừa và đạt tám chín phần mười. Nghĩ 
rằng tâm bồ-đề đến từ niệm là bỏ cha mình và chạy trốn [đến nơi đất lạ]. 
Nghĩ rằng trong niệm có tâm bồ-đề là một cái bẫy cực đoan. Nói rằng 
không có niệm là chánh niệm là người ngoại đạo. 

Cũng đừng xem tinh hồn của đất, nước, lửa, và gió là niệm. Đừng gọi sự 
bối rối của ý thức là niệm. Quả thật, “Ông được da, thịt, xương, và tủy tôi” 
chính là chánh niệm. 


Bỏồ-đề phần chánh định là buông bỏ các phật tổ, buông bỏ chánh định. 
Ấy là để người nào khác cầm nó lên. Ấy là khoan đỉnh đầu làm lỗ mũi. Ấy 
là giơ hoa ưu-đàm lên trong chánh pháp nhãn tạng. Ấy là hằng trăm ngàn 
Đại Ca-diếp mỉm cười trong một hoa ưu-đàm. Ay là dùng cơ này trong một 
thời gian lâu và làm bể cái gáo gỗ. Như thế, cỏ đại tiếp tục rớt sáu năm và 
hoa nở qua đêm. Lửa bừng cháy dữ dội và một tỉ thế giới đột nhiên sụp đồ 
và biến mắt. 


Ba mươi bảy bồ-đề phần là tròng mất, lỗ mũi, đa, thịt, xương, tủy, tay, 
chân, và mặt của các phật tô. Học toàn thê phật tô một lân là ba mươi bảy 


*3 Xem chú thích số 312, trang 416. 


*° Xem chú thích sô 313, trang 416. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 639 


bồ-đề phần. Như thế, đây là một ngàn ba trăm sáu mươi chín [ba mươi bảy 
lân ba mươi bảy] điêm nên tảng, bô-đê phân, hiện thành. Hãy cất đứt chúng 
băng cách ngôi. Hảy buông xả chúng. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yochimine), tỉnh Việt Tì iên (Echizen), 
vào ngày hăm bốn, tháng hai, năm thứ hai, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
112441.“ 


# Anh dịch: Peter Lewitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 640 


74. CHUYỂN BÁNH XE PHÁP 
(Tempörin: Chuyên pháp luân) 


Tiên sư Như Tịnh, Cô Phật Thiên Đồng, lên pháp tòa tuyên bố: 


Đức Thế Tôn nói, “Khi một người khai mở thực tướng và trở về nguồn, tất cả 
hư không mười phương biến mắt.” 

Thây tôi [Tuyết Đậu Tri Giám] nói, “Vì đây là lời của đức Thế Tôn, nó 
không thể không là một phương thức kỳ đặc.” Tôi, Như Tịnh, nói khác: khi 
một người khai mở thực tướng và trở về nguồn, người khất sĩ đập bể bát cơm 
của mình. 


442 


Ngũ Tổ Pháp Diễn nói, “Khi một người khai mở thực tướng và trở về 
nguồn, tiếng nện và tiếng kêu lắc cắc âm vang khắp suốt hư không mười 
phương.” 

Phật Tính Pháp Thái nói, “Khi một người khai mở thực tướng và trở về 
nguồn, hư không mười phương chỉ là hư không mười phương.” 

Khắc Cần, Thiền sư Viên Ngộ ở Giáp Sơn, nói, “Khi một người khai mở 
thực tướng và trở về nguồn, trong hư không khắp suốt mười phương thêm 
hoa trên gầm.” 

Tôi, Đại Phật, #3 nói „ Khi một người khai mở thực tướng và trở về 
nguôn, tự không khắp suốt mười phương khai mở thực tướng và trở về 
nguôn.” 


Câu nói Khi một người khai mở thực tướng và trở về nguôn, tất cả hư 
không trong mười phương biến mắt đến từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm. “““ Câu 
nói này đã được mây phật tổ này bình luận. Quả thật nó là xương, tủy, và 
tròng mắt, của các phật tô. 


* Tuyết Đậu Tri Giám (H.: Xuedou Zhijian, Nh.: Setchö Chikan). 1105-1192, Trung Hoa. 


Khoảng t.k. 13. Người thừa kế pháp của Thiên Đồng Tông Giác. Dạy ở núi Tuyết Đậu, Minh 
châu (Triết Giang), nơi nhiều người học đến nghe pháp, kể cả người thừa kế pháp nổi 
tiếng của sư, Thiên Đồng Như Tịnh. Khi còn là một cậu bé, sư đã thấy các tướng của Phật 
trên hai bàn tay sư. Khi trưởng thành, sư trở nên giác ngộ vào một đêm khuya bất chấp 
đang thấy một trắm con ma. 

* Đại Phật là tên chùa Đại Phật (Nh.: Dabutsu-ji) do Đạo Nguyên xây năm 1244, sau khi 
dời đến tỉnh Việt Tiền (Echizen) vào năm 1243. Đổi tên thành chùa Vĩnh Bình (Eihei-ji) vào 
năm 1246. [Đạo Nguyên dùng tên chùa Đại Phật làm tên mình khi nói lời trên. Đây là cách 
xưng danh, lấy tên đất tên núi... làm tên mình, thường thấy của các sư. ND.] 

* Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Ph.: Shũrangama Sutra). Kinh Đại Thừa giải thích nghĩa của thủ 
lăng nghiêm tam-muội, một cảnh giới thiền định kiên cố. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 641 


Có cuộc tranh cãi rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, được sáng tác gồm mười 
quyền, có phải là ngụy tác hay không. Cuộc tranh cãi đã kéo dài cho đến 
bây giờ. Trong các bản dịch hiện còn, bản mới nhất theo niên hiệu Cảnh 
Long (Jinglong) [705-707] đặc biệt hoài nghĩ. 

Tuy nhiên, Pháp Diễn, Pháp Thái, và Như Tịnh tất cả đều bình câu nói 
này. Như thế, những lời ấy đã được bánh xe pháp của các phật tổ chuyên. 
Các phật tổ đang chuyên bánh xe pháp này. Như thế, những lời này chuyển 
các phật tổ, và những lời này đã xiên dương các phật tổ. Bởi vì những lời 
này đã được các phật tổ chuyên và đã chuyên các phật tổ, dù cho kinh này 
là giả mạo, nó đã trở thành kinh phật và kinh tổ thật, một bánh xe pháp 
thâm mật và quen thuộc. Ngay cả một miếng ngói hay một viên sỏi, một 
chiếc lá rơi, một hoa ưu-đàm, hay ngay cả một chiếc y kim lan, khi đã được 
các phật giơ lên và chuyên, nó là bánh xe phật pháp và chánh pháp nhãn 
tạng của phật. 

Hãy biết rằng khi chúng sinh nhảy vọt qua bên kia và đạt chân ngộ, họ là 
phật tổ, đệ tử và thầy của các phật tổ, và da, thịt, xương, và tủy của các phật 
tổ. Họ không còn là anh chị em cùng cha cùng mẹ của bất cứ chúng sinh 
tầm thường nào, mà là anh chị em cùng cha cùng mẹ của các phật tô. 

Vả lại, dù cho những lời trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm mười quyên là 
không đích thực, lời nói bàn ở trên là lời kỳ đặc của phật và lời kỳ đặc của 
tổ, không thê so sánh với những lời thông thường. Tuy nhiên, dù cho những 
lời này siêu việt, đừng xem toàn bộ bản văn của kinh â ấy là lời phật lời tỔ; 
đừng xem toàn thê bản văn là tròng mắt tham học. 

Có nhiều lý do không nên so sánh những câu nói này với những lời nói 
thông thường. Tôi sẽ trình một vài lý do. Những gì gọi là chuyền bánh xe 
pháp là hoạt cơ của các phật tổ. Không có phật tổ nào không chuyên bánh 
xe pháp. Cách chuyên bánh xe pháp là năm lấy thanh và sắc và đập bể 
thanh và sắc, là nhảy vọt ra khỏi thanh và sắc và chuyên bánh xe pháp, là 
móc tròng mắt và chuyển bánh xe pháp, hay giơ năm tay và chuyên bánh xe 
pháp. Bánh xe pháp cũng tự chuyền khi lỗ mũi bị năm và hư không bị nắm. 
Đưa ra lời bàn luận ở trên vào ngay giây phút này là nắm lấy Sao mai, dỗ 
mũi, hoa đào, hay hư không. Đây không khác hơn năm lấy phật tổ và năm 
lấy bánh xe pháp. Đây là tỉnh hoa của chuyên bánh xe pháp một cách rõ 
ràng. 

Chuyền bánh xe pháp là tu không xa lìa tự viện suốt đời, hỏi xin chỉ dạy, 
và toàn tâm cam kết với đạo trên thiền sàng. 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), tỉnh Việt Tiền (Echizen), 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 642 


vào ngày hăm bảy, tháng hai, năm thứ hai niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
/1244].”° 


* Anh dịch: Taigen Dan Leighton và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 643 


75. TỰ CHỨNG TAM-MUỘI 
(Jishö zammai: Tự chứng tam-muội) 


Những gì đã được tất cả các phật, kế cả Bảy Phật, đích truyền là tự chứng 
tam-muội. Nó đòi hỏi theo thầy và kinh. Đây là tròng mắt của các phật tổ. 


Một lần, Huệ Năng, Cổ Phật Tào Khê, hỏi một ông tăng, “Ông còn tùy 
thuộc vào tu chứng không? : . 

Ong tăng đáp, “Tu chứng chăng phải không. Phân chia thì chăng thê 
được.” #4 


Như vậy, hãy biết rằng tính không phân chia của tu và ngộ chính là phật 
tổ. Nó là bão sắm tam-muội của phật tô. 


Vào chính giây phút theo thầy, ông tương kiến với nửa mặt hay nửa 
thân. Hay, ông tương kiến với toàn mặt hay toàn thân. Có khi ông tương 
kiến nửa ta và nửa người. Ông chứng đầu thân có tóc và tu mặt qui có sừng. 
Có khi ông theo những kẻ kia trong khi đi giữa những người khác. Những 
lúc khác ông du hành khác biệt trong khi sinh với các chúng có cùng loại 
sinh. 

Như thế, ông buông mình vì pháp mà không. biết ông làm thế bao nhiêu 
ngàn lần. Ông cầu pháp vì mình mà không biết ông làm thế bao nhiêu tỉ 
kiếp. Đây là cơ theo thầy. Đây là cơ tự tu và tự theo mình. Như thế, vào lúc 
[Phật] nháy mắt, có [Đại Ca-diếp] mỉm cười; vào dịp lễ bái thọ nhận tủy 
[như Huệ Khả|, có chuyện chém đứt cánh tay. 

Từ thời trước và sau Bảy Phật đến thời Huệ Năng, Tổ sư thứ sáu của 
Trung Hoa, các sư đã thấy qua mình không giới hạn ở một hay hai, và các 
sư đã thấy qua người khác không giới hạn ở lúc ấy hay bây giờ. 

Khi ông theo kinh, ông hoàn toàn kinh nghiệm da, thịt, xương, và tủy 


* Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục tổ Huệ Năng hỏi Hoài Nhượng “Hoàn khả tu chứng 


phủ?” (Có còn tu chứng không?) 

Hoài Nhượng đáp: “Tu chứng tắc bất vô, ô nhiễm tức bất đắc.” (Tu chứng chẳng phải 
không, ô nhiễm thì chẳng được). 

Như vậy, chúng ta thấy ở đây lời dẫn của Đạo Nguyên có chỗ khác với lời trong Kinh 
Pháp Bảo Đàn chúng ta đọc. Có lẽ Đạo Nguyên hiểu chữ “ô nhiễm” là “phân chia.” ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 644 


của ông. Khi ông xả bỏ da, thịt, xương, và tủy của mình, đột nhiên con mắt 
[thấy] hoa đào xuất hiện tương kiến; nghe tiếng gầm của tre trong nhĩ thức. 

Khi ông theo học kinh, nó hiện ra. Kinh có nghĩa là toàn thê thế giới 
mười phương - núi, sông, đất liền, cỏ, cây, ta, và người. Nó đang ăn, đang 
mặc, và đang dẫn mình hoạt động. Khi ông học đạo, theo kinh, hàng ngàn 
hàng vạn kinh chưa bao giờ xuất hiện và trở thành hiện diện. 

Có những câu khẳng định rõ ràng. Có những bài kệ phủ nhận hoàn toàn. 
Do tương kiến những câu này và tham học chúng bằng toàn thân và tâm, dù 
ông kiệt tận bao nhiêu kiếp dài, và ông năm lấy bao nhiêu kiếp đài, luôn 
luôn có một chỗ cho ông đến bằng sự làm chủ đầy đủ. Bằng cách học 
buông xả thân tâm, dù cho ông nhồ rễ kiếp vô thủy và bay qua bên kia kiếp 
vô thủy, ông sẽ luôn luôn thành tựu kinh nghiệm thọ nhận và bảo trì kinh 
ây. 

Ở thời hiện tại có ít hơn nửa vạn cuốn kinh được dịch từ tiếng Phạn sang 
chữ Hán. Có Ba Thừa, Năm Thừa, Chín Phần, và Mười Hai Phần trong các 
kinh này. Đây là những kinh để theo và học. Dù cho ông cố tránh hay 
không theo, cũng không được. Như vậy, chúng trở thành con mắt, và “tủy 
của tôi.” Đầu của chúng đúng. Đuôi của chúng đúng. 

Khi ông thọ nhân một kinh từ một người nào đó và cho nó cho một 
người khác, nó trở thành con mất linh động hiện ra, buông bỏ ta và người, 
Đó đúng là sự trao “tủy của tôi,” thâm nhập ta và người. Bởi vì con mắt, 
hay “tủy của tôi,” không phải ta và không phải người, các phật tổ đích 
truyền nó từ những thời xa xưa và trao nó từ ngay bây giờ đến ngay bây 
ĐIỜ. 


Có kinh cây tích trượng, thuyết giảng ngang dọc, nghiền nát không và 
nghiên nát hữu. Có kinh cây phất tử, giặt tuyết và giặt sương giá. Có kinh 
ngôi thiền, trong một hội và hai hội. Có kinh áo cà-sa trong một cuộn và 
mười đhần. Những kinh này đã được các phật tổ bảo vệ và hộ trì. Theo kinh 
theo cách này, ông tu, ngộ, và đạt đạo. Với mặt thần, mặt người, mặt trời, 
hay mặt trăng, ông hiện thành pháp tu theo kinh. 

Như thế, cả theo thầy và theo kinh là theo chính ông. Kinh không khác 
hơn kinh là chính ông. Thầy nhất định là thầy là chính ông. Như vậy, viếng 
thầy mọi nơi là viếng chính ông mọi nơi. Nắm lấy trăm cỏ là nắm lấy chính 
mình. Nắm lấy vạn cây là năm lấy chính mình. Học chính mình là luôn 
luôn công phu như thế. Trong cái học này, hãy buông bỏ, hãy hòa hợp, và 
hãy nhận ra chính mình. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 645 


Như thế, trong đạo lớn của các phật tổ, có những điều cốt yếu của tự 
chứng và tự ngộ. Những cái này không thể đích truyền trừ phi một người là 
người thừa kế trực tiếp của một phật tô. Những cái cốt yếu truyền từ người 
thừa kế đến người thừa kế không thể đích truyền trừ phi một người là 
xương và tủy của các phật tổ. Bởi vì ông học đạo này, có sự trao “Ông 
được tủy tôi,” “Tôi có chánh pháp nhãn tạng. Tôi trao nó cho Đại Ca-diếp.” 

Nói với một người khác [theo cách này] không nhất thiết phân chia ta và 
người. Nói với một người khác là ta nói với ta. Ấy là ta và ta, cùng nhau 
nghe và nói. Một tai nói và một tai nghe. Một lưỡi nói và một lưỡi nghe. 
Mắt, tai, mũi, thân, tâm, căn, thức, và trần tất cả đều như thế. Hơn nữa, một 
thân và một tâm chứng và tu. Đây là tai tự nó nghe và nói, lưỡi tự nó nghe 
Và nóI. 

Dù cho hôm qua ông nói về pháp vô thường với người khác, hôm nay 
ông nói về pháp vô thường với chính mình. Một bộ mặt mặt trời [một 
tướng] như thế tiếp tục, một bộ mặt mặt trăng [một tướng khác] như thế 
tiếp tục. Nói pháp và tu vì người khác là nghe pháp, làm sáng tỏ pháp, và 
chứng ngộ pháp, từ lần sinh này đến lần sinh khác. Nếu ông có trái tim 
chân thành trong nói pháp với người khác trong lần sinh này, ông sẽ dễ đắc 
pháp. Hay, nếu ông trợ giúp và ủng hộ người khác nghe pháp, việc học 
pháp của ông thọ nhận quả lành. Ông thọ nhận quả trong thân ông và trong 
tâm ông. Mặt khác, nếu ông cản trở người khác nghe pháp, sự nghe pháp 
của ông bị chướng ngại. 

Nói pháp và nghe pháp hết lần sinh nay đến lần sinh khác có nghĩa là 
nghe pháp hết đời này sang đời khác. Hơn nữa, ấy là nghe trong thế giới 
này pháp mà ông đã đích thực thọ nhận nhận từ quá khứ. Bởi vì ông sinh 
trong pháp và tử trong pháp, nếu ông đích thực thọ nhận pháp trong toàn 
thể thê giới mười phương, ông nghe nó từ lần sinh này đến lần sinh khác, 
và tu nó từ thân này đến thân khác. Bởi vì ông hiện thành pháp hết lần sinh 
này đến lần sinh khác, và biến hết thân này đến thân khác thành pháp, ông 
đem tới một vi trần đơn độc, cũng như toàn thể pháp giới [thế giới hiện 
tượng], và giúp chúng chứng ngộ pháp. 

Như vậy, nêu ông nghe một câu từ một người nào đó ở vùng viễn đông, 
hãy nói nó cho người khác ở miễn viễn tây. Hãy công phu trong nghe và 
nói một cách bình đăng với một tự kỷ đơn độc. Hãy tu và ngộ một tự kỷ ở 
đông và một tự kỷ ở tây. 

Hãy hoan hi, hy vọng, và có chí khí đưa pháp của các phật tổ, tổ đạo, 
đến gần với thân và tâm ông hơn. Hãy kéo dài pháp tu này từ một giờ đến 
một ngày, rồi đến một năm, và một đời. Hãy biến pháp của các phật tổ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 646 


thành tỉnh hồn và đùa với nó. Đây là sống đời của ông một cách có ý nghĩa. 

Vậy, đừng nghĩ rằng ông không nên nói pháp với người khác cho đến 
khi ông làm chủ nó. Nêu ông đợi cho đến khi ông làm chủ nó, điều ấy sẽ 
không thê nào có được trong vô số kiếp. Dù cho ông làm chủ được các phật 
cõi người, ông cần làm chủ các phật cõi trời. Dù cho ông làm chủ được trái 
tim của núi, ông cần làm chủ trái tim của nước. Dù cho ông làm chủ được 
pháp sinh có nhân, ông cần làm chủ pháp sinh không nhân. Dù cho ông làm 
chủ được cõi của các phật tổ, ông cần làm chủ đi qua bên kia phật tổ. Cố 
gắng nói với người khác sau khi làm chủ tất cả những cái này trong một đời 
không phải là công phu của một người, và đó không phải là tham học. 

Học đạo của phật tổ là nâng chí khí lên cao như trời để nói với người 
khác từ giây phút tham học một pháp và một phương thức. Như thế, ông 
buông bỏ [trở nên tự tại với] ta và người. Hơn nữa, tham học thông suốt 
chính mình là tham học thông suốt người khác. Tham học thông suốt người 
khác là tham học thông suốt chính mình. 

Pháp tu này không thể kinh nghiệm bằng thân mà không thọ nhận nó từ 
thầy, dù cho ông sinh ra đã biết. Cái biết sinh ra đã biết không biết cái biết 
không sinh và cái không biết không sinh. Ngay cả những người có cái biết 
sinh ra đã biết cũng không biết đạo lớn của các phật tổ trừ phi họ tham học 
nó. 

Kinh nghiệm chính mình bằng thân và kinh nghiệm người khác bằng 
thân là đạo lớn của các phật tổ. Chỉ chuyển sự tham học sơ tâm của mình và 
đồng thời tham học với sơ tâm của người khác. Khi ta và người khác cùng 
nhau tham học với sơ tâm của người khác, các ông cùng nhau đến cõi cứu 
cánh. Như thế, công phu của ông khuyến khích công phụ của người khác. 

Tuy nhiên, nghe những chữ “tự chứng” và “tự ngộ,” những người ngu 
nghĩ răng đây là thọ nhận sự truyền mà không có thầy và điều cần thiết duy 
nhất là tự học một mình. Đây là một sai lầm lớn. Những người tạo ra sự 
giải thích tà vạy về tự chứng mà không có sự thọ nhận sự chỉ giáo của thầy 
thì giống như những người ngoại đạo ở Ấn Độ tin vào giác ngộ tự nhiên. 
Làm sao có thê xem những người không hiểu điều này là những người tu 
phật đạo? 

Hơn nữa, những người nghe chữ “tự chứng” và cả quyết rằng đây là sự 
tích lũy của năm uân chỉ đơn giản ở trong pháp tu “tự kiêm soát” trong Tiểu 
Thừa. Có nhiều người trong những người không hiểu Đại và Tiểu Thừa tự 
gọi họ là con cháu của các phật tô. Ai là người có mắt sáng mà bị họ lừa? 


Vào niên hiệu Thiệu Hưng (Shaoxing) [1131-1162] của Trung Hoa Đại 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 647 


Tổng, có một người gọi là Tông Cáo, Thiền sư Đại Huệ ở Kính Sơn. Ông ta 
vôn là người học kinh luận. Trong khi hành cước [tìm thầy], ông ta học lời 
bình của Vân Môn về lời ¡ người xưa, và lời bình và kệ của Tuyết. Đậu về lời 
cô nhân dưới Chiêu Lý,"'” một Thiền sư ở Tuyên châu. Đây là bắt đầu sự tu 
học của ông ta. Ông ta không thê hiểu gia phong của Vân Môn, và đến 
tham học với Động Sơn Đạo Vi, người không cho phép ông ta vào nội 
thất. Đạo Vi, người thừa kế pháp của Phù Dung Đạo Giai, không thê xem là 
ngang vai với những người tầm thường ngồi ở địa vị thấp hơn. Mặc dù 
Tông Cáo đã học với Đạo Vi một thời gian thuận lợi, nhưng ông ta không 
thê động đến da, thịt, xương, và tủy của Đạo Vi. Hơn nữa, ông ta không ý 
thức răng có con mắt trong các trần của các thức. 


Một hôm Tông Cảo nghe nói về pháp tu đốt hương trên cùi chỏ [đề tỏ 
quyết tâm] khi thọ nhận chứng thư thừa tự. Ông ta tiếp tục hỏi xin Đạo Vi 
truyền cho mình một chứng thư thừa tự. Nhưng Đạo Vi không làm thế. Đạo 
Vi nói, “Nếu ông muôn thọ nhận sự truyền pháp, ông nên toàn tâm công 
phu và không vội vàng. Các phật tổ không thọ nhận và truyền pháp một 
cách vô căn cứ. Ấy không phải là tôi không truyền mà là ông chưa có con 
mắt.” 

Tông Cảo nói, “Con mắt chánh nhãn vốn tự chứng, tự ngộ. Sao có thể 
truyền pháp một cách vô căn cứ?” 

Đạo VI chỉ mỉm cười và im lặng. 

Về sau Tông Cảo học với Trạm Đường Văn Chuẩn [ở núi Bảo Phong]. 
Một hôm Trạm Đường hỏi ông ta, “Làm sao hôm nay lỗ mũi ông bị mất?” 

Tông Cảo nói, “Ấy là học ở Bảo Phong.” 

Trạm Đường noi, “Người học Thiên thô lỗ.” 


Sau đó, khi Tông Cảo đang đọc kinh, Trạm Đường hỏi, “Ông đang đọc 
kinh gì?” 

Tông Cảo nói, “Kinh Kim Cương.” 

Trạm Đường nói, “Pháp bình đăng không cao không thấp. Làm sao núi 
Vân Cư cao và núi Bảo Phong thấp?” 


*#' Thụy Trúc Chiêu Lý (H.: Ruizhu Shaoli, Nh.: Zuichiku Shöri). Khoảng t.k. 11-12, Trung 


Hoa. Người thừa kế pháp của Xingjiao Dan [?], tông Lâm Tế. Một vị thầy của Đại Huệ Tông 
Cảo. 

3 Động Sơn Đạo Vi (H.: Dongshan Daowei, Nh.: Tözan Döbi). Khoảng t.k. 11-12, Trung 
Hoa. Người thừa kế pháp của Phù Dung Đạo Giai, tông Tào Động. Dạy ở Động Sơn, Thụy 
châu (Giang Tây). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 648 


Tông Cảo nói, “Pháp bình đẳng không cao không thấp.” 
Trạm Đường nói, “Ong đã trở thành giảng sư.” 


Một hôm khác, thấy tượng của Mười Vua [của Địa Ngục, tức Thập Điện 
Diêm Vương, NDỊ đang được trang trí, Trạm Đường hỏi thượng tọa Tông 
Cảo, “Các quan chức này họ gì?” 

Tông Cảo nói, “Lương.” 

Trạm Đường tự vò đầu nói, “Tôi cũng họ Lương. Sao tôi không đội 
khăn trùm tóc?” 

Tông Cảo nói, “Thầy không đội khăn trùm tóc nhưng lỗ mũi của thầy 
giống họ.” 

Trạm Đương nói, “Người học Thiên thô lỗ.” 


Một hôm khác, Trạm Đường nói với Tông Cảo, “Thượng tọa Cảo, ông 
đã một lần một hiểu Thiền ở chỗ tôi. Khi tôi bảo ông nói, ông nói. Khi tôi 
bảo ông tu, ông tu. Khi tôi bảo ông làm luận, làm kệ, tiểu tham, và phổ 
thuyết (nói với hội chúng), hay hỏi câu hỏi, ông có thể làm bất cứ việc nào 
trong các việc đó. Nhưng chỉ thiếu một điều. Ông có biết đó là gì không?” 

Tông Cảo hỏi, “Thiếu cái gì?” 

Trạm Đường nói, “Ông không hiểu một điểm duy nhất. Quả thật đây là 
điểm ô ông không hiểu: Khi tôi ở trong phòng phương trượng và nói với ông, 
có Thiền. Nhưng ngay khi ông vừa ra khỏi phòng phương trượng, nó biến 
mất. Khi ông đang suy nghĩ một cách rõ ràng, có Thiền. Nhưng khi ông 
buồn ngủ, nó biến mất. Nếu như vậy, làm sao ông có thể làm chủ được sinh 
tử?” 

Tông Cảo nói, “Đó đúng là cái con đang nghỉ vấn.” 

Vài năm sau, Trạm Đường có dấu hiệu bịnh. 

Tông Cảo nói, sau khi thầy tịch, ai là người con nên cầu giúp hoàn thành 
việc sáng tỏ đại sự của con? 

Trạm Đường nói, “Có một người gọi là Cần Ba tử. ˆ Tôi chưa gặp ông 
ấy. Nhưng ô ông gặp ông ấy, chắc chắn ông sẽ hoàn tất việc học của ông. Sau 
khi gặp ông ấy, đừng đi lang thang nữa. Việc học của ông chắc chắn ông sẽ 
có thành quả.” 


449 


Khi xét những câu chuyện này, chúng ta thấy rằng. Trạm Đường chưa 
chấp nhận Tông Cảo. Mặc dù Tông Cảo thường cô gắng nói ra một câu 
giác ngộ, ông ta còn thiếu một kinh nghiệm duy nhất này. Ông ta không 
thê nắm giữ hay buông bỏ kinh nghiệm duy nhất này. Trước đó, Đạo Vi đã 


* cần Ba tử (H.: Qinbazi): Cần ở đất Ba. Chỉ Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 649 


không cho Tông Cảo chứng thư thừa tự và khuyên khích ông ta cố gắng 
khó nhọc hơn. Sự xét người học của Đạo VI rõ ràng và đáng tin. 

Quả thật, Tông Cảo đã không học thấu triệt, buông bỏ, và phá tan nghỉ 
ngờ. Ông ta đã không có khối nghỉ lớn. Ông ta đã không chìm ngập trong 
nghi. Sự đòi hỏi chứng thư thừa tự của ông ta là một hành động thô lậu — 
một ví dụ cùng cực không có chí khí cầu đạo, không theo thủ tục đích thực. 
Nó thiếu sự quan tâm sâu xa. Ông ta không phải là khí cụ của đạo và hoàn 
toàn vô minh về sự tham học. Ông ta có xâm lấn vào nội thất của các phật 
tổ với ý đồ nắm được danh và yêu thích lợi. Thương thay ông ta đã không 
hiểu những câu nói của các phật tổ! 

Bởi vì Tông Cảo đã không hiểu rằng học từ người xưa là tự chứng, và 
ông ta đã không nghe và tham học răng xem xét vạn đời là tự ngộ, ông ta 
đã gặp một sai lầm như thế và đã tự mê hoặc mình. Như thế, trong các đệ tử 
của Tông Cảo, không có được một người hay nửa người thực sự đáng nắm 
lỗ mũi. Nhiều người trong bọn họ là những ông thầy thời cơ. Họ không 
hiểu pháp của phật tổ và không hướng thượng pháp của phật tổ theo cách 
này. Tăng nhân ngày nay nên học tường tận điều này mà không chênh 
mảng. 


Sau khi Trạm Đường viên tịch, Tông Cảo theo lời giới thiệu của Trạm 
Đường đến học với Khắc Cần, Thiền sư Viên Ngộ ở chùa Thiên Ninh, 
Đông Kinh. Một hôm, Viên Ngộ lên pháp tòa. Tông Cảo nói mình đã dược 
diệu ngộ và trình nó với Viên Ngộ. 

Viên Ngộ nói, “Chưa được. Ông hiểu như vậy, nhưng ông chưa sáng tỏ 
đại sự.” 

Hôm khác, Viên Ngộ lên pháp tòa và giải thích lời của Ngũ Tổ Pháp 
Diễn “câu có” và “câu không.” Nghe thế, Tông Cảo liền nói rằng mình đã 
được pháp đại an lạc, và trình kiến giải của mình. 

Viên Ngộ nói, “Tôi không muốn lừa ông.” 

Đây là những câu chuyện của Tông Cảo tham học với Viên Ngộ. Tông 
Cảo làm thư ký trong hội của Viên Ngộ. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta tỏ 
ra dường như không có một điểm hiểu biết độc đáo nào. Ông ta đã không 
cho thấy bất cứ một điểm hiểu biết. nào trong các bài thuyết giảng và nói 
chuyện của riêng ông ta. Hãy biết rằng ngữ lục của ông ta ghi răng ông ta 
đã được diệu ngộ hay pháp đại an lạc, nhưng không thừa nhận răng ông ta 
đã thực sự chứng ngộ. Đừng xét ông ta một cách nghiêm trọng. Ông ta chỉ 
là một học nhân. 

Viên Ngộ là một cô phật, được tôn kính nhất trong mười phương. Sau 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 650 


Hoàng Bá, không có ai là một bậc thầy đáng kính như Viên Ngộ. Sư là một 
cô phật, hiếm có ở bất cứ thế giới nào. Nhưng ít người và thần trong Cõi 
Ta-bà biết điều này. Đáng tiếc thay! 

Nếu chúng ta lấy lời của Viên Ngộ và xét thượng tọa Tông Cảo, chúng 
ta thấy rằng ông ta không có trí tuệ gần với trí tuệ của thầy, và ông ta 
không có trí tuệ bằng thầy. Hơn nữa, dường như là ông ta không bao giờ 
mộng có trí tuệ vượt thầy. Như thế, hãy biết rằng Tông Cảo có [khả năng] ít 
hơn một nửa khả năng của thầy. Ông ta chỉ nhớ thuộc lòng những dòng chữ 
từ Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Thủ Lăng Nghiêm và nói về những dòng chữ 
đó. Ông ta chưa là xương và tủy của các phật tô. 

Tông Cảo xem những cái thấy của những người ân tu theo tỉnh hồn ở 
nơi có cây là pháp của các phật tổ. Bởi vì ông ta nghĩ theo cách này, chúng 
ta biết rằng ông ta đã không học thấu triệt đạo lớn của các phật tô. Sau khi 
học với Viên Ngộ, Tông Cảo không đi lang thang quanh quân và viếng các 
sư khác. Vô cớ, ông ta trở thành trụ trì của một tự viện lớn và dẫn đầu tăng 
chúng. Những lời ông ta để lại không thê đến gần với đại pháp. 

Tuy nhiên, những người vô minh nghĩ rằng Tông Cảo không thua các 
bậc sư trước kia. Nhưng những người thấy và biết đồng ý rằng ông ta chưa 
có liễu tri. Không sáng tỏ đại pháp, ông ta chỉ tán gẫu. Chúng ta biết rằng 
Đạo Vi đã không lầm vì không công nhận ông ta và như thế đã trở thành 
một thí dụ cho các thế hệ sau. Những học nhân của Tông Cảo vẫn tức giận 
Đạo Vi. Nhưng Đạo Vĩ chỉ không chấp nhận kiến giải của ông ta. Hơn nữa, 
Trạm Đường cũng đã không chấp nhận kiến giải của ông ta. Bắt cứ khi nào 
Trạm Đường thấy Tông Cảo, cũng mắng ông ta. Xấu hỗ thay là những 
người trong quá khứ và hiện tại tức giận Trạm Đường vì điều đó! 

Có một số người ở Trung Hoa Đại Tống tự gọi họ là con cháu của phật 
tổ. Nhưng chỉ có một ít người học chân lý, và có một ít người dạy chân lý. 
Điều này có thê hiểu được qua những câu chuyện này. Như thế đó là vào 
niên hiệu Thiệu Hưng (Shaoxing). Ngày nay còn tệ hơn nữa. Không thể so 
sánh những thời kỳ này. Hôm nay những người không biết đạo lớn của phật 
tổ đã trở thành những người lãnh đạo tăng chúng. 

Hãy biết rằng Dòng Thanh Nguyên có sự đích truyền về chứng thư thừa 
tự qua các phật và các tổ ở cả Ấn Độ và Trung Hoa. Dòng Động Sơn bắt 
đầu từ dòng Thanh Nguyên. Phần còn lại của thế giới chưa thấy nó. Tất cả 
những người có sự chứng ngộ này là con cháu của Động Sơn, và được xem 
cao trong tăng giới. 

Tông Cảo đã không hiểu các chữ “tự-chứng,” và “tự-ngộ” khi ông ta 
còn sông. Rồi làm sao chúng ta có thê xét thấu đáo những trường hợp khác? 
Hơn thế nữa, làm sao những con cháu của lão Tông Cảo có thể hiểu được 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 651 


chữ “tự-ngộ ”? 

Như thế, trong những lời của các phật tổ, cho chính họ và cho người 
khác, luôn luôn có thân-tâm của phật tổ, và con mắt của phật tổ. Bởi vì 
những lời này [“tự-chứng” và “tự-ngộ”] là xương và tủy của phật tổ, những 
người tầm thường không thê nắm được da của các ngài. 


Đã trình với hội chúng trong khi ở chùa Cát Phong (Yoshimine) vào ngày hăm 
chín, tháng hai, năm thứ hai, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1244].“" 


#° Anh dịch: Mel Weistman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 652 


76. ĐẠI TU HÀNH 
(Dai shugyö: Đại tu hành) 


Bách Trượng, Thiền sư Đại Trí ở núi Bách Trượng, Hồng châu, là người 
thừa kế pháp của Mã Tổ. Tên húy của sư là Hoài Hải. Khi Bách Trượng 
dạy chúng, một ông già thường xuất hiện và nghe những bài pháp của sư. 
Ông già ấy thường bỏ đi sau các bài pháp, nhưng một hôm ông ấy ở lại phía 
sau. 

Bách Trượng hỏi. “Ông là ai?” 

Ông già đáp, “Tôi thực chăng phải là người. Ngày xưa, vào thời Phật 
Ca- diếp, tôi đã s sống và dạy trên núi này. Một hôm một học nhân hỏi, 
“Người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả không?' Tôi nói với người ấy, 
“Không, người như thế không rơi vào nhân quả.” Vì vậy tôi tôi đã tái sinh 
làm con chồn hoang năm trăm kiếp. Bạch Hòa thượng, xin nói cho một 
chuyên ngữ để tôi thoát khỏi thân chồn hoang này.” Rôi ông ấy hỏi Bách 
Trượng, “Người đại tu hành còn rơi vào nhân quả không?” 

Bách Trượng đáp, “Không mờ nhân quả.” sẽ 

Ông già ấy liền đại ngộ. Khi lễ bái, ông ấy nói với Bách Trượng, “Con 
bây giờ đã thoát khỏi thân chồn hoang. Hòa thượng sẽ làm lễ an táng cho 
con như một tăng nhân qua đời không?” Hòa thượng sẽ thấy thân của một 
con chồn ở trong núi phía sau tự viện.” 

Bách Trượng bảo vị duy-na đánh bản báo tin cho hội chúng rằng tang lễ 
sẽ cử hành sau bữa ăn trưa. Tăng chúng hỏi nhau, “Chuyện gì thế? Mọi 
người đều khỏe mạnh; trong Niết-bàn đường [phòng y tế trong chùa] không 
có ai bệnh cả.” Sau bữa trưa, Bách Trượng dẫn đầu tăng chúng đến một 
tảng đá lớn phía sau tự viện và chỉ tích trượng vào thân của một con chồn 
chết. Rồi, theo sau là nghi thức thông thường, họ đã hỏa tang cái thân ấy. 
Tối hôm đó trong bài giảng trong pháp đường Bách Trượng nói về những 
gì đã xảy ra trong ngày. 

Hoàng Bá hỏi sư, “Một cổ đức trả lời sai một câu mà bị tái sinh làm 
chồn hoang năm trăm kiếp. Nếu ô ông ấy không trả lời sai thì c 

Bách Trượng bảo, “Hãy đến gần hơn, tôi sẽ nói cho ô ông.” 

Hoàng Bá tiễn đến và tát vào mặt Bách Trượng một cái." 

Cười lớn, Bách Trượng vỗ tay nói, “lôi nghĩ chỉ tên hồ có râu đỏ, 
nhưng ông cũng là tên hồ đỏ râu.” 

Công án hiện thành bây giờ là đại tu hành. Theo ông già ấy, ở đó đã có 
một núi Bách Trượng của Hồng châu trong quá khứ vào thời Phật Ca-diếp, 


451 ⁄ “ KÝ, A+ ^ 2 
Hán văn: “Bất muội nhân quả.” ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 653 


và trong thời đại hiện tại của Phật Thích-ca-mâu-mi ở đó cũng có một núi 
Bách Trượng ở Hồng châu. Đây là chuyển ngữ hiện thành. 

Bây giờ, núi Bách Trượng trong quá khứ của Phật Ca-diếp và núi Bách 
Trượng trong thời hiện tại của Phật Thích-ca-mâu-ni không phải một cũng 
không phải hai; không phải ba ba trước cũng không phải ba ba sau [không 
nhiều trong quá khứ hay vị lai]. Đó không phải là núi Bách Trượng trong 
quá khứ trở thành núi Bách Tượng hiện tại; cũng không phải núi Bách 
Trượng ngay bây giờ là núi Bách Trượng thời Phật Ca-diếp. Song có công 
án là Tôi đã sống và dạy trên núi này. 

Câu đáp của tôi cho ông sẽ đúng y như những gì Bách Trượng hiện thời 
đã nói. Những gì ông nên hỏi nên giông y như những gì ông già ây đã hỏi. 
Nếu ông đưa ra câu này, ông không thê đưa ra câu khác. Nếu ông bỏ bê câu 
đầu, ông rơi vào câu thứ hai. 


Một hôm, trên núi Bách Trượng có học nhân hỏi, “Người đại tu hành 
còn rơi vào nhân quả không?” Quả thật, câu hỏi này không phải dễ hiểu. 
Lần đầu tiên từ khi phật pháp được đưa vào Trung Hoa trong thời Vĩnh 
Bình (Yongping) [58-67] thuộc triều đại hậu Hán và từ khi Bồ-đề- đạt-ma 
truyền giáo từ Án Độ ở thời Phổ Thông (Pudong) [520-527] thuộc triều đại 
nhà Lương, người ta đã nghe câu hỏi của cựu học nhân này qua lời con 
chồn hoang này. Trước kia người ta chưa bao giờ nghe nó. Như thế, điều 
này quả thật hiểm có. 

Thương lượng đại tu hành thì chỉ là nhân và quả. Bởi vì nhân quả nhất 
định hàm súc và hoàn toàn đầy đủ, nhân quả ở bên kia sự biện luận rơi hay 
không rơi, hay sự quan tâm về mờ hay không mờ. Nếu không rơi vào nhân 
quả là sai lầm, không mờ nhân quả cũng có thể là sai lầm. Bất cứ khi nào 
sai lầm vượt qua sai lầm, có đọa vào thân chồn hoang và có giải thoát khỏi 
thân chồn hoang. Có thể là không rơi vào nhân quả là một sai lầm trong 
thời Phật Ca-diếp nhưng không phải là một sai lầm trong thời Phật Thích- 
ca-mâu-ni. Cũng có thê là dù cho có giải thoát khỏi thân chồn hoang trong 
thời hiện tại của Phật Thích-ca-mâu-nI, trong thời Phật Ca-diễp hiện thành 
một lý khác. 

Về lời của ông già Tôi đã tái sinh làm chỗn hoang năm trăm kiếp, tái 
sinh làm chồn hoang có nghĩa là gì? Không phải là vốn có một con chồn 
hoang và nó quyên dụ Bách Trượng trước kia rơi vào nhân quả, cũng không 
thể là Bách Trượng trước kia vốn là một con chồn hoang. Nói răng tinh hồn 
của Bách Trượng trước kia ra đi và trở thành cái túi da của con chồn hoang 
là câu nói của người ngoại đạo. Không thê là một con chồn hoang đến và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 654 


đột nhiên nuốt chửng Bách Trượng trước kia. Nếu ông nói Bách Trượng 
trước kia đọa vào thân chồn hoang, thì phải có sự giải thoát thân chồn 
hoang của Bách Trượng trước kia đọa vào. Song, về sau Bách Trương có 
thê lại đọa vào thân chồn hoang. Đó không phải là Bách Trượng bị chuyển 
vào thân chồn hoang. 

Làm sao nhân quả có thê như vậy? Nhân quả không phải là bản hữu, và 
không phải chỉ bây giờ mới bắt đầu. Không phải là nhân quả không hoạt 
động chờ một người nào đó. Dù cho câu trả lời không rơi vào nhân quả là 
một câu trả lời sai, đó không phải là người nói như thê luôn luôn bị đọa vào 
thân chồn hoang. Nếu một câu đáp như thế cho câu hỏi của một học nhân 
nhất thiết khiến cho thầy đọa vào thân chồn hoang, thì gần đây các sư như 
Lâm Tế, Đức Sơn, và con cháu của họ đã trở thành hằng ngàn con chỗn. 
Những trưởng lão không cần trọng trong hai hay ba trăm năm nay đã trở 
thành những con chồn hoang. Tuy nhiên, chúng ta chưa bao giờ nghe nói 
họ đã trở thành chồn hoang. Nếu có nhiều trường hợp như thế, chắc chắn 
chúng ta đã nghe rồi. Mặc dù có ít ai trả lời những câu như thế, có nhiều 
người có những câu trả lời nhằm lẫn hơn không rơi vào nhân quả nhiều. Có 
một ít người không nên cho phép họ ở ngay cả trong xóm giêng của phật 
pháp. Những người có con mắt tu hành có thể phân biệt được điểm này. 
Những người không có con mắt tu hành không hiểu nó. 

Như thế, chúng ta biết. Chúng ta không nói rằng một người trở thành 
chồn hoang bởi vì một câu trả lời sai và một người không trở thành chồn 
hoang bởi vì một câu trả lời đúng. Trong câu chuyện này không nói đến 
những gì xảy ra sau khi thoát khỏi thân chồn hoang, nhưng phỏng chừng có 
một viên ngọc bọc trong cái túi da [của con chồn hoang]. 


Về điểm này, những ai chưa thấy hay nghe phật pháp nói, “Thoát khỏi 
thân chồn hoang, ông ây trở về biển tánh của bản giác. Vì quả mê hoặc, ông 
ấy trở thành chôn hoang trong một lúc, nhưng sau khi ông ây đại ngộ thân 
chồn hoang trở về với bản tánh.” 

Cái thấy trở về với bản ngã này không phải là phật pháp, mà là của 
ngoại đạo. Đây không phải là phật pháp. Nói rằng chồn hoang không phải 
là bản tánh và không có bản giác thì không phải là phật pháp. Nói rằng sau 
khi đại ngộ thân chôn hoang bị phế bỏ thì không phải là đại ngộ của con 
chồn hoang. Đây chỉ xem thường con chồn hoang. Đừng nói kiểu như vậy. 

Câu chuyện tuyên bố rằng bởi vì chuyên ngữ của Bách Trượng hiện 
thời, Bách Trượng trước kia — con chồn già năm trăm kiếp — liền được giải 
thoát khỏi thân chồn. Hãy hiểu ý nghĩa của câu chuyện này. Nếu ông 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 655 


khẳng định rằng chuyền ngữ của một người ngoại đạo có thể giải thoát con 
chồn hoang, thì phải có vô số chuyên ngữ. của núi, sông, và đất liền từ quá 
khứ không thẻ tính được. Tuy nhiên, nói răng trong quá khứ không bao giờ 
có sự giải thoát khỏi thân chồn hoang, chuyên ngữ của Bách Trượng đương 
thời một mình giải thoát con chồn hoang, là phủ nhận đạo của phật tô. Nói 
rằng núi, sông, và đất liền chưa bao giờ thốt ra một chuyên ngữ nào là nói 
răng không có chỗ cho Bách Trượng hiện thời mở miệng. 

Cũng có nhiều sư, hết sư này đến sư khác, cả quyết rằng không rơi vào 
nhân quả thì không khác với mờ nhân quả. Nhưng họ không bao giờ thân 
nghiệm sự không rơi vào hay không mờ nhân quả trong dòng chảy của 
những chuyển ngữ đó. Rồi đương nhiên họ không kinh nghiệm da, thịt, 
xương, và tủy sự rơi vào thân chồn hoang, cũng không kinh nghiệm da, thịt, 
xương, và tủy được giải thoát khỏi thân chồn hoang. Khi bắt dầu không 
đúng, chấm dứt không bao giờ đúng. 

Trong lời của ông già, Từ đó tôi đã rơi vào thân chỗn hoang trong năm 
trăm kiếp, ai đã rơi và vào cái gì? Vào chính giây phút rơi vào thân chồn 
hoang, thế giới mà nó tiếp tục từ quá khứ có hình tướng và màu sắc gì trong 
hiện tại? Tại sao lặp đi lặp lại sự sinh năm trăm lần? Cái thân chồn hoang từ 
đâu đến? 

Nói Một người như thế không rơi vào nhân quả là rơi vào thân chồn 
hoang. Nghe Không mờ nhân quả là được giải thoát khỏi thân chồn hoang. 
Những khoảnh khắc rơi vào và được giải thoát chỉ là nhân quả của con 
chồn hoang. 

Song, từ những thời xa xưa người ta đã nói, “Bởi vì một người như thể 
không rơi vào nhân quả là một cách nói dường như bác bỏ nhân quả, người 
nói ngã nhào.” Lời khẳng định này không có lý do, do những người vô 
minh nói. Dù cho Bách Trượng trước kia có nói, Một người như thế không 
rơi vào nhân quả, sự đại tụ hành của sư không làm người khác mê hoặc và 
sư không bác bỏ nhân quả. 

Người ta cũng nói, “Nghĩa của Không mở nhân quả là bởi vì sự đại tu 
hành siêu việt nhân quả, nó giải thoát thân chồn hoang.” Đúng vậy, đây là 
sự chứng ngộ tám chín phần mười của con mắt tu tập. 

Như thê, trong thời Phật Ca-diếp ông già ấy đã sống trên núi này. Trong 
thời Phật Thích-ca-mâu-ni ông ta đang sống trên núi này. Thân trước và 
thân hiện tại —- bộ mặt mặt trời và bộ mặt mặt trăng [trong cả hai trường 
hợp] — ông ấy che đậy tỉnh hồn chồn hoang, và thị hiện tỉnh hồn chồn 
hoang. 

Làm sao con chồn hoang có thê biết đời sống của nó trong năm trăm 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 656 


kiếp? Nếu ông nói rằng nó biết năm trăm kiếp của nó bằng trí thông minh 
của một con chồn hoang, trí thông minh của con chồn hoang không biết 
ngay cả sự việc một kiếp đơn độc, cuộc sống dồn vào một cái túi da của 
con chôn lại càng [biết] ít hơn nhiều. Mà một con chồn hoang biết nó rơi 
vào những năm trăm kiếp sống là công án hiện thành. Trong khi nó không 
biết đầy đủ toàn thể một kiếp, có những điều con chồn hoang biết và có 
những điều nó không biết. Dù cho thân và trí thông minh là thường còn, 
con chồn không thể đếm năm trăm kiếp sống. Khi không có cách nào đếm 
nhiều lần tái sinh như thế, câu năm trăm kiếp sống có thể là giả tưởng. 

Nếu có người nói rằng con chồn “hoang biết bằng cách dùng trí thông 
minh khác hơn trí thông minh của chồn hoang, thì đó không phải là cái biết 
của con chồn hoang. Người gì có thể biết được năm trăm kiếp sống nhân 
danh con chồn? Không có cách chứng ngộ rõ ràng qua biết và không biết, 
ông không thể nói đọa vào thân chỗn hoang. Nếu không đọa vào thân chồn 
hoang, không thê có chuyện được giải thoát khỏi thân chồn hoang. Nếu 
không đọa vào và trở nên giải thoát khỏi thân chồn hoang, không thể có 
một Bách Trượng nào trước kia. Nếu không có một Bách Trượng nào trước 
kia, thì không thể có Bách Trượng nào hiện thời — không thể nào công nhận 
đây là ngâầu nhiên. Hãy thương lượng sự việc này tường tận bằng con mắt 
phân biệt và phá bỏ những lý thuyết bắt toàn rất thịnh hành qua suốt các 
triều đại Lương, Trần, Tùy, Đường, và Tống. 

Lão phi nhân ấy nói với Bách Trượng đương thời, Hỏa £hượng sẽ làm 
đám tang cho tôi như một tăng nhân chết không? Đây không phải là điều 
thích đáng để hỏi. Mãi từ thời Bách Trượng đã không có nhiều sư ngạc 
nhiên vì lời nói này và chưa bao giờ nghi ngờ cả. Sự kiện của sự việc là: 
làm sao người ta có thể xem một con chồn chết như là một tăng nhân qua 
đời mà không có thọ giới, và không có địa vị của tăng nhân? Nếu vô căn cứ 
mà thực hiện một đám tang theo cách thức của một tăng nhân chết cho một 
người như thế, tất cả những người chưa bao giờ xuất gia — nam và nữ cư sĩ 
— cũng nên phù hợp với nghi thức của một tăng nhân qua đời. Nếu chúng ta 
tìm những tiền lệ như thế, không bao giờ có bất cứ cái gì giống như thê. 
Người ta không nghe nói đến và một trường hợp như thế chưa từng được 
đích truyền trong phật đạo. Dù cho người ta muôn thực hiện một nghi thức 
như thế, cũng không thể làm vậy. 

Người ta nói rằng Bách Trượng hỏa táng thân con chồn hoang theo tục 
lệ. Điều này không rõ ràng; có lẽ có sự nhằm lẫn. Hãy biết rằng tang lễ cho 
một tăng nhân qua đời, từ giây phút vào Niết-bàn đường đến khi thực hành 
đến Vườn Bồ-đề [nơi của người chết] tất cả đã sắp xếp theo thủ tục và 
không thể thay đổi ngẫu nhiên. Dù cho con chồn hoang nằm ở chân vách đá 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 657 


tuyên bố nó là Bách Trượng trước kia, làm sao đây có thể là sự tu hành của 
một bậc đại tăng, xương và tủy của các phật tổ? Ai có thể chứng minh rằng 
đây là Bách Trợng trước kia? Đừng vô cớ xem sự biến hình của dã hồ tỉnh 
là đích thực, và không làm giảm nhẹ pháp qui của phật tô. 

Là con cháu của phật tổ, hãy đánh giá pháp qui thù thăng của các ngài. 
Đừng đi theo yêu cầu không thích đáng như Bách Trượng đã làm. Một đại 
sự duy nhất, một pháp duy nhất, hiếm khi gặp được. Đừng để bị thế tục và 
tình cảm con người ảnh hưởng. Ở nước Nhật này, sắc tướng và cung cách 
của phật tổ khó gặp và khó được nghe. Như bây giờ các ông có cơ hội hiếm 
có được nghe và thấy chúng, trân quí chúng hơn ngọc nơi chiếc nơ buộc 
trên đầu. Những người không có vận may lớn như thế không có cơ hội tôn 
vinh chúng. Điều này quả thật buôn. Không thức ngộ cái nhẹ và nặng của 
sự việc, họ thiếu trí tuệ của năm trăm năm, trí tuệ của một ngàn năm. 

Như thế, cần phải tự khuyến khích mình và người khác. Thọ nhận truyền 
thống đích truyền từ các phật tổ — ngay cả một lạy hay một cái ngồi thăng 
đứng — quả là hiểm có; hãy hân hoan chào đón vận may to lớn này. Những 
ai thiếu trái tim sẽ không có được một công đức duy nhất hay có được bất 
cứ lợi ích nào đù cho họ gặp ngàn phật xuất hiện. Có những người ngoại 
đạo đã được trao lầm phật pháp. Dù nghe có vẻ như họ đã được phật pháp, 
phật pháp họ dạy thiếu chứng quả. 

Như vậy, nêu các vua quan, hay ngay cả Phạm-thiên hay Đế-thích, 
không phải tăng nhân, đến các ông và yêu cầu làm đám tang cho một tăng 
nhân qua đời, thì đừng cho phép. Hãy bảo họ rằng họ nên xuất gia, thọ giới, 
tu dưỡng đời tăng nhân, rồi hãy trở lại. Nếu là những người bị nghiệp quả 
ràng buộc trong ba cõi, và không khao khát hiện thực đời sống nơi tam bảo, 
sinh ra vạn cái túi da chết và có găng không quan tâm tiền lệ đám tang cho 
tăng nhân, thì đừng cho phép. Việc đó sẽ không đưa đến bất cứ công đức 
nào. Nếu họ muốn thiết lập sự nối kết thuận lợi với công đức của phật pháp, 
họ nên lập tức xuất gia, thọ giới theo phật pháp, và đảm đương tu dưỡng 
đời sống của một tăng nhân. 


Chiều hôm đó Bách Trượng hiện thời lên pháp tòa và nói về những gì 
xảy ra trong ngày. Trọng điểm cuộc mỚI chuyện của sư rất không rõ ràng. 
Sư đã nói gì? Dường như sư đã nói rằng ông già ấy, đã có đầy đủ năm năm 
trăm kiếp làm chồn, trở nên được giải thoát khỏi thân quá khứ. Năm trăm 
kiếp nói ở đây được tính theo cách của thế giới loài người hay cách của 
chồn hoang? Hay chúng được tính theo cách của phật? Hơn nữa, làm sao 
đôi mắt của con chồn hoang già có thể bắt được cái thoáng thấy của Bách 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 658 


Trượng? Những gì thấy qua mắt của con chồn hoang phải là tỉnh hồn của 
con chôn hoang. Những gì thây qua mắt của Bách Trượng là phật tô. 


Về mặt này, Pháp Thành [Tịnh Nhân] Khô Mộc, bình câu chuyện bằng 
kệ: 


Bách Trượng thân gặp: chồn hoang; 

bị nó hỏi, tâm sư bôi rối lớn. 

Giờ tôi hỏi các ông, những người tu đạo, 

có nhồ hết nước đãi của chồn hoang ra hay không? 


Như thế, chồn hoang là con mắt kinh nghiệm thâm mật của Bách 
Trượng. Ngay cả một nửa nước dãi của chồn hoang nhồ ra là cái lưỡi rộng 
dài le ra, thốt một chuyền ngữ chuyền hóa. Chính giây phút này là sự giải 
thoát khỏi thân chồn hoang, giải thoát khỏi thân của Bách Trượng, giải 
thoát khỏi thân của lão phi nhân, giải thoát thân của toàn thế giới. 


Hoàng Bá hỏi Bách Trượng, Cổ đức ngày xưa trả lời sai một câu bị tái 
sinh làm chồn hoang năm trăm kiếp. Nếu ông ấy không trả lời sai thì thể 
nào? 

Câu hỏi này là lời của phật tổ hiện thành. Trong hàng các tôn sư của 
dòng Nam Nhạc không. có một người nào như Hoàng Bá, hoặc trước hoặc 
sau sư. Song, ông già ấy không nói ông Ấy đã trả lời sai cho người học. 
Bách Trượng cũng không nói răng ông già ây đã trả lời sai. Tại sao Hoàng 
Bá dám nói, Cổ đức ngày xưa đã trả lời sai? Nếu Hoàng Bá muốn nói rằng 
câu trả lời sai này là nguyên nhân đọa vào thân chồn hoang, Hoàng Bá đã 
không nắm được đại ý của Bách Trượng. Mặc dù Hoàng Bá không thương 
lượng những câu trả lời sai và những câu trả lời không sai do các phật tổ 
nói. Hãy hiểu rằng trong câu chuyện này Bách Trượng trước kia đã không 
nói đến câu trả lời sai, Bách Trượng hiện thời cũng không nói. 

Dù vậy, dùng năm trăm tắm da chồn hoang dày ba tắc, Bách Trượng 
trước kia sống và dạy trên núi vì lợi ích người tu, và nói tri kiến của sư với 
người học. Bởi vì các bím lông nhọn trên da con chồn hoang đã rũ bỏ, Bách 
Trượng đương thời là một cái túi da hôi tanh. Tôi đoán rằng đây là đang rũ 
bỏ một nửa da chồn hoang. Đây là tự tại với đọa lạc, mà mọi giây phút đều 
ở bên kia sai lầm. Đây là nhân quả, mà mọi giây phút nói vì người khác. 
Đây là quang minh, đại tu hành với đại dụng ý. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 659 


Nếu Hoàng Bá xuất hiện ngay bây giờ và hỏi, Nếu ông ấy trả lời không 
sai thì thế nào? Hãy nói, “Y vần đọa vào thân chồn hoang.” Nếu Hoàng Bá 
hỏi, “Sao lại như vậy?” hãy nói, “Ngươi dã hồ tỉnh!” 

Song, đây không phải là sai lầm hay không sai lầm. Đừng công nhận 
rằng câu hỏi của Hoàng Bá đã hỏi là hay. Lại nữa, nếu Hoàng Bá có hỏi, 
“Ông ấy sẽ thế nào?” Hãy nói, “Ông có nắm lấy da mặt của ông, hay 
không?” Hãy nói thêm, “Ông thoát được thân chồn hoang chưa?” Cũng nói, 
“Ông có thể trả lời học nhân, nói, không rơi vào nhân quả ?” 


Khi Bách Trượng nói, #ãy đến gân hơn tôi sẽ nói với ông, sư đã trả lời 
câu hỏi, Nếu ông ấy trả lời sai thì sao? Hoàng Bá đến gần hơn, khi quên 
quá khứ và quên vị lai, đã tát Bách Trượng. Cái tát này là Hoàng Bá bị vô 
số hình dạng biến hóa của chồn hoang chiếm hữu. 

Cười, Bá Trượng võ tay nói, 7ôi chỉ nghĩ người hô có râu đỏ, nhưng 
ông cũng là tên hô đỏ râu. Câu nói này thiêu sự hoạt bát mười phần mười. 
Dù cho chúng ta phải nhận rằng ấy là tám chín phần mười, vẫn không hơn 
tám chín phần mười của chứng ngộ viên mãn. 

Vậy, hãy nói, “Lời của Bách Trượng thấm nhuần mười phương, dù sư 
chưa ra khỏi hang chồn hoang. Gót chân Hoàng Bá chạm đất, dù sư vẫn còn 
kẹt trên ngõ [hẹp] của con bọ ngựa cầu nguyện. Tát và võ tay là một, không 
phải hai. Tên hồ râu đỏ là tên hồ râu đỏ.” 


Đã trình với hội chúng chùa Cát Phong (Yoshimine), tỉnh Việt Tì iên (Echizen), 
vào ngày mông chín, tháng ba, năm thứ hai, niên hiệu Khoan Nguyên 
(Kangen) [1244].”” 


* Anh dịch: Dan Welch và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


THỜI KỲ CHÙA ĐẠI PHẬT 


1245- 1246 


660 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 661 


77. HƯ KHÔNG 
(Koku: Hư không) 


Câu hỏi, “Thế nào là ngay đây?” khiến cho đạo hiện thành và phật tổ xuất 
hiện. Sự hiện thành đạo của phật tổ đã được truyền xuống từ người thừa kế 
đến người thừa kế. Như thế, toàn thể da, thịt, xương, và tủy treo lơ lửng 
trong hư không. 

Hư không không xếp loại cùng với hai mươi loại không. Có tám vạn bốn 
ngàn loại không và nhiêu hơn. 


Thạch Củng,” người về sau trở thành Thiền sư Huệ Tạng ở Phước 
châu, hỏi sư đệ là Tây Đường, "° người về sau trở thành Thiền sư Trí Tạng, 
“Chú biết bắt hư không chăng?” 

Tây Đường nói, “Biết, đệ biết.” 

Thạch Củng nói, “Chú bắt nó cách nào?” 

Tây Đường chộp tay vào không khí.” 

Thạch Củng nói, “Chú chẳng biết bắt hư không.” 

Tây Đường đáp, “Sư huynh bắt nó cách nào?” 

Thạch Củng xỏ ngón tay vào lỗ mũi Tây Đường và kéo mạnh. 

Tây Đường căn nhẳn vì đau và nói, “Huynh đang giết đệ! Huynh đang 
cố kéo sứt mũi đệ.” 

Thạch Củng nói, “Bây giờ chú có thê bắt nó.” 


Thạch Củng nói, “Chú biết bắt hư không chăng?” Sư đang hỏi có phải 
toàn thân là tay mắt. 

Tây Đường nói, “Biết, đệ biết.” Hư không là một mảnh nhưng bị cái 
chạm phân chia. Ngay khi vừa phân chia, hư không rơi xuống đất. 

Thạch Củng nói, Chú bắt nó cách nào? Dù cho ông gọi nó là như thê, 
nó thay đôi nhanh chóng. Mặc dù nó thay đổi, nó vuột đi như thế. 


*3 Thạch Củng Huệ Tạng (H.: Shigong Huizang, Nh.: Shakkyö Ezö). Khoảng t.k. 8, Trung 


Hoa. Người thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Trước là thợ săn, sư đến 
chỗ của Mã Tổ khi đuổi theo một con nai. Dạy ở núi Thạch Củng, Phước châu (Giang Tây). 
#4 Tây Đường Trí Tạng (NH.: Xitang Zhizang, Nh.: Seidõ Chizö). 735-814, Trung Hoa. 
Người thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Trí Tạng, Hoài Hải, và Phổ 
Nguyện là ba đệ tử xuât sắc nhất của Mã Tổ. Mã Tổ đã ca ngợi hai đệ tử đầu bằng cách 
nói, “Tạng đầu trắng, Hải đầu đen.” Thụy là Thiền sư Đại Giác (Dajiao). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 662 


Tây Đường chộp tay vào không khí. Sư đã biết cách cưỡi đầu cọp, 
nhưng không biết năm đuôi cọp. 

Thạch Củng nói, Chú không biết bắt hư không rồi. Tây Đường không 
những không biết cách bắt nó, mà sư còn chưa từng mộng thấy hư không. 
Khoảng hở giữa họ rất sâu, Thạch Củng chưa muôn nói vì người khác. 

Tây Đường đáp, “Sư huynh bắt nó cách nào? Như thế, Tây Đường 
muốn Thạch Củng nói, không tùy thuộc vào mình để nói tất cả. 

Thạch Củng xỏ ngón tay vào lỗ mũi Tây Đường và kéo mạnh. Hãy biết 
rằng Thạch Củng ấn thân mình nơi lỗ mũi Tây Đường. Đây giống như 
Thạch Củng xỏ lỗ mũi mình. Như thế, hư không như một quả banh nảy bật 
lên chỗ này chỗ kia. 

Tây Đường càu nhàu vì đau và nói, #uynh đang giết đệ! Huynh cố kéo 
sứt mũi đệ. Sư nghĩ sư đã gặp một người khác, nhưng sư đã gặp chính mình 
ngay ở đó. Vào giây phút này, tự biệt lập mình thì không thể. Đây là cách 
các ông nên học chính mình. 

Thạch Củng nói, Báy giờ chú có thể bắt nó. Đây chắc chắn là cách bắt 
hư không. Đó không phải là Thạch Củng và một Thạch Củng khác cùng 
nhau đưa ra một bàn tay; đó không phải là một hư không này và một hư 
không khác cùng nhau đưa ra một bàn tay. Không cần dụng công [đề bắt hư 
không]. 

Trong toàn thê thế giới không có khoảng hở nào đề hư không chen vào, 
nhưng câu chuyện này là một tiếng sắm động trong hư không. Từ thời 
Thạch Củng và Tây Đường đã có nhiều hành giả được xem là những bậc sư 
của Năm Tông, nhưng chỉ một vài người thấy, nghe, và hiểu hư không. Một 
số người trước và sau Thạch Củng và Tây Đường đã có chơi với hư không, 
nhưng chỉ có một vài người đến được nó. Thạch Củng năm được hư không 
nhưng Tây Đừng không thấy nó. 

Hãy để tôi trả lời Thạch Củng. Ngài nắm mũi Tây Đường. Nếu đây là 
bắt hư không, ngài nên năm lấy mũi mình. Ngài nên bắt ngón tay mình 
bằng ngón tay. Ngài có sự hiểu biết nào đó về bắt hư không. Dù cho ngài có 
ngón tay thiện nghệ bắt hư không, ngài nên nhập sâu bên trong và bên 
ngoài hư không. Ngài nên giết chết và làm sống hư không. Ngài nên biết 
sức nặng của hư không. Ngài nên tin rằng sự biện đạo trong tâm nguyện, tu, 
và ngộ của các phật tổ qua những cuộc vấn đáp thách thức không khác hơn 
bắt hư không. 


Tiên sư Như Tịnh, Cổ Phật Thiên Đồng, nói, “Toàn thân [của cái 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 663 


chuông gió | là cái miệng treo trong hư không.” 
Như thê, chúng ta biệt răng toàn thân của hư không đang treo trong 
không. 


Có lần, Tọa chủ Lượng 'Ÿ [người giảng kinh] ở núi Tây Sơn, Hồng 
châu, tham học với Mã Tổ. Mã Tổ nói, “Tọa chủ giảng kinh gì?” 

Lượng nói, “Tâm Kinh.” 

Mã Tô nói, “Tọa chủ giảng thế nào?” 

Lượng nói, “Tôi giảng nó bằng tâm.” 

Mã Tổ nói, “Tâm như người hát. Ý như người hòa theo. Sáu thức như 
người đồng hành. Làm sao họ hiểu tọa chủ giảng kinh?” 

Lượng nói, “Nếu tâm không hiểu nó, cái không hiểu nó chăng?” 

Mã Tổ nói, “Hiểu. Nó hiểu.” 

Lượng phất tay áo và bắt đầu bỏ đi. 

Mã Tổ gọi, “Tọa chủ.” 

Lượng quay đầu lại. 

Mã Tô nói, “Chỉ cái này, từ sinh đến tử.” 

Ngay lúc ấy, Lượng chứng ngộ. Ông ấy ẩn mình ở núi Tây Sơn, không 
ai còn nghe gì về ông ấy nữa. 


Tất cả các phật tổ giảng kinh theo cách này. Cái gì giảng kinh là hư 
không [vô biên]. Không có hư không, không một ai giảng được kinh nảo. 
Giảng 7âm Kinh và giảng thân kinh cả hai được thực hiện với hư không. 
Với hư không, suy nghĩ hiện thành và không-suy-nghĩ hiện thành. Hư 
không là trí có thầy, trí không thầy, sinh ra đã biết, học mới biết. Trở thành 
phật, trở thành tổ cũng là hư không. 


Thê Thân," Tổ sư thứ hăm mốt, nói: 


Tâm như hư không giới 
bình đăng sinh pháp không. 


*® Lượng tọa chủ (H.: Liang, Nh.: Ryõ Zasu). Khoảng t.k. 8, Trung Hoa. Đệ tử của Mã Tổ 


Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Sau khi ngộ, sư về ẩn ở núi Tây Sơn, Hồng châu (Giang Tây). 
* Thế Thân (Ph.: Vasubandhu). Tổ sư thứ hăm mốt của truyền thống Thiền Ấn Độ. Một 
nhân vật truyền thuyết, có thể được đặt tên theo một luận sư nổi tiếng của Đại Thừa vào 
thế kỷ thứ năm ở Ấn Độ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 664 


Khi ông ngộ hư không, 
Chăng gì tốt hay xấu. 


Bây giờ, người đối diện với vách tường gặp vách tường đối diện với 
người ấy. Ở đây là tâm của vách tường, tâm của cây chết. Đây là /hé giới 
luư không. Độ người khác bằng thân, thị hiện thân này để nói pháp là bình 
đăng sinh pháp không. Bị mười hai giờ trong ngày sai khiến và sai khiến 
mười hai giờ trong ngày là, Khi ông ngộ hư không. Nêu đầu tảng đá lớn, 
chân đề nó lớn. Nếu đầu tảng đá nhỏ, chân đề nó nhỏ. Đây là, Không gì tốt 
hay xấu. 

Hãy thương lượng sự kiện ngay bây giờ không là chánh pháp nhăn 
tạng, niễt-bàn diệu tâm. 


Đã trình với hội chúng chùa Đại Phật, tỉnh Việt Tỉ iên (Echizen), vào ngày 
mông sáu, tháng ba, năm thứ ba, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1244].“” 


* Anh dịch: Alan Senauke và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 665 


78. CÁI BÁT ĂN 
(Hou: Bát vu) 


Sự đích truyền đã được chuyên từ bên kia Bảy Phật đến Bảy Phật, từ trong 
Bảy Phật đến Bảy Phật, từ tổng số Bảy Phật đến tổng sô Bảy Phật, từ Bảy 
Phật đến hăm tám Tổ sư Ấn Độ. Bồ-đè- đạt-ma, Tổ sư thứ hăm tám, đến 
Trung Hoa và đích truyền cho Huệ Khả, Tổ sư thứ hai, Đại sư Chánh Tông 
Phổ Giác. Sự truyền này đã được trao xuống qua sáu đời và đến Huệ Năng. 

Như thế, ở Ấn Độ và Trung Hoa, các sư trong tất cả năm mươi mốt đời 
đã truyền chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm — y và bát. Các phật 
trước duy trì đích truyền của các sư trước. Như thế, đích truyền đã được 
dẫn độ từ phật đến phật, từ tổ đến tổ. 

Do đó, những người tham học với phật tổ bằng da, thịt, xương, và tủy, 
với nắm tay và tròng mắt, có cách nói của riêng họ. Một ít người hiểu cái 
bát ăn là thân và tâm của phật tổ. Một ít người hiểu cái bát ăn là cái bát ăn 
cơm của phật tổ. Một ít người hiểu cái bát ăn là tròng mắt của phật tô. Một 
ít người hiểu cái bát ăn là ánh quang minh của phật tổ. Một ít người hiểu 
cái bát ăn là chân thân của phật tô. Một ít người hiểu cái bát ăn là chánh 
pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm của phật tổ. Một ít người hiểu cái bát ăn 
là chỗ chuyền thân của phật tổ. Một ít ngươi hiểu cái bát ăn là miệng và đáy 
của cái bát ăn của phật tổ. Cái hiểu chính yếu của những người tham học 
theo cách này được diễn đạt khác nhau, nhưng có thể có cái hiểu hơn nữa. 


Khi làm trụ trì ở chùa Thiên Đồng vào năm thứ nhất niên hiệu Bảo 
Khánh (Baoxin) [1225], tiên sư Như Tịnh, Cô Phật Thiên Đông, lên pháp 
tÒa, nói: 


Tôi nhớ rằng một ông tăng hỏi Bách Trượng, “Thế nào là kỳ đặc?” 

Bách Trượng nói, “Ngồi một mình trên núi Đại Hùng. Ông không thê 
di chuyên người ấy được. Hãy để người ấy ngồi một lúc.” 

Bây giờ, có người có thê lên hỏi tôi, “Thế nào là kỳ đặc?” 

Tôi sẽ đáp, “Cái bát Tịnh Từ [nơi sư đã trụ trì] đã dời đến và ăn ở Thiên 
Đông.” 


Hãy biết rằng cái gì kỳ đặc xảy ra với người kỳ đặc; dụng cụ kỳ đặc 
dùng cho vật kỳ đặc. Đây là giây phút kỳ đặc. Như thê, chỗ nào cái gì kỳ 
đặc hiện thành, chỗ ây có cái bát ăn kỳ đặc. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 666 


Như thế, Bốn Thiên Vương °Š bảo vệ cái bát ăn và tất cả các vua rồng hộ 
vệ. Đây là phương thức sâu xa của phật đạo. Như vậy, chúng ta dâng bát ăn 
cho phật tô và được phật tổ trao cho bát ăn. 

Những người không tham học trong thất của phật tổ nói rằng cà-sa làm 
băng lụa, vải, hay sợi chỉ của trời. Họ cũng nói răng cái bát ăn của phật làm 
bằng đá, đá đen, hay sắt. Họ nói vậy bởi vì họ chưa có con mắt tham học. 

Cà-sa phật là cà-sa phật, không nên xem nó là lụa hay vải. Xem nó là lụa 
hay vải là rơi vào cái thấy thế tục. Bát ăn của phật là bát ăn của phật. Đừng 
gọi nó là đá, đá đen, sắt, hay gỗ. 


Bát ăn của phật không phải được làm ra. Nó không sinh cũng không 
diệt, không đến cũng không đi, không được cũng không mất. Nó không bị 
giới hạn ở mới hay cũ, cô xưa hay hiện tại. 

Mặc dù bát ăn của phật tổ do sự tụ hội của mây và nước [tăng chúng] 
hiện thành, nó không bị giới hạn ở mây và nước. Mặc dù nó do cỏ và cây tụ 
hội hiện thành, nó không bị giới hạn ở cỏ và cây. 

Nước là nước như là sự kết hợp của tất cả các pháp [vật]. Mây là mây 
như là sự kết hợp của tất cả các pháp [vật]. Mây tụ hội như là mây và nước 
tụ hội như là nước. Những cái bát ăn là những cái bát ăn như là sự kết hợp 
của tất cả các pháp [vật]. Những cái bát ăn tụ hội như là tất cả các pháp 
[vật]. Tâm tổng số tụ hội như là tất cả các pháp [vật]. Hư không tụ hội như 
là những cái bát ăn. Những cái bát ăn tụ hội như là những cái bát ăn. Những 
cái bát ăn hòa nhập trong những cái bát ăn, và bị những cái bát ăn phân 
chia. 

Những cái bát ăn được truyền cho tăng nhân bây giờ được Bốn Thiên 
Vương dâng lên Phật. Những cái bát ăn không hiện hữu nêu chúng không 
được Bốn Thiên Vương dâng. Những cái bát ăn, được đích truyền bởi phật 
tổ ở tất cả các phương truyền chánh pháp nhãn tạng, là những cái bát ăn 
nhảy vọt qua bên kia cô đại và hiện tại. 

Như thế, những cái bát ăn này thâm nhập những cái thấy cũ về người 
sắt, và không bị sự phân tích của một thân gỗ [người suy nghĩ tù hãm] ràng 


8 gốn Thiên vương (Tứ Thiên vương hay Tứ Đại Thiên vương): là bốn vị Thiên vương 


trong bốn cõi trời thuộc dục giới: Trì quốc Thiên vương (quản lãnh phương đông), Quảng 
mục Thiên vương (quản lãnh phương tây), Tăng trưởng thiên vương (quản lãnh phương 
nam, và Đa văn Thiên vương (quản lãnh phương bắc). Bốn Thiên vương là bốn ngoại thần 
của vua trời Đế-thích thường hiện đến ủng hộ Phật Thích-ca-mâu-ni hoằng hóa và nghe 
Phật thuyết giảng các kinh Đại thừa. Bốn vị Thiên vương còn thệ nguyện trước mặt Phật 
rằng sẽ ra sức ủng hộ những người tu hành tinh tấn cũng như hỗ trợ Tam bảo sau khi 
Phật diệt độ. ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 667 


buộc. Chúng vượt qua bên kia thanh và sắc của ngói và sỏi. Chúng không 
bị kinh nghiệm về đá hay ngọc cản trở. Đừng gọi chúng là đá hay ngói. 
Đừng gọi chúng là gỗ tạp. 

Như thể là hiểu vậy. 


Đã trình với hội chúng chùa Đại Phật (Daibutsu), tính Việt 1ì yên (Echizen), vào 
ngày hai mươi, tháng ba, năm thứ ba, miên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
11245J.“” 


*® Anh dịch: Peter Lewitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 668 


79.AN CƯ 
(Anøo: An cư) 


Trong bài tiêu tham khai mạc kỳ an cư mùa hạ, tiên sư Như Tịnh, Cô Phật 
Thiên Đông, đã trình bài kệ này: 


Chất xương trên đồng trồng, 
Đục hang trong hư không, 
Xuyên phá ải nhị nguyên 
Tạt sơn đen trong thùng. 


Nắm lấy tỉnh thần này, tu suốt ba mươi năm, ăn, ngủ, và duỗi chân — 
việc này đòi hỏi sự ủng hộ không hạn chế. Cơ cấu của thời kỳ an cư chín 
mươi ngày mùa hạ cung cấp sự ủng hộ như thế. Nó là đầu và mặt của phật 
và tổ. Nó đã được mật truyền như là da, thịt, xương, và tủy. Ông biến tai và 
đầu của phật tổ thành ngày và tháng của thời kỳ tu tập chín mươi ngày mùa 
hạ [an cư]. Hãy xem toàn thê mỗi thời kỳ tu tập là toàn thể của các phật và 
các tổ. 

Từ đỉnh đến đáy, thời kỳ tu tập [an cư] mùa hạ là các phật tổ. Nó bao 
gồm mọi thứ không chừa một phân đất hay một hạt bụi bên ngoài. Thời kỳ 
tu tập mùa hạ là cái móc neo không mới cũng không cũ, không bao giờ đến 
cũng không bao giờ đi. Nó có cỡ năm tay của ông và có tướng năm mũi 
ông. Khi thời kỳ tu tập mở ra, bầu trời trồng rồng rạn vỡ và tất cả hư không 
tiêu tan. Khi thời kỳ tu tập đóng lại, trái đất nỗ tung và không còn chỗ nào 
yên Ổn. 

Khi công án khai mở thời kỳ tu tập mùa hạ được cử lên, nó trông giống 
như một cái gì đó đã đến. Khi những lưới cá và tổ chim của thời kỳ tu tập 
mùa hạ tất cả bị ném đi, nó trông giống như còn để lại một cái gì đó. Trong 
vạn dặm không xuất hiện một phân cỏ, như vậy ông có thê nói, “Hãy trả lại 
tiền ăn chín mươi ngày này cho tôi.” 


Hòa thượng Tử Tâm”'? ở núi Hoàng Long nói, “Cuộc hành cước hơn ba 
mươi năm của tôi kêt thúc với thời kỳ an cư chín mươi ngày không hơn một 
ngày, không kém một ngày.” 


#9 Tử Tâm Ngộ Tân (H.: Sixin Wuxin, Nh.: Shishin Goshin). 1043-1114, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Hải Hội Thủ Đoan, tông Lâm Tế. Dạy ở núi Hoàng Long (Giang Tây). 
Truyền thuyết nói rằng sư sinh ra trên vai phải có da màu tím, giống như đang mặc áo 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 669 


Như thế, sau khi hành cước hơn ba mươi năm ông phát triển con mắt 
thấy mùa hạ chính là thời kỳ tu tập chín mươi ngày. Dù cho ông muốn kéo 
dài nó ra hay thu ngắn nó lại, chín mươi ngày sẽ luôn luôn đội lại đúng chín 
mươi ngày. Chính ông không thể nhảy vọt qua biên giới chín mươi ngày, 
nhưng nếu ông dùng chín mươi ngày làm tay và chân mình, ông có thê làm 
cái nhảy vọt. Mặc dù thời ky tu tập chín mươi ngày phục vụ ủng hộ chúng 
ta, phật tổ không nhân danh chúng ta tạo nó ra. Các ngài chỉ truyền xuống 
cho chúng ta từ quá khứ, từ người thừa kế đến người thừa kế, một cách đích 
thực. 

Như vậy, kinh nghiệm thời kỳ tu tập mùa hạ là kinh nghiệm tất cả các 
phật và tất cả các tô. Kinh nghiệm thời kỳ tu tập mùa hạ là trực tiếp thấy 
các phật và các tổ. Các phật và các tổ đã được thời kỳ tu tập mùa hạ sinh ra 
trong một thời gian lâu, lâu rồi. Mặc dù thời kỳ tu tập mùa hạ chỉ đài như 
cái trán ông, nó ở bên kia thời gian. Một kiếp, mười kiếp, một trăm, một 
ngàn, hay vô số kiếp không thể chứa nó. Mặc dù những sự cố bình thường 
có thê chứa trong một ngàn hay vô số kiếp, chín mươi ngày chứa một trăm, 
một ngàn, hay vô số kiếp. Dù cho vô số kiếp kinh nghiệm chín mươi ngày 
và thấy các phật, chín mươi ngày vẫn tự tại với vô số kiếp. Như thế, hãy 
thương lượng răng thời kỳ tu tập mùa hạ chín mươi ngày dài như tròng mắt. 
Thân và tâm của thời kỳ tu tập đúng là như thế. 

Trở nên hòa nhập hoàn toàn trong cuộc sông của thời kỳ tu tập mùa hạ 
là tự tại với cuộc sống của thời kỳ tu tập mùa hạ. Mặc dù nó có nguồn gốc 
và nguyên nhân, nó không đến từ nơi nào khác hay thời nào khác; nó không 
phát sinh ở đây và bây giờ. Khi nắm được nguồn gốc của thời kỳ chín mươi 
ngày, nó liền xuất hiện. Khi ông tìm nguyên nhân của thời kỳ chín mươi 
ngày, nó liền ở ngay đây. Mặc dù người phàm và thánh nhân dùng thời kỳ 
chín mươi ngày làm nơi ở và trụ của họ, nó ở bên kia biên giới của phảm và 
thánh. Nó cũng ở bên kia tầm với của phân biệt và không phân biệt, và còn 
ở bên kia của bên kia tầm với của phân biệt và không phân biệt. 


Trong bài pháp đức Thế Tôn ban cho ở nước Ma-kiệt-đà (Magadha), 
ngài nói ý định của ngài đi ân cư mùa hạ. Ngài nói với A-nan, “Này các đệ 
tử tiên tiên của tôi, bôn loại hành giả người và trời, không thực sự chú ý 
pháp thoại của tôi, vì thê tôi đã quyêt định vào động Đê-thích và dùng chín 
tăng nhân. Tỉnh giác khi nghe tiếng sấm trong lúc hành cước. Sư liền hét một ông tăng 


đang nói chuyện nhiều, “Thôi! Thôi! Ông có thể nuôi người ta sống bằng cách nói về thức 
ăn không?” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 670 


mươi ngày mùa hạ ngồi tu tập. Nếu những người phải đến hỏi pháp, xin hãy 
nhân danh tôi cho họ lời giải thích. Tất cả các pháp ở bên kia sinh, ở bên 
kia tử.” 

Rồi ngài đóng cửa thiền phòng và ngồi. Từ đó đến nay đã hai ngàn một 
trăm chín mươi bốn năm. Hôm nay là năm thứ ba niên hiệu Khoan Nguyên 
[1245]. 


Những người không vào nội thất xem sự an cư của Thế Tôn ở nước Ma- 
kiệt-đà là bằng chứng xiên dương pháp không lời. Những người nhằm lẫn 
này nghĩ, “Phật đóng cửa thất và dùng mùa hạ ngồi cô đơn chứng tỏ rằng 
lời nói và ngôn từ chỉ là phương tiện thiện xảo và không thê chỉ chân lý. Vì 
thế, cắt đứt ngôn ngữ và loại bỏ hoạt động của tâm là chân lý tối hậu. Vô 
ngôn và vô tâm là thực; ngôn từ và ý nghĩ là không thực. Phật ngồi trong 
phòng kín chín mươi ngày đề đoạn hết tất cả những ‹ dấu vết COn người.” 

Những người nói những điều như thế là nhằm lẫn lớn về ý thật của đức 
Thế Tôn. 

Nếu ông thực sự hiểu nghĩa của cắt đứt ngôn ngữ và hoạt động của tâm, 
ông sẽ thấy rằng tất cả những công phu xã hội và kinh tế chính yếu đã là ở 
bên kia lời nói, ngôn từ, và hoạt động của tâm. Đi qua bên kia lời nói, ngôn 
từ chính là tất cả lời nói, ngôn từ, và đi qua bên kia tất cả hoạt động của tâm 
chỉ là hoạt động của tâm. Vì thế, ấy là sự hiểu lầm câu chuyện này xem nó 
là cách biện hộ sự lật đồ lời nói, ngôn từ, và hoạt động của tâm. Thực tướng 
là đi vào bùn, nhập vào cỏ, và xiển dương pháp vì lợi ích người khác; 
chuyền pháp và trợ giúp tất cả chúng sinh không phải là một cái gì để lựa 
chọn. Nếu những người tự gọi họ là con cháu của Phật [những người lãnh 
đạo trong tự viện] nói rằng chín mươi nhày mùa hạ ngồi cô đơn của Phật có 
nghĩa là lời nói và ngôn từ bị đoạn dứt, ông nên đòi trả lại tiền chín mươi 
ngày ngồi mùa hạ. 

Cũng vậy, đừng hiểu lầm những lời Phật nói thêm với A-nan, Xïn hãy 
nhân danh tôi giải thích cho họ. Tất cả các pháp ở bên kia sinh, ở bên kia 
#ử. Vì Phật đóng cửa phòng và ngồi suốt mùa hạ không chỉ là một hoạt 
động không lời nói, không ngôn ngữ, hãy hỏi đức Thế Tôn, ở chỗ của A- 
nan, “Nghĩa của tất cả các pháp ở bên kia sinh, ở bên kia tử là gì và làm 
sao chúng con tu tập nó? Hãy xem xét lời dạy của đức Thế Tôn trong ánh 
sáng câu hỏi của ông. 


Câu chuyện. về đức Phật này chứa chân lý đầu tiên và phi chân lý đầu 
tiên về việc xiên dương và chuyển pháp. Đó là một sai lầm dùng nó làm 
bằng chứng rằng Phật đã dạy bỏ lời nói và ngôn từ. Nếu ông thấy nó theo 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 671 


cách đó, thì giống như lấy một thanh kiếm ba thước hình vòi rồng và treo 
nó lên vách tường ở cửa tiệm của người làm đồ gốm [để dùng như một lưỡi 
đao bén]. 

Như thế, ngồi chín mươi ngày mùa hạ là một phương pháp xưa được các 
phật tổ đích thực dùng để chuyền pháp luân. Phần quan trọng của câu 
chuyện này là đức Phật công. bố ý định đi an cư mùa hạ của mình. Việc này 
khiến nó hoàn toàn rõ ràng răng ngồi an cư thời kỳ chín mươi ngày mùa hạ 
là điều sẽ làm không chênh mảng. Không tu tập theo cách này là ngoại đạo. 

Khi đức Thế Tôn còn sống ngài đã tô chức thời kỳ tu tập mùa hạ ở cung 
Trời Đâu-suất, hay ngài đã tổ chức nó với năm trăm tăng chúng trong tăng 
đường trên núi Linh Thứu. Đối với ngài, dù ngài ở phần nào trong năm 
phần của Ấn Độ cũng không thành vân đề; ngài luôn luôn tổ chức một kỳ 
an cư mùa hạ khi thời gian đến. Phật tổ trong các đời cho đến hiện tại đã tu 
tập nó là chuyện cốt yếu; nó là đạo vô thượng của tu và ngộ. Trong K7nh 
Phạm Võng có nói đến thời kỳ tu tập mùa đông, nhưng truyền thống đó đã 
không được truyền; chỉ thời kỳ an cư chín mươi ngày mùa hạ đã xuống đến 
chúng ta, đã được đích truyền năm mươi mốt đời đến hiện tại. 


T hiển Uyển Thanh Qui nói: “Khi một người cầu tìm đến một tự viện 
muốn tham gia một thời kỳ tu tập, người ấy nên đến trước nửa tháng như 
vậy, tiệc trà chào đón và những nghỉ thức nhập môn khác có thê thực hiện 
mà không vội vã.” 


Đến trước nửa tháng có nghĩa là phần cuối của tháng ba. Như thế, người 
cầu tìm nên đến thời gian nào đó trong tháng ba. Mùa ghi tên vào tự viện 
chấm dứt trước .ngày mông một tháng tư. Sau đó, văn phòng tiếp khách và 
phòng khách gần nhau. Lúc ấy, theo truyền thống, tất cả tăng nhân muốn 
nội trú trong tự viện nên treo túi hành lý của họ hoặc trong các phòng cho 
tăng nhân hay trong các phòng cho cư sĩ gần bên. Đây là phong cách của 
phật tổ, nên kính trọng và thực hành. Lúc ây, nắm tay và lỗ mũi [thầy và 
trưởng lão] cũng nên đề túi xách vào chỗ. 

Song, một nhóm ma nói rằng điều cốt yếu là sự phát triển cái thấy của 
Đại Thừa, còn thời kỳ an cư mùa hạ là sự tu luyện Tiểu Thừa và không nên 
theo. Những người nói những điều như thế là chưa bao giờ thấy và nghe 
phật pháp. Thời kỳ ngồi tu tập chín mươi ngày mùa hạ tự nó là sự giác ngộ 
vô thượng, viên mãn. Cả Đại Thừa và Tiểu Thừa đều có giáo lý và pháp tu 
tốt đẹp; đây là tất cả cành, lá, hoa, quả của thời kỳ tu tập chín mươi ngày. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 672 


Sau bữa ăn sáng vào ngày mông ba tháng tư, sự chuẩn bị chính thức bắt 
đầu. Đi trước việc này, từ ngày mồng một tháng tư vị thủ tọa chuẩn bị danh 
sách đầu tiên của những người tham dự theo thâm niên thọ giới của họ. Vào 
ngày mông ba tháng tư, sau bữa ăn sáng, danh sách đầu tiên được dán trên 
cửa sô có rèm lưới chéo phía bên phải cửa vào thiền đường. Danh sách 
được dán mỗi ngày sau bữa ăn sáng và lấy xuống sau khi chuông báo hiệu 
chấm dứt sự tu tập trong ngày. Nó được trưng bày theo cách này từ ngày 
mồng ba đến ngày mồng năm tháng tư. 


Sự quan tâm phải theo thứ tự tên người được sắp xếp trong danh sách 
đầu tiên. Tên không phải xếp theo chức vụ họ giữ trong tự viện mà theo 
thâm niên từ ngày thọ giới. Tuy nhiên, nên viết vào danh sách danh hiệu 
của những người có chức vụ ở các tự viện khác, nhất là nếu họ là tăng đầu 
chúng hay người tri sự. Nếu họ phục vụ ở nhiều địa vị khác nhau, danh hiệu 
thuộc về địa vị cao nhất họ giữ nên xuất hiện trong danh sách. Những người 
đã là trụ trì nên có danh hiệu “cựu trụ trì” thêm vào tên của họ. Đôi khi có 
những người đã làm trụ trì ở các chùa nhỏ vô danh đối với đa số tăng chúng 
vì thích khiêm tốn, không muốn được công nhận là cựu trụ trì. 

Cũng có những tăng nhân giữ chức vụ như là sư thâm niên ở tăng 
đường, và như thế đã ngồi ở ghế “cựu trụ trì” ở [tăng] đường, thực tế không 
làm việc trụ trì. Danh sách liệt kê những tăng nhân như thế không nên có 
danh hiệu “cựu trụ trì.” Trong những trường hợp như vậy có thể dùng từ 
“tăng thâm niên.” Nếu các vị tăng thâm niên như thế tình nguyện làm người 
xử lý khiêm tốn tạm thời y bát của vị trụ trì, hay như thị giả đốt hương của 
vị trụ trì, như họ thường làm, đây có thể là thí dụ tuyệt vời. Các vị tăng 
thâm niên có thê được vị sư chỉ định vào các chức vụ khác. Một vài vị tăng 
trước kia đã được huấn luyện ở các tự viện nhỏ, kê cả những người đã làm 
trụ trì của các chùa nhỏ, có thể được mời làm tăng đầu chúng, thư ký, thủ 
kho, hay tr1 sự trong các tự viện lớn. Vì đối với con người, sự chế nhạo địa 
VỊ ở các tự viện hay chùa nhỏ không được công nhận không phải là chuyện 
bất thường, những vị tăng như thế có thê thích người ta đừng công nhận địa 
vị quá khứ của họ. 


Sau đây là thí dụ về danh sách của những người tham dự: 
Ở tự viện như thế và như thế trên núi như thế và như thế ở tỉnh như thế và như 


thế của nước như thế và như thế, các tên trong hải hội tạo thành thời kỳ tu tập 
mùa hạ [thí dụ] như sau: 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 673 


Tôn giả A-nhã-kiều-trằn-như (Ajnataundinya) [đệ tử đầu tiên của Phật], Tăng 
đâu chúng, Hòa thượng „ Trụ trì 


Thọ giới vào năm thứ nhất niên hiệu Kiến Bảo (Kempo) 
, Tăng thâm niên 
, Tạng chủ [quản thủ thư viện] 
, Tăng thâm niên 
, Tăng thâm niên 
Thọ giới vào năm thứ hai niên hiệu Kiến Bảo 
, Cựu trụ trì 
, Duy-na 
, Tăng thâm niên 
, Quản thủ nhà tắm 
Thọ giới vào năm thứ nhất nhiên hiệu Kiến Lịch (Kenreki) 
„ Trực tuế [lãnh đạo công tác] 
; Tăng thị giả 
„ Tăng đầu chúng 
, Tăng đầu chung 
„ Tr¡ khách 
, Tăng tiếp xúc cư sĩ 
, Tăng thâm niên 
„ Điển tòa [quản lý việc nhà bếp] 
, Quản lý phòng bệnh 
Thọ giới vào năm thứ ba niên hiệu Kiến Lịch 
, Thư ký 
, Tăng thâm niên 
, Cựu trụ trì 
, Tăng đầu chúng 
, Tăng thâm niên 
, Tăng thâm niên 





Tôi kính trình danh sách đầu tiên này. Xin vui lòng báo tôi biết nếu có sự nhằm 
lẫn. 


Chân thành, tăng [như thế và như thế], Duy-na 
Mông ba, tháng tư, năm $ 


Danh sách này được viết theo kiểu chữ chân phương trên giấy trăng. 
Không dùng chữ thảo hay chữ triện. Danh sách này được gắn vào một tắm 
bản giấy bằng dây gai, dày độ hai hạt gạo, và treo như một tắm màn. Nó 
được lấy đi vào lúc chấm dứt ngồi thiền vào ngày mông năm, tháng tư. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 674 


Vào ngày mười ba, sau bữa ăn trưa, các tăng ở thiền đường được đãi trà 
và bánh và tụng kinh nhịp nhàng ở thiền đường. Vị duy-na chịu trách 
nhiệm sự việc này, đun nước và dâng hương. Vị duy-na ngồi ở đầu thiền 
phòng, ở giữa [chỗ vinh dự nhất] trong khi vị tăng đầu chúng ngồi ở phía 
bên trái thánh tượng. Vị duy-na lên dâng hương. Vị tăng đầu chúng và các 
Vị tri sự của tự viện không tham gia thời tụng kinh này. Chỉ các vị tăng 
đứng đầu thiền đường tham gia nghi thức này. 

VỊ duy-na treo danh sách người tham dự đã được duyệt lại trên tường 
phía đông của tăng đường sau bữa ăn sáng vào ngày mười lăm. Nó được 
treo bên trên giường thiền phía trước ở phía nam gân trung tâm [nơi các tri 
sự ngôi]. Thiển Uyễn Thanh Qui nói, “Duy-na chuẩn bị danh sách những 
người tham dự có săn trong tay, dâng hương và hoa, và treo danh sách ở 
trước tăng đường. 


Vào ngày mười bốn tháng tư, sau bữa ăn trưa, một bản hiệu thông báo 
nghi lễ tụng kinh treo trước tăng đường cũng như các đường khác. Vào 
buổi tối, các tri sự đã sắp đặt hương và hoa ở trước bản hiệu bên ngoài bàn 
thờ thổ thần địa phương và các : tăng nhân tập họp. 

Đây là phương thức nghĩ lễ: Sau khi tăng chúng tụ họp, vị trụ trì dâng 
hương, rồi các tri sự và những người đứng đầu các bộ phận dâng hương 
theo cách tương tự với cách dâng hương trong lễ tắm Phật. Rồi vị duy-na 
tiễn tới, đứng lễ bái [vấn rấn] vị trụ trì, mặt quay hướng bắc, lễ bái các thổ 
thần địa phương, và tụng như sau: 


Khi chúng con tĩnh lặng phản chiếu, gió thơm tỏa khắp ruộng đồng, và thần 
mùa hạ chiếm ưu thế mọi phương. Vào lúc này, Pháp Vương ban lệnh rằng 
tăng nhân vẫn ở ân trong tự viện, và vào ngày này các con của đức Thích-ca- 
mâu-ni cầu các thần bảo hộ mạng sống. Chúng con tụ họp ở đây kính thờ thánh 
mộ các thần linh, và niệm đại danh của vạn hạnh, dâng phẩm vật cúng dường 
các thần được thờ ở đây. Chúng con cầu sự phù hộ và sự thành tựu của thời kỳ 
tu tập. 

Bây giờ chúng con cầu thánh chúng (theo sau mỗi tên sau đây là một tiếng 
chuông): Phật Tì-lô-xá-na Pháp Thân Thanh Tịnh, Phật Tì-lô-xá-na Báo Thân 
Viên Mãn, Phật Thích-ca-mâu-ni Hóa Thân Vô Số, Phật Di-lặc Vị Lai, Tắt Cả 
các Phật khắp suốt không gian và thời gian, Bồ-tát Đại Thánh Văn-thù-sưu-lợi, 
Bồ-tát Đại Thánh Phổ Hiền, Bồ-tát Đại Bi Quan Thế Âm, Tắt cả các Tôn giả 
Bồ-tát Ma-ha-tát, Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Chúng con hiến dâng công đức tụng niệm và cúng dường các long thần của 
đại địa hộ trì chánh pháp. Nguyện cho ánh diệu quang chiếu sáng và kích hoạt 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 675 


công đức này như thế sự tịnh lạc và hạnh phúc vô ngã sẽ phát sinh. Chúng con 
lại cầu Tất cả các Phật khắp suốt không gian và thời gian, Tất cả các Bồ-tát 
Ma-ha-tát Tôn kính, và Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Trống đánh và tăng chúng đi dự trà nghỉ trong tăng đường. Đãi trà là 
phận sự của vị đô tự [người điều hành tự viện]. Tăng chúng vào tăng đường 
bằng cách đi tuần đường [đi vòng quanh đường] theo nghỉ thức và ngồi ở 
các vị trí mặt nhìn vào trung tâm tăng đường; vị tăng tri sự mở đầu nghỉ 
thức bằng dâng hương. Thiển Uyển Thanh Qui nói, “Nghi thức này thường 
được đô tự hướng dẫn nhưng duy-na có thê thay thế.” 


Trước khi tụng nghi thức, vị tri sự chịu trách nhiệm viết thông báo mời 
dự trà nghi và giới thiệu nó với vị tăng đầu chúng theo cách sau: VỊ tri sự, 
mặc cà-sa và mang theo tắm nệm lễ bái đã được xếp lại, mặt hướng về vị 
tăng đầu chúng, trải tắm nệm lễ bái hai lần [trên sàn nhà, trải nó theo cách 
gấp đôi, đứng lên, gấp nó lại, và trải nó ra] và chính thức lạy ba lạy, rồi 
trình lời thông báo cho vị tăng đầu chúng. Vị tăng đầu chúng đáp lại bằng 
cách lễ bái giống như vậy. Lời mời được đặt lên một tắm lụa thượng hạng 
trải trên [nắp đậy của] một cái hộp. Cái hộp này được một người phụ tá 
mang theo nghỉ thức. Vị tri sự mang lời mời có vị tăng đầu chúng hộ tống 
đi vào, và sau đó, ra khỏi tăng đường. Lời mời viết: 


Tối nay tôi sẽ đãi trà trong tăng đường cho vị tăng đầu chúng và mọi người 
trong hội khai mở thời kỳ tu tập. Xin từ bị tham dự. 


Kính mời, 

Tăng như thế và như thế, 

Viện chủ 

Mười bốn tháng tư 

năm thứ ba niên hiệu Khoan Nguyên 


[Thiệp mời] này được ký tên bằng chữ đầu tiên của tên vị viện chủ theo 
chữ tượng hình. Sau khi trình lời mời với vị tăng đầu chúng, vị viện chủ 
bảo người phụ tá đán nó ở trước tăng đường. Có một tấm bảng đánh dầu 
bóng ở phía nam của lối vào cửa trước, ở đó là những phong bì cho lời 
thông báo được buộc vào những cái móc bằng tre. Phong bì cho lời mời dự 
trà nghi được đề kế đó. Có một hình thức truyền thống để viết lời mời như 
thể. Cỡ chữ tượng hình này không nên quá năm phán (bu, tương đương 
1,25 cm). Mặt trước phong bì viết: “Gửi: Thủ Tọa và Hội Chúng. Từ Viện 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 676 


chủ.” Lời thông báo này được gỡ đi sau khi đãi trà. 


Trước bữa ăn sáng ngày mười lăm tháng tư, các vị tr1 sự của tự viện, 
những người đứng đầu các nhóm công tác, các tiểu sư, và pháp quyến tụ 
hội ở phòng phương trượng chào mừng vị trụ trì. Tuy nhiên, vị trụ trì có thể 
miễn trừ cho tăng chúng khỏi thủ tục này bằng cách đặt một pháp ngữ bằng 
kệ trên phía đông cửa vào phòng mình, phương trượng của trụ trì, hay ở 
trước tăng đường. 

Sau khi đã nói pháp từ trên tòa cao trong pháp đường, vị trụ trì bước 
xuống các bậc tam câp, đứng ở đầu phía bắc của tâm Tiệm lễ bái đặt ở trung 
tâm, và quay mặt vê hướng nam. Các vị tri sự tiến gần đến vị trụ trì làm lễ 
chào bằng cách trải tắm nệm lễ bái của họ ra hai lần [trên sàn nhà] và lạy ba 
lạy theo cách sau: Đầu tiên họ trải tọa cụ trên sàn nhà và nói, “ “Trong thời 
kỳ biệt tu này chúng con có được cơ hội thâm mật phục vụ thầy. Với lòng 
từ thiện dẫn dắt pháp của thầy, chúng con tin rằng sẽ không có phiền nhiễu 
nào xảy ra.” Rồi họ [xếp tọa cụ, đứng lên, và] trải tọa cụ trở lại, dâng lời 
chào mừng hợp thời, và lạy ba lạy [xúc !ễ. với đầu chạm tọa cụ xếp ngang 
đặt trên sàn nhà]. 

Dâng lời chào mừng hợp thời được thực hiện như sau: Họ trải tọa cụ và 
lạy ba lạy chính thức. Rồi họ gấp tọa cụ lại, để nó trên hai cánh tay dưới 
ông tay áo, và tiễn gần vị trụ trì hơn, họ nói, “Bây giờ là bắt đầu mùa hạ, 
ngày dần dần trở nên ấm hơn. Đây là thời gian trong năm khi Pháp Vương 
trước tiên thiết lập thời kỳ tu tập. Chúng con tất cả đều biết ơn hòa thượng 
bây giờ vui hưởng sức khỏe tốt trong động và tĩnh. Đây là điều rất cát 
tường.” Rồi họ lạy ba lạy [trắn chạm nệm| và giữ im lặng. VỊ trụ trì lễ bái 
đáp lại mỗi lần. 

VỊ trụ trì đáp: “Chúng ta cực kỳ may mắn là có thê có được thời kỳ cùng 
nhau tu tập này. Tôi hy vọng Tăng đầu chúng như thế và như thế, Viện chủ 
như thế và như thế, và tất cả những người lãnh đạo khác sẽ giúp nhau đề 
phòng, không để bất cứ sự quấy nhiễu nào phát sinh. 

Rồi vị tăng đầu chúng và chúng tăng tiến đến và lặp lại phương thức 
chào mừng vị trụ trì như vậy. Đây là thời gian vị tăng đầu chúng, các vị tri 
sự, và các tăng nhân khác tất cả quay mặt về phương bắc lễ bái. Một mình 
vị trụ trì mặt hướng về phía nam và đứng trước các bậc tam cấp của pháp 
toà. Tọa cụ của vị trụ trì được trải ra trên tắm nệm lễ bái chính. 

Rồi vị tăng đầu chúng và toàn thê hội chúng trải tọa cụ của họ ra hai lần, 
lạy vị trụ trì ba lạy chính thức. Khi họ làm điều này, những người không 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 677 


tham dự đầy đủ thời kỳ tu tập, kể cả các tiểu sư, tăng thị giả, pháp quyến 
thâm niên, cũng như các sa-di, đứng dọc theo bên tường phía đông của 
pháp đường. Tuy nhiên, nêu có những tờ giấy dài với tên thí chủ trên tường 
phía đông, họ nên đứng gần cái trống lớn [ở góc đông bắc] hay dọc theo 
tường phía tây. 

Sau các lễ bái này, các vị tri sự đến nhà bếp và đứng ở chỗ hành lễ. Vị 
tăng đầu chúng dẫn hội chúng ở đó và chào các vị tri sự bằng ba lạy trán 
chạm nệm [xúc /ể]. Trong thời gian này, các tiểu sư, tăng thị giả, và pháp 
quyến thâm niên tỏ lòng kính trọng của họ đối với vị trụ trì trong pháp 
đường theo cách sau: Các pháp quyến thâm niên trải tọa cụ của họ ra hai 
lần và lạy ba lạy chính thức. Vị trụ trì bái trả lễ lại họ. Các tiêu sư và tăng 
thị giả lạy chín lạy chính thức. Vị trụ trì không bái trả lễ lại họ. Các sa-di có 
thể lạy chín hay mười hai lạy. Vị trụ trì đáp ứng lễ bái của họ chỉ bằng cách 
chấp tay lại. 


Sau nghỉ lễ ở nhà bếp, vị tăng đầu chúng và hội chúng tiến đến tăng 
đường. VỊ tăng đầu chúng đứng bên ngoài ở phía bắc gần cửa vào, mặt 
quay hướng nam về phía tăng chúng tụ tập bên ngoài. Tăng chúng lạy vị 
tăng đầu chúng ba lạy trán chạm nệm. 

Rồi vị tăng đầu chúng vào tăng đường theo sau là hội chúng theo thứ tự 
thâm niên thọ giới, và họ tuần đường quanh tăng đường. Sau đó, tăng nhân 
đứng vào vị trí theo thứ tự của họ. Các vị tri sự tiễn vào tăng đường, trải tọa 
cụ của họ mở ra đầy đủ trên sàn nhà [không xếp lại], và lạy thánh tượng ba 
lạy theo đúng nghỉ thức nhất. Họ đứng dậy và lạy ba lạy trán chạm nệm 
[với hội chúng] trước vị tăng dầu chúng. Hội chúng lễ bái lại họ. Các vị tri 
sự đi tuần đường một lần, đến vị trí của họ, và đứng với hai tay xếp lại. 

Rồi vị trụ trì vào tăng đường, các vị tri sự dâng hương lên thánh tượng, 
trải tọa cụ đầy đủ, lạy ba lạy, và đứng. Trong thời gian này, các tiêu sư [vào 
tăng đường sau hội chúng] đang đứng phía sau thánh tượng, trong khi các 
pháp quyên thâm niên đứng phía sau hội chúng. Vị trụ trì đi đến vị tăng đầu 
chúng và lạy ba lạy trán chạm nệm, rồi đến tòa trụ trì, đứng quay mặt 
hướng tây, và lạy ba lạy trán chạm nệm. Những lễ lạy này được vị tăng đầu 
chúng và hội chúng lễ lạy trả lại. 

Vị trụ trì đi tuần đường vòng quanh và rồi đi ra. Vị tăng đầu chúng đứng 
ở phía nam cửa đường để lễ bái vị trụ trì khi ông đi ra. Rồi vị tăng đầu 
chúng và hội chúng quay mặt lại với nhau, bái ba bái, và nói, “Bây giờ 
chúng ta có cơ duyên tốt tham dự thời kỳ tu tập này. Nghiệp bắt thiện của 
thân, khâu, và ý của tôi không phát sinh, và nguyện cho chúng ta tu tập với 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 678 


nhau với tâm từ bi.” Những lễ bái này được thực hiện sau khi trải tọa cụ ra. 

VỊ tăng đầu chúng, vị thư ký, vị thủ kho, và những vị tri sự khác trở về 
văn phòng của họ. Những tăng nhân nội trú lạy ba lạy trắn chạm nệm với vị 
đường chủ và vị tăng đầu chúng của đường, và nói cùng những điều họ đã 
nói trong tăng đường. 


Rồi vị trụ trì đánh một vòng quanh các ngôi nhà của tự viện bắt đầu từ 
nhà bếp và kết thúc ở phòng phương trượng của trụ trì. Thủ tục này được 
hành xử như sau: Đầu tiên vị trụ trì chào các vị tri sự ở nhà bếp và rời nhà 
bếp với các vị tri sự theo sau. Theo sau họ là những người đứng dọc theo 
hành lang phía tây. Vị trụ trì đi xuống hành lang phía đông qua khỏi công 
chính của tự viện mà không vào diên thọ đường [phòng người bệnh]. Khi 
ông đi ngang qua công, những người đứng tạm trong các ngôi nhà gân cổng 
bây giờ nhập đoàn. Vị trụ trì đi lên hành lang phía tây về hướng bắc, ghé 
thăm các liêu phòng của tăng chúng dọc theo đường đi. Ở đây các vị hành 
giả trưởng lão, các vị tri sự về hưu, các vị tri sự đang trong kỳ nghỉ, các vị 
sư già, những tăng nhân khác sống trong liêu riêng của họ, những tăng nhân 
làm vệ sinh đều nhập vào đoàn. Vị duy-na và vị tăng đầu chúng nhập vào 
đoàn ở đây, theo sau là các tăng nhân trong phòng tham thiền. Như thế, 
nhiều tăng nhân khác nhau nhập vào đoàn khi đến phiên họ ở chỗ có liên hệ 
với phận sự của họ. Đây gọi là “ “tiến trình làm đông hội chúng.” 

Rồi vị trụ trì tiến vào phương trượng của mình, lên cầu thang ở phía tây, 
và đứng trước dãy nhà chính, quay mặt hướng nam trong tư thế xoa thủ. 
Hội chúng và các vị tri sự quay mặt hướng bắc, và đứng bái [vấn fấn, cúi 
người lễ bái] vị trụ trì một bái. Cái bái đứng này nên đặc biệt đúng nghi 
thức và sâu. VỊ trụ trì bái trả họ, và hội chúng rút lui. Tiên sư Như Tịnh, 
không đem hội chúng đến phòng phương trượng của sư; thay vì thế sư đưa 
hội chúng đến pháp đường và đứng xoa thủ trước tam cấp của pháp tòa, 
mặt quay về hướng nam. Hội chúng đứng bái sư và rút lui. Đây cũng gọi là 
truyền thống đích thực. 


Rồi, tăng chúng chào nhau theo nhiều cách khác nhau, tùy theo mối 
quan hệ của họ. “Chào” ở đây có nghĩa là họ lễ bái nhau. Ví dụ, các nhóm 
cùng quê chảo nhau với tình cảm chúc mừng, cảm kích cơ hội chia xẻ có 
cùng một thời kỳ tu tập với nhau. Những nhóm mười tăng nhân chào nhau 
trong Quang Minh Đường [phòng tham thiền]; những nhóm khác chào 
nhau dọc theo hành lang. Tăng nhân có thể dùng những câu chào dùng 
trong nghỉ lễ của tăng đường, hay họ có thể nói một điều gì tự phát. Khi các 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 679 


đệ tử gặp bốn sư của họ, họ chào bằng lạy chín lạy theo nghi thức. Pháp 
quyến của vị trụ trì chào ông bằng cách trải tọa cụ của họ ra hai lần và lạy 
ba lạy theo nghỉ thức, hay trải đầy đủ tắm vải lễ lạy và lạy ba lạy cụ túc. 
Các tăng nhân đi kèm với pháp quyến của họ làm lễ chào theo cùng cách 
ấy. Những người khác nên được chào một cách chính thức là các sư bá sư 
thúc, những người ngồi gần trên giường thiền, và những người đã cùng 
nhau tu tập trong quá khứ. Những tăng nhân sông trong các liêu riêng của 
họ, vị tăng đầu chúng, thư ký, tạng chủ, tri khách, quản lý nhà tắm cũng 
như thủ kho, viện chủ, duy-na, điển tòa, trực tuế [lãnh đạo công tác], cựu 
trụ trì của các tự viện khác, các ni thâm niên, và các hành giả Đạo giáo nên 
viêng thăm các liêu của nhau và bái chào. 

Nếu lối vào các liêu phòng chung trở nên đông đúc tăng chúng vì vậy 
trở nên khó vào, thì ghi cáo thị và gắn vào cửa. Cáo thị, trên một miếng 
giấy trắng nhỏ rộng khoảng một /ác  “ và cao hai tấc, viết, “Tăng như thế 
và như thế và liêu như thế và như thế gửi lời chào,” hay cáo thị có thể đến 
từ nhiều tăng nhân: “Tăng Ất, Giáp (và những người khác nếu có), gửi lời 
chào.” Những lựa chọn khác cho cáo thị là “Chào từ Tăng như thế và như 
thế,” “Kính chào từ Tăng như thế và như thế,” “Với những lời chào từ Tăng 
như thế và như thế,” hay “Bái chào từ Tăng như thế và như thế.” Đây là 
máy thí dụ, nhưng có nhiều cách nói khác có thể viết lên thiệp này. Không 
phải là không thường có nhiều thiệp gắn lên lối vào cửa, luôn luôn ở bên 
phải, không bao giờ ở bên trái [được xem là bên cao hơn], vì kính trọng. 
Chủ sự của mỗi dãy liêu gỡ các tấm thiệp sau bữa ăn trưa. Vào ngày này tất 
cả các liêu, lớn và nhỏ, có rèm ở lỗi vào đều được cuộn lên. 

Theo truyền thống, ở điểm này vị trụ trì, viện chủ, và tăng đầu chúng 
đến phiên đãi trà; tuy nhiên, ở những tự viện hẻo lánh, trên các hòn đảo xa 
xôi, hay trong núi sâu, tục lệ này bị bỏ. Những trưởng lão về hưu và những 
người đã là tăng đầu chúng đãi trà các vị tri sự và các nhóm trưởng trong 
liêu của họ. 


Sau khi khai mạc thời kỳ tu tập với toàn bộ nghi thức này, bây giờ tăng 
chúng công phu trong đạo. Những người chưa tham dự một thời kỳ tu tập 
mùa hạ, bất kể họ có thê đã tu tập đạo nào khác, thì không phải là con cháu 
của các phật tổ, chính họ cũng không phải là phật tổ. Sự tu tập ở Rừng Kỳ- 
viên (Jata) và núi Linh Thứu tất cả hiện thành do đạo của thời kỳ tu tập. 
Thời kỳ tu tập là ruộng bồ-đề, tâm ấn của phật tổ, nơi phật tô ở. 


*° Xem chú thích số 133, trang 164. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 680 


Thời kỳ tu tập [an cư] mùa hạ gần bề mạc với các sự kiện sau. 

Vào ngày mười ba tháng bảy, tụng kinh trong thiền đường, theo sau là 
trà nghi và thức ăn nhẹ. Vị tăng đãi trà là vị tăng đứng đầu thiền đường 
trong tháng đó điều hành các nghi lễ này. 

Vào ngày mười bốn tháng bảy, có một lễ tụng vào buổi tối. 

Vào ngày mười lăm tháng đó, vị trụ trì lên pháp tòa thuyết pháp. Thủ tục 
chào hỏi cá nhân, chính thức thăm viếng liêu phòng, và trà nghỉ cũng tương 
tự với lúc khai mạc thời kỳ tu tập. Tuy nhiên, những lời thông báo trà nghi 
nên viết như sau: 


Viện chủ sẽ đãi thức ăn nhẹ trong tăng phòng tối nay để tôn vinh vị tăng 
đâu chúng và hội chúng mừng sự hoàn thành thời kỳ tu tập của chúng ta. 
Yêu câu tât cả tham dự. 


Kính mời, 
Tăng như thê và như thê, Viện chủ 


Cũng vậy, sự tụng đọc tại bàn thờ các thần bảo vệ đất được giới thiệu 
như sau: 


Gió vàng thổi qua những cánh đồng và thần mùa thu bắt đầu cai quản bốn 
phương. Bây giờ là thời gian giải phóng thời kỳ tu tập của Giác Vương; vào 
ngày này năm của pháp đã đầy đủ. Chín mươi ngày đã trôi qua không trở ngại 
và hội chúng thong dong. Chúng con niệm danh hiệu của tất cả các phật và 
cúng dường các thần được thờ cúng. Chúng tăng tụng những lời này với lòng 
kính trọng sâu xa. 


Tiếp theo sau là niệm phật danh giống như lúc bắt đầu thời kỳ tu tập. 


Sau khi vị trụ trì nói xong, các vị tri sự nói lời cảm ơn, “Chúng con 
thành kính hoan hỉ thấy rằng năm của pháp đã hoàn thành không chướng 
ngại. Đây là nhờ sự dẫn dắt của thầy. Chúng con biết ơn thầy vô cùng.” 

Vị trụ trì đáp lại bằng cách nói, “Bây giờ năm của pháp đã viên mãn. Tôi 
thích bày tỏ lòng biết ơn của tôi với vị Tăng đầu chúng như thế và như thế, 
với Viện chủ như thế và như thế, và tất cả những người khác mà sự nỗ lực 
vì pháp của họ tương trợ nhau trong thời kỳ tu tập. Tôi vô cùng biết ơn.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 681 


Vị tăng đầu chúng và hội chúng trong tăng đường, vị liêu chủ, và những 
người khác tỏ lòng biết ơn nói, “Trong thời kỳ chín mươi ngày mùa hạ 
những hành vi bất thiện của thân, ngữ, và ý của chúng tôi có thể đã làm 
phiền hội chúng. Nếu vậy, chúng tôi xin quí vị từ bi tha thứ cho. 

Các vị tri sự và các vị đầu nhóm nói, “Này các hành giả đồng liêu trong 
hội chúng, nếu có vị nào trong quí vị đang du phương, xin cứ đi tùy nghỉ 
sau khi uống xong trà.” Một vài người có thể đi sớm hơn nếu cần. 


Từ thời Oai Âm Vương,“ chưa có sự tu tập nào cao hơn sự tu tập này. 
Các phật tổ đã đánh giá nó một cách chọn lọc, và nó là cái duy nhất vẫn 
không có sự nhằm lẫn do ma và những kẻ mê hoặc ngoại đạo gây ra. Ở Ấn 
Độ, Trung Hoa, và Nhật Bản tất cả con cháu của các phật tổ đã tham dự 
thời kỳ tu tập ấy, nhưng những kẻ mê hoặc ngoại đạo chưa bao giờ dân thân 
vào đó. Bởi vì nó là bốn tâm của đại sự duy nhất của các phật tổ, giáo lý 
của thời kỳ tu tập này là nội dung được xiên dương từ buổi bình minh đạt 
đạo của đức Phật đến buổi tối nhập bát niết-bàn. Có Năm Tông Phái [?] của 
những người xuất gia ở Ấn Độ, nhưng họ đều duy trì thời kỳ tu tập chín 
mươi ngày mà không chênh mảng và chứng đạo; và ở Trung Hoa có Chín 
Tông“ đã từng làm ngơ thời kỳ tu tập mùa hạ. Những người không bao 
giờ tham dự thời kỳ tu tập mùa hạ trong đời họ không thể gọi là đệ tử của 
phật hay tăng nhân được. Thời kỳ tu tập không chỉ là một nhân tố; nó chính 
là tu-ngộ, nó chính là kết quả của tu tập. Đức Thế Tôn, bậc Đại Giác, đã tu 
và ngộ không mất một thời kỳ tu tập nào trong cả đời ngài. Hãy biết rằng 
thời kỳ tu tập mùa hạ là chứng ngộ phật trong quả giác ngộ. 

Như vậy, những người tự gọi họ là con cháu của phật tổ không dẫn thân 
trong tu chứng của thời kỳ tu tập chín mươi ngày mùa hạ thì thật là buồn 
cười. Sự thật, họ còn đáng buồn hơn nữa! Hãy đơn giản không chú ý gì đến 
họ: không nói với họ, không ngồi với họ, và không đi cùng một đường với 
họ. Trong phật pháp cách người xưa chữa trị những người có những sai lầm 
như vậy là chỉ đơn giản im lặng chận họ lại bên ngoài. 


“2 Xem chú thích số 144 trang 176. 


* Chín Tông: Sự xếp loại các tông phái Phật giáo: (1) Câu-xá Tông, đặt căn bản trên Luận 
A-tì-đạt-ma Câu-xá của Thế Thân. (2) Thành Thật Tông, đặt căn bản trên Luận Thành Thật 
(Satyasiddhi) của Harivarman. (3) Luật Tông; (4) Tam Luận Tông, đặt căn bản trên các bộ 
luận Trung Quớn (Mãdhyamika), Thập Nhi Môn của Long Thọ, và Bách Luận của Thánh 
Thiên (Aryadeva), (5) Thiên Thai Tông, (6) Hoa Nghiêm Tông, (7) Pháp Tướng Tông, (8) 
Chân Ngôn Tông, và (9) Thiền Tông. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 682 


Hãy hiểu và duy trì sự tu tập chín mươi ngày [an cư] mùa hạ như chính 
phật tổ làm. Sự đích truyền của truyền thống thời kỳ tu tập đã được truyền 
xuông từ Bảy Phật đến Đại Ca- -diếp, và qua tổ nó đã được đích truyền từ 
người thừa kế đến người thừa kế đến Bồ-đề-đạt- -ma, Tổ sư thứ hăm tám của 
Ấn Độ. Đến phiên tổ đến Trung Hoa đích truyền cho Huệ Khả, Tổ sư thứ 
hai, Đại sư Chánh Tông Phổ Giác, đích truyền nó từ người thừa kế đến 
người thừa kế xuống đến ngày nay. Như thế, truyền thống của thời kỳ tu tập 
đã vào Trung Hoa và được đích truyền nơi các hội của các phật tổ, và do 
đó, nó đã được đích truyền đến Nhật Bản. 

Bằng cách ngồi thiền trong thời kỳ tu tập chín mươi ngày mùa hạ đích 
truyền trong hội này, ông đích thực thọ nhận pháp mùa hạ. Sống với chân 
sư và tham gia đầy đủ thời kỳ tu tập khiến cho thời kỳ tu tập thành thời kỳ 
tu tập thực sự. Bởi vì truyền thống của thời kỳ tu tập đã được đối diện 
truyền thụ từ người thừa kế đến người thừa kế, trực tiếp từ các thời kỳ tu 
tập thực hành trong đời Phật, nó là sự truyền đích thực và cá nhân của mặt 
phật, mặt tổ, hòa nhập trọn vẹn với sự chứng ngộ về thân và tâm một cách 
thâm mật và tức thời của các phật tô. 

Vì thế, thấy một thời kỳ tu tập là thấy phật; ngộ một thời kỳ tu tập là ngộ 
phật, tu một thời kỳ tu tập là tu phật; nghe một thời kỳ tu tập là nghe phật; 
và tham học một thời kỳ tu tập là tham học phật. Bây giờ, một thời kỳ tu 
tập chín mươi ngày là pháp, bất khả vi phạm của tất cả phật tổ. Như _vậy, 
ngay cả các vua của các thế giới người, Đế-thích, Phạm-thiên nên nỗ lực 
tham dự một thời kỳ tu tập như tăng nhân dù trong một mùa hạ; làm như 
vậy là thực sự thấy phật. Người, thần, hay rồng cũng nên tham dự thời kỳ tu 
tập chín mươi ngày như tăng hay ni dù cho đó chỉ là một lần trong đời: tu 
thời kỳ tu tập này là thực tế thấy phật, và những người đã tham dự hội của 
các phật tổ tu một thời kỳ tu tập chín mươi ngày đã thấy phật. 

Nếu chúng ta đủ may mắn để tu thời kỳ tu tập chín mươi ngày mùa hạ 
trước khi cuộc đời như sương của chúng ta rớt xuống, dù trong cõi người 
hay thần, chắc chắn chúng ta sẽ thay da, thịt, xương, và tủy của chúng ta 
bằng da, thịt, xương, và tủy của các phật tổ. Trong mọi thời kỳ tu tập là các 
phật tổ đến tu tập với mọi người, và mọi người tham dự tu tập thời kỳ tu tập 
là một phật tổ. Vì vậy, những người dấn thân vào một thời kỳ tu tập được 
gọi là “ngàn phật và vạn tổ.” Lý do là vì thời kỳ tu tập là da, thịt, xương, và 
tủy cũng như tâm, thức, và thân của các phật tổ. Thời kỳ tu tập là đỉnh đầu, 
con mắt, nắm tay, lỗ mũi, và tướng tròn tánh phật vẽ trong hư không, cũng 
như phất tử, tích trượng, trúc bề, và cái nệm ngồi của các phật tổ. Thời kỳ 
tu tập không tạo ra cái mới cũng không dùng lại cái cũ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 683 


Đức Thế Tôn nói với Bồ-tát Viên Giác” và tất cả những người trong 
hội, cũng như tât cả chúng: 


Những ai tham dự thời kỳ tu tập ba tháng mùa hạ nên trụ như các bồ-tát phạm 
hạnh, tâm họ tự tại với sự bép xép, không dính líu gì với những ý kiến thế gian. 
Vào ngày khai mạc thời kỳ tu tập, hãy nói một câu như thế này trước tượng 
phật: Con —- Tăng, Ni, Nam cư sĩ hay Nữ cư sĩ như thế và như thê — bây giờ lên 
chiếc xe bồ-tát để kích hoạt sự tu tập tĩnh lặng và cùng với tất cả chúng sinh 
nhập vào chân tướng thanh tịnh và ở trong đó, như thế tất cả chúng con có thể 
tạo nên giác ngộ viên mãn trong chùa của chúng con. Trí không tịch và sự tự 
tại của niết-bàn là vô biên; con kính lễ cả hai. Không bị các ý kiên của thế gian 
ảnh hưởng, con sẽ dắn thân vào thời kỳ tu tập ba tháng với tất cả như lai và đại 
bồ-tát mười phương. Bởi vì bây giờ con lên tàu khởi hành tu tập đại nhân 
duyên của giác ngộ vô thượng, kỳ diệu của tất cả các bồ-tát, con tự tại VỚI Sự 
ràng buộc của thế gian. Này những người tốt, đây là thời kỳ tu tập thị hiện bồ- 
tát. 


Như thế, khi tăng, ni, nam cư sĩ, hay nữ cư sĩ tham dự một thời kỳ tu tập 
ba tháng, họ nhất định tu tập đại nhân duyên của giác ngộ vô thượng, kỳ 
diệu cùng với các như lai và đại bồ-tát mười phương. Hãy chú ý rằng không 
phải chỉ tăng và ni tham dự thời kỳ tu tập; các nam cư sĩ và nữ cư sĩ cũng 
tham dự. 

Chỗ của thời kỳ tu tập này là đại giác, viên mãn. Như vậy, núi Linh 
Thứu và rừng Kỳ-viên đều là những ngôi chùa của đại giác, viên mãn. Hãy 
nghe và hiểu lời dạy của đức Thế Tôn và các như lai và đại bồ-tát mười 
phương cùng nhau tu tập với ông trong thời kỳ tu tập ba tháng. 


Đức Thế Tôn tổ chức thời kỳ tu tập chín mươi ngày ở một tự viện. Vào 
ngày cuối cùng, khi tất cả tăng nhân sám hối tội của họ và cầu xin tha thứ, 
'Văn-thù-sư-lợi bỗng nhiên xuất hiện giữa đại chúng. 

Đại Ca-diễp hỏi Văn-thù-sư-lợi, “Ông đã tiêu phí thời kỳ an cư mùa hạ ở 
đâu?” 

Văn-thù-sư-lợi đáp, “Ở ba chỗ,” [chỗ của ma, nhà một người giàu, và 
nhà của gái điểm. ] 

Đại Ca-diếp liền tập họp tất cả tăng chúng lại tuyên bố trục xuất Văn- 
thù-sư-lợi; tôn giả nhặt chày lên và sắp đánh vào mộc bản thì bỗng nhiên 
tôn giả thấy VÔ SÔ tự viện xuất hiện và ở mỗi tự viện có một Văn-thù-sư-lợi 


* gồ-tát Viên Giác. Một bồ-tát thọ nhận lời dạy của Phật trong Kinh Viên Giác. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 684 


và một Đại Ca-diếp. Ngay lúc đó Đại Ca- diếp giơ chày lên và sắp đánh 
mộc bản ra dấu hiệu trục xuất nhiều Văn-thù-sư- lợi trong nhiều tự viện, đức 
Thế Tôn nói với Đại Ca-diếp, “Ông sẽ trục, xuất Văn-thù-sư-lợi nào trong 
những Văn-thù-sư-lợi này?” Đại Ca-diếp ngân người. 


Khắc Cần, Thiền sư Viên Ngộ, bình chuyện này: “Chuông không đánh 
không rung; trống không đánh không kêu. Đại Ca-diếp biến nó thành bến 
đò; Văn-thù-sư-lợi ngồi cưỡi sóng qua hư không vô biên. Đây là màn diễn 
tuyệt vời cảnh phật, nhưng không may Đại Ca- diếp đã bỏ lỡ một động tác. 
Ông â ấy nên đáp câu hỏi của Ông Lão Thích-ca-mâu-ni bằng cách đánh mộc 
bản; rôi ông ấy sẽ thấy làm sao cái cũ lập tức hủy diệt toàn thê thế giới.” 

Khắc Cần thêm bài tụng: 


Voi to không chơi trong chuồng thỏ. 

Én, sẻ không có tim chim ưng. 

Chính xác cân thận, song bay VỚI ĐIÓ, 

trúng đích và bề nát đầu mũi tên. 

Toàn thế giới là Văn-thù-sư-lợi. 

Trang nghiêm họ đối diện nhau — 

Ai có thể bị Đại Ca- diếp trừng phạt? 

Lắc đẹp một vòng — Đầu đà Vàng [Đại Ca-diếp] 
buông bỏ nó. 


Như thế, mặc dù đức Thế Tôn tu một thời kỳ tu tập ở một chỗ trong khi 
Văn-thù-sư-lợi tu ở ba chỗ, Văn-thù-sư-lợi không phải là người không tham 
dự thời kỳ tu tập. Những người không tham dự thời kỳ tu tập là những phi 
phật và phi bồ-tát. Không có con cháu nào của phật tổ là người không tham 
dự thời kỳ tu tập. Hãy biết rằng tất cả những người tham dự thời kỳ tu tập 
luôn luôn là con cháu của phật tô. 


Tham dự thời kỳ tu tập là thân và tâm, mắt, và sinh lực của phật tô. 
Những người không ở yên trong thời kỳ tu tập không phải là phật tổ cũng 
không phải là con cháu của phật tổ. Các phật và bồ-tát làm bằng bùn, gỗ, 
kim loại, hay bảy món báu tất cả cùng nhau ngồi thời kỳ tu tập ba tháng 
mùa hạ. Thời kỳ tu tập là giáo huấn của phật, một phong tục đích thực duy 
trì phật-pháp-tăng bảo. Những người trong nhà của phật tổ vì thế nên toàn 
tâm ngồi thời kỳ tu tập ba tháng mùa hạ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 685 


Đã trình với hội chúng chùa Đại Phật (Dabutsu-ji), tỉnh Việt Tiên (Echizen), 
vào ngày mười ba, tháng sáu, trong kỳ an cư mùa hè, năm thứ ba, niên hiệu 
Khoan Nguyên (Kangen) [1245]."“° 


* Anh dịch: Norman Fischer và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 686 


80. THÁẦY TÂM NGƯỜI KHÁC 
(Tashin tsũ: Tha tâm thông) 


Huệ Trung, Quốc sư Đại Chứng ở chùa Quang Trạch, Tây Kinh, là người 
Chư ky, Việt châu. Sư họ Nhiễm. Sau khi nhận tâm ấn, sư trụ ở cốc Đăng 
Tử, núi Bạch Nhai ở Nam Dương hơn bốn chục năm không ra khỏi công 
chùa. 

Hạnh tu của sư nỗi tiếng kinh đô [Trường An]. Năm thứ nhì niên hiệu 
Thượng Nguyên [761] nhà Đường, Hoàng để Túc Tông sai sứ giả Tôn 
Triều Tiến mời Huệ Trung đến hoàng cung và thỉnh sư làm thầy. Hoàng đế 
chỉ định Huệ Trung làm trụ trì viện Tây Thiền của chùa Thiên Phước. 

Về sau Hoàng đề Đại Tông viêng thăm Huệ Trung và thỉnh sư làm trụ trì 
chùa Quang Trạch, nơi đây Huệ Trung ở lại mười sáu năm, ứng cơ hoằng 
pháp. 

Có một người gọi là Tam Tạng Pháp sư Đại Nhĩ người Thiên Trúc. Đại 
Nhĩ tuyên bố rằng mình đắc tha tâm thông [thấy được tâm người khác]. 
Hoàng đề Đại Tông yêu cầu sư trắc nghiệm Đại Nhĩ. 

Đại Nhĩ tham kiến Huệ Trung, lễ bái, và đứng sang bên phải của sư. 

Huệ Trung nói, “Ông được Hà tâm thông chăng?” 

Đại Nhĩ nói, “Không hẵn vậy.” 

Huệ Trung nói, “Hãy nói lão tăng này ở đâu.” 

Đại Nhĩ nói, “Hòa thượng, ngài là quốc sư một nước. Sao ngài lại ở 
sông Tây Xuyên xem đua thuyền?” 

Huệ Trung ngừng một hồi rồi nói, “Hãy nói lão tăng này ở chỗ nào? 

Đại nhĩ nói, “Hòa thượng là thầy của một nước. Sao ngài lại ở cầu Thiên 
Tân xem khỉ đùa?” 

Huệ Trung lại nói, “Hãy nói giây phút này lão tăng đây ở đâu?” 

Đại Nhĩ cô xem một lúc nhưng không thể thấy Huệ Trung ở đâu. 

Huệ Trung hét: “Ông bị dã hồ tỉnh ám rồi. Ông không có tha tâm 
thông.” 

Đại Nhĩ im lặng. 


Một ông tăng hỏi Triệu Châu, “Tại sao Đại Nhĩ không thấy Huệ Trung 
lần thứ ba?” 

Triệu Châu nói, “Huệ Trung ở trên chót mũi của Đại Nhĩ, nên ông ấy 
không thấy Huệ Trung.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 687 


Một ông tăng hỏi Huyền Sa, “Tại sao Đại Nhĩ không thấy Huệ Trung 
đang ở trên chót mũi ông ây?” 
Huyền Sa nói, “Bởi vì sư quá gân.” 


Một ông tăng hỏi Ngưỡng Sơn, “Tại sao Đại Nhĩ không trả lời lần thứ 
ba?” 

Ngưỡng Sơn nói, “Hai lần trước Đại Nhĩ thương lượng với đối tượng 
của tâm. Nhưng sau đó, Huệ Trung vào tam-muội thọ dụng. Do đó Đại Nhĩ 
không thê thây sư.” 


Hải Hội Thủ Đoan nói, “Nếu Huệ Trung ở trên chót mũi của Đại Nhĩ, 
sao lại khó thây? Bởi vì Đại Nhĩ không biệt răng Huệ Trung ở bên trong 
tròng mắt ông ây.” 


Huyền Sa cũng phê bình Đại Nhĩ, nói, “Nói đi! Thực ông có thấy Huệ 
Trung hai lân trước không?” 


Tuyết Đậu [Trùng Hiến], Thiền sư Minh Giác, nói, “Ông thua tồi. Ông 
thua rôi.” 


Một số nắm tay có mùi hôi [những hành giả phấn chí |, đặc biệt là năm vị 
Sư nảy, nói về câu chuyện Huệ Trung trắc nghiệm Tam Tạng Đại Nhĩ. 

Năm ông thầy nhắm đánh đích nhưng trật hạnh tu của Huệ Trung. Như 
nói Đại Nhĩ không nói được lần thứ ba vì đã nói được hai lần đầu. Đây là 
cách họ trật đích. Những người tham học sau này nên biết đó. 


Tôi có hai chỗ nghi về năm vị sư này. Một: họ không biết tại sao Huệ 
Trung trắc nghiệm Đại Nhĩ. Hai: họ không biết thân và tâm của Huệ Trung. 

Bây giờ, lý do tôi nói rằng họ không biết tại sao Huệ Trung trắc nghiệm 
Đại Nhĩ là vầy: Trước hết, Huệ Trung nói, /ấy nói lão tăng đây ở đâu. Đây 
là cách sư hỏi Đại Nhĩ là ông ta có mắt thấy và nghe phật pháp không. Sư 
đang hỏi Đãi Nhĩ là ông ấy có tha tâm thông trong phật pháp không. 

Nếu Đại Nhĩ hiểu phật pháp, ông ta sẽ có cách vượt qua những ý nghĩ 
phân biệt hoặc có phương tiện trực nghiệm chân như khi Huệ Trung hỏi câu 
này. 

Câu hỏi của Huệ Trung, ấy nói lão tăng đây ở đâu, giỗng như nói, Tôi 
là ai? Hỏi, Hãy nói lão tăng đây ở đâu, là hỏi, Bây giờ là mấy giờ? Hãy nói 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 688 


tôi ở chỗ nào không khác hơn hỏi, Cái nảy đ đâu? Giống như hỏi, “Ông gọi 
lão tăng đây là gì?” Huệ Trung không nhât thiệt là ông tăng già này. Lão 
tăng là năm tay [hành giả thành tựu]. 


Mặc dù Đại Nhĩ là người Thiên Trúc, ông ta không thấy thấu tâm Huệ 
Trung bởi vì ông ta không hiểu phật pháp. Ông ta chỉ học những cái thấy 
của hạng người thường hay của Hai Tiêu Thừa. 

Huệ Trung lại nói, /!ãy nói lão tăng này bây giờ ở đâu. Về câu này Đại 
Nhĩ đã trả lời một câu khác không kết quả. 

Cuối cùng Huệ Trung hỏi, Hãy nói lão tăng đây ở đâu trong giây phút 
này. Đại Nhĩ nghĩ một hồi nhưng không nói gÌ. Ông ta ngắn ngơ. Rồi Huệ 
Trung mắng ông ta, Ông bị dã hồ tỉnh ám. Ông không có tha tâm thông. 
Nhưng Đại Nhĩ không thê nói gì. Ông ta không có cách thâm nhập đạo. 

Về trường hợp này, tất cả năm vị sư nghĩ rằng lời Huệ Trung phê bình 
Đại Nhĩ chỉ ra rằng Đại Nhĩ biết hai lần đầu sư ở đâu nhưng ông ta không 
biết lần thứ ba. 

“Không phải vậy, Huệ Trung mắng Đại Nhĩ là ông ta đã không mộng 
thấy phật pháp. Ấy không phải là Đại Nhĩ biết sư ở đâu hai lần trước nhưng 
ông ta không biết lần thứ ba. Huệ Trung mắng Đại Nhĩ vì ông ta không có 
khả năng thấy thấu tâm người khác mặc dù ông ta tuyên bố mình có khả 
năng làm thế. 

Điểm đầu tiên Huệ Trung trắc nghiệm Đại Nhĩ bằng cách hỏi ông ta là 
ông ta có tha tâm thông trong phật pháp hay không. Đại Nhĩ nói, Không 
hẳn váy, nhưng thực tế ông ta muôn nói là có. 

Rồi Huệ Trung nghĩ rằng Đại Nhĩ sẽ đúng nếu ông ta nói là có tha tâm 
thông trong phật pháp và đề nó thị hiện trong phật pháp. Nhưng nếu ông ta 
không thê chứng minh những gì ông ta nói, đây không phải là phật pháp. 

Dù cho Đại Nhĩ có câu trả lời đúng lần thứ ba, những gì ông ta nói hai 
lần trước là nói không đúng; nên ông ta bị trách măng tất cả. Lý do tại sao 
Huệ Trung hỏi ông ta ba lần là để thấy Đại Nhĩ có hiểu nghĩa thực của câu 
hỏi. 

Thứ nhì, tôi nói rằng năm vị sư này đã không hiểu ý của Huệ Trung. Lý 
do là như vầy: Đại Nhĩ không dễ gì biết và hiểu thân và tâm của Huệ 
Trung. Các bô-tát thuộc hàng mười thánh hay ba hiền không thể đến được 
thân và tâm của Huệ Trung, hay các bồ-tát có sự giác ngộ tương đương với 
phật, gần trở thành phật cũng không biết được. Làm sao một người tầm 
thường như Đại Nhĩ biết được toàn thân của Huệ Trung? Hãy hiểu rõ điều 
này. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 689 


Hãy chắc chắn về nó. Nói rằng thân và tâm của Huệ Trung mà một học 
giả Tam Tạng có thê biết được là phi báng phật pháp. Nghĩ răng Huệ Trung 
chỉ bằng một vị sư của kinh và luận là cực kỳ lầm lẫn. Đừng cho rằng 
những người có tha tâm thông có thể nói được Huệ Trung ở chỗ nào. 


Thuật tha tâm thông là một phép tu luyện dân gian của Ân Độ, và có 
một ít người làm chủ được nó. Nhưng nó không đặt căn bản trên tâm bồ-đề, 
cũng không đặt căn bản trên chánh kiến của Đại Thừa. Không thấy có thí 
dụ nào về những người tu luyện như thế mà chứng ngộ phật pháp bằng 
thuật tha tâm thông. 

- Những người đã làm chủ thuật tha tâm thông có thê nhập ngộ phật pháp 
nếu họ phát tâm bồ-đề và tu tập như người bình thường. Nếu thuật tha tâm 
thông có sức mạnh giúp hiểu được phật đạo, tất cả các bậc thánh ngày xưa 
sẽ trước tiên có được thuật tha tâm thông và hiểu quả phật bằng sức mạnh 
của nó. Tuy nhiên, đây chăng bao giờ là trường hợp xuất hiện của một ngàn 
hay một vạn phật. Không biết phật đạo của phật tố, họ sẽ làm gì? Tôi phải 
nói rằng một thuật như thế vô dụng trong phật đạo. Không có sự khác nhau 
trong sự hộ trì tánh phật giữa những người đã làm chủ thuật tha tâm thông 
và những người không làm chủ nó. 

Các ông những người tham học phật pháp không nên nghĩ rằng năm hay 
sáu thần thông của ngoại đạo hay những người trong Hai Tiểu Thừa vượt 
qua người thường. Đúng là những người có tâm cầu đạo và muốn học phật 
pháp vượt qua những người làm chủ năm hay sáu thần thông. Giống như 
giọng hót của con chim ca-lăng-tần-già con kêu bên trong cái trứng vượt 
qua tất cả giọng của tất cả các chim khác. Hơn nữa, nên xem những gì được 
gọi là thuật tha tâm thông ở Ấn Độ là thuật thấy ý nghĩ của người khác. 
Mặc dù những người luyện một thuật có thể liên hệ với những ý nghĩ đã 
phát sinh, họ không biết gì về những ý nghĩ chưa phát sinh. Thật buồn cười. 

Hơn nữa, tâm không nhất thiết là ý nghĩ; ý nghĩ không nhất thiết là tâm. 
Tuy nhiên, khi tâm là ý nghĩ, người làm chủ thuật tha tâm thông không biết 
nó. Khi ý nghĩ là tâm, người làm chủ thuật tha tâm thông không biết nó. 

Như thế, những người làm chủ năm hay sáu thần thông ở Ấn Độ không 
đến gần được những người cắt cỏ và làm việc trên ruộng lúa ở nước này. 
Những thần thông như thế vô dụng. Bởi vì chúng không phải là cốt yếu, các 
bậc sư trước kia ở Trung Hoa và ở phía đông không bao giờ ưu ái hay tu 
luyện những năng lực như thế. 

Một viên ngọc bích rộng một thước hữu dụng hơn các thần thông ẫy. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 690 


Song, viên ngọc bích rộng một thước không phải là bảo vật. Một giây phút 
của thời gian là cốt yêu nhất. 

Trong những người biết giá trị của mỗi giây phút, ai là người có thì giờ 
tu luyện những thân thông như thế? Như vậy, hãy tự nhắc nhở mình răng 
tha tâm thông không đến được cảnh giới phật trí. 


Tuy nhiên, tất cả năm VỊ Sư đều nghĩ rằng Đại Nhĩ đã biết Huệ Trung ở 
đâu trong hai lần trước. Ấy là một cái lầm lớn. Huệ Trung là một phật tổ. 
Đại Nhĩ là một người thường. Làm sao họ có thê hiểu nhau? 

Huệ Trung trước tiên nói, Hãy nói lão tăng này ở đâu. Không có gì che 
giấu trong câu hỏi này. Ấy không phải là lỗi của Đại Nhĩ vì ông ta không 
hiểu nghĩa thật của nó. Nhưng đó là sai lầm của năm vị sư đã không thê 
nghe và thấy nó. 

Câu hỏi của Huệ Trung là Hãy nói lão tăng này ở đâu. Sư không nói, 
“Hãy nói tâm của tôi ở đâu,” hay “Hãy nói ý nghĩ của tôi ở đâu.” Đây là 
điểm cần chú ý và xem xét. Nhưng năm vị sư đã không chú ý và xem xét 
điểm này. Vì thế, họ đã không hiểu thân và tâm của Huệ Trung. Người có 
giáo lý trọng điểm này là Huệ Trung, và người không có nó không phải là 
Huệ Trung. 

Năm vị sư đã không thể biết được Huệ Trung, vì thân và tâm của sư 
không lớn cũng không nhỏ, không ta cũng không người. Dường như họ đã 
quên rằng Huệ Trung có đỉnh đầu và lỗ mũi. Mặc dù sư hành trì liên tục, 
làm sao sư có thê có ý định trở thành phật? Như thế, không nên lấy một vị 
phật và đưa ra những lời giải thích nhị nguyên. 

Huệ Trung thực đã có thân và tâm của phật pháp. Đừng có hiểu sư bằng 
cách tu luyện thần thông. Đừng bàn luận sư bằng cách làm trồng ý nghĩ và 
quên những mối quan hệ. Sư không ở chỗ phân biệt hay không phân biệt có 
thê trúng đích. 

Huệ Trung không có tánh phật cũng chăng phải không có tánh phật. Sư 
không phải là thân của không. Thân và tâm của Huệ Trung là bất khả đắc. 
Trong hội của Huệ Năng ở Tào Khê, bên cạnh Thanh Nguyên và Nam 
Nhạc, chỉ Huệ Trung, Quốc sư Đại Chứng, là một phật tổ. 


Nên cùng nhau xem qua các cái thấy của năm vị sư: 

Triệu Châu nói, Huệ Trung ở trên chóp mũi của Đại Nhĩ, nên ông ta 
không thấy Huệ Trung. Câu nói này không trúng đích. Làm sao Huệ Trung 
ở trên chóp mũi của Đại Nhĩ được? Đại Nhĩ không có lỗ mũi. Nếu ông ta có 
lỗ mũi, Huệ Trung đã có cuộc tương kiến thực sự với ông ta. Nếu Huệ 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 691 


Trung thực sự tương kiến với ông ta, lỗ mũi đã thấy lỗ mũi. Tuy nhiên, Đại 
Nhĩ không đã có cuộc tương kiến thực sự với Huệ Trung. 

Huyền Sa nói, Bởi vì sư quá gân. Đại Nhĩ đã không gần. Ông ta không ở 
trong xóm của Huệ Trung. Làm sao Huyền Sa có thê nói là quá gần? Ông 
ta không biết cái gì quá gân, và ông ta không tu tập cái gì quá gân. Mặc dù 
ông ta biết rằng cái gì quá gần thì không phải là cuộc tương kiến thực SỰ, 
ông ta không biết rằng cuộc tương kiến thực sự quá gần. Tôi nên nói rằng 
Huyền Sa ở xa, xa trong phật pháp. Nếu sư nói rằng Đại Nhĩ quá gần chỉ ở 
lần thứ ba, hai lần trước còn quá gân hơn nhiều. 

Bây giờ, hãy để tôi hỏi Huyền Sa: Sư xem thế nào là quá gần? Một nắm 
tay? Một tròng mắt? Từ bây giờ trở đi, chớ nói quá gần không đáng xét. 

Ngưỡng Sơn nói, /2¡ lẫn trước Đại Nhĩ thương lượng với đối tượng của 
tâm. Nhưng sau đó, Huệ Trung đã vào tam-muội thọ dụng. Đó là tại sao 
Đại Nhĩ không thấy sư. Mặc dù sư có danh là Tiêu Thích-ca nổi bật ở Ấn 
Độ, câu nói của sư sai hoàn toàn. Ấy không phải là hòa nhập với đối tượng 
của tâm và tam-muội thọ dụng khác nhau. Như vậy, sư không nên nói rằng 
Đại Nhĩ đã không thấy Huệ Trung là vì hòa nhập với đối tượng của tâm và 
tam-muội thọ dụng khác nhau. Như thế, mặc dù Ngưỡng Sơn trình bày lý 
do tại sao Đại Nhĩ không thấy Huệ Trung lần thứ ba, câu nói của sư chưa 
phải là câu nói [đúng]. 

Nếu người ta không thấy nhau trong tam-muội thọ dụng, tam-muội thọ 
dụng không thị hiện và hiện thành tam-muội thọ dụng. Nếu Ngưỡng Sơn 
cho rằng Đại Nhĩ không biết Huệ Trung ở đâu hai lần trước, sư có thể là 
người hiểu phật pháp. 

Đại Nhĩ đã không biết hay thấy Huệ Trung ở đâu lần thứ ba, hay hai lần 
đầu. Khi Ngưỡng Sơn nói một câu như thế, Đại Nhĩ cũng như Ngưỡng Sơn 
đều không biết Huệ Trung ở đâu. 

Hãy để tôi hỏi Ngưỡng Sơn: Bây giờ Huệ Trung ở đâu? Khi Ngưỡng 
Sơn sắp sửa nói, tôi sẽ cho sư một tiêng hét. 

Huyền. Sa phê bình Đại nhĩ bằng cách nói, Ông có thực thấy Huệ Tỉ rung 
vào hai lần trước chăng? Câu nói này có vẻ như nói lên những gì cần nói. 
Nhưng Huyền Sa nên xem câu nói của mình. Đây là câu nói hay. Nhưng nó 
giông như thấy mà không thấy. Như thế, nó không đúng. 

Tuyết Đậu, Thiền sư Minh Giác, nói vê Huyền sa, Ông /hua rồi. Ông 
thua rồi. Tuyết Đậu nên nói thế nếu sư chấp nhận Huyền Sa. Sư không nên 
nói thế nếu sư không chấp nhận. 

Hải Hội Thủ Đoan nói, Nếu Huệ Tì rung trên chóp mũi của Đại Nhĩ, tại 
sao khó thấy? Bởi vì Đại Nhĩ không biết rằng Huệ Trung ở trong tròng mắt 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 692 


ông ấy. Sư chỉ bàn đến lần thứ ba. Sư nên phủ nhận Đại Nhĩ thấy Huệ 
Trung hai lần trước, nhưng sư đã không làm. Làm SaO Sư CÓ thể biết được 
răng Huệ Trung ở trên chót mũi hay bên trong tròng mắt của Đại Nhĩ? 

Khi Hải Hội nói điều này, chúng ta nên nói răng sư đã không nghe Huệ 
Trung. Đại Nhĩ không có lỗ mũi hay tròng mắt. Dù cho ông ta có tròng mắt 
hay lỗ mũi, nếu Huệ Trung đã vào tròng mắt hay lỗ mũi của Đại Nhĩ, chúng 
đã nỗ tung ra. Nếu chúng nỗ tung, thì chúng không là cái hang hay cái giỏ 
[chỗ ở] của Huệ Trung. 


Không một ai trong năm vị sư này rõ ràng về giáo lý của Huệ Trung. 
Huệ Trung là một vị phật xuất chúng trong thời sư, một như lai của thế 
gian. Sư đã sáng tỏ và đích thực thọ nhận chánh pháp nhãn tạng của Phật. 
Hộ trì chắc chắn con mắt hạt huyền, sư truyền pháp cho chính mình, là 
phật, và cho những người khác, cũng là phật. 

Mặc dù Huệ Trung tu tập đồng thời với Phật Thích-ca-mâu-ni, sư cũng 
đồng thời tu tập với Bảy Phật. Sư đắc đạo trước Oai Âm Vương, sau Oai 
Âm Vương, và ngay vào thời Oai Âm Vương. 

Tất nhiên Huệ Trung ở trong Thế giới Ta-bà, nhưng Thế giới Ta-bà của 
sư không nhất thiết ở trong thế giới hiện tượng, hay trong toàn thể thế giới 
mười phương. Phật Thích-ca-mâu-ni, ngự trên Thế giới Ta-bà, sẽ không lấy 
đi hay cản trở đất của Huệ Trung. Giống như các phật tổ từ quá khứ và vị 
lai sẽ không cướp lấy hay cản trở nhau. Như vậy là vì sự đạt đạo của phật tổ 
từ quá khứ và vị lai hoàn toàn mai một trong đạt đạo. 


Hãy hiểu chắc chắn rằng Đại Nhĩ không biết Huệ Trung có thể là bằng 
chứng thanh văn và bích-chi phật trong Tiêu Thừa không thể đến gần được 
các tô phật. Hãy tham học nghĩa lời phê phán Đại Nhĩ của Huệ Trung. 

Nếu đã đoán được Huệ Trung ở chỗ nảo trong hai lần trước và đã phê 
phán Đại Nhĩ lần thứ ba, đó sẽ không phải là trọng điểm của giáo lý. Đoán 
được hai trong ba lần không khác với đoán được cả ba lần. Đây không phải 
là phê phán. Nếu Huệ Trung phê phán theo cách này, Đại Nhĩ sẽ không bị 
phê phán vì hoàn toàn vô minh. Những gì Đại Nhĩ đoán được sẽ không làm 
Huệ Trung xấu hồ. Nếu vậy, ai sẽ tin Huệ Trung? Người ta sẽ phê phán sư 
vì những gì Đại Nhĩ đã đoán được. 

Ý định của Huệ Trung là phê phán Đại Nhĩ vì đã không bao giờ biết 
hành tung, ý nghĩ, thân và tâm của sư, ba lần này. Sư phê phán Đại Nhĩ vì 
không thây, nghe, hay tham học phật pháp. Bởi vì ý định này, Huệ Trung 
đã hỏi ba lần cùng một câu hỏi. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 693 


Trước hết Đại Nhĩ nói, Hỏa thượng, ngài là thây của một nước. Tại sao 
ngài lại ở sông Tây Xuyên thưởng thức đua thuyên? Nhưng Huệ Trung 
không nói lời nào. Sư không nhận răng Đại Nhĩ biết sư ở đâu. Sư tiếp tục 
hỏi cùng câu hỏi ấy. Không biết nghĩa thật của chủ ý của sư, trong hằng 
trăm năm, các sư ở nhiều nơi khác nhau đã nhằm lẫn đưa ra ý kiến của họ. 

Không một câu nói nào của năm vị sư này nói được chủ ý của Huệ 
Trung, cũng không hợp nghĩa của phật pháp. Thương thay những cái khoan 
cũ trước sau tất cả đều sai lầm! 


Nếu ông nói rằng trong phật pháp có thuật thấy tâm người khác [tha tâm 
thông], thì sẽ có thuật thấy thân người khác, thuật thấy năm tay người khác, 
và thuật thấy tròng mắt người khác. Nếu vậy, sẽ có thuật thấy thấu suốt tâm 
của tự kỷ và thuật thấy thấu suốt thân của tự kỷ. Và nếu như thế, tự kỷ nắm 
lây tâm của tự kỷ là thuật thấy thấu suốt tâm của tự kỷ. Thị hiện một câu 
nói như thế là thuật thấy tâm người khác, bằng tự kỷ và bằng tâm. 

Bây giờ, hãy hỏi: “Nắm lấy thuật thấy tâm người khác, có được không?” 
Hay, “Nắm lấy thuật thấy thấu suốt tâm của tự kỷ, có được không?” Trả lời 
nhanh. Trả lời nhanh. 

Đề những câu hỏi này sang một bên, “Ông được tủy của tôi” không khác 
hơn thuật thấy tâm người khác. 


Đã trình với hội chúng chùa Đại Phật (Daibusu), tỉnh Việt Tì iên (Echizen), vào 
ngày mông bốn, tháng bảy, năm thứ ba, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
11245]. 


* Anh dịch: Michael Wenger và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 694 


__ 81, VUA MUÔN TIÊN-ĐÀ-BÀ 
(Osaku sendaba: Vương sách tiên-đà-bà) 


Ñói bằng lời hay bằng không lời thì giống như hoa tử đẳng quấn quanh 
cây, chăn lừa và ngựa, hay vào nước và mây. 
Như thê, đức Thê Tôn nói trong Kinh Đại Bát Niêt-bản: 


Giống như một đại vương bảo triều thần đem cho mình tiên-đà-bà. Chữ tiên- 
đà-bà (saindhava) chỉ bất cứ vật nào trong bốn vật: nước, muối, cái tách, hay 
con ngựa. Bốn vật này được gọi cùng một tên. 

Một quan cận thần khôn ngoan hiểu rõ chữ này. Khi nhà vua sắp rửa tay và 
muốn tiên-đà-bà, quan cận thần đem nước đến. Khi nhà vua sắp ăn và muốn 
tiên-đà-bà, quan cận thần đem ít muối đến. Khi nhà vua ăn xong và hỏi tiên-đà- 
bà như vậy nhà vua có thể uống, và quan cận thần đem cái tách đến. Khi nhà 
vua muốn đi ra ngoài và hỏi tiên-đà-bà, quan cận thần đem con ngựa đến. 

Vị quan cận thần khôn ngoan này hiểu cách dùng tế nhị chữ này của nhà 
vua. 


Câu chuyện về ông vua muốn tiên-đả-bà và vị quan cận thần này đem 
đến đã được truyền xuống trong một thời gian dài. Nó được truyền tương tự 
như chiếc áo pháp. 

Vì đức Thế Tôn đã nêu nó lên một cách rõ ràng, con cháu của ngài 
thường nhắc lại. Tôi ngờ rằng những người cùng tu tập với Thế Tôn hành 
trình với tiên-đà-bà. Những người không cùng tu tập với Thế Tôn nên mua 
dép và bước một bước trong cuộc hành trình để hiểu nó. 

Tiên-đà-bà vi tế thấm nhập vào nhà của các phật tổ, giống như nó đã 
thấm nhập trong nhà của vị đại vương. 


Hoằng Trí, Cổ Phật ở núi Thiên Đồng, phủ Khánh Nguyên [Qingyuan] 
của Đại Tông, lên pháp tòa nói với hội chúng: 


Một ông tăng hỏi Triệu Châu, “Lúc nhà vua muốn tiên-đà-ba thì thế nào? 

Triệu Châu cúi người tới và chắp tay lại. 

Về sau Tuyết Đậu bình: “Khi nhà vua muốn muối, quan cận thần mang 
ngựa.” 

Tuyết Đậu đã dựng nhà một trăm năm qua. Triệu Châu là một cô phật đã 
sống một trăm hai mươi tuổi. Nếu Triệu Châu đúng thì Tuyết Đậu không đúng. 
Nếu Tuyết Đậu đúng thì Triệu Châu không đúng. 

Bây giờ hãy nói đi. Rốt ráo, là cái gì? 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 695 


Tôi không thể không thêm lời bình. Nếu có một sợi lông sai khác, thì tôi 
mất nó vạn đặm. 

Dù cho ông hiểu nó, ấy giống như đập cỏ đuôi rắn. Dù cho ông không hiểu 
nó, ấy giống như đốt tiền giấy dụ tỉnh hồn người chết. Dù cho ông cày thửa 
ruộng bỏ hoang, â ấy giống như Lão tăng Câu Chi [luôn luôn giơ một ngón tay]. 
Tôi chỉ để bàn tay tôi cầm nó lên. 


Khi tiên sư Như Tịnh lên pháp tòa, sư thường nhắc đến Cổ Phật Tuyết 
Đậu. Người duy nhất đã tương kiến Tuyết Đậu là tiên sư Như Tịnh, Cổ 
Phật. Vào thời Tuyết Đậu, có một người gọi là Tông Cảo, Thiền sư Đại 
Huệ ở Kính Sơn, một người cháu xa của Nam Nhạc. Người "khắp Trung 
Hoa nhà Tống nghĩ ông ta bằng hay hơn Tuyết Đậu. Có sai lầm này là vì 
tăng nhân và cư sĩ ở Trung Hoa thời nhà Tống tham học nông cạn và mắt 
họ không sáng; họ không phân biệt được chân nhân, cũng không có sức tự 
phân biệt. 


Lời của Hoằng Trí nói lên chân tâm. Như thế, hãy tham học nghĩa của 
câu Triệu Cháu cúi người tới và chắp tay lại. Ngay giây phút này, là nhà 
vua muốn tiên-đà-bà, hay là quan cận thận mang tiên-đà-bà đến? 

Hãy tham lời của Tuyết Đậu, Khi nhà vua muốn muối, quan cận thân 
đem ngựa đến. Muôn muỗi và mang ngựa đến cũng là nhà vua muốn tiên- 
đà-bà và quan cận thần muốn tiên-đà-bà. 

Đức Thế Tôn muốn tiên-đà-bà và Đại Ca-diếp mỉm Cười. Bồ-đè-đạt-ma 
muốn tiên-đà-bà và bốn đệ tử của sư đem ngựa, muối, nước, và tách đến. 
Hãy tham điểm trọng yêu khi ngựa, muối, nước, và tách muốn tiên-đà-bà, 
ngựa được đem tới và nước được đem tới. 


Một hôm Nam Tuyền thấy Đặng Ấn Phong ”°” đến. Sư chỉ bình nước và 


nói, “Cái bình đó là một vật có nước trong đó. Hãy đem nước lại cho tôi mà 
không động vật ấy.” 

Đặng Ấn Phong mang cái bình đồ nước ra trước Nam Tuyên. 

Nam Tuyền ngậm thinh. 


Khi Nam Tuyền muốn nước, đại đương khô đến đáy. Khi Đặng Ân 


SỐ Đặng Ẩn Phong (H.: Deng Yinfeng, Nh.: Tõ Impö). Khoảng t.k. 8-9, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Mã Tổ Đạo Nhất, dòng Nam Nhạc. Đặng là họ của sư. Ẩn Phong là một 
ngọn núi ở Ngũ Đài Sơn (Sơn Tây). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 696 


Phong đem bình, sư nghiêng bình đồ nước ra. Như thế, hãy thương lượng 
nước trong một vật và một vật trong nước. Nước không động và vật không 
động. 


Hương Nghiêm, Đại sư Tập Đăng, nhân một ông tăng hỏi, “Vua muốn 
tiên-đà-bà là ý gì?” 

Hương Nghiêm nói, “Hãy lại đây.” 

Ông tăng đến gần hơn. 

Hương Nghiêm nói, “Ngu sỉ chết người.” 


Bây giờ, hãy để tôi hỏi ông: Lời của Hương Nghiêm, Hãy lại đây, chỉ ý 
muốn tiên-đà-bà hay đem tiên-đà-bà đến? Hãy nói đi. Tôi hỏi ông. 

Đáp lời Hương Nghiêm, ông tăng đến gần hơn. Đó có phải là điều 
Hương Nghiêm muốn? Đó có phải là cái Hương Nghiêm đem đến? Nó có 
đúng như Hương Nghiêm mong không? Nếu không đúng, Hương Nghiêm 
không nói, Nøu sỉ chết người. 

Dù cho những lời này của Hương Nghiêm không phải là câu tối hậu, sư 
không thê tránh được thiếu hoạt bát. Nó nghe giống như vị tư lệnh của một 
cuộc chiến thất bại khoa trương trận đánh. 

Thuyết vàng giảng đen [nói cách này cách khác], khắp đỉnh đầu và mắt, 
là muôn và mang tiên-đà-bà. Ai không biết dựng gậy và dựng phất tử? 
S0ng, điều này những người có giữ giọng đàn dây bằng cách găn keo các 
cầu biến âm [làm mắt uyên chuyên] không thê làm được. Vì họ không hiểu 
hiệu quả của sự gắn keo vào câu biến âm, họ không có khả năng giữ đàn 
kô-tô đúng giọng. 


Một hôm Thế Tôn lên pháp tòa. 

Văn-thù-sư-lợi cử chày đánh chuông và nói với đại chúng, “Hãy quán 
pháp của Pháp Vương. Pháp của Pháp Vương là như thế này.” 

Đức Thế Tôn xuống tòa. 


Tuyết Đậu Trùng Hiển, Thiền sư Minh Giác, bình chuyện này: “Trong 
thánh chúng, chỉ các sư biết rằng pháp của Pháp Vương không giống như 
thế. Nếu đã có người của tiên-đà-bà trong chúng, làm sao Văn-thù-sư-lợi 
đánh chuông bằng chày?” 


Như thế, Tuyết Đậu trong câu nói này gợi ý rằng nêu cái chày duy nhất 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 697 


này hoàn toàn không lỗi, cả đánh và không đánh đều buông bỏ không có 
lỗi. Nếu là như vậy, một cái đánh duy nhất của cái chày là tiên-đà-bà. 

Nếu ông là người của như thế, ông là người của tiên-đà-bà trong hội 
chúng [của Phật]. Như vậy, pháp của Pháp Vương là như thế. Kích hoạt 
mười hai giờ trong ngày là muôn tiên-đà-bà. Bị mười hai giờ kích hoạt là 
muốn tiên-đà-bà. Hãy muốn nắm tay và hãy đem nắm tay. Hãy muốn phất 
tử và hãy đem phất tử. 

Tuy nhiên, những người được gọi là trưởng lão trong các tự viện ở 
Trung Hoa không bao giờ mộng thấy tiên-đà-bà. Đau đớn thay! Đáng sợ 
làm sao tổ đạo đang suy đồi! Đừng chênh mảng trong công phu tu đạo của 
ông. Hãy thọ nhận và hộ trì huyết mạch của phật tổ. 

Vị dụ, hãy hỏi, “Thế nào là phật?” Hay nói, “Tâm tức là phật.” Đây có 
nghĩa là gì? Ấy không phải là tiên-đà-bà sao? 

Hãy thương lượng thấu triệt “Tâm tức là phật” là ai. Ai biết cú nện và 
tiếng kêu lắc cắc của tiên-đà-bà? 


Đã trình với hội chúng chùa Đại Phật (Daibufsu), vào ngày hăm hai, tháng 
mười, năm thứ ba, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) [1245].'“° 


“3 Anh dịch: Josho Pat Phelan và người chủ biên 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 698 


THỜI KỲ CHÙA VĨNH BÌNH 


1246 -1253 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 699 


82. VĂN DẠY LÀM VIỆC NHÀ BÉP 
(Ji kuin mon: Thị khô viện văn) 


Đã trình với hội chúng vào ngày mông sáu, tháng tám, năm thứ tư, niên hiệu 
Khoan Nguyên (Kangen) [1246J. 


Và phương pháp phục vụ các bữa ăn cho cộng đồng tăng chúng, [trong 
Thiên Uyên Thanh Ouï] nói, “Hãy kính trọng yêu tánh của pháp tu thanh 
tịnh này.” 


Phương pháp đã được đích truyền từ Ấn Độ xa xôi đến láng giềng Trung 
Hoa, sau khi đức Như Lai nhập bát niết-bàn, là chuẩn bị cúng dường từ 
thần đến đức Phật và tăng chúng, và hiến dâng những bữa ăn kiểu vua chúa 
cho Phật và tăng. Thêm vào, có những bữa ăn từ những gia đình giàu có và 
người tu tại gia cúng dường, cũng như từ các gia đình của các tầng lớp 
buôn bán và thủ-đà-la (cùng định). 

Những sự cúng dường như thế nên được kính trọng như nhau và sử dụng 
với sự cân thận tối đa. Nên dùng những lễ bái sâu nhất và những lời tôn 
kính nhất trong hàng người và thần cho việc phục vụ thực phẩm. Ngay cả 
trong núi sâu và hẻo lánh, nên giữ cung cách và lời nói chân thực thấy trong 
nhà bếp của tự viện. Đây là cách người và thần học phật pháp. 

Hãy gọi bữa ăn sáng là onkayu [ân chúc: chảo ơn, hình thức tôn vinh 
của kayu (chúc:cháo)j, và đừng đù đờ gọi nó là kayu [cháoj. Hãy gọi bữa 
ăn trưa là onfoki lân trai: cơm ân, hình thức tôn vinh của foki (frai: cơm 
frưa)], và đừng gọi nó là foki [cơm frưajJ. Hãy gọi giờ ăn trưa là frai thời 
(sa7¡, theo nghi thức]. 

Hãy nói, “Yone mairaseyo” hay “Shirome marra seyo” [“Xin làm ơn 
dọn cơm” theo nghi thức, và đừng nói, “Yone tsuki” “Hãy dọn cơm lên” 
theo cách bất kính]. Hãy nói, “Jomai shi maira seyo” [“SXim làm ơn vo gạo” 
theo nghi thức], và đừng nói, “Yone kase” [“Vo gạo đi” theo cách bất 
kính]. 

Hãy nói, “Osai wo erI maira seyo” [“Xin làm ơn lựa rau (theo cách tôn 
vinh) để nấu”], và đừng nói “Sai ere” [“Lặt rau đi”]. Hãy nói, “Oshiru no 
mono, shi mairase yo” [Xin làm ơn nấu canh” theo cách kính trọng], mà 
không nói, “Shrru niyo.” Hãy nói, “On atsunomono shi mairase yo,” [“Hãy 
làm rau sốt,” theo hình thức tôn vinh] và không nói, ““Atsumono seyo.” 

Hãy nói, “Ontoki [hay] onkayu wa mumase sase tamai taru” [“Ân trai 
hay ân chúc đã nấu chín” theo cách tôn vinh]. Tất cả vật liệu chuẩn bị cho 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 700 


bữa trưa và bữa sáng nên được nói đến một cách kính trọng. Không kính 
trọng các vật liệu sẽ gây nên tai họa và không đem đến công đức. 

Khi ông chuẩn bị bữa ăn trưa và bữa ăn sáng, đừng thối vào ØạO, rau, 
hay bất cứ thức ăn nào khác. Đừng để ống tay áo của ông chạm vào bất cứ 
thực phẩm nào, dù là thức ăn khô. 

Đừng đụng vào các dụng cụ hay thực phẩm trưa hay sáng với bàn tay 
ông đã dùng đụng vào đầu hay mặt của ông; hãy rửa tay ông trước. Từ lúc 
ông chọn gạo tốt cho đến lúc ông nấu cơm và rau, hãy luôn luôn rửa hai tay 
của ông nêu ông bất chợt gãi mình. 

Khi ông nâu, hãy tụng những câu kinh hay lời phật tổ nói. Đừng nói 
chuyện thế gian hay chuyện không cần thiết. 

Hãy dùng những hình thức động từ miêu tả cách vận dụng gạo, rau, 
muối, và nước tương: đừng dùng ngôn ngữ thông tục cho việc này. 

Khi đi ngang qua thực phẩm đã chuẩn bị cho bữa sáng hay bữa trưa, 
tăng nhân và người làm công quả nên đứng bái thức ăn với hai tay chấp lại. 
Nên dùng những hạt cơm hay những miếng rau bị rơi rớt sau. Đừng làm 
gián đoạn việc phục vụ cơm [bằng cách nhặt chúng lên và cố dùng chúng 
ngay lúc đó]. 

Hãy cần thận bảo vệ các dụng cụ nấu ăn, và đừng dùng chúng cho bất cứ 
việc gì khác. Đừng để những người thế tục đụng vào các dụng cụ ấy trước 
khi họ rửa tay. Hãy tịnh hóa những rau trái chưa rửa từ các nhà thế tục bằng 
nước, hương, và lửa trước khi dâng lên tam bảo và chúng tăng. 

Ngày nay, trong các tự viện nhiều nơi khác nhau ở Trung Hoa Đại Tống, 
những bánh làm bằng đậu, bằng sữa, hay bánh hấp được đem đến từ các 
nhà thế tục, hãy hấp chúng lại rồi dâng lên các tăng. Đây là tịnh hóa thực 
phẩm; không có phương thức này, không dâng thực phẩm lên các tăng. 

Đây là một vài qui định trong nhiều qui định. Hãy nắm lấy nghĩa chính 
và thực hành trong nhà bếp. Đừng chênh mảng. 

Những qui định này là huyết mạch của phật tổ, tròng mắt của tăng-già. 
Những người ngoại đạo không biết chúng. Thiên ma không nghe chúng. 
Chỉ con của Phật thọ nhận sự truyền chúng. Tri sự phụ trách nhà bếp nên 
hiểu những qui định này một cách rõ ràng và không làm ngơ chúng. 


Đạo Nguyên, Tăng sáng lập, cáo thị. 
HẬU TỪ 


Gửi các tri sự chùa Vĩnh Bình: Từ giờ trở đi, nêu các vị thọ nhận bữa cúng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 701 


dường từ các thí chủ cho chùa, hãy giữ lại cho đến ngày hôm sau. Tuy 
nhiên, mì bún, bánh ngọt, và những loại cháo khác nên phân phát vào buổi 
tối. Đây là dược thực [bữa tối] ở các hội chúng của các phật tổ. Có những 
tiền lệ thù điệu để thực hành như thế ở Trung Hoa Đại Tống. Đúng là Như 
Lai đã cho phép mặc áo đôi ở Tuyết Sơn [Hy-mã-lạp-sơn], trong thời gian 
tuyết dược thực được cho phép ở tự viện này. 


469 


Tăng sáng lập chùa Vĩnh Bình, Hy Huyền [Đạo Nguyên]. 


* Anh dịch: Peter Lewitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 702 


83. XUẤT GIA 
(Shukkc: Xuât gia) 


Thiên Uyển Thanh Qui nói: 


Có lời dạy rằng : tất cả các phật trong quá khứ, hiện tại, và vị lai xuất gia và đắc 
đạo. Hăm tám tổ sư ở Ấn Độ và sáu tổ sư đầu tiên ở Trung Hoa đã truyền tâm 
ấn Phật đều là những tăng nhân. Họ được phân biệt trong ba giới là do giữ giới 
luật. Như thế, giới luật là điều đầu tiên để tu Thiền theo đạo. Làm sao người ta 
có thể trở thành phật tổ mà không trở nên không có lỗi và không ngăn ngừa 
làm việc sal trái? 

Khi chuẩn bị thọ giới ông nên có ba loại y, bát ăn, vật dụng, y phục mới và 
thanh tịnh. Nếu không có y phục mới khả dụng, hãy dùng những y phục giặt 
sạch. Đừng mượn y phục hay bát ăn để bước lên đàn thọ giới. Hãy tập trung 
tâm mình lại và không quan tâm những việc khác. Mang hình tướng Phật, hiện 
thân giới luật Phật, và có được những gì Phật đã thọ nhận không phải là chuyện 
nhỏ. Ông không nên thờ ơ việc ấy. Nếu ông mượn y và bát của người nào đó, 
ông không thực sự thọ nhận các giới luật, dù cho ông bước lên đàn thọ nhận 
chúng. Không thực sự thọ nhận giới luật, ông sẽ là người không có giới luật, 
kết giao nhằm với cửa không [phật pháp] và nhận lầm những bó thí thành tín. 

Những hành giả sơ cơ không thê quen được những qui định này. Không có 
lời khuyên của thầy, họ có thê gây nên những lỗi lầm như thế. Như vậy, ở đây 
là một lời khuyên. Hãy g1ữ nó trong tâm. 

Nếu ông đã thọ giới tỳ-kheo, thọ giới bồ-tát. Đây là khởi đầu nhập pháp. 


Hãy biết TỐ rằng sự đạt đạo của tất cả các phật và các tổ chỉ thành tựu 
bằng cách xuất gia và thọ giới. Huyết mạch của tất cả các phật và các tổ 
không khác hơn xuất gia và thọ giới. Không một ai trong những người 
không xuất gia là phật tô cả. Gặp phật và gặp tô là xuất gia và thọ giới. 


Đại Ca-diếp theo đức Thế Tôn, nguyện xuất gia và nguyện độ tất cả 
chúng sinh. 

Thế Tôn nói, “Hãy đến, tỳ-kheo.” 

Lúc ấy, tất cả tóc của Đại Ca-diếp tự rụng xuống và áo cà-sa quấn quanh 
thân Đại Ca-diếp. 

Đây là một thí dụ tuyệt vời của sự xuất gia và thọ giới khi một người 
tham học với Phật và nguyện giải thoát tất cả chúng sinh. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 703 


Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mậi-đ °"° dẫn lời Phật, đức Thê Tôn, ở quyên 
ba: 


Một vài bồ-tát, đại sĩ, có thể nghĩ theo cách này: 

“Ngày nào đó tôi sẽ bỏ nước tôi, địa vị của tôi, và xuất gia. Vào ngày đó tôi 
sẽ đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn và chuyền bánh xe pháp. Tôi sẽ giúp vô 
số chúng sinh tự tại với bụi trần và ô nhiễm, và khởi lên con mắt pháp thanh 
tịnh. Tôi cũng sẽ giúp vô số chúng sinh tiếp tục chuyên hóa mê hoặc và đạt 
giác ngộ vô thượng, viên mãn không miễn trừ.” 

Nếu những bồ-tát, đại sĩ như thế muốn hoàn thành lời nguyện như thế, họ 
nên cô gắng học thị hiện bát-nhã. 


Theo cách này, sự giác ngộ vô thượng được hoàn thành vào giây phút 
ông xuất gia và thọ giới. Nó không hoàn thành ngày nào khác hơn ngày 
này. 

Như thế, ông lấy ngày xuất gia và hiện thành ngày đạt giác ngộ vô 
thượng. Lấy ngày đạt giác ngộ vô thượng là ngày xuất gia. 

Chuyền bánh xe vào ngày xuất gia là chuyên bánh xe diệu pháp. Sự xuất 
gia này khiến cho vô số chúng sinh, không miễn trừ, thành giác ngộ vô 
thượng. 

Hãy biết rằng làm lợi ích cho ta và lợi ích cho người khác và không 
miễn trừ trong giác ngộ vô thượng là xuất gia và thọ giới. Đến phiên đạt 
giác ngộ vô thượng hiện thành ngày xuất gia. 

Hãy biết rằng xuất gia vượt qua bên kia một hay nhiều. Vào ngày xuất 
gia, ông tu và ngộ vô sô kiếp. Vào ngày xuất gia, ông vượt qua biển lớn vô 
biên kiếp và chuyên bánh xe diệu pháp. 

Ngày xuất gia không phải là độ dài của thời gian bữa ăn. Nó không phải 
là sáu mươi tiểu kiếp. Nó vượt qua quá khứ, hiện tại, và vị lai. Nó rơi rớt từ 
đỉnh đầu. Ngày xuất gia vượt qua bên kia ngày xuất gia. Như vậy, bằng 
cách phá nát giỏ chứa và cạm bẩy, ngày xuất gia trở thành ngày xuất gia. 
Ngày đắc đạo trở thành ngày đắc đạo. 


Quyên mười ba của Luận Đại Trí Độ nói: 


#® Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa (Ph.: Mahã Pãramitã Sũtra): Một kết tập toàn diện 
các kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa, một số bản văn trong đó là những bản văn sớm nhất của 
Đại thừa, hình thành vào thế kỷ thứ nhất sau C.N. Bản dịch Hán văn của Huyền Trang 
(Xuanzang) vào thế kỷ thứ bảy chứa 600 quyển - bộ kinh lớn nhất trong tất cả các kinh 
Phật giáo. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 704 


Khi Phật ở Rừng Kỳ-viên, có một người bà-la-môn say rượu. Ông ta đến gặp 
Phật và xin Phật cho ông ta làm tỳ-kheo. Phật bảo các tỳ-kheo của ngải cạo tóc 
cho người Bà-la-môn và cho ông ta mặc áo phật. Khi tỉnh rượu, ông ta chấn 
động thấy mình biến thành tỳ-kheo, vì thế ông ta bỏ chạy. 

Chúng tỳ-kheo hỏi Phật, “Sao thầy cho phép người Bà-la-môn say đó trở 
thành tỳ-kheo? Khi ông ta thấy thầy đã làm gì ông ta, ông ta bỏ chạy.” 

Phật nói, “Người Bà-la-môn ây không bao giờ có ý định xuất gia dù cho đến 
vô số kiếp. Nhưng vì ông ta đã phát một nguyện yếu ớt khi ông ta say, vì 
những nhân duyên như thế ông ta sẽ xuất gia và đạt đạo trong vị lai. 

“Như thế, có sự sai biệt trong nhân duyên xuất gia. Phá giới khi là người 
xuất gia còn khá hơn người tại gia giữ gới. Các ông không thể kinh nghiệm 
giải thoát bằng cách giữ giới như người tại gia.” 


Như thé, tinh yêu của lời Phật dạy rõ ràng. Giáo lý của Phật bảo xuất gia 
trước tiên. Những người không xuất gia không ở trong phật pháp. Khi Như 
Lai còn ở thế gian, một số người ngoại đạo muốn từ bỏ con đường sai của 
họ và qui y ngài, vì vậy trước tiên họ hỏi xin xuất gia. 

Như Lai chấp nhận họ bằng cách nói, “Hãy đến, tỳ- -kheo.” Và khi ngài 
bảo tăng nhân của ngài cạo đầu và mặt của họ, giúp họ xuất gia và thọ giới 
thì liền hoàn thành. 

Hãy biết rằng khi Đại Ca-diếp chấp nhận giáo lý của Phật nơi thân và 
tâm sư, tóc sư tự nhiên từ trên đầu rơi xuống và thân sư được cà-sa quấn 
quanh. Không có sự cho phép của các phật, tóc và râu của sư sẽ không 
được cạo, thân sư không được cà-sa quấn quanh, và sư sẽ không thọ nhận 
giới luật. Như vậy, xuất gia và thọ giới không khác hơn là cá nhân được các 
phật như lai thọ ký giác ngộ. 


Phật Thích-ca-mâu-nI nói: 


Này những người tốt, Như Lai thấy rằng chúng sinh theo đuôi những việc nhỏ, 
mỏng đức hạnh và nặng ô nhiễm, bảo họ, “Tôi đã xuất gia khi tôi còn trẻ và đạt 
giác ngộ vô thượng, viên mãn. Sự thực, tôi đã là phật từ lâu. Tôi dạy chúng 
sinh bằng phương tiện thiện xảo và nói theo cách này vì để họ vào phật đạo.” 


Như thế, 7Tói đã là phật từ lâu là bởi vì Tôi đã xuất gia khi tôi còn trẻ. 
Giác ngộ vô thượng, viên mãn là Tôi đã xuất gia khi tôi còn trẻ. Khi Phật 
nói Tôi đã xuất gia khi tôi còn trẻ, chúng sinh theo đuối những việc nhỏ, 
mỏng đức hạnh và nặng ô nhiễm, hãy theo Phật và xuất gia khi họ còn trẻ. 

Khi chúng sinh thấy, nghe, và tham học lời Phật 76¡ đã xuất gia khi tôi 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 705 


cỏn frẻ, họ tương kiến sự giác ngộ vô thượng, viên mãn của Phật. Khi Phật 
thức tỉnh chúng sinh mỏng đức hạnh và nặng ô nhiễm, ngài bảo họ, 7ô¡ đã 
xuất gia khi tôi còn trẻ và tôi đã đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn. 

Dù cho đây là như vậy, hãy hỏi, “Công đức của xuất gia nhiều như thế 
nào?” 

Nếu có người nào hỏi như thế, hãy nói, “Đến đỉnh đầu.” 


Đã trình với hội chúng chùa Vĩnh Bình (Eihi-ji), tỉnh Việt Tiền (Echizen), vào 
ngày mười lăm, tháng chí, năm thứ tư, niên hiệu Khoan Nguyên (Kangen) 
(1246. 


*” Anh dịch: Peter Lewitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 706 


84. TÁM ĐIÊU TỈNH GIÁC CỦA BẬC ĐẠI NHÂN 
(Hachi daïnin gaku: Bát đại nhân giác) 


Tắt cả các phật là những bậc đại nhân. Những 8Ì các bậc đại nhân tu tập 
được gọi là tám điều tỉnh giác. Tu tập những điều tỉnh giác này là căn bản 
cho niết-bàn. Đây là giáo lý cuối cùng của bốn sư chúng ta, Phật Thích-ca- 
mâu-ni, đã ban cho vào đêm ngài nhập bát niết-bàn. 


[Kinh Phật Thùy Bát Niế-bàn Lược Thuyết Giới (tức Kinh Di Giáo) 
nói:] 


Điều tỉnh giác thứ nhất là có ít tham dục. Tiết chế ham muốn một cách xa rộng 
đối với các đôi tượng tham dục của năm giác quan được gọi là “ít tham dục.” 

Phật nói, “Này các tỳ-kheo, hãy biết rằng người ta có nhiều tham dục mãnh 
liệt tìm kiếm danh lợi, vì thế họ chịu nhiều đau khổ. Những người có ít tham 
dục không tìm kiếm danh lợi và tự tại với danh lợi, vì vậy họ không có những 
phiền não như thế. Có ít tham dục tự nó có giá trị. Nó còn hơn thể, bởi vì nó 
tạo ra những công đức khác nhau: Những người có ít tham dục không nịnh bợ 
để được sự ưu ái của người khác. Những người có ít tham dục không bị các 
giác quan của họ cưỡng ép; họ có tâm tịch tĩnh và không lo phiền bởi vì họ hài 
lòng với những gì họ có và không có cảm giác thiếu thốn. Những người có ít 
tham dục chứng nghiệm niết-bàn. Đây gọi là “ít tham dục.” 

Điều tỉnh giác thứ hai là biết bao nhiêu là đủ. Dù cho các ông đã có một vật 
gì đó, các ông đặt giới hạn cho chính ông dùng nó, như vậy các ông nên biết 
bao nhiêu là đủ. 

Phật nói, “Này các tỳ-kheo, nếu các ông muốn không đau khổ, các ông nên 
chiêm nghiệm biết bao nhiêu là đủ. Biết như vậy, là các ông ở chỗ vui vẻ và 
bình an. Nếu các ông biết bao nhiêu là đủ, là các ông bằng lòng khi các ông 
ngủ trên nền đất. Nếu các ông không biết bao nhiêu là đủ, là các ông không 
băng lòng ngay cả khi các ông ngủ trên thiên đàng. Các ông có thể cảm thấy 
giàu dù cho các ông nghèo. Các ông có thể cảm thây nghèo dù cho các ông có 
nhiều của cải. Các ông có thể bị những tham dục của năm giác quan liên tục 
cưỡng ép và bị những người biết bao nhiêu là đủ thương hại. Đây gọi là “biết 
bao nhiêu là đủ.”” 

Điều tỉnh giác thứ ba là vui hưởng tịch tĩnh. Đây là cách xa ồn ào và hỗn 
loạn, và ở một mình nơi cô tịch. Như thế, nó được gọi là “vui hưởng tịch tĩnh 
trong ấn cư.” 

Phật nói, “Này các tỳ-kheo, nếu các ông muốn có niềm vui của tịch tĩnh vô 
vi, các ông nên xa rời đám đông và ở lại một mình nơi yên tĩnh. Nơi tĩnh lặng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 707 


là cái mà Đế-thích tôn kính. Bằng cách bỏ lại phía sau những quan hệ của các 
ông cũng như của những người khác, và bằng cách sông ở nơi yên tĩnh, các 
ông có thể chiêm nghiệm những nhân duyên của khổ. Nếu các ông bị ràng 
buộc với đám đông, các ông sẽ thọ nhận khô, giống như cái cây hấp dẫn nhiều 
chim và bị chim làm chết. Nếu các ông bị những việc thế gian ràng buộc, các 
ông sẽ chết đuối trong phiền não, giống con voi già bị kẹt trong lầy và không 
thê ra được. Đây gọi là “vui hưởng tịch tĩnh trong ân cư.” 

Điều tỉnh giác thứ tư là cần mẫn tỉnh tấn. Đó là dẫn thân không ngừng trong 
những pháp tu thiện. Đây là tại sao nó được gọi là “cần mẫn tỉnh tấn.” Nó là sự 
tỉnh luyện không pha trộn trong các hoạt động khác. Các ông tiếp tục đi tới mà 
không quay ]uI. 

Phật nói, “Này các tỳ-kheo, nếu các ông nỗ lực tỉnh tấn, thì không việc gì là 
quá khó. Đây là tại sao các ông nên làm như vậy. Ấy giống như sợi chỉ nước 
xỏ qua tảng đá bằng cách nhỏ giọt liên tục. Nếu tâm các ông tiếp tục lơ là, ấy 
giống như nghỉ chọi đá trước khi nó nháng lửa; ông không thể có lửa bằng 
cách đó. Điều tôi đang nói đây là “cần mẫn tỉnh tấn.” 

Điều tỉnh giác thứ năm là không chếnh mảng chánh niệm. Nó cũng được 
gọi là duy trì chánh niệm. Việc này giúp các ông bảo hộ pháp như vậy các ông 
sẽ không mắt pháp. Nó được gọi là “duy trì chánh niệm” hay “không chênh 
mảng chánh niệm.” 

Phật nói, “Này các tỳ-kheo, để tìm một vị thầy tốt và sự hộ trì tốt, không có 
gì giống như không chếnh mảng chánh niệm. Nếu các ông tu tập pháp này, 
những tên cướp tham dục không thể nhập vào các ông được. Vì thể, các ông 
nên luôn luôn duy trì chánh niệm nơi chính mình. Nếu các ông mất nó, các ông 
sẽ mất tất cả công đức. Khi chánh niệm của các ông vững chắc, các ông sẽ 
không bị làm hại dù cho các ông đi vào giữa bọn cướp tham dục của năm giác 
quan. Đó giống như mặc áo giáp đi vào chiến trường, vì vậy không có gì để sợ. 
Đó gọi là “không chênh mảng chánh niệm.” 

Điều tỉnh giác thứ sáu là tu tập thiền định. Ở trong pháp mà không bị bối rối 
thì gọi là “an định trong thiền định.” 

Phật nói, “Này các tỳ-kheo, nếu các ông thu nhiếp tâm mình, nó sẽ ở trong 
an định. Rồi các ông sẽ hiểu sự sinh và tử của vạn vật trong thế gian. Các ông 
sẽ tiếp tục công phu tu tập những tướng khác nhau của thiền định. Khi các ông 
có an định; tâm của các ông sẽ không bị tản mát. Giống như một ngôi nhà có 
nước dùng một cách tiết kiệm, hay một cái bờ giữ nước. Các ông những hành 
giả cũng giống như thế. Bởi vì các ông có nước trí tuệ, các ông tu tập định và 
nước tuệ không bị lãng phí. 

Đây gọi là “an định trong thiền định.” 

Điều tỉnh giác thứ bảy là “tu dưỡng trí tuệ.” Đó là lắng nghe, chiêm nghiệm, 
tu tập, và chứng ngộ. 

Phật nói, “Này các ty-kheo, nếu các ông có trí tuệ, các ông tự tại với tham. 
Các ông sẽ luôn luôn phản chiếu chính mình và tránh lỗi lầm. Như thế, các ông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 708 


sẽ đạt giải thoát trong pháp mà tôi đang nói. Nếu các ông không có trí tuệ, các 
ông sẽ chăng phải là người theo đạo cũng chẳng phải là người ủng hộ đạo, và 
sẽ chẳng có danh từ nào miêu tả các ông. Quả thật, trí tuệ là con tàu đáng tin 
cậy đưa các ông qua biển lớn của già, bệnh, và chết. Nó là ngọn đèn sáng chiếu 
trong bóng tối vô minh. Nó là diệu dược cho tất cả những người bệnh. Nó là 
chiếc rìu bén chặt đứt cây mê hoặc. Như thế, các ông có thể làm sự tỉnh giác 
thâm sâu qua trí tuệ lắng nghe, chiêm nghiệm, và tu tập. Nếu các ông được trí 
tuệ chiếu, dù cho các ông dùng con mắt thịt của mình, các ông cũng sẽ có nội 
kiến trong sáng. Đây gọi là “tu đưỡng trí tuệ.” 

Điều tỉnh giác thứ tám là không dấn mình vào những bản luận trồng rỗng. 
Ấy là kinh nghiệm chứng ngộ và tự tại với suy nghĩ phân biệt, với sự hiểu thâu 
suốt về thực tướng chP tất cả các pháp. Đây gọi là “không dân mình vào những 
bàn luận trồng rỗng.” 

Phật nói, “Này các tỳ-kheo, nếu các ông dân mình vào những cuộc bàn luận 
trống rỗng, tâm các ông sẽ ,phân tán. Rồi, các ông sẽ không thê đạt được giải 
thoát dù cho các ông đã xuất gia. Như vậy, các ông nên lập tức bỏ lại phía sau 
cái tâm phân tán và những tranh luận trống rỗng. Nếu các ông muốn được niềm 
vui tịch tĩnh, các ông cần chữa trị chứng bệnh bàn luận trống rỗng. Đây gọi là 
“không dấn mình vào những bàn luận trồng rỗng.” 


Đây là tám điều tỉnh giác. Mỗi tỉnh giác chứa tất cả tám, như thế có sáu 
mươi bốn tỉnh giác. Khi tu tập các tỉnh giác triệt để, con số sẽ là vô số. Khi 
tu tập một cách tóm lược, thì có sáu mươi bốn. 

Đây là những lời cuối cùng của Đại sư Phật Thích-ca-mâu-ni, sự khuyên 
nhủ tối hậu của giáo lý Đại Thừa. Ngài đã nói vào nửa đêm ngày rằm tháng 
hai, “Này các tỳ-kheo, hãy luôn luôn toàn tâm công phu tìm đạo giải thoát. 
Tất cả mọi vật trên thế gian, dù động hay không, đều bất an và chịu Suy đi. 
Bây giờ, tất cả các ông vẫn im lặng và không nói. Thời gian đang qua và tôi 
đang đi qua bên kia. Đây là lời khuyên nhủ cuối cùng của tôi cho các ông.” 
Không giảng giáp nữa, Phật nhập bát niết-bàn. 

Tất cả các đệ tử của Phật nên tham học giáo lý này. Những người không 
học hay không biết nó không phải là đệ tử của ngài. Quả thật, đây là chánh 
pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm của Như Lai. Tuy nhiên, có nhiều người 
không biết giáo lý này, vì ít có người học nó. Nhiều người bị ma quỉ quây 
nhiễu, và những người ít có thiện duyên từ quá khứ không có cơ hội thấy 
hay nghe giáo lý này. 

Trong các thời Chánh Pháp và Tượng Pháp, tất cả đệ tử của Phật đã biết 
giáo lý này và tu tập nó. Nhưng ngày nay, chỉ ít hơn hai hay ba phần ngàn 
tăng nhân dường như biết về nó. Đáng tiếc thay! Thế giới đã suy đồi từ 
những thời đó. Trong khi chánh pháp thù thắng ở hằng tỉ thế giới và giáo lý 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 709 


thanh tịnh của Phật vẫn nguyên vẹn, các ông nên lập tức tu tập nó không 
chênh mảng. 


Rất hiếm khi gặp được phật pháp ngay cả trong khoảng vô số kiếp. Thân 
người khó được. Thân người trong Ba Châu của thế giới đáng ưa chuộng. 
Thân người ở Châu phía nam, Diêm-phù-đề, thì đặc biệt đáng ưa chuộng, vì 
nó có thể có cơ hội thấy Phật, nghe pháp, xuất gia, và đạt đạo. Nhưng 
những ai đã nhập niết-bàn và tịch trước khi Như Lai bát niết-bàn không thể 
học và tu tập tám pháp tỉnh giác của các bậc đại nhân này. 

Bây giờ các ông có thể thấy, nghe, và tu tập những điều tỉnh giác này 
bởi vì công đức thiện duyên của các ông từ quá khứ. Bằng cách tu tập và 
nuôi dưỡng những điều tỉnh giác này hết lần sinh này đến lần sinh khác, các 
ông chắc chắn có thể đến được giác ngộ vô thượng, viên mãn và xiển 
dương tám pháp tỉnh giác này cho tất cả chúng sinh, như Phật Thích-ca- 
mâu-nI đã làm. 


Viết tại chùa Vĩnh Bình (Eihei-i), vào ngày mông sáu, tháng giêng, năm thứ 
năm, niên hiệu Kiến Trường (Kencho) [1253]. 

Lời Bạt của Hoài Tráng ””: “Bây giờ, vào ngày trước khi kết thúc thời kỳ íu tập 
lan cư] trong năm thứ bảy niên hiệu Kiến Trường [1255], tôi đã yêu cầu Thư ký 
Nghĩa Diễn (Gien) chép lại bài viết này. Tôi cũng đọc kiểm tra sai sót hôm ñ4ÿ. 
Bản văn này đã được tiên sư của chúng tôi viết trong những ngày bệnh cuối Cùng 
của sự. Sự đã viết lại tất cả [bảy mươi lăm bài của Chánh Pháp Nhãn Tạng mà sư 
đã viết bằng chữ kana [kết hợp giữa chữ tượng hình (chữ Hán) và âm Nhật Bản]. 
Sw muôn thêm những bài viêt gân đáy cùng nhau tạo thành phiên bản một trăm 
bài viết. Sự đã bắt đâu viết bản văn này như là bài viết thứ mười hai [của những 
bài viết gân đây]. Bấy giờ bệnh của sư gia tăng, sự kết tập toàn bộ các bản văn 
phải dừng lại. Như thế bài viết này là giáo lÿ cuối cùng tiên sư chúng tôi để lại. 
Không may, chúng tôi không thể thấy được thủ bản của phiên bản một trăm bài 
viết. Đây quả thát là điễu đáng tiếc. Những người mong tiên sự chúng tôi không 
nên chênh mảng chép lại và giữ gìn bài viết này. Đó là lời khuyên dạy cuối cùng 
của Phật Thích-ca-mâu-ni, cũng như của tiên sự chúng tôi. ” “° 
*2 cô Vân Hoài Tráng (Nh.: Koun Ejö). 1198-1280, Nhật Bản. Sau khi học với Giác Am 
(Kakuan) của Tông Đạt-ma Nhật Bản, sư trở thành đệ tử của Đạo Nguyên vào năm 1234, 
và sau đó, là vị tăng thủ tọa đầu tiên. Là đệ tử ưu tú nhất, sư phụ tá Đạo Nguyên, hiệu 
đính nhiều bài viết của Đạo Nguyên, và trở thành người thừa kế pháp của Đạo Nguyên. 
Sư được Đạo Nguyên chỉ định làm trụ trì thứ nhì của chùa Vĩnh Bình vào năm 1253. 

*3 Anh dịch: Reb Anderson và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 710 


NHỮNG BÀI VIỆT 
KHÔNG GHI NGÀY THÁNG 
của ĐẠO NGUYÊN 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 711 


85. NGHIỆP TRONG BA THỜI 
(Sanji øgö: Tam thời nghiệp) 


Tôn giả Cưu-ma-la-đa,"”* Tổ sư thứ mười chín, hành trình đến Trung Ấn 
Độ, nơi tôn giả gặp người tìm cầu gọi là Xà-dạ-đa"” hỏi tôn giả, “Cha mẹ 
con theo đạo của tam bảo, nhưng họ bị bệnh và họ làm gì cũng không được. 
Những người láng giềng kế nhà con làm nghề hạ đẳng mỗ thịt súc vật, song 
họ khỏe mạnh và hài lòng. Sao họ hạnh phúc mà chúng con rất không 
may?” 

Cưu-ma-la-đa nói, “Tại sao con phải nghi ngờ? Quả của những hành 
động thiện và bất thiện của chúng ta kết thành trong ba thời. Nhưng người 
ta chỉ thấy người hiền hòa chết trẻ và người hung bạo sống lâu, hay người 
bất chính thịnh vượng và người chân chính suy vong. Họ phủ nhận luật 
nhân quả và nói răng tội lỗi và những hành vi tốt của chúng ta không có 
hậu quả. Họ không biết rằng hình bóng và âm hưởng theo sau hành động 
của chúng ta không hở một sợi tóc. Nghiệp quả của chúng ta không hao 
mòn dù cho một trăm, một ngàn, hay một vạn kiếp. 

Nghe những lời này, Xà-dạ-đa thoát khỏi nghi ngờ. 


Cưu-ma-la-đa là tổ sư thứ mười chín đã được trao phó pháp. Tên của tổ 
đã được Như Lai thọ ký. Tổ không những đã sáng tỏ và được truyền pháp 
của Phật Thích-ca-mâu-ni, mà còn chiếu đọi pháp của tất cả các phật quá 
khứ, hiện tại, và vị la1. 

Sau khi hỏi câu này, Xà-dạ-đa tham học chánh pháp của Như Lai với 
Cưu-ma-la-đa và trở thành Tổ sư thứ hai mươi. Tổ cũng đã được đức Thế 
Tôn thọ ký. 


Thương lượng phật pháp nên theo cách này. Đừng tham gia với những 
người có tà kiến không biết luật nhân quả, không sáng tỏ nghiệp quả, làm 
ngơ mối quan hệ giữa quá khứ, hiện tại, và vị lai, và những người không 
phân biệt những hành vi thiện và bắt thiện. 

Những gì Cưu-ma-la-đa muốn nói qua câu quả từ những nghiệp thiện 


*^ cưu-ma-la-đa (Ph.: Kumäralabdha). Vốn là một Bà-la-môn, sư đã trở thành tỳ-kheo và 


Tổ sư thứ mười chín của truyền thống Thiền ở Ấn-Độ. 
*° Xà-dg-đa (Ph.: Jayata). Tỳ-kheo người Bắc Ấn. Tổ sư thứ hai mươi của truyền thống 
Thiền ở Ấn Độ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 712 
và bất thiện của chúng ta kết thành trong ba thời là: 


Một: quả nhận trong đời này. 
Hai: quả nhận trong đời kê. 
Ba: quả nhận trong đời sau đời kê. 


Đây gọi là ba thời. Từ khi bắt đầu học đạo của phật tổ, chúng ta học và 
sáng tỏ lý nghiệp quả trong ba thời. Nếu không, nhiều người trong chúng ta 
sẽ sai lầm và rơi vào tà kiến. Không những chỉ rơi vào tà kiến, chúng ta còn 
vào các cõi bất thiện và trải nghiệm đau khổ trong thời gian dài. Khi chúng 
ta không duy trì thiện căn, chúng ta mất rất nhiều công đức và bị chướng 
ngại trong thời gian dài đối với đạo giác ngộ. Đây không phải là điều đáng 
tiếc lắm sao? 


Quả của nghiệp trong ba thời áp dụng cho cả nghiệp thiện và bắt thiện. 
Đầu tiên là quả trong đời này. 

Người ta dạy rằng nếu nghiệp của một người được tạo ra và tiếp tục, và 
một người nhận những quả khác nhau của nghiệp này trong đời này, chúng 
được gọi là quả trong đời này. Trong trường hợp này, một người nhận quả 
của hành động thiện và bất thiện trong đời này. 

Đây là một thí dụ về làm một hành động bất thiện và nhận những quả 
bất thiện trong đời này. 

Ngày xưa có một người tiều phu bị lạc đường trong núi tuyết sau hoàng 
hôn. Anh ta sắp bị chết cóng. Anh ta tiếp tục đi và thấy một con gầu trong 
rừng. Nó có thân màu xanh và mắt lửa. Người tiều phu sợ hãi và hầu như 
ngất đi. Anh ta không biết đó là một bồ-tát mang lốt gấu. 

Thấy người tiều phu sợ hãi, con gấu nói, “Đừng sợ. Dù cho cha mẹ và 
con có tâm khác nhau, tôi sẽ không bao giờ chứa chấp ác ý.” 

Rồi con gấu đem người tiều phu vào trong một cái hang, làm ấm thân 
anh ta và làm anh ta sông lại. Nó đem trái cây và củ nuôi anh ta. Sợ rằng 
không hết lạnh, nó để anh ta nằm trong tay nó. Nó chăm sóc anh ta theo 
cách này sáu ngày. 

Vào ngày thứ bảy, thời tiết trở nên quang đãng và đường sá trở nên có 
thê thấy được. Người tiều phu tỉnh lại. Thấy vậy, con gấu đem mấy trái cây 
ngọt cho anh ta làm quà giã biệt. Nó đưa anh ta ra khỏi rừng và dịu dàng 
nói lời giã từ anh ta. 

Người tiều phu quì xuống nói lời cảm ơn, “Ta có thể làm gì để trả ơn 
lòng tử tế của ngươi.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 713 


Con gấu nói, “Tôi không muốn điều gì đặc biệt của anh. Nhưng anh có 
thể bảo vệ tôi như tôi đã bảo vệ anh.” 

Người tiều phu hứa làm như thế và leo xuống núi mang củi theo. 

Rồi anh ta gặp hai người thợ săn, họ hỏi anh ta, “Anh có thấy chìm hay 
thú nào không?” 

Người tiều phu nói, “Tôi không thấy chim hay thú, chỉ thấy một con 
gấu.” 

Những người thợ săn bảo anh ta chỉ cho họ con gấu ở đâu. 

Người tiêu phu nói, “Tôi sẽ chỉ nó cho các anh nếu các anh cho tôi hai 
phần ba những gì các anh tìm được.” 

Những người thợ săn đồng ý. Ba người cùng đi với nhau, họ giết con 
gấu, chia thịt thành ba phần. 

Khi người tiều phu sắp nhận phần thịt của mình, hành động bất thiện của 
anh ta khiến cho hai tay anh ta rơi xuống giống như sợi dây đeo cô đứt rời 
hay rễ sen bị cắt đứt. Hai người thợ săn chấn động và hỏi anh ta việc gì 
khiến chuyện này xảy ra. Hết sức xấu hồ, người tiều phu giải thích. 

Hai người thợ săn mắng anh ta và nói, “Sao anh dám làm một việc ác 
như thế với con gấu đã rất tử tế với anh? Kinh ngạc làm sao thân anh chưa 
thối rã hết.” 

Ba người cùng nhau đem thịt ấy bố thí cho một ngôi chùa. Một ông tăng 
thâm niên ở đó với trí tuệ kỳ diệu đã nhập định và quán sát thịt â Ấy. Rồi ông 
ta hiểu rằng đó là thịt của một đại bồ-tát đem lại lợi ích cho tất cả chúng 
sinh. Họ kính úy, nhặt củi thơm lại và đốt thịt đó. Họ dựng một tháp miễu 
thờ hài cốt, và tổ chức lễ cúng. 


Một người nhận hậu quả của một hành động bắt thiện như thế hoặc ngay 
tức thời hoặc chẳng bao lâu sau hành động Ấy. 

Đây gọi là “nhận hậu quả của nghiệp bắt thiện trong đời này.” 

Nếu ông nhận lòng tử tế, hãy nguyện đáp lại lòng tử tế. Nếu ông cho 
lòng tử tế, đừng mong được trả lại sự tử tế. Ngày nay cũng đúng như vậy, là 
nêu ông hại người nào đó đã tử tế với ông, chắc chắn ông sẽ nhận hậu quả 
của hành động bắt thiện ấy. 

Chúng sinh không bao giờ nên có ý định giống như người tiều phu này. 
Ngoài bìa rừng anh ta đã nói lời từ giã biết ơn với con gấu và hỏi, 7a có thể 
làm gì để trả ơn lòng tử tẾ của ngươi? Nhưng khi gặp những người thợ săn 
ở chân núi, anh ta muốn hai phần ba thịt của con gâu. Bị lòng tham lôi kéo, 
người tiều phu đã làm hại kẻ đại tử tế đó. 

Cả người tại gia và người xuất gia không bao giờ nên làm chuyện vong 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 714 


ân như thế. Sức mạnh của hành động bất thiện chặt đứt cánh tay nhanh hơn 
lưỡi kiêm. 


Đây là một thí dụ làm điều thiện và nhận quả báo trong đời này: 

Ngày xưa có một hoạn quan quản lý công việc triều đình cho vua Ca-nj- 
sắc-ca (Kanishka) của nước Càn-đà-la (Gandhara). Khi ông ta đi ra ngoài 
thành, ông ta thấy một đàn bò nhiều đến năm trăm con đang vào thành. Ông 
ta hỏi người đang lùa đàn bò, “Anh sẽ làm gì với những con bò này?” 

Người đàn ông ấy nói, “Tôi sắp đem chúng cho người ta thiến hết.” 

VỊ hoạn quan nói với chính mình, “Vì ác nghiệp quá khứ của ta, ta đã 
nhận thân hoạn này. Bây ta muốn muốn dùng khả năng của ta để cứu những 
con bò này khỏi bất hạnh của chúng.” 

Vì thế vị hoạn quan trả tiền người ấy và phóng thích cả đàn bò. Hành vi 
thiện này chuyên hóa vị hoạn quan có được thân người nam. Ông ta hân 
hoan và trở lại thành. Ông ta đứng ở công hoàng cung, sai một sứ giả đến 
yết kiến nhà vua và yêu cầu có khán thính giả. Nhà vua gọi ông ta vào và 
hỏi chuyện gì xảy ra. VỊ cựu hoạn quan tâu với nhà vua sự việc xảy ra. Nhà 
vua kinh ngạc, thưởng ông ta những vật quí, cho ông ta địa vị cao, và bảo 
ông ta quản lý ngoại vụ. 

Một người nhận quả báo của hành động thiện hoặc tức thời hoặc chăng 
bao lâu sau hành động ấy. 


Từ câu chuyện này chúng ta thấy rõ rằng những người giúp phúc lợi của 
bò, thường không được xem là có giá trị, nhận được thiện quả tức thời. Đối 
với những người tôn vinh ruộng phước [cha mẹ] và ruộng công đức [phật 
tổ] và thực hành những hành động thiện khác nhau thì còn nhận được nhiều 
hơn biết bao! Đây gọi là nhận quả thiện trong đời này.” 

Những thí dụ về nhận quả thiện và bất thiện thì vô số, và không thê nói 
hết được. 


Loại nghiệp quả thứ hai là quả hành động của một người trong đời này 
tăng trưởng và một người nhận quả trong đời kê. Đây gọi là quả nhận trong 
đời kế. 


Những người phạm một trong năm loại tội vô gián chắc chắn rơi vào 
Ngục A-ti trong đời kê. Đời kê có nghĩa là đời sau đời này, cũng gọi là đời 
thứ nhì. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 715 


Một vài người trong số những người phạm các tội khác cũng rơi vào địa 
ngục trong đời kế. Một vài người khác rơi vào địa ngục trong đời sau đời kế 
nêu họ bị bắt buộc phải làm thế. Nhưng những người phạm một trong năm 
tội vô gián chắc chắn sẽ rơi vào Ngục A-tì trong đời kế. Năm loại tội vô 
gián là: giết cha, giết mẹ, giết a-la-hán, làm thân phật đồ máu, và phá hại 
tăng-già. 

Những người phạm bắt cứ tội nào trong những tội này không tránh được 
rơi vào Ngục A-ti trong đời kế. Một vài người trong bọn họ phạm tất cả 
năm tội, như Tỳ-kheo Hoa Thượng (Padmottara) trong thời Phật Ca-diếp. 
Một vài người phạm một tội, như vua À-xà- thế (Ajatashastru: VỊ Sanh 
Oán), đã giết cha mình vào thời Phật Thích-ca-mâu-ni. Một vài người khác 
phạm ba tội, như Ajata, giết cha, mẹ, và a-la-hán khi là cư sĩ. Về sau ông ấy 
được cho phép xuất gia. 

Đề-bà-đạt-đa,ˆ”' có nghĩa là “Nhiệt Trời,” phạm ba tội vô gián: phá hại 
tăng-già, làm thân phật đồ máu, và giết a-la-hán. 

Đề-bà-đạt-đa nói chuyện với năm trăm tân tăng vô minh leo lên đỉnh núi 
Tượng Đầu (Gaya) để hướng dẫn một loại nghi lễ mới. Đây là tội phá hại 
tăng-già. Xá-lợi-phất (Shariputra) ghê tởm tội này và làm cho Đề-bà-đạt-đa 
ngủ mê. Mục-kiên-liên (Maudgalyayana) dẫn nhóm tân tăng leo xuống núi. 
Khi Đề-bà-đạt-đa tỉnh lại, ông ta thê sẽ trả thù. Ông ta nhặt một khối đá dài 
ba chục øzs/z [bề dài từ cùi chỏ đến đầu ngón tay giữa], rộng mười lăm 
hasía, và ném nó vào đức Thế Tôn, cô ý giết ngài. Khối đá bị thần núi chặn 
lại và nghiền nát. Một mảnh nhỏ bay trúng một ngón chân của Như Lai, 
làm ngón chân chảy máu. Theo truyện này, tội của Đề-bà-đạt-đa là phá hại 
tăng-già và làm Phật chảy máu. Có những phiên bản khác, không rõ ông ta 
phạm tội nào trước. 

Ông ta còn đánh Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc (Utpalavarna),"”” là một đại 
a-la-hán. Như thế, người ta nói rằng Đề-bà-đạt-đa phạm ba tội vô gián. 

Có hai loại tội phá hại tăng-già: phá các nghi thức và phá bánh xe pháp. 
Phá các nghi thức của cộng đồng tu tập có thê xảy ra ở Ba Châu trừ Châu 
phía Bắc [nơi không tu tập phật pháp]. Điều này đã xảy ra khi đức Như Lai 


7° pề-bà-đạt-đa (Ph.: Devadatta). Cháu của vua Simhahanu, tộc Thích-ca. Anh của A-nan, 
ông ta cũng là anh họ của Phật Thích-ca-mâu-ni. Trở thành đệ tử của Phật cùng với những 
thành viên khác trong tộc và tu tập khó nhọc trong mười hai năm nhưng không thể đạt 
giác ngộ. Ganh tị với thanh danh của Phật, ông ta cố chia rẽ tăng-gìa nhưng thất bại. Rồi 
ông ta cố giết Phật nhưng chỉ có thể làm ngài bị thương. Bởi vì những trọng tội này, người 
ta nói rằng ông ta rơi vào ngục vô gián. 
*” Xem chú thích số 118, trang 146. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 716 


còn ở thế gian cho đến ngày nay. Phá bánh xe pháp của cộng đồng tu tập 
chỉ xảy ra khi Như Lai còn tại thế. Những lần khác nó chỉ xảy ra ở Châu 
phía Nam, và không xảy ra ở Ba Châu kia. Đây là một tội nghiêm trọng 
hơn. 

Bởi vì Đề-bà-đạt-đa đã phạm ba trọng tội này, ông ta rơi vào Ngục A-ti 
trong đời kế. Có những người phạm tất cả năm trọng tội. Những người khác 
chỉ phạm một tội. Đề-bà-đạt-đa phạm ba tội. Tất cả những người ây đều rơi 
vào Ngục A-tì. Một trọng tội kết quả sẽ ở trong Ngục A-tì một kiếp. Những 
người phạm năm tội vô gián sẽ nhận đầy đủ hậu quả của năm loại hình phạt 
trong một kiếp, hoặc họ sẽ nhận hết hậu quả của loại hình phạt này đến hậu 
quả của loại hình phạt kia. v 

Một cổ đức nói, “Cả trong Kinh A-hàm và trong Kinh Bái-niễt-bàn, đều 
chỉ có một kiếp. Nhưng lửa [hình phạt] khác nhau.” Cổ đức ấy cũng nói, 
“Chỉ có tăng thêm đau khổ.” 

Vì Đề-ba-đạt-đa phạm ba trọng tội, ông ta buộc phải nhận đau khổ gấp 
ba lần những người phạm một trọng tội. Nhưng vào cuối đời, ông ta trở nên 
tự do một chút với lòng bất thiện của ông ta bằng cách nói, “Tôi qui y 
Phật.” Tuy nhiên, ở Ngục A-tl, ông ta thực đã nói, “Tôi qui y Phật.” Thiện 
quả của ông ta không xa trong vị lai. 

Hơn nữa, có [bốn] Đề-bà-đạt-đa vào thời của bốn Phật. Tỳ-kheo Gokal 
là một trong một ngàn người của tộc Thích-ca đã xuất gia [vào thời Phật 
Thích-ca-mâu-ni]. Khi ông ta và Đề-bà-đạt-đa rời thành, những con ngựa 
họ cưỡi bị té ngã, vì thế họ bị ném xuống và và mũ của họ văng đi. Những 
người trông thấy điều này tiên đoán rằng người ấy sẽ không được phật pháp 
lợi ích. Về sau, Kokalika khai man tội ác cho Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. 
Đức Thế Tôn từ bi khuyên ông ta rút lời lại, nhưng ông ta không nghe. Vua 
trời Phạm-thiên cũng khuyên ông ta, nhưng ông ta không dừng lại. Vì tội 
man khai này, Kokalika rơi vào địa ngục trong đời kế. Ông ta chưa gặp 
được duyên có thiện căn. 

Cũng như Tỳ-kheo của cảnh giới Thiền Thứ Tư phi báng Phật vào lúc 
lâm chung. Vì vậy, cảnh giới trung gian của thiền thứ tư biến mất; thay vì 
thế là Ngục A-tì hiện ra. Ông ta rơi vào Ngục A-tì sau khi đời ông ta chấm 
dứt. 

Những trường hợp như thế gọi là “nhận quả vào đời kế.” 


Năm quả của các tội a-tì [vô gián] như sau: 


“3 Câu cuối đoạn này bản dịch tiếng Anh của Kazuaki Tanahashi ý không rõ. Ở đây chúng 


tôi dịch theo bản tiếng Anh của Rev. Hubert Nearman. ND. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 717 


Mang lấy quả không ngừng, vì thế gọi là “vô gián.” Vì nhận quả trong 
đời kế sau khi từ bỏ thân hiện tại, nên gọi là “vô gián.” 

Nhận quả không ngừng, vì thế gọi là “vô gián.” Vì năm trọng tội khiến 
sinh trong Ngục A-t, với đau khổ liên tục trong một kiếp không có khoái 
lạc, nên gọi là “vô gián.” 

Lượng thời gian không ngừng, vì thế gọi là “vô gián.” Vì đời sống trong 
Ngục A-tì không bao giờ bị cắt đứt trong kiếp đó, nên gọi là “vô gián.” 

Thọ mạng không ngừng, vì thế gọi là “vô gián.” Vì thọ mạng của một 
người phạm các trọng tội và sinh ở Ngục A-ti không bao giờ dút, nên gọi là 
“vô gián.” 

Thân tướng không giới hạn, vì thế gọi là “vô gián.” Một người phạm các 
trọng tội đhì sinh ở Ngục A-ti. Nó rộng và dài tám vạn bốn ngàn đo-uẩn 
(yojana)"”. Khi một người vào, ngục đây. Khi tất cả mọi người Đó8; nó đầy 


CS. :A 


và họ không chướng ngại nhau. Như thế, nó được gọi là “vô gián.” 


Nhận quả sau đời kế có nghĩa là quả hành động của một người trong đời 
này tăng trưởng vào đời thứ ba hay thứ tư. Hay, khi đi qua các đời này, một 
người nhận những quả sai biệt ngay cả sau một trăm hay một ngàn kiếp. 

Như thế, một người tạo một hành động, hoặc thiện hoặc bắt thiện, trải 
nghiệm quả của hành động â ấy ở đời thứ ba hay thứ tư, hay ngay cả sau một 
trăm hay một ngàn kiếp. Đây là nhận quả sau đời kế. 

Công đức tu tập của các bồ-tát qua vô số kiếp thường đem quả đến sau 
đời kế. Những hành giả không biết lý này thường có nghỉ ngờ, như Xà-dạ- 
đa khi còn là cư sĩ. Nghĩ ngờ của sư sẽ không bao giờ được giải quyết nếu 
sư không gặp Tôn giả Cưu-ma-la-đa. Nếu ý nghĩ của hành giả thiện, cái bất 
thiện của họ biến mất. Nếu ý nghĩ của họ bất thiện, cái thiện của họ liền 
biến mắt. 

Có hai người ở thành Xá-vệ. ` Một trong hai người luôn luôn thực 
hành điều thiện, và người kia bắt thiện. Mặt khác, người làm điều bất thiện 
luôn luôn tạo những hành vi bắt thiện và không bao giờ tạo hành vi thiện. 


A -đ5U 


*” Xem chú thích số 61, trang 93. 


Thành Xá-vệ (Ph.: Shravasti). Thủ đô nước Kiều-tát-la (Kaushala), một vương quốc lớn 
trên bờ sông Hằng, ở trung bắc Ấn Độ gần Nepal (Uttar Pradesh). Phía tây nước Ma-kiệt- 
đà; tây bắc vương quốc Kãshi; tây nam vùng tộc Thích-ca. Thành Xá-vệ là thủ đô, nơi vua 
Ba-tư-nặc trị vì vào thời Phật Thích-ca-mâu-ni. Rừng Kỳ-viên (Jeta), nơi tănng chúng của 
Phật an cư mùa hè, ở phía nam thành Xá-vệ. 


480 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 718 


Trên giường chết, người thực hành điều thiện đối diện với cõi trung gian 
đến địa ngục bởi vì một vài quả bắt thiện [thay vì quả thiện] mà người ấy sẽ 
nhận vào đời sau đời kế. 

Lúc ấy, người ấy tự nói với mình, ““Ta đã thực hành điều thiện và không 
bao giờ tạo hành vi bất thiện. Ta ắt được tái sinh nơi cõi trời. Tại sao ta lại 
đối mặt với cõi trung gian tới địa ngục?” 

Nhưng người ấy nghĩ, “Ây là ta phải mang quả ta sẽ nhận trong đời sau 
đời kế, mà ta cần nhận bây giờ. Đó là tại sao ta đang đối mặt với cõi trung 
gian đến địa ngục.” 

Vì thế người ấy thiền định về hành vi thiện mình đã tạo và phát sinh 
hoan hỉ sâu xa. Khi những ý nghĩ thiện thù thắng trở nên hiện diện, cõi 
trung gian đến địa ngục biến mất, và Ở chỗ đó, cõi trung gian đến cõi trời 
xuất hiện. Như thế, khi đời người ấy chấm dút, người ấy được sinh ở cõi 
trời. 

Người ấy nhận ra rằng mình đã mang nghiệp bất thiện và phải nhận quả. 
Nhưng, người ấy nghĩ xa hơn về quả của những hành động thiện của mình. 
Đó là tại sao người ây phát sinh được niêm vui. Khi người ấy tập trung ý 
nghĩ là tu tập, cõi trung gian đến địa ngục biến mất và cõi trung gian đến 
cõi trời hiện ra vì thế người ấy có thể đạt được sự sinh ra ở cõi trời. 

Nếu người ấy đã là người bất thiện và phải đối diện với cõi trung gian 
đến địa ngục trên giường chết, người ấy sẽ nghĩ, ° “Những hành động thiện 
ta đã làm không có quả. Nếu không, tại sao ta đang đối điện với cảnh giới 
trung gian đến địa ngục?” Lúc ây, người ấy sẽ phủ nhận nhân quả, và phỉ 
báng tam bảo. Như thê người ấy sẽ rơi vào địa ngục. Bởi vì người ấy không 
như vậy, người ấy được sinh ở cõi trời. Hãy sáng tỏ lý này. 


Người làm điều bất thiện đối diện với cði trung gian tới cõi trời trên 
ø1ường chết bởi vì những quả thiện người ấy sẽ nhận trong đời sau đời kế. 

Lúc ấy, y nói với chính mình, “Ta đã làm điều bất thiện và không bao 
giờ tạo những hành vi thiện. Ta nên bị sinh ở địa ngục. Sao ta lại đang đối 
mặt với cảnh giới trung gian đến cõi trời?” 

Rồi y khởi lên tà kiến và phủ nhận quả những thiện dị biệt và những 
hành động bất thiện. Bởi vì tà kiến của y tạo cảnh giới trung gian đến cõi 
trời biến mất và cảnh giới trung gian đến địa ngục xuất hiện. Đời y chấm 
dút, và y sinh ở địa ngục. 

Người này không những chỉ tiếp tục làm những hành động bắt thiện mà 
không làm một hành động thiện nào trong đời y, mà trên giường chết còn 
không thừa nhận các quả mình sẽ nhận trong đời sau đời kế. Vì thế, y nói 
với chính mình: “Mặc dù suốt đời ta, ta đã làm những hành động bắt thiện, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 719 


ta sẽ được sinh ở cõi trời. Vì vậy, ta cho rằng không có sự khác nhau giữa 
những hành động thiện và bắt thiện.” 

Bởi vì những tà kiến của y phủ nhận sự khác nhau giữa những hành 
động thiện và bắt thiện, cảnh giới trung gø1an đến địa ngục xuất hiện. Vì thế, 
y rơi vào địa ngục sau khi đời y chấm dứt. 


Như thế, các ông những người tu không nên giữ tà kiến. Hãy tham học 
tường tận cho đến khi các ông sáng tỏ sự khác biệt giữa tà kiến và chánh 
kiên. 

Phủ nhận nhân quả, phi báng phật, pháp, tăng-già, phủ nhận quá khứ, 
hiện tại, vị lai, là phủ nhận giải thoát tất cả đều là tà kiến. Hãy biết rằng các 
ông không có hai hay ba tự kỷ trong đời này. Không phải là đáng tiếc sao 
nếu các ông rơi vào tà kiến và không may nhận lấy những quả bất thiện 
bằng cách sai lầm như thế? Các ông nhận quả bất thiện do tạo ra bất thiện 
và phủ nhận nó, mặc dù các ông có thể hy vọng rằng sẽ không có quả bất 
thiện. 


Quan cung phụng Hạo Nguyệt”! hỏi Hòa thượng Trường Sa Cảnh Sâm, 


“Cô đức nÓI, “Nếu ông đã hoàn thành tu đạo, nghiệp chướng tất yếu là 
không. Nếu ông chưa hoàn hành, ông cần trả nợ quá khứ." Làm sao Tôn giả 
Sư Tử và Huệ Khả [cả hai đều bị giết] có thê trả được nợ của họ?” 

Trường Sa nói, “Cung phụng, ngài không hiểu tất yếu không.” 

Hạo Nguyệt hỏi, “Thế nào là tất yêu không?” 

Trường Sa nói, “Nghiệp chướng.” 

Hạo Nguyệt lại hỏi, “Thế nào là nghiệp chướng?” 

Trường Sa nói, “Tất yếu không.” 

Hạo Nguyệt im lặng. 


Rồi Trường Sa dạy bằng bài kệ: 


Có nhất thời chăng phải có. 

Chết nhất thời chẳng phải không. 
Niết-bàn và trả nợ — 

một tánh không khác nghĩa. 


*8' Quan Cung phụng Hạo Nguyệt (H.: Haoyue, Nh.: Kögetsu Gubu). Khoảng t.k. 8-9, Trung 


Hoa. Đệ tử tại gia của Trường Sa Cảnh Sầm, dòng Thanh Nguyên. Không biết tiểu sử. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 720 


Trường Sa Cảnh Sầm, đệ tử lâu năm của Nam Tuyển Phổ Nguyện, nồi 
tiếng vì sự tu trì lâu đài của sư. Sư thường nói chánh kiến, nhưng trong câu 
chuyện này sư chứng tỏ không hiểu gì cả. Sư không hiểu những lời gần đây 
của Vĩnh Gia, cũng không hiểu lời chỉ dạy của Cưu-ma-la-đa. Dường như 
sư chưa bao giờ mộng thấy đức Thế Tôn nói về nghiệp. Nếu sư không hiểu 
các phật tô này, ai tôn kính sư? 


Nghiệp chướng là một trong ba chướng: nghiệp chướng, quả chướng, và 
dục chướng. Nghiệp chướng cũng gọi là năm loại nghiệp của Ngục A-tì. 

Câu hỏi của Hạo Nguyệt theo sau lời nói của người đi trước. Nó đặt căn 
bản trên trọng điểm là nghiệp không biến mắt, và vì vậy ông ta hỏi về quả 
của nó trong lần sinh vị lai. 

Cái sai của Trường Sa là khi người ta hỏi sư thế nào là tất yêu không, sư 
nói, “Nghiệp chướng.” Đây hiển nhiên là sai. Làm sao nghiệp chướng vốn 
là không?” Nếu nghiệp không được tạo ra, không có nghiệp chướng. Nếu 
nghiệp được tạo ra, nó vốn chăng phải không. Cái được tạo ra [nghiệp bất 
thiện] không nên được tạo ra. Không loại bỏ cái mang nghiệp chướng, và 
gọi nó là không, là cái thấy của ngoại đạo. 

Chúng sinh tin cái tánh vốn không của nghiệp chướng và tạo nghiệp 
trong tự chìm đắm sẽ không có giây phút nào giải thoát. Nếu không có thời 
cơ giải thoát, sẽ không có sự xuất hiện của các phật. Nếu không có sự xuất 
hiện của các phật, Bồ-đề-đạt-ma sẽ không từ Ấn Độ đến. Nếu Bồ-đẻ-đạt- 
ma không từ Ấn Độ đến, sẽ không có Nam Tuyền. Nếu không có Nam 
Tuyên, ai sẽ thay thế con mắt tham học của ông? 

Đáp câu hỏi Thể nào là nghiệp chướng? bằng cách nói Là tát yếu không 
có vẻ là tính trùng phức truyền thống. Tuy nhiên, đối với tôi dường như là 
Trường Sa thiếu khả năng trả lời Hạo Nguyệt; không hoàn tất tham học, sư 
thốt ra một câu nói thái quá. 

Rồi trong bài kệ Trường Sa nói - Miếi-bàn và trả nợ - một tánh không 
khác nghĩa. 

Thế nào là mộ zánh? Làm sao nó phù hợp với ba tánh [tánh hành động 
thiện, tánh hành động bất thiện, và tánh hành động trung tính|? Tôi ngờ 
Trường Sa không biết một tánh. 

Niễt-bàn và trả nợ là thế nào? Nó là Niết-bàn loại nào — của thanh văn, 
bích-chi phật, hay phật? Dù là loại nào, niết-bàn không giống như ứrả nợ. 
Những gì Trường Sa nói chẳng phải là lời của phật tổ. Sư nên mua dép rơm 
và đi câu đạo. ộ 

Tôn giả Sư Tử (Simha) [Tổ sư thứ hăm bốn của Ấn Độ, Tỳ-kheo Sư Tử 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 721 


(Simhabhikshu)] và Huệ Khả [Tổ sư thứ nhì của Trung Hoa], đều bị côn đồ 
giết. Nhưng đây không phải là trường hợp để nghỉ nEỜ [về nghiệp quả]. 
Những gì họ đã có không phải là đời cuôi cùng hay đời sông hiện hữu trong 
vô. Làm sao họ không nhận quả trong lần sinh vị lai của họ? Vì những quả 
họ phải nhận sau này đã thuần thục, không có nghỉ ngờ gì về đời vị lai của 
họ. Như thế rõ ràng là Trường Sa đã không sáng tỏ nghiệp trong ba thời. 

Những người học phật pháp nên sáng tỏ nghiệp trong ba thời như Cưu- 
ma-la-đa. Đây là giáo lý thiết yêu về nghiệp theo tổ tông. Đừng chênh 
mảng nó. 


Bên cạnh nghiệp của ba thời, có tám loại nghiệp không có thời nhất 
định. Hãy tham cứu rộng rãi điều này. 

Không biết điều này, chánh pháp của phật tổ sẽ không truyền bá. Những 
người không sáng tỏ nghiệp ba thời không nên vô cớ xem họ là thầy của 
người và trời. 


Đức Thế Tôn nói, “Quả của một hành động sẽ không bao giờ diệt mắt, 
ngay cả sau một trăm, một ngàn kiếp. Người ta nhận quả khi nhân và duyên 
hội đủ. Hãy biết rằng những hành động u tối sinh quả u tối, những hành 
động quang minh sinh quả quang minh, và những hành động pha trộn sinh 
quả dị biệt. Như vậy, hãy kiêng làm những hành động pha trộn, và có gắng 
làm những hành động quang minh.” 

Hội chúng nghe Phật thuyết, chấp nhận điều ấy với niềm vui và tin 
tưởng. 

Như Phật nói, một khi những hành động thiện hay bất thiện được tạo ra, 
chúng sẽ không diệt mất ngay cả sau một trăm, một ngàn, hay một vạn 
kiếp. Một người nhận quả khi nhân và duyên hội đủ. Tuy nhiên, những 
hành động bất thiện biến mất hay chuyên thành quả nhẹ hơn nhờ sám hối. 
Những hành động thiện tăng trưởng nhờ hoan hỉ. Đây gọi là không bao giờ 
diệt mất. Không phải chúng không có quả. 


Bài này được chép lại ở thư phòng của thủ tọa chùa Vĩnh Bình vào ngày mông 
chí, tháng ba, năm thứ năm, niên hiệu Kiên Trường (Kencho) [1253]. Hoài 
Tráng. 


“3 Anh dịch: Mel Weitsman và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 722 


86. BÓN LOẠI NGỰA 
(Shime: Tứ mã) 


Một hôm một người ngoại đạo hỏi đức Thế Tôn, “Tôi không hỏi ngài giáo 
lý có lời, hay giáo lý không lời.” 

Lúc ấy Thế Tôn ngồi im lặng một lúc. 

Người ngoại đạo lễ bái và tán thán: “Thế Tôn tuyệt vời làm sao! Với 
tâm đại bi ngài đã xóa tan mây mê hoặc giúp con nhập ngộ.” Rồi ông ta lễ 
bái và bỏ đi. 

Sau khi người ngoại đạo đi khuất, A-nan hỏi Phật, “Cái gì khiến cho 
người ấy nói rằng ông ta đã nhập ngộ và tán thán Thế Tôn trước khi ông ta 
bỏ đi?” 

Thế Tôn nói, “Ông ấy giống như con ngựa hay thấy bóng roi mà chạy.” 


Từ lúc Bồ-đề-đạt-ma từ Ấn Độ đến Trung Hoa, nhiều sư đã lấy câu 
chuyện này giải thích cho những người học đạo. Sau khi học câu chuyện 
này bao nhiêu ngày, tháng, hay năm, một vài người sáng tỏ ý nghĩa và nhập 
phật pháp. Đây gọi là “chuyện ngoại đạo hỏi Phật.” 

Hãy biết răng, đức Thế Tôn có hai phương pháp hướng đạo — im lặng 
cao quí và lời nói cao quí. Tất cả những người nhập đạo bằng phương pháp 
nào trong hai phương pháp này thì giống như con ngựa hay thấy bóng roi 
mà chạy. Những người nhập đạo không theo các phương pháp này cũng 
vậy. 


Tổ sư Long Thọ nói, “Khi câu chỉ dẫn được nói ra, con ngựa hay thấy 
bóng roi và đi đúng đường.” 


Gặp những tình thế khác nhau và nghe pháp về sinh và bất sinh, và giáo 
lý về Ba Thừa và Một Thừa, là thấy bóng roi và đi đúng đường, thay vì 
theo khuynh hướng thông thường đi sai đường. 

Khi ông theo thầy và gặp chân nhân, không một chỗ nào câu chỉ dẫn 
không hiện diện; không giây phút nào ông không thấy bóng roi. Hoặc ông 
thấy bóng roi ngay, hoặc sau vô số kiếp, ông vẫn có thể nhập chánh đạo. 


Theo Kinh Tạp A-hàm (Samyuta Agama Sutra), Phật nói với chúng tỳ- 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 723 
kheo: 


Có bốn loại ngựa. Loại ngựa thứ nhất giật mình khi thấy bóng roi và đi theo ý 
người cưỡi. Loại ngựa thứ nhì giật mình khi bị roi đánh lên bờm nó và đi theo 
ý của người cưỡi. Loại ngựa thứ ba giật mình khi bị roi quất lên thịt nó. Loại 
ngựa cuôi cùng giật mình khi nó bị roi đánh thấu XƯƠNg. 

Ngựa thứ nhất giống như người nghe nói về sự vô thường của một ngôi làng 
và khởi lên ý nghĩ xuất gia. Ngựa thứ nhì giống như người nghe nói vê sự vô 
thường của ngôi làng của mình và khởi lên ý nghĩ xuất gia. Ngựa thứ ba giống 
như người nghe nói về sự vô thường của cha mẹ mình và khởi lên ý nghĩ xuất 
gia. Ngựa cuối cùng giống như người trải nghiệm sự đau khô vì bệnh của chính 
mình và khởi lên ý nghĩ xuất gia. 


Giáo lý này gọi là “Bốn loại ngựa của 4-hàm,” thường được người tham 
học khi học phật pháp. Những bậc xuất hiện như là chân sư giữa người và 
trời, cũng như các tổ sư và sứ đồ của Phật, học thành công giáo lý này và 
truyền nó cho đệ tử. Những người không biết giáo lý này không phải là 
thầy của người và trời. Nếu những người học đã nuôi dưỡng thiện căn và 
gần gũi với phật đạo, họ không chênh mảng nghe giáo lý này. Như vậy, 
người học nên hy vọng nghe nó ngay đi. 

Về khởi lên ý nghĩ xuất gia, người ta dạy: “Khi Phật thuyết pháp bằng 
một giọng duy nhất, chúng sinh nghe pháp tùy theo căn cơ của mình. Một 
vài chúng sinh cảm thấy sợ, một vài chúng sinh hoan hỉ, một vài chúng sinh 
khởi lên ý nghĩ xuất gia, và những chúng sinh khác nghi ngờ.” 


Theo Kinh Đại bát Niếi-bàn, Phật nói: 


Này người tốt, có bốn cách ra lệnh cho ngựa: chạm lông, chạm da, chạm thịt, 
và chạm xương. Con ngựa luôn luôn theo lệnh người cưỡi tùy nơi nó bị chạm 
đên. 

Cũng vậy, Như Lai hàng phục chúng sinh theo bốn cách. Thứ nhất, Phật nói 
về sinh cho những chúng sinh chấp nhận lời Phật như con ngựa theo lệnh 
người cưỡi bằng cách chạm vào lông nó. Thứ nhì, Phật nói về sinh và già cho 
những chúng sinh chấp nhận lời Phật như con ngựa theo lệnh của người cưỡi 
bằng cách chạm vào lông và da. Thứ ba, Phật nói về sinh, già, và bệnh cho 
những chúng sinh chấp nhận lời Phật như con ngựa theo lệnh người cưỡi bằng 
cách chạm vào lông, da, và thịt. Cuối cùng, Phật nói về sinh, già, bệnh, và chết 
cho những chúng sinh chấp nhận lời Phật bằng cách chạm vào lông, da, thịt, và 
Xương. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 724 


Này người tốt, không có cách có định cho người cưỡi ra lịnh cho ngựa. 
Cách Như Lai, đức Thế Tôn, hướng dẫn chúng sinh không bao giờ vô ích. Như 
thế, Phật được gọi là Điều Ngự Trượng Phu [Bậc Thuần Hóa Tuyệt Vời]. 


Đây gọi là “Bốn loại ngựa của Kinh Niết-bàn.” Không có người học nào 
không tham học giáo lý này. Không có phật nào không nói về giáo lý này. 

Các ông theo Phật và nghe nói về giáo lý này. Các ông thấy, Phật, cúng 
dường Phật, và nghe về giáo lý này. Trong nhiều kiếp, mỗi lần các ông 
truyền phật pháp cho chúng sinh, các ông giải thích giáo lý này không 
chênh mảng. Ngay cả sau khi đạt quả phật, ngay lúc khởi sơ tâm, các ông 
nói giáo lý này cho các chúng bô-tát, thanh văn, người, và trời. Bằng cách 
này, hạt giống tam bảo phật-pháp-tăng-già không bị hủy diệt. 


Như thế, các giáo lý này của Phật [trong các kinh căn bản] khá khác với 
giáo lý của Bồ-tát Long Thọ [trong các kinh Đại Thừa]. 

Hãy biết rằng có bốn cách cho người cưỡi ngựa ra lệnh cho con ngựa — 
chạm lông, da, thịt, hay xương. Cái gì chạm lông thì có vẻ không rõ ràng, 
nhưng các sư truyền pháp giải thích nó là cái roi. 

Tuy nhiên, đôi khi dùng roi và đôi kho không dùng roi để ra lệnh cho 
con ngựa. Ra lệnh không giới hạn ở dùng roI. 

Ngựa gọi là Long Mã [Ngựa Rồng] được cho là cao tám thước (Tàu). Có 
vài người có thê cưỡi nó. Ngựa gọi là Thiên Lý Mã có thể chạy ngàn dặm 
một ngày. Nó đồ mồ hôi như máu [huyết hãn] trong khi đi năm trăm dặm 
đầu, rôi nó bắt đầu tươi mát và chạy nhanh. Cũng chỉ có ít người có thê 
cưỡi và ra lệnh nó. Ở Trung Hoa không có con ngựa nào như thế, nhưng nó 
có ở một miền đất nước ngoài. Có vẻ đối với những con ngựa như thế 
không cần roi đánh. 

Mặt khác, một sư xưa nói, “Ra lệnh cho ngựa thì luôn luôn thực hiện 
bằng roi. Không có roi, không thê ra lệnh cho ngựa.” Thông thường đây là 
cách ra lệnh cho ngựa. Nó được thực hiện bằng cách chạm vào lông, da, 
thịt, và xương. 

Ông không thể chạm da mà không chạm lông. Ông không thê chạm thịt 
và xương mà không chạm lông và da. Như thế, chúng ta biết răng nên dùng 
TOI. 

Miêu tả sự ra lệnh cho ngựa sẽ không đầy đủ nếu không nói đến roi. Có 
một số miêu tả không đầy đủ trong các kinh. 


Như Lai, đức Thế Tôn, Điều Ngự Trượng Phu, cũng hướng dẫn chúng 
sinh băng bôn loại pháp, không bao giờ vô ích. Có những chúng sinh châp 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 725 


nhận lời Phật khi ngài giải thích về sinh. Có những chúng sinh chấp nhận 
lời Phật khi ngài giải thích về sinh và già. Có những chúng sinh chấp nhận 
lời Phật khi ngài giải thích về sinh, già, và bệnh. Và có những chúng sinh 
chấp nhận lời Phật khi ngài giải thích về sinh, già, bệnh, và chết. 

Những chúng sinh nghe ba giáo lý cuối cùng không bỏ qua giáo lý thứ 
nhất. Ấy giống như không có chuyện chạm da, thịt, và xương mà không 
chạm lông. 

Giải thích sinh, già, bệnh, và chết là giải thích sinh, già, bệnh, và chết 
như Như Lai, đức Thế Tôn đã dạy. 

Giáo lý này không giữ chúng sinh khỏi sinh, già, bệnh, và chết. Ấy 
không phải là giải thích và để chúng sinh hiểu rằng sinh, già, bệnh, và chết 
là đạo. Giáo lý này là giải thích sinh, già, bệnh, và chết đề giúp chúng sinh 
đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn. 

Như vậy: Cách Như Lai, đức Thể Tôn, hướng dẫn chúng sinh không bao 
giờ vô ích. Như vậy, Phật được gọi là Điễu Ngự Trượng Phu. 


Vào một ngày an cư mùa hạ, năm thứ bảy, niên hiệu Kiến Trường (Kencho) 
[1255J, tôi đã chép lại bản thảo của tiên sư tôi. Hoài Tráng.“°° 


“#83 Anh dịch: Peter Lewitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 726 


87. CÔNG ĐỨC XUẤT GIA 
(Shukke kudoku: Xuât gia công đức) 


Theo Bồ-tát Long Thọ [trong Luận Đại Trí Đổi: 


Hỏi: Người ta dạy rằng những người thọ giới tu tại gia sẽ được sinh ở 
cõi trời, đạt đạo bồ-tát, và chứng nghiệm niết-bàn. Vậy thì thọ giới xuất 
gia để làm gì? 

Đáp: Những người thọ cả hai loại giới đều trở nên tỉnh giác. Nhưng 
loại này thì khó và loại thì kia dễ. . Những người tại gia bận rộn với nhiều 
việc làm khác nhau. Nếu họ muốn tập trung vào đạo pháp, việc làm ăn 
của họ suy vong. Nếu họ tập trung vào việc làm ăn, đạo cơ của họ suy 
vong. Không chọn cái này và bỏ cái kia, người tại gia cần tu tập pháp. 
Điều này khó. Những người xuất gia có thê tự tại với việc thế gian, xa 
lia bối rỗi, và toàn tâm tu tập đạo. Như vậy, điều này dễ. 

Hơn nữa, người tại gia ồn ào và bối rối trong khi bị nhiều thứ xâm 
chiếm. Căn nguyên của những sức mạnh lèo lái họ là tâm điểm của tất 
cả những hành động bất thiện. Đó là tại sao tu tại gia khó. Xuất gia 
tương tự như ra đi vào một cánh đồng trống không có người ở đó. Họ có 
thể giữ tâm mình hợp nhất và tự tại với suy nghĩ. Khi những ý nghĩ bên 
trong của họ rút lui, việc bên ngoài của họ biến mất. Như trong bài kệ 
HÓI: 


Ngồi nhàn rỗi giữa cây, 
lặng lẽ buông tất cả 

những việc làm bất thiện, 
đạt nhất tâm vô dục — 

an lạc này hơn xa 

cực lạc của các trời. 

Những người tìm giàu sang, 
của cải, danh và lợi, 

muốn có quần áo đẹp 

và tiện nghi thoải mái. 
Khoái lạc mà như thế 
không phải chân khoái lạc, 
muốn lợi, không thỏa mãn. 
Trong khi xin thức ăn 

mặc áo tăng chấp vá, 

dù động hay là fĩnh 

tâm luôn luôn hợp nhất. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG y27 


Mắt trí tuệ quán sát 

thực tướng tất cả pháp. 
Trong cửa pháp khác nhau 
tất cả bình đẳng nhập 

vào trong nội kiến này. 

Trí hiểu biết tịch tĩnh, 

ba giới không thê sánh. 


Như vậy chúng ta biết rằng hành trì giới luật của người xuất gia rất dễ. 

Cũng vậy, nếu ông xuất gia và trì giới, ông đạt công đức thiện vô lượng, 
được thành tựu. Vì lý do này, người tu tại gia nên xuất gia và thọ tất cả các 
giới [của người xuất gia]. 

Mặt khác, xuất gia thì khó từ đầu. 

Một lần những người Bà-la-môn ở Cõi Diêm-phù-đề hỏi Xá-lợi-phất, 
“Trong phật pháp việc gì khó nhất?” 

Xá-lợi-phất nói, “Xuất gia là khó nhất.” 

Họ hỏi, “Trong xuất gia cái gì khó?” 

Xá-lợi-phất nói, “Vui hưởng đời sông của người xuất g1a là khó.” 

Họ hỏi, “Trong vui hưởng đời sống của người xuất gia cái gì là khó?” 

Xá -lợi-phất nói, “Tu tập tất cả các loại hành vi thiện là khó. Đó là tại sao 
xuất gia là tốt.” 

Bây giờ, khi một người nào đó xuất gia, Ma Vương than nói, “Người 
này muốn giảm thiểu sự thúc đây của tham dục, chắc chắn sẽ đạt niết-bàn, 
và sẽ gia nhập tăng bảo.” 

Lại nữa, dù cho những người đã xuất gia ở trong phật pháp phá giới và 
phạm tội, họ cũng có thể được giải thoát khi hết tội. Giống như câu truyện 
trong Kinh về Đời Trước của T)-kheo-ni Liên Hoa Sắc: "®° 


[Long Thọ tiếp:] Vào lúc Phật còn tại thế, Ty-kheo-m Liên Hoa Sắc đắc 
sáu thần thông và trở thành a-la-hán. Ni viếng các chủ hộ quí tộc và nói về đời 
sông xuất gia. Ni khuyến khích những người đàn bà quí tộc trở thành tỳ-kheo- 
1m. 

Họ nói, “Chúng tôi trẻ và đẹp. Khó mà giữ giới.” 
Liên Hoa Sắc nói, “Phá giới, được thôi. Hãy xuất gia trước.” 

Những người đàn bà ấy nói, “Nếu chúng tôi phá giới, chúng tôi sẽ rơi vào 
địa ngục. Sao chúng tôi có thể làm như vậy?” 

Liên Hoa Sắc nói, “Thì cứ tiến tới và rơi vào địa ngục.” 
Họ cười và nói, “Chúng tôi sẽ bị trừng phạt ở địa ngục. Làm sao chúng tôi 


“3 Tức Kinh Ưu-bát-la Hoa Tỳ-kheo-ni Bản Sự. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 728 


có thể để cho mình rơi vào địa ngục được?” 

Liên Hoa Sắc nói, “Nhớ lại đời trước của tôi, tôi là một người giúp vui, 
mặc những trang phục khác nhau và nói những câu nhớ thuộc lòng. Một lần 
tôi mặc y phục ni cô làm hề. Kết quả của việc làm này, tôi được sinh làm ni cô 
vào thời Phật Ca-diếp. Bởi vì địa vị của tôi cao và cách hành xử đúng đắn, tôi 
trở nên kiêu căng và phá giới. Tôi đã rơi vào địa ngục và trải nghiệm những 
hình phạt khác nhau. Vào lần sinh kế tôi gặp Phật Thích- -ca-mâu-nI, xuất gia, 
đắc sáu thần thông, và trở thành a-la-hán. Do đó tôi biết rằng nếu các cô xuất 
gia và thọ giới, dù cho các cô phá giới, các cô cũng có thể trở thành a-la-hán 
bởi vì công đức của các giới luật các mà cô đã thọ nhận. Nhưng các cô không 
thể đạt đạo nếu các cô chỉ tạo ra những hành vi bất thiện mà không thọ giới. 
Tôi đã có lần phạm tội rơi vào địa ngục và ra khỏi đó. Nếu chỉ là một phạm 
nhân chết và vào địa ngục, người ta không đạt được công đức nào. Như vậy, 
các cô nên biết rằng dù cho các cô phá giới, các cô cũng có thể thọ nhận quả 
đạo. 

Cũng như khi Phật ở Rừng Kỳ-viên, một người Bà-la-môn say rượu đến 
gặp Phật và yêu cầu được làm tăng nhân. Phật bảo A-nan cạo đầu cho người 
Bà-la-môn và cho ông ta mặc áo pháp. Khi người Bả-la-môn tỉnh rượu, ông ta 
bị chấn động vì mình đã trở thành tăng nhân đến nỗi ông ta bỏ chạy. 

Các vị đệ tử hỏi Phật, “Tại sao thầy biến người Bà-la-môn ấy thành tăng 
nhân?” 

Phật nói, “Nếu không, anh ta không bao giờ có tâm nguyện xuất gia, dù cho 
trong vô lượng kiếp. Anh ta đã phát tâm nguyện yêu ớt bởi vì anh ta say. Vì 
những nhân và duyên như thế, anh ta sẽ xuất gia và đạt đạo trong vị lai. Công 
đức của các nhân duyên này và xuất gia là vô lượng. 

Như thế, giữ năm giới như một người tại gia không bằng xuất gia. [Long 
Thọ nói như thế]. 


Đức Thế Tôn đã cho phép người Bà-la-môn say rượu xuất gia và thọ 
giới. Ngài đã xem đây là gieo hạt giông đầu tiên để đạt đạo. Do đây chúng 
ta biết rõ rằng từ những thời xa xưa những chúng sinh không có công đức 
xuất gia không thể đạt đạo. Bởi vì người Bả-la-môn này say, ông ta phát 
tâm nguyện yêu ớt, đã được cạo đầu, thọ giới, và làm tăng nhân. Mặc dù 
sau đó chăng bao lâu ông ta tỉnh lại, ông ta có thê giữ được công đức của 
mình và nuôi dưỡng thiện căn đạt đạo. Đây là lời khuyên dạy bằng vàng 
biểu hiện chủ ý sâu xa của đức Thế Tôn, bản ý xuất hiện của Như Lai trong 
thế gian này. 

Tất cả chúng sinh nên thọ nhận giáo lý này một cách rõ ràng với sự tin 
tưởng và tu tập nó trong quá khứ, hiện tại, và vị lai. Quả thật, phát tâm 
nguyện và đạt đạo luôn luôn xảy ra trong một khoảnh khắc. Công đức xuất 
gia một cách nhất thời của người Bà-la-môn này là như thế. Như vậy công 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 729 


đức có giới hạn hay không có giới hạn đối với một người xuất gia và thọ 
giới nhiều hơn biết bao nhiêu! Làm sao công đức ấy kém hơn công đức của 
người Bà-la-môn say này được? 

Một trong các chuyên luân vương xuất hiện khi đã hơn tám vạn tuổi và, 
được trang nghiêm bằng bảy thứ báu, chủ trì Bốn Châu. Lạc thú của các 
vua ấy không thê miêu tả băng lời. Người ta nói rằng các vua ấy [chuyên 
luân vương] chủ trì cả tỉ thế giới. Có những bánh xe làm bằng vàng, bạc, 
đồng, và sắt để chủ trì một, hai, ba, hay bốn châu. Thân của những vị 
chuyền các bánh xe này không bị mười nghiệp bắt thiện làm ô nhiễm. 

Một chuyên luân vương đầy những ưu tiên như thế. Khi vua thấy một 
bím tóc bạc trên đầu mình, vua nhường ngôi cho thái tử và lập tức xuất gia. 
Vua mặc cà-sa, tu trong núi hay rừng, khi cuối đời, nhất định tái sinh ở cõi 
của Vua Phạm-thiên. Bím tóc bạc của vua được bỏ vào một cái hộp bằng 
bạc tàng trữ trong cung, điện. Điều này được truyền lại cho vị chuyền luân 
vương kế. Khi vị chuyên luân vương kế trở nên già, vị ấy làm cũng làm 
giông như vị vua trước. 

Thọ mạng của một chuyên luân vương sau khi xuất gia dài đến độ không 
một thọ mạng nào của con người trong thời đại chúng ta có thể sánh được. 
Người ta nói rằng thọ mạng của một chuyền luân vương hơn tám vạn năm 
và thân vua trang bị bằng ba mươi hai tướng, mà người ngày nay không thể 
đến gần. Tuy nhiên, thấy tóc bạc và đời vô thường, một chuyên luân vương 
xuất gia không chênh mảng và tu đạo để dẫn thân vào tịnh hạnh và thành 
tựu công đức. 

Các vua ngày nay không giống như các chuyển luân vương. Nếu họ lãng 
phí khoảng thời gian trong tham dục mà không xuất gia, họ có thê hối hận 
trong đời kế. Hơn nữa, đây là một nước nhỏ ở một vùng đất xa xôi, nơi có 
một ông vua thiếu đạo đức của một vị vua. Người thì tham lam vô độ. Nếu 
họ xuất gia và tu tập, tất cả các thần sẽ hoan hỉ bảo vệ họ. Long thần sẽ tôn 
kính và hộ vệ họ. Con mắt phật của tất cả các phật sẽ xác nhận họ một cách 
rõ ràng với niềm hoan hi. 

Không có niềm tin, người kỹ nữ mặc áo tu làm trò hề. Có lẽ bà ta có lỗi 
nhỏ vì hành động này, nhưng với năng lực của sự mặc áo tu này bà ta đã 
gặp phật pháp trong đời kế. Áo của một tỳ- -kheo-mi có nghĩa là áo cà-sa. Vì 
kết quả mặc áo cà-sa làm trò hè, bà ta đã xuất gia, thọ giới, và trở thành tỳ- 
kheo-ni Liên Hoa Sắc vào thời Phật Ca-diếp. Mặc dù bà ta phá giới và đọa 
địa ngục chịu trừng phạt, công đức của bà ta không diệt mắt, và cuối cùng 
bà ta gặp Phật Thích-ca-mâu-ni. Bà ta thấy Phật, lăng nghe pháp, phát tâm 
bồ-đề, và tu tập. Như thế, bà ta đã làm chủ sáu thần thông, gồm cả ba loại 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 730 
minh tri.“®Ÿ Bà ta chắc chắn đã ở trong đạo vô thượng. 

Nếu vậy, công đức đã tăng trưởng của những người có niềm tin từ đầu 
và thọ nhận áo cà-sa với tín tâm thanh tịnh chỉ vì giác ngộ vô thượng nên 
tức thời hơn công đức của kỹ nữ này. Hơn thế nữa, công đức của những 
người phát tâm bồ-đè, xuất gia, và thọ giới vì giác ngộ vô thượng phải là vô 
lượng. Không có thân người, hiếm khi đạt được công đức này. 

Mặc dù có một số lớn các bồ-tát và tô sư, dù họ là gia chủ hay người 
xuất gia ở Ấn Độ và Trung Hoa, không một ai trong những người đó đến 
gần được Tổ sư Long Thọ. Tổ đặc biệt xem trọng các câu chuyện người 
Bà-la-môn say và người kỹ nữ khuyến khích chúng sinh xuất gia và thọ 
giới. Sự giác ngộ của Tổ Long Thọ đã được miệng vàng của đức Thế Tôn 
thọ ký. 


Đức Thế Tôn nói, “Có bốn điều thù thắng nhất xảy ra ở Châu phiá Nam. 
Đó là: thây Phật, nghe pháp, xuât gia, và đạt đạo.” 


Hãy biết rõ rằng bốn điều thù thắng nhất này vượt qua những hoạt động 
ở Châu phía Nam và ở tất các thiên giới. Bây giờ, được năng lực gốc của 
các nghiệp thiện trong các đời quá khứ, ông đã thọ nhận thân [người] thù 
thắng. Hãy hoan hỉ, xuất gia, và thọ giới. Đừng lãng phí cái thân thù thắng 
này của ông và đề lại mạng sống như giọt sương cho gió vô thường. Nếu, 
hết lần sinh này đến lần sinh khác, ông sống như một người xuất gia, công 
đức và đức hạnh của ông sẽ tích lũy. 


Đức Thê Tôn nói: 


Trong phật pháp, quả xuất gia là kỳ điệu. Công đức của việc xây tháp bảy báu, 
cao bằng Trời thứ ba mươi ba, không lớn bằng công đức xuất gia. Lý do là một 
người ác, ngu ngốc có thể hủy diệt tháp bảy báu nhưng không thê hủy hoại 
công đức xuất gia. Như vậy, nếu ông dạy cho những người đàn ông và đàn bà, 
để tôi tớ ra đi, tha thứ cho những người phạm tội, và để cho chính mình xuất 
gia — nhập đạo — công đức ấy vô lượng. 


Đức Thế Tôn đã cho biết các lượng công đức và so sánh chúng. Phúc 


*8 Ba loại minh tri (Tam minh): Biết rõ quá khứ (túc mệnh minh), thấy rõ tương lai (thiên 


nhãn minh), và biết rõ phiền não và dứt bỏ nó (lậu tận minh). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 731 


Tăng” nghe điều này, mặc dù ông ta đã một trăm hai mươi tuổi già và yếu, 
ông ta quyết tâm xuất gia và thọ giới. Ông ta ngồi trên tọa cụ thấp hơn 
những người trẻ, tu tập, và trở thành một đại a-la-hán. 

Hãy biết rằng, do nhân duyên, thân người là sự kết hợp tạm thời của bốn 
đại và năm uấn. Nó luôn luôn chứa tám cái khổ. Hơn nữa, nó sinh và diệt 
không ngừng từng sát-na. Nó sinh và diệt từng sát-na trong sáu mươi lăm 
sát-na trong một cái búng ngón tay, bởi vì vô minh chúng ta không nhận 
biết nó. Có sáu tỉ, bốn trăm triệu, chín mươi chín ngàn, chín trăm tắm mươi 
sát-na trong một ngày đêm, và năm uẩn sinh và diệt từng sát-na, nhưng 
chúng ta không nhận biết. Thương thay, mặc dù chúng ta sinh và diệt từng 
sát-na, nhưng chúng ta không nhận biết! Số lượng của sinh và tử trong từng 
sát-na chỉ Phật — đức Thế Tôn - và Tôn giả Xá-lợi-phất biết được. Có nhiều 
vị thánh khác, nhưng không vị nào biết. Với luật sinh tử trong từng sát-na 
này, chúng sinh tạo ra những nghiệp thiện và bắt thiện. Cũng vậy, với luật 
sinh tử trong từng sát-na này, chúng sinh phát tâm bồ-đề và đạt đạo. 

Cái sinh và diệt theo cách này là thân người. Dù cho ông bám vào nó, nó 
sẽ không ở lại chỗ nó đang ở. Từ những thời xa xưa đến bây giờ không có 
một người nào bám vào thân và làm nó ở lại được. Như thể, thân người 
không thuộc tự kỷ. Song, nếu ông chuyên hướng, xuất gia, và thọ giới, ông 
chứng đắc giác ngộ vô thượng, viên mãn, mà các phật quá khứ, hiện tại, và 
vị lai chứng đắc, nó là quả phật kim cương bắt hoại. Trong những người trí 
tuệ ai không hoan hỉ tìm cầu nó? 

Như vậy, tất cả tám người con của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh” 
trong quá khứ đã từ bỏ quân vị cai trị thế giới bốn phương và xuất gia. 

Tắt cả mười sáu người con của Phật Đại Thông Trí Thắng”?” cũng đã 
xuất gia. Khi vị phật này ở trong tam-muội, ngài đã thuyết giảng Kinh Pháp 
Hoa cho tất cả chúng, và bây giờ ngài là một như lai của mười phương. Tất 
cả tám triệu triệu chúng do vị chuyên luân vương, cha của vị phật này, dẫn 
đầu, thấy mười sáu người con của nhà vua xuất gia và hỏi xin phép nhà vua 
cho xuất gia. Nhà vua cho phép tất cả làm thế. 


*8® phúc Tăng ( Ph.: Shrivaddhi): có nghĩa là hạnh phúc gia tăng. Một người giàu có sống ở 


thành Vương-xá, nước Ma-kiệt-đà. Ông ta thọ giới lúc một trăm hai mươi tuổi với Tôn giả 
Mục-kiần-liên, với sự cho phép của Phật, lúc ngài ở Rừng Trúc Kalandaka, phía bắc thành 
Vương-xá. 

*8' phật Nhật Nguyệt Đăng Minh (Ph.: Chandra Sũrya Pradipa Buddha). Miêu tả trong Kinh 
Pháp Hoa là vị Phật đã thuyết giảng kinh trong vô lượng kiếp quá khứ. 

*#8 phật Đại Thông Trí Thắng (Ph.: Mahä Jñanä Abhibhũ Buddha). Vị vua có mười sáu 
người con xuất gia. Ngài đã thuyết giảng giáo lý của Kinh Pháp Hoa khi nhập niết-bàn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 732 


Cũng vậy, hai người con của vua Diệu Trang Nghiêm,ˆŸ” cũng như cha 
và hoàng hậu của vua, tất cả đều xuất gia. 

Hãy biết rằng khi các bậc đại thánh xuất hiện ấy là tập tục để các ngài 
xuất gia. Không ai có thể nói rằng các ngài làm như thế vì vô minh. Nếu 
ông biết rằng các ngài xuất gia vì trí tuệ, ông sẽ muốn làm như thế. 

Trong thời gian gian hiện diện của Phật Thích-ca-mâu-mi, La- hầu-la, A- 
nan, và những người khác tất cả đều xuất gia. Một ngàn, hay người ta cũng 
nói hai vạn, những thành viên của tộc Thích-ca cũng đã xuất gia. Hành 
động của họ quả thật là những tiền lệ tuyệt vời. Từ Năm Tỳ-kheo"”” đến 
Thủ-bạt-đà-la””" [các vị đệ tử đầu tiên đến vị đệ tử cuối cùng của Phật], 
những người đã qui y Phật tất cả đều xuất gia. Hãy biết rằng đạo hạnh ấy vô 
lượng. 

Như vậy, nếu những người quan tâm con và cháu của họ, hãy để cho con 
cháu họ xuất gia càng sớm cảng tốt. Nếu họ quan tâm cha mẹ họ, hãy 
khuyến khích cha mẹ họ xuất gia. 

Như thế, kệ nói: 


Không thê giới quá khú, 
Không có phật quá khứ. 
Nếu không phật quá khứ, 
không xuất gia, thọ giới. 


Đây là bài kệ về tất cả các phật như lai. Nó từ chối sự phủ nhận thế giới 
quá khứ do những người ngoại đạo nói. Như vậy, hãy biết rằng xuất gia và 
thọ giới là pháp của tất cả các phật trong quá khứ. Vì chúng ta có duyên 
may gặp thời xuất gia và thọ giới, mà nó là diệu pháp của tất cả các phật, 
làm sao chúng ta có thể lãng phí để mắt cơ hội xuất gia và thọ giới. Chướng 
ngại đối với việc làm như thế sẽ khó hiểu. Đạt công đức cao nhất bằng thân 
thấp nhất là sự thành tựu cao nhất trong cõi Diêm-phù-đề hay trong ba cõi. 
Đừng chênh mảng trong việc xuất gia và thọ giới trước khi thân người của 
cõi Diêm-phù-đề biến mắt. 


*#* Vụa Diệu Trang Nghiêm (Ph.: Subhavyuha). Một vị vua đã được Phật Vân Lôi Âm Túc 


Vương Hoa Trí kể chuyện đời trước của mình trong Kinh Pháp Hoa. 

#° Năm tỳ-kheo: Năm vị đệ tử đầu tiên của Phật: 1) A-nhã Kiều-trần-như (Äjñätakaun- 
diya), 2) Át-bệ (Assaji), 3) Đại Na-man (Mahãnãman), 4) Bạt-đề (Bhadrika), và 5) Bà-sa-ba 
(Vappa). Cũng gọi là Ngũ Nhân Tăng Bảo. 

* Thủ-bạt-đà-la (Ph.: Subhadra). Đệ tử cuối cùng của Phật. Là một người Bà-la-môn một 
trăm hai mươi tuổi, ông ta đến gặp Phật, nghe pháp thoại cuối cùng, và chứng quả a-la- 
hán. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 733 


Các bậc thánh xưa nói [trong Luận 4-fì-đạt-ma Đại-ti-ba-sa * “SỈ: 


Dù cho họ có phá giới, những người đã xuất gia hơn hắn những người tại gia 
giữ giới. Vì lý do này, lòng từ của những người thuyết giảng kinh và khuyến 
khích người khác xuất gia khó mà trả được. Những người khuyến khích người 
khác xuất gia giúp họ tu tập những hành động đáng tôn kính. Phần quả báo họ 
thọ nhận vượt quá phần thưởng của Diêm Vương, Chuyển Luân Vương, và 
Đế-thích. Vì lý đo này, lòng từ của những người thuyết giảng kinh và khuyến 
khích người khác xuất gia khó mà trả được. Khuyến khích người khác thọ giới 
ủng hộ pháp [tu tại gia] thì không có giá trị bằng. Trong kinh không giới thiệu 
ở lại tại gia. 


Như thế, hãy biết rằng dù cho họ phá giới, những người xuất gia vượt 
hắn những gia chủ giữ giới. Qui y Phật, xuất gia, và thọ giới luôn luôn thủ 
thắng. Phần thưởng khuyến khích người khác xuất gia vượt hăn phần 
thưởng của Diêm Vương, Chuyên Luân Vương, và Đề-thích. Ngay cả 
người phàm hay hạng thủ-đà-la (cùng đinh) xuất gia hơn hắn những người 
qúi tộc. Họ còn hơn cả Diêm Vương, Chuyển Luân Vương, và Đề-thích. 
Thọ giới tu tại gia không như vậy. Vì thế, hãy xuất gia. 

Hãy biết rằng giáo lý vô lượng của đức Thế Tôn đã được đức Thế Tôn 
và năm trăm đại a-la-hán kết tập rộng rãi [trong Luận 4-ti-ấđ@f-ma Đại-fì- 
ba-sa]. Do đó chúng ta biết rằng quả thực, các nguyên lý trong phật pháp 
đều rõ ràng. Các sư tầm thường trong những lúc gần đây không thể thăm dò 
trí tuệ của một a-la-hán, ba loại minh tri, hay sáu thần thông. Rồi, làm sao 
họ có thê hiểu được trí tuệ của năm trăm vị a-la-hán? Mặc dù các vị a-la- 
hán này đã biết những gì các sư tầm thường trong những lúc gần đây không 
biết, đã thấy những gì họ không thấy, và đã làm chủ những gì họ không làm 
chủ, ấy không phải là các vị a-la-hán không biết những gì các sư tầm 
thường trong những lúc gần đây biết. Vì thế, đừng so sánh lý thuyết vô 
minh và ngu ngốc của các sư tầm thường này với lời của các a-la-hán và ba 
loại minh tri. 


Chương 120 của Luận A-fi-dat-ma Đại-fì-ba-sa nói, “Ngay cả những 


vn Luận A-tì-đạt-ma Đgi-tì-bà-sqa (Ph.: Abhidharma Mahävibhäsha Shastra). Một kết tập 


cổ Ấn Độ của các luận có trước Đại Thừa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 734 


người phát tâm bồ-đề và xuất gia cũng được gọi là thánh nhân. Đối với 
những người đã đạt pháp nhẫn nhục thì còn đúng hơn biết bao nhiêu?” 

Như thê hãy biết rằng những người phát tâm bồ-đề và xuất gia được gọi 
là thánh nhân. 


Trong năm trăm lời nguyện lớn của Phật Thích-ca-mâu-mi, lời nguyện 
thứ một trăm ba mươi bảy nói, “Tôi nguyện đạt được chánh giác trong vị 
lai và nguyện những người muốn xuất gia trong pháp của tôi không có 
chướng ngại — như lười biếng, điên khùng, kiêu mạn, thiếu tôn kính và trí 
tuệ, bị nhiều tham dục lèo lái, hay có tâm phân tán. Cho đến khi điều này 
thành tựu, tôi sẽ không giác ngộ viên mãn.” 


Lời nguyện thứ một trăm ba mươi tám của ngài nói, “Tôi nguyện đạt 
được chánh giác trong vị lai, và nguyện cho những người nữ muốn xuất gia 
trong pháp của tôi, học đạo, thọ các giới lớn thành tựu ước mong của họ. 
Cho đến khi điều này thành tựu, tôi sẽ không giác ngộ viên mãn.” 


Lời nguyện thứ ba trăm mười bốn của ngài nói, “Tôi nguyện đạt được 
chánh giác trong vị lai, và nếu có những chúng sinh có ít thiện căn nhưng 
phát tâm hoan hỉ trong các thiện căn này, tôi nguyện sẽ để họ xuất gia và 
học đạo trong phật pháp trong đời vị lai của họ, và để họ ở thong dong 
trong mười giới thanh tịnh. Cho đến khi điều này thành tựu, tôi sẽ không 
giác ngộ viên mãn.” 


Hãy biết rằng tất cả những người nam tốt những người nữ tốt đã xuất gia 
bây giờ được thân lực của những lời nguyện lớn trong quá khứ của đức Thế 
Tôn trợ giúp, đã xuất gia, và thọ giới mà không có chướng ngại. Như Lai đã 
lập các lời nguyện này là khiến cho họ xuất gia. Họ biết rõ rằng đây là công 
đức lớn, đáng tôn kính nhất và vô thượng. 


Phật nói, “Nếu các người cúng dường cho những người theo giáo lý của 
tôi, cạo tóc, mặc áo cà-sa, nhưng chưa thọ giới, các người sẽ nhập vào lâu 
đài vô úy. Vì thế, tôi nói như vậy.” 

Do đây chúng ta biết rằng nêu các ông cúng dường cho những người đã 
cạo tóc và mặc áo cà-sa, nhưng chưa thọ giới, các ông có thể vào được lâu 
đài vô úy. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 735 


Ngài cũng nói, “Dù cho họ chưa thọ giới, nếu các người làm hại những 
người đã xuất gia với tôi, đã cạo tóc, và mặc cà-sa, các người sẽ làm hại 
pháp thân, và báo thân của tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai, và 
như thế các người sẽ làm đầy ba đường ác.” 


Phật cũng nói: 


Nếu những chúng sinh xuất gia, cạo tóc, và mặc cà-sa, dù cho họ chưa thọ giới, 
tất cả họ cũng sẽ được ấn dấu niết -bàn. Nếu các người làm hại những người đã 
xuất gia vì tôi nhưng chưa thọ giới; nếu các người phiền nhiễu, phi báng hay sỉ 
nhục họ; nếu các người đánh đập, trói buộc, chặt chém họ bằng tay, bằng kiếm, 
hay bằng gậy, hay lấy đi y hay bát của họ; hay các người lấy đi dụng cụ sinh 
sông của họ, các người sẽ làm hại chân báo thân của tất cả các phật quá khứ, 
hiện tại, và vị lai, và thách thức con mắt của tất cả người và trời. Như thế, các 
người sẽ che khuất hạt giống chánh pháp nơi tam bảo, mở rộng và làm đầy ba 
đường ác.” 


Do đấy, hãy biết rằng những người cạo tóc và mặc y nhuộm mực, dù 
cho họ chưa thọ giới, và được ấn dấu đại niết-bàn vô thượng. Nếu các ông 
làm họ bối rối, các ông làm hại báo thân của tất cả các phật quá khứ, hiện 
tại, và vị lai. Vi phạm của các ông sẽ tương tự như giết cha mẹ mình. Như 
thế, chúng ta biết rằng công đức xuất gia thâm mật với tất cả các phật quá 
khứ, hiện tại, và vị la1. 


Phật nói, “Các ông, những người xuất gia, không nên phát tâm bắt thiện. 
Nếu các ông phát tâm bắt thiện, các ông không phải là người xuất gia. Các 
ông, những người xuất gia, hành động và lời nói của các ông nên phù hợp 
với nhau. Nếu chúng không phủ hợp với nhau, các ông không phải là người 
xuất gia. Tôi đã bỏ cha mẹ, anh em, những người trong gia đình, thân nhân, 
và thầy giáo để xuất gia và tu đạo. Quả thật, đây là lúc kết hợp sự tỉnh giác 
thiện. Nó không phải là lúc kết hợp sự tỉnh giác bất thiện. Tỉnh giác thiện là 
có từ tâm đối với tất cả chúng sinh tựa như họ là những trẻ thơ. Tỉnh giác 
bất thiện thì không như thế.” 

Như thế, tự tánh của người xuất gia là có từ tâm đối với tất cả chúng 
sinh tựa như là những trẻ thơ. Đây không phải là phát tâm bất thiện. Đây là 
hành động và lời nói của các ông nên phù hợp nhau. Khi các ông mang 


*®3 gqạ đường ác (Tam ác đạo): Địa ngục, ngạ qui, và súc sinh. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 736 


tướng của người xuât gia, các ông có đạo hạnh như thê. 


Phật nói: 


Bây giờ, này Xá-lợi-phất, nếu các bồ-tát, các bậc đại sĩ, muốn đạt giác ngộ vô 
thượng, viên mãn vào ngày họ xuất gia, chuyển bánh xe pháp cùng ngày ây, và 
khiến chúng sinh trong vô số kiếp trở nên tự tại với bụi trần và đạt con mắt 
pháp thanh tịnh, khiến chúng sinh trong vô số kiếp trở nên tự tại với chấp trước 
và đạt giải thoát khỏi tham dục, và khiến chúng sinh trong vô số kiếp tu tập 
không trì hoãn trong giác ngộ vô thượng, viên mãn, các bồ-tát, các bậc đại sĩ 
ấy nên tham học chứng ngộ trí tuệ sang bờ bên kia. 


Công đức [xuất gia] này được thuyết giảng như vậy bởi Phật Thích-ca- 
mâu-nI, người sinh ra nơi hoàng cung, là vị bô-tát của thân cuôi cùng, đã từ 
chôi thừa kê hoàng vị, đạt giác ngộ, chuyên bánh xe pháp, và độ chúng 
sinh. 


[Kinh Phật Bản Hạnh Tập nói:]° 


Thái tử Tắt-đạt-đa đi đến người đánh xe, Xa-nặc,"” lẫy cây kiếm cán có trang 
trí những viên ngọc như ý và bảy món báu. Thái tử rút lưỡi kiếm bén ra khỏi 
vỏ bằng bàn tay phải và năm lấy mái tóc có màu hoa sen xanh hình xoắc ốc 
bằng bàn tay trái. Thái tử cắt đứt tóc và ném nó lên không trung. Đế-thích thấy 
thái tử làm như vậy rất hoan hỉ vì tâm nguyện hiếm có nơi Tất-đạt-đa, và bắt 
lấy lọn tóc của thái tử bằng chiếc áo trời của mình, giữ không cho nó rơi xuống 
đất. Rồi tất cả các thiên dâng những phẩm vật cúng dường tối thượng của cõi 
trời. 


Đây là khi Phật Thích-ca-mâu-ni còn là thái tử tấn phong. Thái tử leo 
qua bức tường hoàng cung lúc nửa đêm, đi vào núi vào ngày kế, và cắt bỏ 
tóc của mình. Rồi Trời của Tịnh Cư Thiên xuống, cạo tóc của thái tử, và 
cúng dường áo cà-sa cho thái tử. Đây là sự kiện cát tường về sự xuất hiện 


#4 phật Bản Hạnh Tập Kinh (Ph.: Abhiniskramana-sũtra). Gồm 60 quyển, do Xà-na-quật- 


đa (Inanagupta) dịch vào đời nhà Tùy. Nguyên tác Phạn ngữ không còn. 

*% xa-nặc (Ph.: Chandaka). Người đánh xe của vua Tịnh Phạn (Shuddhodana) ớ thành Ca- 
tì-la-vệ. Người theo hộ vệ Thái tử Tất-đạt-đa (Siddhärtha) ra ngoài thành với con ngựa, 
mang về y phục và vật dụng sở hữu của Thái tử, và tâu với nhà vua lại việc xuất gia của 
Thái tử. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 737 


của Như Lai trong thế gian này. Một cơ duyên như thế là bình thường với 
tất cả các phật, các bậc thế tôn. 

Không một vị nào trong các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai trong mười 
phương trở thành phật là một gia chủ. Bởi vì có phật trong quá khứ, nên có 
xuất gia và thọ giới. Chúng sinh đạt đạo nhất định tùy thuộc vào sự xuất gia 
và thọ giới của họ. Bởi vì xuất gia và giữ giới là con đường nhất định của 
tất của các phật, công đức vô lượng. 

Mặc dù trong các kinh có giáo lý về người tu tại gia trở thành phật, đó 
không phải đích truyền. Mặc dù có giáo lý về người nữ trở thành phật [bằng 
cách chuyên thành nam], đó không phải đíchh truyền. Cái do phật tổ đích 
truyền là xuất gia và thành phật. 


[Cảnh Đức Truyền Đăng Lục nói:] 


Đề-đa-già,'”" con trai của một người giàu có, đến tham kiến Tôn giả Ưu-ba- 
cúc-đa, Tô sư thứ tư, và nói ước mong xuất gia của mình. 

Ưu-ba-cúc-đa nói, “Con muốn xuất gia là vì lợi ích của thân tâm con ư?” 

Đề-đa-già nói, “Con muốn xuất gia, nhưng không phải vi lợi ích của thân 
tâm con.” 

Ưu-ba-cúc-đa nói, “Ai xuất gia mà không vì lợi ích của thân tâm?” 

Đề-đa-già nói, “Người xuất gia không có ngã hay sở hữu ngã. Bởi vì không 
có ngã hay sở hữu ngã, tâm không sinh và diệt: không có tâm sinh hay diệt; đây 
là một pháp bất biến. Tắt cả các phật đều tu pháp này. Không tâm hay thân nào 
của các ngài có các tướng này.” 

Ưu-ba-cúc-đa nói, “Con đã đại ngộ và tâm con chiếu sáng. Con nên qui y 
phật, pháp, và tăng-già, và nuôi dưỡng hạt giống thánh [giác ].” 
Như thế, Uu-ba-cúc-đa cho phép Đề-đa-gìa xuất gia và thọ giới. 


Bây giờ, gặp được pháp của tất cả các phật và xuất gia là quả tối thượng. 
Pháp không phải để cho ta hay ta sở hữu. Nó không phải cho thân hay cho 
tâm. Ông xuất gia không phải vì lợi ích của thân hay tâm. Đây là nghĩa của 
xuất gia không phải vì thân hay tâm. Bởi vì nó không phải đề cho ta hay ta 
sở hữu, nó là pháp của tất cả các phật. Bởi vì đây là đạo của tất cả các phật, 
nó không phải cho ta hay ta sở hữu, và khong phải cho thân hay tâm. 

Trong ba giới không có gì sánh bằng pháp. Nó không đột nhiên, không 
từ từ, không thường, không vô thường. Nó không đến, không đi, không ở, 
* pề-đa-già (Ph.: Dhĩtaka). Tỳ-kheo là người vương quốc Mathurä, trung bắc Ấn Độ. Dạy 
ở Trung Ấn Độ, là tổ thứ năm của truyền thống Thiền Ấn Độ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 738 


không làm. Nó không rộng, không hẹp, không lớn, không nhỏ. Nó không 
hữu, và không vô. Không một tổ nào truyền phật pháp từ người đến người 
mà không xuất gia hay không thọ giới. 

Dây là cách Đề- đa-già gặp Tôn giả Ưu-ba-cúc-đa lần đầu tiên và hỏi về 
xuất gia. Như thế, Đề-đa- -già đã xuất gia, thọ giới và tu tập với Ưu-ba-cúc- 
đa, và cuối cùng trở thành Tổ sư thứ năm. 


[Cảnh Đức Truyền Đăng Lục nói:] 


Tăng-già-nan-đề, Tổ sư thứ bảy, là hoàng tử của vua Bảo Trang Nghiêm” ” ở 
thành Thắt-la-phiệt. Tô biết nói ngay sau khi vừa sinh và tiếp tục tán thán giáo 
lý của Phật. Năm bảy tuôi tổ không ưa thích khoái lạc thế gian và trình bài kệ 
này với cha mẹ: 


Cúi lạy cha từ bị. 

Kính lạy mẹ huyết thống. 
Con giờ muốn xuất gia, 
Xin cha mẹ chấp nhận. 


Nhưng cha mẹ khăng khăng muốn làm nản chí hoàng tử. Vì thế, hoàng tử 
không chịu ăn. Cuối cùng, cha mẹ cho phép hoàng tử xuất gia nhưng vẫn ở lại 
hoàng cung. Họ đặt tên cho hoàng tử là Tăng-già-nan-đề và thỉnh tỳ-kheo 
Thiền-lợi-đa (Dhyanartha) làm thầy hoàng tử. Trong mười chín năm, Tăng- 
già-nan-đề không hề chán tu tập. Hằng ngày hoàng tử tự nói với chính mình, 
“Trong khi sống tại nhà, làm sao ta có thể là người xuất gia được?” 

Một đêm hoàng tử thấy một thứ ánh sáng cõi trời đang đi xuống bỗng 
nhiên chiếu sáng một đường thẳng. Không chú ý, hoàng tử chằm chậm bước 
đi trên con đường ấy mười dặm (/). Khi đến một cái hang phía trước một tảng 
đá lớn, hoàng tử đi vào bên trong và ngồi im lặng. Biết răng con đã đi khỏi 
nhà, nhà vua trục xuất Thiền-lợi-đa và tìm kiếm hoàng tử khắp nước. Nhưng 
không thể tìm được. Mười năm sau, Tăng-già-nan-đề đắc pháp, và sự giác ngộ 
của hoàng tử được xác nhận, đã trở thành một bậc sư vân du, và đến nước Ma- 
đề (Madhya). 


Đây là lần đầu tiên người ta nghe nói đến tại gia trở thành xuất gia. Tuy 
nhiên, với sự trợ giúp của nghiệp thiện trong quá khứ, tổ đã tìm thấy con 
đường thắng trong ánh sáng cõi trỜI. Rồi, tổ rời khỏi hoàng cung và đến cái 
hang ây. Quả thực, đây là một tiền lệ tuyệt vời. Một người chán ghét khoái 
*®' Vua Bảo Trang Nghiêm (Ph.: Ratnabyuha). Vua ở Thất-la-phiệt (Shrãvastï) của vương 
quốc cổ đại Ấn Độ là Câu-tát-la (Kaushala). Cha của Tăng-già-nan-đề, Tổ sư thứ bảy. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 739 


lạc thế gian và đề phòng bụi trần là một bậc thánh. Một người ưa thích năm 
dục và không từ chối chúng là một người ngu tầm thường. 


Các hoàng đế Đại Tông và Túc Tông đã thâm mật tu tập với tăng nhân 
nhưng họ vẫn bám vào ngai vua và không buông bỏ. 

Lư cư sĩ [Huệ Năng] lìa bỏ mẹ cha và trở thành tổ sư. Đó là công đức 
xuất gia. Mặt khác, Bàng cư sĩ đỗ bỏ tài sản quí giá nhưng không ném bỏ 
bụi trần. Nên xem điều đó là cực kỳ ngu xuân. Các ông không thê so sánh 
đạo lực của Lư cư sĩ với sự tham học đạo xưa của Bàng cư sĩ. Những người 
sáng láng xuất gia. Những người vô minh ở lại nhà mà nó trở thành nhân 
duyên của những hành động đen tối [bất thiện]. 


Một hôm, Nam Nhạc Hoài Nhượng, ngưỡng mộ nói, “Xuất gia là thực 
hiện tu đạo và trở thành tự tại với sinh. Không có gì khác thù thăng hơn 
việc này trong các cõi trời và người.” 


Đạo trở thành tự tại với sinh là chánh pháp của Như Lai. Như thế, nó 
thù thắng trong các cối trời và người. Trong các cõI trời, có sáu CÕI trời 
thuộc dục gới, mười tám cõi trời thuộc sắc giới, và bốn loại cõi thuộc vô 
sắc giới. Không một cõi nào thù thắng con đường xuất gia. 

Bàn Sơn, Thiền sư Bảo Tích, nói, “Này các hành giả Thiền đức, sự học 
đạo trong tông môn chúng ta giống như đất giữ núi mà không biết núi đốc 
đứng thê nào, hay như hòn đá chứa viên ngọc mà không biết ngọc không tì 
vết thế nào. Một người tu như thế gọi là người xuất gia.” 


Chánh pháp của các phật tổ không nhất thiết quan tâm đến biết hay 
không biết. Vì xuất gia là pháp của phật tổ, công đức của nó rõ ràng. 


Lâm Tế Nghĩa Huyền ở Trấn châu nói, “Những người xuất gia nên phân 
biệt cái gì là đúng trong cái thấy hằng ngày, phật với ma, cái gì là chân, giả, 
phàm, hay thánh. Những người phân biệt theo cách này gọi là người xuất 
gia thật. Những người không thê phân biệt phật với ma thì giỗng như người 
chỉ bỏ nhà này sang nhà khác. Họ gọi là chúng sinh tạo nghiệp, không thể 
gọi là người xuất gia chân thật.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 740 


Cái gì là đúng trong cải thấy hằng ngày nói ở đây có nghĩa đồng nhất 
với nhân quả, và đồng nhất với tam bảo. #ấy phân biệt phật có nghĩa là 
phản chiếu rõ ràng công đức của nhân và quả của làm phật. Ấy là hiểu rõ 
cái gì là chân và cái gì là giả, cái gì là phàm và cái gì là thánh. Nếu ông 
không sáng tỏ phân biệt giữa ma và phật, ông sẽ tái phạm và hủy diệt sự 
học đạo. Nếu ông ý thức việc của ma và không theo nó, công phu biện đạo 
của ông không chậm trễ. Đây gọi là pháp của người xuất gia chân thật. Có 
nhiều người vô cớ xem việc của ma là phật pháp. Đây là một sai lầm trong 
những lúc gần đây. Các ông những người học nên nhanh chóng biết việc 
của ma và hãy sáng tỏ, tu tập, và chứng ngộ. 


[Kinh Đại Bát Niết-bàn nói:] 


Khi đức Như Lai đang nhập bát-niết-bàn, Bồ-tát Ca-diếp nói với ngài, 
“Bạch Thế Tôn, Như Lai, ngài hiểu rõ các căn [tiềm lực] của con nĐƯưỜời. 
Ngài ắt biết rằng Thiện Tinh””” sẽ đoạn hết thiện căn của ông ta. Vậy thì 
tại sao ngài cho phép ông ta xuất gia?” 

Phật nói: 


Này người đệ tử giỏi, trong quá khứ, sau khi ta xuất gia, em trai ta Nan-đà, 
anh em họ ta A-nan và Đề-bà-đạt-đa, con trai ta La-hầu-la tất cả đã theo ta, 
xuất gia, và tu đạo. Nếu ta không cho phép Thiện Tỉnh xuất gia, y sẽ kế vị ngai 
vua của cha y. Dùng quyền lực của y, y sẽ hủy diệt phật pháp. Vì lý đo này, ta 
cho phép y xuất gia tu đạo. 

Này người đệ tử giỏi, nếu Thiện Tỉnh không xuất gia, y sẽ mắt thiện căn và 
sẽ không thọ nhận được lợi ích nào trong vô sô đời. Vì y đã xuất gia, dù cho y 
mắt thiện căn bây giờ, nếu y còn giữ giới, cung kính và cúng dường những 
người giả, cụ thọ, và đức hạnh, và tu tập đầu tiên với bốn giai đoạn thiền định, 
Đây sẽ là những nhân thiện. Nhân thiện phát khởi pháp thiện. Nếu pháp thiện 
khởi, người ta tu đạo. Nếu tu đạo, sẽ đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn. Đó là 
lý do tại sao ta cho phép Thiện Tĩnh xuất gia. 

Này người đệ tử giỏi, nếu ta không cho phép Thiện Tinh xuất gia và thọ 
giới, người ta sẽ không thể gọi ta là Như Lai hiện thân mười lực. 

Này người đệ tử giỏi, Phật quán sát chúng sinh có căn thiện và bất thiện họ 
mang theo. Mặc dù họ có hai loại căn này, một ít người nhanh chóng cắt đứt tất 
cả mọi căn thiện và duy trì các căn ác. Tại sao vậy? Bởi vì những người như 


*3 Thiện Tinh (Ph.: Sunakshatra). Hoàng tử của tộc Thích-ca. Mặc dù ông ta trở thành tăng 


nhân dưới Phật Thích-ca-mâu-ni, ông ta không vâng lời và luôn luôn có những mưu kế sai 
trái. Ông ta trở về đời sống thế tục và nói xấu Phật. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 741 


thế không kết giao với bạn tốt, không lắng nghe chánh pháp, không nghĩ đến 
những điều thiện và không hành động theo pháp. Vì lý đo này, họ mất các căn 
thiện và duy trì các căn ác. 


Do vậy, hãy biết rằng mặc dù Như Lai, đức Thế Tôn, biết rõ một ít 
chúng sinh sẽ mất các căn thiện của họ, ngài cho phép họ xuất gia để cho 
họ nhân tốt. Đây là đại bi. Mất những căn thiện do không kết giao với bạn 
tốt, không lắng nghe chánh pháp, không nghĩ đến điều thiện, và không hành 
động theo pháp. Những người học ngày nay nên luôn luôn kết giao với bạn 
tốt. Bạn tốt nói rằng có phật và dạy răng có tội ác và những hoạt động có 
lợi ích. Những người không phủ nhận nhân quả là những người bạn tốt và 
người thầy tốt. Những gì do những người này giải thích là chánh pháp. 
Nghĩ về lý này là nghĩ tốt. Hành động theo cách này là hành động tốt. 

Như vậy, hãy khuyến khích chúng sinh xuất gia và thọ giới dù cho ông 
có gần gũi họ hay không. Đừng suy tư về vị lai họ có tái phạm hay không. 
Đừng lo về việc họ có tu tập hay không. Đây quả thực là chánh pháp của 
Phật Thích-ca-mâu-n1. 


na nói với các tỳ-kheo, “Hãy biết rằng Diêm Vương [Vua Địa Ngục] 
„Khi nào thì tôi có thể được giải thoát khỏi sự khổ này, có được thân 
nưiïi xuất gia, cạo tóc, mặc ba áo pháp, và tu tập đạo như một người xuất 
gia?' Ngay cả Diêm Vương cũng có ước nguyện như thế. Vậy tại sao các 
ông lại không? Các ông đã có được thân người và đã trở thành tỳ-kheo. 
Như vậy, này các tỳ-kheo, hãy tâm niệm tu tập thân, ngữ, và ý, đừng chênh 
mảng. Hãy dứt năm mê hoặc” và luyện năm giác quan.""° Những tỳ-kheo 
như thế có thể tiếp tục tu đạo.” 
Nghe những lời này của Phật, tất cả các tỳ-kheo hoan hỉ và vâng theo lời 
dạy. 


Do đó, chúng ta biết rõ rằng ngay cả Diêm Vương cũng tìm cách sinh ở 
cõi người. Những ai đã được sinh ra làm người nên nhanh chóng cạo tóc, 
mặc ba áo pháp, và tu phật đạo. Đây là công đức ở nhân giới thù thắng hơn 
ở các đường khác. Vì thế, mặc dù được sinh ra làm người, ngu ngôc nhất là 
tham lam theo đuổi con đường thế gian, trải qua toàn thê cuộc đời trong 
mộng như làm tôi tớ của vua quan, trong khi đi trong bóng tối vị lai không 


* Năm mê hoặc (Ngũ kết): tham lam, giận dữ, kiêu mạn, ganh tị, và bủn xỉn. 


"99 Năm giác quan (Ngũ căn): mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 742 


nơi nương tựa. 

Các ông không những chỉ thọ nhận thân người, rất hiếm khi có được, mà 
còn gặp được phật pháp, rất hiếm khi gặp được. Hãy nhanh chóng bỏ đi tất 
cả những mối liên hệ, xuất gia, và tu đạo. Các ông luôn luôn có thể gặp 
vua, quan, và những người trong gia đình. Mặt khác, phật pháp thì khó gặp 
như hoa ưu-đàm. 

Khi vô thường chợt đến, không vua, quan, bạn thân, tôi tớ, thân nhân, 
hay kho tàng hiếm có nào có thê giúp ông được. Ông đi đến Suối Vàng một 
mình. Những cái duy nhất cùng đi với ông là các nghiệp thiện và bắt thiện. 
Cũng vậy, khi ông sắp mắt thân người, có thê ông sẽ có một dục vọng sâu 
thắm là duy trì thân người của ông. Nếu vậy, trong khi ông có thân người, 
hãy xuất gia càng sớm càng tốt. Đây quả thực là chánh pháp của tất cả các 
phật quá khứ, hiện tại, và vị lai. 


Có bốn loại pháp tu cho người xuất gia, gọi là bốn y cứ. Đó là: ngồi 
dưới cây cả đời, mặc áo vải sạch phân cả đời, xin ăn cả đời, và uống thuốc 
làm bằng nước tiểu và phân trong trường hơp bị bệnh cả đời. Nếu ông theo 
những pháp tu này, ông được xem là tăng nhân. Nếu không, ông không 
được xem là tăng nhân. Như thế, đây là những pháp tu của người xuất gia. 


Những gì đã được các phật tổ đích truyền từ Ấn Độ và Trung Hoa cho 
đến bây giờ là những pháp tu này của người xuất gia. Nếu ông không lìa bỏ 
tự viện cả đời mình, là tu bốn pháp tu này. Hãy biết rằng trái nghịch với 
điều này và tạo năm y cứ [như Đề-bà-đạt-đa đã làm] là tu sai. Ai sẽ tin và 
thọ nhận chúng? Những gì đã được các phật tổ đích truyền [bốn y cứ] là 
chánh pháp. Những người xuất gia theo bốn y cứ này là những người cát 
tường nhất, vô thượng, và đáng tôn kính nhất. 


Như thế, ở Ấn Độ, Nan-đà,”?! A-nan, Đề-bà-đạt-đa, A-na-luật," Ma-ha- 


?% Ngn-đà (Ph.: Nanda). Em cùng cha khác mẹ của thái tử Tất-đạt-đa, con trai của vua 


Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahäprajäpatï). Sau khi Phật giác ngộ, Nan- 
đà sắp sửa được tôn làm vua của tộc Thích-ca ở thành Ca-tì-la-vệ , nhưng Phật dùng 
phương tiện thiện xảo khiến Nan-đà xuất gia. Nan-đà làm tri sự cho tự viện của Phật và 
trở thành một a-la-hán. 

”2 A-ng-luật (Ph.: Aniruddha). Một trong mười đại đệ tử của Phật Thích-ca-mâu-ni. Cháu 
nội của vua Simhahamu, xuất gia với những thành viên khác của tộc Thích-ca. Bị Phật quở 
vì ngủ gật trong lúc nghe thuyết pháp, ông thề không ngủ và bị mất cái thấy của mắt, 
nhưng được thiên nhãn. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 743 
na-nam,"° ở và Bạt- đề”” tất cả đều là cháu của vua Simhahanu, người quí 
phái nhất trong tất cả những người quí phái. Họ đã xuất gia vào thời kỳ đầu. 
Họ là những tắm gương thù thắng cho những thế hệ sau. Bây giờ, những 
người không phải là quí tộc không nên cất giữ địa vị của mình. Những 
người không phải là hoàng tử thì cất giữ địa vị gì? Chuyển những gì đáng 
tôn kính nhất trong cõi Diêm-phù-đề thành những gì đáng tôn kính nhất 
trong khắp ba giới là xuất gia. Các vị vua của những quốc gia nhỏ khác và 
công dân của những nước vô cớ cất giữ những gì không nên cất giữ, kiêu 
hãnh vì những gì họ không nên kiêu hãnh, và tồn tại những gì không nên 
tồn tại, và vì vậy họ không xuất gia. Ai không nên xem họ là vô giá trị? Ai 
không nên xem họ là ngu ngốc? 

Tôn giả La-hầu-la là con trai của vị Bồ-tát [đã trở thành Phật Thích-ca- 
mâu-ni] và cháu của vua Tịnh Phạn. Nhà vua muốn truyền ngôi lại cho La- 
hầu-la. Nhưng đức Thế Tôn khuyến khích La-hầu-la xuất gia. Như thế, hãy 
biết rằng xuất gia là pháp đáng tôn kính nhất. Là đệ tử đầu tiên với sự tu tập 
triệt để của đức Thế Tôn và là ruộng phước cho chúng sinh, La-hầu-la vẫn 
ở trong thế gian này, không nhập niết-bàn. 

Trong các vị tổ sư truyền chánh pháp nhãn tạng ở Ấn Độ, có một số 
hoàng tử đã xuất g1a. Bồ-đề-đạt-ma, Tô sư thứ nhất của Trung Hoa, là 
hoàng tử thứ ba của vua nước Hương Chí. Không xem trọng vương quyền, 
Bồ-đê-đạt-ma đã truyền chánh pháp đến Trung Hoa. 

Hãy biết rõ rằng xuất gia là quí nhất. Trong khi ông cần nhanh chóng 
xuất gia, làm sao ông có thể đợi đến ngày mai, sống cuộc sống không gần 
gũi với cuộc sống của những hoàng tử này? Hơi thở ra của ông sẽ không 
chờ hơi hít vào. Xuất gia càng sớm là khôn. Cũng vậy, hãy biết rằng lòng từ 
thiện của thầy ông vào lúc ông xuất gia và thọ giới ngang bằng với lòng từ 
thiện của cha mẹ ông. 


Ở chương thứ nhất của Thiên Uyển Thanh Qui nói: 
Người ta dạy rằng tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai xuất gia và đạt 


"3 NJg-ha-na-nam (Ph.: Mahãnãnam). Một trong năm vị tỳ-kheo tu với Phật sau khi ngài 


rời hoàng cung. Anh trai của A-na-luật. Cháu nội của vua Simhahanu. Về sau, ông trở về 
làm người tu tại gia và trở thành vua của thành Thất-la-phiệt trong khi Phật còn tại thế. 
”% gat-đề (Ph.: Bhadrika). Một trong năm vị tỳ-kheo tu với Phật sau khi ngài rời hoàng 
cung. Người thứ nhì (sau A-nhã Kiều-trần-như) đã giác ngộ khi nghe Phật thuyết pháp lần 
thứ nhất. Cháu nội của vua Simhahanu. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 744 


đạo. Hăm tám tổ ở Ấn Độ và sáu tô đầu tiên ở Trung Hoa đã truyền tâm ấn 
phật. Tất cả họ đều là tăng nhân. Họ nghiêm túc tuân giữ giới luật và là mẫu 
mực cho ba giới. Như vậy, những ai tu Thiền và hỏi đạo đều xem giới luật là 
ưu tiên. Làm sao ông đạt bồ-đề và trở thành tổ nếu ông không tránh lỗi và đề 
phòng làm việc sai trái? 


Ngay cả một tự viện trong thời suy đồi cũng là rừng hoa sơn chỉ hương 
thơm không thê so sánh nó với những cây cỏ thông thường. Cộng đồng của 
tự viện giống như sữa hòa với nước. Khi ông dùng sữa, hãy dùng sữa pha 
với nước. Đừng dùng bất cứ thứ gì khác. 


Như thể, đích truyền dạy rằng tắt cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai 
đêu xuất gia và đạt đạo là quí nhất. Không một phật nào trong quá khứ, 
hiện tại, và vị lai không xuất gia. Đây là giác ngộ vô thượng của chánh 
pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm, được các phật và các tổ đích truyền. 


Một ngày an cư mùa hạ, năm thứ bảy, niên hiệu Kiến Trường (Kencho) 
11255J. [Hoài Tráng chép lại.J 


”° Anh dịch: Paul Haller và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 745 


88. CÚNG DƯỜNG CÁC PHẬT 
(Kuyö shobutsu: Cúng dường chư phật) 


Phật nói, “Nếu không thế giới quá khứ, không có phật quá khứ. Không có 
phật quá khứ, không có xuât gia và thọ giới.” 


Hãy biết rõ rằng luôn luôn có các phật trong quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
Đừng nói rằng các phật quá khứ có bắt đầu hay không có bắt đầu. Rơi vào 
sự bàn luận lý thuyết như thế không phải là tham học phật pháp. Thay vì, 
hãy cúng dường các phật quá khứ, xuất gia, và theo các ngài là cách quyết 
định trở thành phật. 

Ông trở thành phật bằng công đức cúng dường các phật. Làm sao những 
chúng sinh không cúng dường ngay cả một vị phật có thê trở thành phật 
được? Không có sự trở thành phật nào không có nguyên nhân. 


Theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Phật nói với Mục-kiền-liên: 


Trong một thị kiến tôi đã thấy về một đời quá khứ, tôi đã ở với vô số, vô biên 
đức thế tôn, trồng nhiều căn lành, và cầu giác ngộ vô thượng, viên mãn. Này 
Mục-kiên-liên, trong thị kiến của tôi, tôi đã trở thành một chuyển luân vương 
và đã gặp ba tỉ phật. Tất cả các ngài đều có cùng một tên gọi là Thích-ca-mâu- 
m1. Tôi cúng dường đầy đủ bốn loại cho các như lai và thanh văn, phụng sự và 
tôn kính các ngài. Bồn loại cúng dường đầy đủ là y phục, thức ăn, giường 
chiếu, và thuốc men. Nhưng vào thời đó các phật không thọ ký: “Ông sẽ đạt 
giác ngộ vô thượng, viên mãn và trở thành Thế Gian Giải, Thầy của Trời, và 
Phật, Thế Tôn.” 

Này Mục-kiền-liên, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã trở 
thành một chuyên luân vương và gặp tám trăm triệu phật. Tất cả các ngài đều 
có cùng một tên gọi là Định Quang (Dĩpankara), tôi đã cúng dường bốn loại 
cho các như lai và thanh văn, phụng sự và tôn kính các ngài. Bốn loại cúng 
dường gồm có y phục, thức ăn, giường chiếu, thuốc men, cờ phướn, lọng, hoa, 
và nhang thơm. Nhưng vào thời đó các Phật không thọ ký: “Ông sẽ đạt giác 
ngộ vô thượng, viên mãn và trở thành Thế Gian Giải, Thầy của Trời, và Phật, 
Thế Tôn.” 

Này Mục-kiên-liên, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã trở 
thành một chuyên luân vương và gặp ba trăm triệu phật. Tất cả các ngài đều có 
cùng một tên gọi là Phất-sa (Pusya). Tôi đã cúng đường đầy đủ bốn loại cho 
các như lai và thanh văn, phụng sự và tôn kính các ngài. Nhưng vào thời đó các 
phật không thọ ký: “Ông sẽ trở thành phật.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 746 


Hơn thế nữa, Phật Thích-ca-mâu-ni trong các đời trước của ngài đã cúng 


dường một số phật. Một vị chuyền luân vương ngự trị Bốn Thế Giới. Như 
vậy, ngài phải có thừa thải các vật để cũng đường. Một vị đại chuyền luân 
vương phải ngự trị cả tỉ thế giới. Ngày nay người phàm không thê thăm dò 
khối lượng phẩm vật cúng dường của ngài. Ngay cả Phật cũng không thê đo 
lường chúng một cách hoàn toàn. 


Theo chương tám “Cái Thấy Thanh Tịnh,” của Kinh Phật Tạng," Phật 


nóiI: 


506 


Này Xá-lợi-phất, trong thị kiến về một đời quá khứ, tôi đã gặp ba tỉ phật qua 
cuộc cầu tìm giác ngộ vô thượng, viên mãn của tôi. Tất cả các ngài đều gọi là 
Phật Thích-ca-mâu-ni. Tôi đã trở thành một chuyển luân vương và đã cúng 
dường đầy đủ y phục, thực phẩm, giường chiếu, và thuốc men cho các phật ây 
và những đệ tử của các ngài suốt đời tôi. Tôi đã làm điều này trong sự cầu tìm 
giác ngộ vô thượng, viên mãn. Song các phật ấy không thọ ký: “Ông sẽ trở 
thành phật trong đời kế.” Vì sao không? Bởi vì tôi đã làm với tâm chấp trước. 

Này Xá-lợi-phất, trong một đời quá khứ, tôi đã gặp tám ngàn phật. Tất cả 
các ngài đều gọi là Định Quang (Dĩpankara). Tôi đã trở thành một chuyển luân 
vương và cúng dường đầy đủ y phục, thức ăn, giường chiếu, và thuốc men cho 
các phật và đệ tử của các ngài suốt đời tôi. Tôi đã làm điều này trong sự cầu 
tìm giác ngộ vô thượng, viên mãn. Song các phật ấy đã không thọ ký: “Ông sẽ 
trở thành phật trong đời kế.” Vì sao không? Bởi vì tôi đã làm như vậy với tâm 
chấp trước. 

Này Xá- lợi-phất, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp sáu 
vạn phật. Tất cả các ngài đều gọi là Quang Minh (Prabhä). Tôi đã trở thành 
một chuyên luân vương và cúng dường đây đủ y phục, thực phẩm, giường 
chiếu, và thuốc men cho các phật và đệ tử của các ngài suốt đời tôi. Tôi đã làm 
điều này trong sự cầu tìm giác ngộ vô thượng, viên mãn. Song các phật â ấy đã 
không thọ ký: “Ông sẽ trở thành phật trong đời kế.” Vì sao không? Bởi vì tôi 
đã làm như vậy với tâm chấp trước. 

Này Xá- lợi-phất, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp ba 
trăm triệu phật. Tất cả các ngài đều gọi là Phất-sa (Pusya). Tôi đã trở thành một 
chuyền luân vương và đã cúng dường đầy đủ cho các phật â ấy và đệ tử của các 
ngài suốt đời tôi. Song các phật ấy đã không thọ ký: “Ông sẽ trở thành phật 
trong đời kế.” Vì sao không? Bởi vì tôi đã tu tập với tâm chấp trước. 

Này Xá-lợi-phất, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp một 
vạn tám ngàn phật. Tất cả các ngài đều gọi là Sơn Chủ (Parvataräja). Kiếp ấy 
gọi là Bát Cao. Ở chỗ một vạn tám ngàn phật tôi đã cạo đầu và tu vì giác ngộ 


Phạn: Buddhagarbhoa-sutra. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 747 


vô thượng, viên mãn. Song, các phật ấy đã không thọ ký: “Ông sẽ trở thành 
phật vào đời kế.” Vì sao? Bởi vì tôi đã tu với tâm chấp trước. 

Này Xá-lợi-phắt, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp năm 
trăm phật. Tất cả các ngài đều gọi là Hoa Thượng (Padmottara). Tôi đã trở 
thành một chuyền luân vương và cúng dường mọi thứ cho các phật â ấy và đệ tử 
của các ngài suốt đời tôi. Tôi đã làm điều này trong sự cầu tìm giác ngộ vô 
thượng, viên mãn. Song, không phật nào thọ ký rắng tôi sẽ giác ngộ, bởi vì tôi 
đã tu với tâm chấp trước. 

Này Xá-lợi-phát, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp năm 
trăm phật. Tất cả các ngài đều gọi là Oai Đức (Prabhäva). Tôi đã cúng dường 
mọi thứ cho các ngài. Song, không một vị nào trong các ngài thọ ký giác ngộ 
cho tôi, bởi vì tôi đã tu với tâm chấp trước. 

Này Xá- lợi-phất, trong một thị kiến về một đời quá khứ, tôi đã gặp hai ngàn 
phật. Tắt cả các ngài ấy đều gọi là Kiều-trần-như (Kaundinya). Tôi đã trở thành 
một chuyên luân vương và cúng đường mọi thứ cho các phật này. Song, không 
vị nào trong các phật ấy thọ ký rằng tôi sẽ đạt giác ngộ, bởi vì tôi đã tu với tâm 
chấp trước. 

Này Xá-lợi-phát, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp chín 
ngàn phật. Tất cả các ngài đều gọi là Ca-diếp (Kashyapa). Tôi đã cúng dường 
bốn loại cho các phật này và đệ tử của họ. Song không một vị nào trong các 
ngài ấy thọ ký rằng tôi sẽ giác ngộ, bởi vì tôi đã tu với tâm chấp trước. 

Này Xá-lợi-phật, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, không có một 
phật nào trong một vạn kiếp. Rồi, trong năm trăm kiếp kế có chín vạn bích-chi 
phật. Tôi đã cúng dường y phục, thức ăn, giường chiếu, và thuốc men cho tất 
cả các ngài, tôn kinh và tán thán các ngài. Trong năm trăm kiếp kế tôi đã cúng 
dường bốn loại cho tám mươi triệu triệu bích-chi phật, tôn kính và tán thán các 
ngải. 

Này Xá-lợi-phất, sau những ngàn kiếp này, không có bích-chi phật nữa. Tôi 
đã chết ở cõi Diêm-phù-đề và sinh ra ở cõi Trời Phạm-thiên và trở thành Vua 
Phạm-thiên. Trong năm trăm kiếp kế, tôi đã lai vãng ở Trời Phạm-thiên và luôn 
luôn sinh làm Vua Phạm-thiên, mà không sinh ở cõi Diêm-phù-đề và ngự ở đó. 
Khi đời tôi chấm dứt, tôi đã sinh ở Trời Bốn Thiên Vương. Sau đó, tôi sinh ở 
Trời Đâu-suất và trở thành Đế-thích. Tôi đã vãng lai cách này trong năm trăm 
kiếp. Rồi tôi sinh ở Cõi Diêm-phù-đề. Sau năm trăm kiếp khác, tôi đã sinh ở 
Trời Phạm-thiên và trở thành Vua Phạm-thiên. 

Này Xá- lợi-phất, trong chín ngàn kiếp kế, tôi đã luôn luôn sinh ở các cõi 
thần, trừ một lần ở Cõi Diêm-phù-đề. Khi kiếp ấy kiệt tận và thế giới nổ tung, 
tôi đã sinh ở cõi Trời Quang Âm (Äbhãsvara). Sau khi thế giới kế hình thành, 
tôi trở về cõi Phạm-thiên. Tôi đã không bao giờ sinh ở cõi người trong chín 
ngàn kiếp này. Này Xá-lợi-phắt, trong thời gian này không có phật và bích-chi 
phật nào. Một số chúng sinh rơi vào các đường bắt thiện. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 748 


Này Xá-lợi-phất, sau hơn mười ngàn kiếp, một vị phật xuất hiện gọi là Phổ 
Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Tôi đã hết đời làm Vua Phạm-thiên và sinh ra trong Cõi Diêm-phù-đề sẽ 
làm một chuyển luân vương gọi là Cộng Thiên. Tôi thọ chín vạn năm tính theo 
tuôi người. Suốt thời của tôi, tôi đã cúng dường những phẩm vật thù thắng cho 
Phật và chín tỉ tỳ-kheo. Tôi đã ở trong cuộc câu tìm giác ngộ vô thượng, viên 
mãn. Nhưng Phố Thủ Như Lai đã không thọ ký: “Ông sẽ thành phật trong đời 
kế.” Vì sao không? Bởi vì vào thời đó tôi không thể hiểu được thực tướng của 
tất cả các pháp mà chỉ có tâm tham chứng đắc. 

Này Xá- lợi-phất, trong những kiếp này một trăm phật với những tên khác 
nhau xuất hiện. Mọi khi tôi trở thành chuyền luân vương và cúng dường suốt 
đời tôi cho phật ấy và các đệ tử của ngài vào lúc đó, trong khi theo đuổi giác 
ngộ vô thượng, viên mãn. Nhưng không một phật nào thọ ký: “Ông sẽ thành 
phật trong đời kế,” bởi vì tôi đã có tâm tham chứng đắc. 

Này Xá-lợi-phất, trong một thị kiến tôi đã có về một đời quá khứ, tôi đã gặp 
một ngàn phật trong vô số kiếp thứ bảy trăm. Tắt cả các ngài đều gọi là Diêm- 
phù-đàn (Jambunada). Tôi đã cúng dường bốn loại cho các ngài, nhưng không 
một vị nào thọ ký rằng tôi sẽ giác ngộ, bởi vì tôi đã có tâm tham chứng đắc. 

Này Xá-lợi-phát, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp sáu 
triệu hai trăm ngàn phật trong bảy trăm vô số kiếp, Các ngài ấy đều gọi là Kiến 
Nhất Thiết Nghĩa (Sarvarthadarsha). Tôi đã trở thành một chuyên luân vương 
và cúng dường tất cả các loại cho các phật ấy và đệ tử của các ngài, nhưng 
không một vị nào thọ ký rằng tôi sẽ giác ngộ bởi vì tôi đã có tâm tham chứng 
đặc. 

Này Xá-lợi-phất, trong một thị kiến tôi đã có về một đời quá khứ, tôi đã gặp 
tám mươi bốn phật trong bảy trăm vô số kiếp. Tất cả các ngài ấy đều gọi là Đề 
Tướng (Indra Ketu). Tôi đã trở thành một chuyển luân vương và cúng dường 
tất cả những phẩm vật trang nghiêm cho các phật ây và đệ tử của các ngài suốt 
đời tôi, nhưng không một vị phật nào thọ ký răng tôi sẽ giác ngộ, bởi vì tôi đã 
có tâm tham chứng đắc. 

Này Xá-lợi-phất, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp mười 
lăm phật trong vô số kiếp thứ bảy trăm. Tắt cả các ngài ấy đều gọi là Nhật 
Minh (Suryarashmi). Tôi đã trở thành một chuyển luân vương và cúng dường 
tất cả các loại phâm vật tiện nghỉ cho các phật này và đệ tử của các ngài ây 
suốt đời tôi, nhưng không một vị nào thọ ký rằng tôi sẽ giác ngộ, bởi vì tôi đã 
có tâm tham chứng đắc. 

Này Xá-lợi-phất, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, tôi đã gặp sáu 
mươi hai phật trong vô số kiếp thứ bảy trăm. Tất cả các ngài ấy đều gọi là 
Thiện Tịch (Shanta). Tôi đã trở thành một chuyển luân vương và đã cúng 
dường tất cả các loại phẩm vật trang nghiêm cho các phật ấy, nhưng không vị 
nào thọ ký rằng tôi sẽ giác ngộ, bởi vì tôi đã có tâm tham chứng đắc. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 749 


Theo cách này tôi đã lai vãng và thấy Phật Định Quang và đạt được hạnh vô 
sinh nhẫn. Phật Định Quang đã thọ ký, trong đời kế sau khi qua vô số kiếp, 
ông sẽ trở thành phật và được gọi là Thích-ca Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, và Phật, Thế Tôn. 


Từ lúc gặp ba tỉ Phật Thích-ca-mâu-ni và cúng dường các ngài cho đến 
khi gặp Phật Định Quang, bồ-tát Ấy [đời trước của Phật Thích-ca-mâu-mi| 
luôn luôn mang tướng của một chuyền luân vương và cúng dường các Phật. 
Người ta nói rằng nhiều chuyển luân vương sông hơn tám vạn năm. Trong 
các đời tám vạn hay chín vạn năm, bồ-tát ấy đã cúng dường trang nghiêm. 
Phật Định Quang cũng là Nhiên Đăng Như Lai. Kinh Phật Bồn Hạnh Tập 
và Kinh Phật Tạng cũng nói về sự gặp ba tỉ Phật Thích-ca-mâu-ni của bồ- 
tát ây. 


[Luận A-ti-đạt-ma Câu-xá nói:] 


Bồ-tát Thích-ca-mâu-ni đã gặp và cúng dường bảy vạn năm ngàn Phật trong 
nhóm vô số kiếp đầu tiên, khi tên của bồ-tát đầu tiên là Thích-ca-mâu-ni và 
cuối cùng là Bảo Kết (Ratnachida). Bồ-tát ấy đã gặp và cúng dường bảy vạn 
sáu ngàn Phật trong nhóm vô sô kiếp thứ nhì, khi tên của bồ-tát ấy đầu tiên là 
Bảo Kết và cuối cùng là Định Quang. Bồ-tát ấy đã gặp và cúng dường bảy vạn 
bảy ngàn Phật trong nhóm vô sô kiếp thứ ba, tên của bồ-tát á ây đầu tiên là Định 
Quang và cuối cùng là Tì-bà-thi (Vipashyin). Trong khi bồ-tát ấy đang thực 
hiện những hành động tu dưỡng các loại quả khác nhau, bồ-tát ấy đã gặp và 
cùng dường sáu Phật trong chín mươi mốt kiếp. Tên của bôồ-tát ấy đầu tiên là 
Tì-bà-thi và cuối cùng là Ca-diếp. 


Khi cúng đường trong ba nhóm vô số vô số kiếp này, Bồ-tát Thích-ca- 
mâu-ni không giữ lại thân và mạng của riêng mình, cũng không giữ lại 
quốc gia, hoàng cung, vợ, con, bảy thứ báu, nam, và nữ [những người theo]. 
Điều đó ở bên kia suy nghĩ bình thường. Bồ-tát đôi khi đã cúng dường bằng 
cách đồ cây kê vàng vào đầy cái bát bằng bạc, và đôi khi đồ cây kê bảy 
món báu vào đầy cái bát bằng vàng và bạc. Bồ- tát đã làm những phẩm vật 
cúng dường bằng đậu đỏ, gỗ chiên-đàn, gỗ trầm hương, và hoa từ nước và 
đất. Bồ-tát ấy cúng dường Phật Định Quang năm cành hoa sen xanh mua 
bằng năm trăm đồng xu, và những chiếc y da nai. 

__ Cũng dường các phật không có nghĩa là cung cấp những gì các phật cần. 
Ấy là dâng hiến các phật những giây phút đời mình mà không lãng phí một 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 750 


giây phút nào. Các phật có thê dùng làm gì dù cho phẩm vật cúng dường là 
vàng hay bạc? Các phật có thể nhận được lợi ích gì dù đó là hương và hoa 
cúng dường? Tuy nhiên, các phật nhận cúng đường với tâm đại bi để làm 
tăng trưởng công đức của chúng sinh. 


Theo phẩm 22 của Kinh Đại Bát Niết-bàn, Phật nói: 


Này những người tốt, trong thị kiến của tôi về một đời quá khứ, vô số và vô 
biên một triệu triệu kiếp đã qua, có một thế giới gọi là Ta-bà. Có một vị phật 
gọi là Thích-ca-mâu-mi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, và Phật, Thế Tôn. Phật này thuyết giảng Kinh Đại Bát Niết-bàn cho nhiều 
chúng khác nhau. Lúc đó, trong khi ở chỗ của một người bạn tốt, tôi đã nghe 
nói răng Phật ấy đang thuyết giảng kinh này. Tôi hoan hỉ và muốn cúng đường. 
Vì tôi là một người nghèo và nơi tôi ở không có gì, tôi muốn được thuê làm 
việc, nhưng không may không một ai muốn thuê tôi. Trên đường về nhà tôi 
gặp một người và tôi nói, “Tôi muốn cống hiến chính tôi. Ông có vui lòng thuê 
tôi không?” 
Người ấy nói, “Không ai có thể chịu đựng công việc trong nhà tôi. Nhưng 
nếu anh tình nguyện, tôi sẽ thuê anh.” 
Tôi nói, “Đó là loại việc làm gì?” 
Người ấy nói, “Tôi có một chứng bệnh rất tệ hại. Thầy thuốc bảo rằng chữa 
nó là môi ngày phải ăn ba lạng thịt người. Nếu. anh đồng ý cho tôi ba lạng thịt 
của anh môi ngày, tôi sẽ cho anh năm đồng xu." 
Nghe thế, tôi hoan hỉ và nói với người ây, “Xin vui lòng cho tôi tiền và cho 
tôi bảy ngày. Khi tôi làm xong điều tôi cần làm, tôi sẽ làm việc ấy.” 
Người ây nói, “Bảy ngày thì không được. Nếu anh muốn làm việc này, tôi 
sẽ cho anh chỉ một ngày." 
ày những người tốt, tôi được tiền, đi đến Phật ấy, lễ bái dưới chân ngài, 
đầu tôi chạm đất, và cúng dường ngài tất cả những gì tôi có. Sau khi làm như 
thế tôi thành khẩn lắng nghe kinh. Mặc dù tôi nghe kinh, tôi ngu muội và chỉ 
có thể nhớ bài kệ này: 








P 


Như lai chứng niết-bàn, 
Thoát khỏi sinh tử mãi. 
Nêu chân thành lăng nghe, 
sẽ được vui vô luợng. 
Sau khi nhận được bài kệ đó, tôi đến nhà người bệnh. 


Này những người tốt, mặc dù mỗi ngày tôi đã cho người bệnh ba lạng thịt 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 751 


của tôi, tâm tôi tập trung vào bài kệ này và tôi không cảm thấy đau. Việc này 
cứ tiếp tục như vậy môi ngày cho đến khi hết một tháng. 

Này những người tốt, bởi vì công phu này, người ây đã chữa được bệnh. 
Tôi đã lành và không có một vết sẹo nào. Hơn nữa, tôi phát tâm đạt giác ngộ 
vô thượng, viên mãn. 

Sức mạnh của một bài kệ là như thế. Nếu các người thọ nhận đầy đủ kinh 
ấy và tụng nó thì còn nhiều hơn biết bao? Thấy kinh này có sức mạnh như thế, 
tôi lại phát tâm đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn hơn nữa, và nguyện đạt phật 
đạo và được gọi là Phật Thích-ca-mâu-m trong vị la1. 

Này những người tốt, như các người thấy trong câu chuyện này, Kinh Đại 
Bát Niết-bàn ở bên kia suy nghĩ và đem đến công đức vô lượng, vô biên. Kinh 
này là kho chứa những bí mật rất thâm sâu của tất các phật như lai. 


Bồ-tát ấy tự hiễn mình và trở thành Phật Thích-ca-mâu-ni trong đời kế. 
Theo các kinh khác, đây là sự bắt đầu nhóm vô số kiếp thứ nhất của khi bồ- 
tát ấy cúng dường Phật Thích-ca-mâu-ni xưa. Bồ-tát ấy là người thợ lợp 
mái nhà bằng đá đen và tên là Đại Quang Minh (Mahãprabhä). Đề tôn kính 
Phật Thích-ca-mâu-ni xưa và đệ tử của ngài, bồ-tát đã cúng đường ba loại: 
tọa cụ bằng cỏ, nước đường, và đèn cầy. Bồ-tát cũng nguyện: “cầu cho đất, 
ngói, danh hiệu, thọ mạng, và đệ tử của tôi bằng với Phật Thích-ca-mâu-ni 
hiện tại.” Lời nguyện này được thực hiện cho đến ngày nay. 

Như thế, khi ông cúng dường Phật, đừng nói ông nghẻo, và đừng nói gia 
đình ông nghèo. Tự hiến mình cúng dường là chánh pháp của Đại sư Thích- 
ca-mâu-ni. Ai không hoan hỉ với bồ-tát ấy? Vì pháp này, bồ-tát ấy đã gặp 
một vị thầy mỗi ngày lẫy của mình ba lạng thịt. Đây là điều những người 
khác không thể chịu đựng được, dù cho sự tu tập của họ tiến bộ đến đâu. 
Nhưng với sự trợ giúp của tâm nguyện thâm sâu cúng dường, bồ-tát ấy đã 
có thể thọ nhận công đức này. 

Bây giờ chúng ta nghe chánh pháp của Phật. Đây là thọ nhận phần tu tập 
quá khứ lóc thịt mình của bồ-tát ây. Bài kệ bốn câu này không thể mua 
được bằng năm đồng xu. Đây là điều các phật đó và phật này chứng ngộ mà 
không quan tâm thọ nhận hay buông bỏ sự sinh trong vô số, vô biên kiếp. 
Quả thực, bài kệ này có sức mạnh không thể nghĩ bàn. Những đệ tử của 
pháp do Phật dạy nên lễ bái thật sâu, thọ nhận, và hộ trì nó. Như Lai đã giải 
thích sức mạnh của bài kệ này theo cách này. Giáo lý này quả thực quảng 
đại và thâm sâu. 


Kinh Pháp Hoa nói: 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 752 


Nếu các ông tôn kính và cúng dường hoa, hương, phướn, và lọng cho một 
tượng Phật bằng ngọc hay sơn trong một tháp miêu; nêu các ông cúng dường 
tất cả những âm thanh tuyệt diệu bằng cách cho nhạc công đánh trống, thôi kèn 
và sáo, chơi đàn tỳ bà và não bạt; hay nếu các ông tán thán công đức của Phật 
bằng cách hát với niềm vui; ngay cả một âm thanh nhỏ cũng có thê đưa bất cứ 
người nào trong các ông đạt được phật đạo. Nếu ngay cả với tâm phân tán, các 
ông cúng dường hoa cho một hình vẽ Phật, các ông cũng sẽ lập tức thấy vô số 
phật. Hay, nếu các ông cúng đường lễ bái, chỉ chắp tay, giơ lên một tay, hay 
cúi đầu với một hình vẽ Phật, các ông sẽ sớm thấy vô số phật, đạt giác ngộ vô 
thượng, và rộng độ khắp vô số chúng sinh. 


Đây là đầu lâu và tròng mắt của các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
Thấy một người trí tuệ và muốn giống như thế, các ông nên tận dụng sức 
lực và công phu cúng dường. Đừng lãng phí giây phút nào trong đời mình. 


Thạch Đầu, Đại sư Vô Tế, nói, “Chớ để thời gian luống qua.” 


Tất cả những người tu công đức này đều thành phật. Đối với quá khứ, 
hiện tại, và vị lai việc này giông nhau. Không có hai hay ba cách khác nhau 
trong việc này. Đạt quả phật do nhân cúng dường các phật là như vậy. 


Tổ sư Long Thọ nói, “Nếu ông muốn đạt quả phật, hãy tụng một bài kệ 
tán thán, niệm một câu qui y, đôt một nén nhang, hay dâng một đóa hoa. 
Ngay cả với một pháp tu nhỏ như thê, chắc chăn ông sẽ thành phật.” 


Dù cho điều này chỉ do HO sư Bồ-tát Long Thọ nói, ông nên tôn kính nó. 
Nhưng Tổ đích truyền và xiên dương lời của Đại sư Phật Thích-ca-mâu-ni. 
Với may mắn lớn bây giờ chúng ta leo lên núi báu của phật đạo, nhập vào 
biển báu của phật đạo, và có được bảo tàng. Hãy hoan hỉ vì điều này hơn 
bất cứ điều nào khác. Đây là quả cúng dường các phật trong số kiếp mênh 
mông. Đừng nghỉ ngờ lời nói chắc chắn ông sẽ thành phật. Nó được quyết 
định. Những gì Phật Thích-ca-mâu-ni đã giải thích cũng như thế. 


[Tổ sư Long Thọ cũng nói,] “Một nhân nhỏ có thể sinh quả lớn. Một 
duyên nhỏ có thê sinh quả to. Nếu ông cầu phật đạo, hãy tụng một bài kệ 
tán thán, hãy niệm một câu qui y, và đốt một nén nhang, thì chắc chắn ô ông 
sẽ thành phật. Hơn nữa, nếu ông học và hiểu rằng thực tướng của tất cả các 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 753 


pháp chăng phải bất sinh, bất tử, chẳng phải không bắt sinh, không bắt tử, 
và tu hành nhân duyên, ông sẽ không bao giờ mật nó.” 


Đây là lời dạy rõ ràng của đức Thế Tôn, được Long Thọ đích truyền. 
Đây là lời vàng chân lý đã được đích truyền. Vì đây là lời nói của Long 
Thọ, không thể so sánh nó với lời nói của các sư khác. Như thế, các ông đã 
gặp đích truyền và quảng bá giáo lý của đức Thế Tôn. Hãy hoan hỉ. Đừng 
so sánh thánh giáo này với những lời nói sai của các sư tầm thường ở Trung 
Hoa. 


[Theo Luận Đại Trí Đó:] 


Tổ sư Long Thọ nói, “Bởi vì các phật tôn kính pháp, các ngài cúng dường pháp 
và xem pháp là thầy. Vì sao như vậy? Bởi vì, tất cả các phật quá khứ, hiện tại, 
và vị lai xem thực tướng của tất cả các pháp là thầy.” 

Có người hỏi Tổ, “Sao các phật không cúng đường các pháp bên trong 
chính các ngài, mà cúng dường các pháp bên ngoài?” 

Long Thọ đáp, “Bởi vì các ngài theo qui ước thế gian. Nếu tăng nhân muốn 
cúng dường pháp bảo, họ không cúng dường pháp bên trong chính họ mà cúng 
dường sự hộ trì, biết, và hiểu pháp của những người khác. Các phật cũng như 
thế. Mặc dù có pháp bên trong họ, họ cúng dường pháp nơi các phật khác. 

Có người hỏi, “Vì Phật không muốn nhận sự từ thiện, tại sao chúng ta cúng 
dường ngài?” 

Long Thọ đáp, “Trong vô số kiếp Phật đã hành xử nhiều hành vi công đức 
khác nhau và thực hành những hành động thiện mà không cầu báo. Bởi vì 
chúng ta tôn kính công đức của ngài, chúng ta cúng dường.” 

Khi Phật còn ở thế gian này, có một ông tăng mù. Vì không thấy, ông ta 
dùng tay may áo. Khi sợi chỉ tuột khỏi cây kim, ông ta nói với chính mình, “Ai 
sẽ từ thiện với ta bằng cách xỏ chỉ vào kim?” 

Lúc ấy Phật đi đến ông ta và nói với vị tăng mù, “Tôi yêu thích công đức từ 
thiện. Vậy, hãy để tôi xỏ chỉ cho ông.” 

Nhận ra đó là giọng nói của Phật, ông tăng mù mặc nhanh y vào, lễ bái dưới 
chân Phật, và nói, “Phật đầy đủ công đức. Sao ngài lại nói yêu thích công đức 
từ thiện?” 

Phật nói, “Mặc dù tôi đã đầy đủ công đức, tôi thâm hiểu nhân, quả, và sức 
mạnh của công đức. Lý do tại sao tôi thù thắng nhất trong tất cả chúng sinh là 
bởi vì công đức này.” 

Sau khi tán thán công đức vì ông tăng mù này, Phật thuyết pháp một cách tự 
nhiên. Rồi ông tăng đạt được con mắt pháp thanh tịnh và cũng trở nên có khả 
năng thấy bằng mắt của mình. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 754 


Tôi đã được tiên sư Như Tịnh kê câu chuyện này trong một pháp thoại 
buổi tối. Sau này, tôi so sánh nó với Luận Đại Trí Đó. Sự răn dạy của Như 
Tịnh, tổ sư truyền pháp, đã đúng không thiếu gì. Đoạn này được tìm thấy 
trong chương mười của Luận Đại Trí Độ. Như thế, rõ ràng là tất cả các phật 
đều xem thực tướng của tất cả các pháp là người thầy vĩ đại của các ngài. 
Phật Thích-ca-mâu-ni cũng chứng ngộ pháp thường tại của tất cả các phật. 

Xem thực tướng của tất cả các pháp là người thầy vĩ đại của các ngài có 
nghĩa là tôn kính và cúng dường tam bảo — phật, pháp, và tăng-già. Các 
phật trong vô số kiếp tích lũy lượng công đức lớn - thiện căn — không cầu 
báo, chỉ tôn kính và cùng đường. Ngay cả sau khi Phật đạt đến địa vị giác 
ngộ — quả phật — ngài vẫn yêu thích những công đức nhỏ, và như thế ngài 
đã xỏ chỉ vào kim cho ông tăng mù. Nếu các ông muốn sáng tỏ công đức 
của quả phật, câu chuyện này chứng minh một cách rõ ràng. 

Theo cách này, công đức của giác ngộ — quả phật — và lý thực tướng của 
tất cả các pháp không giống những gì người tầm thường ngày nay suy nghĩ. 
Họ nghĩ rằng tạo ra sự bất thiện là thực tướng của tất cả các pháp và chỉ 
những người ham chứng đắc có thể đến được quả phật giác ngộ. Những 
người có cái thấy tà vạy như vậy có thể biết được tám vạn kiếp nhưng 
không thể trốn thoát được cái thấy về những kiếp nguyên thủy và những 
kiếp suy vong. Làm sao họ có thê hiệu được thực tướng của tất cả các pháp 
mà “chỉ phật với phật” hiểu trọn vẹn? Lý do là những gì “chỉ phật với phật” 
hiểu trọn vẹn là thực tướng của tất cả các pháp. 


Có mười loại cúng dường: 

Cúng dường Phật; cúng dường nơi thờ Phật (chaitya); cúng dường Phật 
và nơi thờ Phật; cúng dường Phật vô hình và nơi thờ Phật; cúng dường bởi 
chính ông; cúng dường do ông bảo người khác làm; cúng dường vật chất; 
cúng dường thù thắng; cúng dường không cấu uế; và cúng dường đạo cứu 
cánh. 


Loại cúng dường Phật đầu tiên là cho sắc tướng của Phật. 


Loại cúng dường Phật thứ hai là cho nơi thờ Phật. Đây gọi là cúng 
dường chi-đê (chaitya). , 
Luật Ma-ha Tăng-giả nói, “Một nơi tôn kính thờ xá-lợi gọi là tháp miêu 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 755 


(stũpa). Một nơi tôn kính không thờ xá-lợi gọi là chi-đề (chaitya). Đôi khi 
cả hai chỗ ấy đều gọi là chi-đề. Cũng gọi bằng tiếng Phạn là thũpa (phù- 
đô). 

Ở Trung Hoa, chziya (chi-đề) được dịch là “mộ vuông” hay “thánh 
miếu.” Kinh A-hàm dùng chữ chaitya. 

Những gì gọi là phù-đồ (stũpa) và chi-đề (chaitya) có vẻ là cùng một 
vật. Nhưng Nam Nhạc Huệ Tư” nói trong Pháp Hoa Sám Pháp, “Con 
toàn tâm tôn kính tất cả các xá-lợi, thánh tượng, chi-đề, phù-đồ diệu tháp, 
Đa Bảo Như Lai mà toàn thân là tháp báu.” Do đây có thê cho là chaitya và 
stũpa là khác nhau, như xá-lợi và thánh tượng. 


Ở chương 33 của Luật Ma-ha Tăng-già nói: 


Về cách xây tháp miếu (stũpa), một lần khi Phật ở nước Câu-tát-la (Kaushala) 
và đang du hành. Một người Bà-la-môn đang cày thì thấy Phật đi qua, liền cắm 
cây roi xuống đất, và lễ bái Phật. 

Đức Thế Tôn mỉm cười. Rồi các tỳ-kheo hỏi, “Xin cho chúng con biết tại 
Sao ngài mỉm cười.” 

Phật đáp, “Người Bà-la-môn này vừa lễ bái hai Thế Tôn.” 

Các tỳ-kheo nói, “Hai phật sao?” 

Phật đáp, “Khi ông ấy lễ bái tôi, có một tháp miếu của Phật Ca-diếp ở dưới 
cây roi của ông ấy.” 

Các tỳ-kheo nói, “Chúng con thích được thấy tháp miễu của Phật Ca-diếp.” 

Phật nói, “Hãy theo người Bà-la-môn này và nhìn dưới đất.” 

Vì thế, các tỳ-kheo đào đất lên và tìm tháp dưới sự chỉ dẫn của người Bà-la- 
môn. Khi họ tìm được tháp, đức Thế Tôn cho phép một cái tháp bảy báu của 
Phật Ca- diếp xuất hiện. Nó cao một do-tuần và rộng nửa do-tuân. 

Thấy thế, người Bả-la-môn hỏi Phật, “Thưa Thế Tôn, họ của con là Ca- 
diếp. Đây là tháp Ca-diếp của con.” 

Đức Thế Tôn đi đến nhà của người Bà-la-môn và bắt đầu xây tháp Phật Ca- 
diếp. 

Rồi các tỳ-kheo nói với Phật, “Bạch Thế Tôn, chúng con có thể mang một Ít 
đất bùn không?” 

“Được, các ông có thể.” Rồi Phật nói kệ: 

? Nam Nhạc Huệ Tư (H.: Nanyue Huisi, Nh.: Nangaku Eshi). 515-577, Trung Hoa. Học 
pháp hoa tam-muội với Huệ Văn nước Tề (Qi) và đạt giác ngộ qua chiêm nghiệm Kinh 
Pháp Hoa. Tu Thiền tám năm ở Nam Nhạc (Hành sơn), Hành châu (Hồ nam), vào phần 
cuối đời sư. Thầy của Trí Khải, người thiết lập tông Thiên Thai và tác giả của Ma-ha Chỉ 
Quán (Mahe Zhiguan, Anh: Great Shamatha and Vipashyan3). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 756 


Chuyển trăm xe vàng ròng 
mà cúng đường không bằng 
đem một cục đất bùn 

với tắm lòng tôn kính 

xây tháp miều cho Phật. 


Sau đó, Phật hoàn thành tháp miếu của Phật Ca- diếp. Tầng trên mặt đất thì 
vuông có lan can làm rào cản vây quanh. Hai tầng bên trên thì tròn với các chỗ 
mái giáp nhau nhô ra bốn bên. Phướn và lọng dựng trên các tầng này, và bánh 
xe hư không [tượng trưng cho một trong năm đại] thêm vào trên đỉnh. 

Phật nói, “Đây là cách xây tháp miều.” Rồi Phật kính trọng lễ bái Phật Ca- 
diếp quá khứ. 

Các tỳ-kheo nói, “Thưa Thế Tôn, chúng con cũng có thể lễ bái chứ?” 

“Có thể.” Và Phật nói kệ: 


Chuyển trăm xe vàng ròng 
mà cúng đường không bằng 
cung kính bái tháp phật 

với một tấm lòng thiện. 


Nghe Thế Tôn xây tháp miếu, người thế gian mang hương hoa đến cho 
ngài. Phật nhận và cung kính cúng dường hương hoa cho tháp Phật Ca-diếp 
quá khứ. 

Các tỳ keo nói, “Chúng con có thể cúng đường không?” 

“Có thể.” Và Phật đọc bài kệ này: 


Chuyên trăm xe vàng ròng 
mà cúng đường không bằng 
dâng hương hoa cho tháp 
với một tâm lòng thiện. 


Một đám đông người tụ hội như mây. 
Phật nói với Xá-lợi-phất, “Tôi sẽ thuyết pháp cho những người này.” Phật 
nói bài kệ này: 
Trăm cõi Diêm-phù-đề 
đầy vàng ròng cúng dường 
không băng cúng một pháp 
được người theo tu tập. 


Trong hội này có những người đã đắc đạo. Phật nói kệ: 


Trăm cõi Diêm-phù-đê 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 757 


đầy vàng ròng cúng dường 
không băng cúng một pháp 
được người chứng đạo theo. 


Lúc ấy, người Bà-la-môn được niềm tin bất hoại và làm bữa ăn trưa cúng 
dường Phật và các tỳ-kheo trước tháp miếu. 

Nghe Thế Tôn xây tháp cho Phật Ca- diếp, vua Ba-tư-nặc (Prasenajit) đem 
bảy trăm xe đầy đá đen đến Phật, lễ bái dưới chân Phật, mặt chạm xuông đất, 
và nói, “Thưa Thế Tôn, con muốn làm cái tháp này lớn hơn. Con có thê làm 
vậy không?” 

“Có thể.” Rồi Phật nói với vua, “Trong quá khứ, khi Phật Ca-diếp nhập bát 
niết-bàn, có một vị vua gọi là Cát-lợi (Gridra). Nhà vua muốn xây một cái tháp 
bảy báu. Một trong những quần thần nói với vua, “Tương lai có thể có những 
người phá luật pháp và muốn hủy hoại tháp. Thần đề nghị chúng ta nên xây 
tháp với đá đen bọc vàng và bạc. Rồi, nếu vàng và bạc bị lấy đi, đá đen của 
tháp vẫn còn nguyên đó.” 

Nhà vua theo lời khuyên của quan cận thần và cho xây tháp bằng đá đen 
bọc vàng. Tháp cao một đo-/zẩn (yojona) và rộng nửa do-tuần. Lan can làm 
băng đồng. Mắt bảy năm, bảy tháng, và bảy ngày để hoàn thành tháp. Rồi nhà 
vua cúng dường hương hoa cho Phật và chúng tỳ-kheo.” 

Vua Ba-tư-nặc nói với Phật, “Nhà vua đó phải rất giàu sang và có nhiều vật 
quí hiếm. Những gì con sắp làm không thể tốt được như thế.” Rồi nhà vua xây 
tháp trong bảy tháng và bảy ngày. Sau khi hoàn thành, vua cúng dường hương 
hoa cho Phật và các tỳ-kheo. 

Cách xây tháp miêu là có tầng nên hình vuông với rào cản chung quanh. 
Hai tầng trên cao thì tròn với chỗ các mái nhà giáp nhau thì nhô ra bốn phía. 
Phướn và lọng dựng trên các tầng này. Bánh xe hư không được thêm vào trên 
nóc. Nếu ông nói, “Đức Thế Tôn tự nói mình đã trở nên tự tại với tham, sân, và 
sỉ, vậy thì tại sao ngài cần một cái tháp như thế?” thì điều này sẽ là phá giới 
[phi báng tam bảo]. Sự vi phạm như thế là nghiêm trọng và bị cấm, theo 
nguyên tắc xây tháp. 

Các nguyên tắc xây tháp đòi hỏi lựa chọn địa thế thích hợp khi cấu trúc một 
ngôi chùa. Cái tháp nên ở phía đông hay phía bắc mà không ở phía nam hay 
phía tây ngôi chùa. Các liêu phòng của tăng chúng không nên ở trong phương 
trượng [tháp| của Phật, và phương trượng của Phật không nên ở trong các liêu 
phòng của tăng chúng. Nếu địa thế của tháp gần chỗ đề xác chết, hãy xây một 
một hàng rào để chó không làm ô nhiễm nên đất vì bỏ xương rải rác. Các liêu 
phòng của tăng chúng nên xây ở phía tây hay phiá nam của ngôi chùa. Nước từ 
các liêu phòng của tăng chúng không nên chảy đến phương trượng của Phật, 
nhưng có thể chảy từ phương trượng của Phật đến các liêu phòng của tăng 
chúng. Vì thế, không nên xây tháp trên nên đất cao. [Ö địa thế của tháp] Đừng 
giặt y phục, mang đép, che đầu hay vai, hay khạc nhỗ xuống nên đất. Nếu ông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 758 


ói, “Thế Tôn tự nói mình đã trở nên tự tại với tham, sân, và s1, thế thì tại SaO 
ngài cần một cái tháp như thế?” đây sẽ là phá giới luật. Kết quả của hành động 
này [phi báng Phật hay cái tháp của ngài] là nghiêm trọng và bị cắm, theo 
nguyên tắc xây tháp. 

Về bàn thờ của tháp, vua Ba-tư-nặc đến tham kiến Phật, lễ bái đưới chân 
Phật, để mặt chạm đất, và nói, “Bạch Thế Tôn, con đã xây một cái tháp cho 
Phật Ca-diếp. Con có thê làm bàn thờ không?” 

“Có thể.” Phật nói, “Trong quá khứ Phật Ca-diếp đã nhập bát niết-bàn. Vua 
Cát-lợi đã xây tháp cho Phật. Nhà vua làm các bàn thờ với ban công có lan can 
vây quanh bốn phía, những tượng sư tử và những tranh vẽ khác nhau bên trên 
chúng. Ở những ban công đó có những chỗ dành cho hoa. Bên trong các bàn 
thờ, treo phướn, lọng. Nếu ô ông nói, “Thế Tôn tự nói mình đã trở nên tự tại với 
tham, sân, và si, nhưng chính ngài được trang điểm và nhận an lạc,) điều nảy sẽ 
là phá giới luật. Kết quả của hành động này nghiêm trọng. Đây gọi là nguyên 
tắc xây bàn thờ tháp miễu.” 


Như thế, chúng ta biết rõ rằng xây tháp cho một cổ phật và cúng đường 
tôn kính sự giác ngộ, quả phật, là phong tục đối với các phật. Có nhiều tiền 
lệ giống như thế, nhưng hiện thời tôi chỉ giới thiệu tiền lệ này. 

Trong phật pháp, giáo lý của trường phái Sarva Asti Vada°% là xuất sắc. 
Luật Ma-ha Tăng-Rkỳ là giáo lý căn bản nhất của trường phái ấy. Sa-môn 
Pháp Hiển” đến Ấn Độ bằng cách đọn con đường qua các vùng đất hoang 
dã. Sư leo lên núi Linh Thứu và mang giáo lý này vê Trung Hoa lần đầu 
tiên. Giáo lý được truyền từ tổ sư đến tổ sư tương ứng với sự truyền của 
trường phái Sarva Asti Vada. 


Loại cúng dường thứ ba là cho chính Phật hay cho chi-đề (chaitya) Phật 
hiện diện. 


Loại cúng dường thứ tư là cúng đường mở rộng đến Phật vô hình hay 
cho nơi thờ Phật. Người ta nói: Có những cúng dường cho chính đức Phật 
hay cho nơi Phật hiện diện, và có những cúng dường cho Phật vô hình hay 


"98 cayva Asti Vada. Đây là cách phiên âm chữ theo Hán ngữ từ chữ Phạn Sarvästiväda có 
nghĩa Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. 

* pháp Hiển (H.: Faxian, Nh.: Höken). 340-420?, Trung Hoa. Sau khi trở thành tăng nhân, 
nhận thấy kiến thức về giới luật ở Trung Hoa chưa đầy đủ, sư đi Ấn Độ vào năm 399 và 
hành trình trong mười năm. Mang về và dịch sang chữ Hán Luật Moa-ha Tăng-kỳ và Kinh 
Đại Bát Niết-bàn. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 759 


cho nơi thờ Phật vô hình. Bằng cách cúng dường cho chính đức Phật hay 
nơi đức Phật hiện diện, ông được công đức lớn. Bằng cách cúng đường cho 
cái gì vô hình, ông được công đức cực kỳ lón, bởi vì lãnh vực cúng dường 
rất quảng đại. Nếu ông kết hợp cúng dường hữu hình và vô hình, ông được 
công đức lớn nhất. 


Loại cúng dường thứ năm là do chính ông cúng dường chính Phật hay 
chỗ thờ Phật. 


Loại cúng dường thứ sáu là ông bảo người khác cúng dường Phật hay 
chỗ thờ Phật. Nêu những người khác có vật liệu, ông bảo họ cúng dường 
không chênh mảng. Người ta nói: “Cúng dường khiến ta và người khác 
cùng nhau làm.” Nếu ông tự mình cúng dường, ông được công đức lớn. 
Nếu ông bảo người khác cúng đường, ông được công đức cực kỳ lớn. Nếu 
ông kết hợp mình và người khác cúng dường, ông được công đức lớn nhất. 


Loại cúng dường thứ bảy là cúng dường phẩm vật cho Phật hay cho chỗ 
thờ Phật. Người ta nói, “Có ba loại phẩm vật: những phẩm vật cho sự sống 
như quần áo, và thức ăn, những phẩm vật đề tôn kính như hương (nhang) 
và hoa, và những phẩm vật để trang trí, gồm tất cả những phẩm vật khác, đề 
tạo nên không gian trang nghiêm thánh thiện. 


Loại cúng dường thứ tám là cúng dường thù thắng. Có ba loại: cúng 
dường chung, cúng dường thích nghỉ với niềm tin thanh tịnh vào đạo hạnh 
trọng đại của Phật; và cúng dường tâm dâng hiến — công đức tu tập của một 
người — cầu tìm phật tâm. 


Loại cúng dường thứ chín là cúng dường không cấu uề. Có hai loại: tâm 
không câu uê không có tất cả các lỗi, và những vật không cấu uê không có 
tất cả các lỗi. 


Loại cúng dường thứ mười là cũng dường đạo cứu cánh. Ở đây, cúng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 760 


dường theo quả của nó. Quả thành phật thì ở chỗ cứu cánh. Tu cúng dường 
đem ông đến chỗ này. Vì vậy, nó được gọi là cúng dường đạo cứu cánh. Nó 
cũng được gọi là cúng dường pháp hay cúng dường tu tập. Có ba loại: cúng 
dường những vật chất được xem là cúng dường đạo cứu cánh; cúng dường 
hoan hỉ [vì những hành động thiện của người khác] được xem là cúng 
dường đạo cứu cánh; và cúng dường tu tập được xem là cúng dường đạo 
cứu cánh. 


Đây là mười loại cúng dường Phật. Cúng dường pháp và cúng dường 
tăng-già cũng tương tự. Người ta nói, “Cúng dường pháp là cúng dường 
nguyên lý, giáo lý và tu tập do Phật thuyết giảng, cũng như với kinh. Cúng 
dường tăng-già là cúng dường cho tất cả thánh chúng của Ba Thừa, chi-đề 
(chaitya), hình tượng, thánh tích, cũng như tăng chúng bình thường.” 


Có sáu loại tâm cúng dường: tâm vô thượng trong phúc điền, tâm thù 
thắng nhất trong những tâm phát khởi trong phúc điền; tâm biết ơn vô 
thượng, nơi tất cả thiện thú được tam bảo phát khởi; tâm phát khởi cái tâm 
thù thắng nhất của tất cả chúng sinh; tâm hiếm khi gặp được như hoa ưu- 
đàm; tâm hiếm có trong cả tỉ thế giới; và tâm hiện thân các lý tùy thuộc thế 
gian và phi thế gian. 

Nếu ông cúng đường ngay cả một cúng dường nhỏ cho tam bảo với sáu 
loại tâm này, ông sẽ được công đức vô lượng, vô biên. Nếu ông cúng 
dường nhiều cúng dường thì còn nhiều hơn biết bao? 


Nên cúng dường những cúng dường này với tâm chân thành. Đây là 
những gì các phật đã thực hành. Vì những tâm gương thực hành này được 
nêu lên rộng rãi trong các kinh và những lời dạy về giới luật, pháp tu này 
được các phật tô đích truyền. 

Những ngày tháng trợ giúp thầy ông và dấn mình lao động là thời gian 
cúng dường. Những qui định thờ hình tượng phật và xá-lợi phật, tôn kính 
và lễ bái, cũng như xây tháp và chi-đề (chaitya), chỉ được chính truyền một 
mình trong nhà các phật tổ, không phải do những người không phải là con 
cháu của phật tô truyền. 

Nếu các qui định không do đích truyền, sẽ có sự tương phản, cúng 
dường sẽ không chân thực. Nếu cúng đường không chân thực, sẽ không có 
công đức. Hãy chắc chắn mình đích thực thọ nhận cách cúng dường đúng. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 761 


Thiền sư Linh Thao”!? bỏ ra nhiều năm chăm sóc ngôi mộ của Huệ 
Năng ở Tào Khê. Lư Hành giả [Huệ Năng] giã gạo cho tăng chúng ngày 
đêm không ngừng. Cả hai, đây là những cách cúng dường thích đáng. Đây 
là một vài trong nhiều thí dụ không thể liệt kê hết được. 


[Hoài Tráng biên tập] Kỳ an cư mùa hè, năm thứ bảy, niên hiệu Kiến Trường 
(Kencho) [1265J.`"" 


**° Tào Khê Linh Thao {(H.: Caoxi Lingdao, Nh.: Sökei Reitö). 666-760, Trung Hoa. Người 


thừa kế pháp của Lục tổ Huệ Năng. Chăm sóc tháp miếu thờ pháp y của Huệ Năng sau khi 
tổ tịch, từ chối lời mời của hoàng đế. Thụy của sư là Đại Hiểu (H.:Daxiao, Nh.: Daigyö). 
** Anh dịch: Natalie Goldberg và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 762 


89. QUI Y PHẬT, PHÁP, TĂNG 
(Kie Buppösö: Qui y phật, pháp, tăng) 


Câu hỏi đầu tiên của một trăm hai mươi câu hỏi trong Thiền Uyển Thanh 
Ớui¡ nói, “Ong có tôn kính phật, pháp, và tăng-già hay không?” 


Như thế, rõ ràng là những gì các phật và các tổ ở Ân Độ và Trung Hoa 
đã đích truyền là tôn kính phật, pháp, và tăng-già. Không qui y, không có 
tôn kính. Không tôn kính, không có qui y. 

Hành động qui y phật, pháp, và tăng-già thành tựu qua tương duyên và 
tương tác. Dù ông ở cõi trời, cõi người, địa ngục, cõi qui, hay cõi súc sinh, 
khi ông có tương duyên và tương tác với phật, pháp, và tăng-già, ông nhất 
định qui y họ. 

Qui y tam bảo, ông tự nuôi đưỡng mình dù ở bất cứ chỗ nào, hết lần sinh 
này đến lần sinh khác, từ thế giới này đến thế giới khác. Ông tích lũy công 
đức, kết tập đức hạnh, và đạt giác ngộ vô thượng, viên mãn. Dù cho ông bị 
bạn bè bắt thiện dẫn đi lạc hướng, bị ma qui ám chướng, dứt bỏ thiện căn, 
và trở thành nhất-xiên-đề (kẻ bất tín), cuối cùng ông sẽ có lại thiện căn và 
tăng trưởng công đức. Sức mạnh qui y tam bảo sẽ không bao giờ suy đồi. 


Qui y tam bảo, dù ở thời Như Lai hay sau khi Như Lai nhập bát niết- 
bàn, hãy tự làm đây mình băng niêm tin thanh tịnh, chặp tay, lễ bái, và tụng 
theo cách này: 


Con, (tên.....), từ thân này qua đạt được thân phật, 
qui y Phật, qui y Pháp, và qui y Tăng-già. 
Con qui y Phật, bậc tôn quí nhất trong hàng hai chân. 
Con qui y Pháp, con đường tôn quí nhất trở nên không còn 
mê hoặc. 
Con qui y Tăng-già, hội chúng tôn quí nhất. 
Con qui y Phật, 
Con qui y Pháp, 
Con qui y Tăng-già. 


Hãy phát lời thệ nguyện vì giác ngộ, quả bồ-đề này. Dù cho thân-tâm 
ông sinh và chết trong từng giây phút, pháp thân của ông chắc chắn sẽ tăng 
trưởng và đạt giác ngộ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 763 


“Qui y” có nghĩa là trở về và nương nhờ. “Trở về” giống như đứa con 
trở vỀ với cha mẹ. “Nương nhờ” giông như dân nương nhờ vua. Câu này 
ám chỉ rằng ông được giải thoát do làm như vậy. 

Ông qui y Phật bởi vì Phật là một Đại sư. Ông qui y Pháp bởi vì Pháp là 
phương thuốc tốt. Ông qui y Tăng-già bởi vì Tăng-già là người bạn tuyệt 
VỜI. 


[Một luận thư của Trung Hoa gọi là Đại Twừa Nghĩa Chương” nói:] 


“Tại sao ông nhất quyết trở về với tam bảo này? 
“Lý do tại sao ba nơi này là chỗ cứu cánh trở về là họ giúp 
chúng sinh trở nên tự tại với sinh tử, và chứng đại giác ngộ.” 


Tam bảo này có diệu lực. ộ 

Buddha (Phật) là chữ [Phạn] của Ấn Độ. Ở Trung Hoa, nó được dịch là 
“bậc giác ngộ.” Nó có nghĩa là người có sự giác ngộ vô thượng, viên mãn. 

Dharma (Pháp) là chữ [Phạn] của Ấn Độ. Nó cũng gọi là đhamma [chữ 
Pali]. Nó có nhiều cách phát âm khác nhau trong tiếng Ấn Độ. Trong chữ 
Hán nó được dịch là “pháp.” Mọi sự vật dù là thiện, bất thiện, hay trung 
tính thì cũng là dharma, dharma mà chúng ta qui y là dharma tức là pháp. 

Sangha (Tăng-già) cũng là chữ [Phạn] của Ấn Độ. Ở Trung Hoa, nó 
được dịch là “hòa hợp chúng.” 

Tam bảo này đã được tôn kính theo cách này. 


Tam bảo được duy trì là: 

Phật bảo, như những hình tượng phật và các tháp miếu; pháp bảo được 
truyền . như là kinh trên các quyên đỏ hay vàng; và tăng-già bảo của giới 
luật, gồm cạo đầu, mặc y nhuộm màu, và theo các giới luật và các pháp 
thức. 

Tam bảo vận hành như giáo lý là: phật bảo của Phật Thích-ca-mâu-ni, 
đức Thế Tôn; pháp bảo được truyền như là chuyên bánh xe pháp, sự truyền 
bá thánh giáo; và tăng-già bảo của Năm Vị Tỳ-kheo [những người lắng 
nghe bài pháp đầu tiên của đức Phật], gồm A-nhã-kiều-trần-như. 


"2 Đại Thừa Nghĩa Chương: Một bản văn mở rộng, minh giải giáo lý Đại Thừa (Mahäãyäãna) 


của Huệ Viễn vào đời nhà Tùy [581-617]. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 764 


Tam bảo là tánh của thực tướng: phật bảo của năm loại pháp thân; pháp 
bảo của nmiêt-bàn bât biên; và tăng-g1à bảo của công đức học những gì ở bên 
kia học. 


Tam bảo như là một bảo: phật bảo chứng ngộ đầy đủ thực tướng; pháp 
bảo thanh tịnh và không có sự ô nhiễm; và tăng-già bảo sống hòa hợp với 
thực tại, là hòa hợp và không trầm trệ. 


Ông qui y nơi tam bảo này. Những người không may thiếu đức hạnh 
không nghe đên cả tên của tam bảo, làm sao họ có thê qui y ba nơi đó 
được? 


Kinh Pháp Hoa nói, “Những người này, bởi vì duyên bất thiện của họ, 
không thê nghe tên của ba bảo này, dù cho trong vô sô kiêp.” 


Kinh Pháp Hoa miêu tả đại nhân duyên của các phật như lai. Kinh Pháp 
Hoa là vua, là đại sư của các kinh do Phật Thích-ca-mâu-ni thuyết giảng. 
Tất cả các kinh và pháp khác là quần thần và thân quyền của nó. 

Lời trong Kinh Pháp Hoa là chân thực. Những kinh khác bao gồm các 
phương tiện thiện xảo không nhất thiết là giáo lý cốt tủy của đức Phật. 
Nương vào lời trong các kinh khác để phê bình K?nh Pháp Hoa là điên đảo. 
Không có tác động của Kinh Pháp Hoa, không thể có các kinh khác. Các 
kinh khác hợp lại qui y Kinh Pháp Hoa. Kinh này nói về những người 
không thê nghe tên của tam bảo. Như thế, hãy biết rằng công đức của tam 
bảo là vô song. 


Đức Thê Tôn nói: 


Nhiều người trong các ông sợ khổ và trú trong núi, trong vườn, trong rừng, 
dưới cây, hay trong mô mả. Sự trú này không thù thắng cũng không có giá trị. 
Các ông không thể giải thoát được khổ bằng cách trú ở các nơi đó. 

Mặt khác, nếu các ông trú nơi phật, và nếu các ông trú nơi pháp và tăng-già, 
các ông luôn luôn có thê trụ trong bốn thánh đế. Với trí tuệ này, các ông luôn 
luôn quán sát và hiểu khổ và sự phát sinh của khổ, các ông biết làm sao đi qua 
bên kia khổ mãi mãi. Các ông biết tám chánh đạo. Sự trú này là thù thắng nhất 
và có giá trị nhất trong tất cả. Các ông chắc chắn sẽ trở nên tự tại với tất cả khổ 
bằng thực hiện cách trú này. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 765 


Đức Thế Tôn đã dạy rõ ràng rằng tất cả chúng sinh không trú nơi các 
thần núi, ma qui, và vân vân, hay nơi mồ mả của ngoại đạo, vì sợ khổ. 
Không thể nào giải thoát khỏi những sự khổ khác nhau bằng cách trú ở 
những nơi đó. Những người theo tà giáo của ngoại đạo, và theo đạo của bò, 
nai, ma, những người tu không nói, những người tu không nghe, chó, gà, 
công, hay những người bỏ tro lên thân mình, để tóc dài, tế cừu vào những 
nghi lễ theo mùa sau khi niệm thần chú, thờ cúng lửa trong bốn tháng, hay 
lạy gió trong bảy ngày. Họ dâng nhiều hoa cho các thần và cầu nguyện 
những gì họ ham muốn. Không có lý tại sao những phép tu này tạo nên giải 
thoát. Như thế, người ta khổ vô ích mà không nhận được thiện quả. Những 
người trí tuệ không giới thiệu cách tu này. 

Như vậy, hãy chắc chắn rằng ông không lầm lẫn rơi vào những tà đạo 
như thế. Đừng trú ở bất cứ pháp tu nào tương tự như những pháp tu đó. 

Sinh làm người là khó được và phật pháp thì rất hiếm khi gặp được. 
Đừng tiêu phí đời mình làm bạn đồng hành với ma và lãng phí nhiều đời 
với những người có tà kiến. Thay vì thế, hãy lập tức qui y tam bảo phật, 
pháp, và tăng-già, và không những chỉ giải thoát tất cả khổ mà còn đạt giác 
ngộ nữa. 


Kinh Hy Hữu nói, “Dù cho ông hướng dẫn bốn thế giới và sáu cõi trời 
thuộc dục giới và giúp tât cả chúng sinh ở đó đạt quả a-la-hán, công đức ây 
không thê sánh với công đức giúp một người qui y tam bảo.” 


Bốn thế giới có nghĩa là bốn Châu Đông, Tây, Nam, và Bắc. Châu phía 
Bắc là nơi giáo lý của Ba Thừa không đến được. Dạy chúng sinh ở đó và 
giúp họ trở thành a-la-hán là một điều phi thường. Tuy nhiên, công đức ấy 
không gần được ngay cả với công đức của sự dạy và giúp một người qui y 
tam bảo. Cũng vậy, sáu cõi trời của các thần là nơi ít có ai đạt đạo. Dù cho 
ông giúp họ đạt được bốn quả, cũng không thể sánh với công đức to lớn và 
sâu xa của giúp một người qui y tam bảo. 


Kinh Tăng Nhất  ” nói: 


** Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottarika Ägama Sũtra). Phiên bản Phạn ngữ của một trong 
các Kinh A-hàm — những kinh Phật đầu tiên. Đã được dịch sang Hán văn. Ekota có nghĩa 
là tăng thêm một (tăng nhất). Trong kinh này, các hạn mục không có nhóm, cũng như 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 766 


Vua Trời Đâu-suất lộ năm dấu hiệu suy đồi và sắp tái sinh làm heo rừng. Đế- 
thích nghe giọng thất vọng của vua, gọi vua và nói, “Ngài nên qui y tam bảo.” 
Vua theo lời dạy của Đế-thích và thoát khỏi được tái sinh làm heo rừng. 

Phật Thích-ca-mâu-n1 nói kệ: 


Do qui y phật 

chúng sinh sẽ không rơi vào ba cõi ác. 
Vô dục, trú nơi cõi người hay thần, 
họ sẽ đến niết-bàn. 


Vua qui y tam bảo và được sinh trong gia đình một người giàu có. Vua 
xuât gia và đạt cảnh giới vô học. Như thê, công đức qui y tam bảo la vô 
lượng và vô biên. 


[Kinh Đại Tập” '* nói:] 


Khi đức Thế Tôn còn tại thế, hai tỉ sáu trăm triệu rồng đói đến tham kiến ngài, 
tất cả đều rơi nước mắt như mưa, và nói, “Chúng con cầu xin người, đức Thế 
Tôn đại từ bị, cứu độ chúng con. Phản tỉnh lại, chúng con nhận ra rằng mặc dù 
chúng con đã xuất gia và nhập vào phật pháp trong các đời quá khứ, bởi vì 
những hạt giống bất thiện khác nhau chúng con vẫn còn ở trong ba cõi ác trong 
vô lượng kiếp. Rồi, vì những nhân khác, chúng con sinh trong cõi rồng và chịu 
rất nhiều đau khô.” 

Phật nói với các rồng, “Các ngươi tất cả nên lập tức qui y tam bảo và nhất 
tâm tu thiện. Kết quả, các ngươi sẽ có thể gặp đức phật cuỗi cùng tên là Phật 
Lâu-chí"” trong kiếp hiện tại. Tội lỗi của các ngươi sẽ biến mất vào thời vị 
phật này.” 

Nghe những lời này, tất cả các rồng đều thọ nhận và giữ gìn tam bảo với 
lòng chân thành nhất cho đến khi hết đời. 


Như thế, khi Phật cứu độ các rồng, ngài không dùng phương pháp hay 
kỹ thuật nào khác hơn là chỉ đưa ra tam bảo. Mặc dù các rồng này đã xuất 
gia và thọ nhận tam bảo trong các đời quá khứ, bởi vì nghiệp bất thiện 
chúng trở thành những con rồng đói và không có cách nào khác cho Phật 
hơn là cho chúng trú nơi tam bảo. 


những hạn mục được xếp thành nhóm hai, ba, và v.v..., đến mười một, đều được giải 
thích. 

>3 Kinh Đại Tập. Kết tập các kinh Đại Thừa của Triều Tiên, được nhiều dịch giả khác nhau 
dịch sang chữ Hán. 

*° Phật Lâu-chí (Ruchi Buddha). Vị Phật cuối cùng của hiền kiếp hiện tại. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 767 


Hãy biết rằng công đức qui y tam bảo là đáng tôn kính, vô thượng, 
không thể nghĩ bàn, và thâm sâu. Đức Thế Tôn đã chứng minh điều ấy. 
Chúng sinh nên thọ nhận tam bảo với lòng tin. 

Không bảo các rồng niệm danh phật mười phương, đức Thế Tôn chỉ 
khuyến khích chúng qui y tam bảo. Ai có thể dò được độ sâu chủ ý của 
ngài? Như thế, chúng sinh ngày nay nên lập tức qui y tam bảo thay vì niệm 
phật danh. Đừng để mắt công đức lớn vì ngu sỉ và vô minh. 


[Kinh Đại Tập nó!:] 


Trong các rồng này, có một rồng cái mù miệng trông giống như phân, thối nát 
và đầy côn trùng. Khắp thân rông cái bị ruôi muôi bám ăn; máu và mủ nhỏ 
xuông từ các vết cắn. Rồng cái bốc mùi buồn nôn và những con khác không 
thể đến gần được. 

Thấy rồng rất khô, đức Thế Tôn hỏi với tâm đại bi, “Chị à, làm sao chị có 
thân bất thiện như thế? Trong đời quá khứ chị đã làm gì?" 

Rồng đáp, “Thưa Thế Tôn, con có tất cả các loại khổ không ngừng dù chỉ 
một chốc lát. Không thể miêu tả nó được. Khi con hồi tưởng về ba tỉ sáu trăm 
triệu năm quá khứ, một trăm ngàn năm trong thời gian đó con là một trong vải 
rồng bất thiện thọ nhận đau đớn ngày đêm không đứt. Con nhớ lại chín mươi 
mốt kiếp đã qua con là một tỳ-kheo-ni trong pháp của Phật Tì-bà-thi, nhưng 

con nghĩ đến những VIỆC thế tục còn nhiều hơn một người say rượu. Mặc dù 
con là một người xuất gia, con không thê theo pháp. Con trải nệm trong chùa 
và thường dân thân vào việc làm bắt tịnh. Để thỏa mãn ham muốn, con đã có 
nhiều khoái lạc xác thịt. Cũng như con đã ham muốn sở hữu và đã nhận sự bố 
thí từ các tín đồ một cách không xứng đáng. Vì vậy, con đã liên tục ở trong ba 
cõi bất thiện và thọ nhận tất cả các loại trừng phạt dày vò. Ngay cả sau chín 
mươi mốt kiếp con cũng không thê nhận được thân thần.” 

Phật hỏi thêm, “Vậy sau khi hết kiếp này, chị sẽ sinh làm thứ gì?" 

Nghe những lời nảy, rồng nói, “Vì quả của nghiệp quá khứ này của con, dù 
cho con được sinh trong ( thế giới tốt hơn, khi nghiệp tận, gió nghiệp bất thiện sẽ 
thôi, con sẽ sinh ra ở chỗ này một lần nữa. Rồi rồng nói, “Thưa Thế Tôn đại từ 
bị, xin hãy cứu con.” 

Phật dùng bàn tay múc một vốc nước và nói, “Tôi gọi đây là nước như ý. 
Tôi sẽ nói sự thật với chị. Trong quá khứ tôi đã bỏ mạng sống của mình để cứu 
một con chim bồ câu. Tôi không nghỉ ngờ gì và không bám vào mình với tâm 
tự chấp trước. Nếu những gì tôi nói với chị là thực, thì tất cả ác bệnh của chị sẽ 
lành.” 

Rồi đức Thế Tôn cho nước vào miệng và phun khắp thân rồng mù, tất cả 
bệnh của rồng lành lại. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 768 


Rồng nói với Phật, “Con muốn qui y tam bảo từ ngài.” 
Như thế, đức Thế Tôn đã cho rồng nương náu nơi tam bảo. 


Rồng này đã là một tỳ-kheo-ni trong pháp của Phật Tì-bà-thi. Mặc dù 
phá giới, bà ta đã quen với phật pháp. Thấy Phật Thích-ca-mâu-ni trong 
tướng người, bà ta xin qui y tam bảo. Đây chắc chắn là nuôi dưỡng thiện 
căn. 

Phúc là thấy Phật một cách không nghi ngờ mà nương nhờ qui y tam 
bảo. Dù cho ông không phải là rông mù và không có thân súc sinh, nêu ông 
không gặp Như Lai và qui y tam bảo, ông cách xa Phật; ông nên được 
thương hại. 

Chính đức Thế Tôn ban cho sự nương náu nơi tam bảo. Hãy biết rằng 
công đức qui y tam bảo thì thâm sâu và vô lượng. 


Đề-thích lễ bái một con chồn hoang và qui y tam bảo. Đây tất cả là vì 
công đức vô song của qui y tam bảo. 


Khi Phật ở vườn Ni-câu-đà, thành Ca-ti-la-vệ, Ma-ha-na-man của tộc 
Thích-ca đên hỏi ngài, ““Thê nào là người tu tại g1a?” 


Phật nói, “Nếu một người đàn ông tốt hay một người đàn bà tốt có giác 
quan mở rộng qui y tam bảo, người ấy được gọi là người tu tại gia.” 

Ma-ha-na-man nói, “Thế nào là người tại tu gia từng phần?” 

Phật nói, “Này Ma-ha-na-man, một người qui y tam bảo và thọ nhận 
ngay cả chỉ một giới luật [thọ năm giới theo các giai đoạn], người đó được 
gọi là người tại gia tu từng phần.” 


Như thế, để trở thành đệ tử của Phật, ông qui y tam bảo. Ông thọ bất cứ 
giới nào, ông qui y tam bảo và rôi thọ những giới khác. Như thê, ông thọ 
các giới là kêt quả của qui y tam bảo. 


Theo Kinh Pháp Cú [Dharmapada, phiên bản Phạn ngữ (SanskrIt) của 
Dhammapada (Pall)]: 


Từ lâu Đế-thích đã biết rằng mình sắp chết. Đế-thích lo lắng và nghĩ chỉ có 
Phật, đức Thế Tôn, có thể cứu được mình khỏi phiền não. Vì thế, Đề-thích đến 
Phật, quì lạy, và qui y ngài. Đời của Đế-thích chấm dứt và Đế-thích đi vào thai 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 769 


lừa. Rồi con lừa cái phá vỡ chiếc hàm thiết, đi đến nhà người làm đồ gốm, và 
làm vỡ nhiều cái nồi. Tức giận, người làm đồ gồm đánh con lừa và làm hại thai 
nó. Vì thế, Đế-thích sống lại. 
Phật nói, “Các tội của ông chấm dứt khi ông qui y tam bảo lúc cuối đời.” 
Nghe vậy, Đế-thích chứng được quả thứ nhất [trở thành một vị thánh, quả 
nhập lưu]. 


Không ai bằng Phật, đức Thế Tôn, trong việc làm vơi sự khổ thế g1an. 
Đây là lý do tại sao Đế-thích vội vã đến tham kiến ngài. Trong khi Đề-thích 
lạy, đời ông ta chấm dứt và ông ta nhập thai lừa. Với công đức qui y tam 
bảo, chiếc hàm thiết của con lừa bị vỡ và nó hủy hoại nôi bình trong nhà 
người làm đồ gốm. Người chủ nồi bình đánh nó, làm thân nó bị thương và 
làm hư tử cung của nó. Như thế, Đề-thích trở lại thân mình. Nghe những lời 
của Phật, Đề-thích nhận quả đầu tiên. Đây là vì công đức qui y tam bảo. 

Như thế, tự tại với sự khổ của thế gian và chứng đắc giác ngộ vô thượng 
chắc chắn là nhờ công đức qui y tam bảo. Với sức mạnh của qui y tam bảo, 
Đề-thích không những trở nên tự tại với ba cõi ác mà còn trở về với thân 
mình. Đế-thích không những chỉ nhận được quả báo ở cõi trời mà còn trở 
thành một vị thánh, một vị nhập lưu. Quả thực, biển lớn công đức của tam 
bảo vô lượng và vô biên. 

Khi đức Thế Tôn còn tại thế, người và trời đã có được sự may mãn lớn. 
Người và trời có thể làm gì trong vòng năm trăm cuối cùng sau khi Như Lai 
nhập bát niết-bàn [thời kỳ mạt pháp]? Tuy nhiên, hình tượng, thánh tích, và 
v.v... của Như Lai vân hiện diện trong thế gian. Bằng cách qui y những 
món đó, ông vẫn có thê nhận được công đức. 


Theo Kinh Vị Tằng Hữu: 

Phật nói, “Tôi hồi tưởng vô lượng kiếp đã qua, trên núi Tỉ-đà”'” ở đại quốc Bì- 
ma, một con chôn hoang bị một con sư tử đói rượt đuôi. Trong khi chạy, con 
chôn té xuông giêng và không thê lên được. Sau ba ngày, khi sắp chêt, nó định 
tâm và nói bài kệ: 


Vì bắt hạnh, hôm nay ta khổ 

và ta sắp chết dưới giếng này. 
Tất cả mọi vật đều vô thường. 
Thà ta bị sư tư ăn còn tốt hơn. 


**8 Núi Tỉ-đà (Ph.: Shita). Núi ở nước thần thoại Bì-ma (Vimana). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 770 


Con qui y phật mười phương. 
Xn hãy biêt tâm con vô ngã và thanh tịnh. 


Khi Đế-thích nghe con chồn gọi tên phật, ông ta chắn động, nghĩ đến các 
phật xưa, và tự nói với mình, “Ta, chỉ mình ta không có thầy, chìm ngập trong 
năm dục và đắm đuối trong đó.” 

Ông ta bay đến giếng cùng với tám vạn thiên thần nói chuyện với con chồn. 
Thấy chồn có leo ra khỏi đáy giếng không thành công, Đế-thích hỏi, “Một vị 
thánh không có phương tiện thiện xảo ư? Tôi thấy một con chồn, nhưng ngươi 
phải là một bồ-tát có điều gì giá trị gì để dạy. Xin hãy giảng pháp cốt yếu cho 
các thần chúng tôi.” 

Con chồn nhìn lên và đáp, “Ông là vua của các thần nhưng không cư xử tốt. 
Pháp sư ở dưới này còn ông thì ở trên đó. Ông đang hỏi pháp cốt yếu mà 
không tỏ lòng kính trọng. Nước pháp thanh tịnh và có khả năng cứu độ chúng 
sinh. Vì sao ông tự coi mình cao hơn? 

Nghe vậy, Đế-thích rất xấu hồ, trong khi các thần cùng đi đều ngạc nhiên và 
cười lớn nói, “Vua của các thần đã xuống vô ích.” 

Đế-thích nói với họ, “Đừng ngạc nhiên. Tôi đã cứng đầu bướng bỉnh và 
không có đức hạnh. Tôi cân hỏi về pháp cốt yêu. Rồi Đề-thích thả lơ lửng cái 
áo trời xuống, đem con chỗồn lên và đưa nó ra khỏi giếng. Các thần chuân bị 
thức ăn cam lồ cho con chồn ăn lấy lại sức. Không mong gặp được may mắn 
trong tai nạn, con chồn hoan hỉ vô lượng và thuyết giảng pháp cốt yếu cho Đế- 
thích và các thần. 


Đây gọi là câu chuyện Đề-thích nhận súc sinh làm thầy. Như thế chúng 
ta biết Tăng danh hiệu phật, pháp, và tăng-già hiểm khi được nghe. Như 
vậy, Đề-thích đã nhận con chồn làm thây. 


Với sự trợ giúp của những hành vi thiện trong quá khứ, chúng ta ngày 
đêm có cơ hội gặp và nghe danh của tam bảo và pháp Như Lai đê lại. Một 
cơ hội như thế không lùi lại theo dòng thời gian. Đây là pháp cốt yếu. 

Ngay cả ma Ba tuần cũng qui y tam bảo và tránh thoát tai họa. Những 
người khác phát khởi tinh tấn và tích lũy công đức bằng cách qui y tam bảo 
còn được nhiều hơn thế biết bao! 

Trong tu tập đạo của những người con Phật, người ta luôn luôn kính 
trọng và cầu tam bảo mười phương, đốt hương, rải hoa, và dấn thân vào các 
pháp tu khác nhau. Đây là đạo xưa và pháp tu đích thực của các phật tô. 
Hãy biết rằng bất cứ pháp tu nào không dựa vào qui y tam bảo đều là cách 
tu của ngoại đạo, hay cách tu của ma qủi. 


517 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 771 
Pháp của các phật và các tổ luôn luôn bắt đầu với qui y tam bảo. 


Chép lại bản thảo của tiên sư tôi, Đạo Nguyên, hoàn thành vào một ngày an cư 
mùa hạ trong năm thứ bảy, niên hiệu Kiến Trường (Kencho) (1255. Đạo 
Nguyên không thể duyệt lại và hoàn thành thủ bản cuối cùng. Sư sẽ thêm hay 
bớt trong quá trình hiệu đính. Vì không còn có thể làm như vậy được nữa, tôi 
đã giữ nguyên bản thảo của sư. Hoài Tráng." 


Anh dịch: Gyokuko Carlson, Kyogen Carlson, và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 772 


90. TIN SÂU NHÂN QUÁ 
(Shinjin inga: Thâm tín nhân quả) 


Mãi lần Bách Trượng, Thiền sư Đại Trí, nói pháp, một ông lão luôn đến 
nghe. Ông ta hay bỏ đi sau bài nói, nhưng một hôm ông ta ở lại sau. Bách 
Trượng hỏi, “A1 ở đó?” 

Người ấy nói, “Tôi thực sự không phải là người. Tôi đã sống và dạy trên 
núi này vào thời Phật Ca-diếp. Một hôm một người học hỏi tôi, “Người tu 
hành đầy đủ còn rơi vào nhân quả không?” Tôi nói, “Không, một người 
như thê không rơi vào nhân quả.” Vì tôi đã nói như thế nên tôi bị tái sinh 
làm chồn hoang năm trăm kiếp. Hoà thượng, xin ngài từ bi nói cho một 
chuyên ngữ để tôi được thoát khỏi thân chồn hoang này.” Rồi ông ta hỏi 
Bách Trượng, “Người tu hành đầy đủ còn rơi vào nhân quả không?” 

Bách Trượng nói, “Không mờ nhân quả.” 

Lập tức người Ấy đại ngộ. Ông ta lễ bái, nói, “Bây giờ con đã được giải 
thoát khỏi thân chồn “hoang. Con sẽ ở trong hòn núi phía sau chùa. Hòa 
thượng, ngài có thể tổ chức tang lễ thường cho một tăng nhân thị tịch cho 
con không?” 

Bách Trượng bảo vị duy-na báo cho tăng chúng rằng có đám tang cho 
một tăng nhân sẽ cử hành sau bữa ăn trưa. Các tăng hỏi nhau, “Chuyện gì 
vậy? Mọi người đều khỏe; không có ai bịnh trong Niết-bàn đường.” 

Sau bữa ăn, Bách Trượng dẫn tăng chúng đến một tảng đá lớn phía sau 
chùa và chỉ họ một con chồn chết ở chân tảng đá. Theo thủ tục, họ hỏa 
thiêu cái thân ấy. 

Tối hôm đó trong bài nói ở pháp đường, Bách Trượng nói về những gì 
đã xảy ra ngày hôm đó. 

Hoàng Bá hỏi, “Cổ đức ngày xưa trả lời sai một câu biến thành con chồn 
hoang năm trăm kiếp. Nếu ô ông ây không trả lời sai thì thế HH" 

Bách Trượng nói, “Hãy đến gần hơn, tôi sẽ nói cho ông.” 

Hoàng Bá đến gần hơn và tát vào mặt Bách Trượng. 

Bách Trượng cười, vỗ tay và nói, “Tôi nghĩ chỉ rợ hồ có râu đỏ. Không 
ngờ ông cũng đỏ râu!” 


Câu chuyện này ở trong 7?Öên Thánh Quảng Đăng Lục. Những người 
học vẫn không hiểu lý nhân duyên và nhằm phủ nhận nhân quả. Thương 
thay! Sự vật hư hao và cô đạo thoái hóa. Những người nói không rơi vào 
nhân quả là phủ nhận nhân quả, do đó rơi vào các cõi dưới. Những người 
nói không mờ nhân quả rõ ràng là tin sâu nhân quả. Khi người ta nghe nói 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 773 


về tin sâu nhân quả, họ thoát khỏi các cõi dưới. Đừng cố gắng chạy trốn 
điều này. Đừng nghi ngờ điều này. Nhiều người đương thời tự coi họ là 
người học Thiền phủ nhận nhân quả. Làm sao chúng ta biết được? Họ nhằm 
lẫn không mờ với không rơi. Như thế, chúng ta biết rằng họ phủ nhận nhân 
quả. 


Tôn giả Cưu-ma-la-đa, Tổ sư thứ mười chín ở Ấn Độ, nói: 


Chúng ta thấy cả những quả thiện và bắt thiện trong ba thời. Người phàm phủ 
nhận nhân quả khi họ thấy những người tử tế, tốt bụng khổ và chết sớm, trong 
khi những người hung dữ và bất chính thịnh vượng trong tuổi già. Những 
người phàm như thế nói rằng những tội ác cũng như những hành động từ thiện 
không mang lại hậu quả gì. Họ không nhận thức rằng hậu quả của những hành 
động của chúng ta theo chúng ta một trăm, một ngàn, hay một vạn kiếp. 


Do đó, chúng ta biết rõ rằng Tôn giả Cưu-ma-la-đa không phủ nhận 
nhân quả. Nhưng người học ngày nay không hiểu điều này. Họ không kính 
trọng hay theo đạo xưa. Tự gọi mình là thầy của người và trời, họ là những 
tên cướp của người và trời — kẻ thù của những người tu hành. Những người 
theo tổ giáo không nên dạy các thế hệ sau phủ nhận nhân duyên, bởi vì đó 
là cái thấy tà vạy, không phải pháp của phật tổ. Người ta rơi vào tà kiến này 
bởi vì cái học của họ nông cạn. 


Ngày nay tăng nhân ở Trung Hoa nói, “Những người trong chúng ta đã 
thọ nhận thân người và gặp được phật pháp không nhớ được ngay cả một 
hai đời quá khứ, nhưng con chồn hoang ở núi Bách Trượng nhớ đến những 
năm trăm đời quá khứ. Ông ta không trở thành con chồn bởi vì những hành 
động quá khứ. BỊ sợi xích vàng chận lại ở cửa vào [bị sập bẫy VÌ cái thấy 
giới hạn về giác ngộ], ông ta chỉ vãng lai trong thế giới súc sinh.” Nhiều 
người được xem là đại sư nói như vậy, nhưng cái thấy như thế không thể 
chấp nhận được giữa các phật tô. 

Trong các cõi người, chồn, và những loại khác, một vài người có thể 
được sinh với khả năng thấy được các đời quá khứ. Một khả năng như thế 
có thể là kết quả của hành động bất thiện và không nhất thiết là hạt giống 
giác ngộ. Đức Thế Tôn đã cảnh báo chúng ta chỉ tiết về một điểm như thê. 
Không hiểu nó phản ánh thiếu tham học. Đáng tiếc rằng biết nhiều đến một 
ngàn hay một vạn đời không nhất thiết là hiểu phật pháp. Có những người 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 774 


ngoại đạo nhớ đến tám vạn kiếp, nhưng không hiểu phật pháp. So sánh với 
những khả năng như thế, con chồn này có thể nhớ được năm trăm kiếp thì 
vô nghĩa. 

Sai lầm nghiêm trọng nhất là tin rằng một người tu hành đầy đủ không 
rơi vào nhân quả. Thương thay! Đã có sự gia tăng sô người phủ nhận nhân 
quả, dù họ chứng kiến chánh pháp của Như Lai truyền từ tổ đến tô. Như 
vậy, những người học đạo nên khẩn trương sáng tỏ giáo lý này. Điểm trọng 
yêu trong lời của Bách Trượng Không mở nhân quả là không nên vô mình 
về nhân quả. 

Như thế, ý nghĩa của tu nhân và ngộ quả là rõ ràng. Đây là đạo của các 
phật và các tổ. Những người chính họ chưa sáng tỏ phật pháp không nên 
giải thích nó một cách nông cạn cho người và trời. 


Tổ Long Thọ nói, “Nếu ông phủ nhận nhân quả trong cõi thế gian, như 
một vài người ngoại đạo làm, là ông phủ nhận đời hiện tại cũng như đời vị 
lai. Nếu ông phủ nhận nhân quả trong lãnh vất 1U hành, là ông từ chối tam 
bảo, bốn chân lý cao quí, và bốn quả thanh văn.” 


Hãy biết TỐ rằng những người phủ nhận nhân quả là những người ngoại 
đạo, dù họ sống cuộc sống thế gian hay từ bỏ nó. Họ nói răng đời sông hiện 
tại không thực và thân vô thường của họ là ở trong thế giới này, nhưng 
chân tánh của họ ở trong giác ngộ. Họ tin rằng chân tánh của họ là tâm, và 
tâm và thân thì tách rời. 

Cũng có những người nói rằng người ta trở về với biển lớn chân tánh khi 
họ chết. Không có tham học phật pháp, họ nói rằng sự lai vãng qua sinh tử 
chấm dứt và không có sự sinh vị lai nào sau khi họ trở về với biên lớn giác 
ngộ. Những người chấp giữ cái thấy đoạn diệt này là những người ngoại 
đạo. Họ không phải là đệ tử của phật dù họ trông giống như tăng nhân. Quả 
thật họ ở bên ngoài phật pháp. Bởi vì họ phủ nhận nhân quả, họ phủ nhận 
đời hiện tại và các đời vị lai. Họ phủ nhận nhân duyên bởi vì họ không 
tham học với chân sư. Những người tham học sâu với chân sư nên bỏ 
những cái thấy sai lầm phủ nhận nhân duyên. Hãy có niềm tin và kính trọng 
giáo lý từ bi của Tổ Long Thọ. 


Vĩnh Gia, Đại sư Chân Giác, Hòa thượng Huyền Giác, là đệ tử lớn của 
Lục tô Huệ Năng ở núi Tào Khê. Sư bắt đâu là đệ tử của tông Pháp Hoa 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 775 


trên núi Thiên Thai, là huynh đệ trong pháp của Tả Khê Huyền Lãng.”" 
Trong khi sư đang đọc Kinh Đại Bát Niết-bàn, một ánh sáng vàng chiếu 
đầy phòng và sư tỉnh ngộ không sinh tử. Sư đến núi Tào Khê trình chứng 
ngộ của mình với Huệ Năng, người đã ấn chứng cho sư. Về sau, Vĩnh Gia 
sáng tác bài “Chứng Đạo Ca,” trong đó sư viết: “Chấp cái không, bác bỏ 
nhân quả, là mời tai họa mang mang đến.””'” 


Đúng là bác bỏ nhân quả là mời tai họa đến. Các bậc thánh xưa đã sáng 
tỏ nhân quả, nhưng người học trong những lúc gần đây trở nên nhằm lẫn. 
Những người trong các ông có nguyện vọng giác ngộ thanh tịnh và muốn 
học phật pháp vì phật pháp, nên sáng tỏ nhân duyên như các bậc thánh xưa 
đã làm. Những người từ chối giáo lý này là những người ngoại đạo. 


Hoằng Trí, Cô Phật, bình về con chồn hoang trong bài kệ sau: 


Nước một thước biến thành làn sóng cao mười thước. 
Lang thang vô vọng qua năm trăm lần sinh, 

chú chồn đầu tranh với không rơi hay không mờ 

vẫn còn vướng mắc trong sắn bìm quấn quyện. 

Ha! Ha! Ông được nó chưa? 

Nếu không bị dính mắc, 

ông sẽ đề tôi tiếp tục “gâu gâu oa oa.” 

Những bài ca thánh tích và vũ điệu tự nhiên xuất hiện 
trong khi vỗ tay và cỗ vũ. 


Với những dòng Chứ chỗn đấu tranh với không rơi hay không mờ vẫn 
còn vướng mắc trong sẵn bìm quấn quyện, Hoằng Trí muốn nói rằng không 
rơi chính là không mờ. 


Câu chuyện về con chồn này không đầy đủ. Chuyện nói rằng ông già ấy 
đã thoát khỏi thân chôn hoang, nhưng không nói lúc ây ông ta đã sinh trong 


**3 Tả Khê Huyền Lãng (H.: Zuoxi Xianlang, Nh.: Sakei Genrö). Khoảng t.k. 7-8, Trung Hoa. 


Huynh đệ trong pháp của Vĩnh Gia Huyền Giác khi sư tu tập trong tông Pháp Hoa. 
*' Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Huyền Giác viết: 

“Khoát đạt không, bát nhân quả, 

Mãng mãng đãng đãng chiêu ương họa.” ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 776 


thế ĐIỚI Của người, thần, hay nơi nào khác. Điều này khiến người ta thắc 
mắc. Nếu ô ông già ây tái sinh ở một cõi thiện, không có thân chồn hoang, đó 
phải là cõi thần hay người. Không thiếu nơi để tái sinh. Nhưng những 
người bên ngoài phật pháp lầm tin rằng chúng sinh trở về với biển lớn 
thường hằng hay với đại ngã sau khi chết. 


Khắc Cân, Thiên sư Viên Ngộ ở Giáp Sơn, bình công án xưa này trong 
bài kệ: 


Cá lội, làm nước đục. 

Chim bay, rụng chiếc lông. 

Gương cứu cánh khó thoát. 

Đại không thì vô biên. 

Khi đi, ông đi bắt tận. 

Với đạo hạnh nhân duyên, 

người tu đầy đủ sống năm trăm kiếp. 
Sấm vỡ núi, bão động biển. 

Màu của vàng ròng không đổi. 


Bài kệ này vẫn có cái thây của ngã thường hăng và nghĩa của phủ nhận 
nhân quả. 


Tông Cảo, Thiền sư Đại Huệ ở Kính Sơn, Hành châu, bình: 


Không rơi, không mờ 
Như sỏi, đất sét. 
Khi chúng trên đường, 
núi bạc mở ra. 
Thấy nó, hòa thượng ngốc 
Bồ Đại ở Minh châu 
võ tay và bật cười. 
Người ở Trung Hoa ngày nay xem Tông Cảo là một vị tổ đã thành. Tuy 
nhiên, cái thấy của sư không bằng ngay cả các quyên giáo trong trong phật 


pháp. Nó tương tự cái thấy giác ngộ tự nhiên của những người ngoại đạo. 


Hơn ba chục sư đã việt kệ và lời bình về câu chuyện này. Không một sư 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 777 


nào hiểu câu nói người íu hành đây đủ không rơi vào nhân quả là phủ nhận 
nhân quả. Thương thay! Những người như thế lãng phí đời họ bằng cách 
không sáng tỏ nhân quả. Do phủ nhận nhân quả, ông phát sinh những cái 
thấy tà vạy lăng mạ và cắt đứt những thiện căn. 


Cuối cùng, nhân quả tự nó rõ ràng; không có ngoại lệ. Những người 
hành động theo con đường bất thiện suy vong, và những người hành động 
theo con đường thiện thịnh vượng. Không có sự tương phản dù cho bằng 
sợi tóc. Nếu nhân quả không bị che mờ hay phủ nhận, các phật sẽ không 
xuất hiện và Bồ-đề-đạt-ma sẽ không từ Án Độ đến; chúng sinh sẽ không 
thấy Phật và nghe pháp. Không Tử hay Lão Tử không sáng tỏ lý nhân quả. 
Chỉ các phật và các tổ một mình truyền lý ấy. Người học trong những lúc 
gần đây ít khi gặp được chân sư hay nghe được chánh pháp. Đó là lý do tại 
sao họ không sáng tỏ nhân quả. 

Nếu ông phủ nhận nhân quả, hậu quả tai hại vô cùng. Dù cho ông không 
làm gì hơn là phủ nhận nhân quả, đây là cái thấy tai họa, độc hại. Hãy lập 
tức sáng tỏ tất cả nhân quả niễu ông muốn làm cho tâm nguyện giác ngộ của 
mình ưu tiên, và như vậy hồi đáp món quà vô biên của phật tô. 


Trong kỳ an cư mùa hạ năm thứ bảy niên hiệu Kiến Trường (Kenchö) [1255J, 
tôi đã chép lại bản thảo của tiên sư Đạo Nguyên. Có thể có bản thứ nhì hay 
bản cuối cùng do sư hiệu đính, nhưng tôi dùng bản thảo của sư cho hiện tại. 
Hoài Tráng.” 


*° Anh dịch: Katherine Thanas và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 778 


91. TỲ-KHEO CỦA THIÊN THỨ TƯ 
(Shizen biku: Tứ thiên tỳ-kheo) 


Long Thọ, Tổ sư thứ mười bốn, nói [trong Luận Đại Trí Đội]: 


Trong hàng các đệ tử của Phật có một tỳ-kheo đã kinh nghiệm cảnh giới thứ tư 
của thiền định, trở nên kiêu căng, và nói rằng ông ta chứng được quả thứ tư. 

Trước đó, khi kinh nghiệm cảnh giới thứ nhất của thiền định, ông ta nói 
mình đã chứng quả nhập lưu. Khi kinh nghiệm cảnh giới thứ nhì, ông ta nói 
mình đã chứng quả nhất lai. Khi kinh nghiệm cảnh giới thứ ba, ông ta nói mình 
đã hứng quả bất lai. Và khi kinh nghiệm cảnh giới thứ tư, ông ta nói mình đã 
chứng quả a-la-hán. T1n như vậy, ông ta trở nên kiêu căng và không tu tập nữa. 

Khi đời ông ta sắp chấm dút, tỳ-kheo ấy thấy hình ảnh cõi trung gian của 
đời kế, tạo thành một cái thấy sai lầm, và nói, “Không có gì là niết-bàn hết 
[không còn tái sinh nữa]. Phật đã lừa dối tôi.” Bởi vì cái thấy sai lầm này, hình 
ảnh cõi trung gian ây biến mắt và hình ảnh cõi trung gian của Ngục A-tì xuất 
hiện. Khi chết, ô ông ta tái sinh nơi Ngục A-ti. 

Những tỳ-kheo đồng tu của ông hỏi Phật, “Tỳ-kheo của cách tu cô độc ấy sẽ 
sinh ở đâu sau khi đời ông ta chấm dứt?” 

Phật nói, “Ông ấy đã sinh ở Ngục A-tì.” 

Các tỳ-kheo ngạc nhiên: “Làm sao điều ấy có thể xảy ra với một người tu 
thiền định và giữ giới?” 

Phật đáp, “Điều đó xảy ra bởi vì ông ta trở nên kiêu căng. Khi kinh nghiệm 
cảnh giới thiền định thứ tư, ông ta nói ông ta đã chứng quả a-la-hán. Vào cuối 
đời, ông ta thấy hình ảnh cõi trung gian, tạo thành cái thấy sai lầm, và nghĩ, 

“Không có niết-bàn. Ta là một a-la-hán, nhưng ta sắp chuyển sang một đời 
khác. Phật đã dạy giáo lý sai." Rồi ông ta thấy hình ảnh của cõi trung gian đến 
Ngục A-tÌ, và ông ta rơi vào Ngục A-tì.” 

Rồi Phật nói kệ: 


Học rộng và giữ giới, 

tu thiền chưa khỏi mê. 

Tất cả có công đức, 

nhưng khó có niềm tin. 

Rơi địa ngục là do phỉ báng Phật, 
không liên quan gì đến thiên thứ tư. 


Tỳ-kheo này gọi là Tỳ-kheo của Thiền thứ tư hay Tỳ-kheo Vô học. Một 


người cần thận không nhằm lẫn kinh nghiệm cảnh giới thiền định thứ tư với 
quả thứ tư, và không phỉ báng Phật. Tât cả người và thân trong đại chúng 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 779 


biết điều này. Từ thời Phật còn tại thế đến ngày này, ở các miền đất phía 
tây và phía đông, người ta được cảnh báo không châp lây cái gì không đúng 
là đúng. Điêu buôn cười là nhâm cảnh giới thiên định thứ tư là quả thứ tư. 


Hãy để tôi xét trường hợp của vị tỳ-kheo đã tạo nên ba sai lầm này: 

Thứ: nhất, bởi vì ông ta là một người vô học không thê phân biệt cảnh 
giới ngồi thiền thứ tư với quả thứ tư, ông ta đã vô cớ bỏ thầy và tu tập một 
mình. Khi ông ta đã có sự may mắn sống vào thời Như Lai còn ở thế gian, 
nếu ông ta thường xuyên tham kiến Phật, và lắng nghe pháp, ông ta sẽ 
không mắc phải lỗi này. Tuy nhiên, vì ông ta đã sống ở nơi cô tịch, không 
đến chỗ Phật, không nghe và không lắng nghe Phật, ông ta đã mắc lỗi lầm 
như thế. Dù cho ông ta không viêng Phật, ông ta nên viêng các vị đại a-la- 
hán và xin chỉ dạy. Sống ở nơi cô tịch một cách vô cớ là một lỗi lầm do sự 
kiêu căng của ông ta gây nên. 


Thứ nhì, xem cảnh giới thứ nhất của thiền định là quả thứ nhất, cảnh 
giới thứ nhì là quả thứ nhì, cảnh giới thứ ba là quả thứ ba, và cảnh giới thứ 
tư là quả thứ tư, là một sai lầm. Các tướng của các quả thứ nhất, thứ nhì, 
thứ ba, và thứ tư không tương tự nhau và không thể so sánh. Sai lầm của 
ông ta căn bản là do ông ta kiêu căng vì không học và không thầy. 


[Trạm Nhiên ””" nói:] 


Trong hàng đệ tử của Ưu-ba-cúc-đa, có một ông tăng đã xuất gia với 
tâm nguyện, kinh nghiệm cảnh giới thứ tư của thiền định, và nghĩ mình đã 
chứng quả thứ tư. Dùng phương tiện thiện xảo, Ưu-ba-cúc-đa phái ông tăng 
đến một đất khác. Trên đường đi của ông tăng, Ưu-ba-cúc- -đa dùng thần 
thông khiến cho những tên cướp và năm trăm thương nhân xuất hiện. Bọn 
cướp tấn công và tàn sát các thương nhân. Ông tăng thấy cảnh xảy ra sợ hãi 
và tự nói với mình, ““Fa không phải là a-la-hán. Ta chỉ chứng quả thứ ba.” 

Sau khi ông tăng rời bỏ các thương nhân, ông ta thấy một trong những 


**° Trạm Nhiên (H.: Zanran, Nh.: Tannen). 711-782, Trung Hoa. Tổ thứ sáu của tông Thiên 


Thai và là học giả lưu hành giáo lý về chủng tánh của cỏ cây và, một cách tổng quát hơn, 
phật tánh của chúng sinh vô tình. Đây là bối cảnh triết lý quan trọng cho các giáo lý của 
Đạo Nguyên về thế giới quan và phật tánh. Tác giả của Chỉ Quán Phổ Hành Truyền Hoằng 
Quyết (Zhiguan Fu Xingchuan Hongjue) — một quảng luận về Ma-ha Chỉ Quán của Trí Giả, 
người sáng lập tông Thiên Thai. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 780 


người con gái của họ. Bà ta nói với ông tăng, “Đại đức, xin làm ơn đem tôi 
theo với.” 

Ông tăng nói, “Phật không cho phép tôi đi với đàn bà.” 

Người đàn bà nói, “Tôi sẽ đi theo ngài và nhìn thấy ngài là được.” 

Ông tăng thương hại bà ta và để bà ta đi theo. Rôi Ưu-ba-cúc-đa khiến 
cho một dòng sông rộng xuất hiện. Người đàn bà nói, “Đại đức, ngài có vui 
lòng qua sông với tôi không?” 

Vì thế ông tăng đi vào phía dưới của dòng nước và người đàn bà vào 
phía trên của dòng nước. Bà ta té xuống nước và kêu lên, “Đại đức, xin hãy 
giúp tôi.” 

Ông tăng nắm tay bà ta và kéo bà ta lên. Kết quả, ông tăng đã nhận ra 
rằng ông ta đã không chứng đắc quả thứ ba là bất lai. Ông ta thấy người đàn 
bà ây cực kỳ hấp dẫn, dắt bà ta đến đến một chỗ khuất, và sắp làm tình với 
bà ta khi ông tăng nhận ra rằng đó là thầy mình [tạo ra ảo ảnh]. Đầy xấu hồ, 
ông ta nhanh chóng đứng lên và lễ bái nhiều lần. 

Ưu-ba-cúc-đa nói với ông ta, “Ông nghĩ ông là a-la-hán. Làm sao ông 
lại làm một việc ghê gớm như thế? 

Ưu-ba-cúc-đa đem ông tăng về hội chúng, bảo ông ta sám hối, thuyết 
pháp thiết yếu, và khiến cho ông ta thành một a-la-hán. 


Mặc dù ông tăng này đã tự phát sinh cái thấy sai lầm, ông ta bị cảnh giết 
chóc làm cho sợ hãi và nhận ra rằng mình không phải là một a-la-hán. 
Nhưng ông ta nghĩ mình đã chứng quả thứ ba. Sau đó ông ta nghĩ đến thân 
thê mềm mại của người đàn bà, nhục dục nồi lên, và nhận ra rằng mình đã 
không chứng quả bất lai. Ông ta không phát khởi ý nghĩ phi báng Phật, 
không có ý phỉ báng pháp, và không có ý nghĩ đi ngược lại thánh giáo. Ông 
ta không như ông Tỳ-kheo của Thiền thứ tư. Đúng hơn, bởi vì sức mạnh 
của tham học thánh giáo, ông ta nhận ra rằng mình không phải là a-la-hán 
và không có chứng quả bất lai. 

Ngày nay, bởi vì những người không học không biết thế nào là a-la-hán 
và phật, họ không nhận ra rằng họ không phải a-la-hán hay phật; họ nghĩ và 
nói họ là phật một cách vô căn cứ. Đây là một sai lầm lớn. Một xúc phạm 
sâu xa. Những người chưa học đạo trước tiên nên học biết thế nào là phật. 


Một cô đức [Trạm Nhiên] nói, “Những người trong các ông học thánh 
giáo nên biết cái gì đến kế tiếp. Dù cho các ông cô găng nhảy bỏ các giai 


đoạn, các ông sẽ đến chỗ biết sự thật.” 


Những lời của cô đức này đúng làm sao! Dù cho ông có cái thây sai lâm 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 781 


về lần sinh kế, ông sẽ không tự lừa dối mình hay bị ngươi khác lừa dối nếu 
ông tham học phật pháp dù chỉ là một chút. 


[Trạm Nhiên nói:] 


Tôi nghe nói: Có một người nghĩ rằng ông ta đã thành phật. Ông ta chờ rạng 
đông nhưng nó không đến. Ông ta nghĩ rằng đây là vì bị qui ám chướng. Cuối 
cùng, ngày đã rạng, nhưng ông ta không được người Bà-la-môn yêu câu thuyết 
pháp. Kết quả, ông ta nhận ra rằng mình đã không thành phật, nhưng ông ta 
nghĩ mình là một a-la-hán. Sau đó, bị một người khác sỉ nhục, ông ta trở nên 
giận dữ và nhận ra răng mình không phải là một a-la-hán. Ông ta nghĩ mình chỉ 
đạt được quả thứ ba. Nhưng, khi thấy một người đàn bà, nhục dục của ông ta 
nổi lên và nhận ra rằng mình không phải là thánh nhân. Ông ta nhận ra tất cả 
điều này bởi vì ông ta hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của giáo lý. 


Bây giờ, những người biết phật pháp nhận ra các lỗi của họ theo cách 
này và nhanh chóng ném bỏ các lỗi của mình. Những người không biết nó 
vẫn còn vô minh suốt phần đời còn lại. Nhận tái sinh sau lần sinh này cũng 
giống như vậy. 

Người đệ tử này của Tôn giả Ưu-ba-cúc-đa đã kinh nghiệm cảnh giới 
thiền định thứ tư và nghĩ nó là quả thứ tư, nhưng ông ta đã có trí tuệ nhận ra 
rằng mình không phải là một a-la-hán. Nếu ông Tỳ-kheo của Thiền thứ tư 
đã có một hình ảnh của cõi trung gian khi ông ta sắp chết và nhận ra rằng 
mình không phải là một a-la-hán, ông ta sẽ không phỉ báng Phật. Hơn nữa, 
vì ông ta đã kinh nghiệm cảnh giới thứ tư của thiền định trong một thời 
gian lâu, làm sao ông ta không nhận ra nó không phải là quả thứ tư? Nếu 
ông ta đã nhận ra nó không phải là quả thứ tư, làm sao ông ta không thay 
đổi quan điểm của mình? Thay vì thế, ông ta vẫn ở trong ý niệm sai lầm và 
chìm đắm trong cái thấy tà vạy của mình. 


Sai lầm thứ ba của ông Tỳ-keo của Thiền thứ tư xảy ra vào cuối đời ông 
ta. Bởi vì sự xúc phạm của ông ta rất sâu, ông ta rơi vào Ngục A-tì. Dù cho 
ông ta đã có ý nghĩ răng cảnh giới thứ tư của thiền định là quả thứ tư, nếễu 
ông ta đã thấy hình ảnh cõi trung gian của cảnh giới thứ tư vào cuối đời 
mình, ông ta sám hối vì lỗi lầm và nhận ra rằng nó không phải là quả thứ 
tư. Làm sao ông ta có thể nghĩ rằng Phật đã lừa dối ông ta và tạo thành ý 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 782 


niệm rằng niết-bàn thực sự không hiện hữu? Đây là lỗi vì không học và lỗi 
phi báng Phật. Kết quả, hình ảnh cõi trung gian đến Ngục A-tì đã xuất hiện, 
và ông ta đã rơi vào Ngục A-tì sau khi chết. 

Làm sao một vị thánh của quả thứ tư có thể bằng với đức Như Lai? Tôn 
giả Xá-lợi-phất là một vị thánh của quả thứ tư trong một thời gian lâu. Nếu 
các ông tập hợp tất cả trí tuệ tìm thấy trong một tỉ thế giới, trừ trí tuệ của 
đức Như LaI, tạo nó thành một phần, và so sánh nó với một phần mười sáu 
trí tuệ của Xá-lợi-phất, thì cái trước không đến gần được với cái sau. Tuy 
nhiên, khi Xá-lợi-phất nghe đức Như Lai thuyết pháp chưa từng được 
thuyết, tôn giả không nghĩ rằng giáo lý ấy của đức Như Lai khác với giáo lý 
của các phật quá khứ và vị lai, và đức Như Lai lừa ông ta. Ngay cả vua ma 
cũng đã ca ngợi giáo lý của đức Như Lai bằng cách nói rằng một giáo lý 
như thế đã không hiện hữu trong ma giới. Đức Như Lai đã làm ông già 
Phúc Tăng ”” tỉnh giác, nhưng Xá-lợi-phất đã không làm Phúc Tăng tỉnh 
giác. 

Sự khác nhau to lớn giữa quả thứ tư và quả phật là như thế. Dù cho Xá- 
lợi-phất và những đệ tử khác như tôn giả [các thanh văn đã đắc bốn quả] 
đầy cả thế giới mười phương, không một ai có thể đo lường được trí tuệ của 
Phật. 


Không Tử và Lão Tử không có trí tuệ như thế. Làm sao những người 
tham học phật pháp đo lường giáo lý của Không Tử và Lão Tư? Những 
người học Không Tử và Lão Tử không bao giờ có thể đo lường được phật 
pháp. Ngày nay, những người ở Trung Hoa Đại Tống biện hộ cho lý thuyết 
Không Tử và Lão Tử nhất trí với phật pháp. Đó là một quan điểm sai lầm 
thái quá. Một lát nữa tôi sẽ bàn về điểm này. 

Ông Tỳ-kheo của Thiền thứ tư đã tin nhằm và nghĩ rằng Như Lai đã lừa 
dối ông ta. Như thé, ông ta chống lại phật đạo trong một thời gian dài. Đó 
là sự ngu sỉ cùng cực, bằng với sự ngu sỉ của sáu ông thầy ngoại đạo [vào 
thời đức Phật|. 


Một cô đức [Trạm Nhiên] nói, “Ngay cả khi Đại sư còn tại thế, đã có 
những người có những cái thây sai lâm tự tạo ra. Rôi, sau khi ngài nhập bát 
niêt-bàn, có thê nào vẫn thành tựu được thiên định mà không có thây?” 


Chữ Đại sz là ám chỉ Phật, đức Thế Tôn. Quả thật, khi ngài còn tại thế, 


*** Xem chú thích số 486, trang 731. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 783 


ngay cả những người đã xuất gia và thọ giới nhưng không lắng nghe giáo lý 
của ngài không thể tránh khỏi có những cái thấy tự tạo ra. Rồi trong năm 
trăm năm cuôi cùng của ba thời kỳ [mỗi thời kỳ có năm trăm năm] sau khi 
đức Như Lai nhập bát niết-bàn, ở một vùng đất thấp và xa xôi, không có lỗi 
lầm ư? Những người đã vào cảnh giới thứ tư của thiền định giống như vậy. 
Hơn thế nữa, những người chìm đắm một cách vô ích trong sự tham danh 
và yêu lợi của họ, và những người thụ hưởng địa vị quan chức và những 
con đường thế gian không vào cảnh giới thiền định thứ tư, thì không đáng 
nhắc đến. 


Ngày nay ở Trung Hoa Đại Tống có nhiều người ngu ngốc và ít học như 
thế. Họ khăng khăng răng phật pháp và các đạo của Không Tử và Lão Tử 
nhất trí với nhau và không phải là những con đường khác nhau. 

Trong niên hiệu Gia Thái [1201-1205] của Trung Hoa Đại Tổng, có ông 
tăng gọi là Chánh Thọ biên tập (Gia Thái? Phổ Đăng Lục gồm ba mươi 
quyên. Ông ấy nói [trong lời tựa]: 


Tôi, thần dân của Hoàng thượng, học lời của Cô Sơn Trí Viên:” 3 “Đạo của tôi 
giống như cái đỉnh ba chân. Tam Giáo giống như ba chân của một cái đỉnh. 
Nếu bị mắt một chân, cái đỉnh đồ nhào.” Tôi ngưỡng mộ sư ấy và theo thuyết 
của sư ây. Cái cốt yếu trong giáo lý của Không Tử là chân thành. Cái cốt yếu 
trong giáo lý của Lão Tử là rỗng tâm. Cái cốt yếu trong giáo lý của Phật Thích- 
ca-mâu-ni là thấy bản tánh con người. Chân thành, rỗng tâm, và thấy tánh có 
cùng yếu tánh mà khác tên. Nếu hoàng thượng kinh nghiệm thấu triệt bản 
nguyên của chúng, thì không có gì không hợp với phật đạo. 


Ngoài Trí Viên và Chánh Thọ, nhiều người khác đã tự tạo ra những cái 
thấy sai lầm. Những sai lầm của họ sâu hơn những người kinh nghiệm cảnh 
giới thứ tư của thiền định và xem nó là quả thứ tư. Đó là phi báng phật, phi 
báng pháp, và phỉ báng tăng-già. Đó là phủ nhận giải thoát, phủ nhận quá 
khứ, hiện tại, và vị lai, và phủ nhận nhân quả; không nghi ngờ rằng thuyết 
của ông ấy đem đến tai họa không lồ. Những người như thế bằng với những 
người không tin vào tam bảo, bốn chân lý cao quí, và bốn quả của sa-môn. 

Điều cốt yếu trong phật pháp không phải là thấy bản tánh con người. 
Trong Bảy Phật và hăm tám tô sư Ấn Độ, ai xem phật pháp chỉ là thấy bản 


*3 cô Sơn Trí Viên (H.: Gushan Zhiyuan, Nh.: Kozan Chien). Không biết niên đại, Trung 


Hoa. Thuyết của sư về Tam Giáo được dẫn trong lời tựa của Phổ Đăng Lục. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 784 


tánh con người? Trong Đàn Kinh của Lục Tổ có chữ “thấy tánh.” Nó là một 
bản văn ngụy tạo, không phải là bản văn do người nào đó đã được trao cho 
pháp tạng. “Thấy tánh” không phải là chữ của Huệ Năng. Đây không phải 
là bản văn con cháu của các phật tổ tùy thuộc vào. Bởi vì Chánh Thọ và Trí 
Viên không biết ngay cả một phần của phật pháp, họ tin vào cái thấy sai 
lầm về một cái đỉnh có ba chân. 


Một cô đức [Trạm Nhiên] nói: 


Lão Tử và Trang Tử không biết cái gì biện hộ và cái gì phủ nhận trong giáo lý 
Tiểu thừa. Hơn nữa, họ không biết cái gì biện hộ và cái gì phủ nhận trong giáo 
lý Đại thừa. Như thế, giáo lý của họ không giống như giáo lý của phật pháp. 
Những người thế lan ngu ngốc nhằm lẫn danh và sắc. Những người có những 
ý tưởng lơi lỏng về Thiên đêu vô minh về chân lý. Họ nghĩ răng đạo đức [do 
Lão Tử dạy] và sự tiêu dao [do Trang Tử dạy] là giống với giáo lý giải thoát 
trong phật pháp. Sao có thê như vậy? 


Như thế, từ những thời xa xưa những người nhằm lẫn về danh và sắc, và 
những người vô minh về chân lý, đã bình đăng hóa phật pháp với các giáo 
lý của Lão Tử và Trang Tử. Mặt khác, những người tu phật pháp không bao 
giờ quí giá Lão Tử và Trang Tử dù là một chút. 


Kinh Thanh Tịnh Pháp Hạnh ””” nói, “Bồ-tát Nguyệt Quang được gọi là 
Nhan Hồi [đệ tử của Không Tử], Bồ- - Tịnh Quang được gọi là Không Tử, 
và Bồ-tát Ca- diếp được gọi là Lão Tử.” 

Từ những thời xa xưa, một vài người đã dẫn kinh này và nói rằng bởi vì 
Không Tử và Lão Tử là những bồ-tát, giáo lý của họ nên bình đăng với 
giáo lý của Phật. Những người khác nói rằng họ là những sứ giả của Phật, 
lời của họ, thực sự, phải là lời của Phật. Những tuyên bố như thế là hoàn 
toàn sa. 


Một cô đức [Trạm Nhiên] nói, “Theo nhiều bản liệt kê khác nhau, tất cả 
các kinh đêu nói răng người ta nghi kinh này [Kinh Thanh Tịnh Pháp 
Hạnh]| là một bản văn ngụy tạo.” 


*** Kinh Thanh Tịnh Pháp Hạnh không có trong Đợi Tạng Kinh. Kinh này rất có thể là ngụy 


tạo, được viết ở Trung Hoa mà giống như được viết ở Ấn Độ. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 785 


Nếu chúng ta theo cách giải thích này, thì còn rõ ràng hơn là nói rằng 
phật pháp. khác với các giáo lý của Không Tử và Trang Tử. [Kinh ngụy tạo 
này nói rằng] Không Tử và Lão Tử là những bồ-tát. Tuy nhiên, sự đắc 
thành bồ-tát không giống như quả phật. 

Pháp tu làm nhu nhuyễn ánh sáng [trí tuệ, trở nên gần gũi với chúng 
sinh] và xuất hiện như các vị thánh địa phương chỉ do các phật và bồ-tát 
quá khứ, hiện tại, và vị lai làm. Người phàm trong trần giới không thể làm 
được pháp này. Làm sao người phàm tham gia những hoạt động thế gian có 
thê có được năng lực tự biến mình thành những vị thánh địa phương? 

Khổng Tử và Lão Tử không nói về [phật và bồ-tát] biến thành những vị 
thánh địa phương. Hơn nữa, họ không biết về các nhân trước kia [từ các đời 
quá khứ] và các quả trong đời này. Họ chỉ tạo sự trung thành với vua chúa 
và điều hành gia đình là những điều cốt yêu trong giáo lý của họ. Họ không 
bao giờ nói về đời vị lai. Họ phải là phần của một nhóm người tin vào cái 
thấy đoạn diệt. Người [Trạm Nhiên] đã loại Trang Tử và Lão Tử ra và nói 
rằng họ không biết Tiểu thừa, và hơn nữa là Đại thừa, là một bậc thầy sáng 
suốt thời xưa. 

Những người biện hộ cho sự nhất trí của Tam Giáo là Trí Viên và Chánh 
Thọ, và những người phàm vô minh của thời suy đồi sau này. Với sự sáng 
láng gì họ hạ thấp một bậc tiên sư thời cổ và vô cớ nói răng phật pháp 
ngang hàng với các giáo lý của Không Tử và Lão Tử? Cái thấy của họ thiếu 
bao quát phật pháp. Họ nên mang giỏ hành trang lên vai tìm các bậc thầy 
minh tri. Trí Viên và Chánh Thọ không biết giáo lý Tiểu thừa hay Đại thừa. 
Đây còn vô minh hơn là chứng nghiệm cảnh giới thứ tư của thiền định và 
xem nó là quả thứ tư. Thương thay có rất nhiều ma nhỏ khi gió suy đôi 
thôn 


Một cổ đức [Trạm Nhiên] nói, 0 của Không Tử và Châu Đại phu”” 


cũng như giáo lý của Tam Hoàng” 5 và Ngũ Đế” [của Trung Hoa], thuyết 
giảng tề gia bằng chữ hiếu, trị quốc bằng chữ trung, và phục vụ đất nước, 


** Châu Đại phu hay Châu công. Khoảng t.k. 12 trược C.N., Trung Hoa. Tên là Cơ Đán. Con 


của Văn Vương và em của Võ Vương. Thiết lập hệ thống pháp luật của nhà Châu. Được 
Khổng Tử xem là một nhà cai trị lý tưởng. 

**° Tạm Hoàng là những vị vua thần thoại của Trung Hoa cổ đại. Các thuyết về Tam Hoàng 
là những vị vua nào thì không nhất trí. Theo Sử Ký Tư Mã Thiên, Tam Hoàng gồm Thiên 
Hoàng, Địa Hoàng, và Nhân Hoàng. Theo Vận Đẩu Xu, Tam Hoàng là Phục Hi, Nữ Oa, và 
Thần Nông. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 786 


làm lợi ích thần dân. Đây chỉ là chuyện của một đời và không quản các đời 
quá khứ và vị lai. Không giông như phật pháp, làm lợi ích các đời quá khứ, 
hiện tại, và vị lai. Đừng nhâm điêm này.” 


Quả thực, lời tuyên bố của cỗ đức này động đến lý cứu cánh của phật 
pháp và làm sáng tỏ lý của các giáo lý thế gian. Các giáo lý của Tam Hoàng 
và Ngũ Đề không đến gần được giáo lý của chuyền luân vương, và không 
nên so sánh với lời của Phạm-thiên và Đế-thích. Các lãnh vực của họ và 
quả của những hành động quá khứ của họ kém xa so với các lãnh vực và 
quả của Phạm-thiên và Đế- thích. Vì thế, các chuyền luân vương, Phạm- 
thiên và Đế-thích không đến gần được với một vị tỳ-kheo xuất gia và thọ 
giới. Làm sao họ có thê bằng với Như Lai? 

Các sách của Không Tử và Châu Công không thể đến gần được với 
Mười Tám Kinh Lớn của Bà-la-môn giáo” của Ấn Độ, và đặc biệt, không 
thê sánh với Bốn Kinh Vệ-đà trong số các kinh đó. Tuy nhiên, Bà-la-môn 
giáo ở Ấn Độ không giống với giáo lý của Phật; nó không bằng ngay cả với 
Tiểu Thừa là giáo lý cho hàng thanh văn. Thương thay ở một nước xa xôi, 
nhỏ bé Trung Hoa có cái thấy sai lầm gọi là nhất trí của Tam Giáo! 


Bồ-tát Long Thọ, Tổ sư thứ mười bốn, nói, “Các đại a-la-hán và bích- 
chi phật hiệu tám vạn đại kiệp. Các bô-tát và các phật hiệu vô sô kiệp.” 


Không Tử, Lào Tử và những người khác chưa hiểu quá khứ và vị lai 
ngay cả của một thế hệ. Làm sao họ có sức hiểu các đời quá khứ, nói gì đến 
một kiếp, hay hơn nữa, một trăm và một ngàn kiếp? Rồi, làm sao họ hiểu 
được tám vạn kiếp hay vô số kiếp? Những người so sánh các phật và các 
bồ-tát, những vị quen thuộc với các đời quá khứ như là thấy trong lòng bàn 
tay, với Không Tử, Lào Tử và những người khác thì không đáng gọi là vô 
minh. Hãy bịt tai ông lại và đừng lắng nghe thuyết Tam Giáo nhất trí. Nó là 
thuyết tà vạy nhất trong những quan điểm sai lầm. 


Trang Tử nói, “Quí và tiện, khô và vui, đúng và sai, được và mật, tât cả 


**' Ngũ Đế, theo Sử Ký Tư Mã Thiên, gồm có Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, 


và Đế Thuấn. Theo một vài sử gia, chỉ có Đế Nghiêu và Đế Thuấn là những nhân vật lịch 
sử. 
**8 Mười Tám Kinh Lớn của Bà-la-môn-giáo (Thập Bát Đại Kinh). Gồm bốn kinh Vệ-đà, sáu 
kinh phụ, và tám luận. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 787 


đều là tự nhiên.” 

Cái thấy này tương tự như cái thấy về nguồn gốc tự nhiên, do những 
người ngoại đạo ở Ấn Độ chủ trương. Quí và tiện, khổ và sướng, đúng và 
sai, được và mất, tất cả là quả của những hành động thiện và bắt thiện. 
Những người tin vào nguồn gốc tự nhiên không hiểu biệt nghiệp và cộng 
nghiệp. Khi họ không sáng tỏ các đời quá khứ và vị lai, họ vô minh về đời 
hiện tại. Làm sao cái thấy của họ có thể ngang bằng với phật pháp? 


Có người nói: 


Bởi vì các phật như lai chứng ngộ rộng cả pháp giới, thế giới của một vi trần là 
tất cả mà các phật chứng ngộ. Như thê, cả hai quả [của hành động] — chủ thể và 
y báo — là những gì được các như lai chứng ngộ. Như thế, núi, sông, đất liền, 
mặt trời, mặt trăng, và tinh tú, cũng như ba độc và bốn hoặc tất cả đều được 
các như lai chứng ngộ. Thấy núi và sông là thấy như lai. Ba độc và bốn đảo”? 
không thê chạy trốn là phật pháp. Thấy một vi trần cũng như thấy pháp giới. 
Ngay cả một kinh nghiệm thông thường, nhất thời cũng là giác ngộ vô thượng, 
viên mãn. Đây gọi là đại giải thoát, trực chỉ tổ đạo truyền thăng từ người đến 


nBười. 


Có vô số người, cả quan chức và thường dân, nói đạo theo cách này ở 
Trung Hoa Đại Tống. Tuy nhiên, không rõ họ là con cháu của ai. Toàn bộ, 
họ không biết đạo của các phật tổ. Dù cho núi, sông, đất liền, là những gì 
được các phật chứng ngộ, nó không phải là cái thấy về núi, sông, và đất liền 
của người phàm. Những người nói cách này là chưa tham cứu và học biết 
những gì được các phật chứng ngộ. 

Họ nói rằng thấy một vi trần thì giống như thấy pháp giới. Đó giống như 
nói quần thần ngang bằng ô ông vua. Rồi tại sao họ không nói thấy pháp giới 
là ngang bằng với thấy một vi trần? Nếu ô ông xem cái thấy của những người 
này là đạo lớn của phật tổ, các phật và các tổ sẽ không xuất hiện ở thế gian 
này, và chúng sinh sẽ không thể đạt đạo. Dù cho họ có thể kinh nghiệm 
sinh là bất sinh, cái thấy của họ sẽ không đúng. 


é 20 nị 


Tam tạng Pháp sư Chân Đê ¡, “Có hai điều may mắn cho Trung Hoa: 


* Bốn đảo (tứ đảo): nghĩa đen là bốn té ngã. Bị dính mắc với thường, lạc, ngã, tịnh. 


"3° Chân Đế (Ph.: Paramärtha). 527-596. Một tăng nhân Ấn Độ có danh hiệu là Tam tạng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 788 


Không có ma và không có những người ngoại đạo [người đạo Bà-la-môn |.” 

Đây là lời nói của một người đến từ Ấn Độ, một quốc gia đầy những 
người ngoại đạo. Mặc dù không có những người ngoại đạo có thể thị hiện 
những phép lạ ở Trung Hoa, đó không phải là không có những người chấp 
giữ những cái thấy ngoại đạo. Bởi vì Trung Hoa là một nước nhỏ ở một 
miền đất xa xôi, ít người tham học phật pháp, nhưng họ không chứng ngộ. 
Không giống như nước Ấn Độ ở trung tâm. 


Một cô đức [Trạm Nhiên] nói, “Có nhiều người đã trở về với thể tục. Cố 
gắng tránh phục vụ hoàng đề, họ gia nhập ngoại đạo. Ăn cắp các lý của 
phật pháp, với chút ít hiểu biết về Không Tử và Trang Tử, họ tạo ra một 
hỗn hợp của những giáo lý này. Họ khiến cho những người mới bắt đầu học 
nhằm lẫn không biết sự khác nhau giữa đúng và sai. Những cái thấy có tính 
cách Vệ-đà được tạo ra theo cách này.” 

Hãy biết rằng những người nhằm lẫn và làm lẫn lộn những người mới 
bắt đầu học, do không biết cái nào đúng và cái nào sai giữa phật pháp và 
các giáo lý của Trang Tử và Lão Tử, là Trí Viên và Chánh Thọ, những 
người tôi đã bàn ở trên, Họ không những cực kỳ ngu ngốc mà còn không 
học các giáo lý xưa. Điều này hiển nhiên và rõ ràng. 

Ngày nay, trong tăng giới nhà Tống, không có người nào biết rằng các 
giáo lý của Không Tử và Lão Tử không đến gần được phật pháp. Mặc dù 
có vô số người tự gọi họ là con cháu của phật tổ đầy cả núi non và ruộng 
đồng trong chín vùng của Trung Hoa, không một người hay nửa người hiểu 
rõ răng phật pháp khác biệt với các giáo lý của Không Tử và Lão Tử. Tiên 
sư Như Tịnh, Cô Phật Thiên Đồng, một mình hiểu rõ rằng phật pháp và các 
giáo lý của Không Tử và Lão Tử không phải là một. Sư đã giải thích điều 
này ngày đêm. 

Các thầy của kinh và luận được gọi là giảng sư [tọa chủ], nhưng không 
ai trong bọn họ, hiểu rằng phật pháp vượt xa các lãnh vực của Không Tử và 
Lão Tử. Một số các giảng sư trong một trăm năm nay đã học Thiền và cố 
gắng ăn cắp giáo lý cốt yêu của nó, nhưng về mặt căn bản họ đã nhằm. 

Những bài viết của Không Tử nói về sinh ra đã biết [sinh nhi tri chỉ], 
trong khi các giáo lý của Phật dạy không nói điều đó. Trong phật pháp, có 
những lời nói về xá-lợi, trong khi Không Tử và Lão Tử không biết xá-lợi có 
hiện hữu hay không. Dù cho các ông có gắng pha trộn các giáo lý này và 
nói rộng ra, xem chúng là một, vẫn không thê giải thích nó đầy đủ. 


Pháp sư. Được Lương Vũ Đế mời và đến Trung Hoa vào năm 546. Dịch sáu mươi bốn bản 
văn Phật giáo, gồm cả Kinh Kim Quang Minh. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 789 


Sách Luận ngữ của Không Tử nói, “Sinh ra đã biết là cao nhất. Học rồi 
mới biết là kế, phấn đấu khó nhọc mới biết là kế nữa. Những người phấn 
đầu khó nhọc mà không biết là tệ nhất.”””' 

Nếu sinh ra đã biết, đây có thể xem là không có nhân. Trong phật pháp, 
không có câu nào nói về không có nhân. 

Ông Tỷ-kheo của cảnh giới thứ tư của Thiền định mắc tội phi báng Phật 
vào cuỗi đời ông ta. Xem phật pháp giống như các giáo lý của Không Tử và 
Lão Tử là một tội nặng hơn tội phỉ báng Phật trong suốt đời một người. Các 
ông, những người học, nên nhanh chóng vứt bỏ cái thấy sai lầm này. Cuối 
cùng, những người chấp giữ cái thấy này mà không từ bỏ sẽ rơi vào cõi bất 
thiện. 

Các ông, những người học, nên biết rõ rằng Không Tử và Lão Tử không 
biết về quá khứ, hiện tại, và vị lai. Họ không biết lý nhân quả. Họ không 
biết sự an lập của Một Châu. Rồi, làm sao họ có thê biết được sự an lập của 
Bốn Châu?” Họ không biết về sáu cõi trời thuộc dục giới; thì làm sao họ 
có thê biết được về ba giới và chín địa?””” Họ không biết về ngàn thế giới; 
làm sao họ có thể thấy và biết được về triệu hay tỉ thê giới? 

Một triều thần của vua không thể so sánh với đức Như Lai, là vua của tỉ 
thế giới. Như Lai là một vị được Phạm-thiên, Đế-thích, các chuyển luân 
vương, và những người khác tôn vinh và phục vụ, và được họ yêu cầu 
thuyết pháp. Không Tử và Lão Tử không có đạo hạnh như thế; và không 
biết con đường xuất thê gian và trở nên giải thoát. Thế thì làm sao họ có thê 
kinh nghiệm đầy đủ thực tướng của tất cả các pháp? Nếu họ đã không kinh 
nghiệm triệt để thực tướng, làm sao họ có thể ngang bằng với đức Thế 
Tôn? Vì Không Tử và Lão Tử thiếu đạo hạnh bên trong và tiện nghi bên 
ngoài, họ không đến gần đức Thế Tôn được. Làm sao người ta có thể nói 
được cái thấy sai về sự nhất trí của Tam Giáo? 

Khổng Tử và Lão Tử không hiểu sự hữu biên và vô biên của thế giới. 
Họ không biết và không thấy cái gì rộng lớn và cái gì bao la, không thấy 
sắc cực vi và không thấy độ dài của sát-na. Mặt khác, đức Thế Tôn thấy rõ 
sắc cực vi và biết độ dài của sát-na phân chia. Như thế làm sao chúng ta có 
thể xem ngài ngang bằng với Không Tử và Lão Tử được? Không Tử, Lão 


*3 Khổng Tử viết: “Sinh nhi tri chỉ giả, thượng giã. Học nhỉ tri chỉ giả, thứ giã. Khốn nhi học 


chi, hựu kỳ thứ giã. Khốn nhi bất học, dân tư vi hạ hỹ.” Luận Ngữ, quyển 8, chương 16, 
tiết 9. Theo Tứ Thư — bản dịch của Đoàn Trung Còn. 

*3 Xem chú thích số 214, trang 273. 

Chín địa (cửu địa): Cũng gọi là chín cõi hữu (cửu hữu). Một địa trong dục giới, và bốn 
địa trong sắc giới, và bốn địa trong vô sắc giới. 


533 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 790 
Tử, Trang Tử, và Huệ Thi” chỉ là những người phàm. Họ không thể đến 
gần ngay cả những người nhập lưu của Tiểu thừa. Vậy thì làm sao họ có thê 
đến gân được những người đắc quả thứ nhì hay quả thứ ba, đến gần được 
các a-la-hán đắc quả thứ tư? 

Song, một số người học đủ vô minh xem họ là ngang bằng với các phật. 
Đó là mê hoặc trên đỉnh mê hoặc. Không những Không Tử và Lão Tử 
không biết quá khứ, hiện tại, và vị lai, cũng như nhiều kiếp, họ còn không 
biết một niệm và một tâm duy nhất. Họ không thể sánh với mặt trời, mặt 
trăng, hay bầu trời. Họ không thể đến gần với Bốn Đại Thiên Vương hay tất 
cả các thần. So sánh họ với đức Thế Tôn là lầm lẫn những người ở trong và 
ở bên kia thế gian. 


Liệt Truyện [của Sử Kỹ Tư Mã Thiên] nói: 


Hỷ,” người trở thành cận thần của Châu Công, giỏi chiêm tỉnh. Một hôm ông 
ta thấy một điềm phi thường trên bầu trời. Ông ta đi về hướng đông, nhìn, và 
thấy Lão Tử, ông ta yêu câu Lão Tử viết một quyền sách hơn năm ngàn chữ. 
Chính ông ta cũng viết một quyền chín chương có nhan đề là Quan Linh Tử.” 
Sách được viết theo phong cách của sách #óa Hồ Kinh °” của Lão Tủ. 

Về sau, Lão Tử đi đến biên giới phía tây và Hỷ muốn đi cùng. Lão Tử nói, 
“Nếu ông muốn đi cùng với tôi, hãy đem bảy cái đầu người gồm cả đầu của 
cha mẹ ông. Rồi ông có thể đi với tôi.” 

Không do dự, Hỷ theo lời dạy của Lão Tử. Sau đó, bảy cái đầu hóa thành 
những đầu heo rừng. 


Vệ chuyện này, một cô đức [Trạm Nhiên| nói: 


Theo phong tục thế gian, những người hiếu thuận đối với cha mẹ họ tôn vinh 
ngay cả những tượng gỗ của cha mẹ mình. Mặt khác, người ta nói rằng Lão Tử 
** Huệ Thi (Huizi). 370-310 trước C.N., Trung Hoa. Triết gia cổ đại thuộc phái Danh gia, 
đồng thời với Trang Tử. Ông từng làm tướng quốc cho Huệ Thành Vương của nước Ngụy, 
là người nổi tiếng hiểu sâu biết rộng nhiều mặt và giỏi biện luận. 
*3” Hỷ (H.: Xi. Tức Doãn Hỷ. ND. 
Quan Linh Tử, nghĩa đen là quan chức giữ cửa ải. Tên tập sách của Hỷ. Châu Công, một 
người theo Lão Tử. 
*” Hóa Hồ Kinh (H.: Hua Hu Ching, Anh dịch: Teachings for Barbarians). Một tác phẩm 
được cho là của Lão Tử, ngoài quyển Đạo Đức Kinh. Có người cho rằng Hóa Hồ Kinh là 
sách ngụy tạo, vào thế kỷ thứ 8 ở Trung Hoa, để cải đạo các tín đồ Phật giáo ở phía tây 
Trung Hoa, thường gọi là người hồ, trở về với Đạo giáo bằng cách trình bày Lão Tử như là 
tư tưởng Phật giáo Trung Hoa trước khi đức Phật giác ngộ. ND. 


536 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 791 


dạy người học và bảo anh ta giết cha mẹ y. Căn bản giáo lý của đức Như Lai là 
từ bi; làm sao nó có thê liên hệ với một giáo lý điên đảo như của Lão Tử? 


Trong quá khứ có những nhóm người tà vạy xem Lão Tử ngang hàng 
với đức Như Lai. Ngày nay, có những người ngu ngốc xem cả Không Tử 
và Lão Tử ngang hàng với đức Thế Tôn. Thương thay! Khổng Tử và Lão 
Tử không thể đến gân ngay cả với các chuyền luân vương là những người 
dạy thế gian mười điều thiện. Làm sao Tam Hoàng và Ngũ Đề, được trang 
nghiêm bằng bảy báu và được một ngàn lính bảo vệ, có thể đến gần được vị 
vua của những bánh xe bằng vàng, bạc, đồng, và sắt, chuyên các thế giới 
trong bốn phương và hằng tỉ thế giới? Không Tử và Lão Tử không thể đến 
gần ngay cả với họ. Đối với các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai, căn bản 
giáo lý của họ là cúng dường cha mẹ, pháp sư, và tam bảo, và cúng dường 
cho những người bị bệnh, và v.v... Họ không bao giờ lấy sự sát hại cha mẹ 
họ làm căn bản của giáo lý. 

Như thể, giáo lý của Lão Tử và phật pháp không phải là một. Những 
người giết cha mẹ mình không thể nào tránh được sự nhận hậu quả của 
những hành động của họ và rơi vào địa ngục trong đời kế. Dù cho Lão Tử 
nói về cái không [hư cực, vô] một cách vô căn cứ, những người hại cha mẹ 
mình không thể không nhận các quả này trong đời kế. 


Theo [Cảnh Đức] Truyền Đăng Lục, Nhị tổ Huệ Khả thường than: 
“Giáo lý của Không Tử và Lão Tử bị giới hạn ở những cung cách và qui 
định. Các sách 7rang Tử và Kinh Dịch chưa giải thích thấu đáo diệu lý. 
Những ngày này tôi nghe nói rằng Đại sư Bồ- đè-đạt-ma đang ở chùa Thiếu 
Lâm. Khi người hiểu biết sâu xa này ở gần, tôi thích kinh nghiệm giáo lý 
thâm sâu của ông ấy.” 


Ngày nay các ông nên biết rõ rằng sự đích truyền phật pháp ở Trung 
Hoa chỉ nhờ năng lực tu hành của Huệ Khả. Dù cho Bồ-đè-đạt-ma đã đến 
Trung Hoa, phật pháp sẽ không được truyền nêu không có Nhị tổ Huệ Khả. 
Nếu Huệ Khả không truyền phật pháp, sẽ không có phật pháp ở Trung Hoa. 
Như thế, không nên xem Huệ Khả như những người khác. 


[Cảnh Đức| Ti ruyển Đăng Lục nói, “Tăng Thần Quang [Huệ Khả] là 
người học rộng. Sư sống gần các sông Y (Yïi) và Lạc (Lou), đọc nhiều sách, 
và bàn luận huyền lý.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 792 


Sự đọc nhiều của Huệ Khả trong quá khứ và sự đọc nhiều của những 
người trong các thời sau khác nhau rất xa. Ngay cả sau khi đắc pháp và thọ 
nhận y, Huệ Khả không nói rằng cái hiểu trước kia của sư, giáo lý của 
Không Tử và Lão Tử giới hạn ở cung cách và qui định, là sai lầm. Hãy biết 
rằng Huệ Khả đã hiểu thấu triệt rằng giáo lý của Không Tử và Lão Tử 
không giống phật pháp. Làm sao con cháu xa xôi của sư ngày nay mâu 
thuẫn với người ông trong pháp của họ và khăng khăng về sự nhất trí giữa 
các giáo lý của Không Tử và Lào Tử và phật pháp? Hãy biết rằng đây là cái 
thấy sai. Nếu ông là cháu xa của Huệ Khả, làm sao ông có thê chấp nhận 
những thuyết của Chánh Thọ và những người khác? Vì ông là con cháu của 
Huệ Khả, đừng nói Tam Giáo nhất trí. 


[Theo Trạm Nhiên:] 


Khi đức Như Lai còn tại thế, có một người ngoại đạo gọi là Luận Lực.”° Vì 
ông ta nghĩ mình là người có khả năng tranh luận vô song, ông ta tự gọi mình 
là Luận Lực. Nhận được sự bố thí của năm trăm thành viên của tộc Vaishali, 
ông ta chọn năm trăm câu hỏi khó đề thách thức đức Thế Tôn. Ông ta đến gặp 
đức Thế Tôn và hỏi, “Đạo vô thượng là một hay nhiều?” 

Thế Tôn nói, “Đạo vô thượng là một.” 

Luận Lực nói, “Mỗi người trong các sư của chúng tôi đều nói về đạo vô 
thượng. Những người ngoại đạo tất cả đều xem các giáo lý của họ là đúng và 
hạ thấp, giáo lý của những người khác. Họ nói về đúng và sai theo cách này. 
Như thế, có nhiều đạo.” 

Vào thời gian ấy đức Thế Tôn đã dạy và giúp Lộc Đầu”” chứng được quả 
vô học. Lộc Đầu đang đứng gần Phật. Phật hỏi Luận Lực, ““Irong nhiều đạo, ai 
là người tiến bộ nhất?” 

Luận Lực nói, “Lộc Đầu.” 

Phật nói, “Nếu Lộc Đầu là người tiến bộ nhất, làm sao ông ta từ bỏ đạo của 
mình, trở thành đệ tử của tôi, và vào đạo của tôi?” 

Luận Lực hiểu, hoàn toàn xấu hỏ, lễ bái, qui y, và vào đạo. 

Lúc ấy Phật thuyết giảng lý ấy bằng kệ: 


539 


ki Luận Lực (Ph.: Vivadabala), nghĩa đen là Sức Mạnh Tranh Luận. Một người Bà-la-môn 


tự xem mình là nhà tranh luận vĩ đại và thách thức đức Phật. Ông ta biết rằng Lộc Đầu 
(Migasisa), có tiếng là học giả giỏi nhất và đã trở thành đệ tử của Phật. Xấu hổ, chính ông 
ta đã trở thành người theo Phật. 

”*” lóc Đầu (Ph.: Migasisa). Vốn là một người Bà-la-môn ở vương quốc Câu-tát-la 
(Kaushala), có tiếng là một học giả xuất sắc. Đã trở thành đệ tử của Phật và đã đắc quả a- 
la-hán. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 793 


Kẹt trong giáo lý mình, 
gọi nó là vô thượng, 

nói mình đúng, người saI. 
Không giáo lý vô thượng. 
Họ đi vào tranh luận 

có sáng nghĩa niết-bàn, 
nói về đúng và sai, 

khốn khổ vì tranh đua. 
Thắng rơi hố kiêu hãnh 
Thua rơi ngục thống khô. 
Người trí không bị kẹt 

ở bất cứ bên nào. 

Luận Lực, ông nên biết 
giáo lý tôi dạy người 
không sai cũng không đúng; 
ông tiềm kiếm cái nào? 
Ông muốn phá pháp tôi 
không cách nào phá được, 
trí không sáng tỏ nó; 

ông phá chính ông thôi. 


Những lời vàng của đức Thế Tôn là như thế. Những chúng sinh vô minh 
ở Trung Hoa không nên đi ngược lại giáo lý của Phật mà nói rằng có những 
đạo ngang bằng với phật pháp. Đó sẽ là phỉ báng Phật và phi báng khiếp, 
Lộc Đầu, Luận Lực, Bà-la-môn Trường Trảo,*Ê ° Bà-la-môn Tiên Ni” của 
Ấn Độ đều là những người học rộng. Ở Trung Hoa không có những người 
như thế. Không Tử và Lão Tử không thê sánh với họ. 

Tất cả những người Bà-la-môn này đã từ bỏ con đường riêng của họ và 
qui y phật đạo. Ngay cả những người lắng nghe sự so sánh giữa phật pháp 
và những người thế tục như Không Tử và Lão Tử cũng sẽ có lỗi. Hơn nữa, 
ngay cả các a-la-hán và bích-chi phật cuối cùng sẽ là những bồ-tát, và 
không người nào trong bọn họ sẽ ở lại trong Tiểu Thừa. Làm sao ông xem 
Không Tử và Lão Tử, những người chưa vào phật đạo, là bình đẳng với các 
phật? Đây là một cái thấy rất tà vạy. 


*#° Bà-Jg-môn Trường Trỏủo (DIrghanakha Brãhman). Cũng gọi là Trường Trảo Phạm Chí 


hay Bà-la-môn Móng Tay Dài. Chú của Xá-lợi-phất. Là một Bà-la-môn, ông ta thề không 
cắt móng tay cho đến khi nào đắc đạo. Ông ta trở thành một trong mười đại đệ tử của 
Phật. Có tên là Kushinagara, ông ta nổi tiếng là người tranh luận giỏi nhất. 

* Xem chú thích số 21, trang 51. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 794 


Sự kiện Như Lai, đức Thế Tôn, vượt xa tất cả chúng sinh, đã được các 
như lai, đại bồ-tát, Phạm-thiên, và Đế-thích biết và tôn vinh. Điều này đã 
được hăm tám tổ sư ở Ấn Độ và sáu tô sư đầu tiên ở Trung Hoa biết. Tất cả 
những người có khả năng tham học đều biết điều này. Những người sinh ra 
trong thời sau này không nên chấp nhận lý thuyết không lành mạnh về Tam 
Giáo nhất trí được những người vô minh của nhà Tống biện hộ, mà đó là 
kết quả của sự thiếu tham học. 


Chép lại từ bản thảo [của Đạo Nguyên] trong kỳ an — mùa hạ năm thứ bảy, 
niên hiệu Kiến Trường (Kencho) [1255J. Hoài Tráng.” 


* Anh dịch: Andy Frgerson và người chủ biên. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 795 


92. CHỈ PHẬT VỚI PHẬT 
(Yuibutsu yobutsu: Duy phật dữ phật) 


Một người không thể biết được phật pháp. Vì lý do này, từ những thời xa 
xưa không một người phàm nào chứng ngộ phật pháp; không một hành giả 
Tiểu Thừa nào làm chủ được phật pháp. Bởi vì chỉ các phật là có thê chứng 
ngộ nó, người ta nói [trong Kinh Pháp Hoa], “Chỉ phật với phật có thể hoàn 
toàn làm chủ được nó.” 


Khi ông chứng ngộ phật pháp, ông không nghĩ, “Đây là sự chứng ngộ 
như tôi đã mong.” Dù cho ông nghĩ thế, sự chứng ngộ đương nhiên khác 
VỚI sự mong muốn của ông. Sự chứng ngộ không giống như ông niệm 
tưởng về nó. Do đó, chứng ngộ không thể xảy ra như đã suy nghĩ. Khi ông 
chứng ngộ phật pháp, ông không quan tâm chứng ngộ đến như thế nào. Hãy 
phản chiếu điều này: những gì ông nghĩ cách này hay cách khác trước khi 
chứng ngộ không giúp gì cho chứng ngộ. 

Mặc dù chứng ngộ không giống như bất cứ ý nghĩ nào trong những ý 
nghĩ của ông đi trước nó, bởi vì đây không phải vì những ý nghĩ như thế 
thực sự là xấu và không thê chứng ngộ. Những ý nghĩ đã qua trong tự thể 
đã là chứng ngộ. Nhưng vì ông tìm kiếm ở chỗ khác, ông nghĩ và nói rằng ý 
nghĩ không thê nào là chứng ngộ. 

Tuy nhiên, đáng để ý là những gì ông nghĩ cách này hay cách khác 
không giúp gì cho chứng ngộ. Vì lý do này, ông trở nên cân thận không có 
tâm nhỏ bé. Quả thực, nếu chứng ngộ đến do năng lực của những ý nghĩ 
trước của ông, nó sẽ không đáng tin. 

Chứng ngộ không tùy thuộc vào ý nghĩ, nhưng nó đến ở xa bên kia 
chúng; chứng ngộ chỉ được chính chứng ngộ giúp nó. Hãy biết rằng lúc ấy 
không có mê hoặc, và không có chứng ngộ. 


Khi ông có trí tuệ vô thượng, ông được gọi là phật. Khi một vị phật có 
trí tuệ vô thượng, nó được gọi là trí tuệ vô thượng. Không biết nó giống cái 
gì trên con đường này là ngu ngốc. Nó giống cái gì không bị phân chia? Bị 
phân chia không có nghĩa là ông cố cưỡng bách loại trừ ý định hay sự phân 
biệt, hay ông thiết lập một cảnh giới ở bên kia ý định. Không phân chia 
không thể nào là có ý định hay phân biệt gì cả. 

Không phân chia giống như gặp một người và không quan tâm người ấy 
trông như thế nào. Cũng vậy, nó không giông như ước muôn có nhiêu màu 
sắc hay ánh sáng hơn khi xem hoa hay ngăm trăng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 796 


Mùa xuân có cảm giác mùa xuân, và mùa thu có dáng vẻ mùa thu; 
không có sự trốn tránh nó. Như vậy khi ông muốn mùa xuân hay mùa thu 
khác với chính nó, hãy biết rằng nó chỉ có thê là nó. Hay, khi ông muốn giữ 
mùa xuân hay mùa thu y như nó đang là, hãy nghĩ rằng nó không có bản 
tánh bắt biến. 

Cái được tích lũy không có ngã, và không có tâm hành nào có ngã. Lý 
do là không một cái nào trong bốn đại hay năm uân có thể hiểu là ngã hay 
đồng nhất với ngã. Vì thế, không nên hiểu sắc tướng của hoa hay mặt trăng 
trong tâm ông như là ngã, dù cho ông có thể nghĩ nó là ngã. Song, khi ông 
sáng tỏ rằng không có gì để không thích hay mong muốn, thì bộ mặt bản lai 
được sự tu đạo của ông tiết lộ. 


Một cô đức nói: 


Mặc dù toàn thê đại thiên thế giới chỉ là pháp thân của tự kỷ, ông không nên đề 
pháp thân chướng ngại ông. Nếu ô ông bị pháp thân chướng ngại, ông sẽ không 
thê chuyển mình một cách tự tại, bất chấp ông cố gắng khó nhọc đến đâu. 
Nhưng nên có con đường tự tại với chướng ngại. Vậy thì, thế nào là con đường 
cho mọi người tự tại với chướng ngại? Nếu ô ông không thể nói rõ làm thế nào 
giải thoát tất cả mọi người, ông sẽ sớm mất ngay cả đời sống của pháp thân và 
chìm trong biển khổ trong thời gian dài. 


Nếu người ta hỏi ông theo cách này, ông làm sao trả lời để giữ pháp thân 
sống còn và khỏi chìm trong biển khổ? 

Trong trường hợp này, hãy nói, “Toàn thể đại thiên thế giới là pháp thân 
của tự kỷ.” Nếu ông nói răng toàn thể đại thiên thế giới là pháp thân của tự 
kỷ, song lời nói không thể diễn đạt được nó. Khi lời nói không thể diễn đạt 
được nó, ông có hiểu rằng không có gì để nói. Không lời, các phật xưa đã 
nói một điều gì đó. 


Trong tử có sinh, trong sinh có tử. Tử là toàn tử, sinh là toàn sinh. Đây 
là như thế không phải vì ông khiến nó như thế, nhưng vì pháp là như thê. 
Như vậy, khi phật chuyền bánh xe pháp, có nội kiến như thê và nói như thế. 
Hãy biết rằng khi phật thị hiện thân [phật] và độ chúng sinh cũng như vậy. 
Đây gọi là “giác thức bất sinh.” 

“Phật thị hiện thân và độ chúng sính” có nghĩa là độ chúng sinh chính là 
thị hiện thân phật. Trong độ chúng sinh, đừng theo đuổi thị hiện. Thấy thị 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 797 


hiện, đừng nghĩ ngờ sự độ. 

Hãy hiểu rằng trong độ chúng sinh, phật pháp được kinh nghiệm toàn 
bộ. Hãy giải thích nó và hiện thành nó cách này. Hãy biết rằng nó giống với 
thị hiện và có thân phật. 

Đây là như vậy bởi vì phật thị hiện thân phật và độ chúng sinh. Lý này 
được sáng tỏ từ buổi sáng đạt đạo cho đến buổi tối bát niết-bàn; nó được 
thuyết giảng một cách tự tại, không lời ngán đường. 


Một phật xưa nói: 


Toàn thê trái đất là thân người thật. 

Toàn thê trái đất là cửa giải thoát. 

Toàn thê trái đất là con mắt của Tì-lô-xá-na. 
Toàn thê trái đất là pháp thân của tự kỷ. 


Thân người thật có nghĩa là thân thật của riêng ông. Hãy biết rằng toàn 
thê trái đất là thân thật của riêng ông, không phải là thân tạm thời. 

Nếu có người hỏi ông tại sao chúng ta không thường chú ý đến điều này, 
thì hãy nói, “Hãy tự phản chiếu trong chính ông rằng toàn thê trái đất là 
thân người thật.” Hoặc, hãy nói, “Toàn thê trái đất là thân người thật — ông 
đã biết điều này rồi.” 

Cũng như, Toản thể trái đất là cửa giải thoát có nghĩa là ông không bị 
vướng mắc hay giam hãm. Cái gọi là đoàn thể trái đất là thâm mật — không 
bị phân chia theo giây phút, thời đại, tâm, và lời nói. Kinh nghiệm vô hạn 
và vô biên này là toàn thê trái đất. Dù cho ông tìm cách đi vào hay đi qua 
cửa giải thoát này, ông không thể tìm được. Vì sao vậy? Hãy phản chiếu 
câu hỏi vừa nêu. Nếu ông có ý định tìm bên ngoài nó là cái gì, sẽ không tìm 
được. 

Toàn thê trái đất là con mắt của Tì-lô-xá-na có nghĩa là các phật có một 
con mắt. Đừng cho rằng mắt phật giống như mắt người. 

Con người có hai mắt, nhưng khi ông nói “con mắt người, ông không 
nói “hai mắt” hay “ba mắt. Š Người học giáo lý không nên hiểu răng “mắt 
phật,” “mắt pháp, mắt trời” giống như hai con mắt người. Tin răng nó 
giống như mắt người thì đáng thương thay. Bây giờ hãy hiểu rằng chỉ có 
con mắt duy nhất của phật, chính nó là toàn thể trái đất. 

Một vị phật có thê có một ngàn mắt hay một vạn mắt. Nhưng hiện thời 
người ta nói rằng toàn thể trái dất là một con mắt. Như thế, nói rằng con 


32.66 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 798 


mắt này là một trong nhiều con mắt của một vị phật là không lầm, giống 
như hiểu rằng một vị phật chỉ có một con mắt là không lầm. Quả thật, một 
vị phật có nhiều loại mắt — ba mắt, một ngàn mắt, tám vạn bốn ngàn mắt. 
Đừng ngạc nhiên khi nghe nói rằng có những con mắt như vậy. 

Cũng vậy, hãy học và biết rằng toàn thể trái đất chính là pháp thân. 

Tìm biết tự kỷ luôn luôn là ước muốn của chúng sinh. Tuy nhiên, hiếm 
người thấy tự kỷ. Chỉ các phật biết tự ký. Những người ngoại đạo xem 
những gì không phải tự kỷ là tự kỷ. Mặt khác, những gì các phật gọi là tự 
kỷ là toàn thê trái đất. Như thế, không bao giờ có toàn thể trái đất nào 
không phải là tự kỷ, dù biết hay không biết nó. Về việc này, hãy tham chiếu 
lời các phật xưa. 


Đã lâu rôi có một ông tăng hỏi một vị sư, “Khi trăm, ngàn, hay vạn vật 
cùng đên một lúc, nên làm gì?” 
Sư đáp, “Đừng cô găng kiêm soát chúng.” 


Những gì sư muốn nói là dù sự vật đến theo cách nào, đừng cố gắng 
thay đổi chúng. Bắt cứ cái gì đến đều là phật pháp, không phải đối tượng gì 
cả. Đừng hiểu lời đáp của sư chỉ là lời khuyên răn sáng láng, mà hãy thức 
ngộ răng đó là chân lý. Dù cho ông cô găng kiểm soát cái gì đến, cũng 
không thể kiểm soát được. 


Một phật xưa nói, “Núi, sông, và đất liền sinh ra cùng lúc với mỗi 
người. Tât cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai đang cùng nhau tu hành 
Với môi người.” 


Nếu chúng ta nhìn núi, sông, và đất liền khi một người sinh ra, sự sinh 
của người này không có vẻ như là sinh ra thêm núi, sông, và đất trên những 
cái hiện hữu. Song, lời của các phật xưa nên không sai lầm. Chúng ta nên 
hiểu điều này như thế nào? Dù cho ông không hiểu, đừng làm ngơ nó, mà 
hãy quyết tâm hiểu nó. Vì đây là những lời đã được thuyết giảng, hãy lắng 
nghe những lời â Ấy. Hãy lắng nghe cho đến khi ông hiểu. 

Đây là cách hiểu: Có ai biết sự sinh của một người như thế nào ở đầu và 
cuối? Không ai biết đầu hay cuối của nó; tuy nhiên mọi người đều sinh ra. 
Tương tự, không aI biết các cực biên của núi, sông, và đất, nhưng tất cả đều 
thấy chỗ này và đi ở đây. Đừng hối tiếc nghĩ rằng núi, sông, và đất không 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 799 


sinh ra với ông. Hãy hiểu rằng các phật xưa dạy rằng sự sinh của ông không 
tách rời với sông, núi, và đất. 

Lại nữa, tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai đã tu hành, đắc đạo, 
và hoàn thành chứng ngộ. Chúng ta nên hiểu các phật ấy đang cùng nhau tu 
tập với chúng ta như thế nào? Trước hết, hãy xem pháp tu của một vị phật. 
Pháp tu của một vị phật là tu theo cách giống như toàn thê trái đất và tất cả 
chúng sinh. Nếu nó không phải là tu với tất cả chúng sinh, nó không phải là 
pháp tu của một vị phật. Như vậy, từ giây phút phát tâm bồ-đề đến giây 
phút giác ngộ, tất cả các phật đều chứng ngộ và tu đạo cùng với toàn thể 
trái đất và tất cả chúng sinh. 

Ông có thể nghi ngờ về điều này. Nhưng lời của phật xưa đã được 
thuyết giảng để làm sáng tỏ sự suy nghĩ bối rôi của ông. Đừng nghĩ rằng 
các phật khác hơn ông. Theo giáo lý này, khi tất cả các phật quá khứ, hiện 
tại, và vị lai phát tâm bồ-đề và tu tập, các ngài không bao giờ loại thân-và- 
tâm ra ngoài. Hãy hiểu điều này. Nghi ngờ điều này là phi báng các phật 
quá khứ, hiện tại, va vị lai. 

Khi chúng ta tĩnh lặng phản chiếu, nó hiện ra rằng thân-và-tâm của 
chúng ta đã cùng tu tập với tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai, và đã 
phát cùng phát tâm bô-đề với các ngài. Khi chúng ta phản chiếu quá khứ 
và vị lai của thân-và-tâm, chúng ta không thê tìm được biên giới của ta hay 
người khác. Cái gì mê hoặc chúng ta tin thân-và-tâm của chúng ta xa lìa tất 
cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai? Sự mê hoặc như thế là vô căn cứ. 
Rồi, làm sao mê hoặc có thể chướng ngại sự phát tâm bồ-đề và tu đạo của 
tât cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai? Như thế, hãy hiểu rằng đạo 
không phải là chuyện biết hay không biết. 


Một cổ đức nói, “Chặt xuống thì không gì khác hơn là chặt xuống; đi 
quanh thì không bàn luận. Núi, sông, và đât là thân của pháp vương hiện 
bày toàn thê.” 


Người thời hiện tại nên học câu nói này của cổ đức ấy. Có một pháp 
vương hiểu rằng. thân của pháp vương không khác với chặt xuống, chỉ như 
núi trên đất và đất giữ núi đứng. 

Khi ông hiểu điều này, giây phút không, hiểu không đến cản trở hiểu, và 
hiểu không phá vỡ không hiểu. Thay vì thế, hiểu và không hiểu giống như 
mùa xuân và mùa thu. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 800 


Tuy nhiên, khi ông không hiểu, tiếng nói pháp thấm nhập không đến tai 
ông; và ở giữa tiếng nói tai ông vẫn nhàn hạ. Nhưng khi ông hiểu, tiếng nói 
đã đến tai ông, định (samadhi) xuất hiện. 

Đừng nghĩ rằng hiểu là nhỏ và không hiểu là lớn. 

Hãy biết rằng không hiểu thì tự kỷ không thê phân biệt; cái hiểu của 
pháp vương cũng như vậy. 

Nơi thân của pháp vương mắt giống như thân, và tâm giống như thân. 
Không có kẽ hở nào dù là tơ tóc giữa tâm và thân; mọi vật tiết lộ đầy đủ. 
Tương tự, hãy hiểu rằng trong quang minh và thuyết pháp tiết lộ thân của 
pháp vương. 


Ngày xưa đã có câu nói: “Không ai ngoài cá biệt tâm của cá; không ai 
ngoài chim theo dâu của chim.” 


Song những người thực sự hiểu được điểm này rất hiếm. Nghĩ rằng 
không người nào biết tâm của cá hay dấu của chim là lầm. Hãy biết rằng cá 
luôn luôn biết tâm nhau, không giống như người không biết tâm nhau. Khi 
cá cố gắng vượt Long Môn [thác nước], chúng biết ý định của nhau và có 
cùng tâm. Hay, chúng chia xẻ tâm đả thông Chín Khúc Cong Lớn."° 
Những ai không phải là cá khó biết được điều này. 

Lại nữa, khi con chim bay trên bầu trời, những con thú không mộng đến 
việc tìm hay theo dấu nó. Vì chúng không biết có điều như thế, chúng 
không thê tưởng tượng ngay cả điều này. Tuy nhiên, một con chim có thể 
thấy dấu vết của hằng trăm và hằng ngàn con chim nhỏ đi qua trong đàn, 
hay dấu vết của rất nhiều dòng chim lớn bay nam hay bắc. Những dấu vết 
ấy còn hiển nhiên hơn dấu chiếc xe ngựa đề lại trên đường hay dấu móng 
chân ngựa thấy trên cỏ. Một con chim thấy dấu vết của chim theo cách này. 

Các phật giống như thế. Ông có thê thắc mắc các phật tu hành bao nhiêu 
đời. Các phật, lớn hay nhỏ, mặc dù họ vô số, tất cả đều biết dấu vết của 
mình. Ông không bao giờ biết được dấu vết của phật khi ông không phải là 
phật. 

Ông có thể thắc mắc tại sao ông không biết. Lý do là, trong các phật 
thấy dấu vết bằng mất phật, những người không phải phật không có mắt 
phật; họ chí chú ý những thuộc tính của các phật. Tất cả những ai không 
biết điều này nên tìm dấu vết con đường của các phật. Nếu ông tìm được 
dấu chân, ông nên thương lượng xem chúng có phải là của các phật hay 
*3 Chín Khúc Cong Lớn (Cửu Đại Chiết). Sông Hoàng Hà, người ta nói, trong toàn bộ con 
sông có chín khúc cong lớn. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 801 


không. Khi thương lượng, người ta biết dấu vết của các phật; và cũng biết 
nó dài hay ngăn, cạn hay sâu. Sự soi sáng dấu vết của ông được thành tựu 
bởi sự tham cứu dấu vết của các phật. Thành tựu được điều này là phật 


pháp sm 


* Anh dịch: Edward Brown và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 802 


93. SINH TỬ 
(Shöji: Sinh tử) 


“Vì phật ở trong sinh tử, không có sinh tử.” Người ta cũng nói, “Vì phật 
không ở trong sinh tử, phật không bị sinh tử mê hoặc.” 


Những câu nói này là những lời nói tĩnh yêu của hai Thiên sư Khăc Cân 
[Giáp Sơn] và Định Sơn.“ Đừng bao giờ chênh mảng hai câu nói đó, vì đó 
là những lời nói của những người đắc đạo. 


Những ai muốn trở nên tự tại với sinh tử nên hiểu nghĩa của những câu 
nói này. Nếu ông tìm phật bên ngoài sinh tử, đó sẽ như cố đi nước Việt 
(Yue) ở phương nam với mũi giáo hướng về phương bắc, hay như cố gắng 
thấy chòm sao Đại Hùng trong khi ông hướng mặt về phía nam; ông sẽ tự 
khiến mình ở lại mãi trong sinh tử, và. mắt con đường giải thoát. 

Hãy hiểu rằng sinh tử chính là niết-bàn. Không có gì như là sinh tử để 
tránh; không có gì như là niết-bàn đề tìm. Chỉ khi ông chứng ngộ điều này, 
ông tự tại với sinh tử. 


Giả sử rằng sinh biến thành tử là sai lầm. Sinh là một giai đoạn mà nó là 
toàn thời trong chính nó, với quá khứ và vị lai riêng của nó. Vì lý do này, 
trong phật pháp sinh được hiểu là bất sinh. Tử là một giai đoạn mà nó là 
toàn thời trong chính nó, với quá khứ và vị lai riêng của nó. Vì lý do này, tử 
được hiểu là bất tử. 

Trong sinh chỉ có sinh, trong tử chỉ có tử. Do đó, khi sinh đến, hãy đối 
mặt và hiện thành sinh, và khi tử đến, hãy đối mặt và hiện thành tử. Đừng 
tránh chúng hay ham muốn chúng. 


Sinh tử này là đời sống của một vị phật. Nếu ô ông cố gắng loại nó ra, ông 
sẽ mất đời sông phật. Nếu ông bám vào nó, cố găng ở lại trong nó, ông 
cũng sẽ mất đời sống phật, và những gì còn lại chỉ là tướng phật. Chỉ khi 
nảo ông không tránh sinh tử hay mong nó, ông thực sự nhập vào tâm phật. 

Tuy nhiên, đừng phân tích hay nói về nó. Chỉ đặt thân tâm ông sang một 


*° Định Sơn Thần Anh (H.: Dingshan Shenying, Nh.: Jözan Shin“ei). Khoảng t.k. 8-9, Trung 


Hoa. Tông Qui Ngưỡng. Người thừa kế pháp của Qui Sơn Linh Hựu. Dạy ở núi Định Sơn, 
Chu [?] châu (An Huy). 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 803 


bên, hãy quên chúng, và ném chúng vào nhà của phật; rồi phật làm tất cả. 
Khi ông theo điêu này, ông tự tại với sinh tử, và không dụng công hay toan 
tính trở thành phật. Rôi, a1 ở lại trong tâm? 


Có một cách đơn giản đề trở thành phật: Khi ông không làm những hành 
động bất thiện, không chấp trước sinh tử, và từ bi đối với tất cả chúng sinh, 
kính trọng các bậc trưởng thượng và tử tế với những người trẻ bậc dưới, 
không loại trừ hay ham muốn bất cứ điều gì, không niệm tưởng hay lo âu, 
ông sẽ được gọi là phật. Không cầu tìm gì khác.” 


**° Anh dịch: Arnold Kotler và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 804 


94. TÂM ĐẠO 
(Döshin: Đạo tâm) 


Trong cầu tìm phật đạo, hãy đặt tâm đạo lên hàng đầu. Những người biết 
tâm đạo là thế nào thì rất hiếm. Hãy tham vấn những người biết rõ nó. 

Trong thế gian có những người có tâm đạo nhưng thực ra là thiếu tâm 
đạo. Cũng có những người có tâm đạo chân thực nhưng không được người 
khác biết đến. Như thế, khó biết người nào có tâm đạo hay không. 

Trên hết, đừng lắng nghe và tin tưởng những người bất thiện. Cũng vậy, 
đừng đặt dục vọng của ông lên hàng đầu, mà hãy đặt pháp do Phật thuyết 
giảng lên hàng đầu. Hãy giữ kỹ trong tâm, ngày đêm, tâm đạo nên thế nào. 
Hãy ước mong và nguyện tận lực chứng được chân ngộ trong thế giới này. 

Trong thế gian suy đồi này, nói chung là thiếu những người có tâm đạo. 
Tuy nhiên, hiện tại hãy chú tâm về sự vô thường: đừng quên rằng thế giới 
này chóng vánh và đời người bấp bênh. Nhưng đừng đề bị sự suy tư về vô 
thường của thế gian chiếm giữ. Hãy quyết định xem trọng pháp, xem thân 
và mạng của mình hơi nhẹ hơn. Vì pháp, đừng giữ lại phần nào của thân và 
mạng mình. 

Rồi, hãy kính trọng sâu xa tam bảo — phật, pháp, và tăng-già. Hãy 
nguyện kính trọng và hiến mình cho tam bảo ngay cả cuộc sống hay thân 
mình thay đổi. Ngủ hay thức, hãy nghĩ đến công đức của tam bảo. Ngủ hay 
thức, hãy tụng niệm tam bảo. 


Khi ông lìa đời này, và trước khi ông nhập vào đời kế, có một nơi gọi là 
cảnh giới trung gian. Ông ở đó bảy ngày. Ông nên quyết tâm tiếp tục niệm 
danh tam bảo không ngừng trong khi ông ở đó. Sau bảy ngày, ông chết vào 
một cảnh giới trung gian khác và ở lại đó bảy ngày nữa. Lần này, ông có 
thể thấy và nghe không có chướng ngại, như người có thiên nhãn. Hãy 
quyết tâm khuyến khích mình tiếp tục niệm danh nên bảo không ngừng: 
“Con qui y Phật. Con qui y Pháp. Con qui y Tăng-già.” 

Sau khi đi qua cảnh giới trung gian ây, khi ông đến gần cha mẹ đề nhập 
thai, hãy quyết tâm giữ trí tuệ chân chính. Hãy tiếp tục niệm qui y tam bảo 
trong thai cung của mẹ. Đừng chênh mảng niệm trong khi ông đang được 
sinh ra. Hãy quyết tâm sâu xa hiến mình niệm qui y tam bảo qua sáu căn. 

Khi đời ông chấm dứt, sự thấy bằng mắt của ông sẽ bỗng nhiên trở nên 
đen tối. Hãy biết rằng đây là đời ông chấm dứt, và quyết tâm niệm, “Con 
qui y Phật.” Lúc ấy tất cả phật mười phương sẽ tỏ bi tâm với ông. Dù cho, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 805 


do duyên, ông bị ràng buộc với cõi bất thiện, ông có thể sinh ở cõi trời hay 
ở trong sự hiện diện của Phật. Hãy lễ bái và lắng nghe Phật. 

Sau khi u tối phát sinh trong mắt ông, hãy tiếp tục niệm qui y tam bảo 
cho đến khi ông nhập vào cảnh giới trung gian và xa hơn nữa. 


Như thế, hãy tiếp tục niệm, từ lần sinh này đến lần sinh khác, từ thế giới 
này đến thế giới khác, cho đến khi ông đạt giác ngộ, quả phật. Đây là cách 
tất cả các phật và bồ-tát tu tập. Ấy là cách thâm chứng pháp. Ấy là hiện 
thân của phật đạo. Hãy quyết tâm không tự vướng mình vào những ý niệm 
khác ý niệm này. 

Hãy làm việc để tạo một tượng phật trong đời ông. Một khi tượng phật 
đã được tạo ra, hãy cúng dường ba loại: một tắm nệm, nước đường, và đèn 
cầy. Hãy tịnh hóa chúng và cúng đường cho bức tượng. 

Cũng vậy, hãy sao chép nhiêu bản Kinh Pháp Hoa trong đời ông. Hãy 
viết hay in và giữ gìn nó. Hãy đặt nó lên đầu ông rồi lễ bái nó. Hãy dâng 
hoa, hương, đèn cầy, thức ăn, đồ uống, và y phục. Hãy chắc chắn rằng đầu 
ông sạch trước khi ông đặt kinh lên đầu. 

Hãy ngồi thiền với áo cà-sa đã mặc vào. Có một tiền lệ đạt đạo trong đời 
kế thứ nhì vì tác dụng của mặc áo cà-sa trong đời này. Nó là áo của tất cả 
các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai. Công đức của nó vô lượng. Đó là 
phương pháp của các phật tổ. "7 


** Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 806 


95. THỌ GIỚI 
(Jukai: Thọ giới) 


Thiên Uyển Thanh Qui nói: 


Người ta nói rằng tất cả các phật quá khứ, hiện tại, và vị lai đều xuất gia và 
thành tựu đạo. Hăm tám tổ sư của Ấn Độ và sáu tô sư đầu tiên của Trung Hoa 
truyền tâm ấn phật tất cả đều là tăng nhân. Sự nghiêm túc theo giới luật của họ 
đã khiến họ thành những mẫu mực thù thắng trong ba giới. Như thể, trong tu 
Thiền theo đạo, giữ giới là điều kiện tiên quyết. Nếu ông không kiêng tạo lỗi 
lầm và không tránh những hành động sai, làm sao ông trở thành phật, trở thành 
tô? 

Thọ giới, ông trước tiên nên chuẩn bị một cái bát và những chiếc y sạch, 
mới. Nếu ông không thể có được những chiếc y mới, ông nên có những chiếc y 
mới giặt và đã được tịnh hóa. Đừng mượn bát của người khác để thọ giới tại 
giới đàn [nơi hành lễ]. Hãy nhất tâm, không quan tâm đến những việc khác. 
Mang tướng của Phật, hiện thân giới luật của Phật, và giữ gìn tam-muội thọ 
dụng của Phật thì không phải là việc nhỏ. Làm sao ông có thể coi nhẹ được? 

Nếu ông mượn y bát của người khác, thực sự ông không nên thọ các giới 
mà ông được ban cho tại giới đàn. Không thọ nhận chúng, ông sẽ là người 
không giới luật suốt cả đời ông đã sai lầm vào cửa không và nhận sai thí vật 
của các thí chủ thành tín. 

Khi ông vào đạo như người mới bắt đầu, ông có thể không nhớ thanh qui và 
giới luật. Nếu thầy không cảnh báo người học, người học có thể rơi vào lầm 
lỗi. Đây là lời khuyên của tôi. Xin hãy nhớ trong tâm. 

Sau khi thọ giới tỳ-kheo, hãy thọ giới bồ-tát. Đây là bắt đầu vào đạo. 


Ở các nước phía tây và phía đông nơi các phật tô truyền pháp, nhập đạo 
luôn luôn là thọ giới. Không thọ giới, không phải là đệ tử của các phật, 
không phải con cháu của các tổ. “Không làm những hành động bắt thiện” là 
không khác hơn tu Thiền theo đạo. Câu nói giữ giới là điều kiện tiên quyết 
quả thực là chánh pháp nhãn tạng. 

Bởi vì trở thành phật và trở thành tổ không khác hơn truyền chánh pháp 
nhãn tạng, các tổ đích truyền chánh pháp nhãn tạng luôn luôn thọ nhận và 
giữ gìn giới luật của phật. Không thê có phật tổ nào không làm như vậy. Dù 
họ tu tập với đức Như Lai hay với đệ tử, họ thọ nhận và giữ gìn giới luật 
của phật. Đây là thọ nhận huyết mạch. 


Giới luật của Phật đích truyền đến ngày nay từ phật đến phật, từ tổ đến 
tổ, nguyên là do Bồ-đề-đạt-ma, Sơ tổ ở Tung Sơn, truyền đến Trung Hoa, 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 807 


và đến Huệ Năng, Cao tổ của Tào Động, qua năm lần truyền. Đích truyền 
qua Thanh Nguyên và Nam Nhạc vân được duy trì, nhưng có một ít trưởng 
lão vô minh không ý thức điêu đó. Nên đây là điêu đáng thương nhât. 


Hãy thọ giới bồ-tát. Đây là sự bắt đầu vào đạo. Những người tu đạo nên 
biết điều này. Phương thức thọ giới bồ-tát nhất định truyền cho những 
người tham học trong nội thất của các phật tổ. Những người thô thiên và 
chênh mảng không thọ nhận giới này. 


Nghi thức đầu tiên trong buổi lễ là người thọ nhận đốt và dâng hương, lễ 
bái chính thức thầy tổ, và xin phép thọ nhận giới bề-tát. 

Sau khi được cho phép, người thọ nhận làm sạch thân thê, rải hoa, thắp 
nhang, cung kính lễ bái những chiếc y mới hay mới giặt, và mặc vào. Rồi 
người thọ nhận lễ bái tất cả các thánh tượng, tam bảo, các trưởng lão, và 
dẹp bỏ hết các chướng ngại, giữ thân và tâm thanh tịnh. Phương thức này 
đã được đích truyền từ lâu trong nội thất của các phật tô. 


Ở chỗ hành lễ, viên tri sự hay người chỉ dạy hướng dẫn người thọ giới 
thực hiện lễ bái chính thức, và rồi nói trong khi đang quì: 

(Người thọ nhận tụng các câu này ba lần, lặp lại dòng cuối ba lần vào 
lần tụng thứ ba.) 


Con qui y Phật. 
Con qui y Pháp. 
Con qui y Tăng-già. 


Con qui y Phật là bậc tôn quí nhất 
trong loài hai chân. 

Con qui y Pháp là giáo lý tôn quí nhất 
giải thoát con khỏi chấp trước. 

Con qui Tăng-già là hội tôn quí nhất 
trong tất cả các hội. 


Con đã qui y Phật. 

Con đã qui y Pháp. 

Con đã qui y Tăng-già. 

Như Lai với chánh giác vô thượng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 808 


là đại đạo sư của con. 

Bây giờ con đã qui y ngài. 
Con sẽ không qui y các thần ác 
hay những người ngoại đạo. 


Cầu mong người từ bi. 

Câu mong người từ bi. 

[VỊ tri sự nói: | 

Người tốt. Ông đã từ bỏ tà kiến và qui y chánh giáo. 
Giới luật bao quanh ông. 


Bây giờ hãy nhận ba tịnh giới phố biến. 


(VỊ tri sự hỏi người thọ nhận mỗi câu hỏi sau đây ba lần. Người thọ 
nhận xác nhận nó từng lân.) 


Một: Giới giữ thanh qui. , 
Ong sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đên khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Hai: Giới làm những điều thiện. 
Ong sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đên khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ giữ nó. 


Ba: Giới làm lợi ích tất cả chúng sinh. 
Ông sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đến khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Không nên vi phạm một giới nào trong ba tịnh giới phô biến này. Ông sẽ 
giữ chúng từ bây giờ cho đên khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ giữ chúng. 
XIn hãy giữ chúng. 


(Người thọ nhận lễ bái ba lạy chính thức và quì gối.) 
[VỊ tri sự nói:] 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 809 


Người tốt, ông đã thọ nhận ba tịnh giới phổ biến. Bây giờ hãy thọ nhận 
mười [cắm] giới. Đây là những đại tịnh giới của tất cả các phật và bô-tát. 


(VỊ tri sự hỏi người thọ nhận mỗi câu hỏi sau đây ba lần. Người thọ 
nhận xác nhận từng lân.) 


Một: Không sát sinh. , 
Ong sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đên khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ giữ nó. 


Hai: Không trộm cắp. , 
Ong sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đên khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Ba: Không tà dâm. 
Ông sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đến khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Bốn: Không nói dối. 
Ông sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đến khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Năm: Không bán hay mua rượu. : 
Ong sẽ giữ giới này từ bay giờ cho đên khi ông đạt đuợc thân phật không? 


Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Sáu: Không bàn luận lỗi của các bồ-tát xuất gia khác. 
Ông sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đến khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Bảy: Không tự tán dương mình và lăng nhục người khác. 
Ông sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đến khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Tám: Không giữ lại pháp hay vật quí. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 810 
Ông sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đến khi ông đạt được thân phật không? 
Vâng, con sẽ g1ữ nó. 


Chín: Không giận dữ. 
Ông sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đến khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ nó. 


Mười: Không phỉ báng tam bảo. 
Ông sẽ giữ giới này từ bây giờ cho đến khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ giữ nó. 


Không nên vi phạm một giới nào trong mười giới này. Ông sẽ giữ chúng 
từ bây giờ cho đên khi ông đạt được thân phật không? 


Vâng, con sẽ giữ chúng. 


Xin hãy giữ chúng. - 
(Người thọ nhận lê bái chính thức ba lạy.) 
(VỊ tri sự lễ bái chính thức ba lạy.) 


Ba qui y, ba tịnh giới phố biến, và mười cắm giới này đã được tất cả các 
phật hành trì. Ông sẽ giữ hay không giữ mười sáu giới này từ bây giờ cho 
đến khi ông đạt được thân phật? 

Vâng, con sẽ giữ chúng. 

XIn hãy giữ chúng. 


(Người thọ nhận lễ bái chính thức ba lạy.) , l 
Người thọ nhận hát bài hát tiêng Phạn “Sông trong thê gian này, 
rôi niệm: 


” 


Con qui y Phật. 
Con qui y Pháp. 
Gon qui y Tăng-già. 


(Cuối cùng người thọ nhận rời nơi hành lễ.) 


Phương thức thọ giới này đã được các phật và các tô đích truyền không 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 811 


chênh mảng. [Thiền sư] Đan Hà Thiên Nhiên °Š và Sa-di Cao"? ở núi Dược 
Sơn cả hai đều thọ nhận những giới này. Có những tổ sư không thọ giới tỷỳ- 
kheo, nhưng không có tổ sư nào không thọ những giới bồ-tát này đã được 
các phật tổ đích truyền. Tất cả các tổ sư đều thọ những giới này." 


8 Đan Hà Thiên Nhiên (H.: Danxia Tianran, Nh.: Tanka Tennen). 739-824, Trung Hoa. 


Người thừa kế pháp của Thạch Đầu Hy Thiên. Thiên Nhiên đã phí tuổi trẻ làm sĩ tử và hy 
vọng làm việc của một công dân phục vụ, nhưng trên đường đi thi, sư gặp một Thiền tăng 
ở một lữ quán và quyết định học Phật giáo thay thế. Sư tu tập với cả Mã Tổ và Thạch Đầu. 
Cách coi thường thánh tượng của sư gồm cả sự hành xử thái quá như leo lên một thánh 
tượng trong một ngôi chùa, và đốt tượng Phật bằng gỗ để sưởi ấm ở một ngôi chùa khác. 
Sư dạy ở núi Thiên Nhiên, Nam Dương (Hà Nam). Thụy của sư là Thiền sư Trí Thông (H.: 
Zhitong, Nh.: Chitsũ). 

* Sa-di Cao (H.: Gao Sami, Nh.: Kõ Shami). Khoảng t.k. thứ 8-9, Trung Hoa. Đệ tử của 
Dược Sơn Duy Nghiêm, dòng Thanh Nguyên. Sau khi rời núi Dược Sơn, sư sống trong một 
cái am và dạy người đi qua đường. 

**° Anh dịch: Michael Wenger và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 812 


96. MỘT TRĂM LẺ TÁM CỬA CHỨNG NGỘ PHÁP 
(Ippyakuhachi hömyö mon: 
Nhât bách bát pháp mỉnh môn) 


[Kinh Phật Bồn Hạnh T. ập nói:] 


Bồ-tát Hộ Minh [một đời trước của Phật Thích-ca-mâu-ni] ở Trời Đâu-suất gọi 
là Cao Tràng Bồn Thiên Cung. Cao Tràng ấy trải ra vuông vức mỗi bề sáu chục 
do-tuần. Bồ-tát ây thuyết pháp chính yếu ở đó vào những thời khác nhau. 

Một lần, bồ-tát thiền định về nơi sinh của mình trong đời kế [trong cõi 
người]. Lúc ấy, đang ngôi ở thiên cung, bồ-tát gọi các thần ở Trời Đâu-suất: 


Tôi muốn tất các vị tụ tập ở đây bởi vì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ xuống cõi 
người. Tôi thích cống hiến một giáo lý gọi là “những môn phương tiện thiện 
xảo để nhập vào tất cả các tướng của pháp.” Đây là lần cuối cùng tôi hướng 
dẫn các vị. Đây là để cho các vị nhớ. Hãy hoan hỉ khi các vị nghe tôi và học 
các pháp môn này. 


Nghe bồ-tát gọi, một số lớn các thần với tất cả gia quyến của họ, gồm cả 
những thiên nữ đeo trân châu, cùng nhau hội họp. 

Trước khi thuyết giảng pháp này, Bồ-tát Hộ Minh lập một chỗ mới trên đỉnh 
Cung Cao Tràng. Nó cao và rộng, trang trí bằng hạt châu, và nó bao phủ toàn 
thế giới. Nó trang nghiêm vô song. Trong các cung điện ở dục giới không có gì 
giống như nó. Các thần trong cõi sắc thấy rằng cái cung hư huyễn này không 
giông như ngôi mộ của vua. 

Bô-tát Hộ Minh đã chỉ dẫn những pháp có giá trị, đã trồng những căn lành, 
thành tựu từ thiện trong quá khứ, và có công đức lớn. Khi bồ-tát ngồi trên tòa 
sư tử cao, vô số báu vật rải ra quanh ngài trong vinh quang. Nhiều chiếc áo trời 
khác nhau bày ra trên tòa ngài ngồi, và tất cả các loại hương thơm kỳ diệu 
thấm nhuần không khí. Hương được đốt lên vô số bát hương, và những cánh 
hoa thơm được rải trên mặt đất. Những vật hiếm quí vây quanh tòa cao, hằng 
trăm, hằng ngàn, và hằng triệu tia sáng huy hoàng chiếu lên cung điện. 

Lưới ngọc trải ra bên trên và bên dưới các bức tường của cung điện. Những 
chiếc chuông vàng treo trên đó rung lên am thanh tuyệt diệu. Cung điện ngọc 
vĩ đại này chiếu ra vô sô loại hào quang. Hằng ngàn phướn và lọng phản chiếu 
những màu sắc kỳ diệu bao trùm cung điện được trang trí bằng tất cả các loại 
tua lụa đu đưa. Mỗi một trong hằng trăm, hằng ngàn, và hằng triệu thiên nữ 
cầm bảy loại báu vật, chơi nhiều giọng điệu, và hát lên sự ngưỡng mộ của họ 
về công đức tu hành vô biên trong quá khứ của bồ-tát ấy. Hằng trăm, hằng 
ngàn, và hằng triệu của bốn loại hộ thần của thế gian đứng ở các bên phải và 
trái, bảo vệ cung điện. Hằng ngàn Đế-thích lễ bái cung điện, và hằng ngàn 
Phạm-thiên tỏ lòng tôn kính. Vô số bồ-tát bảo vệ cung điện, và tất cả các phật 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 813 


mười phương tâm niệm bảo vệ nó. Sự tu tập, chứng ngộ, và kết quả từ thiện 
của họ từ hằng trăm, hằng ngàn, và vô sô kiếp quá khứ hiện thành. Nhân và 
quả đã đầy đủ, và lợi ích của họ gia tăng ngày đêm. Công đức vô lượng được 
trang nghiêm theo cách này, không thê giải thích được. 

Bô-tát á ây ngồi trên tòa sư tử cao và nói với tất cả các thần: 


Bây giờ, chư Thiên, những người trong hàng bồ-tát ma-ha-tát ở Trời Đâu- 
suất và sắp sinh nơi cõi người nên thuyết giảng cho các thần khác một trăm lẻ 
tám cửa chứng ngộ pháp. Các vị nên đề lại giáo lý này cho họ, hãy để họ nhớ 
kỹ nó, rồi hãy đi xuống. 

Bây giờ, chư Thiên, hãy toàn tâm lắng nghe và chấp nhận chân lý ấy. Tôi sẽ 
giảng nó: 

Một trăm lẻ tám cửa chứng ngộ pháp là gì? 

Tin chân chánh là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ quyết tâm không gián đoạn. 
Tịnh tâm là cửa chứng ngộ pháp; nó không bị ô nhiễm. Hoan hỉ là cửa chứng 
ngộ pháp; nó giữ tâm bình tĩnh và thong dong. Yêu thích thưởng thức là cửa 
chứng ngộ pháp; nó giữ tâm thanh tịnh. 

Tu thân chân chánh là cửa chứng ngộ pháp, vì ba nghiệp [thân, ngữ, ý] được 
giữ thanh tịnh. Tịnh tu ngữ là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ chúng ta khỏi bốn 
loại bất thiện. Tịnh tu ý là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ tâm khỏi ba loại độc. 

Tâm niệm Phật là cửa chứng ngộ pháp; nó quán tưởng phật trong thanh tịnh. 
Tâm niệm pháp là cửa chứng ngộ pháp; nó quán tưởng pháp trong thanh tịnh. 
Tâm niệm tăng-già là cửa chứng ngộ pháp; nó khiến sự đạt đạo được duy trì. 

Tâm niệm bồ thí là cửa chứng ngộ pháp; nó khiến các VỊ tự tại VỚI Sự muốn 
quả báo. Tâm niệm giới là cửa chứng ngộ pháp; nó chứa đầy tất cả các lời 
nguyện. Tâm niệm cõi trời là cửa chứng ngộ pháp; nó phát khởi tâm nguyện 
bao la. 

Từ bi là cửa chứng ngộ pháp; nó bao gồm các thiện căn trong tất cả các cõi 
sinh. Phiền não là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ các vị khỏi làm hại chúng sinh. 
Hi là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ các vị khỏi tất cả những việc không vui. 
Buông xả là cửa chứng ngộ pháp; nó giải thoát các vị khỏi năm loại dục vọng. 

Quán vô thường là cửa chứng ngộ pháp; nó minh giải các dục vọng của ba 
cõi. Quán khổ là cửa chứng ngộ pháp; nó giải thoát các vị khỏi tất cả ước 
muốn. Quán vô ngã là cửa chứng ngộ pháp; nó giải thoát các vị khỏi ngã. Quán 
tam-muội tịch tĩnh là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ trái tim và tâm các vị khỏi bị 
khuấy động. 

Sám hối là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ nội tâm các vị ở trong tam-muội tịch 
tĩnh. Xấu hồ là cửa chứng ngộ pháp; nó diệt những bất thiện bên ngoài. Tính 
xác thực là cửa chứng ngộ pháp; nó không lừa dối thần và người. Tính chân 
thật là cửa chứng ngộ pháp; nó không lừa dối các vị. Tu pháp là cửa chứng ngộ 
pháp; nó cam kết sự tu pháp. Qui y tam bảo là cửa chứng ngộ pháp; nó tịnh hóa 
ba đường ác. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 814 


Biết lòng tử tế của người khác là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ các thiện căn 
khỏi bị bỏ rơi. Trả ơn lòng tử tế của người khác là cửa chứng ngộ pháp; nó 
không làm ngơ ân nợ. Không tự lừa mình là cửa chứng ngộ pháp; nó không cho 
phép các vị tự tán dương mình. 

Giúp đỡ chúng sinh là cửa chứng ngộ pháp; nó không cho phép các vị phỉ 
báng người khác. Hộ pháp là cửa chứng ngộ pháp; nó đề sự tu tập của các vị 
hợp với pháp. Ý thức về thời gian là cửa chứng ngộ pháp; nó không cho phép 
các vị nói khinh suất. Nhẫn nhục là cửa chứng ngộ pháp; nó hoàn thành trí tuệ. 
Không phát khởi ý định bất thiện là cửa chứng ngộ pháp; nó bảo vệ ta và 
người. Không bị chướng ngại là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ tâm các vị khỏi 
nghỉ ngờ. Hiểu với sự tin tưởng là cửa chứng ngộ pháp; nó làm sáng tỏ nghĩa 
căn bản. 

Quán bắt tịnh là cửa chứng ngộ pháp; nó buông bỏ tham dục cấu uế. Không 
đánh nhau là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ các vị khỏi tức giận và tranh cãi. 
Không vô minh là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ các vị khỏi sát sinh. 

Thích thú nghĩa của pháp là cửa chứng ngộ pháp; nó tìm nghĩa của pháp. 
Yêu thích sáng tỏ pháp là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa đến sáng tỏ pháp. Tìm 
học rộng là cửa chứng ngộ pháp, nó đưa đến chánh giác các tướng của pháp. 
Phương tiện thiện xảo chân chánh là cửa chứng ngộ pháp; nó hiện thân chánh 
nghiệp. Biết danh và sắc là cửa chứng ngộ pháp; nó loại bỏ những chướng ngại 
khác nhau. 

Loại bỏ những cái thấy về nhân là cửa chứng ngộ pháp; nó dẫn đến giải 
thoát. Ý định không làm phật lòng những người gần mình là cửa sáng tỏ pháp; 
nó tạo cho tâm hợp nhất trong sự phật lòng những người gần gũi. Phương tiện 
thiện xảo vi tế là cửa chứng ngộ pháp; nó biết tất cả các tướng của khô. Tri giác 
lớn về tính bình đẳng là cửa chứng ngộ pháp; nó dẫn đến sự tự tại với tất cả 
những sự vật kết hợp. Nhập vào là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa đến sự tu tập 
chánh đạo. Không phải phát khởi nhẫn nhục là cửa chứng ngộ pháp; nó sáng tỏ 
chân lý loại trừ [nhân của khối]. 

Xứ của niệm về thân là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa tất cả các vật đến tịch 
tĩnh. Xứ của niệm về thọ là cửa chứng ngộ pháp; nó giải thoát tất cả sự thọ. Xứ 
của niệm về tâm là cửa chứng ngộ pháp; nó thấy tâm không khác với ảo ảnh. 
Xứ của niệm về pháp là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa đến trí tuệ vô ngại. 

Bốn loại chánh tỉnh tấn là cửa chứng ngộ pháp; nó ngăn ngừa tất cả những 
hành động bắt thiện và đưa đến những hành động thiện. Bốn loại hoàn thành là 
cửa chứng ngộ pháp; chúng đưa đến sự nhẹ nhàng của thân và tâm. 

Tín căn là cửa chứng ngộ pháp; nó không theo lời của người khác. Tinh tấn 
căn là cửa chứng ngộ pháp; nó đạt nhiều loại trí tuệ khác nhau. Niệm căn là cửa 
chứng ngộ pháp; nó đưa đến những hành động thiện khác nhau. Định căn là 
cửa chứng ngộ pháp; nó giữ tâm thanh tịnh. Tuệ căn là cửa chứng ngộ pháp; nó 
thấy tất cả sự vật như thực. 

Sức mạnh của lòng tin là cửa chứng ngộ pháp; nó thù thăng tất cả sức mạnh 
ma qui. Sức mạnh của tỉnh tấn là cửa chứng ngộ pháp; nó không trì hoãn. Sức 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 815 


mạnh của niệm là cửa chứng ngộ pháp; nó không mù quáng đi theo người khác. 
Sức mạnh của thiền định là cửa chứng ngộ pháp; nó trở nên tự tại với ý nghĩ. 
Sức mạnh của trí tuệ là cửa chứng ngộ pháp; nó đi qua bên kia nhị nguyên. 

Các chỉ của niệm là cửa chứng ngộ pháp; chúng giống như trí biết về tất cả 
sự vật. Các chỉ của tỉnh giác là cửa chứng ngộ pháp; chúng chiếu sáng tất cả sự 
vật. Các chỉ của tinh tấn là cửa chứng ngộ pháp; chúng thọ tốt. Các chỉ của hỉ là 
cửa chứng ngộ pháp; chúng đưa đến những loại định khác nhau. Các chỉ của xả 
là cửa chứng ngộ pháp; chúng phân biệt các hành động. Các chi của định là cửa 
chứng ngộ pháp; chúng biết nhất thể của tất cả sự vật. Các chỉ của xả là cửa 
chứng ngộ pháp; chúng trở thành ấn dật xa lìa tất cả các sinh vật. 

Thấy chân chánh là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa đến sự tận cùng của tham 
dục và đạt thánh đạo. Tư duy chân chánh là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa đến sự 
tự tại với suy nghĩ và không suy nghĩ. Nói năng chân chánh là cửa chứng ngộ 
pháp; nó biết rằng tất cả tên, âm thanh, và câu nói chỉ là tiếng vang. Sống chân 
chánh là cửa chứng ngộ pháp; nó ngăn ngừa tất cả những con đường bắt thiện. 
Hành động chân chánh là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa ông đến bờ bên kia. 
Tâm niệm chân chánh là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa đến tự tại với ý nghĩ về 
tất cả sự vật. Định chân chánh là cửa chứng ngộ pháp; nó đạt thành sự tập trung 
không phân chia. 

Tâm nguyện giác ngộ là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ tam bảo khi bị cắt đứt. 
Tùy [vào giác ngộ] là cửa chứng ngộ pháp; nó giữ các vị khỏi dục vọng Tiểu 
Thừa. Tin chân chánh là cửa pháp; nó đưa đến sự đắc pháp thù thắng nhất. Cải 
thiện là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa đến có được tất cả những thiện căn. 

Tu hạnh bố thí là cửa chứng ngộ pháp; nó đưa đến sự có được tướng mạo 
hoan hỉ từng giây phút, làm cho đất phật đẹp thêm, và giải thoát chúng sinh 
khỏi tham. Tu hạnh giới luật là cửa chứng ngộ pháp; nó luôn lôn tránh xa 
chướng ngại của những đường ác và hướng dẫn những chúng sinh nào phá giới. 
Tu hạnh nhẫn nhục là cửa chứng ngộ pháp; nó buông bỏ tức giận, kiêu hãnh, 
nịnh bợ, trò tiêu khiển, và hướng dẫn chúng sinh nào đầy những cảm xúc như 
thế. Tu hạnh tỉnh tấn là cửa chứng ngộ pháp; nó đạt thành tất cả những điều 
thiện và hướng dẫn những chúng sinh giãi đãi. Tu hạnh chánh định là cửa 
chứng ngộ pháp; nó đạt được tất cả các loại thiền định và những hành động 
thần thông, và hướng dẫn những chúng sinh nào có tâm phân tán. Tu hạnh trí 
tuệ là cửa chứng ngộ pháp; nó cắt đứt bóng tối vô minh và sự dính mắc vào tất 
cả các cái thấy, và hướng dẫn những chúng sinh ngu ngốc. 

Phương tiện thiện xảo là cửa chứng ngộ pháp; nó thị hiện sự hướng dẫn phù 
hợp với oai nghi chúng sinh thấy, và thành tựu pháp của tất cả các phật. Bốn 
phương pháp dẫn độ là cửa chứng ngộ pháp; chúng bao gồm tất cả chúng sinh, 
giúp họ giác ngộ, và cống hiến pháp cho họ. Dạy chúng sinh là cửa chứng ngộ 
pháp; nó không đem lại khoái lạc và chìm đắm bất thiện. Chấp nhận chánh 
pháp là cửa chứng ngộ pháp; nó chuyên hóa chúng sinh mê hoặc. Hội họp từ 
thiện là cửa chứng ngộ pháp; nó làm lợi ích chúng sinh. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 816 


Tu tập thiền định là cửa chứng ngộ pháp; nó hoàn thành mười loại lực. Tam- 
muội tịch tĩnh là cửa chứng ngộ pháp; nó thành tựu và bảo trì tam-muội của 
Như Lai. Nội kiến trí tuệ là cửa chứng ngộ pháp; nó thành tựu và thực hiện trí 
tuệ. 

Nhập vào tri kiến vô ngại là cửa chứng ngộ pháp; nó đạt được và hoàn thành 
con mắt pháp. Nhập vào tất cả các loại pháp tu là cửa chứng ngộ pháp; nó đạt 
được và hoàn thành phật nhãn. 

Thành tựu đà-la-m là cửa chứng ngộ pháp; nó nghe và hộ trì pháp của tất cả 
các phật. Đạt được tri kiến vô ngại là cửa chứng ngộ pháp; nó khiến cho tất cả 
chúng sinh hoan hỉ. 

Tu hạnh nhẫn nhục là cửa chứng ngộ pháp; nó hợp với pháp của tất cả các 
phật. Đạt được hạnh nhẫn nhục vô sinh là cửa chứng ngộ pháp; nó được thọ ký 
giác ngộ. 

Xứ của sự tu tập không trì hoãn là cửa chứng ngộ pháp; nó hiện thân pháp 
của tất cả các phật quá khứ. Theo đến xứ của trí tuệ là cửa chứng ngộ pháp; nó 
phun ra nước trí tuệ trên đầu và đạt nhất thiết trí. Xứ của sự phun nước trí tuệ 
trên đầu là cửa chứng ngộ pháp; nó đem đến sự sinh, sự xuất gia, và giác ngộ 
vô thượng, viên mãn. 


Như thế, Bồ-tát Hộ Minh thuyết giảng xong pháp này và nói với tất cả 
các thần, “Chư thiên, đây là một trăm lẻ tám cửa chứng ngộ pháp tôi cống 
hiến chư vị. Hãy chấp nhận và hộ trì các pháp ấy. Hãy luôn luôn giữ chúng 
trong tâm và đừng quên chúng. 


[Đạo Nguyên nói:] 


Đây là một trăm lẻ tám cửa chứng ngộ pháp. Khi các bồ-tát đã dạy suốt đời 
họ ở Trời Đâu-suất sắp xuống Châu Diêm-phù-đề [nơi người ở], họ thuyết 
giảng giáo lý này cho chư thần. Ây là phong tục ở thê giới phật. 

Bồ- tát Hộ Minh là tên của Phật Thích-ca-mâu-ni khi ngài là bồ-tát dạy 
suốt đời ngài ở Trời Thứ Tư. Khi Lý Phụ Mã viết Thiên Thánh Quảng 
Đăng Lục, ông ta thêm “Một Trăm Lẻ Tám Cửa Chứng Ngộ Pháp” vào 
nhan đề tập sách. 


Những người học biết giáo lý này không nhiều. Những người không 
biết giáo lý này nhiều như rơm, gai, tre, và sậy. 


Tôi đang trình giáo lý này cho những người mới bắt đầu và những người 
đến sau thây. Những người có thê lên tòa sư tử và trở thành thầy Của người 
và trời nên tham học kỹ giáo lý này. Những người không dạy suốt đời họ ở 
Trời Đâu-suất [trước khi xuống cõi người] không phải là phật. Các hành 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 817 


giả, chớ tự phụ. Những bồ-tát dạy suốt đời họ không có các cảnh giới trung 
gian [trước khi tái sinh vào cõi người]. 


”** Anh dịch: Peter Levitt và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 818 


LỜI CUỎI SÁCH 


Hoàn thành bản dịch tiếng Anh 7reasury oƒ the True Dharma Eye của tác 
phẩm vĩ đại “Chánh Pháp Nhãn Tạng” của Đạo Nguyên, là một cột móc 
trong thời đại đang đến của Thiền ở thế giới phương Tây. Tác phẩm này và 
bản dịch đầy đủ gần đây của tu viện Shasta Abbey của bản văn đánh dấu sự 
thấm nhập của tác phẩm cả đời của Đạo Nguyên bởi những người tu Thiền 
bên ngoài Nhật Bản, và thiết lập tâm xá-lợi của giáo lý thành văn của Đạo 
Nguyên trong thế giới của những người nói tiếng Anh. 


Lão sư Shunryu Suzuki đến Hoa Kỳ vào năm 1959. Kazuaki Tanahashi 
bắt đầu bản dịch tiếng Anh của ông về Đạo Nguyên vào năm 1964. Thiền 
Tào Động mất khoảng thời gian này để bén rễ ở đây, ở Bắc Mỹ. Trong hơn 
ba mươi thầy và các hành giả từ trung tâm San Francisco Zen Center và 
hơn thế đã cộng tác trong việc dịch thuật. Sự đóng góp của Kaz[uaki] vượt 
trội — kết hợp các vai trò của người huấn luyện, người thầy, người tạo niềm 
vui, và người dùng chữ tài tình — và sự uyên chuyền và toàn vẹn của ông 
giiều khắp. Biết thời gian lúc nào để cho một chữ hay một câu trở nên chín 
muôi, một dịch giả giỏi chứng minh sự đồng bộ của kiên nhẫn và kỹ năng 
phi thường. 


Không thể đánh giá thấp cái khó của công tác dịch thuật. Chính 
Kaz[uaki] để ý thấy rằng nó không khó cho đến khi ông bắt đầu dịch Đạo 
Nguyên sang tiếng Anh khi ông đã có thể hoàn thành bản dịch Đạo Nguyên 
của mình từ tiếng Nhật thời trung cổ sang tiếng Nhật hiện đại. Lão sư 
Suzuki là một bậc thầy được kính trọng ở Nhật Bản, nhưng khi sư nói giáo 
lý của sư bằng tiếng Anh thì xuất sắc. Ngữ cú sáng tạo của sư trong một 
văn mạch ngôn ngữ xã hội khác chứng minh độ sâu tri kiến của sư. Kinh 
nghiệm của riêng tôi đối với dịch thuật là tôi có thể hiểu được điều gì đó 
một chút, nhưng diễn đạt nó bằng một ngôn ngữ khác đòi hỏi sự thâm mật 
với dữ liệu. Đối với nhiều người trong chúng tôi, các đồng dịch giả, dự án 
này là một sự trương giãn và trắc nghiệm các giới hạn về pháp của chúng 
tôi. 


Tóm lại, tôi muốn cảm ơn tăng-già đã cam kết mà sự tu tập phật đạo 
chân thành hăng ngày đã cung câp hậu trường và văn mạch của giáo lý 
trong pho sách này. Tôi hy vọng là sự xuât bản tập sách này tạo hứng khởi 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 819 


cách diễn đạt mới về pháp cho thời đại này: Nguyện pháp hưng thịnh mười 
phương! 


Dairyu Michael Wenger 
Beginner s Mind Temple 
San Francisco Zen Center 
ở tháng 12, 2008 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 820 


PHỤ LỤC 1°” 


PHÔ KHUYÊN TỌA THIÊN NGHĨ 
(Fukanzazeng) 


Đạo Nguyên 


Chân đạo lưu chuyển khắp mọi nơi; làm sao nó có thể đòi hỏi tu hay ngộ? 
Giáo lý cốt yêu khả dụng đầy đủ; làm sao nỗ lực có thể là cần thiết? Hơn 
nữa, cái gương hoàn toàn không có bụi; tại sao đi lau chùi nó? Không gì xa 
rời chỗ này; tại sao phải đi? 

Song, nếu ông trật đích dù chỉ là đường tơ kẽ tóc, ông cách xa như trời 
cách xa đất. Nếu sự phân biệt nhỏ nhất xảy ra, ông sẽ bị lạc mất trong bối 
rối. Ông có thể kiêu hãnh về cái hiểu của mình và có chứng ngộ phong phú, 
hay có trí tuệ xuất sắc và đạt đạo bằng cách sáng tỏ tâm. Song, nêu ông 
đang lang thang đây đó trong đầu, ông có thể mất con đường thiết yêu để 
cho thân ông nhảy vọt. 

Ông nên xem gương của Phật Thích-ca-mâu-ni ở Rừng Kỳ-viên, tu ngồi 
thắng đứng trong sáu năm dù ngài được ban cho trí tuệ bẩm sinh. Vẫn còn 
được ca ngợi là Sư Bồ-đè-đạt-ma ở chùa Thiếu Lâm ngồi nhìn vách chín 
năm, dù sư đã nhận được tâm ấn. Các bậc thánh xưa như vậy; ngày nay ai 
không cần tu tập như họ đã tu? 

Do đó, ông nên ngừng tìm câu đuổi chữ. Hãy lùi bước lại và quay ánh 
sáng vào trong. Tự thân tâm ông sẽ buông bỏ và bộ mặt xưa nay của ông sẽ 
hiện ra. Nếu ông muốn đạt được như thế, hãy lập tức tu như thế. 

Đề ngồi thiền, một căn phòng yên tĩnh là thích hợp. Hãy ăn uống điều 
độ. Hãy buông xả tất cả những rắc rối và hãy để yên vạn sự. Đừng nghĩ 
thiện hay ác. Đừng phê phán đúng hay sai. Hãy ngừng công phu ý thức và 
nội quan phân tích. Đừng cố trở thành phật. Làm sao có thê giới hạn phật ở 
ngôi hay không ngồi? 


** Bản tiếng Anh có sáu phụ lục, nhưng ở đây chúng tôi chỉ dịch hai phục lục I và II. 
Những phụ lục còn lại chúng tôi thấy không quan trọng về mặt tu tập cũng như chứng 
ngộ giáo lý của Đạo Nguyên, nên chúng tôi không dịch. Nội dung của các phụ lục không 
dịch là biểu đồ về các dòng truyền thừa Thiền Trung Hoa và Nhật Bản, sơ đồ giờ âm lịch, 
bản đồ Trung Hoa và Nhật bản có ghi các địa điểm liên hệ với Thiền và Đạo Nguyên, và sơ 
đồ tăng đường chùa Vĩnh Bình do Đạo Nguyên thiết lập. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 821 


Ở một chỗ thích hợp để ngồi, hãy đặt một tắm nệm dày và một bồ đòn 
tròn trên nệm. Hãy ngồi theo tư thế kiết-già hay bán già. Cho tư thê kiết-già 
(tư thế hoa sen), trước hãy đặt bàn chân phải lên đùi trái, rồi bàn chân trái 
lên đùi phải. Cho tư thế bán già, hãy đặt bàn chân trái lên đùi phải. Hãy nới 
lỏng áo và thắt lưng và sắp đặt chúng theo trật tự. Rồi hãy đặt bàn tay phải 
lòng bàn tay ngửa lên trên bàn chân trái, và bàn tay trái lên trên bàn tay 
phải, với đầu các ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau. 

Hãy ngồi thắng đứng không nghiêng qua phải hay trái và không chồm 
tới trước hay lùi về sau. Tai nên trên cùng đường thắng với vai và mũi trên 
cùng đường thăng với rốn. Hãy để lưỡi ở yên nơi vòm miệng, với môi và 
răng khép lại. Hãy giữ mắt mở và thở nhẹ nhàng qua mũi. 

Khi đã điều chỉnh thân theo cách này, hãy hít một hơi và thở ra đầy đủ, 
rồi lắc thân SAIE, Mái và phải. Bây giờ hãy ngồi vững vàng và suy nghĩ 
không suy nghĩ." Làm sao ông suy nghĩ không suy nghĩ? Ở bên kia suy 
nghĩ. Đây là nghệ thuật cốt yếu của ngồi thiền. 

Ngồi thiền tôi nói không phải là học thiền định. Nó chỉ là pháp môn thú 
vị và thong dong. Nó là sự tu-ngộ của giác ngộ viên mãn. Hãy nhận ra điểm 
nền tảng tự tại với sự ràng buộc của lưới và giỏ. Một khi ông kinh nghiệm 
nó, ông như rồng bơi trong nước và cọp nghỉ trong núi. Hãy biết rằng chánh 
pháp tự xuất hiện, dẹp sạch chướng ngại và phân tán. 

Khi ông muốn đứng lên từ tư thế ngồi, hãy di động thân mình từ từ và 
bình tĩnh đứng lên, không vội vàng. Từ những tiền lệ quá khứ chúng ta hiểu 
rằng vượt qua bên kia phàm và thánh, ở chỗ ngôi và đứng đều không dụng 
công và vô biên, chỉ tùy vào sức mạnh của ngồi thiên. 

Hơn nữa, đưa đến điểm chuyển bằng cách dùng một ngón tay, một cây 
sào, một cây kim, một cái chày, hay đưa người đến ngộ bằng phất tử, năm 
tay, cây gậy, hay tiếng hét, không thể hiểu được bằng suy nghĩ phân biệt. 
Làm sao có thể hiểu nó được bằng cách dùng năng lực thần thông? Ngôi 
thiền là một oai nghi bên ngoài tướng và sắc. Làm sao nó không phải là con 
đường đi trước khái nệm? 

Như thế, đừng quan tâm ai trí và ai ngu. Đừng phân biệt sắc bén với 
chậm lụt. Toàn tâm tu tập là chân công phu của đạo. Tu-ngộ không bị cái gì 
đặc biệt ô nhiễm; nó là việc hằng ngày. 

Bây giờ, trong thế giới này và trong các thế giới khác, ở Ấn Độ và 
Trung Hoa, các phật tổ đều mang ấn phật và dạy ngồi biến mắt trong kiên 
định. Mặc dù hoàn cảnh có thể sai biệt theo ngàn cách, hãy toàn tâm tu 
Thiền, hiến mình trọn vẹn cho đạo. Tại sao từ bỏ cái giường ngồi của nhà 


W5 Dược Sơn Duy Nghiêm nói: “Tư lượng phi tư lượng.” ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 822 


mình và lang thang vô ích trong bụi bặm của một miền đất xa xôi? Một khi 
bước sai một bước, ông lạc ra khỏi đạo. 

Khi đã thọ nhận kiếp người, đừng lãng phí những giây phút trôi qua. Đã 
hộ trì phật đạo, tại sao ông lại đắm mình trong lửa nháng? Sau cùng, sắc thì 
như giọt sương trên cỏ. Đời người như tia chớp, nhanh chóng và hư huyễn, 
biến mất trong phút giây. 

Những hành giả vinh dự của Thiền, xin đừng sờ voi hay có bắt rồng thật. 
Hãy cô gắng trúng đích bằng cách chỉ thăng. Hãy tôn trọng cái tâm đi qua 
bên kia tham học và vượt qua tất cả mọi việc làm. Hãy kinh nghiệm sự giác 
ngộ của các phật, thừa kế đúng chánh định của các tô. Hãy hành trì như thê, 
và các người sẽ như thế. Kho tàng sẽ tự mở ra cho các vị dùng như ý muốn. 


Viết tại chùa Quan Âm Đao Lợi (Kannondori) vào ngày mười lăm, giữa năm 
[tháng bảy], năm thứ nhất, niên hiệu Thiên Phúc (Tempuku) [1233]. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 823 


PHỤ LỤC 2 
CUỘC ĐỜI VÀ GLÁO LÝ CỦA ĐẠO NGUYÊN 


Oánh Sơn Thiệu Cần” 


Hòa thượng Vĩnh Bình Đạo Nguyên, tổ thứ năm mươi mốt, tu tập với hòa 
thượng Như Tịnh ở Thiên Đồng trong lúc ngồi thiền buổi tối, Như Tịnh nói 
với hội chúng, “Tu thiền là thoát lạc [xả bỏ] thân tâm.” 

Nghe lời này, Đạo nguyên hoát nhiên đại ngộ. Sư [sau khi ngồi thiền] 
liền đến phương trượng của trụ trì và dâng hương Như Tịnh. Như Tịnh hỏi, 
“Tại sao ông dâng hương?” 

Đạo Nguyên nói, “Con đã xả bỏ thân tâm.” 

Như Tịnh nói, “Ông đã xả bỏ thân tâm. Thân tâm ông đã xả bỏ.” 

Đạo Nguyễn nói, “Đây chỉ là việc tạm thời. Xin đừng ấn chứng dễ dàng 
cho con.” 

Như Tịnh nói, “Tôi đâu có ấn chứng dễ dàng cho ông.” 

Đạo Nguyên nói, “Thế nào là không ấn chứng dễ dàng?” 

Như Tịnh nói, “Xả bỏ thân tâm.” 

Đạo Nguyên lễ bái thật sâu.” 

Như Tịnh nói, “Xả bỏ đã được xả bỏ.” 

Vào lúc ấy ông tăng thị giả Guanping [Quan Bình?] người Phước châu 
nói, “Người này từ nước ngoài đến đã đạt được cái-như-thực. Quả thực, đây 
chẳng phải chuyện nhỏ.” 

Như Tịnh nói, “Ông đã nhận bao nhiêu cú đấm với cái hiểu này? Buông 
bỏ tĩnh lặng là sắm và chớp.” 


Họ của Đạo Nguyên là Minamoto (Nguyên). Đạo Nguyên là pháp danh 
sư được ban cho khi thọ giới. Sinh vào năm thứ nhì niên hiệu Chính Trị 
(Shoji) [1200], sư là cháu đời thứ chín của Thiên hoàng Thôn Thượng 
(Murakamn) và cháu đời thứ tắm của Hoàng tử Hậu Trung Thư (Gochusho). 


Sau khi sư sinh ra, một nhà chiêm tinh thây sư và nói, “Hai cái vòng 


*** Oánh Sơn Thiệu Cẩn (Nh.: Kaizan Jokin). 1268-1325, Nhật Bản. Là Thái tổ của tông Tào 


Động Nhật Bản, cháu bốn đời của Cao tổ Đạo Nguyên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 824 


bao quanh hai con ngươi của nó chứng tỏ nó là một thần đồng mà định 
mệnh sẽ là một đại khí cụ. Tuy nhiên, theo sách xưa, sau khi thần đồng sinh 
ra, sự sống của mẹ nó ở trong nguy hiểm. Bà ta sẽ chết khi nó lên bảy tuổi.” 
Nghe những lời này, mẹ của Đạo Nguyên không ngạc nhiên cũng không sợ 
hãi, mà càng yêu thương đứa bé nhiều hơn. Bà mắt khi Đạo Nguyên tám 
tuổi. Người ta nói, “Mặc dù có sự khác biệt một năm, lời tiên đoán của nhà 
chiêm tinh đã đúng.” 

Sớm hơn thế, vào mùa đông năm sư bốn tuổi, Đạo Nguyên đã đọc một 
trăm bài thơ của L¡ Jiao [?] trong khi ngồi trong lòng mẹ. Vào mùa thu, 
năm bảy tuôi, sư đã chép một bài thơ từ triều đại nhà Shu [Thục?] và trình 
nó với ông nội. Những người học thức xem sư là đứa bé phi thường và gọi 
sư là thiên tài. 

Đạo Nguyên buồn sâu xa vì mất mẹ. Thấy khói nhang trong tang lễ ở 
chùa Takao [ở Kyoto], sư nhận ra sự vô thường của sinh tử, và phát tâm bồ- 
đê. 

Vào mùa xuân, năm chín tuổi, Đạo Nguyên đã đọc Luận A-ti-đqf-ma 
Câu-xá của Thế Thân. Những hành giả trưởng thành nói rằng Đạo Nguyên 
giống như Văn-thù-sư-lợi, một đại pháp khí của Đại Thừa. Lúc trẻ, sư đã 
nhớ thuộc lòng những giáo lý xưa và cần mẫn học. 

Có một người gọi là Lãnh chúa Tùng Lâu làm quan Nhiếp chính của 
triều đình, và khi hồi hưu có tên là Thiền Định Các (Zenjo Kaku). _Ông ta là 
vị quan được kính trọng nhất trong nước và là hình ảnh gương mâu đối với 
nhà vua và các quan thượng thư. Ông ta nhận Đạo Nguyên làm con nuôi và 
truyền cho Đạo Nguyên những điều thiết yếu của cả việc gia đình và việc 
điều hành. Khi Đạo Nguyên mười ba tuổi, vị lãnh chúa tô chức lễ ø1a quan 
cho Đạo Nguyên và đặt Đạo Nguyên vào con đường trở thành người tùy 
tùng chính yếu của triều đình. 

Tuy nhiên, Đạo Nguyên lặng lẽ rời dinh lãnh chúa trên núi Kobata và 
đến chân núi Tỉ Duệ (Hiei). Đạo Nguyên tham kiến vị tăng gọi là Lương 
Quán (Ryokan), một thành viên thâm niên của hội [tông Thiên Thai] và là 
một giảng sư Hiển giáo và Mật giáo của Phật giáo, là người chú thế tục của 
gia đình Đạo Nguyên. Đạo Nguyên vào thất của sư và hỏi sư xin thọ giới. 
Rất ngạc nhiên, Lương Quán hỏi, “Con sắp đến tuổi thành niên. Nếu con 
muốn xuất gia, cha ruột và cha nuôi của con sẽ tức giận. Con nghĩ thế nào 
về chuyện ấy?” 

Đạo Nguyên nói, “Trước khi mẹ con mắt, bà đã bảo con xuất gia và học 
đạo. Đây cũng là điều con muốn làm thay vì bị trộn lẫn với bụi bặm thế 
gian. Đề trả ơn lòng tử tế của mẹ con, bà nội con, và mẹ nuôi của con, con 
muôn trở thành tăng nhân.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 825 


Lương Quán xúc động rơi nước mắt, đồng ý chỉ dạy Đạo Nguyên, và 
cho phép Đạo Nguyên ở lại cốc Thiên Quang (Senko) thuộc viện Thủ Lăng 
Nghiêm (Shuryogon), vùng Hành Xuyên (Yokogawa) [ở núi Tỉ Duệ]. Vào 
ngày mồng chín, tháng tư, năm thứ nhất niên hiệu Kiến Bảo (Kempo) 
[1213], Đạo Nguyên chính thức lễ bái Tăng chính Công Viên (Koen), tọa 
chủ của tông Thiên Thai, và cạo đầu. Vào ngày hôm sau, Đạo Nguyên thọ 
giới bồ-tát tại viện Giới Đàn ở núi Tỉ Duệ và trở thành tăng nhân. Từ đó trở 
đi, Đạo Nguyên học pháp tu chỉ quán của tông, cũng như giáo lý mật giáo 
từ Ấn Độ. Năm mười tám tuổi, Đạo Nguyên bắt dầu đọc qua toàn bộ kinh 
điển Phật giáo. 

Chăng bao lâu sau đó, Đạo Nguyên hỏi Tăng chính Công Dận (Koin) ở 
chùa Tam Tỉnh (Mi), một pháp sư nôi tiếng và cũng là một người chú thế 
tục của Đạo Nguyên, về giáo lý cốt tủy của tông Thiên Thai, lý do tại sao 
các Phật ba thời tu tập dù các ngài đã giác ngộ rồi. 

Công Dận nói, “Điều con đang hỏi là câu hỏi tiên tiễn nhất trong tông 
chúng ta. Đề tài này đã được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác 
bởi các vị đại sư Truyền Giáo [Tối Trừng]”” và Từ Giác [Viên Nhân]."”° 
Ta không thể làm sáng tỏ nó một cách đây đủ, nhưng ta nghe nói Bồ-đè- 
đạt-ma đã từ Ấn Độ đến Trung Hoa truyền ấn phật; bây giờ giáo lý của ngài 
ấy chiếm ưu thế trên khắp Trung Hoa và nó được gọi là Thiền tông. Nếu 
con muốn có câu trả lời minh bạch cho câu hỏi của con, con nên vào thất 
của Tăng chính Vinh Tây (Eisai) ở chùa Kiến Nhân (Kennin-ji) [ở Kyoto] 
và hỏi ông Ấy. Con cũng nên đi Trung Hoa để cầu đạo.” 

Như thế, vào năm mười tám tuổi, vào ngày hăm lăm, tháng tám, năm 
thứ năm niên hiệu Kiến Bảo [1217], Đạo Nguyên gia nhập hội của Hòa 
thượng Minh Toàn, người thừa kế Tăng chính Vinh Tây ở chùa Kiến Nhân. 
Trước kia, khi Tăng chính Vĩnh Tây giảng dạy, sư chỉ cho phép người học 
mặc áo tu sĩ sau ba năm tham học. Tuy nhiên, khi Đạo Nguyên gia nhập, 
Minh Toàn đã cho phép Đạo Nguyên mặc áo tu sĩ vào tháng thứ chín, và 
rồi sư cho phép Đạo Nguyên mặc đại y vào tháng thứ mười một, xem Đạo 
Nguyên là pháp khí. 


Minh Toàn là người thừa kế duy nhất pháp của Vinh Tây, thọ nhận sự 
truyền ba giáo lý — Hiên, Mật, và Phật Tâm (Thiên). Theo một ngữ lục ở 


*° Đại sự Truyền Giáo tức sư Tối Trừng (Saichö). 767-822, Nhật Bản. Được xem là sáng tổ 


của tông Thiên Thai Nhật Bản. 
**° Từ Giác (Jikaku) tức Viên Nhân (Ennin). 794-864, Nhật Bản. Vị tổ của phái Sơn Môn 
thuộc tông Thiên Thai Nhật Bản. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 826 


chùa Kiến Nhân, Vinh Tây nói, “Tôi trao phó pháp tạng cho một mình 
Minh Toàn. Những ai muốn tham vấn pháp nên tham kiến Minh Toàn.” 

Đạo Nguyên vào nội thất của Minh Toàn và thọ giới bồ-tát trở lại, cũng 
như y bát. Trước kia, Đạo Nguyên đã năm vững các nghi thức Mật giáo đối 
với một trăm ba mươi bốn vị thần và sự truyền các nghi lễ về lửa [của phái 
Tami của Phật giáo Mật giáo. Sư cũng đã học giới luật cũng như pháp môn 
chỉ quán. Bây giờ. lần đầu tiên, sư nghe giáo lý của tông Lâm Tế và thọ 
nhận sự đích truyền các giáo lý Hiển, Mật, và Phật Tâm. Như thế, Đạo 
Nguyên trở thành người thừa kế duy nhất của Minh Toàn. 

Bảy năm sau, năm hăm bốn tuổi, vào ngày hăm hai, tháng hai, năm thứ 
hai niên hiệu Trinh Ứng (Teio) [1223], Đạo Nguyên bái biệt mộ của Vĩnh 
Tây ở chùa Kiến Nhân. Sư sang Trung Hoa và treo tích trượng ở chùa 
Thiên Đồng. Đó là năm thứ mười sáu niên hiệu Gia Định (Jiading) [1223] 
nhà Tống. 

Ở Trung Hoa, trong khi thăm viếng các tự viện khác nhau, sư gặp Hòa 
thượng Như Diễm [Ruyan] ở Kính Sơn (Jing-shan). Như Diễm nói, “Ông 
đến lúc nào?” 

Đạo Nguyên nói, “Vào tháng tư năm ngoái.” 

Như Diễm nói, “Ông đến với những người khác phải không?” 

Đạo Nguyên nói, “Dạ không. Con không đến với ai khác.” 

Như Diễm nói, “Ông. đã đến với những người khác.” 

Đạo Nguyên nói, “Đến với những người khác là thế nào?” 

Như Diễm vỗ tay và nói, “Có một người nói nhiều.” 

Đạo Nguyên nói, “Nếu không CÓ người nói nhiêu, thì thế nào?” 

Như Diễm nói, “Hãy ngôi xuông uông trà đi.” 

Sau đó, Đạo Nguyên viếng Tiêu Thúy Nham (Xiaocuiyan) ở Đài châu, 
gặp Hòa thượng Tư Trác (S1zhou), và hỏi, “Thế nào là chư phật?” 

Tư Trác nói, “Trong điện.” 

Đạo Nguyên nói, “Nếu họ ở trong điện, làm sao họ ở khắp nơi trong vô 
số thế giới?” 

Tư Trác nói, “Họ chính là ở trong vô số thế giới.” 

Đạo Nguyên nói, “Lời hòa thượng đang đi cùng với họ.” 

Sau khi có những cuộc đối thoại như thế, Đạo Nguyên trở nên kiêu 
hãnh, nghĩ rằng mình vô địch ở Nhật Bản và Trung Hoa. Vì vậy, sư định 
trở về Nhật Bản, thì một ông tăng gọi là Laojin [Liễu Nhân?] nói, “Người 
duy nhất ở Trung Hoa Đại Tống có pháp nhãn là Trưởng Ông Như Tịnh. 
Chắc chắn ông sẽ được điều gì từ ngài ấy.” Tuy nhiên, hơn một năm đã qua 
trước khi Đạo Nguyên tìm được cơ hội tham học với Như Tịnh. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 827 


Rồi, Vô Tế Liễu Phái rời khỏi chức trụ trì ở Thiên Đồng, Như Tịnh 
chuyên đến làm trụ trì. Đạo Nguyên nghĩ đây là điểm nghiệp chuyền cát 
tường khai mở từ quá khứ. Vì thế, sư đến tham vấn Như Tịnh, và mũi giáo 
của sư lập tức bị gãy. Như thế, Đạo Nguyên trở thành học trò của Như 
Tịnh. Với hy vọng tham học sâu hơn, Đạo Nguyên viết cho Như Tịnh: 


Khi còn trẻ, con đã phát tâm bồ-đề và đã viếng nhiều tự viện khác nhau ở nước 
con. Con đã có chút hiểu biết về lý nhân quả; tuy nhiên con không thể sáng tỏ 
được chân nguyên của phật pháp. Con chỉ thấy sắc bên ngoài, sắc và danh. Sau 
đó, con đã vào nội thất của Vinh Tây, Thiền sư Thiên Quang (Senko), và lần 
đầu tiên nghe giáo lý của tông Lâm Tế. Bây giờ con đã cùng đi với Sa-môn 
Minh Toàn đến Đại Tống và vào pháp hội của hòa thượng. Đây là quả thiện 
căn may mắn của con trong quá khứ. 
Thầy đại từ bi, xin cho phép con hỏi thầy về đạo. 


Như Tịnh viết trả lời; “Đạo Nguyên, con có thể đến, không cần phải lúc 
chính thức, hỏi bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, từ giờ trở đi. Đừng lo về 
chính thức; chúng ta có thể như cha con. 

Sau đó, Đạo Nguyên vào nội thất của Như Tịnh ngày và đêm và thâm 
mật thọ nhận các giáo lý cốt yêu. 

Ở một thời điểm, Như Tịnh yêu cầu Đạo Nguyên làm thị giả cho sư. 
Đạo Nguyên từ chối, nói, “Con là người nước ngoài. Nếu con được ban cho 
vinh dự này, người trong cộng đồng tự viện lớn này trong nước lớn này có 
thê trở nên ganh ty. Con chỉ ước muốn học với thầy ngày đêm.” 

Như Tịnh nói, “Con rất khiêm nhường và những gì con nói có trọng 
điểm.” 

Như thế, Đạo Nguyên thọ nhận những chỉ dạy từ Như Tịnh bằng cách 
tiếp tục hỏi những câu hỏi. 

Một hôm trong thời ngồi thiền buổi tối, Như Tịnh vào [thiền] đường và 
cảnh cáo chúng tăng ngủ gật: “Tu thiền là xả bỏ thân tâm. Nó không phải 
xoay quanh chuyện dâng hương, lễ bái, niệm phật, sám hồi, hay đọc kinh. 
Chỉ toàn tâm ngôi như vậy các ông sẽ đạt được những gì các ông đang theo 
đuôi.” 

Nghe vậy, Đạo Nguyên liền đại ngộ. Đây là cơ duyên tôi đã nói trước 
kia. 

Sau lần tương kiến đầu tiên với Như Tịnh, Đạo Nguyên đã công phu tu 
đạo ngày đêm không ngừng, không thay đổi dù chỉ một thoáng chốc và 
không năm. Như Tịnh thường nói với Đạo Nguyên, “Sự tu tập của con 
thuần khiết như các phật xưa. Con sẽ truyền bá rộng rãi đạo tổ. Ta có con 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 828 


như Phật Thích-ca-mâu-ni có Đại Ca-diếp.” 

Như thế, vào năm thứ nhất niên hiệu Bảo Khánh (Baoding) [Trung Hoa, 
1225], tương ứng với năm thứ nhất niên hiệu Gia Lục (Karoku) [Nhật Bản], 
Như Tịnh lập Đạo Nguyên làm tô thứ năm mươi mốt. 

Trao phó pháp cho Đạo Nguyên, Như Tịnh nói, “Hãy trở về nước của 
con càng sớm cảng tốt và rộng truyền đạo tô. Hãy â ân tu, sông trong núi sâu 
và tiếp tục nuôi dưỡng thánh thai.” 

Thêm vào tu tập với Như Tịnh theo cách này, Đạo Nguyên có cơ hội 
xem các chứng thư thừa tự của Năm Nhà: 

Đầu tiên, khi Đạo Nguyên gặp vị Trụ Trì khách ở Tây Đường là Hoàn 
Khê Duy Nhất [tại núi Thiên Đồng], cựu trù trì ở chùa Guangfu [?], Duy 
Nhất nói, “Những cuộn giấy xưa đáng xem là vật báu của con người. Anh 
đã thấy được bao nhiêu cuộn?” 

Đạo Nguyên nói, “Con chưa thấy cuộn nào.” 

Lúc ấy Duy Nhất nói, “Tôi có một cuộn cô thư. Tôi sẽ cho anh xem.” 
Duy Nhất đem nó đến cho Đạo Nguyên. Nó là một chứng thư thừa tự của 
dòng Pháp Nhãn mà sư đã có được từ những vật do một cô đức để lại; vì 
thế nó không phải cái mà chính Duy Nhất thọ nhận. Nó được viết theo công 
thức nào đó, nhưng tôi sẽ không giải thích bây giờ. 

Một lần khác, Đạo Nguyên được cho xem một chứng thừa tự của dòng 
Vân Môn do trưởng lão Tông Nguyệt (Zongyue), người nhận địa vị tăng 
thủ tọa ở núi Thiên Đồng đưa cho. Đạo Nguyên hỏi Tông Nguyệt, “Thưa 
Thượng tọa, có sự khác nhau nào đó giữa Năm Tông trong cách trình bày 
tên trên các chứng thư thừa tự. Tại sao như vậy? Nếu nó đến thắng từ Ấn 
Độ, tại sao có sự khác biệt như thế?” 

Tông Nguyệt nói, “Dù có sự khác nhau lớn, chỉ hiểu rằng các phật ở núi 
Vân Môn là như thế. Vì lý do gì Tôn giả Thích-ca-mâu-ni được tôn kính? 
Ngài được tôn kính vì đạo tỉnh giác của ngài. Vì lý do gì đại sư Vân Môn 
được tôn kính? Đại sư được tôn kính vì đạo tỉnh giác của đại sư.” 

Nghe những lời này, Đạo Nguyên có được sự hiểu biết nào đó. 

Trước kia, có hòa thượng tên Truyền, cháu trong pháp của Thanh Viễn, 
Thiền sư Phật Nhãn ở Long Môn. Truyền này, là một tạng chủ, cũng có 
một chứng thư thừa tự. Vào đầu niên hiệu Gia Định [1208-1224], khi tạng 
chủ Truyền bị bệnh, ông tăng thâm niên là Long Thiền (Ryuzen), người 
Nhật, chăm sóc sư tử tế. Bởi vì Long Thiền làm việc cần mẫn, tạng chủ 
Truyền, cảm kích sự giúp đỡ trong lúc bị bệnh, đã lấy ra chứng thư thừa tự 
của mình cho Long Thiền xem, nói, “Đây là vật không thường được giơ ra, 
nhưng tôi sẽ để cho ông tỏ lòng kính trọng nó.” 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 829 


Vài năm sau đó, vào mùa thu năm thứ mười sáu niên hiệu Gia Định 
[1223], khi Đạo Nguyên đầu tiên đến núi Thiên Đồng, Long Thiền nồng 
nhiệt yêu cầu tạng chủ Truyền cho Đạo Nguyên xem chứng thư thừa tự. 
Đây là chứng thư truyền trong phái Dương Kỳ [của tông Lâm Tế]. Cũng 
vậy, vào ngày hăm mốt, tháng giêng, năm thứ mười bảy niên hiệu Gia Định 
[1224], Đạo Nguyên thấy chứng thư thừa tự của Vô Tế Liễu Phái ở chùa 
Thiên Đồng. Vô Tế nói, “Rất ít người biết về cái này và bây giờ ông biết 
đó, trưởng lão. Đây là hoàn thành sự tu đạo của ông.” Đạo Nguyên rất hài 
lòng. 

Sau đó Đạo Nguyên viếng núi Thiên Thai và núi Yadang [?] vào niên 
hiệu Bảo Khánh [122-1227] và đến chùa Vạn Niên (Wannian) ở Bình Điền 
(Pingtian), trên núi Thiên Thai. Trụ trì ở đó là hòa thượng Nguyên Đỉnh 
(Yuanzi) ở Phước châu. Vào lần chào đầu tiên, Nguyên Đỉnh nói về giáo lý 
của các phật tô. Khi nhắc đến sự thừa kế pháp của Ngưỡng Sơn từ Đại Qui 
Sơn, sư nói, “Ông chưa thấy chứng thư thừa tự ở đây trong phương trượng 
của tôi, phải không?” 

Đạo Nguyên đáp, “Chưa, con chưa thấy.” 

Trụ trì Nguyên Đỉnh đứng lên, lấy chứng thư thừa tự ra, giơ nó lên, nói: 


Theo sự khuyên dạy pháp của các phật tổ, tôi chưa giơ cái này với ngay cả một 
đệ tử gần gũi hay một ông tăng thị giả già nào. Nhưng khi tôi vào thành phố 
gặp quan tông đốc và ở lại đó khi có cơ hội, tôi đã có một giấc mộng. Trong 
giâc mộng ây, một hòa thượng được nhận ra dường như là Thiền sư Pháp 
Thường ở núi Đại Mai xuất hiện, cầm một cành hoa mai. Sư nói, “Nếu một 
chân nhân đến xuống. khỏi thuyền, đừng giữ lại những hoa này.” Và sư cho tôi 
những hoa mai ây. Vẫn ở trong mộng, tôi hét lên, “Tại sao tôi không nên đánh 
ông ấy ba chục cái trước khi ông ấy rời thuyền?” Rồi trước khi năm ngày trôi 
qua ông đến gặp tôi, trưởng lão à. Dĩ nhiên ông đã xuống khỏi thuyền, và 
chứng thư thừa tự này được viết trên gầm có hoa văn hoa mai. Vì ông phải là 
người mà Đại Mai đã ám chỉ, hợp với giâc mộng tôi đã lấy chứng thư này Ta. 
Ông có muốn thừa kế pháp từ tôi không? Tôi sẽ không giữ nó lại nếu ông 
muôn. 


Đạo Nguyên không thê không xúc động. Mặc dù sư có thể hỏi xin thọ 
nhận chứng thư thừa tự từ Vô Tế, Đạo Nguyên chỉ dâng hương, lễ bái, và tỏ 
lòng tôn kính sâu xa nhất. Lúc đó có mặt thị giả đang hương tên là Faning 
[Pháp Ninh?]. Thị giả nói đó là lần đầu tiên ông ta từng thấy chứng thư 
thừa tự. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 830 


Đạo Nguyên nói với chính mình, “Sự thể này quả thực không thể nào 
xảy ra mà không có phủ trợ vô hình của các phật tổ. Vì một người ngu từ 
một nước xa xôi, may. mắn gì mà ta đã có thể thấy được chứng thư thừa tự 
một lần nữa? Nước mắt ướt tay áo sư. 

Về sau, Đạo Nguyên ở tiền đường của chùa Hộ Thánh, trên núi Đại Mai. 
Lúc đó sư đã có một giấc mộng lành thấy tô Đại Mai đến với sư và cho sư 
một canh mai đầy hoa. 

Quả thật, khi Đạo Nguyên mở con mắt đạo như các bậc thánh đã làm, sư 
có thể thấy được nhiều chứng thư thừa tự xưa được các sư khác nhau thừa 
nhận. 

Khi thọ nhận â ấn giác ngộ, Đạo Nguyên chứng ngộ đại sự và thọ nhận 
giáo lý từ các đời tô. 

Vào tuổi hăm tám, năm thứ ba nên hiệu Bảo Khánh (Baodqing) ở Trung 
Hoa — năm thứ nhất niên hiệu An Trinh (Antei) [1227] ở Nhật Bản — Đạo 
Nguyên trở về Nhật Bản. Sư tạm thời ở chùa Kiến Nhân của người thầy quá 
cô [Minh Toàn] và tu tập trong một thời gian. 

Sư viêng các nơi gân xa và xem mười ba cơ ngơi mà những người ủng 
hộ sư cúng dường làm nơi ân tu, nhưng không nơi nào vừa ý sư. Khi ba 
mươi bốn tuổi, sư dời đến bên chùa Cực Lạc (Gokuraku-ji) ở Thâm Thảo 
(Fukakusa), huyện Vũ Trị (UJ1), gần Kyoto. Phong cách dạy của sư dần dần 
được người ta biết đến, tăng nhân tụ tập và tạo thành cộng đồng hơn năm 
mươi người. Sau khi ở lại đó mười năm, Đạo Nguyên dời đến tỉnh Việt 
Tiền (Echizen). 

Sư vào núi sâu vùng Shihi, chặt cây, dựng một am cỏ, lấp bản đời đá, và 
xây tô đạo. Đây là chùa Vĩnh Bình ngày nay. 

Trước kia, khi Đạo Nguyên ở chùa Hưng Thánh, qui thần thọ nhận giới 
luật và tham dự lễ sám hối. Ở chùa Vĩnh Bình, có một thần rồng đến xin 
thọ tám tịnh giới và lời tụng hiến cho thần hằng ngày. Vì thế Đạo Nguyên 
viết tám tịnh giới và lời tụng cho thần rồng mỗi ngày. Điều này vẫn còn 
thực hành tại chùa Vĩnh Bình không bỏ. 

Bây giờ, Đạo Nguyên biểu dương chánh pháp lần đầu tiên trong bảy 
trăm năm từ khi phật pháp đến Nhật Bản. Trong quá khứ, người ta đã rước 
tượng phật từ vương quốc Shila [Triều Tiên] đến Nhật Bản vào năm thứ 
mười ba thời Thiên hoàng Khâm Minh””” trị vì [ŠŠ1], một ngàn năm trắm 
năm sau khi Phật nhập bát niết-bàn. Vào năm sau, hai bức tượng phật được 
thờ cúng. Rồi, thần lực của phật pháp bắt đầu tự hiển lộ. Mười một năm sau 
**" Thiên hoàng Khâm Minh (Nh.: Kimmei Tennö). 509-571, Nhật Bản. Trị vì 539-571. Phật 
giáo đã chính thức du nhập vào Nhật Bản chẳng bao lâu trước hay trong thời Thiên hoàng 
Khâm Miinh trị vì. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 831 


đó, năm thứ ba trong thời Thiên hoàng Dụng Minh” trì vị, Thái tử Thánh 
Đức (Shotoku) sinh ra với tay cầm xá-lợi của Phật. Sau khi Thái đử thuyết 
gảng kinh, kê cả Kinh Pháp Hoa và Kinh Ti hắng Man, giáo lý về danh và 
sắc lan truyền khắp Nhật Bản. Theo yêu cầu của hoàng hậu Tachibana, 
người thừa kế của Quốc sư Tê An (Qi°an) đã đến Nại Lương (Nara) nhưng 
chỉ còn lại đài kỷ niệm. Vì sư không còn cháu trong pháp nào nữa, giáo lý 
của sư không được truyền ở Nhật Bản. Sau này, Giác A (Kakua Katsudo) 
trở thành người thừa kế của Thiền sư Phật Nhãn Thanh Viễn và đã mang 
giáo lý của sư từ Trung Hoa đến Nhật Bản, nhưng giáo lý của sư không 
thịnh phát. Cũng vậy, Tăng chính Vinh Tây thừa kế Đông Linh Hoài Sưởng 
(Donglinh Huaichang) và định truyền bá giáo lý ấy như là vị sư đời thứ tám 
của phái Hoàng Long [thuộc tông Lâm Tế]. Sư đã viết một bản văn gọi là 
“Luận Hưng Thiền Hộ Quốc” và trình với thiên hoàng. Nhưng sự bị những 
người Phật giáo ở Nại Lương và Kinh Đô (Kyoto) chồng đối, và không thể 
giữ giáo lý Thiền thuần túy của sư. Thay vì, sư đã dạy ba loại khác nhau: 
các pháp tu Hiển giáo, Mật giáo, và Phật Tâm. 

Đạo Nguyên năm vững phong cách của Thiền Lâm Tế như là một người 
cháu trong pháp của Vĩnh Tây, nhưng sư cũng tham học với Như Tịnh, 
nhận ra sự truy cầu của đời mình, trở về quê hương, và truyền bá rộng rãi 
chánh pháp. Đây quả thực là vận may cho đất nước và đem hạnh phúc lại 
cho người dân. Giống như Bồ- đề- đạt-ma, Tổ thứ hăm tám của Ân Độ, đã 
đến Trung Hoa và trở thành Sơ tổ của Trung Hoa, như vậy Đạo Nguyên đã 
trở thành Tổ thứ năm mươi mốt và là Tổ thứ nhất của Nhật Bản. Như thế, 
Đạo Nguyên được tôn kính như là Sáng tổ của tông môn chúng ta. 

Mặc dù Trung Hoa đây những vị sư đích thực, nêu Đạo Nguyên không 
gặp được chân sư và thâm nhập sự học của sư, làm sao chúng ta có thể mở 
ra và tỏ rõ chánh pháp nhãn tạng của sư? 

Trong thời đại suy đồi này và trong thời mạt pháp, phật pháp bị thoái 
hóa và hiếm khi gặp được chân sư ở Trung Hoa. Mặc dù Vô Tế Liễu Phái 
và Triết Ông Như Diễm [Zheweng Ruyan] là những vị trụ trì của các tự 
viện danh tiếng, có điều chưa đạt đến. Đạo Nguyên đã nghĩ không người 
nào có thê dạy mình, và sư muốn trở về Nhật Bản. Rồi, Như Tịnh, người 
duy trì chính mạch của các tổ là người thừa kế đời thứ hăm tám của Động 
Sơn, nhưng không tiết lộ bí mật của mình với người khác, liền truyền cho 
Đạo Nguyên toàn bộ giáo giáo lý của tổ, không giữ lại điều gì. Đây là điều 


** Thiên hoàng Dụng Minh (Nh.: Yömei Tennö). Mất 587, Nhật Bản. Trị vì 585-587. Có 
mâu sự thuẫn lớn giữa các tùy tùng là có nên ủng hộ Phật hay ở lại với tín ngưỡng bản xứ 
là Thần đạo. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 832 


độc nhất và kỳ đặc. 

Hơn nữa, đối với tôi, là người thừa kế pháp [đời thứ ba] của Đạo 
Nguyên, cũng may mắn như đối với Đạo Nguyên, tương kiến với các Tổ sư 
Thứ Ba và Thứ Tư của Trung Hoa."” Giáo lý cốt tủy đã không rơi mất. 
Mặc dù giáo lý ấy đã du hành qua ba nước, những gì được truyền không 
thay đổi gì cả. Những gì ông cần thâm nhập không khác hơn như vây: ông 
cần sáng tỏ tâm ông. 

Đạo Nguyên đầu tiên đạt đạo với những lời khích lệ của Như Tịnh: “Tu 
Thiền là thoát lạc thân tâm.” Như thế, trong tu Thiền, hãy xả bỏ thân và tự 
tại với tâm. Không giải thoát thân tâm, những gì ông tu không phải là đạo. 

Ông có thê nghĩ răng thân là da, thịt, xương, và tủy. Nếu ông quán xét 
gần, ngay cả một vi trần cũng không thuộc về ông. 

Ông thấy hai loại tâm. Một là tâm phân biệt. Ông có thể nghĩ sự phân 
biệt này là tâm. Tâm kia là thức tịch tĩnh và bất động. Ông có thể nghĩ răng 
đây là tâm, mà không biết rằng ông không tự tại với thức căn. Các cô đức 
gọi nó là chỗ rõ ràng, quảng đại, và bất động. Tuy nhiên, ông không nên ở 
lại chỗ này hay xem nó là tâm. 

Khi ông bắt đầu quán xét, ông thấy ba loại tâm. Tâm phân biệt thích và 
không thích. Nó phán quyết đúng sai. Cảm giác biết nóng lạnh, đau, ngứa. 
Giác thức không phân chia đúng sai, cũng không cảm thấy đau hay ngứa. 
Nó giống như gỗ, đá, hay bức tường. Giác thức này kinh nghiệm sự tịch 
tĩnh, không phải bằng mắt và tai. Khi ông nói bằng giác thức này, ông 
giống như người gỗ hay người sắt. Mặc dù ông có mắt, ông không thấy. 
Mặc dù ông có tai, ông không nghe. Trong giác thức này, ngôn ngữ và tư 
tưởng không chiếm ưu thế. Giác thức này sâu hơn cảm giác nóng và lạnh, 
dâu và ngứa. Tâm phân biệt [đối lại với tính giác] của chúng ta vận hành 
ngay đây. Nhưng đừng xem tâm phân biệt này là bản tâm. 

Đừng nghĩ răng học đạo giới hạn ở thân và tâm. Học đạo là xả bỏ phân 
biệt, cảm giác, và giác thức. Ở bên kia những cái đó là một cái gì đó sáng 
ngời, phi thời gian, và kiên có một cách huyền bí. Hãy thương lượng thấu 
suốt, và hãy chắc chắn kinh nghiệm nó. Nếu ô ông sáng tỏ giác thức này, thân 
và tâm không thê chiếm chỗ và ngã của tất cả các vật không bám giữ ông. 
Như thế, người ta nói rằng thân tâm thoát lạc. 

Nếu ông nhìn từ chỗ này, dù cho ông nhìn quanh bằng một ngàn con 
mắt, không có một vi trần da, thịt, xương, và tủy nào, và không có cái gì 
tách rời như là phân biệt, cảm giác, hay giác thức. Rồi, làm sao ông biết 
nóng lạnh, hay cảm thấy đau ngứa. Làm sao ông phán quyết đúng sai, thích 
hay không thích? Như thế, người ta nói rằng dù cho ông nhìn, một vật cũng 


**° Tức các Tổ sư Tăng Xán và Đạo Tín. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 833 


không có. 

Khi Đạo Nguyện đạt đến điểm chính xác này, sư nói, “Con đã xả bỏ 
thân tâm.” Như Tịnh ấn chứng nói, “Ông đã xả bỏ thân tâm. Thân tâm của 
ông đã xả bỏ.” Rồi sư nói, “Xả bỏ đã xả bỏ.” 

Hãy đạt đến điền địa này và giống như cái giỏ không đáy hay cái bát có 
lỗ khoan ở giữa. Cái đồ ra không ngừng, và cái rót vào không đây. Khi ông 
đến đó, ông buông bỏ cái đáy thùng. 

Tuy nhiên, nếu ông nghĩ rằng ông giác ngộ dù như là đường tơ kẽ tóc 
hay ông đạt được cái gì, đó không phải là đạo. Đó chỉ là hành vi của ma 
ngu. 

Tất cả các ông, hãy nhận ra đầy đủ điểm này và tu tập triệt để. Hãy hiểu 
rằng các ông có cái thân mà nó không có da, thịt, xương, hay tủy. Dù cho 
các ông cô gắng trở nên tự tại với thân này, không thê được. Dù cho các 
ông cô găng. ném bỏ thân này, không thê được. Như thế, chỗ này được miêu 
tả như là chỗ mọi vật cùng tận và chỉ là cái không bất khả đắc. 

Nếu các ông sáng tỏ đầy đủ điều này, các ông sẽ không nghi ngờ những 
gì được vị lão hòa thượng của thế giới cũng như các phật quá khứ, hiện tại, 
và vị lai nói. Sao lại như vậy? Hãy lắng nghe! 


Sáng tỏ rõ ràng, không trong không ngoài. 
Ông đã thoát lạc thân tâm chưa?” 


”°9 Anh dịch: Susan Moon và người chủ biên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 834 
Thư Mục 


Dögen Kigen: 

-lreasurty oƒ the Dharma Eye, Zen Master Dogen?s Shöbôogenzø, 
translated by Kazua Tanahashi et al., published by Shambhala Publications, 
Inc., MA, USA, 2010. 

- Master Dogen”s Shøbøgenzõ (Vols. 1, 2, 3, & 4), translated by Gudo 
MNishijima & Chodo Cross, published by Windbell Publictions Ltd., Japan, 
1994-1999, 

- ShØbögenzø, The Eye and Treasury oƒ the True Law (Vols. l & 2), 
translated by Kösen Nishiyama and John Stevens, published by Nakayama 
Shobõ, Tokyo, Japan, 1975-1977. 

- Shobogenzo, The Treasure House oƒ the Eye oƒ the True Teaching, 
PDF file on Internet, translated by Rev. Hubert Nearman, O.B.C., Shasta 
Abbey Press Mount Shasta, California, USA, 2007. 

- Dõögen s Extensive Record, a Translation oƒ the Eihei Koöroku, 
translated by Taigen Dan Leighton & Shohaku Okumura, published by 
Wisdom Publications, MA, USA, 2010. 

- Dõögen s Pure Standards ƒor the Zen Commumity, A4 Translation oƒ 
kEihei Shinghi, translated by Talgen Damiel Lelphton and Shohaku 
Okumura, published by State University of New York Press, NY, USA, 
1996. 

- Shôbögenzö, Zen Essays by Dögen, translated by Thomas Cleary, 
published by Ủniversity of Hawali Press, USA, 1986. 

-The Heart oƒ Dogen s Shốbögenzø, translated by NÑorman Waddell and 
Masao Abe, published by State University of New York Press, USA, 2002. 

- Dõögens Formatve Years im Chỉna A4 History and Annotated 
Translation oƒ the “Hökyö-ki” by Takashi l]ames Kodera, published by 
Routledge & Kegan Paul Ltd, London, ÚK, 1980. 

- Dõögen s Manuals oƒ Zen Mediftafion, A Study and Translation of 
Fukan zazen gi, by Carl Bielefeldt, published by Ủniversity of California 
Press, CA, USA, 1988. 

- Nafional Zen, The Mind oƒ Dogen Zenÿi, translated by Thomas Cleary, 
published by Shambhala Publications, Inc., MA, USA, 1992. 

- The Wholehearted Way, A4 Translation oƒ Eihei Dogen s Bendaowa 
with Commentary by Koshố Uchiyama Rhoshi, translated by Shohaku 
Okumura and Taigen Daniel Leighton, published by Tuttle Publishing, MA, 
USA, 1997. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 835 


- From the Zen Kichen to Enlightenmemt Refne Your LỨc, A 
translation of Zen master Dögen”s 7enzo Kyökun and Köshõ Uchiyama 
Rhöshi's J7msei RyôØri no Hon, translated by Thomas Wripht, published by 
Weatherhill, Inc., NY, USA, 2001. 

- Master Dögens Shimnji Shobogenzo (301 Koan Stories) with 
Commentary by Œudo Nishjima, translated and edied by Michael 
Luetchford and Jeremy Pearson, published by Windbell Publications Ltd., 
USA, 2003. 

- The True Dharma Eye, Zen Master Dögen s Three Hundred Kõans, 
translated by Kazuaki Tanahashi and John Daido Loorl, with Commenfary 
and Verse by John Daido Loori, published by Shambhala Publications, Inc. 
MA, USA, 2005. 

- The Zen Poetry oƒ Dögen, Verses from the MountaIn of Eternal Peace, 
with Introduction and translated by Steven Heine, published by Tuttle 
Publishing, MA, USA, 1997. 

- Enliehtenment Unƒolds, The Essemtial Teachings oƒ Zen Master Dogen, 
translated and edited by Kakuazl Tanahashi, published by Shambhala 
Publications, Inc., MA, USA, 1999, 

- A Primer oƒ Sotö Zen, A Translation of Dögen s Shöbögenzõ Zuimonki, 
translated by Retlhõö Masunaga, published by Ủniversity of Hawall Press, 
Honolulu, USA, 1971. 


Others: 

- Flowers Fall, 4 Commentary on Zen Master Dögen s Genjököan by 
Hakuun Yasutam, translated by Paul Jaffe, published by Shambhala 
Publications, Inc., MA, ỦSA, 1996. 

- The Art oƒ Just Siting, Essential Writings on the Zen Practice oƒ 
Shikanfaza edited by John Datdo Loori, published by Wisdom Publications, 
MA, USA, 2004. 

- Zen Mind, Beginner s Mind, Informal TalÀs on Zen Meditaion and 
Pracfice by Shunryu SuzIkI, edited by Trudy Dixon, published by 
Weatherhill, Inc., NY, USA, 1993. 

- The Three Pillars oƒ Zen, Teaching, Practice, and Enlightenmemt, by 
Philip Kapleau, updated and revised edition, published by Anchor Books, 
NY, USA, 2000. 

- A4 Sftudy oƒ Dogen, His Philosphy and Religion by Masao Abe, 
published by State University ofNew York Press, NY, USA, 1992. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 836 


- Eihei Dögen, Mystical Realist by Hee-Jin Kim, the Classic Introduction 
to Dögen”s Life and Teaching, published by Wisdom Publications, MA, 
USA, 2004. 

- Dögen and the Koan Tradition: A4 Tale oƒ Two Shobogenzo Texfs Dy 
Steven Heine, published by State University ofNew York, NY, USA, 1994. 

- Dõögen, Textual and Historical Studies, Steven Heine edited, published 
by Oxford University Press, Inc., New York, USA, 2012. 

- The Great Zen Master Ta Hui, by Bhagawan Shree Rajneesh, 
published by The Rebel Publishng House GmbH, Cologne, West 
Germany, 1987. 


Ch?an and Zen Records: 

- Óriginal Teachings oƒ Chian Buddhism, 4  SelecHion from Dogen s 
The Tranmission oƒ the Lamp, translated by Chang Chung-Yuan, published 
by Pantheon Books, NY, USA, 1969, 

- Transmission oƒ the Mind Outside the Teaching, A Selection ƒom Ku 
1sun Su Yu Lu, translated by Charles Luk, published by Grove Press, Inc., 
NY, USA, 1975. 

- The Zen Teaching oƒ Bodhidharma, translated by Red Pine, published 
by Empty Bowl, WA, USA, 1987. 

- Sun-Face Buddha, The Teachings oƒ Ma-tsu and the Hung-chou School 
oƒ. Chan, translated by Cheng Chien Bhikshu, published by Asian 
Humanities Press, CA, USA, 1992. 

- The Record oƒ Mazu and the Making oƒ Classic Chan Lifterafure, A 
Study, Introduction and Translation by Marlo Poceskil, published by 
Oxford University Press, NY, USA, 2015. 

- The Zen Teaching oƒ Huang Po on the Tranmission öoƒ Mind, translated 
by John Blofeld, published by Grove Press, Inc., NY, USA, 1958. 

- The Recorded Sayings oƒ Zen Master Joshu, translated by ]ames 
Green, published by Shambhala Publications, Inc., MA, USA, 1998. 

- Master Yunmen, From the Record oƒ Chan Teacher “Gate 0ƒ the 
Cloudas, ” translated by Urs App, published by Kodansha America, Inc., 
NY, USA, 1994. 

- The Record oƒ Lii, Translation and Commentary by Nuth Fuller 
Sasak#ï, published by UnIversity of Hawani Press, USA, 2009. 

- The Record oƒ Liji, A4 New Translation oƒ Linjilu in the Light oƒ Ten 
Japanese Commenfaries, translated by ]effrey L. Broughton with Ellise 
Yoko Watanabe, published by Oxford Ủniversity Press, NY, USA, 2013. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 837 


- Dongshan s Five Ranks, Keys to Enliehfenmenf by Ross Bolleter, 
published by Wisdom Publications, MA, USA, 2014. 

- Unƒathomable Depths, Drawing WIsdom for Today from a Classical 
Zen Poem by Sekkel Harada, translated by Daigaku Rummé and Helko 
Narrog, published by WIisdom Publications, MA-USA, 2014. 

- mstant Zen, Waking UD in the Presenf by Zen Master Foyan, translated 
by Thomas Cleary, published by North Atlantic Books, CA, USA, 1994. 

- Swampland Flowers: The Lefters and Lectures of Zen Master Ta Hui, 
translated by Christopher Cleary, published by Grove Press, Inc., NY, 
USA, 1977. 

- Cltivating the Empty Field, The Silent lllumination oƒ Zen Master 
Hongzi, translated by Tatgen Dan Leighton, published by Tuttle Publishing, 
MA, USA, 2000. 

- The Record oƒ Transmitting the Lighí, A Translaton oŸ Denkoroku by 
Zen Master Ketzan, translated by Francis H. Cook, published by Center 
Publicalons, CA, USA, 1991. 

- The Blue CHƒ Record, 4 Translation oƒ Hekigan-roku by Zen master 
Yuanwu, translated by Thomas Cleary, published by Shambhla Public- 
ations, Inc., MA, ỦSA, 1997. 

- Z1 Letters, Teachings oƒ Yuanwu, translated by J.C. Cleary and 
Thomas Cleary, published by Shambhala Publications, Inc., MA, USA, 
1994. 

- Book oƒ Serenity, One Hundred Zen Dialogues, 4 Translafion oƒ 
Shoyo-roku by Wansong Xingxuu, translated by Thomas Cleary, published 
by Shambhala Punlications, Inc., MA, USA, 1988. 

- The Gateless Barrier, Zen Comments on the Mumonkan, by Zenkel 
Shibayama, translated by Sumiko Kudo, published by Shambhala Public- 
ations, Inc., MA, USA, 1974. 

- Zen s Chinese Heritage, the Masters and their Teachings, translated by 
Andy Ferguson, published by Wisdom Publications, MA, USA, 2000. 


Sutras & Commenfaries: 

- The Laree Sura on Perfect Wisdom with the Diisionms oƒ 
Abhisamayãlankãra, translated and edited by Edward Conze, published by 
University of California Press, CA, USA, 1975. 

- The Flower Ornament Scripture, 4 Translation oƒ The Avatamsaka 
Suíra, translated by Thomas Cleary, published by Shambhala Pblications, 
Inc., MA, USA, 1993. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 838 


- The Threcƒold Lotus Sutra, translated by Bunnö Katö, Yoshiro Tamura, 
and Kõöjirõ Miyasaka, published by Kosei Publishing Co. Tokyo, Japan, 
1990. 

- The Lofuws Sufra, Translation & Introduction by Gene Reeves, 
published by Wisdom Publication, MA, USA, 2008. 

- The Diamond Sutra: The Perƒection Wisdom, Text and Commentarles 
translated from Sanskrit and Chinese by Red Pine, published by 
Counterpoint, NY, USA, 2001. 

- The Shurangama Suíra, Sutra Text and Supplements, translated from 
Chinese and published by Buddhist Text Translation SoclIety, CA, USA, 
2003. 

- The Vimalakirti Sufra, translated from Chinese by Burton Watson, 
published by Columbia University Press, NY, USA, 1997. 

- The Platform Sutra oƒ the Sixth Patriarch, the Text oƒ the Tun-huang 
Manuscript, translated by Philip B. Yampolsky, published by Columbia 
University Press, USA, 1967. 

- The Sufra oƒ Hui-neng, Œrand Master oƒ Zen, with Hui-neng 's 
Commentary on the Diamond Sura, translated by Thomas Cleary, published 
by Shambhala Publications, Inc., MA, USA, 1998. 

- NaganJuna on The Six Perƒfecfions (Exegesis on the Great Perfection of 
Wisdom, Chapters 17-30) by Arya Nãgãrjuna, translated by Bhikshu 
Dharmamitra, published by Kalavinka Press, Washington, USA, 2008. 

- Marvelous Stories fom The Perƒection Wisdom by Arya Nãgãrjuna, 
translated from Chinese by Bhikshu Dharmamitra, published by Kalavinka 
Press, Washington, USA, 2008. 

- Zen Words for the Heart, Hakuin s Commentary on the Heart Sutra, 
by Zen master Hakuinn, translated by Norman Waddell, published by 
Shambhala Publications, Inc., MA, USA, 1996. 

- The Heart oƒ Understanding, Commemtaries on the Prajna-paramita 
Heart Sufra by Thích Nhat Hanh, published by Parallax Press, CA, USA, 
2009. 


History: 

- Zen Masters oƒ Japan, by Richard Bryan McDaniel, published by 
Tuttle Publishing, Tokyo, Japan, 2013. 

- Zen Buddhism: 4 History, Vol. l: India and Chỉna, by Heirich 
Dumoulin, translated from German by James W. Heisig and Paul Knitter, 
published by Mcmillan Publishing Company, NY, USA, 1994. 


CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG 839 


- Zen Buddhism: A4 History, Vol. 2: Japan, by Heinrich Dumoulin, 
translated from German by James W. HeIsig and Paul Knitter, published by 
Memillian Publishing Company, NY, USA, 1990 


Confucius & Daoism: 

- The Complete l Ching, the Definitive Translafion by TaoIst Master 
Alfred Huang, published by Inner Tradition International, VT, USA, 1998. 

- Conƒfucian Analects, The Great Learning & The Doctrine oƒ the Mean, 
Chinese Texís, translated by James Legge, published by Dover Public- 
ations, Inc., NY, USA, 1893. 

- Conƒfucius Analecfs, translated by Edward Slingerland, published by 
Hackett Publishing Company, Inc., IN, USA, 2003. 

- Lao Tsu Tao Te Ching, A4 New Translafion by Gna-fu Feng and Jane 
Enghlish, published by Vintage Books, New York, USA, 1972. 

- Hua Huụ Chỉng: The Unknown Teachings oƒ Lao Tzu, translated by 
Brian Walker, published by Harper Collins, NY, USA, 1995. 

- Chuang Tsu Inner Chapters, 4 New Translaftion by Gia-fu Feng and 
Jane English, published by Caves Books, Ltd, Taipei, Taiwan, 1986. 

- Zhuangzl, The Essential Writings with SelecHons from Traditional 
Commemfaries, translated by Brook Ziporyn, published by Hackett 
Publishing Company, Inc., USA, 2009. 


Tiếng Việt: 

- Kinh Pháp Hoa. Thích Trí Tịnh dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất 
bản, CA, USA, 1997. 

- Kinh Ma-ha Bảt-nhã Ba-la-mậáf-đa tập 1,2 &3, Thích Trí Tịnh dịch, 
Phật học viện Quốc Tế xuất bản, Sepulveda, CA, Hoa Kỳ, 1989. 

- Kinh Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang dịch, Viện Phật Học Huyền 
Cơ xuất bản, Saigon, 1964. 

- Kinh Duy Ma Cát, Thích Huệ Hưng dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất 
bản, CA, USA, 1999, 

- Chư Kinh Tập Yếu, Đoàn Trung Còn dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu 
đính, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, Việt Nam, 2004. 

- Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục tổ Huệ Năng, Nguyễn Xuân Hy dịch, Tỉnh 
Hội Phật Học Gia Định ấn tống, Saigon, Việt Nam, 1972. 

- Tăng Đồ Nhà Phật, Đoàn Trung Còn dịch, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà 
Nội, Việt Nam, 2004. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 840 


- Luận Đại Trí Độ, Bồ-tát Long Thọ (9 tập), Thích Trung Quán dịch, 
Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, CA, USA, 1990-1993, 

- Cảnh Đức Truyện Đăng Lục. (Tập1, 2 &3) Sa-môn Đạo Nguyên, Lý 
Việt Dũng dịch, nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội - Việt Nam, 2013. 

- Bích Nham Lục, Thiền sư Viên Ngộ, Thích Mãn Giác dịch, Trung Tâm 
Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam tại Hoa kỳ xuất bản, CA, USA, 1988. 

- Vô Môn Quan, Thiền sư Vô Môn, Trần Tuấn Mẫn dịch, Lá Bối xuất 
bản, Saigon-Việtnam, 1972. 

- Bá Trượng Ngữ Lục, Thiền sư Hoài Hải, Thích Duy Lực dịch, Từ Ân 
Thiền Đường, CA, USA, 1999, 

- Đại Huệ Ngữ Lục, Thiền sư Tông Cảo, Thích Duy Lực dịch, Từ Ân 
Thiền Đường, CA, USA, 1993. 

- Tổ Thiên Tông, Thích Thanh Từ, Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, 
CA, USA, 1981. 

- Trung Hoa Chư Thiên Đức Hành Trạng, tậpL & 2, Thích Thanh Từ, 
Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, CA, USA, 1988. 

- Ba Trụ Thiên, Philip Kapleau, Đỗ Đình Đồng dịch, Nhà xuất bản Thế 
Giới, Hà Nội - Việt Nam, 2014. 

- Kinh Dịch và Cấu Hình Tư Tưởng Trung Quốc, Dương Ngọc Dũng và 
Lê Anh Minh dịch giải và giới thiệu, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, Việt 
Nam, 1999, 

- Tứ Thư (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử), Đoàn Trung 
Còn dịch, nhà xuất bản Thuận Hóa, Việt Nam, 2000. 

- Lão Tử Đạo Đức Kinh, Nguyễn Tôn Nhan dịch, nhà xuất bản Văn 
Học, Việt Nam, 1998. 

- Trang Tử Nam Hoa Kinh, Nguyễn Tôn Nhan dịch, nhà xuất bản Thanh 
Niên, Việt Nam, 1999, 


